Ngôi sao David, tiếng Do Thái Magen David (Tắm khiên của David), Magen cũng đánh vần là Mogen, biểu 
tượng của người Do Thái bao gồm hai tam giác đều chồng lên nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh. Nó 
xuất hiện trên các giáo đường Do Thái, bia mộ của người Do Thái và quốc kỳ của Nhà nước Israel. Biêu 
tượng có nguồn gốc từ thời cô đại, bên cạnh ngôi sao năm cánh, được dùng như một dấu hiệu ma thuật hoặc 
như một vật trang trí. Vào thời Trung cô, Ngôi sao David xuất hiện với tần suất nhiêu hơn nhưng không 
mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt nào; nó cũng được tìm thấy trên một số nhà thờ thời Trung cô. Thuật ngữ 
Magen David, biểu thị Đức Chúa Trời là người bảo vệ (chiếc khiên) của David, đã trở thành biểu tượng 
trong giới thần bí Do Thái thời Trung cổ, những người đã gắn sức mạnh ma thuật vào chiếc khiên của Vua 
David giống như các truyền thông ma thuật trước đó đã đề cập đến năm ngôi sao được chỉ định là “con dấu 
của Solomon". Những người Kabbalist phố biến việc sử dụng biêu tượng như một sự bảo vệ chống lại các 
linh hồn ma quỷ. Cộng đồng Do Thái ở Prague là những người đầu tiên sử dụng Ngôi sao David làm biêu 
tượng chính thức của mình, và từ thế kỷ 17, ngôi sao sáu cánh đã trở thành con dấu chính thức của nhiều 
cộng đồng Do Thái và là dẫu hiệu chung của Do Thái giáo, dù nó không có trong Kinh Thánh hoặc kinh 
Talmud. Ngôi sao hầu như được người Do Thái sử dụng phố biến vào thế kỷ 19 như một biểu tượng nổi bật 
và đơn giản của Do Thái giáo, mô phỏng theo thánh giá của Cơ Đốc giáo. Huy hiệu màu vàng, người Do 


Thái buộc phải đeo ở châu Âu trong thời kỳ Đức Quốc Xã cũng là Ngôi sao David, biểu thị tinh thần tử vì 
đạo và chủ nghĩa anh hùng. 


*Kabbalist là những người của chủ nghĩa thần bí Do Thái giáo. 


Đáng net 
— ộ 


Final Mem Final Kaf 


: ki: ẹp SỐ s\ 


Final Pe Final Nun Nun 


Bảng chữ cái tiếng Do Thái cho thấy những chữ cái Hebrew nằm khớp với ngôi sao David 


Quốc kỳ Israel được chọn vào ngày 28 tháng 10 năm 1948, năm tháng sau khi thành lập quốc 


gia. Quôc kỳ mô tả một ngôi sao David màu xanh da trời trên một nên trăng, giữa hai đường 
SỌc ngang màu xanh. 


I/đSTTEÔYT TŒĐ A FI 


Do Thái là dân tộc ngoan cường nhất trong lịch sử. Hebron là minh chứng cho điều đó. 
Cách Jerusalem 30km về phía nam, nằm trong dãy núi Juda ở độ cao 930m so với mực 
nước biên. Ở đó, trong Hang Machpelah là những ngôi mộ của các vị TỔ phụ. Trong đó 
có một ngôi mộ rất cô xưa, chứa hài cốt của Abraham, người sáng lập Do Thái giáo và 
là tổ tiên của dân tộc Do Thái. Cùng với lăng mộ của vợ ông, Sarah. Hai ngôi mộ của 
con trai Isaac và vợ Rebecca. Phía bên kia sân là một cặp mộ khác, của cháu trai Jacob 
và vợ Leah. Ngay bên ngoài tòa nhà là ngôi mộ của con trai Jacob, Joseph. Đây là nơi 
bắt đầu lịch sử 4.000 năm của người Do Thái. 


>.. 0.1518 Ế 7= (V(idl)Í TL2IIIWNHBIxgeen 


Hebron có vẻ đẹp cô kính, cùng sự yên bình và tĩnh lặng thường thấy ở các khu bảo tồn 
cô. Nhưng đã chứng kiến xung đột liên tục và bốn thiên niên kỷ tranh chấp tôn giáo và 
chính trị. Nó từng là một đền thờ Do Thái, một giáo đường Do Thái, một vương cung 
thánh đường Byzantine, một nhà thờ Hỏi giáo, một nhà thờ thập tự chinh, rôi lại là một 
nhà thờ Hồi giáo. Herod Đại Đề đã bao bọc nó bằng một bức tường hùng vĩ vẫn còn 
sừng sững, cao gần 12m, được tạo từ những tảng đá không lồ, một số dài 7m. Hebron 
phản ánh lịch sử lâu dài, bi thảm của người Do Thái và sự quật cường đề sống sót sau 
những bất hạnh. David làm vua ở đó, trước hết là Judah, sau là toàn thê Israel. Khi 


Jerusalem thất thủ, người Do Thái bị trục xuất và định cư ở Edom. Nó đã bị chinh phục 
bởi Hy Lạp, sau đó là La Mã, phải cải đạo, bị người Zealot cướp bóc, người La Mã đốt 
phá, người Ả Rập, người Frank và người Mamluk lần lượt chiếm đóng. Từ năm 1266, 
người Do Thái bị câm vào Hang đề cầu nguyện. Họ chỉ được phép leo lên bảy bước bên 
cạnh bức tường phía đông. Ở bước thứ tư, họ nhét những lời thỉnh cầu của mình tới Đức 
Chúa Trời qua một cái lỗ xuyên qua đá dài 2m. Gậy được sử dụng đề đây các mảnh giây 
vào Hang Machpelah. 

Edom là một vương quốc cô đại ở Transjordan nằm giữa Moab về phía đông bắc, Arabah ở phía tây và sa 
mạc A Rập ở phía nam và đông. Phân lớn lãnh thô trước đây của nó hiện được phân chia giữa Israel và 
Jordan. 

Mặc dù vậy, họ vẫn gặp nguy hiểm. Năm 1518 đã xảy ra một cuộc tàn sát đáng sợ của 
Ottoman đôi với người Do Thái Hebron. Nhưng một cộng đồng các học giả ngoan đạo 
đã được tái lập, duy trì sự tồn tại lâu dài, họ là những người theo thuyết Talmud chính 
thông, những học trò của kabbalah thân bí, và thậm chí là những nhà khổ hạnh Do Thái, 
những người đã tự đánh mình một cách tàn nhẫn cho đến khi máu của họ văng trên 
những hòn đá linh thiêng. Người Do Thái đã có mặt ở đó để chào đón Đẳng Messiah 
giả, Shabbetai Zevi, vào những năm 1660, những người hành hương Cơ Đốc giáo hiện 
đại đầu tiên vào thế kỷ thứ mười tám, những người định cư Do Thái thê tục một trăm 
năm sau, và những nhà chinh phục người Anh vào năm 1918. Cộng đồng Do Thái, không 
bao giờ nhiêu, bị người Ả Rập tấn công dữ dội vào năm 1929. Họ tấn công lại vào năm 
1936 và hầu như bị xóa số. Khi những người lính Israel tiến vào Hebron trong Chiến 
tranh Sáu Ngày vào năm 1967, trong một thế hệ, chưa có một người Do Thái nào sống 
ở đó. Nhưng một khu định cư khiêm tốn đã được tái lập vào năm 1970. Mặc dù, còn 
nhiêu lo sợ và không chắc chắn, nhưng nó đã phát triển mạnh mẽ. 

Vì vậy, khi nhà sử học đến thăm Hebron ngày nay, ông tự hỏi: Tất cả những dân tộc đã 
từng chiếm nơi này giờ ở đâu? Người Canaan ở đâu? Edom ở đâu? Người Hy Lạp và 
người La Mã, người Byzantine, người Frank, Mamluk và Ottoman ở đâu? Họ đã biến 
mất cùng thời gian. 

Nhưng người Do Thái vẫn ở Hebron. 

Do đó, Hebron là một ví dụ về sự kiên cường của người Do Thái trong hơn 4.000 năm. 
Không có chủng tộc nào duy trì trong một khoảng thời gian dài với một góc cụ thể của 
bề mặt trái đất. Chưa có chủng tộc nào thê hiện bản năng di cư mạnh mẽ và bên bỉ, can 
đảm và khéo léo như vậy trong việc nhô và trồng lại gốc rễ của mình. 

Có một thực tế gây tò mò, trong hơn 3⁄4 thời gian tôn tại với tư cách là một chủng tộc, 
phân lớn người Do Thái luôn sống bên ngoài vùng đất mà họ gọi là quê hương. 


Hebron 


Hebron là nơi ghi nhận việc mua lại đất đầu tiên của họ. Chương 23 của sách Sáng Thế 
mô tả cách Abraham, sau cái chết của vợ là Sarah, đã quyết định mua Hang Machpelah 
và các vùng đất xung quanh, làm nơi chôn cất cho bà và cuối cùng cho chính ông. Đoạn 
văn này là một trong những đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, thê hiện 
một trong những truyền thống Do Thái cỗ xưa nhất và được gìn giữ lâu dài nhất. Có lẽ, 
đây là phân đoạn đâu tiên trong Kinh Thánh ghi lại một sự kiện thực tế, được chứng kiến 
và mô tả qua một chuỗi dài những câu chuyện truyền khâu và lưu giữ những chỉ tiết xác 
thực. Cuộc đàm phán và nghi lễ mua bán được mô tả rât công phu. Abraham, dù là một 
cư dân lâu đời ở Hebron, để sở hữu đất đòi hỏi phải có sự đông ý của cộng đông. Vùng 
đất thuộc sở hữu của một chức sắc có tên là Ephron the Hittite, một người Tây Semite 
và Habiru có nguôn gốc Hittite. Abraham mặc cả với Ephron về giá, 400 shekel (miếng 
bạc) được cân và giao trước mặt các bô lão. 


Đây là một sự kiện đáng nhớ trong một cộng đồng nhỏ, không chỉ liên quan đến việc 
chuyền giao quyền sở hữu mà còn là sự thay đổi địa vị. Nhưng điều khiến người đọc ân 
tượng nhất là những lời từ Abraham khi bắt đầu cuộc giao dịch: ““Fôi là người lạ và ở 
nhờ”; sau đó, khi nó kết thúc, sự nhân mạnh được lặp đi lặp lại, đất đai 'đã được trao 
cho Abraham' bởi người dân địa phương (sách Sáng Thế 23:20). 


Sáng Thế là sách mở đầu cho Cựu ước nói riêng cũng như Kinh Thánh nói chung. Nội dung của sách Sáng 
Thê nói vê nguôn gôc của vũ trụ, nhân loại và đặc biệt là dân tộc Israel. 

Abraham là ai, và ông đến từ đâu? sách Sáng Thế và các đoạn Kinh Thánh liên quan là 
bằng chứng duy nhất cho thấy ông đã tôn tại và chúng được biên soạn dưới dạng văn 
bản có lẽ một nghìn năm sau khi ông được sinh ra. Giá trị của Kinh Thánh như một ghi 
chép lịch sử đã là một vẫn đề tranh cãi gay gắt trong hơn 200 năm. Cho đến khoảng năm 
1800, quan điểm chủ yêu giữa các học giả và giáo dân: các câu chuyện trong Kinh Thánh 
được thần linh soi dẫn và có thật. Đặc biệt, những sách đầu tiên của Kinh Thánh chứa 
đựng nhiều đoạn văn nên được hiểu là biểu tượng hoặc ân dụ. Từ những thập kỷ đầu của 
thế kỷ 19, một cách tiếp cận mới và ngày càng chuyên nghiệp — công việc chủ yếu của 
các học giả Đức, đã bác bỏ Cựu ước như một ghi chép lịch sử và cho phân lớn nội dung 
của nó là huyện thoại tôn giáo. Năm cuốn sách đâu tiên của Kinh Thánh, hay còn gọi là 
Ngũ Kinh, giờ đây đã được trình bày dưới dạng truyền thuyết được truyền miệng từ 
nhiêu bộ tộc Hebrew khác nhau (chỉ dùng chữ viết sau thời kỳ Lưu Đày, vào nửa sau 
của thiên niên kỷ thứ nhất TCN). Những truyền thuyết này, đã được lập luận, được biên 
tập, đúc kết và điều chỉnh một cách cân thận đề cung cấp minh chứng lịch sử và sự trừng 
phạt của thân thánh đối với các niềm tin, thực hành và nghi lễ tôn giáo của Israel sau 
Exilic (Lưu Đày). Những cá nhân được mô tả trong những cuốn sách đầu tiên không 
phải là người thật mà là những anh hùng thân thoại hoặc những nhân vật tông hợp đại 
diện cho bộ tộc. 

Vì vậy, không chỉ Abraham và các tộc trưởng khác, như Moses và Aaron, Joshua và 
Sampson, đã trở thành thần thoại như Hercules và Perseus, Priam và Agamemnon, 
Ulysses và Aeneas. Dưới ảnh hưởng của Hegel và các học giả theo ông, mặc khải của 
người Do Thái và Cơ Đốc giáo, như được trình bày trong Kinh Thánh, đã được giải thích 
lại như một sự phát triển xã hội học từ bộ lạc nguyên thủy đến thời hiện đại. Vai trò độc 
nhất và được phong thánh của người Do Thái đã bị đây vào hậu cảnh, thành tựu của chủ 
nghĩa độc tôn Moses đang dân bị xói mòn, và việc viết lại lịch sử Cựu ước là hành vi 
chống Do Thái giáo. 

Công trình tập thê của các học giả Kinh Thánh Đức đã trở thành chủ nghĩa chính thông 
trong học thuật, đạt đến mức độ thuyết phục và tính phức tạp cao trong những lời dạy 
của Julius Wellhausen (1844—1918), người có cuôn sách đáng chú ý, Mở đầu về lịch sử 
của Israel cô đại, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1878. Trong nửa thế kỷ Wellhausen 
và trường phái của ông đã thông trị cách tiếp cận nghiên cứu Kinh Thánh, nhiều ý tưởng 
của ông đã ảnh hưởng đến việc đọc Kinh Thánh của các nhà sử học cho đến tận ngày 
nay. Một số học giả xuất sắc của thế kỷ 20, chắng hạn như M. Noth và A. Alt, vẫn giữ 
cách tiếp cận về cơ bản là hoài nghi này, coi các truyền thông trước cuộc tái chinh phục 


là hoang đường và phản bác việc người Israel trở thành một dân tộc trên đất Canaan 
trước thê kỷ 12 (TCN); Bản thân cuộc chinh phục phân lớn cũng là huyện thoại, chủ yếu 
là một quá trình xâm nhập hòa bình. Những người khác cho răng nguôn gốc của Israel 
là do sự rút lui của một cộng đồng những người nhiệt thành tôn giáo khỏi xã hội Canaan 
mà họ coi là thôi nát. 

Canaan là một vùng ở Cận Đông thời cô đại, cuối thiên niên kỷ thứ 2 TCN. Theo mô tả trong Kinh Thánh, 
tương ứng với vùng Levant. Ngày nay là Liban, Israel, Palestine, phân phía Tây Jordan và Tây Nam Syria. 
Nó còn được hiêu là Ngã tư Tây A. 


NöT LICEMSED / ( 


câu, và sách Thủ Lĩnh cũng là sự kết hợp giữa hư cấu và sự thật. Người ta tranh luận 
lịch sử của Israel không có cơ sở đáng tin cậy cho đến thời đại của Saul và David, khi 
Kinh Thánh bắt đầu phản ánh thực tế lịch sử. 


Sách Thủ Lĩnh hay còn gọi là sách Thẩm Phán là một cuốn sách thuộc Kinh Thánh Do Thái và Cựu ước. 
Thủ Lĩnh viết về các lãnh đạo của dân Israel trong lịch sử, đóng vai trò là người giúp đỡ và hướng dẫn các 
quy tắc theo phán quyết từ Đức Chúa Trời. Ngoài ra, sách còn viết về thời kỳ 200 năm đầu ở vùng đất mới 
chiếm, Israel còn sông theo bộ lạc, chưa lập quốc gia. Israel phải đầu tranh để sinh tôn, trải qua nhiều thử 
thách trong đức tin để trung thành với Đức Chúa Trời. 


Thật không may, các nhà sử học hiểm khi khách quan như họ nghĩ. Lịch sử Kinh Thánh, 
đối với những người theo Cơ Đốc giáo, người Do Thái và những người theo chủ nghĩa 
vô thân, liên quan đến niềm tin hoặc định kiến, một lĩnh vực mà tính khách quan rất khó 
đạt được, nếu không muốn nói là hoàn toàn không thê đạt được. Trong suốt thế kỷ 19 và 
trong phân lớn thế kỷ 20, lịch sử Kinh Thánh được kiểm soát bởi các học giả văn bản, 
những người có thê thay đôi các câu chuyện trong Kinh Thánh, xác định nguôn gốc và 
động cơ của những người đã tập hợp chúng, chọn ra một số đoạn xác thực, sau đó dựng 
lại các sự kiện dưới sự so sánh lịch sử. Tuy nhiên, với sự phát triển của khảo cô học hiện 
đại, một lực lượng đôi kháng, các nhà khảo cô học sử dụng các văn bản cô làm hướng 
dẫn và tìm kiếm xác nhận về các di vật. 

Học giả văn bản là người làm trong các ngành liên quan đến mô tả, phiên mã, chỉnh sửa hoặc chú thích văn 
bản và tài liệu vật lý. 

Ở Hy Lạp và Tiểu Á, việc phát hiện và khai quật thành Troy, Knossos và các địa điểm 
khác của người Minoan ở Crete, và các thành phố Mycenaean của Peloponnese, cùng 
với việc khai quật và giải mã các văn bản cô đại được tìm thấy, đã phục hôi những ghi 
chép lịch sử và cho phép các học giả nhận thức được thực tê bên dưới lớp vỏ bọc huyền 
thoại. Vì vậy, ở Palestine và Syria, việc điều tra các di chỉ cỗ, phục hôi và dịch thuật một 
số lượng lớn các văn bản pháp lý và hành chính, đã khôi phục giá trị của các sách Kinh 
Thánh đầu tiên như những câu chuyện lịch sử. Tác phẩm của W. E. Albright và Kathleen 
Kenyon đã mang đến niềm tin mới về sự tôn tại của các địa điểm và sự kiện được mô tả 
trong các sách Cựu ước thời kỳ đầu. Quan trọng không kém, việc phát hiện ra các kho 
lưu trữ từ thiên niên kỷ thứ ba và thứ hai TCN đã đưa ra ánh sáng những điều còn mù 
mờ cho đến nay. Một số đoạn văn trong Kinh Thánh trước đây được cho là thần thoại 

thì bây giờ đã được thừa nhận nhiêu hơn. Nhưng nó không làm cho việc giải thích lịch 
sử trong Kinh Thánh dễ dàng hơn. Giờ đây, chúng ta thấy các bản văn Kinh Thánh là 
những hướng dẫn rất phức tạp và mơ hồ dẫn đến lẽ thật; chỉ là những hướng dẫn không 
hơn không kém. 

Do đó, Do Thái là những người duy nhất trên thế giới sở hữu một hồ sơ lịch sử, điều này 
cho phép họ truy tìm nguôn gốc của mình từ những thời kỳ rất xa xôi. Những người Do 
Thái nghiên cứu Kinh Thánh nghĩ chủng tộc của họ, dù do Abraham sáng lập, có thê còn 
tô tiên xa hơn nữa và được gọi là tô tiên cuỗi cùng của loài người — Adam. 

Với hiểu biết hiện tại, chúng ta phải cho răng những chương đầu tiên của sách Sáng Thế 
chỉ là sơ đồ và tượng trưng hơn là mô tả thực tê. 

Các chương 1-5, với việc xác định các khái niệm như kiến thức, cái ác, sự xấu hồ, ghen 
tị và tội ác, là những lời giải thích chứ không phải là các phân thực tế. Chăng hạn, thật 
khó đề tin câu chuyện của Cain và Abel là hoàn toàn hư cấu; Câu trả lời của Cain, “Tôi 


có phải là người trông nom các anh em không?” Có sự thật trong đó, và khải niệm vê 
người đàn ông phạm tội và bị săn đuổi, với dâu hiệu tội lỗi trên người, có sức mạnh gợi 
ý đên sự thật lịch sử. 


Điều khiến người ta ngạc nhiên về mô tả của người Do Thái về sự sáng tạo và con người 
thời kỳ đầu, so với các vũ trụ ngoại giáo, là sự thiêu quan tâm đến cơ chế về cách thế 
giới và các sinh vật ra đời. Người Do Thái chỉ đơn giản cho rằng có sự tôn tại từ trước 
của một vị Chúa toàn năng. Về bản chất, hoàn toàn phù hợp với những giải thích khoa 
học hiện đại về nguôn gốc của vũ trụ, đặc biệt là lý thuyết Vụ nỗ lớn". 


Không phải Đức Chúa Trời của người Do Thái đồng nhất với tự nhiên mà hoàn toàn 
ngược lại. Mặc dù, Đức Chúa Trời được trình bày theo những thuật ngữ nhân mạnh với 
tư cách một con người. Nhưng ngay từ đầu, Ngài đã phân biệt rõ ràng về luân lý, mà các 
tạo vật của Ngài phải tuân theo, để trong phiên bản Do Thái, các phạm trù đạo đức của 
con người sơ khai đã hiện diện và bắt buộc ngay từ ban đầu. Do đó, các phân thời tiên 
sử của Kinh Thánh tạo thành một loại nên tảng đạo đức, được người Do Thái thể hiện 
trên những đồng tiền cô nhất của họ, là những sinh vật có khả năng nhận thức sự khác 
biệt giữa đúng và saI. 

Lý thuyết Vụ Nồ Lớn, thường gọi theo tiếng Anh là Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai 
đoạn sơ khai của sự hình thành Vũ trụ. Theo lý thuyêt này, Vụ Nô Lớn xảy ra cách nay khoảng 13,8 tỷ năm, 
và được xem là tuôi của vũ trụ. Sau gia1 đoạn này, vũ trụ ở trạng thái cực nóng và đặc, bắt đầu giãn nở nhanh 
chóng. Sau đó, vũ trụ đủ “lạnh” đê hình thành nhiêu hạt hạ nguyên tử, bao gôm proton, neutron, và electron. 
Tuy những hạt nhân nguyên tử đơn giản có thê hình thành nhanh chóng sau Big Bang, phải mât hàng nghìn 
năm sau các nguyên tử trung hòa điện mới xuât hiện. Nguyên tô đâu tiên sinh ra là hidro, cùng với lượng 
nhỏ heli và liti. Những đám mây không lô chứa các nguyên tô nguyên thủy sau đó hội tụ lại bởi lực hâp dân 
đê hình thành nên các ngôi sao và các thiên hà rôi siêu đám thiên hà, và nguyên tô nặng hơn hoặc được tông 
hợp trong lòng ngôi sao hoặc sinh ra từ các vụ nô siêu tân tinh. 


Thuyết Vụ Nồ Lớn là một lý thuyết khoa học đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận 
rộng rãi. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, bao gồm 
sự có mặt của những nguyên tố nhẹ, bức xạ nền vi sóng vũ trụ, cầu trúc vĩ mô của vũ trụ, và định luật Hubble 
đối với siêu tân tỉnh. Những ý tưởng chính trong Vụ Nỗ Lớn - sự giãn nở của vũ trụ, trạng thái cực nóng 
lúc sơ khai, sự hình thành của hel1, và sự hình thành các thiên hà được suy luận ra từ những quan sát này và 
những quan sát khác độc lập với mọi mô hình vũ trụ học. Các nhà vật lý biết rằng khoảng cách giữa các 
đám thiên hà đang tăng lên, và họ lập luận mọi thứ đã phải ở gần nhau hơn khi trở về quá khứ. Ý tưởng này 
đã được xem xét một cách chỉ tiết khi quay ngược trở lại thời gian đến thời điểm vật chất có mật độ và nhiệt 
độ cực cao, và những máy gia tốc hạt lớn đã được xây dựng nhằm thực hiện các thí nghiệm gần giống VỚI 
thời điểm sơ khai, mang lại kết quả thúc đây phát triển cho mô hình. Mặt khác, những máy gia tốc chỉ có 
mức năng lượng băn phá hạt giới hạn để có thể nghiên cứu miền năng lượng cao của các hạt cơ bản. Có rất 
ít manh mối về thời điểm sớm nhất sau sự giãn nở. Do đó, lý thuyết Vụ Nỗ Lớn không thê và không cung 
cấp bất kỳ cách giải thích hay miêu tả nào về điểm khởi nguyên này; thay vào đó nó miêu tả và giải thích 
sự tiễn hóa chung của vũ trụ sau thời điểm lạm phát. 


T - Hiện tại 
Thiên hà xoăn ôc 
al Galaxy 


Chúng ta đang ở đây, Trái Đắt 


ba V ú 
: Nguyên tử siêu nặng 


Sao siêu nặng 


Thiên hà nguyên thủy 


Nguyên tử Hydro 


PC... 
_.#Ÿ` 
r2 
Nguyên từ Helium @ 
€© 


Siêu sao đầu tiên xuất hiện 


Các ngôi sao và thiên hà hình thành 


PP ty năm — 


Vũ trụ trở nên trong suốt 


Nguyên tử hìnhthàn 44 
Kỷ nguyên photon 


Hạt nhân Helium hình thành 


h>_Í00 giấy — 
Kỷ nguyên lepton 


Phản electron biến mắt 


€) Hạt nhân Helium 
Proton, neutron và lepton xuất hiện 


€@© 


Phản quark biên mât 


t- Kỷ nguyên quark 
"§ Ký nguyên tương tác yêu 


Đơn cực từ 


neutrino 


P= 


phản electron 


'G 


Sự kiện lịch sử thực sự đầu tiên trong Kinh Thánh, mô tả về Trận Lụt trong sách Sáng 
Thê. Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, một trận ngập lụt lớn nào đó đã xảy ra ở 
Mesopotamia (Lưỡng Hà). Sự chứng thực đầu tiên của lời kế trong Kinh Thánh diễn ra 
vào năm 1872 khi George Smith ở Bảo tàng Anh khám phá ra một phiên bản Trận Đại 
Hồng Thủy trên các bảng chữ hình nêm được A. H. Layard tìm thấy vào năm 1845-51 
tại KuyunjIk trong Cung điện Sennacherib, được xác nhận bởi các bảng khác được tìm 
thây trong Cung điện Ashurbanipal. Trên thực tế, đây là phiên bản cuỗi của người 


Assyria, được xen vào phân cuối của sử thi có tên Gilgamesh, kế về một nhà cai trị người 
Sumer cô đại của Uruk, vào thiên niên kỷ thứ tư TCN. Trước người Assyria, cả người 
Babylon và người Sumer xa xôi đều trân trọng ký ức về một trận lụt lớn. Vào những 
năm 1920, Sir Leonard Woolley đã tìm thấy và khai quật Ur, một thành phố quan trọng 
của người Sumer ở thiên niên kỷ thứ tư và thứ ba TCN, được nhắc đến trong Kinh Thánh 
ở cuối phân tiền sử. Trong các cuộc khảo cô tại Ur, Woolley đã tìm thấy bằng chứng về 
một trận lụt kinh hoàng. Ông đã tìm thây một lớp phù sa cô dài 2.4m mà ông tin có niên 
đại từ 4.000 đến 3.500 TCN. Tại Shuruppak, ông tìm thây một lớp phù sa ân tượng khác, 
dài 45cm tại địa tầng tương tự ở Kish. Khảo sát các địa điểm khác nhau đã được khám 
phá vào đầu những năm 1960, Sir Max Mallowan kết luận thực sự đã có một trận lụt 
lớn. Sau đó, vào năm 1965, Bảo tàng Anh đã phát hiện thêm hai tâm bia, đề cập đến 
Trận Lụt, được viết ở thành phố Sippar của Babylon dưới triều đại của Vua 
Ammnsadudqa, 1646-1626 TCN. 


Tâm quan trọng của khám phá cuỗi cùng cho phép chúng ta tập trung vào hình ảnh của 
chính Noah. Vì nó liên quan đến việc vị thần tạo ra loài người, đã hồi hận và quyết định 
nhân chìm tất cả bởi lũ lụt; nhưng EnkI — thủy thần, đã tiết lộ kế hoạch thảm khốc cho 
một vị tư tế tên là Ziusudra, người đã đóng một chiếc thuyền và đã sống sót. 


Ziusudra chắc chắn là một người có thật, vua của thành phố Shuruppak phía nam 
Babylon vào khoảng năm 2.900 TCN. Tại địa điểm Shuruppak có bằng chứng về một 
trận lũ lụt kinh hoàng, dù niên đại không tương ứng với trận lụt của Woolley tại Ur. 


Ziusudra được trình bày trong Kinh Thánh với tên gọi Noah, cung cấp xác nhận độc lập 
đâu tiên về sự tôn tại thực sự của một nhân vật trong Kinh Thánh. 


Tuy nhiên, có sự khác biệt cơ bản giữa cách trình bày trong Kinh Thánh về Trận Lụt và 
sử thi Babylon-Sumer. Noah, không giỗng như Ziusudra, là một nhân vật biểu tượng, 
được neo chặt vào các giá trị mà sách Sáng Thế xác định ngay từ đầu. Hơn nữa, trong 
khi sử thi Gilgamesh kế lại những tình tiết biệt lập thiếu bối cảnh lịch sử, thì phiên bản 
Do Thái coi mỗi sự kiện đều liên quan đến các vẫn đề đạo đức và là băng chứng về Thiên 
ý. Đó là sự khác biệt giữa văn học thế tục và tôn giáo, giữa văn học dân gian và lịch sử 
— CÓ tính xác thực. 


Hơn nữa, Noah không chỉ là người đàn ông có thật đầu tiên trong lịch sử Do Thái: câu 
chuyện của ông báo trước những yếu tố quan trọng trong tôn giáo Do Thái. Có sự ám 
chỉ của vị thần Do Thái về các chỉ tiết trong việc xây dựng và vận chuyên của chiếc 
thuyền. Khái niệm về một người đàn ông công bình. Điều quan trọng hơn nữa, người 
Do Thái nhân mạnh đến tầm quan trọng của cuộc sông con người, bởi môi quan hệ giữa 
con người với Đức Chúa Trời, nằm trong câu quan trọng thứ 6 của sách Sáng Thế thứ 


chín: “A1 khiên người khác đô máu, thì máu người ây sẽ đô...” Điêu này có thê được coi 
là nguyên lý trung tâm của niêm tin Do Thái, và điều quan trọng là nó xảy ra cùng với 


Trận Luụt, sự kiện lịch sử đâu tiên được xác nhận. 


*x... 


Mô hình con thuyền Noah 


Những phân đoạn về trận Đại Hồng Thủy cũng đề cập đến một giao ước liên quan đến 
vùng đất Canaan, danh tính và nguôn gốc của Abraham. Những gì Kinh Thánh nói, trong 
Chương 11-25 của sách Sáng Thế, Abraham, nguyên là Abram, hậu duệ của Noah, đã 
di cư từ Ur of the Chaldees, đầu tiên đến Haran, sau đó đến nhiêu nơi khác ở Canaan, du 
hành đến Ai Cập trong thời kỳ nạn đói rồi quay trở lại Canaan và kết thúc tại Hebron, 
nơi ông thực hiện giao dịch đầu tiên trên đất liên. 

Ur of the Chaldees, thường được dịch là Ur của người Chaldean, là một thành phố được nhắc đến trong 
Kinh Thánh Do Thái là nơi sinh của tộc trưởng người Israel và người Ishmaelite. Năm 1862, Henry 
Rawlinson xác định nó tại Tell el-Mugayyar, gần Nasiriyah ở miên nam lraq. 

Bản chất của lời tường thuật trong Kinh Thánh này là lịch sử. Dù việc tham chiếu đến 
Chaldees là sai niên đại khi người Chaldean chưa thâm nhập vào miền nam Lưỡng Hà 
cho đến cuôi thiên niên kỷ thứ hai TCN, và Abraham có niên đại sớm hơn nhiêu. Người 
Chaldean đã được đưa vào để xác định Ur cho người đọc Kinh Thánh vào thiên niên kỷ 
đâu tiên TCN. Nhưng không có lý do gì để nghi ngờ Abraham đến từ Ur, như Kinh 
Thánh nói, và điều này đã cho chúng ta biết rất nhiều về ông. Đề bắt đâu, nó liên kết ông 
với một thành phố quan trọng, không phải sa mạc. Những người theo chủ nghĩa Hegel 
như Wellhausen và trường phải của ông, với quan niệm về sự tiễn triển theo thuyết xác 
định từ nguyên thủy đến hiện đại, từ sa mạc đến thành phô, đã coI người Hebrew ban 


đầu là những người chăn gia súc thuộc dạng nguyên sơ nhất. Nhưng Ur được Woolley 
khai quật có trình độ văn hóa tương đôi cao. Woolley tìm thấy ở đó, trong ngôi mộ của 
“Meskalamdug, Anh hùng của Đất lành, một bộ tóc làm từ vàng nguyên khối và đá quý. 
Ông đã tìm thấy nhiêu hơn một ziggurat không lô, đã truyền cảm hứng cho câu chuyện 
về Tháp Babel. Đây là tác phẩm của Ur Nammu thuộc Vương triêu thứ ba (2060—1950 
TCN) một nhà xây dựng và lập pháp vĩ đại. 

Ziggurat là một cấu trúc xây dựng cô xưa của người Sumer thuộc vùng Lưỡng Hà, vật liệu chủ yếu để xây 
dựng là gạch-bùn. Chúng được xem là các Đài chiêm tinh, còn được gọi là bệ núi, ra đời trên cơ sở sùng bái 
đôi núi, sùng bái các thiên thê và tục lệ xem sao, các vì tinh tú trên trời. 


Có khả năng Abraham đã rời Ur sau thời của vị vua này, và ông mang theo những câu 
chuyện về người Ziggurat đến Canaan cũng như câu chuyện về Trận Lụt trước đó. Ông 
thực hiện chuyến đi khi nào? Trong sách Sáng Thê, các niên đại thời cô đại tật nhiên là 
theo sơ đồ hơn là thực tế, nhưng không được xem thường. Danh sách pharaoh được cung 
cấp bởi các nguôn như Manetho, một linh mục Ai Cập sông ở thời Hy Lạp, 250 TCN, 
cho phép chúng ta xác định niên đại lịch sử Ai Cập với độ tin cậy hợp lý từ Vương triều 
thứ nhất, 3.000 TCN. Berossus, một linh mục người Babylon gần tương ứng với 


Manctho, cung cấp cho chúng ta một danh sách các vị vua tương tự cho Lưỡng Hà, và 
khảo cô học đã khai quật những người khác. Nếu chúng ta xem xét danh sách các tên 
trước và sau Đại Hồng Thủy trong sách Sáng Thế, chúng ta tìm thấy hai nhóm với mười 
tên trên mỗi nhóm, dù niên đại khác nhau giữa văn bản tiếng Do Thái Massoretic với 
bản Septuagint của Hy Lạp và Ngũ Kinh của người Samaritan. Danh sách vua sớm nhất 
chỉ đưa ra tám vị thời cô đại, nhưng Berossus có mười, phù hợp với sách Sáng Thế. Rất 
khó để xác định danh sách các vị vua Lưỡng Hà, giống như người Ai Cập, trong thời 
gian tuyệt đối, nhưng sự đồng thuận hiện nay là tính niên đại của Sargon và thời kỳ 
Akkadian Cổ từ năm 2360-2180 TCN, Vương triều thứ ba của Ur (Ur-Nammu) cho đến 
cuối thiên niên kỷ thứ hai hoặc đầu thiên niên kỷ thứ nhất, và Hammurabi, chắc chắn là 
một chính khách đích thực và nhà soạn thảo luật, cho đến thời kỳ vương quyên 
1728-1686 TCN. Băng chứng cho thấy những câu chuyện trong sách Sáng Thế thuộc 
về thời kỳ giữa Ur-Nammu và Hammurabi, giới hạn trong khoảng 2100—1550 TCN, tức 
là giữa thời đại đồ đồng. 

Khả năng cung cấp niên đại sơ bộ của các tộc trưởng cho phép chúng ta liên hệ họ với 
cả hồ sơ khảo cỗ và các kho lưu trữ văn học khác nhau hiện có từ thời kỳ đồ đồng ở 
Syria và Lưỡng Hà. Những điều này rất quan trọng bởi vì chúng cho phép chúng ta 
không chỉ xác nhận mà còn giải thích các tình tiết trong các câu chuyện về các tộc trưởng. 
Các phát hiện khảo cổ học bao gồm cuộc điều tra của Kathleen Kenyon về những ngôi 
mộ bên ngoài Jericho, giông với những ngôi mộ trong hang động được mô tả trong sách 
Sáng Thể và cuộc khảo cổ của Nelson Glueck về Negev, khám phá ra nhiều khu định cư 
thời đại đồ đồng. 

Glueck lưu ý nhiều khu định cư đã bị phá hủy sau năm 1900 TCN, điều này khăng định 
những gợi ý về sự tàn phá mà chúng ta nhận được trong sách Sáng Thế 14. 

Các phát hiện văn học là rất đáng kể và gợi mở. Năm 1933 A. Parrot khai quật thành 
phô cô Mari (Tell Harari hiện đại) trên sông Euphrates cách biên giới phía bắc Syria-lraq 
27km, tìm thấy 20.000 tài liệu cỗ. Điêu này tương tự như việc tìm thấy các ghi chú trên 
đất sét ở Nuzi cô đại, gần Kirkuk, thành phố của những người Hurrian — Horites trong 
Kinh Thánh — những người đã tạo nên một phần của Vương quốc Mitanni. Kho lưu trữ 
thứ ba gồm 14.000 phiến đất sét đã được phát hiện tại Ebla (Tell Mardikh hiện đại) ở 
phía bắc Syria. Những kho lưu trữ này gồm những tài liệu ở Ebla có trước thời đại của 
các tộc trưởng, những tài liệu ở Nuzi, thê kỷ XVI, XV TCN, muộn hơn một chút, trong 
khi ở Mari, từ cuỗi thê kỷ 19 đến giữa thế kỷ 18 TCN, trùng khớp về thời điểm, có khả 
năng xảy ra nhất. 


Chúng giúp chúng ta tạo ra một bức tranh về xã hội phụ hệ làm sáng tỏ văn bản Kinh 
Thánh. Chúng thê hiện những phong tục rõ ràng là kỳ lạ và không thê giải thích được 
đối với những người biên tập sau này của thiên niên kỷ thứ nhất TCN, những người, vì 
tôn kính văn bản và truyền thông truyền lại cho họ, chỉ đơn giản sao chép chúng ra mà 
không có bất kỳ nỗ lực hợp lý hóa nào. Một số đoạn văn vẫn còn bí ân đối với chúng ta, 
nhưng nhiều đoạn văn khác hiện có thê giải thích được. 

Cả hai tài liệu ở Ebla và Mari đều chứa các tài liệu hành chính và pháp lý đề cập đến 
những người có tên phụ hệ như Abram, Jacob, Leah, Laban và Ishmael; Ngoài ra còn có 
nhiêu cách diễn đạt gợi ý và các từ vay mượn từ tiếng Do Thái. Chúng còn tiết lộ những 
chuyện nảy sinh từ việc không có con, ly hôn, thừa kế và quyên sinh con, giỗng như tên 
gọi trong Kinh Thánh của họ. Kế hoạch tuyệt vọng của Abraham là biên một trong những 
thuộc hạ của mình trở thành người thừa kế, vì chưa có con trai và đề xuất nhận Eleazer 
làm người thừa kế. Các tài liệu ở Nuzi cũng xác nhận những điểm tương đồng về mỗi 
quan hệ của Abraham với vợ Sarah và việc ông tìm đến cô hầu gái Hagar để làm vợ lẽ 
— được cho phép do Sarah không sinh được con. Thực tế, văn bản Nuzi tiết lộ quy định 
cụ thể cho những trường hợp bất thường này. Một phiên đất sét Nuzi chứng thực việc 
chuyền quyên của người anh cả cho một người em trai để đồi lây ba con cừu, giống như 
Esau đã chuyền giao quyền đó cho Jacob. Văn bản Nuzi cũng làm sáng tỏ cảnh đáng chú 
ý trong sách Sáng Thế 27, khi Jacob và mẹ Rebecca âm mưu lừa dỗi cha mình, Isaac, và 
nhận đề cử người thừa kế. Đáng chú ý nhất, nó giải thích câu chuyện khó hiểu trong 
Kinh Thánh về mối quan hệ của Jacob với Laban, mà chúng ta biết đây là một vẫn đề 
phố biến trong việc nhận con nuôi. 

Do đó, chúng ta có thê bắt đầu đặt Abraham và dòng dõi của ông trong bồi cảnh lịch sử 
thực sự. Vào cuỗi thiên niên kỷ thứ ba TCN, xã hội văn minh đã bị phá vỡ bởi những 
cuộc xâm lăng từ phương Đông. Những kẻ xâm lược đã gây rắc rối lớn ở Ai Cập và cho 
người nhập cư châu Á. Những dân tộc này, di chuyên từ Lưỡng Hà đến Địa Trung Hải, 
nói các ngôn ngữ Tây Semitic. Một nhóm cụ thể được gọi là Hapiru hoặc Habiru. Các 
nguôn Ai Cập cuối thời đại đồ đồng cũng nói về Abiru hoặc Habiru. Băng thuật ngữ này, 
họ không đề cập đến người Bedouin hay cư dân sa mạc, vì họ có một thuật ngữ khác. 
Habiru dường như là một thuật ngữ được sử dụng đề chỉ những cư dân phá hoại, những 
người di chuyền từ nơi này sang nơi khác. Họ không phải là những bộ lạc thông thường, 
di cư thường xuyên theo chu kỳ của các mùa, như ngày nay họ vẫn làm ở các vùng thuộc 
Tiểu Á và Ba Tư. 

Văn hóa của họ vượt trội so với hầu hết các bộ lạc sa mạc. Chính vì không dễ phân loại, 
họ đã làm cho các nhà chức trách bảo thủ của Ai Cập khó hiều và khó chịu, những người 
biết chính xác cách đôi phó với những người du mục. Đôi khi họ làm lính đánh thuê. 


Mỗi nhóm Habiru có một tộc trưởng hoặc thủ lĩnh chiến tranh, người đôi khi có thể phát 
động một cuộc tân công với 2.000 người. Khi họ có cơ hội định cư, thủ lĩnh của họ tự 
xưng là vua, và găn mình với vị vua vĩ đại của vùng (làm chư hâu). Ngoài Ai Cập — một 
nên chuyên quyên tập trung của thời cô đại xa xưa, thậm chí vào thế kỷ 19 TCN, không 
có vị vua nào có quyền lực riêng. Hammurabi của Babylon luôn có dưới quyền mười 
hoặc mười lăm vị vua của các nước chư hầu. 


Abraham là thủ lĩnh của một trong những nhóm người Habrru nhập cư này, một thủ lĩnh 
đáng kê, với 318 người hâu trong nhà của ông”. Trong sách Sáng Thế 12, chúng ta thây 
ông đối phó với người Ai Cập; trong Sáng Thế 14, ông và người của mình phục vụ như 
những người lính đánh thuê cho vua Sodom. Các mỗi quan hệ của ông với các nhà chức 
trách luôn chứa đựng sự nghi ngờ và lừa dối, chăng hạn như việc ông liên tục giả vờ vợ 
Sarah là em gái của mình: thông qua các phiến đất sét chúng ta biết một người em gái 
sẽ được bảo vệ nhiều hơn một người vợ bình thường. 

Nếu một nhóm người Habrru phát triển mạnh thì sự giàu có của họ đã trở thành nguồn 
gốc của xung đột. Sách Sáng Thế 21—22—31 cho thây Abraham, tại Beersheba, tham gia 
vào một cuộc tranh chấp về nước với người của Abimelech, vua địa phương. Các mối 
quan hệ của Abraham, dù đôi khi căng thăng nhưng khá ồn. Đôi khi, vì lợi ích, các vị 
vua đã dung túng cho Habiru — như một nguồn cung cấp lính đánh thuê. Nhưng nếu họ 
quá đông và hùng mạnh, vị vua địa phương phải ra lệnh cho họ ra đi, nêu không sẽ có 
nguy cơ bị áp đảo. Vì vậy, Abimelech đã nói với Isaac, con trai Abraham: “Hãy rời đi 
vì ngươi hùng mạnh hơn chúng ta.” 

Tất cả tài liệu sách Sáng Thế đề cập đến vẫn đề nhập cư, giếng nước, hợp đông và quyền 
khai sinh, đều hấp dẫn bởi vì nó đặt các tô phụ trong bỗi cảnh lịch sử của họ, đồng thời 
minh chứng cho tính xác thực và cổ xưa của Kinh Thánh. 

Nhưng nó được trộn lẫn với hai loại tài liệu khác tạo nên mục đích thực sự của các bài 
tường thuật trong Kinh Thánh: mô tả các cá nhân, tô tiên của con người, trong bối cảnh 
đạo đức và quan trọng hơn là nguôn gốc và sự phát triển của mối quan hệ tập thê của họ 
với Đức Chúa Trời. Sự sống động và hiện thực mà các tộc trưởng và gia đình của họ 
được miêu tả trong những câu chuyện cô có lẽ là khía cạnh đặc sắc nhất. 

Đáng chú ý hơn cả là sự quan tâm dành cho phụ nữ, sự hoạt bát và sức mạnh tình cảm 
của họ. Sarah, vợ Abraham, là người đầu tiên trong lịch sử được phi lại nụ cười. Khi đã 
già, và được dự đoán sẽ sinh một đứa con trai, bà không tin điều đó nhưng tự cười trong 
lòng và nói: “Sau khi đã già, ta mới có được niềm vui, Chúa có già?” (Sáng Thế 18) 
Tiếng cười của bà ây chua chát, buồn bã, thậm chí là giểu cợt, là một dư vị của rất nhiều 
tiếng cười Do Thái qua các thời đại. Tuy nhiên, khi đứa con tral, Isaac, được sinh ra, 


Sarah nói, “Chúa đã làm cho ta cười, để tất cả những ai nghe thấy sẽ cười với ta” và 
tiếng cười của bà ấy là niềm vui và chiến thắng, truyền tới chúng ta trong khoảng cách 
bốn thiên niên kỷ. Sau đó là câu chuyện về cách Isaac, một người đàn ông hiền lành, 
người yêu mẹ Sarah sâu sắc, có người vợ tương tự mẹ — Rebecca nhút nhát nhưng tốt 
bụng và yêu thương: đây là câu chuyện đầu tiên trong Kinh Thánh khiến chúng ta cảm 
động. Cuỗn sách của Ruth gây xôn xao hơn cả, dù không phải hoàn toàn từ thời các tổ 
phụ, mô tả tình cảm và sự tận tụy giữa hai người phụ nữ đau khô và cô đơn, Naomi và 
cô con dâu Ruth. Cảm xúc của họ được truyền tải một cách nhẹ nhàng và trung thực. 
Chặc chắn, Bài ca của Deborah, câu thành Chương 5 của sách Thủ Lĩnh, với vô số hình 
ảnh nữ tính, cùng sức mạnh và lòng dũng cảm của nữ giới, phải là tác phẩm của một 
người phụ nữ. Đây là một trong những phân Kinh Thánh sớm nhất được viết ra và dường 
như được viết trước năm 1200 TCN. 


Những ghi chép trong Kinh Thánh ban đâu là minh chứng cho vai trò sáng tạo của phụ 
nữ trong việc hình thành xã hội Do Thái. 


Tuy nhiên, Kinh Thánh trên hết là một tuyên bố về thân học: tường thuật về mỗi quan 
hệ trực tiếp, thường là mật thiết, giữa những người lãnh đạo dân sự và Đức Chúa Trời. 
Ở đây vai trò của Abraham là yêu tô quyết định. Kinh Thánh trình bày ông là tô tiên trực 
tiếp của người Hebrew và người sáng lập quốc gia. Ông cũng là tâm gương về lòng tốt 
và công bình. Ông là người yêu hòa bình (Sáng Thế 13), dù cũng sẵn sàng chiến đâu cho 
các nguyên tắc của mình, tận tụy với gia đình và hiếu khách với người lạ, quan tâm đến 
phúc lợi của đồng loại và trên hết là kính sợ Đức Chúa Trời và tuân theo mệnh lệnh của 
Người. Nhưng ông không chỉ là một mô hình. Ông là một con người sâu sắc và tính cách 
thực tế, đôi khi sợ hãi, nghi ngờ, dù cuối cùng luôn trung thành và thực hiện các chỉ dẫn 
của Đức Chúa Trời. 

Nếu Abraham là người sáng lập ra quốc gia Do Thái, thì ông cũng là người sáng lập ra 
tôn giáo Do Thái? Trong Sáng Thê, ông xuất hiện để mở đầu môi quan hệ đặc biệt của 
người Do Thái với một vị Chúa là Đẳng duy nhất và toàn năng. Không rõ liệu ông có 
thể được gọi là người theo thuyết độc thần đầu tiên hay không. Abraham là một người 
quen thuộc với các thành phố, các khái niệm pháp lý phức tạp và các ý tưởng tôn giáo. 
Nhà sử học vĩ đại người Do Thái Salo Baron coI ông là một người theo chủ nghĩa độc 
thân, đến từ một trung tâm mà sự sùng bái mặt trăng đang phát triển. Ví dụ, tên của nhiều 
người trong gia đình ông, Sarah, Micah, Terah, Laban, gắn liền với sự sùng bái mặt 
trăng. Trong Sách Joshua có một tham chiêu khó hiểu về tổ tiên của Abraham: “Ngay 
cả Terah, tô phụ của Abraham... cũng đã phục vụ các vị thần khác.” Sách Isaiah, tái hiện 
một truyền thông cô xưa không được ghi lại trong Kinh Thánh, nói Đức Chúa Trời đã 
“cứu chuộc Abrahamˆ. Các cuộc di cư của các dân tộc Semitic về phía tây, dọc theo vòng 


cung của lưỡi liễm màu mỡ, thường được trình bày như một sự trôi dạt dưới áp lực của 
các lực lượng kinh tế. Nhưng điều quan trọng cân hiểu là sự ép buộc của Abraham mang 
tính tôn giáo: ông đáp lại lời thúc giục mà ông tin đến từ Đức Chúa Trời vĩ đại và toàn 
năng, có mặt ở khắp mọi nơi. Có thể lập luận, dù khái niệm độc thần chưa được phát 
triển hoàn thiện, nhưng ông là một người đang nỗ lực hướng tới nó, người đã rời bỏ xã 


hội Lưỡng Hà vì nó bê tắc vê mặt tinh thân. 


Cuộc di cư của Abraham 


Abraham có lẽ được mô tả chính xác nhất là một người theo thuyết độc thần: một người 
tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất, găn bó với một dân tộc cụ thể. Ông là người sáng 
lập văn hóa Do Thái, khi ông công bô hai đặc điểm nồi bật của nó: giao ước với Đức 
Chúa Trời và hiến tặng Đất đai. Khái niệm về giao ước là một ý tưởng phi thường, không 
có ở Cận Đông cô đại. Đúng là giao ước của Abraham với Đức Chúa Trời, với tư cách 
cá nhân, chưa đạt đến độ tinh vi như giao ước của Moses nhân danh toàn thê dân tộc. 
Nhưng điều cốt yếu đã có: một khế ước tuân phục để đổi lây sự ưu ái đặc biệt. 


Cuộc đối thoại ngắt quãng giữa Abraham và Đức Chúa Trời trong sách Sáng Thế, gợi ý 
việc Abraham hiểu và chấp nhận những tư tưởng quan trọng một cách từ từ. Một ví dụ 
về ý muốn của Đức Chúa Trời được mô tả trong sách Sáng Thế 22, khi Ngài thử thách 
ông băng cách ra lệnh cho ông hy sinh đứa con trai duy nhất của mình, Isaac. Phân đoạn 
này là một cột mốc quan trọng trong Kinh Thánh, cũng là một trong những phân đoạn 
kịch tính và khó hiểu nhất trong toàn bộ lịch sử tôn giáo, bởi vì nó lần đầu tiên đặt ra 
vân đề về tín ngưỡng, ý thức về công lý của Đức Chúa Trời. Nhiều người Do Thái và 
Cơ Đốc giáo nhận thấy đoạn văn này là vô lương tâm, trong đó Abraham được lệnh phải 
làm điều gì đó không chỉ tàn ác mà còn trái ngược với nên tảng đạo đức Do Thái. Các 
triết gia Do Thái vĩ đại đã đấu tranh để làm cho câu chuyện phù hợp với đạo đức Do 
Thái. Philo lập luận điều đó làm chứng cho việc Abraham tách khỏi phong tục hoặc bất 
kỳ đam mê quyên lực nào khác ngoại trừ tình yêu của Đức Chúa Trời, sự công nhận của 
ông răng chúng ta phải dâng hiễn cho Đức Chúa Trời những øì chúng ta quý trọng nhất, 
tin chắc, Đức Chúa Trời là công bình, chúng ta sẽ không đánh mất điều đó. Maimonides 
đồng ý đây là một thử thách về những giới hạn tột cùng của tình yêu và sự kính sợ Đức 
Chúa Trời. Năm 1843, Sören Kierkegaard xuất bản nghiên cứu triết học của mình về 
phân này, Sợ hãi và run rấy, trong đó ông miêu tả Abraham như một “hiệp sĩ của đức 
tinˆ, người phải từ bỏ Đức Chúa Trời không chỉ vì con trai mà còn vì lý tưởng đạo đức 
của ông. Hầu hết các nhà thần học đạo đức Do Thái và Cơ Đốc đều bác bỏ quan điểm 
này, ám chỉ một xung đột không thê chấp nhận được giữa ý muốn của Đức Chúa Trời 
và các lý tưởng đạo đức, mặc dù những người khác sẽ đồng ý đây là một lời cảnh báo 
tôn giáo không nhất thiết phản ánh đạo đức tự nhiên. 

Từ quan điểm của một nhà sử học, câu chuyện hoàn toàn có ý nghĩa bởi vì Abraham, 
như chúng ta biết từ các tài liệu lưu trữ đương thời, xuất thân từ một nên tảng pháp lý, 
nơi bắt buộc phải chứng thực một hợp đồng hoặc giao ước với việc hiến tế động vật. 
Giao ước với Đức Chúa Trời có tầm vóc siêu việt đến mức nó đòi hỏi một điều gì đó 
hơn thê nữa: sự hy sinh của người yêu thương nhất, dù đối tượng hy sinh là con người, 
nó có giá trị về mặt nghi thức hơn là thực tế. Isaac được chọn, không chỉ vì anh là vật sở 
hữu quý giá nhất của Abraham mà vì anh là món quà đặc biệt của Đức Chúa Trời, theo 
giao ước, và vẫn là của Đức Chúa Trời giông như tất cả các món quà còn lại của Ngài 
dành cho con người. Điều này nhân mạnh toàn bộ mục đích của sự hy sinh, một lời nhắc 
nhở mang tính biểu tượng, mọi thứ con người sở hữu đều đến từ Đức Chúa Trời và có 
thê trả lại cho Ngài. Đó là lý do tại sao Abraham gọi nơi diễn ra hành động hy sinh từ 
mình là Núi Chúa, nơi ngự trỊ của Sinal. Điều đáng chú ý là tâm quan trọng của sự kiện 
mà lân đầu tiên, các bản tường thuật trong Kinh Thánh đưa ghi chú về thuyết phô quát 
vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ cam kết giúp sinh sôi nảy nở con 


cháu của Abraham mà còn nói thêm: “Và dòng dõi của ông, cùng tât cả các dân tộc trên 
trái đât sẽ được ban phước.” 


Abraham hiến dâng con trai Isaac trên Núi Chúa 


Bây giờ chúng ta gần với khái niệm về một quốc gia được chọn. Điều quan trọng là phải 
năm bắt được Cựu ước không chỉ nói về công lý như một khái niệm trừu tượng. Đó là 
về sự công băng của Đức Chúa Trời, được thê hiện qua các hành động lựa chọn của 
Ngài. Trong sách Sáng Thế, chúng ta có nhiều ví dụ khác nhau về “người công chính", 
thậm chí là người công chính duy nhất: chăng hạn trong câu chuyện Noah và trận lụt, 
trong câu chuyện về sự hủy diệt của Sodom. Abraham cũng là một người công chính, 
nhưng không phải Đức Chúa Trời chọn vì ông là người duy nhất, hay vì công lao của 
ông theo một nghĩa nào đó. Kinh Thánh không phải là tác phâm của lý trí, nó là tác phầm 
của lịch sử, đề cập đến những sự kiện bí ân và thậm chí không thê giải thích được đôi 
với chúng ta. Nó nói đến những lựa chọn quan trọng của Đức Chúa Trời. 


Điều cân thiết đề hiểu lịch sử Do Thái là phải thấy được tầm quan trọng của việc người 
Do Thái luôn gắn bó với quyên sở hữu sáng tạo không hạn chế từ Đức Chúa Trời. Nhiều 
niềm tin của người Do Thái được thiết kế để kịch tính hóa sự thật trung tâm này. Ý niệm 
về một dân tộc được chọn là một phân trong mục đích của Đức Chúa Trời đề nhân mạnh 
quyền sở hữu của Ngài đôi với mọi vật được tạo ra. Các nhà hiển triết Do Thái đạy: 
“Năm của cải đặc biệt được ban phước từ Đức Chúa Trời. Đó là: kinh Torah, Trời và 
đất, Abraham, Israel và Thánh địa.” Các nhà hiên triết tin Đức Chúa Trời đã ban sự sáng 
tạo của mình một cách hào phóng, nhưng vẫn giữ lại (như nguyên trạng) mọi thứ và một 
mối quan hệ sở hữu đặc biệt với các yêu tô được chọn. Do đó, chúng ta thây: 


Đức Chúa Trời đã tạo ra các ngày, và chọn ngày Sabbath cho chính Ngài; Ngài đã tạo 
ra các tháng, và tô chức các lễ hội cho chính Ngài; Ngài đã tạo ra các năm, và chọn cho 
mình năm Sabbatical; Ngài đã tạo ra các năm Sabbath, và chọn cho chính Ngài Năm 
Thánh; Ngài đã tạo ra các quốc gia, và chọn Israel... 


Ngài đã tạo ra các vùng đât, và chọn Israel đê nhận lê vật từ tât cả các xứ khác, như lời 
chép: “Trái đât và sự sung túc của nó là do Ngài tạo ra.” 


Việc Abraham và con cháu của ông được chọn cho một vai trò đặc biệt và việc hiến tặng 
đất đai, là điều không thê tách rời trong phân trình bày về lịch sử của Kinh Thánh. Hơn 
nữa, cả hai món quà đêu là quyên cho thuê, không phải là sở hữu: người Do Thái được 
chọn đất đai của họ, bởi ân điển và sự ưu ái, luôn luôn có thể bị thu hồi. Abraham vừa 
là một ví dụ thực tế vừa là một biều tượng vĩnh viễn cho thây sự mong manh và lo lắng 
nhất định trong sự chiếm hữu của người Do Thái. Ông là một “người lạ và người ở nhờ” 
ngay cả sau khi được Đức Chúa Trời chọn. Quyền sở hữu không chắc chăn này được 
chuyền giao cho tất cả con cháu của ông: như Kinh Thánh đã nhiều lần nhắc nhở chúng 
ta. Vì vậy, Đức Chúa Trời phán với dân Israel: “Đất không được bán vĩnh viễn, vì tất cả 
đất là của Ta, vì các ngươi là khách lạ và ở nhờ trên đất của Ta”; hoặc chính người Do 
Thái thừa nhận: 

“Vì chúng tôi là những người lạ và ở nhờ như tất cả tô tiên của chúng tôi”; Vua David 
nói: “Ta là khách lạ, kẻ ở nhờ, như tất cả tô phụ ta đã từng.” 


Tương tự như vậy, lời hứa về vùng đất cho Abraham rất cụ thể và nó có trong giai đoạn 
cô nhất của Kinh Thánh: “Cho dòng dõi ngươi, Ta ban vùng đất này từ sông Ai Cập đến 
sông lớn, sông Euphrates, đất của người Kenites, người Kenizzites, người Kadmonites, 
người Hittite, người PerizzIte, người Rephaim, người Amorlf, người Canaan, người 
Girgashites và người Jebusites.” Có một số nhầm lẫn về biên giới, vì trong đoạn sau, 
Đức Chúa Trời chỉ hứa một phần của món quà lớn hơn: 


“Và Ta sẽ ban cho ngươi, và dòng dõi ngươi, vùng đất mà ngươi cho là người lạ, tất cả 
xứ Canaan.” Mặt khác, món quà thứ hai là “vật sở hữu vĩnh viễn”. Hàm ý ở đây và trong 
các đoạn sau, việc lựa chọn Israel là vĩnh viễn, dù nó có thể bị đình chỉ do sự bất tuân 
của con người. 

Vì lời hứa của Đức Chúa Trời là không thê thay đổi, đất đai cuối cùng sẽ trở lại thuộc 
về Israel ngay cả khi mất nó một thời gian. Ý niệm về Đất Hứa là đặc biệt đối với tôn 
giáo của người Israel và người Do Thái sau này. Điều quan trọng là người Do Thái đã 
biến năm cuốn sách đâu tiên của Kinh Thánh — Ngũ Kinh, trở thành cốt lõi của Torah 
hoặc niềm tin của họ. Những cuốn sách sau này, không bao giờ có được ý nghĩa trung 
tâm như vậy. 


Nếu Abraham thiết lập những nguyên tắc cơ bản này, thì điều đó được giao cho cháu 
trai của ông, Jacob, đề tạo ra một dân tộc riêng biệt, Israel, tên của ông và chủng tộc, 
được liên kết chặt chẽ với nhau. Luôn luôn có một vấn đề về những øì gọi là tô tiên của 
người Do Thái. Danh từ “Người Do Tháiˆ là không thỏa đáng, dù thường được sử dụng, 
vì thuật ngữ Habriru mô tả nhiều cách sông khác nhau hơn là một nhóm chủng tộc cụ thê. 
Hơn nữa, từ 'Do Thái' thực sự xuất hiện trong Ngũ Kinh, có nghĩa là “con cái của Israel”, 
nhưng chỉ được sử dụng bởi người A1 Cập hoặc bởi chính người Israel khi có sự hiện 
diện của người Ai Cập. Từ khoảng thế kỷ thứ hai TCN, khi nó được Ben Sira sử dụng 
nhiêu, “Tiếng Do Thái? đã được áp dụng cho ngôn ngữ của Kinh Thánh và cho tất cả các 
tác phẩm tiếp theo được viết bằng ngôn ngữ này. Ví dụ, vào thế kỷ 19, nó được sử dụng 
nhiêu bởi phong trào Cải cách ở Hoa Kỳ, để chúng ta có được những tô chức như Đại 
học Hebrew Union College và Union of American Hebrew Congregations. Nhưng tổ 
tiên của người Do Thái không bao giờ tự gọi mình là người Do Thái. Khi họ ý thức được 
bản sắc dân tộc, thuật ngữ họ sử dụng, theo quy chuẩn trong Kinh Thánh, là dân Israel 
hoặc con cháu của Israel. 


Khi Jacob được đổi tên thành Israel (thời điểm quốc gia sinh ra) được ghi nhận trong 
đoạn bí ân và khó hiểu nhất trong toàn bộ Kinh Thánh — cuộc đấu tranh kéo dài suốt 
đêm của Jacob với thiên thần. Thuật ngữ “Israel? có thê có nghĩa là người chiến đấu vì 
Đức Chúa Trời, người được Đức Chúa Trời bảo vệ, hoặc người Đức Chúa Trời cai trỊ, 
Đắng công bình của Đức Chúa Trời... Chưa có ai cung cấp một thông tin thỏa đáng về ý 
nghĩa của nó. Rõ ràng là những người biên tập và phiên dịch Kinh Thánh sớm nhất cũng 
không hiểu nó. 

Nhưng họ nhận ra đó là một thời điểm quan trọng trong lịch sử của họ và không điều 
chỉnh nó cho phù hợp với sự hiểu biết tôn giáo của họ, đã sao chép nó nguyên văn bởi 
vì nó là Torah — linh thiêng. Sự nghiệp của Jacob được mô tả rất dài trong sách Sáng 
Thế, và thực sự đáng chú ý. Anh hoàn toàn không giống với ông nội của mình là 
Abraham: một nhà chiến lược hơn là một chiến binh, một chính trị gia, một nhà điều 
hành và có tầm nhìn xa. Jacob mạnh mẽ và trở thành người đàn ông quan trọng hơn 
nhiêu so với Abraham hoặc cha Isaac. Cuối cùng, anh đã được an nghỉ bên cạnh ngôi 
mộ của các bậc tiền bỗi. Anh được mô tả vẫn là một “người lạ' ở Canaan giỗng như cha 
mình. Thật vậy, tất cả các con trai của anh, ngoại trừ người cuối cùng, Benjamin, dường 
như sinh ra ở Lưỡng Hà hoặc Syria. Trong suốt cuộc đời của anh, những liên kết với 
phía đông và phía bắc cuối cùng đã bị cắt đứt, và những người theo anh bắt đầu nghĩ họ 
có liên kết vĩnh viễn với Canaan, vì vậy ngay cả khi họ đến Ai Cập trong thời điểm đói 
kém, thì họ sẽ quay trở lại, đó là điều chắc chắn. 


Là nhà lãnh đạo quốc gia, Jacob-Israel cũng là cha đẻ của mười hai bộ tộc mà theo lý 
thuyết đã tạo ra nó. Các bộ tộc này, Reuben, Simeon (Levi), Judah, Issachar, Zebulun, 
BenJamnn, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Ephraim và Manasseh, đều là hậu duệ của Jacob 
và các con trai của anh, theo truyện thông Kinh Thánh. Nhưng trong Bài ca Deborah, 
như chúng ta đã biết là rất cô, chỉ có mười bộ lạc được liệt kê — Ephraim, Benjamin, 
Machrr, Zebulun, Issachar, Reuben, Gilead, Dan, Asher và Naphtali. Bồi cảnh rất phức 
tạp, và có thể Simeon, Levi, Judah và Gad đã không được Deborah liệt kê vì họ không 
tham gia vào cuộc chiến. Con số mười hai có thê là một quy ước: con số tương tự được 
sử dụng cho các con trai của Ishmael, Nahor, Joktan và Esau. Các nhóm gồm mười hai 
bộ lạc (đôi khi là sáu bộ tộc) phố biến ở phía đông Địa Trung Hải và Tiểu Á vào cuối 
thời đại đồ đồng. Người Hy Lạp gọi chúng là amphictyons, một thuật ngữ có nghĩa là 
“trở vỀ°. 

Yếu tô thông nhất có thê không phải là tô tiên chung mà là sự sùng kính chung đôi với 
một ngôi đền cụ thể. Nhiễu học giả văn bản trong thế kỷ 19 và 20 đã bác bỏ khái niệm 
về nguôn gốc chung từ Jacob và thích xem các nhóm bộ lạc có nguôn gốc xa xôi và khác 
nhau tự tô chức như một quân thê xung quanh các đền thờ của người Israel được thành 
lập vào khoảng thời gian này. Nhưng tất cả các nhóm Tây Semitic di chuyên đến Canaan 
đều có nguồn gốc chung và có quan hệ với nhau; họ đã chia sẻ những kỷ niệm, truyền 
thông và tổ tiên tôn kính. Việc tìm hiểu lịch sử bộ lạc cụ thể của tất cả các nhóm được 
đề cập trong Kinh Thánh sẽ vô cùng phức tạp, ngay cả khi các tài liệu tồn tại. Điểm nỗi 
bật là Jacob-Israel găn liền với thời điểm dân Israel lần đầu tiên ý thức được bản sắc 
chung của họ nằm trong cầu trúc của một hệ thông bộ lạc vốn đã cô xưa và thân thiết 
với họ. Các liên kết tôn giáo và gia đình đêu bên chặt như nhau như chúng đã có trong 
suốt lịch sử của người Do Thái. Vào thời Jacob, đàn ông vẫn mang theo các vị thần hộ 
mệnh bên mình, nhưng người ta cũng đã có thê nghĩ về một vị thần dân tộc. 

Abraham có niềm tin tôn giáo của riêng mình, nhưng ông tỏ ra nhã nhặn đôi với các vị 
thân địa phương, thường được gọi chung là EL. Vì vậy, ông đã công nhận EI Elyon tại 
Jerusalem, và thừa nhận El Shaddai tại Hebron và El Olan tại Beersheba. Việc Jacob 
thông qua tên Israel (hoặc Isra-el) đánh dâu thời điểm tại đó Thiên Chúa của Abraham 
trở thành vị Thánh của Canaan, được đồng nhất với dòng dõi của Jacob, dân Israel, và 
sẽ sớm trở thành Yahweh toàn năng, vị thần duy nhất. 


Jacob — Israel (hoặc Isra-el) 


Sự thông trị của Yahweh bao trùm tôn giáo Israel - nguyên mẫu của Đức Chúa Trời duy 
nhất mà người Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo tôn thờ ngày nay đã dân được xác 
nhận trong giaI đoạn tiếp theo của lịch sử dân tộc, cuộc di cư vào A1 Cập và cuộc chạy 
trồn đây kịch tính khỏi ách nô lệ. Câu chuyện trong Kinh Thánh, kết thúc sách Sáng Thế 
với cái chết của J oseph, sau đó tiếp tục cầu chuyện với hậu quả tai hại của nó ở đầu Sách 
Xuất Hành, dường như cho thấy cả nước nói chung đã tới Ai Cập. Nhưng điều này là sai 
lầm. Rõ ràng là ngay cả vào thời Jacob, nhiều người Habiru, ngày nay chúng ta gọi là 
dân Israel, đã bắt đầu định cư lâu dài ở Canaan, và thậm chí giành được lãnh thô bằng 
vũ lực. Trong Sáng Thế 34, chúng ta thầy các con trai của Jacob, Simeon và Levi, đã tân 
công mạnh mẽ và chiêm thành phố Shechem, điều này gợi ý lần đầu tiên người Israel sở 
hữu một thành phố lớn, có thê trở thành nơi đóng đô sớm nhất của quốc gia. Shechem 
đã là một thành phố vào thế kỷ 19 TCN kê từ khi nó được đê cập trong một tài liệu Ai 
Cập từ thời trị vì của Sesostris II (1878-1843 TCN). Trên thực tế, đó là thành phố 


Canaan đầu tiên được nhắc đến trong Kinh Thánh (Sáng Thế 12) và Abraham đã nhận 
được lời hứa của Đức Chúa Trời ở đó. Shechem gần Nablus hiện đại, một cái tên bắt 
nguôn từ thành phố mới, hay Neapolis, thành phố Vespasian xây dựng vào năm 72 SCN, 
sau cuộc tái chinh phục Palestine. Chúng ta có thể xác định địa điểm này từ các tài liệu 
tham khảo trong Josephus, viết khoảng năm 90 SCN và Eusebius, viết trước năm 340 
$CN, người nói Shechem cô đại nằm ở ngoại ô Neapolis gần Jacob°s Well. Rõ ràng 
Shechem nằm trong tay gia đình Jacob, vì trên giường bệnh, ông đã đề lại nó cho con 
trai mình là Joseph: “Ta trao cho con vùng đất mà ta đã lẫy khỏi tay người Amorite bằng 
kiểm và cung của mình.” 


Ruins of Samaritan Temple Mount Gerizim Shechem Mount Ebal Sychar 


Chắc chắn một số lượng lớn dân Israel vẫn ở lại Canaan, và có sự xác nhận từ bên ngoài 
răng họ hoạt bát và hiểu chiến. Các tài liệu Ai Cập được gọi là Thư Amarna, có thể được 
hi chính xác vào năm 1389—1358 TCN, từ thời các pharoah của Tân Vương quốc Ai 
Cập trên danh nghĩa có chủ quyên ở Palestine, dù quyên lực của họ đang suy giảm, đối 
phó với các chư hầu địa phương và kẻ thù trong vùng. Một số đề cập đến một người 
Hebrew được gọi là Labaya hoặc Lion Man. Ông đã gây khó khăn lớn cho chính quyền 
AI Cập và các đồng minh của họ; cũng như tất cả các Habiru khác, theo kinh nghiệm 
của người Ai Cập, ông ta khó kiểm soát — một điều phiền toái. Cuối cùng ông đã chết 
trong thời của Pharaoh Akhenaten. Nhưng trong cuộc đời mình, ông đã kiểm soát một 
vương quốc nhỏ xung quanh Shechem, và các con trai của ông được thừa hưởng. 


Trên thực tế, cho đến nay chúng ta đã biết, người Israel-Hebrew đã kiểm soát Shechem 
trong suốt thời gian anh em của họ ở trong ách nô lệ tại Ai Cập. Không có ám chỉ nào 
về việc nó được chiêm trong cuộc chinh phục của Joshua, ngay khi quân xâm lược Israel 
tiên vào những ngọn đôi phía bắc Jerusalem, họ đã ban hành hoặc tái hiện nghi lễ của 
giao ước tại Shechem, nơi Abraham lần đầu tiên lập giao ước. Vì vậy, theo một nghĩa 
nào đó, Shechem là đền thờ trung tâm ban đầu và thủ phủ của xứ Canaan thuộc Israel. 
Vẫn đề là quan trọng, vì sự tồn tại liên tục của một số lượng lớn người Israel ở Palestine 
trong suốt thời kỳ từ Abraham đến lúc trở về từ Ai Cập khiến Sách Xuất Hành trong 
Kinh Thánh, chỉ mô tả một phân của chủng tộc, và cuộc chinh phục được thuật lại trong 


T. LEBANON 
“7> 
MT. HERMON 


Sách Joshua, đáng tin hơn nhiêu. Dân Israel ở Ai Cập luôn biết họ có quê hương để trở 


vê, nơi một phân dân sô là đông bào của họ. 


MT. TABOR 


ÂRMÊL 
be, "2 


% 
Xã 
+ 


ˆ Beth-Shan 
Megiddo - 
MT. GI6OA 


M 


r 


¬ 
m 
l 
+> 
I1 
1ORDANR. 


Samaria 
° 
MT. GERIZIM = JABBOK R. 


~” 3z Shechem 
?» MT. GILEAD 


MT. EPHRAIM 
z * Rabbath-ammon 
Jericho z7? e 
= 
“MT-ÑEBO 


⁄ 


ò: 


Jerusalem, 
Lachish„ $ 
Mamre, S 
Hebron® S) 4 
by NÓ; ——¬—— 
F. 
hị 
° &) 
Raphia BeerSheba b¬ 
“ ®Kir-moab h5 
\ b " 
_. xo, 
WILDERNESS Ba 
OF ZIR 
BBj 7“ SAaocñ 
In Old Testament Times 
® Kadesh-Barmeá Sộ, ,(ấi 
——ễ /0Mes 
(@Bible History Online 


cc 
Vì vậy, cuộc di cư và Xuất Hành khỏi Ai Cập, và những cuộc lang thang trên sa mạc sau 


đó, chỉ liên quan đên một phân của dân tộc Israel. Tuy nhiên, giai đoạn này có tâm quan 


trọng thiết yếu trong sự phát triển của văn hóa tôn giáo và đạo đức của họ. Thật vậy, đó 

là tình tiết trung tâm trong lịch sử của họ, và luôn được người Do Thái công nhận, bởi 
vì lần đầu tiên họ chứng kiến Đức Chúa Trời xuất hiện, quyên năng của Ngài để giải 
thoát họ khỏi đề chế vĩ đại nhất trên trái đất và cung cấp cho họ một vùng đất thịnh 
vượng và nó cũng tiết lộ vô số các yêu cầu từ Ngài, và mong đợi chúng được đáp ứng. 


Đức Chúa Trời và Moses 


Trước khi đến Ai Cập, Israel là một dân tộc nhỏ bé. Sau khi trở về, họ là một dân tộc có 
mục đích, chương trình và thông điệp gửi đến thê giới. 


Thời kỳ mở đầu và kết thúc với hai trong số những nhân vật đáng kính nhất trong lịch 
sử người Do Thái, Joseph và Moses, nguyên mẫu của những người đàn ông có sức mạnh 
và thành tích đã làm sáng tỏ lịch sử Do Thái một lần nữa. Cả hai đều là những chàng trai 
trẻ, thuộc nhóm với Abel, Isaac, Jacob, David và Solomon — dường như đặc biệt được 
Kinh Thánh đề cao. Kinh Thánh cho thây hầu hết các nhà lãnh đạo được sinh ra không 
có địa vị hay quyên lực nhưng tự mình nỗ lực vươn lên, họ là sản phẩm của những hành 
động ân sủng từ Đức Chúa Trời. Cả Joseph và Moses đều có tuổi thơ khó khăn nhưng 
cả hai đều có những phẩm chất thiên phú để đưa họ đến sự vĩ đại bằng chính nỗ lực của 
mình. 


J FAVORED SON OF JACOB 
cố 


¬ 


Joseph là nhà lãnh đạo vĩ đại, hình mẫu của nhiêu người Do Thái trong 3.000 năm sau 
đó. Anh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén, giàu trí tưởng tượng; có khả năng sáng tạo 
trong việc giải thích các hiện tượng phức tạp, dự báo, lập kế hoạch và điều hành. Anh 
cũng là người có nhiều kiến thức uyên bác, biết cách phục vụ và khai thác quyền lực 
thay cho nhần dân. Như pharaoh đã nói với anh, “không có gì kín đáo và khôn ngoan 
như nghệ thuật của bạn.” Joseph chiếm rất nhiều không gian trong sách Sáng Thê, và rõ 
ràng anh đã mê hoặc những người ghi chép ban đâu, những người đâu tiên sắp xếp những 
câu chuyện và sau đó trộn chúng lại với nhau bằng nghệ thuật và tính đối xứng đáng kê. 
Nhưng không có nghi ngờ gì về tính lịch sử của anh. Thật vậy, một sô tình tiết lãng mạn 


hơn trong cuộc đời của anh đã có tiếng vang trong văn học AI Cập. Việc anh bị vợ của 
Potiphar cô gắng dụ dỗ, người trong cơn tức giận vì bị anh từ chối đã vu không và khiến 
anh bị tông vào tủ, được ghi lại trong một câu chuyện cô của người A1 Cập có tên là Câu 
chuyện về hai anh em, lần đầu tiên được viết thành bản thảo băng giấy cói ghi năm 1225 
TCN. Thời điểm người nước ngoài thường xuyên có vị trí cao tại triều đình Ai Cập. Vào 
thế kỷ 14 TCN, sự nghiệp của Joseph song hành với một người Semite có tên là 
Yanhamu, cao ủy Ai Cập dưới thời Pharaoh Akhenaten. Hâu hết các chi tiết trong câu 
chuyện kề về Joseph dường như xác thực. 


Việc người Tây Semite đến Ai Cập với số lượng lớn là điều chắc chăn. Họ bắt đầu thâm 
nhập vào đồng băng sông Nile sớm nhất là vào cuối thiên niên kỷ thứ ba TCN. Những 
người nhập cư này thường đến một cách hòa bình; đôi khi vì thương mại và công việc; 
đôi khi bị thúc đây bởi nạn đói vì sông Nile là nơi cung cấp ngũ cốc thường xuyên nhất 
và đôi khi là nô lệ. Có một đoạn văn nồi tiếng trong một tờ giấy cói của A1 Cập, AnastasI 
VI, trong đó những người lính biên phòng Ai Cập thông báo cho triêu đình về một bộ 
tộc đi qua đề tìm kiếm đồng cỏ và nước. Giây cói số 1116A ở Leningrad cho thấy một 
pharaoh ân cân tặng khâu phân lúa mì và bia cho những người đứng đầu được xác định 
là đến từ Ashkelon, Hazor và Megiddo. Quả thật, trong một thời gian, từ thế kỷ 18 đến 
thế kỷ 16 TCN, Ai Cập có một triều đại do người nước ngoài cai trị gọi là Hyksos. Một 
số tên của họ có vẻ như tiếng Semitic, chắng hạn như Khyan, Yakubher. Vào thê kỷ đầu 
tiên SCN, sử gia người Do Thái Josephus, cỗ gắng củng cô câu chuyện Exodus, đã trích 
dẫn Manetho đề liên kết nó với việc trục xuất cuỗi cùng của người Hyksos vào giữa thế 
kỷ XVI TCN. Nhưng chỉ tiết về người Ai Cập trong Kinh Thánh sẽ phù hợp hơn với 
thời kỳ sau đó. 

Thật vậy, có băng chứng khá thuyết phục về thời kỳ bị áp bức tại Ai Cập, cuối cùng đã 
khiến dân Israel nôi dậy và trôn thoát, xảy ra vào cuối thiên niên kỷ thứ hai TCN, và gần 
như chắc chắn là trong triêu đại của Rameses II nôi tiếng (1304—1237 TCN). Ở phần mở 
đầu của sách Xuất Hành (Exodus), nói về thời gian ở Ai Cập: “Họ đã lao động khô sai 
để xây dựng các thành phố cho Pharaoh, Pithom và Rameses.” Rameses II, người xây 
dựng vĩ đại nhất của triều đại thứ mười chín — tham ø1a vào các công trình xây dựng to 
lớn tại Pithom (Tell er-Rataba hiện đại) ở Wadi Tummnlat, và ở nơi ông ta gọi theo tên 
mình, Rameses hoặc PI Ramesu (San el-Hagar hiện đại). Rất nhiêu lao động bị cưỡng 
bức hoặc nô lệ đã được tuyên dụng. Một tờ giấy cói từ triều đại của Rameses II, Leiden 
348, ghi: 


“Phân phát khâu phân ngũ cốc cho binh lính và người Habiru, những người vận chuyển 
đá đến cột tháp lớn của Rameses.” 


Nhưng không thê chắc chắn cuộc di cư đã diễn ra trong triều đại của Rameses. Có vẻ 
như nhiêu khả năng dân Israel đã bùng nỗ dưới thời người kế vị của ông, Merneptah. 
Một tâm bia chiến thăng của vị pharaoh này đã tôn tại và có niên đại năm 1220 TCN. 
Nó kể ông đã thăng một trận chiến bên ngoài SInal, ở Canaan, và ám chỉ kẻ bị đánh bại 
là “Israel°. Ông ta có thể không thắng, vì các pharaoh thường che dấu những thất bại 
hoặc bế tắc của họ như là chiến thắng, nhưng rõ ràng là ông ta đã giao tranh với dân 
Israel bên ngoài lãnh thổ của mình, vì vậy họ đã rời đi. Đây là tài liệu tham khảo ngoài 
Kinh Thánh đầu tiên về Israel. Kết hợp với các bằng chứng khác, chúng ta có thê chắc 
chắn một cách hợp lý Cuộc Xuất Hành xảy ra vào thế kỷ 13 TCN và đã được hoàn thành 
vào khoảng năm 1225 TCN. 


Những câu chuyện về bệnh dịch ở Ai Cập, và những điều kỳ diệu và phép lạ khác xảy 
ra trước khi dân Israel nôi dậy, đã chi phôi quá trình đọc sách Xuất Hành đến nỗi đôi khi 
chúng ta không đề ý đến sự thật về cuộc nỗi dậy thành công và trôn thoát của một dân 
tộc nô lệ. Nó đã trở thành một chương quan trọng đôi với những người Israel. Đôi với 
những người đã nghe và sau đó đã đọc, về nó, cuộc Xuất Hành dân dần trở thành sự kiện 
trung tâm, quyết định trong lịch sử Do Thái. Một điều gì đó đã xảy ra tại biên giới của 
Ai Cập, đã thuyết phục những người chứng kiến răng Đức Chúa Trời đã can thiệp trực 
tiếp và quyết định số phận của họ. 


Bất chấp những cuộc điều tra chuyên sâu trong nhiều năm, chúng tôi thực sự không biết 
bàn tay của Đức Chúa Trời đã cứu dân Israel khỏi quân đội của pharaoh ở đầu. Cụm từ 
quan trọng là 'ở biển lau sậy” hoặc “ở biển'. Điều này có thê là một trong những hồ muối, 
hoặc cuối phía bắc của Vịnh Suez, hoặc thậm chí là đỉnh của Vịnh Aqaba; một thay thế 
khác là Biến Serbonian (Hô Sirbonis) ở phía bắc Sinai, trên thực tế là một đầm phá của 
Địa Trung Hải. Những gì chúng ta biết là biên giới được kiêm soát chặt chẽ. Tình tiết đã 
cứu dân Israel khỏi cơn thịnh nộ của pharaoh, và được họ coi là sự cứu chuộc thân thánh, 
thật kỳ diệu khi trở thành động lực cho toàn bộ sự tôn tại thiêng liêng của họ và thê hệ 
con cháu. Moses đã nói với họ, kề từ ngày Đức Chúa Trời tạo ra con người, “liệu có điều 
gì vĩ đại như vậy, hay đã được nghe nói như thê không?” 


THE ROUTE OF THEEXODUS | 
EXOD. 13:17-19:3, 
NUM. 10:11—-12:16; 33:I—36 
<< Northern route 
%==* Central route 


4$ “+ Ailternate central route 


“S.— S%outhern routec 


Alternate route from Jebel 
^<=- Nt ío Kadcnh baruea 


® Clty 
5. City {uncertain location] 
Mauntain peak 
® Possible locations for Mt. Sinai 
=——= Malor roads 
` `Sharm ei.Shelkh 


RED SFEA 


Cuộc Xuất Hành của người Do Thái 


Trong sách Xuất Hành, Moses đã đề chính Đức Chúa Trời chỉ ra điều kỳ diệu về hành 
động của Ngài, và cho thấy chúng liên quan như thế nào đến kế hoạch của Ngài đối với 
họ với tư cách là một dân tộc: “Các ngươi đã thây điêu Ta đã làm với người Ai Cập, và 
đã làm cho các ngươi và đưa các ngươi đến với chính Ta. Vậy, nêu các ngươi vâng theo 
Ta trong việc làm và tuân giữ giao ước của Ta, thì các ngươi sẽ là những người đặc biệt 
trên tất cả; vì cả trái đất đều là của Ta. Và các ngươi sẽ xây dựng một một quốc gia thánh 
thiện.” 


Moses là nhân vật chủ chốt trong lịch sử Do Thái. Nếu Abraham là tô tiên của giống nòi, 
thì Moses là lực lượng sáng tạo, là tảng đá của dân tộc; dưới ông và thông qua ông, họ 
đã trở thành một dân tộc đặc biệt, với tương lai như một quốc gia. Ông là một hình mẫu 
của người Do Thái, giống như Joseph, nhưng khác biệt. Ông là một nhà tiên tri và một 
nhà lãnh đạo; một người đàn ông quyết đoán, có niềm tin mãnh liệt. 


Các sách Kinh Thánh kể lại công việc của ông, đặc biệt là Xuất Hành, Đệ Nhị Luật và 
Sách Dân Số, cho thây Moses như một ống dẫn không lô, qua đó, ánh hào quang và ý 
thức hệ thân thánh tràn vào trái tim và tâm trí dân chúng. Nhưng chúng ta cũng phải thấy 
Moses là một con người, tiễn bộ dần dân, thông qua những trải nghiệm vừa kinh hoàng 
vừa kinh ngạc, một sức mạnh sáng tạo mãnh liệt, làm đảo lộn thể ĐIỚI, biến những khái 
niệm thường ngày thành một thứ hoàn toàn mới, do đó, thê giới trở thành một nơi hoàn 


toàn khác, và không thê quay lại cách nhìn cũ. Ông minh họa một thực tế mà các nhà sử 
học vĩ đại luôn công nhận, nhân loại không phải lúc nào cũng tiễn bộ bằng những bước 
đi thông thường mà đôi khi phải có một bước nhảy vọt không lồ, thường là dưới sự thúc 
đây của một nhân cách lớn. 

Sách Dân số hay Dân số ký là cuốn sách thứ tư trong Kinh Thánh Do Thái và Cựu ước. Sách Dân Số cũng 
là cuôn thứ tư trong Ngũ Kinh Moses, bôn cuôn còn lại là Sáng Thê, Xuât Hành, Lêvi và Đệ Nhị Luật. Sách 
Dân sô ghi những cuộc kiêm tra dần sô trong 12 chi tộc Israel sau khi rời khỏi A1 Cập đê đên Đât Hứa. 
Tuy nhiên, điều quan trọng cân lưu ý là Moses, dù là một nhân vật lớn, không có nghĩa 
là siêu phàm. Các nhà văn và nhà hiên triết Do Thái, chỗng lại xu hướng tôn sùng các 
nhân vật sáng lập thời xưa, thường cô găng nhân mạnh những điểm yếu và thất bại của 
Moses. Một sô phân trong Kinh Thánh cho thây Moses do dự và lạc lối, ngu ngốc, cáu 
kỉnh và điều đáng chú ý là cay đăng về những thiếu sót của mình. Quả thực rất hiễm khi 
một vĩ nhân thú nhận: “ “Tôi bị chậm nói.” 

Nổi bật hơn cả là những hình ảnh về Moses như một nhân vật cô đơn, khá tuyệt vọng và 
kém hiệu quả, vật lộn với gánh nặng của một vai trò to lớn mà ông ây đã miễn cưỡng 
chấp nhận nhưng kiên quyết không từ bỏ. Xuất Hành cho thấy ông chăm chú ngôi phán 
xét, từ bình minh đến chiêu tôi, xét xử các vụ án do dân chúng đưa ra. Cha vợ của ông 
là Jethro, trong một chuyến thăm, đã hỏi một cách phẫn nộ: “Tại sao chỉ có một mình 
ngươi, và tất cả mọi người đứng bên cạnh ngươi từ sáng cho đến tôi?” Moses trả lời một 
cách mệt mỏi: 

“Bởi vì dân chúng đến với tôi để hỏi Đức Chúa Trời! Khi họ có một vẫn đề, họ đến với 
tôi; và tôi xét đoán giữa người này và người khác, và tôi làm cho họ biết luật lệ của Đức 
Chúa Trời.” Jethro trả lời: “Điều mà ngươi làm là không tốt. Chắc chăn ngươi sẽ bị hao 
mòn, cả ngươi và dân tộc này.” Vì vậy, ông đề xuất việc thành lập một cơ quan tư pháp 
chính quy, được đào tạo. Moses, về nhiều mặt, là một người khiêm tốn và ông đã làm 
theo ý kiến của cha vợ. 


Moses là sự pha trộn vô cùng hấp dẫn giữa người hùng và phàm nhân. Vì vị trí của mình, 
ông phải nghiêm khắc. Vì vậy, hình ảnh của ông rất nghiêm nghị, câu khẩu hiệu của ông 
ây: “Hãy đề Luật uốn cong ngọn núi.” 

Với ghi chép trong Kinh Thánh, độc giả ngày nay có lẽ hình dung rõ ràng hơn về toàn 
bộ tính cách của Moses. 


Moses không chỉ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong số tất cả những người Do Thái 
thời cô đại trước Chúa Jesus Christ; ông cũng là người duy nhất có ảnh hưởng đáng kể 
đến thê giới cô đại. Người Hy Lạp đã ghép ông với các vị thần và anh hùng của riêng 
họ, đặc biệt là Hermes và Musaeos; ông được ghi nhận là người đã phát minh ra chữ viết 


tiếng Do Thái, được coi là người mở đầu cho chữ viết Phoenicia và tiếng Hy Lạp. 
Eupolemus cho ông là nhà thông thái đầu tiên trong lịch sử loài người. 


Artapanos ghi công ông là người tô chức hệ thống chính quyên Ai Cập và phát minh ra 
tất cả các loại máy móc công nghiệp và chiến tranh. Aristobulus cho rằng cả Homer và 
Hesiod đều lây cảm hứng từ ông, và có một quan điểm chung giữa nhiều nhà văn cô đại, 
nhân loại nói chung, và nên văn minh Hy Lạp nói riêng, mắc nợ rất nhiều ý tưởng của 
ông. Không có gì ngạc nhiên khi các tác giả Do Thái thời cỗ đại xác nhận Moses như 
một kiến trúc sư hàng đầu của nên văn hóa cô đại. Josephus nói ông đã phát minh ra từ 
“luật, khi đó chưa được biết đến trong tiếng Hy Lạp, và là nhà lập pháp đầu tiên trong 
lịch sử thế giới. 

Nỗi bật hơn cả là khắng định của nhà văn ngoại giáo Numenius ở Apamea (thế kỷ thứ 
hai SCN) cho Plato chỉ là một Moses nói tiếng Hy Lạp. Các tác giả cô đại không chỉ đơn 
thuần tin vào sự tôn tại của Moses: họ coi ông là một trong những nhân vật hình thành 
nên lịch sử thê giới. 

Nhưng cũng có xu hướng trong số các tác giả ngoại giáo, từ nửa sau của thiên niên kỷ 
thứ nhất TCN, coi Moses là một nhân vật đây màu sắc, người tạo ra một hình thức tôn 
giáo kỳ lạ, hẹp hòi, độc quyên và chỗng đôi xã hội. Moses có liên hệ mật thiết với những 
sự khuấy động sớm nhất của chủ nghĩa bài Do Thái có hệ thông. Hecataeus của Abdera 
(thế kỷ thứ IV TCN), người đã viết lịch sử Ai Cập (nay đã mất), buộc tội ông tách biệt 
các tín đồ của mình khỏi những người khác, và khuyến khích chủ nghĩa bài ngoại. 
Manetho (khoảng năm 50 TCN) lần đâu tiên kể về truyền thuyết cực kỳ dai dăng rằng 
Moses hoàn toàn không phải là người Do Thái mà là người A1 Cập, một linh mục phản 
bội của Heliopolis, người đã chỉ huy người Do Thái giết tất cả các loài vật thiêng liêng 
của Ai Cập và thiết lập sự cai trị của người ngoài. Ý niệm về vị linh mục Ai Cập nổi 
loạn, dẫn đầu một cuộc nỗi dậy của những người bị ruộng bỏ bao gøôm cả nô lệ và người 
đa đen, đã trở thành ma trận cơ bản của chủ nghĩa bài Do Thái, sự phỉ báng Ur, được 
thêu dệt và lặp đi lặp lại qua nhiêu thê kỷ với sự bên bỉ phi thường. Ví dụ, nó được sao 
chép hai lần trong những đoạn bài Do Thái trong các bức thư của Karl Marx gửi cho 
Engels. Cũng gây tò mò khi Sigmund Freud, chắc chăn không phải là người chống Do 
Thái, dựa trên tác phẩm cuối cùng của ông, Moses và thuyết Độc thân, dựa trên câu 
chuyện của Manetho răng Moses là một người Ai Cập và là một thây tu, thêm vào suy 
đoán phô biến các ý tưởng tôn giáo của ông bắt nguôn từ độc thần — sự sùng bái mặt trời 
của Akhenaten, và nhiều điều vô nghĩa phi thực tế của riêng ông ta. 

Bất cứ nơi nào khác mà Moses có được những ý tưởng của mình, thì đó chắc chăn không 
phải là A1 Cập. Thật vậy, công việc của Moses có thể được coi là sự phủ nhận hoàn toàn 
mọi thứ mà AI Cập cô đại đã dựng lên. Giống như cuộc đi cư của Abraham từ Ur và 


Haran đến Canaan, cuộc di cư của người Israel khỏi Ai Cập không chỉ được quyết định 
bởi động cơ kinh tế. Đây không chỉ là một cuộc trỗn chạy khỏi khó khăn. Quả thực có 
những gợi ý trong Kinh Thánh, những khó khăn gian khổ là có thể chịu đựng được. Cuộc 
sông ở Ai Cập, trong suốt thiên niên kỷ thứ hai TCN, dễ chịu hơn bất kỳ nơi nào khác 
của Cận Đông cô đại. Động cơ của Xuất Hành chắc chắn là chính trị. 


Dân Israel ở Ai Cập là thiêu số nhưng ngày càng đông. Phần mở đầu của Xuất Hành 
(Exodus) pharaoh nói với dân của mình: “Người Israel ngày càng hùng mạnh, chúng ta 
hãy đối phó một cách khôn ngoan với chúng, kẻo chúng sinh sôi nảy nở.” 


Sự sợ hãi của người Ai Cập đỗi với số lượng người Israel ngày càng tăng là động cơ 
chính dẫn đến sự áp bức. Chế độ nô lệ Pharaonic, theo một cách thâm độc, là sự tương 
đồng với chương trình lao động nô lệ của Hitler và thậm chí cả trong Holocaust. 


Vì vậy, Xuất Hành là một hành động chia rẽ chính trị và phản kháng: nhưng nó cũng là 
một hành động tôn giáo. Vì dân Israel rất khác biệt nên người A1 Cập sợ hãi. Họ khước 
từ toàn bộ các vị thần Ai Cập, và đời sống tâm linh Ai Cập. Cũng như Abraham cảm 
thây tôn giáo ở Ur đã đi vào bế tắc, thì dân Israel và người lãnh đạo Moses, người nhìn 
thây rõ hơn những người còn lại, nhận thấy thê giới của niềm tin tôn giáo Ai Cập và thực 
hành ngột ngạt là không thể sửa chữa được, ghê tởm và xấu xa. 

Ra đi không chỉ là thoát ra khỏi chế độ nô lệ thể xác mà còn là nhà tù tinh thần. Nền văn 
minh Ai Cập rất cô xưa nhưng lại rất “trẻ con”, người Israel thoát khỏi nó là cái giá phải 
trả cho sự trưởng thành. 


Trong quá trình trưởng thành, dân Israel phải hành động, không chỉ cho bản thân, mà 
cho toàn thê nhân loại sau này. Việc phát hiện ra thuyết độc thần, và một Đức Chúa Trời 
duy nhất, toàn năng, hoạt động bởi các nguyên tắc đạo đức và tìm cách áp đặt chúng lên 
con người một cách có phương pháp, là một trong những bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử, có lẽ là bước ngoặt vĩ đại nhất. 

Có thê xem xét qua thế giới quan của người Ai Cập mà người Israel đã bác bỏ. 

Người A1 Cập cực kỳ khéo léo trong việc sử dụng bàn tay và họ có thị giác hoàn hảo, 
nhưng quan niệm trí tuệ của họ cực kỳ cô xưa. Họ cảm thây khó hoặc không thể nắm 
bắt được các khái niệm chung. Họ không có sự hiểu biết thực sự về lịch sử. Họ không 
thê hiểu được khái niệm về tiến trình tuyên tính. Sự khác biệt về khái niệm của họ giữa 
sự sông và cái chết, giữa thế Ø1ớI con người, động vật và thực vật, rất mong manh. Niềm 
tin của họ có nhiều điểm chung với các tôn giáo theo chu kỳ và vật linh của người 
phương Đông và châu Phi hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta quen gọi là tôn giáo ở phương 
Tây. Thiên đường được cai trị thông qua một vị vua, người mà đẳng sáng tạo đã hóa 
thân và pharaoh là người hiển linh trên trần thế. Xã hội cả trên trời và dưới đất đều ồn 


định và tĩnh tại và nhất thiết phải như vậy, và bất kỳ hình thức thay đổi nào cũng là bất 
thường và xâu xa. Một đặc điểm rất đặc trưng của xã hội này là nó không có ý thức về 
luật phi nhân cách, và do đó không được hệ thông hóa chứ đừng nói đến viết ra thành 
luật. Pharaoh là nguồn gốc và người nắm giữ luật pháp, các thâm phán gián tiếp ban 
hành các phán quyết độc đoán của ông ta. 


Thế giới quan trong các nên văn hóa Lưỡng Hà của thiên niên kỷ thứ ba và thứ hai TCN 
rất khác. Nó năng động hơn nhiêu, nhưng cũng rôi hơn. Họ bác bỏ khái niệm về một vị 
thần duy nhất là nguồn sức mạnh tối thượng. Không giống như người Ai Cập, những 
người liên tục thêm các vị thần mới vào quân thể của họ nêu những khó khăn về thân 
học xuất hiện, họ tin tất cả các vị thần hàng đầu đã được tạo ra. Cộng đồng của những 
vị thân này thực hiện quyên cuối cùng, chọn người đứng đầu của thân thánh (chăng hạn 
như Marduk) và khiến con người trở nên bất tử khi cầu xin. Vì vậy, thiên đường ở trong 
trạng thái hoạt động liên tục, giỗng như xã hội loài người. Thật vậy, mỗi cái là một bản 
sao của cái kia, với ziggurat là một liên kết. Nhưng vị vua của loài người không phải là 
thần thánh. Quốc vương không thể ban hành luật một cách tùy tiện. Trên thực tế, cá nhân 
được bảo vệ bởi luật vũ trụ, không thể thay đôi được. Là xã hội năng động, và do đó đưa 
ra ý tưởng về sự tiễn bộ, ý tưởng trong xã hội Lưỡng Hà cô đại được ưa chuộng hơn 
nhiều so với Ai Cập. Họ đưa ra hy vọng, trái ngược với chủ nghĩa định mệnh của các 
chuẩn mực Á-Phi, Ai Cập là điển hình. Trong khi kim tự tháp là lăng mộ của một vị 
thân—-vua đã chết, thì ngôi đền ziggurat là một sợi dây găn kết sông động giữa trái đất và 
thiên đường. 

Mặt khác, những ý tưởng này không cung cấp cơ sở đạo đức cho cuộc sông, và chúng 
dẫn đến rất nhiều sự không chắc chăn về những gì các vị thần đại diện, cho hoặc muốn. 
Niêm vui và sự tức giận của họ là tùy tiện và không thê giải thích được. Con người đã 
cô găng và mù quáng tìm cách hỗ trợ họ băng những hy sinh. 


Về một khía cạnh quan trọng, các xã hội Lưỡng Hà này, lan sang phương Tây, ngày 
càng trở nên tinh vi hơn. Họ đang phát triển các dạng chữ viết hiệu quả hơn nhiêu so với 
chữ tượng hình Ai Cập và các dẫn xuất của nó, và họ đã nhìn nhận đúng phát minh này 
như một nguôn sức mạnh. Do đó, họ tin việc viết ra luật đã củng cỗ sức mạnh của nó. 


Từ cuỗi thiên niên kỷ thứ ba trở đi, các hệ thông pháp luật ngày càng phát triển về độ 
phức tạp, và không chỉ được phản ánh trong hàng loạt các văn bản pháp luật riêng lẻ mà 
còn trong các quy phạm pháp luật bằng văn bản, sự phô biến của chữ viết Akkad và 
ngôn ngữ khuyến khích các nhà cai trị soạn luật của họ trong các xã hội được tách biệt 
rộng rãi như Elam và Anatolia, giữa những người Hurrian và Hittites, tại Ugarit và trên 
vùng ven Địa Trung Hải. 


Phiên bản sớm nhất của bộ luật Mosaic, được ban hành vào khoảng năm 1250 TCN, là 
một phân của truyền thống đã có từ lâu đời. Bảng đầu tiên, được phát hiện trong số các 
văn bản trong Bảo tàng Phương Đông Cô đại ở Istanbul, có niên đại khoảng năm 2050 
TCN, tác phẩm của Ur Nammmu, “vua của Sumer và Akkad", Vương triều thứ ba của Ur. 
Nói thần Nanna đã chọn Ur Nammu để cai trị, và ông đã loại bỏ các quan chức không 
trung thực và thiết lập các tiêu chuẩn đo lường chính xác. Abraham chắc hắn đã quen 
thuộc với những điều khoản của nó. Một bảng khác, Abraham có thể cũng đã biết, có 
niên đại từ khoảng năm 1920 TCN: hai bảng hiện nay ở Bảo tàng lraq, từ vương quốc 
cô đại Eshnuna, được viết bằng tiếng Akkadian, liệt kê khoảng 60 quy định về tài sản 
do thân Tiskpak đặt ra và truyền đi thông qua vua địa phương. Toàn diện hơn nhiêu là 
những tâm bia đầu thế kỷ 19 TCN, chủ yêu ở Đại học Pennsylvania, mang mã sô của 
Vua Lipt-Ishrar của Idi, được viết (giống như Ur Nammu) băng tiếng Sumer; và ân tượng 
nhất là bảng Hammurabi, được tìm thây vào năm 1901 tại Susa, phía đông Babylon, 
được viết băng tiếng Akkadian trên phiến đá diorit cao 180cm, hiện nay ở Louvre, và có 
niên đại 1728—168§6 TCN. Các bộ luật khác, bao øôm một bộ của người Assyr1a được 
các nhà khảo cô học người Đức khai quật trong những năm trước Chiến tranh thê giới 
thứ nhất tại Qalat Shergat (Ashur cô đại), có lẽ từ thế kỷ 15 TCN, và có lẽ gần nhất theo 
luật Mosaic ban đầu. 


Do đó, trong việc thu thập và soạn thảo luật pháp Israel, Moses đã có rất nhiều tiền lệ. 
Đặt ra luật bằng văn bản, khắc trên đá, là một phần của hành động giải phóng — chạy 
trỗn khỏi Ai Cập, nơi không có luật định. Luật Moses là một phân của truyền thông Cận 
Đông, nhưng nó rất khác và là một thứ gì đó hoàn toàn mới. Thứ nhất, các bộ luật khác, 
dù được cho là được Đức Chúa Trời soi dẫn, nhưng lại do các vị vua viết ra và có thể 
thay đôi. Ngược lại, trong Kinh Thánh, chỉ một mình Đức Chúa Trời viết luật — luật 
trong Ngũ Kinh đều là của ngài và không một vị vua nào của Israel được phép thay đồi. 
Moses (sau này là Ezekiel, người truyền bá các cải cách luật) là một nhà tiên tri, không 
phải là vua, và là phương tiện thân thánh, không phải là nhà lập pháp có chủ quyên. Do 
đó, trong bộ luật của ông không có sự phân biệt giữa tôn giáo và thế tục — tất cả đều là 
một — hoặc giữa luật dần sự, hình sự và đạo đức. 

Theo lý thuyết pháp luật của Moses, mọi vi phạm luật đều xúc phạm đến Đức Chúa Trời. 
Phạm tội là những sai trái, không thê tha thứ hoặc xóa bỏ. Bồi thường cho người bị xúc 
phạm là không đủ. Hầu hết các bộ luật của vùng Cận Đông cô đại đều hướng về tài sản, 
bản thần con người là dạng tài sản mà giá trị của nó có thê được đánh giá. Ví dụ, trong 
các luật khác, người chồng có thê tha thứ cho người vợ ngoại tình và người tình của cô 
ây. Ngược lại, bộ luật Moses khắng định cả hai đều phải bị xử tử. Trong khi các bộ luật 
khác cho hoàng gia được quyên ân xá, Kinh Thánh không đưa ra trưởng hợp nào như 


vậy. Nó phủ nhận quan niệm về “luật người giàu': kẻ giết người, dù giàu đến mấy, cũng 
không thẻ trỗn tránh bị hành quyết, ngay cả khi nạn nhân của hăn chỉ là tôi tớ hay nô lệ, 
và có nhiêu tội ác khác mà sự giận dữ của Đức Chúa Trời là lớn đến mức khoản bôi 
thường tài chính không đủ đề xoa dịu cơn thịnh nộ của thân thánh. 

Tuy nhiên, nếu mục đích không phải là gây thương tích hoặc giết người hoặc phạm tội 
lớn, thì Đức Chúa Trời sẽ ít nghiêm khắc hơn, và luật bôi thường được áp dụng. Người 
vi phạm “sẽ trả tiền khi các thâm phán xác định". 

Trong khi các bộ luật khác quy định hình phạt tử hình đôi với các tội xâm phạm tài sản, 
chắng hạn như cướp bóc trong hỏa hoạn, đột nhập vào nhà, xâm phạm nghiêm trọng vào 
ban đêm hoặc trộm vợ, thì trong luật Moses, không quy định hành vi phạm tội nào về tài 
sản. Nó cũng từ bỏ hình phạt gián tiếp: tội của cha mẹ không được trừng phạt bằng việc 
hành quyết con trai hoặc con gái. Hơn nữa, không chỉ sự sống của con người là thiêng 
liêng, con người (ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời) là đáng quý. Ví dụ, trong khi bộ 
luật Mid-Assyrian liệt kê một loạt hình phạt khốc liệt về thê chất, bao gồm cắt xẻo mặt, 
thiên, hành quyết và đánh chết, bộ luật Moses đôi xử với cơ thể một cách tôn trọng. Sự 
tàn ác về thể chất được giảm thiêu đến mức tôi thiêu. Ngay cả việc đánh cũng được giới 
hạn trong bốn mươi lượt, và phải được tiễn hành “trước mặt? thâm phán. Thực tế, bộ luật 
Moses nhân đạo hơn nhiều so với bất kỳ bộ luật nào khác, bởi vì lầy Đức Chúa Trời làm 
trung tâm, nó cũng tự động lẫy con người làm trung tâm. 


Cốt lõi của bộ luật Moses là Mười Điêu Răn, những lời tuyên bỗ của Đức Chúa Trời 
được Moses liên hệ với nhau và có tên là “mười cách nóiˆ. Phiên bản sốc của những lệnh 
này được đưa ra trong Xuất Hành. Có rất nhiêu vẫn đề chưa được giải quyết và những 
điều khuất tất trong các văn bản. Có vẻ như ở dạng ban đầu, các lệnh rất đơn giản, thậm 
chí ngăn gọn và chỉ sau này mới được bỗ sung. Hình thức sớm nhất, do Moses trực tiếp 
đưa ra, đã được tái tạo lại như sau, một đến bốn bao hàm mối quan hệ giữa Đức Chúa 
Trời và con người, sáu đến mười nói về mối quan hệ giữa con người. 

“Ta là Thiên Chúa của ngươi; Ngươi sẽ không có vị thần nào khác ngoài Ta; Ngươi sẽ 
không tự biến mình thành một hình tượng băng lăng mộ; Hãy nhớ ngày Sabath; Hãy 
hiểu kính cha mẹ; Không giết người; Không được ngoại tình; Không được ăn cắp; Không 
được làm chứng sai; Không tham lam.” 

Mười Điều Răn là nền tảng của giao ước với Đức Chúa Trời, lần đầu tiên được thực hiện 
bởi Abraham, được Jacob làm mới và bây giờ được làm mới một lần nữa, một cách trang 
trọng và công khai, bởi Moses và toàn dân. Nghiên cứu hiện đại cho thấy giao ước 
Moses, được đặt ra ngăn gọn trong sách Xuất Hành và một lần nữa được ghi lại trong 
sách Đệ Nhị Luật, tuân theo hình thức của một hiệp ước Cận Đông cô đại, chắng hạn 


như những hiệp ước do người Hittite soạn ra. Nhưng giao ước Moses là duy nhất, không 
phải là một hiệp ước giữa các quốc gia, mà là một liên minh Thần Thánh-Người. Trên 
thực tế, xã hội Israel cô đại đã hợp nhất lợi ích của mình với Đức Chúa Trời và chấp 
nhận Ngài, để đổi lấy sự bảo vệ và thịnh vượng, với tư cách là một nhà toàn trị có mong 
muốn chỉ phôi mọi khía cạnh cuộc sông của họ. Do đó, Mười Điều Răn là trung tâm của 
một hệ thông tỉ mỉ các luật lệ thiêng liêng được nêu trong các sách Xuất Hành, Đệ Nhị 
Luật và Dân Sô. Vào cuối thời cổ đại, các học giả Do Thái giáo đã tổ chức các bộ luật 
thành 613 điều răn, bao gồm 248 điều răn bắt buộc và 365 điêu câm. 

Đệ Nhị Luật là cuỗn sách thứ năm của Kinh Thánh Do Thái và Cựu ước. Đệ Nhị Luật tiếp tục ghi chép lại 
hành trình bôn mươi năm của dân tộc Israel trong sa mạc, nhưng được cách ngôn bởi Moses. Trung tâm của 
nó là hệ thông lê luật mà Moses tha thiêt căn dặn người Israel phải ghi nhớ và thực thi vì đây là những điêu 
Thiên Chúa đã truyện dạy cho họ thông qua ông. Tât cả gôm ba bài đại thuyệt giảng. Phân lớn giới nghiên 
cứu cho răng, Đệ Nhị Luật có thê được biên soạn vào cuôi thê kỷ 7 TCN, trong quá trình triên khai thực 
hiện Cải cách tôn giáo của vua Josiah cho đên khi Judah sụp đô trước người Babylon năm 586 TCN. 

Tên gọi “Đệ Nhị Luật' trong tiếng Việt của Công giáo La Mã bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Deuteronomion 
(Latinh: Deuteronomium), nghĩa là “pháp luật thứ hai". 

Tài liệu pháp lý Mosaic này bao gồm rất nhiều chủ đề. Không có nghĩa là tất cả những 
điều đó đều có từ thời Moses, chứ đừng nói đến hình thức nó đã đến với chúng ta. Ví 
dụ, một số đề cập đến định cư và phải có từ thời kỳ sau cuộc chinh phục Canaan. Người 
ta phỏng đoán điều này đơn giản được tiếp thu từ luật Canaan, có nguôn gốc Sumer, 
Babylon, Assyr1a và Hittite. 


Dân Israel đã trở thành dân tộc rất quan tâm đến luật pháp, có khả năng đổi mới, hoặc 
biến đổi những quan niệm mà họ tìm thây xung quanh đề tạo thành sự mới mẻ. Luật 
Moses rất nghiêm khắc trong vân đề tình dục. Ví dụ, các luật được tiết lộ trong bảng Ras 
Shamra, cho phép tà dâm, ngoại tình, thú tính và loạn luân trong một số trường hợp nhất 
định. Người Hittite sẽ cho phép một số hình thức thú tính (dù không phải là loạn luân). 
Ngược lại, người Israel cấm tất cả các hình thức quan hệ tình dục bất thường, và họ có 
một danh sách các mức độ cấm kết hôn, bao gồm cả mối quan hệ tình cảm cũng như sự 
chung thủy. 


Luật ăn kiêng bắt nguồn từ Ai Cập, nhưng có nhiều điểm khác biệt. Người Israel, giỗng 
như người Ai Cập, cắm ăn những sinh vật dưới biên không có vây hoặc vảy. Tuy nhiên, 
những người Ai Cập ngoan đạo không được ăn cá. Nhưng họ, giỗng như người Ai Cập, 
có thể ăn bô câu, ngỗng và các loại gà. Dường như đã có một số loại cơ sở khoa học thô 
sơ, chứ không phải là mê tín thuần túy, đối với hầu hết các quy tắc của luật Moses. Động 
vật ăn thịt bị câm; Nhìn chung, động vật “sạch" chỉ ăn chay. Lợn bị câm vì chúng nguy 
hiểm khi chưa nấu chín, chứa các sinh vật ký sinh. Dân Israel cũng không đụng đến chim 


ăn thịt hoặc kên kên. Họ cho ăn thịt lạc đà là ô uê vì nó có giá trị. Điều khó hiểu hơn là 
tại sao họ lại câm thỏ rừng và chuột đồng. 


Luật của Israel về vệ sinh thường tuân theo thông lệ của Ai Cập. Có rất nhiêu truyền 
thuyết y học trong tài liệu Mosaic, và phân lớn trong số này cũng đến từ Ai Cập, nơi có 
truyên thông y học ít nhất là từ thời Imhotep, khoảng năm 2650 TCN. 


Bốn trong số những giấy papyri y tế quan trọng nhất của Ai Cập, ngay cả trong các bản 
sao chúng tôi sở hữu, đều sớm hơn hoặc cùng thời với Moses. Quy định y tế thường 
được ban hành trong các bộ luật cô đại của thiên niên kỷ thứ hai TCN - ví dụ như trong 
luật Hammurabi, được viết khoảng 500 năm trước thời Moses. Nhưng phân nổi tiếng 
trong Kinh Thánh đề cập đến bệnh phong, đặt ra nhiệm vụ chân đoán và điều trị của một 
nhóm linh mục đặc biệt, là duy nhất. 


Điều đặc biệt, và đã có trong thời Moses, là người Israel nhân mạnh về việc cắt bao quy 
đâu. Thực hành này không được sử dụng cho người Canaan hay Philistine, hoặc người 
Assyria và người Babylon. Người Edom, Moab và Ammon đã sử dụng nó, và người Ai 
Cập cũng vậy. Nhưng không một xã hội nào trong số này nâng tầm quan trọng của phong 
tục, và người ta có ân tượng nó thường chết dân trong thiên niên kỷ thứ hai TCN. Bản 
thân điều này đã chứng minh sự cô xưa của phong tục Israel, trước tiên được Abraham 
thực hiện như một phân của giao ước ban đầu của ông. Học giả vĩ đại người Pháp, Père 
de Vaux, tin người Israel lần đầu tiên sử dụng nó như một nghi thức bắt đầu trước khi 
kết hôn. Đối với những xã hội cổ đại thực hành nó, và được thực hiện vào khoảng mười 
ba tuổi. Nhưng con trai của Moses đã được mẹ mình là Zipporah cắt bao quy đâu khi 
mới sinh và nghi lễ cắt bao quy đầu vào ngày thứ tám sau khi sinh được ghi trong luật 
Moses. Do đó, dân Israel đã bỏ mối liên hệ của nó với tuôi dậy thì của nam giới và theo 
khuynh hướng lịch sử hóa phong tục đã rõ ràng của họ, biến nó thành biêu tượng không 
thể xóa nhòa của một giao ước lịch sử và tư cách thành viên của một dân tộc được chọn. 
Họ vẫn giữ truyền thông, quay trở lại với Abraham, phải dùng dao đá lửa cô xưa. Luật 
cắt bao quy đầu vẫn được g1ữ lại, rất lâu sau khi tất cả các xã hội sơ khai khác đã bỏ nó, 
như một dấu hiệu không thê xóa nhòa của sự thông nhất giữa dân tộc và tín ngưỡng. Nó 
không chỉ, như Tacitus đã chế nhạo, để làm cho người Do Thái khác biệt. Nhưng tật 
nhiên nó cũng là một yếu tô khác được thêm vào mô hình bài Do Thái ngày càng tăng. 

Ngày Sabath là một sự kiện vĩ đại khác phân biệt Israel với các dân tộc khác, và cũng là 
mâm mồng của sự không được ưa chuộng trong tương lai. Ý tưởng này dường như bắt 
nguôn từ thiên văn học Babylon, nhưng cơ sở lý luận của nó trong các sách Xuất Hành 
và Đệ Nhị Luật được nêu rất khác nhau là tưởng nhớ sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời 
sau khi sáng tạo, giải phóng dân tộc Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập và nhu câu nhân đạo 
của việc cung cấp cho người lao động, đặc biệt là nô lệ, một số thời gian nghỉ ngơi. Ngày 


nghỉ ngơi là một trong những đóng góp to lớn của người Do Thái đối với sự thoải mái 
và niềm vui của nhân loại. 

Nhưng đó là ngày thánh, ngày càng được gắn liền trong tâm trí dân chúng với niềm tin 
vào quốc gia do Đức Chúa Trời chọn, nên cuỗi cùng Ezekiel cho Đức Chúa Trời thiết 
kế nó đề phân biệt người Do Thái với những người khác: “Hơn nữa, Ta cũng ban cho họ 
những ngày Sabath, để làm dấu hiệu giữa Ta và họ, để họ có thể biết Ta là Đức Chúa 
Trời của họ.” — khác phân còn lại của nhân loại. 


Dân Israel đã và đang trong quá trình trở nên rất khác biệt, và ở một số khía cạnh quan 
trọng nhất định, họ đi trước thời đại. Nhưng họ vẫn là những người nguyên thủy theo 
tiêu chuẩn của các xã hội tiên tiễn vào năm 1250 TCN. Ngay cả trong tâm linh, họ vẫn 
giữ lại nhiều yếu tô lạc hậu, và tiếp tục như vậy trong nhiều thế kỷ. Thật vậy, cả về lịch 
sử và pháp lý, họ có xu hướng chính thức hóa và bám vào những mê tín cũ. Chăng hạn, 
có nhiêu điều cắm ky liên quan đến tình dục, máu và trận chiến. Niềm tin vào phép thuật 
đã phô biến và được thê chế hóa. Moses không chỉ nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa 
Trời và chủ trì những phép lạ kỳ diệu, ông còn biểu diễn những trò ảo thuật. Quyên 
trượng và cây gậy biến thành rắn, điểm chung với ma thuật Cận Đông cô đại, cũng là 
một phân của tôn giáo Israel, và được thân thánh hóa từ thời Moses và Aaron trở đi. 


Zedekiah tự làm cho mình một cặp sừng bằng sắt ma thuật. Samson minh họa niềm tin 
tóc là cơ sở của quyên lực, và điều này được phản ánh trong nghi lễ cắt tóc. Nhà tiên tri 
đã thực hành trạng thái xuất thần và có thê đã sử dụng hương và ma tuý để tạo ra những 
hiệu ứng ân tượng. Chỉ trong một cuôn sách của Kinh Thánh, các màn trình điễn được 
chi lại bao gøôm một trò lừa nam châm, một trò lừa nước, chữa khỏi bệnh tật, một loại 
thuốc giải độc, làm cho sự sông trở lại, làm cho sét đánh. 


Từ thời Moses trở đi, và trong suốt lịch sử, chủ nghĩa duy lý là yếu tô trung tâm trong 
niềm tin của người Do Thái. Vì thuyết độc thần tự nó là một sự hợp lý hóa. Nếu sức 
mạnh siêu nhiên, phi thường tôn tại, thì làm sao nó có thê được, như nó vốn có, tỏa ra từ 
rừng và suối, sông và đá? 

Nếu chuyền động của mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao có thể được dự đoán và đo 
lường, và do đó tuân theo các quy luật thông thường, thì làm sao chúng có thê là nguồn 
gốc của thâm quyền phi tự nhiên, vì chúng rõ ràng là một phần của tự nhiên? Vậy thì 
sức mạnh xuất hiện từ bao giờ? Và nêu Đức Chúa Trời sống, làm thế nào quyên lực của 
Ngài có thê được phân chia một cách tùy tiện và bất bình đắng cho một quân thê các vị 
thần? Một khi quy trình của lý trí được áp dụng cho thân tính, thì ý tưởng về một Thượng 
để duy nhất, toàn năng và cá nhân, Đẳng có quyên lực cao hơn con người vô hạn, và 
luôn được hướng dẫn hành động của mình bằng các nguyên tắc đạo đức có hệ thông. 


Nhìn lại quan điểm của thê kỷ XX, chúng ta thấy Do Thái giáo là tôn giáo bảo thủ nhất. 
Nhưng về nguồn gốc, nó là cuộc cách mạng. Chủ nghĩa độc tôn đạo đức bắt đầu quá 
trình theo đó bức tranh thế giới về thời cô đại bị phá hủy. 


Được ban cho khái niệm về một Đức Chúa Trời duy nhất, toàn năng, dân Israel đã suy 
luận Ngài không giông các thần ngoại giáo, là một phân của thế giới, hoặc thậm chí toàn 
thể; không phải là một trong những lực lượng duy trì vũ trụ, mà là tất cả. Toàn bộ vũ trụ 
là sự sáng tạo của Ngài. Do đó, dân Israel cho Đức Chúa Trời có quyên lực lớn hơn 
nhiêu so với bất kỳ tôn giáo cô xưa nào khác. Đức Chúa Trời là nguyên nhân của tất cả 
mọi thứ, từ động đất đến các thảm họa chính trị và quân sự. Không có nguôn sức mạnh 
nào khác. Vì Đức Chúa Trời không chỉ lớn hơn thê giới, mà gần như vô hạn, nên ý tưởng 
đại diện cho Ngài là vô lý. Vì vậy, cỗ găng tạo ra hình ảnh của Ngài là một sự xúc phạm. 
Lệnh câm của người Israel đỗi với hình ảnh, dù không phải là phần lâu đời nhất trong 
tôn giáo của họ, nhưng rất cô xưa và xuất hiện ngay sau khi giáo phái độc thần được 
thành lập. Nó đã trở thành biểu tượng rực lửa của những người theo chủ nghĩa chính 
thông thuân túy, khía cạnh họ thấy khó áp đặt nhất lên toàn quốc gia, sự khác biệt rõ 
ràng nhất, có thê nhìn thây giữa tôn giáo của người Israel và tất cả những người khác. 
Nó được liên kết chặt chẽ không chỉ với sự độc quyên của Israel mà còn với sự hung 
hăng, họ không chỉ được bảo là bỏ các hình tượng mà còn phá hủy chúng: “Bạn sẽ phá 
bỏ bàn thờ của họ, và phá vỡ trụ cột của họ, và chặt bỏ Asherim của họ (vì bạn sẽ không 
tôn thờ ai khác ngoài Đức Chúa Trời)...” 

Đoạn văn từ sách Xuất Hành phản ánh một nỗi sợ hãi khủng khiếp Và SỰ cuồng tín. 


Hơn nữa, người Israel đã sai khi cho việc sử dụng hình ảnh là một hình thức tôn giáo thô 
sơ. Hầu hết các tôn giáo thời cô đại Cận Đông đêu không coi các tượng băng gỗ, đá hoặc 
đồng là chính vị thân. Họ xem hình ảnh như một phương tiện, nhờ đó người thờ phượng 
bình thường, giản dị có thể hình dung Kích thước thân thánh và đạt được sự hiệp thông 
tâm linh. Đầy luôn là lời biện minh của Công giáo La Mã cho việc sử dụng các hình ảnh, 
không chỉ về Chúa mà còn các vị thánh. 

Khi rời khỏi chủ nghĩa ngoại giáo, dân Israel rõ ràng đã đúng khi nhân mạnh vào việc 
trí thức hóa vị thần nhiêu hơn, một hướng đi trừu tượng. Đó là một phần của cuộc cách 
mạng tôn giáo của họ. Nhưng việc trí thức hóa rât khó, và bản thân dân Israel đã không 
coi thường các giáo cụ trực quan. Kinh Thánh có rất nhiều hình ảnh về thân linh. 


Có một mâu thuẫn nữa. Làm thế nào con người có thê được tạo ra theo hình ảnh của Đức 
Chúa Trời, nêu hình ảnh của Đức Chúa Trời là không thê tưởng tượng được, và do đó 
bị cấm? Tuy nhiên, ý tưởng về con người được hình dung trong hình ảnh thần thánh 
cũng là trung tâm của tôn giáo. Theo một cách nào đó, nó là nên tảng đạo đức, là một 


nguyên tắc cực kỳ toàn diện: con người ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, thì anh ta 
thuộc về Đức Chúa Trời; khái niệm này giúp con người hiểu anh ta không có quyền sở 
hữu thực sự và vĩnh viễn ngay cả đối với bản thân, chứ đừng nói đến bất cứ thứ gì khác 
mà anh ta nhận được từ phân thưởng của Đức Chúa Trời. Cơ thê của anh ta là sự vay 
mượn; anh ta phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về những øì anh ta làm. Nhưng 
nguyên tắc này cũng có nghĩa là cơ thể con người phải được đối xử với sự tôn trọng. 
Con người có quyên bất khả xâm phạm. Thật vậy, bộ luật Moses không chỉ nói về các 
nghĩa vụ và điều câm mà còn ở dạng phôi thai, của các quyên. 


Nó còn là một tuyên bố sơ khai về sự bình đẳng. Sự bình đăng này cũng không phải là 
hư câu; nó có thật theo một nghĩa quan trọng. Tất cả dân Israel đều bình đẳng trước mặt 
Đức Chúa Trời, và do đó bình đăng trước luật pháp của Ngài. Công lý là cho tất cả mọi 
người, bất kế những bất bình đăng khác có thê tôn tại. Tất cả các loại đặc ân đều được 
ngâm hiểu trong bộ luật Moses, nhưng về cơ bản, nó không phân biệt giữa các loại tín 
đồ. Hơn nữa, tất cả đều được chia sẻ khi chấp nhận giao ước; đó là một quyết định phố 
biến, thậm chí là dân chủ. 


Do đó, dân Israel đã tạo ra một kiểu xã hội mới. Josephus sau đó đã sử dụng thuật ngữ 
“thân quyên'°. Điều này được ông định nghĩa là “đặt tất cả quyên tế trị trong tay của Đức 
Chúa Trời'. 

Dân Israel có thể có các quan tòa kiểu này hay kiểu khác nhưng sự cai trị của họ phụ 
thuộc vì Đức Chúa Trời ban hành luật và thường xuyên can thiệp đề bảo đảm luật được 
tuân theo. Vì tất cả đều phải tuân theo luật như nhau, nên đây là hệ thống đầu tiên thê 
hiện giá trị nhân đôi của nhà nước pháp quyên và bình đăng trước pháp luật. Philo gọi 
đó là 'nên dân chủ”. Nhưng không có nghĩa là cai trị bởi tất cả mọi người; ông định nghĩa 
đó là một hình thức chính phủ “tôn trọng sự bình đắng, có luật pháp và công lý cho 
những người cầm quyên?. Ông có thê đã gọi hệ thông Do Thái là 'chế độ thần quyền dân 
chủ, vì về bản chất nó là như thế. 

Vào thời Moses, dân Israel đang củng cỗ và xác nhận một khuynh hướng đã được ghi 
nhận là phá bỏ trật tự hiện có. Họ là một dân tộc đặc quyên, những người đã đứng lên 
chồng lại chủ nhân Ai Cập, chế độ quân chủ chuyên chế và cô xưa nhất trên thế giới. Họ 
chạy trồn vào sa mạc, và nhận Luật của họ trong một buổi họp đại chúng, không phải ở 
một thành phô lâu đời mà trên sườn núi trọc từ một thủ lĩnh hoang đã, người thậm chí 
không gọi mình là vua. Chúng tôi không biết Núi Sinai ở đâu. Nó có thê là một ngọn núi 
lửa vẫn đang hoạt động. 


Có khả năng sau khi dân Israel định cư ở Canaan, Núi Sinai vẫn là một địa điểm hành 
hương trong nhiêu thế hệ. Nhưng truyền thống đã mất đi và vị trí của nó không còn nữa. 
Theo miêu tả nơi này đây ân tượng, với vẻ đẹp dữ dội và khủng khiếp nhưng cũng rất 
thơ mộng. Đó là bỗi cảnh thích hợp cho sự hình thành một dân tộc cách mạng, những 
người không công nhận các thành phó, quyên lực và sự giàu có thời đó, và nhận thức có 
một trật tự đạo đức cao hơn trật tự thế ĐIỚI. 


Với kinh nghiệm sông tha hương lâu năm, đối với dân Israel, cuộc di cư khỏi Ai Cập và 
cuộc phiêu lưu trong sa mạc và núi non Sinal không có gì là mới mẻ. Nhưng giai đoạn 
này — có lẽ kéo dài nửa thể kỷ, có xu hướng xác nhận sự kỳ dị, chủ nghĩa chỗng độc 
đoán và sự xa cách của họ. Nhà sử học Do Thái Salo Baron đã chỉ ra, vị thần họ tôn thờ, 
dù đã hiên linh trên Núi Sinai, vẫn tiếp tục hiện diện: Ngài cư ngụ trong Hòm Giao ước 
hoặc có mặt trong trong lêu, hoạt động trong các xưởng đúc, Urim và Tummnn. Sự “di 
động' này tiếp tục ngay cả trong thời kỳ Đên Thờ, và ý tưởng Đức Chúa Trời không có 
nơi ở cô định dễ dàng được tiếp thu sau khi Đền Thờ sụp đồ và đã trở thành điều tối 


quan trọng kê từ đó trong Do Thái giáo. Nó phù hợp một cách tự nhiên với quan niệm 
của người Do Thái về Đức Chúa Trời — phố biên nhưng vô hình. Nó phản ánh khả năng 
thích ứng phi thường của con người, sự kiên trì đáng ngưỡng mộ bất kể bôi cảnh như 
thế nào. Như Baron đã nói, “Sức mạnh tôn giáo và sự kiên trì — thay vì sức mạnh chính 
trị từ việc bành trướng và chinh phục — đã trở thành nên tảng của niềm tin và thực hành 
của người Do Thái.” 

Tuy nhiên, cần phải nhẫn mạnh một lần nữa dân Israel, dù có khuynh hướng di chuyên, 
nhưng không phải là dân du mục sa mạc, xét theo nguôn gốc hay khuynh hướng. Ngay 
cả những cuộc lang thang ở Sinal cũng không thực sự là du mục. Phần lớn các câu 
chuyện của Exodus, khoảng 37 năm, tập trung vào cuộc chinh phục Kadesh hoặc 
Qadesh, nơi giàu có và đầy nước, được chiêm từ những người Amalek. 

Các bộ lạc khác đã ở Canaan. Những người cuối cùng tiễn vào Đất Hứa là chi tộc của 
Joseph, đến từ Ai Cập, và người Levite thành Kadesh — những người đã được Moses cải 
đạo đề nhiệt thành thờ phượng Đức Yahwch. Xã hội Israel mới ra đời, với tôn giáo là 
chất xúc tác. 


Tuy nhiên, với việc xâm nhập và chinh phục Canaan, mô hình của các sự kiện lịch sử 
bắt đầu sáng tỏ khi ngày càng có nhiều băng chứng khảo cổ học xác nhận ghi chép trong 
Kinh Thánh. Sách Joshua, được gọi theo tên chỉ huy quân sự vĩ đại đầu tiên của dân 
Israel, về cơ bản có thể được coi là một bản tường thuật lịch sử. Joshua, con trai của Nun 
thuộc tộc Ephraim, là trưởng nhóm an ninh của Moses, làm vệ sĩ cho ông tại Sinal và 
chỉ huy canh gác lều. Anh đã tạo dựng được danh tiếng quân sự trong quá trình lang 
thang trong một cuộc chạm trán tuyệt vọng tại Rephidim với một nhóm do Shelkh 
Amalek chỉ huy. 


Moses truyền lệnh cho Joshua phải “ra ngoài, chiến đấu với Amalek'°, trong khi chính 
ông đứng “trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay°. Aaron và Hur nắm 
tay nhà tiên tri già để khích lệ các chiến binh, “*và tay ông ấy vững vàng cho đến khi mặt 
trời lặn. Và Joshua đã đánh bại Amalek và người của ông ta băng lưỡi gươm.” Ngay 
trước khi chết, Moses đã chuyên giao quyên lãnh đạo cho Joshua và “đặt anh lên hàng 
thánh? tại một buôi lễ long trọng. Điều này khiến anh trở thành một nhà tiên tri cũng như 
một vị tướng: “Còn Joshua, con trai của Nun thì đầy thông thái; vì Moses đã đặt tay trên 
người. ` 


////10À VN 
⁄ Thử 


Vì vậy, Joshua đã bắt đầu và hoàn thành phân lớn cuộc chinh phục Canaan. Có thê ngay 
từ đầu, ông đã không chỉ huy tất cả dân Israel. Ông cũng không tiên hành một cuộc xâm 
lược toàn diện. Phần lớn khu định cư là một quá trình xâm nhập, hoặc củng cô các bộ 
lạc liên kết, như chúng ta đã thấy, đã nắm giữ các thành phố như Shechem. Nhưng có 
rất nhiều cuộc ø1ao tranh và một số cuộc vây hãm ngoạn mục. 


Người Canaan là một nên văn minh vật chất cao hơn người Israel và chắc hăn đã có 
nhiều vũ khí tốt hơn cũng như những thành phố băng đá được xây dựng vững chắc. Có 
một bầu không khí tuyệt vọng về cuộc chinh phục của người Israel và điều này giúp giải 
thích tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy khi chiêm một thành phô. 


Nơi đầu tiên thất thủ, sau khi vượt sông Jordan, là Jericho, một trong những thành phô 
cô kính nhất trên thế giới. Việc khai quật của Kathleen Kenyon và xác định niên đại 
băng carbon cho thây nó có từ thiên niên kỷ thứ bảy TCN. Nó có những bức tường không 
lỗ trong thời kỳ đầu đồ đồng, sức mạnh của hệ thống phòng thủ đã tạo ra một trong 
những đoạn văn sông động nhất trong Kinh Thánh. Joshua, vị tướng tiên tri đã ra lệnh 
cho các thây tê khiêng Hòm Giao ước đi vòng quanh thành phô, cùng với kèn của họ, 
trong sáu ngày liên tiếp và vào ngày thứ bảy, “khi các thây tế thôi kèn”, ông nói với mọi 
người: “Hãy hét lên; vì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn thành phố. Sau đó, người dân hét 


lên, các bức tường sụp đồ, và mọi người vào thành phô.” Do bị xói mòn, các nghiên cứu 
của Kenyon đã không thể chứng minh cách những bức tường đã bị phá hủy; bà cho có 
thể là một trận động đất mà người Israel cho là do sự can thiệp của thần thánh. Lời tường 
thuật trong Kinh Thánh cho biết: “Và họ hoàn toàn phá hủy tất cả những gì có trong 
thành phố, cả đàn ông và đàn bà, già trẻ, bò và cừu băng lưỡi gươm.” Kenyon khắng 
định thành chắc chắn đã bị thiêu rụi, và bị lãng quên. Điều này phù hợp với quyết tâm 
của Joshua — không ai nên xây dựng lại nó, và lời đe dọa của ông: “Bị nguyên rủa bởi 
Đức Chúa Trời, nếu xây dựng lại thành phô Jericho.” 


Joshua đã không tân công thành phố nếu có thê tránh được. Ông muốn đàm phán để họ 
đầu hàng hoặc tốt hơn vẫn là một liên minh và giải quyết hòa bình. Đây là những gì đã 


xảy ra, chăng hạn, tại Gibeon. Nhưng ông phát hiện ra cư dân của nó đã lừa dỗi ông về 
các điều khoản trong giao ước. 

Theo Kinh Thánh, Gibeon là một “thành phố vĩ đại”, “một trong những thành phô hoàng 
gia°. VỊ trí chính xác của nó cuôỗi cùng đã được xác lập sau Chiến tranh thê giới thứ hai 
bởi nhà khảo cô học người Mỹ James Pritchard. Có không dưới bốn mươi lăm tài liệu 
tham khảo về Gibeon trong Kinh Thánh và Pritchard đã có thể xác nhận nhiêu điều. Đó 
là trung tâm của một khu vực sản xuất rượu vang hảo hạng, và thành phố có các hầm 
ngâm để chứa rượu trong các thùng 9 øallon. Trên tay cầm của không dưới 25 chiếc 
thùng Pritchard tìm thấy các chữ cái gb?n — Gibeon. Việc mất thành phố được xem trọng 
đến mức năm vị vua của thành phô Amorite đã cỗ găng chiêm lại. Joshua đã đến giải 


cứu nó khỏi Gilgal và đánh bại quân Amorite trong một trận chiến sôi nổi diễn ra trong 
một trận mưa đá: 

“Họ chết vì mưa đá nhiều hơn bị người Israel giết.” Sau đó là một cảnh đây kịch tính, 
theo ghi chép trong Kinh Thánh. 


Joshua cần ánh sáng ban ngày đề hoàn thành việc tiêu diệt quân Amorite, nên ông cầu 
nguyện Đức Chúa Trời cho thời tiết quang đãng: “Thưa mặt trời, Người hãy đứng yên 
trên Gibeon; và thưa Mặt Trăng, trong thung lũng AJalon. Và mặt trời đứng yên, mặt 
trăng ở lại, cho đến khi họ đánh bại kẻ thù.” 


B— r2 : =— =x¿ 
_ ` ^ ⁄ 
D ~~ N ý 


Sau đó, Joshua tiếp tục có được một chiến thắng còn quan trọng hơn trước Jabin, vua 
của Hazor, người đã cô gắng tạo ra một liên minh ở phần phía bắc của Canaan đề ngăn 
chặn những kẻ xâm nhập Israel. Ông ta đã tập hợp một đội quân không lô, “nhiều như 
cát trên bờ biểnˆ, nhưng Đức Chúa Trời đã “ đốt chiến xa của họ bằng lửa°. Sau đó, Joshua 
quay lại, chiếm lấy Hazor, dùng gươm chém chết vị vua... và đốt Hazor băng lửa. 


Nhà khảo cô học Yigael Yadin đã khai quật kỹ lưỡng Hazor vào năm 1955-9. Ông đã 
tìm thấy một thành phô rộng lớn và lộng lẫy và một tòa thành rộng 24 mẫu Anh, có thê 
chứa hơn 50.000 người. Có những cánh công vững chắc và những bức tường lớn. Ở đây, 
một lần nữa, băng chứng về sự đốt cháy và phá hủy trong thê kỷ thứ mười ba TCN, thời 
kỳ chinh phục của người Israel, hoàn toàn phù hợp với ghi chép trong Kinh Thánh. Trong 
số các mảnh vỡ, Yadin tìm thây một tâm bia đên thờ thần mặt trăng Baal Hamman với 
đôi tay nâng lên tượng trưng cho vợ là Tamtt; rõ ràng là người của Joshua đã thực hiện 
lệnh “phá bỏ bàn thờ của họ". 


Mô hình thành phó Hazor 


Tuy nhiên, bất chấp những chiễn thăng ngoạn mục của Joshua, cuộc chinh phục Canaan 
vẫn chưa hoàn tất vào lúc ông qua đời. Việc củng cô khu định cư của người Israel và 
chiếm đóng bờ biến cuôi cùng đã mất hơn hai thế kỷ, 1200—1000 TCN, và không hoàn 
thành cho đến khi vương quốc Israel thông nhất ra đời vào cuôi thiên niên kỷ. Các bộ 
lạc Israel hành động độc lập với nhau. Họ có nhiều kẻ thù: người Canaan, các bộ lạc 
Bedouin xâm lược, mối đe dọa mới của người Philistine từ bờ biển. Họ cũng phải tiếp 


quản những người Canaan mà họ đã đánh bại, khôi phục các thành phô, làm việc trên 
đất đai. Trong Sách Joshua, Đức Chúa Trời phán với họ: 


“Ta đã ban cho các ngươi một xứ mà các ngươi không tôn công, các thành mà các ngươi 
không xây, các ngươi ở trong đó; với những vườn nho và ô liu mà các ngươi không trồng 
mà được ăn.” Điều này được khăng định rất nhiều qua các cuộc khai quật cho thây dân 
Israel thua kém rất nhiều so với những người tiền nhiệm Canaan về công nghệ dân dụng, 
đặc biệt là xây dựng và đồ gốm. Trẻ em Israel có rất nhiêu điều đề học hỏi. 


Hơn nữa, Palestine, dù nhỏ, là một quốc gia rất đa dạng, được chia thành bốn mươi đơn 
vị địa lý và khí hậu khác nhau. Điều đó giúp mang lại cho vùng đất vẻ đẹp và sức hấp 
dẫn lạ thường. Nhưng nó cũng có xu hướng kéo dài sự chia rẽ bộ lạc và cản trở sự thông 
nhất. Truyền thông của người Israel, vôn đã rất kiên định, về sự bình đăng, thảo luận, 
tranh luận, khiến họ trở nên thù địch với ý tưởng về một nhà nước tập trung, với những 
khoản thuế nặng phải trả cho một đội quân chuyên nghiệp thường trực. Họ ưa thích việc 
phục vụ ăn uống của bộ lạc mà không phải trả tiền. Sách Thủ Lĩnh, kế về hai thê kỷ đầu 
tiên của cuộc định cư, cho ta ân tượng dân Israel có nhiều quyền lãnh đạo. Các thủ lĩnh 
không phải là những người cai trị quốc gia, năm giữ quyên lực liên tiếp. Thông thường 
họ chỉ điều hành một bộ tộc. 


Sách Thủ Lĩnh, dù không nghi ngờ øì về lịch sử và đầy đủ thông tin hấp dẫn về Canaan 
trong thời kỳ cuỗi đô đồng, nhưng lại mang hương vị của tài liệu thần thoại và giả tưởng 
và được trình bày một cách khó hiểu, do đó rất khó đề tìm ra lịch sử của thời kỳ này. 


Điều này có thê không quan trọng lăm, vì những øì Sách Thủ Lĩnh truyền đạt còn quan 
trọng hơn nhiều. Đầu tiên, nó làm sáng tỏ bản chất dân chủ và quyên lực của xã hội 
Israel. Đó là một cuốn sách về những anh hùng có sức lôi cuốn, hầu hết đều là những 
người xuất thân thấp bé, được thăng tiên nhờ năng lực bản thân. Vì vậy, khi Eblon, Vua 
của Moab, người “sở hữu thành phố của những cây cọ°, áp bức những người Benjamin, 
“Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng họ trở thành một người giải cứu trong hình dạng của 
Ehud — một người đàn ông thuận tay trái,'` luôn là một thiệt thòi nghiêm trọng trong 
những thời điểm đó, đặc biệt là đôi với một người đàn ông nghèo. Ehud quá thấp để cầm 
vũ khí. Vì vậy, Ngài đã “làm cho anh ta một con dao găm có hai cạnh, dài bằng một cubit 
(45cm) và nhờ người Israel địa phương tặng một món quà, anh ta mới được gia nhập 
quân đội. Eblon là 'một người đàn ông rất béo', người đang “ngôi trong phòng khách 
mùa hè, nơi ông ta một mình'. Ehud lây vũ khí tự chế của mình ra, đâm vào bụng của 
Eblon và lớp mỡ đóng lại trên lưỡi kiêm, khiến anh ta không thê rút dao găm ra khỏi 
bụng. Vụ ám sát chính trị thành công, được thực hiện một cách táo bạo và khéo léo, 
khiến Ehud trở thành chỉ huy địa phương, người sau đó đã khuất phục Moab: 


“Và vùng đất đã có bốn năm yên bình.) 

Không chỉ đàn ông nghèo, thuận tay trái, ngay cả phụ nữ cũng vươn lên thành anh hùng. 
Deborah, một nhân vật khác đến từ ốc đảo, là một nhà thần bí tôn giáo rực lửa, người đã 
tiên tri và ca hát. Cô ây 'cư ngụ dưới gốc cây cọ” và người dân địa phương “tìm đến cô 
ây để nhờ phán xét. Người phụ nữ phi thường này, đã tô chức một liên minh chống lại 
Jabin, một trong những vị vua cao cấp của Canaan, và tiêu diệt quân đội của ông ta. 


= m>¬. $ 


SEN Vu AISSN Hi 2ử2 
hy 4 ® kg? té -  Ï„‹ “+ g.r+ 
, “.... H ` À “.. ` 
| Hẽ >_ " t " lý ~ * “ ă 
h * K- mm † 
,,- : 
.- 
ì _M Ầ> 


¬<« 
“—=» 


Sau đó là Jephthah, thấp kém nhất, con trai của một gái điểm, bị các anh trai đây ra khỏi 
nhà của cha mình khi còn nhỏ. Jephthah không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại 
vùng đất xâu và thành lập một “băng đảng': “Và có những kẻ vô tích sự tập hợp cùng 
Jephthah, và đi với anh ta.” 


Khi quần Ammon tân công, thủ lĩnh băng cướp đã được các thành viên nôi bật của người 
Israel địa phương tìm kiếm, những người đã yêu cầu anh trở thành chiến binh của họ. 
Anh đồng ý, với điều kiện vẫn là người lãnh đạo của họ trong hòa bình. Sau nỗ lực 
thương lượng thất bại, Jephthah đã thề với Đức Chúa Trời để cầu xin sự giúp đỡ của 
Ngài. Sau khi nhận được, anh đã đánh bại kẻ thù trong trận chiến và lẫy đi hai mươi 
thành phô với một cuộc tàn sát lớn. 

Nhưng lời thê của anh là hy sinh cho Đức Chúa Trời bất cứ ai anh gặp khi trở về nhà, và 
đó là con gái duy nhất. Vì vậy, trong câu chuyện kỳ lạ và khủng khiếp, Jephthah cảm 
thây phải thực hiện lời thê và hy sinh đứa con của mình, và cô con gái hiền lành chấp 


nhận sô phận. 


K”. &.- CN ai! 


Kỳ lạ nhất là ba chương của Sách Thủ Lĩnh mô tả cuộc đời thăng trầm và cái chết của 
Samson. Anh là một thành viên thấp kém khác trong xã hội, một người Nazarite, với 
mái tóc dài hoang dại, đang tận tụy phụng sự thân thánh. Không nghỉ ngờ gì Samson, 
bất chấp những yêu tô thân thoại trong câu chuyện, biên anh thành Hercules của người 
Israel, là một con người có thật, một sự pha trộn giữa “du côn" và anh hùng ở tuôi vị 
thành niên. Anh là ví dụ nổi bật mà Sách Thủ Lĩnh lặp đi lặp lại, Đức Chúa Trời và xã 
hội thường được phục vụ từ những người “bán tội phạm, những kẻ sông ngoài vòng 


pháp luật, những người trở thành anh hùng dân gian và sau đó là anh hùng tôn giáo. 
Israel về bản chất tôn giáo là một xã hội thuần túy, nhưng điều đáng chú ý là mức độ 
hào phóng của Đức Chúa Trời đối với những người tội lỗi khi họ phục tùng Ngài. Vì 
vậy, khi Samson, bị thất sủng, bị mù và đeo kiềng băng đồng, đã hét lên với Đức Chúa 
Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin nhớ đến con, con câu xin Ngài và thêm sức mạnh cho 
con, con cầu xin Ngài, chỉ một lần này thôi, lạy Đức Chúa Trời, đề con được báo thù. 
Người Philistine đã lây của con hai con mắt.” Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã đáp lại, dù 
Kinh Thánh không thực sự nói như vậy. Một số kỳ tích của Samson là ít hợp lý khi được 
ghi lại trong Sách Thủ Lĩnh, nhưng bối cảnh câu chuyện của anh là xác thực. Khi đó mới 
bắt đầu cảm nhận được áp lực của người PhiÏÌistine từ bờ biển, nhưng không có cuộc 
chiến nào giữa họ và dân Israel, và Samson không chỉ huy một đội quân nào. Ngược lại: 
họ thường xuyên có liên hệ và buôn bán, thậm chí kết hôn và điều này được chứng thực 
bởi các bằng chứng khảo cô học, chắng hạn như các đồ tạo tác của người Philistine được 
tìm thây ở thị trân Beth-Shemesh của Israel. Những kỳ công trong Sách Thủ Lĩnh luôn 
được xây dựng dựa trên nên tảng của sự thật. 


r 


Samson 


Mặc dù, có sự phóng đại nhưng Sách Thủ Lĩnh là một trong những tuyên tập truyện ngắn 
hay nhất trong toàn bộ nên văn học thể giới. Có một sự thông nhất cơ bản về chủ đề. Các 
nhân vật sống động, cách kế chuyện khéo léo. 


Tình yêu của người Israel với quá khứ mãnh liệt đến mức họ nhôi nhét vào những câu 
chuyện những thông tin đẹp đẽ ngay cả khi mục đích giáo huấn không rõ ràng hoặc 
không tôn tại. Những câu chuyện trong Sách Thủ Lĩnh và Samuel không chỉ là những 
câu chuyện ngắn. Chúng là lịch sử. Thật vậy, trong các sách của Samuel, chúng bắt đầu 
một lịch sử vĩ đại. 


Câu chuyện được thiết lập với mục đích bao trùm về môi quan hệ của một người với 
Đức Chúa Trời, và vì mục đích rất nghiêm túc nên câu chuyện phải chính xác, nghĩa là 
người viết phải tin vào điều đó, trong trái tim anh ấy. Vì vậy, nó là lịch sử, và vì nó liên 
quan đến sự tiến hóa của các thể chế, cũng như chiến tranh và chinh phục, nó là hướng 
dẫn lịch sử đặc biệt đối với chúng ta. 


Thật vậy, sách Thủ Lĩnh, ở một khía cạnh nào đó, là một cuốn tiêu luận khác về sự phát 
triển thê chế, vì nó cho thây người Israel buộc phải sửa đổi chế độ thần quyên dân chủ 
của họ. Đâu sách, Chương 6-8, nó kế câu chuyện về Gideon, một người đàn ông nghèo 
và hèn mọn khác, được Đức Chúa Trời nâng lên để trở thành một “người dũng cảm. 
Gideon ban đầu là một chỉ huy đội quân nhỏ, chỉ với 300 người, nhưng thành công cuỗi 
cùng của ông lớn đến nỗi, lần đầu tiên trong lịch sử Israel, có thể xuất hiện một vị vua: 
“Sau đó, những người Israel nói với Gideon: Người hãy cai trị chúng tôi, cả Người và 
con trai Người, và dòng dõi của Người; vì Người đã giải cứu chúng tôi khỏi tay của 
Midlian.” Gideon đáp: ““Ta sẽ không cai trỊ các ngươi, con trai ta cũng không: Đức Chúa 
Trời sẽ cai trị các ngươi.” Người đàn ông tốt bụng và khiêm nhường này, khi từ chối 
vương miện, nhân mạnh Israel vẫn là một chế độ thần quyên. 

Mặc dù vậy, một số nhà sử học tin nhà Gideon đã trở thành đòng dõi hoàng gia của Israel 
vì nêu không, con trai của Gideon, Abimelech, sẽ không thê phát triển thành một con 
quái vật và phạm một trong những tội ác kinh hoàng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, giết 
chết 70 người con trai của cha mình. Nhưng phân còn lại của sách Thủ Lĩnh cho thây 
những ngụ ý về hệ thông bộ lạc bị chia cắt, với đạo lý lặp đi lặp lại: ˆVào thời đó, không 
có vua của người Israel”. Câu chuyện của Jephthah kết thúc nhanh chóng và bạo lực nỗ 
ra trong cuộc nội chiến của Israel. 

Ba chương cuối của cuốn sách kể lại vụ hãm hiếp tàn bạo, giết chết thê thiếp của người 
Levite tại thị trần Benjamin của Gibeah, dẫn đến một cuộc tranh chấp vô cùng tàn khốc 
giữa người Benjamin và các bộ tộc khác, một kiểu Chiến tranh thành Troy thu nhỏ. 
Trong khi đó, sự đe dọa của người PhiÌIstine ngày càng gia tăng khi các bộ tộc của Israel 


chiến đầu với nhau. Nhưng kẻ thù bên ngoài cũng giúp đưa các bộ lạc lại gần nhau và 
Israel đã áp dụng một hệ thông chỉ huy trung tâm cho chiến tranh vì không có lựa chọn 
nào khác. 

Người Philistine là một đôi thủ đáng gờm hơn nhiều so với những người Canaan bản 
địa. Thật vậy, có những gợi ý lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh rằng người Israel có cảm 
giác tội lỗi khi chiêm đất của người Canaan. Tuy nhiên, dân Israel đã che giẫu bất kỳ sự 
hôi hận nào khi tin cuộc chinh phục là một hành động ngoan đạo: đó là “vì sự gian ác 
của các quốc gia này mà Đức Chúa Trời đang đuôi họ đi”. Ngược lại, người Philistines 
là những kẻ xâm lược. Họ thành lập một phân của chủng tộc săn môi ở cuối thời kỳ đồ 
đồng, gọi là các Dân tộc của Biền, đã phá hủy những gì còn lại của nền văn minh Minoan 
ở Crete và tiễn gần đến việc chiếm lây Ai Cập. 

Khi vị pharaoh vĩ đại của triều đại thứ mười chín, Rameses II, xua đuôi họ ra khỏi khu 
vực sông Nlle, trong các trận chiến được miêu tả một cách hoành tráng tại Karnak, những 
người Philistines đã quay về phía đông bắc và tự lập trên bờ biển vẫn mang tên họ, 
Palestine. Năm thành phố lớn mà họ xây dựng ở đó, Ascalon, Ashdod, Ekron, Gath và 
Gaza, vẫn chưa được khai quật một cách có hệ thông và còn rất nhiêu điều để tìm hiểu 
về văn hóa của họ. Nhưng không nghi ngờ øì nữa, họ rất hiếu chiến. Họ đã có vũ khí sắt. 
Họ được tô chức với kỷ luật tuyệt vời dưới sự cai trị của giai cấp quý tộc phong kiến. 
Vào khoảng năm 1050 TCN, sau khi tiêu diệt những người Canaan ven biến, họ bắt đầu 
một phong trào quy mô lớn chống lại các vùng đất nội địa, hiện chủ yếu do người Israel 
chiếm đóng. Họ dường như đã chinh phục hầu hết Judah, ở phía nam, nhưng không có 
øì ở phía đông của Jordan hay phía bắc Galilee. Tộc Benjamin phải chịu nhiều thiệt hại 
nhất và dẫn đầu cuộc kháng chiến. 

Giai đoạn bắt đầu chiến dịch quốc gia chồng lại người Philistine là tài liệu đặc biệt. Vào 
thời điểm này, dân Israel đã phát triển niềm đam mê viết lịch sử. Nhưng hầu hết tư liệu 
đã biên mất vĩnh viễn. Sách Thủ Lĩnh cung cấp các tài liệu tham khảo đến các biên niên 
sử đã mất. Chúng ta cũng nghe nói về Sách Biên niên sử của các vua Israel, Sách Biên 
niên sử các vua xứ Judah, Sách Công vụ của Solomon và nhiều tác phẩm khác. Nhưng 
những sách còn tồn tại, đặc biệt là hai sách Samuel và Các Vua, là lịch sử trên quy mô 
lớn, trong sô những tác phẩm vĩ đại nhất của thời cô đại. Chúng đưa vào những tài liệu 
từ các kho lưu trữ hoàng gia, chắng hạn như danh sách các quan chức triều đình, thông 
đốc tỉnh và thậm chí cả thực đơn của các nhà bếp hoàng gia. Từ những thời điểm này, 
có thê thiết lập sự đồng bộ giữa danh sách các vị vua được đưa ra trong Kinh Thánh và 
các nguôn không phải Kinh Thánh. Điều này cho phép chúng ta xác định niên đại chính 
xác. Trong thời kỳ đầu của chế độ quân chủ, biên độ sai số có thể là mười năm hoặc lâu 
hơn, nhưng về sau thông tin gần như chính xác tuyệt đối. 


Do đó, chúng ta có thê khá chắc chăn Saul đã bị giết vào khoảng năm 1005 TCN, tức là 
David trị vì cho đến 966, và Solomon chết vào năm 926 hoặc năm 925 TCN. 


Hơn nữa, các ghi chép trong Kinh Thánh cho chúng ta những bức chân dung sống động 
về các diễn viên chính trong vở kịch quốc gia, những bức chân dung sánh ngang và thậm 
chí vượt qua những bức chân dung mà chúng ta tìm thấy trong các nhà sử học Hy Lạp 
giỏi nhất hơn nửa thiên niên kỷ sau đó. Những nhân vật này được đặt chắc chắn trong 
một bỗi cảnh đạo đức nhất quán. Nhưng không chỉ có thiện và ác trong những luân lý 
lịch sử; có mọi loại ứng xử, và trên hết là bệnh hoạn, nỗi buôn, tình người trong tất cả 
sự phức tạp của nó — những cảm xúc chưa bao giờ được con người diễn tả thành lời. Có 
quá nhiều sự tôn trọng đôi với các thê chế trừu tượng, ý thức về các lựa chọn quốc gia 
và các vẫn đề hiến pháp. 

Điều nổi lên từ ghi chép là dù dân Israel chuyên sang sử dụng vương quyên đề đỗi phó 
VỚI nguy cơ bị tiêu diệt bởi quyên lực Philistine, nhưng họ làm như vậy với sự miễn 
cưỡng. Abraham đã từng là một nhà tiên tri; Moses là người vĩ đại nhất trong các nhà 
tiên tri. Đó là văn hóa lâu đời nhất mà dân Israel có, và thiết yếu trong một chế độ thần 
quyên, là phương tiện Đức Chúa Trời ban hành các mệnh lệnh của mình — thông qua 
nhà tiên tri — giữ một vị trí trung tâm trong xã hội. Các nhà tiên trì chắc chắn đã được 
đánh giá bởi khả năng tiên đoán của họ. Những người đàn ông như vậy được tìm thấy ở 
khắp mọi nơi ở Cận Đông cô đại. Một trong những yếu tô quan trọng của lịch sử Ai Cập 
cô đại, từ đầu thiên niên kỷ thứ ba trở đi, là vai trò của các nhà tiên tri và lời tiên tri. Từ 
Ai Cập, nó lan sang người Phoenicia và đến người Hy Lạp. Tương tự như vậy, các nhà 
tiên tri Israel đóng vai trò là người trung gian. Trong trạng thái xuất thân, họ kê lại những 
linh ảnh thần thánh của mình trong một bài thánh ca, đôi khi là một tiếng hét. Những 
trạng thái này có thê được tạo ra bởi âm nhạc. 


Trong xã hội Israel, nhà tiên tri thực hiện tất cả các loại chức năng tâm linh. Họ là những 
thâm phán tôn giáo, như Moses và Deborah. Họ thành lập các trường gắn liền với các 
đền thờ, như trường ở Shiloh, nơi cậu bé Samuel được mẹ Hannah gửi găm. Ở đó, anh 
ta “phục vụ trước mặt Đức Chúa Trời, khi còn là một đứa trẻ, được quân khăn bằng vải 
lanh? — thực tế giỗng như một linh mục. 


Vì vậy, tại nhiều đên thờ, các linh mục và hội tiên tri đã làm việc cùng nhau, và không 
có xung đột giữa họ. Ngay từ đâu, các nhà tiên tri đã đóng nhiều vai trò, do đó mở đầu 
cho một trong những chủ đề lớn của lịch sử Do Thái, và thực sự là thế giới. Họ ủng hộ 
những thành phân theo chủ nghĩa thuần túy và chính thống trong tôn giáo, trái ngược 
với những nghỉ lễ trống rỗng và sự hiến sinh vô tận của các thây tế lễ. Nhưng cũng giống 
như các linh mục, các nhà tiên tri có thể đi vào chủ nghĩa bè phái. Samuel, giỗng như 


Samson, thuộc về giáo phái Nazarite, những người đàn ông có vẻ ngoài hoang dã với 
mái tóc không cắt. Những giáo phái này có thê chuyền thành dị giáo hoặc thậm chí thành 
một tôn giáo hoàn toàn mới. Những người Nazarite có nhiều điểm chung với người 
Rechab cực kỳ hiễu chiến và hung dữ, những kẻ đã tham gia vào các cuộc tàn sát khi có 
cơ hội. Những giáo phái như vậy là những người theo thuyết độc thân và biểu tượng cực 
đoan nhất. Họ có xu hướng sông bán du mục ở rìa sa mạc, một nơi kỳ lạ có lợi cho chủ 
nghĩa độc thần. Chính từ bối cảnh đó mà Hồi giáo đã bắt đầu xuất hiện. 

Có vô số các nhà tiên tri, nhiều người trong số đó là giả dỗi như Kinh Thánh thường 
nhẫn mạnh. Để có ảnh hưởng, một nhà tiên tri phải tránh chủ nghĩa bẻ phái và giữ liên 
lạc với đời sống của người Israel. Vai trò lớn nhất là trung gian giữa Đức Chúa Trời và 
con người, và để làm được điều đó, ông phải hòa nhập với quân chúng. Khi trưởng thành, 
Samuel như một lãnh đạo, đi khắp nơi trên đất nước. Khi quân Philistine hùng mạnh tân 
công vào trung tâm định cư của người Israel, gây ra những thất bại nhục nhã, thậm chí 
chiếm được Ark và (có vẻ như) phá hủy đên thờ Shiloh, lẽ tự nhiên là dân chúng sẽ quay 
sang Samuel và ông đóng vai trò quyết định xem liệu dân Israel trong lúc tuyệt vọng có 
nên năm lây vương quyên hay không và nếu có thì như thế nào. 

Ark: Hòm Giao ước còn được gọi là Hòm Chứng Tích, và trong một vài câu trên các bản dịch Kinh Thánh 
khác nhau là Hòm của Đức Chúa Trời, là một cái rương băng gô dát vàng có nắp đậy được mô tả trong sách 
Xuât Hành, chứa hai tâm bia đá của Mười Điêu Răn. Theo Tân ước, nó cũng chứa cây gậy của Aaron và 
một chậu lương thực. 


Sách Samuel thứ nhất cung cấp cho chúng ta cái nhìn thú vị về các cuộc tranh luận thể 


chê. Có một ứng viên hiên nhiên, đội trưởng du kích Saul của người BenJamnn, điên hình 
của những nhà lãnh đạo Israel lôi cuôn, những người đã vươn lên từ con sô không băng 


chính nghị lực và sự ưu ái của thần thánh. Nhưng Saul là một người miền Nam và thiêu 
kỹ năng ngoại giao đề hòa hợp với những người miền Bắc, những người mà anh không 
bao giờ có được sự ủng hộ hết lòng. Mặt đen tối của anh được miêu tả một cách xuất sắc 
trong Kinh Thánh: một tên cướp mạnh mẽ không thê đoán trước của phương Đông, xen 
kẽ giữa sự hào phóng bất ngờ và cơn thịnh nộ không thê kiêm chế, luôn dũng cảm và có 
năng khiêu rõ ràng nhưng thường lơ lửng trên bờ vực của sự điên loạn và đôi khi trượt 
đài trên đó. 

Samuel cũng nhắc nhở dân chúng, họ chưa bao giờ có vua — một chức năng của các nhà 
tiên tri là đưa ra những bài giảng lịch sử phô biến — và là một chế độ thần quyên, nếu 
dân Israel chọn có vua là từ chối sự cai trị của Đức Chúa Trời, như vậy là tội lỗi. Ông 
sẵn sàng xức dâu cho Saul như một nhà lãnh đạo có uy tín nhưng do dự đề anh trở thành 
vua. Ông cảnh báo người dân về tất cả những bất lợi của chế độ quân chủ — quân đội 
chuyên nghiệp, thuế, lao động cưỡng bức. Nhưng cuối cùng, những chiên thăng ban đầu 
của Saul và vẻ ngoài nồi bật của anh — cao ráo và đẹp trai một cách lạ thường — đã khiến 
dân chúng không thể cưỡng lại, và Samuel miễn cưỡng làm theo, cầu xin sự hướng dẫn 
của Đức Chúa Trời: “Và Đức Chúa Trời phán cho Samuel: Hãy nghe tiếng họ, và đưa 
anh ta lên làm vua.” 


Saul được Samuel xức dầu (lên làm vua) 


Thử nghiệm ban đầu đã kết thúc trong thảm họa. Một năm sau lễ đăng quang của Saul, 
quân Philistine tiễn đến Đồng băng Esdraelon và tiêu diệt quân đội hoàng gia tại Núi 
Gilboa, Saul và con trai Jonathan bị giết. Saul rõ ràng không có khí chất đề thống nhất 
đất nước sau lưng nhưng lý do thực sự khiến anh ta thất bại là do không có nên tảng 
quân sự cân thiết. Anh ta không hơn gì một nhà lãnh đạo kháng chiến quy mô nhỏ và 
trách nhiệm vượt quá kỹ năng của anh để đôi phó với các lực lượng chính quy lớn. 
Nhưng ngay cả trước khi xảy ra thảm họa, Saul đã mất đi sự ủng hộ của các giáo sĩ và 
sự tin tưởng của Samuel. Trong chương 15 của sách Samuel thứ nhất, có một cảnh sông 
động và đau lòng, trong đó nhà tiên tri già đã lật tây nhà vua vì những hành vi bất tuân 
tôn giáo vì tham chiến lợi phẩm chiến tranh. 


Luôn luôn có một xu hướng cuông tín trong Samuel, đặc biệt là chồng lại người Amalek, 
những người ông yêu câu tiêu diệt. Ông từ chối gặp lại vua Saul. Tuy nhiên, ghi chép 
cho biết thêm, khi Saul bị giết, Samuel đã thương tiếc, “Đức Chúa Trời đã hồi hận vì 
Ngài đã đưa Saul lên làm vua.” 


Trong số những người lính đánh thuê Saul đã chiêu mộ có David; đó là chính sách của 
ông: “Khi Saul thấy bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào, hoặc bất kỳ người dũng cảm 
nào, họ được đưa đến gặp ông.” Nhưng bản văn Kinh Thánh, như hiện tại, nhầm lẫn hai 
tầng rõ ràng trong cuộc đời binh nghiệp của David. Anh ta vốn là một người chăn cừu, 
hậu duệ của Ruth the Moab khiêm tốn và mê hoặc. Khi lần đầu tiên được chọn, anh ây 
không biết gì về vũ khí. Anh ta đeo gươm và áo giáp, “cô găng đề đi vì không quen với 
chúng". Anh đã sử dụng một vũ khí thô sơ, chiếc ná băn đá, đề đạt được thành công lớn 
đâu tiên, giết chết người không lô Philistine, Goliath. Tuy nhiên, một phiên bản khác nói 
Saul chú ý đến anh vì đó là một người “tinh ranh trong cách chơi, là một dũng sĩ dũng 
mãnh, nhưng thận trọng trong các vẫn đề và một người hài hước'. Sự thật dường như 
David đã phục vụ Saul ở các thời kỳ khác nhau nhưng giai đoạn huấn luyện chính của 
anh là dưới quyên người Philistine. Anh đã học được các phương pháp chiến tranh của 
họ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí sắt mới và anh đã phát triên mạnh mẽ đến mức vua 
Achish of Gath ban tặng cho anh một thái ấp. Anh có thể đã hoàn toàn theo người 
Philistine nhưng cuôi cùng đã chọn ngai vàng của Judah. 

David đã xây dựng một nhóm hiệp sĩ và binh lính chuyên nghiệp thê trung thành với 
mình, gắn bó với anh và mong đợi được ban thưởng băng đất đai. Đây là sức mạnh giúp 
anh trở thành vua của Judah sau cái chết của Saul. Điều quan trọng cần biết là ban đầu, 
vương quốc của David chưa phải là một quốc gia thông nhất mà là hai quốc gia riêng 
biệt, mỗi quốc gia có một giao ước riêng với cá nhân anh. 


IS <^ 
“Tên không lồ đứng trước bạn, sẽ không lớn bằng vị thần ở trong bạn” 


David trở thành vị vua thành công và nồi tiếng nhất Israel, hơn 2000 năm sau khi ông 
qua đời, người Do Thái vẫn coi triều đại của ông là một thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, 
vào thời điểm đó, sự cai trị của ông luôn bấp bênh. Lực lượng đáng tin cậy nhất của ông 
hoàn toàn không phải là dân Israel mà là những vệ binh riêng gồm những người lính 
đánh thuê nước ngoài, người Chereth và Peleth. Quyên lực của ông nằm ở một đội quân 


chuyên nghiệp, những người mà các sĩ quan phải được thưởng băng đất đai — các thái 
âp phong kiến đề hỗ trợ người của họ. Nhưng đề có đất đai thì ông phải đi chinh phục. 
Do đó, hàng loạt cuộc nôi dậy và âm mưu chống lại sự cai trị của ông, trong đó nghiêm 
trọng nhất là do chính con trai ông, Absalom lãnh đạo. Các bộ lạc vẫn còn chưa thông 
nhất. Họ phẫn nộ với chi phí cho các chiến dịch của David, và xu hướng tập trung hóa 
mà ông đây mạnh — bộ máy của vương quyên phương Đông — một tế tướng và ban điều 
hành, một hậu cung, một tòa án phức tạp. 


Những người dân cảm thấy họ không được hưởng lợi trong thể chế kiêu mới, thê hiện 
qua tiếng kêu đau khô của Sheba, người Benjamin: “Chúng tôi không có phân; hỡi người 
Israel, tất cả các cuộc khởi nghĩa đều bị dẹp yên, nhờ vào cỗ máy quân sự của David”; 
triều đại bốn mươi năm luôn có rắc rồi, với những âm mưu từ hậu cung để tranh quyên 
kế vị — không thể tách rời khỏi chế độ đa thê. 


David là một vị vua vĩ đại, vì ba lý do. Đầu tiên, ông kết hợp giữa vương quyên và thần 
thánh theo cách Saul không bao giờ có được. Samuel không có người kế vị ngay lập tức 
và phân lớn quyên hành của ông thuộc về David. 


David, dù thỉnh thoảng có gian ác, nhưng rõ ràng là một người có tình cảm tôn giáo sâu 
sắc. Giống như con trai và người thừa kế, Solomon, ông có nhiều năng khiếu, gồm cả trí 
tưởng tượng nghệ thuật mạnh mẽ. Ông là một nhạc sĩ, một nhà thơ và người viết thánh 
vịnh. Kinh Thánh ghi lại, ông đã tham gia trong nghi lễ khiêu vũ. Ông dường như đã 
biên một ngaI vàng được tạo ra bởi sự tàn bạo cần thiết của quân đội thành một thê chế 
lập lánh kết hợp sự trừng phạt tôn giáo, sự sang trọng phương Đông và những tiêu chuẩn 
mới của văn hóa. Các thủ lĩnh bảo thủ có thể không thích nhưng quân chúng bình dân 
lại thấy thú vị và hài lòng. 

Thứ hai, vị trí vua-thây tế lễ của David dường như đã nhận được sự ban phước thiêng 
liêng vì những thành tựu quân sự thuân túy của ông là vô song. Ông đã đánh bại quân 
Philistine và ghim chặt họ vĩnh viễn vào một dải ven biển hẹp. Saul đã làm nhiều việc 
để chiêm các vùng đất Canaan còn lại trong khu vực dân Israel định cư, nhưng David đã 
hoàn thành quá trình này. Sau đó, ông di chuyển về phía đông, nam và bắc, thiết lập 
quyên lực của mình đỗi với Ammon, Moab, Edom, Aram-Zobar và thậm chí cả Aram- 
Damascus ở phía đông bắc xa xôi. Những thành công quân sự có được nhờ các liên minh 
ngoại g1ao và các cuộc hôn nhần triều đại. Theo một nghĩa nào đó, đề chế Israel nhỏ bé 
đang phát triển đã có được thiên thời. Đề chế ở phía nam, Ai Cập, đã suy thoái; các để 
quốc ở phía đông, Assyria và Babylon, vẫn chưa trưởng thành. 


Trong môi trường thuận lợi, vương quốc của David phát triền mạnh mẽ. Nhưng năng 
lực và kinh nghiệm của bản thân, tầm hiểu biết rộng, những chuyến đi và sự năm bắt các 


yếu tô kinh tế của ông cũng giúp cho việc mở rộng trở nên khả thi. Ông nhận thây tầm 
quan trọng của việc thiết lập quyên lực đối với các tuyến đường thương mại lớn trong 
khu vực, và ông đã mở ra các môi liên hệ kinh tế và văn hóa với thành phố giàu có — 
vương quốc Tyre. Ông là một người theo chủ nghĩa quốc tế trong khi các nhà lãnh đạo 
Israel trước đó đều là những người theo chủ nghĩa khu vực hạn hẹp. 

Thứ ba, David thành lập thủ đô quốc gia và tôn giáo. Dân Israel chưa bao giờ có thể 
chiếm được Jerusalem trong hơn 200 năm, dù đây là thành phố quan trọng nhất về mặt 
chiến lược của nội địa. Jerusalem kiểm soát tuyến đường chính băc-nam trong nội địa; 
hơn nữa, nó là điểm giao nhau tự nhiên giữa bắc và nam. Việc không chiếm được nó là 
một trong những lý do quan trọng nhất khiến xuất hiện hai nhóm riêng biệt của dân Israel 
- Vương quốc Israel ở phía bắc, và Vương quốc Judah ở phía nam. Khi chiếm được 
Jerusalem, David tin mình có thê hàn găn hai nửa thành một, và rõ ràng cuộc bao vây là 
một hành động chính trị cũng như quân sự có chủ ý. Trên thực tế, nó được gọi là “Thành 
phô của David” mãi mãi về sau. Ông đã có được vị thế bằng một sự táo bạo tuyệt vời, 
trong đó vị tướng của ông, Joab, là anh hùng. Thành cô Jerusalem mà chúng ta biết ngày 
nay được xây dựng trên ba thung lũng, Hinnom (tây), Kedron (đông) và 'Tyropoeon 
(trung tâm), hợp nhất về phía nam thành Brook of Kedron. Thành phố Jebusite nhỏ hơn 
nhiêu chỉ bao phủ sườn núi phía đông, là thành phố duy nhất có nguồn cung cấp nước 
đáng tin cậy từ Gihon Spring. Nhờ các cuộc khai quật của Kathleen Kenyon và Sách 
Samuel thứ hai, chúng ta biết chính xác điều gì đã xảy ra trong cuộc bao vây của David. 
Những người Jebusite, giống như công dân của các thành phô Palestine khác vào thời 
điểm này, chăng hạn như Gezer, Gibeon và Megiddo, đã xây dựng một đường hầm bí 
mật ni nội địa thành phô với Gihon Spring, để họ được đảm bảo về nguồn nước ngay 
cả khi bị bao vây. Họ nghĩ công trình là sức mạnh, và họ tự tin có thê bắt giữ David, đến 
mức đã tô chức một cuộc diễu hành ma thuật của những người mù, què và những người 
đị dạng khác, đề khiến dân Israel phân nộ. Nhưng họ đã lầm, vì nhà vua biết đường hầm 
và kêu gọi những người tình nguyện. Joab và người của anh ta đã thực hiện, vào đường 
hầm dẫn nước và tiễn vào bên trong các bức tường, chiếm thành phô một cách bất ngờ. 
Hành vi sau đó của David ở Jerusalem khẳng định quan điểm việc này có tầm quan trọng 
lớn về mặt chính trị. Ông không tàn sát cư dân, hay trục xuất họ. Ngược lại, ông dường 
như đã nóng lòng muôn biên họ thành những tín đô trung thành của mình. Ông đã sửa 
chữa các bức tường và bậc thang hoặc Millo, chiêm thành, hoặc Zion như nó được ĐỌI, 
xây dựng một doanh trại cho “những người hùng" của mình, một cung điện cho chính 
mình, và mua từ người cai trị cuỗi cùng của thành phố mảnh đất trên đó Đền thờ trung 
tâm cho toàn thê dân tộc Israel có thể được dựng lên. Sau đó, ông mang Hòm Giao ước, 
là di vật tôn giáo quý giá nhất mà dân Israel sở hữu và biểu tượng của sự thống nhất của 


họ, và đặt nó trong thành phố của riêng mình dưới sự bảo vệ của ngai vàng và quân đội. 
Tất cả những hành động này nhằm củng cô vị thế cá nhân của ông và xác định tôn giáo 
quốc gia, toàn thê nhân dân, và vương miện với bản thân và dòng dõi của ông. Nhưng 
những gì ông không làm cũng quan trọng như những gì ông đã làm. David có vẻ ý thức 
về bản chất của tôn giáo và cộng đồng Israel hơn cả Saul hay bất kỳ người kế vị nào của 
ông. Giống như Gideon, ông hiểu đó thực sự là một chế độ thần quyền chứ không phải 
một trạng thái bình thường. Do đó, nhà vua không bao giờ có thể là một người cai trị 
tuyệt đôi theo khuôn mẫu phương Đông thông thường. Trên thực tế, nhà nước cũng 
không thê được quản lý một cách tuyệt đôi. Luật pháp Israel trong giai đoạn này, quy 
định mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với toàn xã hội, nhưng xã hội hoặc 
đại diện của nó, vua hoặc nhà nước trong mọi trường hợp, không thê có quyên hành vô 
hạn đối với cá nhân. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều đó. Người Do Thái, 
không giống như người Hy Lạp và sau đó là người La Mã, không công nhận những khái 
niệm như thành phố, nhà nước, cộng đồng như là những khái niệm trừu tượng với tính 
pháp lý và các đặc quyên. Bạn có thể phạm tội chỗng lại con người, và tất nhiên là chỗng 
lại Đức Chúa Trời; và những điều này là tội ác; nhưng không có cái gọi là tội chông lại 
nhà nước. 


Mediiterranean Sea 


Điều này làm nảy sinh một tình huỗng khó xử về mối quan hệ giữa tôn giáo với vương 
quyên. Liệu hai thể chế có thể cùng tồn tại? Nếu các yêu cầu của tôn giáo được thực thi, 
nhà nước sẽ có quá Ít quyền lực để hoạt động. Mặt khác, nếu theo bản chất tự nhiên, 
quyên lực sẽ hấp thụ một phân tinh túy của tôn giáo và thay đôi nó. Nếu người Israel cỗ 
găng tôn tại đơn giản như một cộng đồng tôn giáo, không có nhà nước, thì sớm muộn 
cũng sẽ bị tân công, phân tán và bị cuỗn vào các tà giáo địa phương. Mặt khác, nêu 
vương quyên và nhà nước trở thành vĩnh viễn, thì nó sẽ xâm phạm vào tôn giáo. Tình 
trạng tiễn thoái lưỡng nan chưa được giải quyết trong suốt thời thịnh vượng chung thứ 
nhất và thứ hai; nó vẫn chưa được giải quyết ở Israel ngày nay. 


Một giải pháp là dân Israel chỉ áp dụng vương quyên và nhà nước trong những thời kỳ 
hiểm nghèo, như trong cuộc xâm lược của người Philistine. Bằng chứng cho thấy David 
muốn áp dụng điều này, nhưng nghĩ nó không thực tế. Đề bảo vệ dân tộc và đức tin, ông 
không chỉ tạo ra một vương quốc-nhà nước mà còn cô định các dân tộc xung quanh nó. 
Điều này có nghĩa là ông phải thành lập và củng cô Nhà David, với thủ đô Jerusalem và 
đên thờ trung tâm. Ông đã thiết lập vương quyên cha truyền con nôi nhưng vẫn giữ đức 
tin. Ba người con trai lớn của ông, những người có thê kế vị, Absalom, Amnon và 
Adonliah, đều đã đoạn tuyệt với ông và chết một cách dữ dội. Về già, David đã chỉ định 
con trai Solomon — không phải là một vị tướng mà là một học giả, theo truyền thống của 
Moses, người duy nhất trong số những người con trai có khả năng thực hiện các nghĩa 
vụ tôn giáo của vương quyên mà David thây cần thiết để duy trì sự cân bằng trong thê 
chế Israel. 

Điều quan trọng nữa là David, trong khi chuyển Hòm Giao ước đến Jerusalem, đã không 
xây dựng một ngôi đền hoành tráng, găn với vương miện và dòng dõi hoàng gia của 
mình, để cất giữ nó. Hòm Giao ước rất quý giá đối với dân Israel, nhắc nhở họ về nguồn 
gốc, và đại diện cho tính chính thông và thuần khiết của tín điều thần quyên. Lời tường 
thuật trong Kinh Thánh sau này đưa ra những lời biện minh cho việc David không xây 
dựng đền thờ: Đức Chúa Trời không cho phép, vì ông là một chiến binh; người ta cũng 
nói ông quá bận rộn trong việc gây chiến. 

Lời bào chữa đầu tiên chắc chăn là sai vì chiến tranh và tôn giáo của người Israel có liên 
hệ chặt chế với nhau. Các linh mục đã đưa ra những lời kêu gọi chiến tranh và đôi khi, 
Hòm Giao ước được mang ra chiến trường như một biểu tượng chiến tranh — Các cuộc 
chiến của David được chấp thuận bởi Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai cũng không hợp lý, 
David đã trị vì Jerusalem 33 năm, trong đó nhiều năm rất vên bình, và nêu ông muốn 
xây dựng một ngôi đền, ông hoàn toàn có thể. Có khả năng là ông không muốn thay đôi 
bản chất và sự cân bằng trong tôn giáo của người Israel. 


ki mờ 


-. “#4 


. 
— XƯỚNG 


Jerusalem thời David 
Hòm Giao ước là trọng tâm của sự thờ phượng. Đó là biêu tượng của nên dân chủ thần 
quyên. Khi đã định cư tại Canaan, dân Israel đã tạ ơn và tế lễ tại 'nơi cao?, bàn thờ lộ 
thiên trên đôi và núi; hoặc tại các đền thờ lịch sử phức tạp hơn, nơi các tòa nhà hoặc đền 
thờ có mái được dựng lên. 


Chúng ta biết: Shiloh, Dan, Bethel, Gilgal, Mizpah, Bethlehem, Hebron, và năm nơi thờ 
nhỏ hơn. Vị trí của chúng dọc theo xương sống của đất nước từ Bắc xuỗng Nam. Chúng 
đảm bảo một số yếu tô phân quyên đối với tôn giáo Israel, cũng như tính liên tục với quá 
khứ vì tất cả các đền-miều này đều có môi liên hệ quan trọng đối với những người thờ 
phượng. David không muốn bắt chước những vị vua cùng thời và biến Israel thành một 
quốc gia chỉ tập trung vào đền thờ hoàng gia. 


David đảm bảo luật Moses được thực thi nghiêm minh, cần bằng VỚI các yêu cầu của 
nhà nước mới. Các thế hệ sau này đã cảm nhận được chiêu sâu việc làm của David. Đó 
là lý do tại sao họ tôn kính ông, và mong muốn ông trở lại cai trị; và không phải ngẫu 
nhiên ông chiêm nhiều không gian hơn bất kỳ vị vua nào khác trong Cựu ước. 


Người thừa kế của David, Solomon trở thành một quốc vương với tài năng xuất chúng. 
Nhưng danh tiếng về sự khôn ngoan của ông dựa trên việc sẵn sàng tàn nhẫn. Ông đánh 
dâu sự thay đôi của chế độ và đường lối bằng cách loại bỏ tất cả quan chức cũ của cha 
mình, một số bị giết. Các bộ lạc ở phía bắc thời David vẫn được quyên thu thuế cho 
riêng mình, nhưng Solomon quyết định bãi bỏ. 


Thay vào đó, ông đưa ra hình thức lao động khổ sai hoặc lao động cưỡng bức, được áp 
dụng cho các khu vực Canaan và phân phía bắc của vương quốc — bản thân Judah (miễn 
nam) được miễn trừ. 


Là một hình thức phục vụ quốc gia, nhưng lao động cưỡng bức ít vinh dự và gian khổ 
hơn; do đó, phẫn uất hơn. Solomon đã sử dụng trên quy mô lớn cho các chương trình 
xây dựng. Sách Các Vua cuốn đầu tiên, sử dụng các ghi chép của triều đình, nói có 
80.000 đàn ông trong các mỏ đá, được lãnh đạo và theo dõi bởi 3.300 sĩ quan, 70.000 
người vận chuyên đá đến các địa điểm, và 30.000 người được cử đi theo từng nhóm 
10.000, sang Liban để chặt gỗ làm dâm. 


Mục đích là biến Jerusalem thành một trung tâm quốc gia-tôn giáo hoàng gia. Nhưng 
nó cũng liên quan đến việc xây dựng ba pháo đài hoàng gia mới. 


Jerusalem During Reign of Solomon 


(c. 950 s.c.) 
Solomon's Temple 
Solomon's Palace 
` Š Kb — Là 
House of the Forest öf Lebanon,  //⁄ z4 e-$* s#sšy 
Z... “ : . , 


David's Palace 6ƒ ' x0“. ."# (+ 6c cv 


"Stepped Stone Structure” 


; Ắ, —=" w 
© x ^. sms ' KH ạ v4. N ớ _ 
y , ` * + ¿ * — % § 
`“ va 
Lv << : - 
: ¿ sỹ 
~ cZ `... ca k 
ln? ẳ — QUÁ 
»Ẻ ` ¬" — 
“ : 
Lj 
/ˆ 6= 
“ 
® 


Solomonic City Walls 


Gihon Spring 


` 
ã *- 


* „ấf”” Kidron Valley 


“Và đây là lý do của lao động cưỡng bức mà vua Solomon đã nêu ra: để xây dựng nhà 
của Đức Chúa Trời, nhà riêng của ông ây, Millo và tường thành Jerusalem, Hazor, 
Megiddo và Gezer.” 


Ba thành phố cuối cùng, có vị trí chiến lược, hầu như được Solomon xây dựng lại từ 
đâu, sử dụng người Israel làm công việc nặng nhọc, và thợ xây nước ngoài. Việc khai 
quật cho thấy trình độ thủ công rất cao; nó cũng tiết lộ mục đích chính của các thành phố 
là quân sự — để cung cấp căn cứ cho đội quân chiến xa mới của Solomon. David chưa 
bao giờ sở hữu một lực lượng chiến xa, dâu hiệu của một cường quốc vào thời kỳ này. 
Solomon có khoảng 1.500 chiễn xa và 4.000 con ngựa. Tại Megiddo, về mặt chiến lược 
là quan trọng nhất, nhìn ra nơi sau này là Đông bằng Armageddon, ông đã xây dựng một 
khu phố hoàng gia, được bảo vệ, với một cửa ngõ vững chắc và các tòa nhà chứa 150 
chiến xa và 400 con ngựa. 


Hazor, một thành phố bị bỏ hoang, cũng được ban tặng một khu phô hoàng gia, cổng 
thành, những bức tường và chuông ngựa không lô. Gezer, một thành phố ông có được 
nhờ của hồi môn, và là nơi kiểm soát con đường đến Ai Cập, ông đã biến thành một 
thành phố hoàng gia khác. Sự tôn tại của những khu hoàng gia được bảo vệ nghiêm ngặt; 
vượt lên trên những ngôi nhà bình thường, là một sự sỉ nhục đối với nền dân chủ thần 
quyên của người Israel. Solomon cần lực lượng chiễn xa được bồ trí cân thận đề bảo vệ 
các tuyên đường thương mại và bảo vệ vương quốc khỏi sự tân công từ bên ngoài. Nhưng 
rõ ràng mục đích cũng là đề duy trì trật tự nội bộ — nó rât hiệu quả, vì các bộ lạc không 
có chiến xa. 


Đôi với các chương trình đây tham vọng của mình, Solomon không chỉ cần lao động mà 
còn cân tiền. Vì vậy, ông đánh thuế các bộ lạc. David đã chuẩn bị con đường cho việc 
này băng cách tổ chức một cuộc điều tra dân số. Nhưng ông đã bị chỉ trích dữ dội về 
điều này, vì trái với tôn giáo của người Israel, và ông đã nhận lỗi. Đây là đặc trưng cho 
sự do dự và xung đột của David trong việc xây dựng nhà nước với cái giá phải trả là đức 
tin. Solomon không như vậy. Trên cơ sở kết quả điều tra dân số, ông chia đất nước thành 
mười hai quận thuê và đánh thêm một khoản thuê nữa để cung cấp cho các thành phô và 
các kho chứa khác của hoàng gia. Nhưng tài nguyên của vương quốc không đủ. Vì vậy, 
Solomon đã hợp lý hóa các cuộc chinh phạt của cha mình, rút lui khỏi Damascus, nơi 
quá tôn kém đề phòng thủ, và nhường các lãnh thô khác ở phía tây bắc cho Hiram, Vua 
Tyre, người đã trở thành đồng minh vững chắc, đề đổi lây những thợ thủ công lành nghề 
và nguồn cung cấp. Ông cũng mở rộng thương mại và khuyến khích các thương nhân cả 
trong nước và nước ngoài sử dụng các tuyên đường của mình, nhờ đó ông có thê thu 
thuê. 


¡ 
M. la 
tạ: 
độc 
.*.« 
É° 
w? 4 
» 


Solomons Empire 
RE The territory of Israel before David 
became king 


%_ Area conquered by David and inherited ! 
by Solomon £ 


- Area under s†rong economic influlence 
of Solomon 


IW  V./.Ý. . 4/0), 
\à 4Ó“ ĐH ƒ 9/E R+T 


Nên kinh tế của vùng Cận Đông hiện đã hoàn toàn bước vào thời kỳ đô sắt — tìm thấy 
những lưỡi dao sắt đầu tiên được sử dụng để cày vào khoảng thời gian này — và thế giới 
đang trở nên giàu có hơn. Solomon mở rộng giao thương bằng cách cưới con gái của tất 
cả các nhà vua láng giêng, với khẩu hiệu “buôn bán theo dâu. Kinh Thánh cho chúng ta 
biết về các liên minh hôn nhân, nói ông “yêu nhiều phụ nữ lạ cùng với con gái của 
Pharaoh, phụ nữ của người Moab, Ammon, Edom, Zidon và Hittiˆ. Ngoại giao và thương 
mại găn liền với nhau. Chuyến thăm của Nữ hoàng Sheba, người đến từ miền nam Ả 
Rập là vì thương mại, do Solomon kiểm soát thương mại Ả Rập, chủ yêu là mộc dược, 
nhũ hương và gia vị. Josephus nói Solomon đã tổ chức các cuộc thi với Hiram of Tyre, 
một vị vua vĩ đại khác. Solomon và Hiram cùng điều hành một hạm đội tàu từ Ezion- 
Geber ở phía nam đến Ophir, tên của hạm đội là Đông Phi. 


Hai vị vua trao đôi các loài thú và chim quý hiệm, gô đàn hương và ngà voI. Ngoài ra, 
Solomon còn là một thương gia buôn bản vũ khí. Ong mua ngựa từ Cilicia bán cho A1 
Cập đê đôi lầy chiên xa, sau đó bán lại cho các vương quôc ở phía bắc. 


Trên thực tế, Solomon là nhà cung cấp vũ khí cho một phần đáng kế vùng Cận Đông. 


\ 
l 
SẼ 


2|Ìš|}› 
Ø ` 


II 


Vua Solomon 


Gân cảng ở Ezion-Geber, nhà khảo cô học người Mỹ Nelson Glueck đã tìm thấy xưởng 
luyện đồng do ông xây dựng. Nó không chỉ tinh luyện đồng mà còn cả sắt, và tạo ra các 
sản phẩm hoàn chỉnh. 

Phân lớn của cải Solomon thu được từ thương mại và thuê, ông đã đồ vào kinh đô của 
hoàng gia. Ông đã xây dựng một cung điện hoàng gia xa hoa, với một đại sảnh theo 
phong cách cô điển dựa trên các cung điện của pharaoh ở Memphis, Luxor và những nơi 
khác, mái bằng gỗ tuyết tùng được nâng đỡ bởi 45 cột gỗ không lồ, Kinh Thánh gọi là 
“ngôi nhà của rừng LIban". Một cung điện riêng đã được xây dựng cho vợ chính của ông, 
người Ai Cập, vì bà giữ đức tin ngoại giáo của mình. Cung điện và khu phố hoàng gia, 


doanh trại và công sự bên trong gần một khu thánh địa mới, còn gọi là Đền Thờ, toàn bộ 
được mở rộng từ thành phố của David — 230m về phía đông. 


xã mx_"¬ £ $$>-P V4 “4 
_ - G mm 4 " œ cz 
Nhu; Jườu rŒ ST : Ị v` . rẽ 
<.› : xa... `  ^S£ 7 0 
Á%.. ` "rẻ. <4 ` -<“ -4 ““.ếc 
^à ¡ ' aX : 1 '¬ 4 . 
^ - : * “ ' lẽ: 
«+ . &« # r 
bà D nc “ x 


.|If/fI|/ “fÌI | 
l lỸ 
F ì lÍ Ì HỆ 

ki = 


Cung điện của Solomon 


Jerusalem của Solomon đã không còn, vì đã bị nhẫn chìm bên dưới Đền thờ không lô 
mà Herod Đại đề sau này, hoặc bị người La Mã tàn phá. Chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc 
vào các nguôn văn học, Chương 6-7 của Sách Các Vua cuốn đâu tiên, mô tả Đền thờ của 
Solomon. Nhưng các chỉ tiết cho thây nó giống với các ngôi đền Canaan cuỗi thời kỳ đồ 
đồng ở Lachish và Beth Sh?an, và muộn hơn, thế kỷ thứ chín TCN, ngôi đền được khai 
quật tại Tel Tainet ở Syria. Theo mô tả có ba phòng, mỗi phòng rộng 10m, hiên dài 5m, 
phòng thánh dài 20m, và Holy of Holies — một hình vuông dài I0m, được giữ hoàn toàn 
tôi giông như bên trong một ngôi đền Ai Cập. 


Tòa nhà được xây dựng và trang bị theo cách thức khả xa lạ với người Israel. 


Những người thợ xây Phoenicia đã trang hoàng băng đá. Hiram of Tyre cũng đã cử một 
chuyên gia về đồ đồng, đề đúc các bình nghi lễ cho ngôi đền. Chúng bao gồm một bồn 
nước, một chiếc chậu băng đồng trên một giá đỡ, tương tự như những thứ của người 
ngoại giáo được tìm thấy ở Megiddo và Síp, và “biển nóng chảy" lớn, chứa 2.000 bồn 
nước, được các linh mục sử dụng cho lễ tế, đứng trên 12 con bò băng đồng. Hai cây cột 
bằng đồng, Boaz và Jachin, mỗi cái cao gần 12m, có lẽ tương ứng với những tảng đá 


nguyên khôi, bảo vệ một bàn thờ dát vàng với 10 chân đèn bằng vàng. Tường của Holy 
of Holies được treo băng dây vàng. Gỗ tuyết tùng lót sàn và tường. Holy of Holies, với 
Minh Thần bằng gỗ bảo vệ, được bao phủ bởi vàng, được xây dựng để chứa đựng các 
giáo phẩm tôn kính của tôn giáo cô xưa của Yahweh: Hòm Giao ước và cây trượng của 
Moses, cây gậy của Aaron, chiếc bình đựng mana, và chiếc gôi Jacob dựa đầu khi anh 
mơ thây chiếc thang của mình. Nhưng vào thời điểm Jerusalem thất thủ vào năm 587 
TCN, tất cả những thứ này đã biến mất từ lâu, và người ta phải nghi ngờ liệu chúng có 
từng ở đó ngay từ đầu hay không. 

Holy of Holies hay HaDvir là một thuật ngữ trong Kinh Thánh tiếng Do Thái dùng để chỉ khu thờ bên trong 
của Đên Tạm, nơi hiện diện của Đức Chúa Trời. Theo Truyên thông Do Thái, khu vực này được xác định 
bởi bôn cây cột dựng lên tâm màn che, Hòm Giao ước được giữ phía trên sàn nhà. 


Điều rõ ràng là Đền thờ của Solomon, với quy mô và vẻ tráng lệ, ở trong những bức 
tường thành kiên cô của một thành phố hoặc khu thượng lưu của hoàng gia, không liên 
quan nhiều đến tôn giáo thuần túy của Yahweh mà Moses đã mang ra khỏi đồng văng. 


Người Do Thái sau đó đã xem Đền thờ Solomon như một phân thiết yếu của đức tin ban 
đâu, nhưng đó không phải là cách lúc nó xuất hiện. Bản thân ngôi đên theo nhiều cách 
chỉ đơn giản là sao chép từ các nền văn hóa ngoại giáo tiên tiễn hơn ở bờ biển Địa Trung 
Hải hoặc Thung lũng sông Nile. Chính Solomon cũng đang theo đuôi chủ nghĩa ngoại 
giáo, cùng với những người vợ ngoại quốc, chế độ quân chủ tập quyên và đường lỗi tàn 
nhãn của ông với các bộ tộc cũ? 

Việc đặt Hòm Giao ước trong Đên Thờ là ý đồ của Solomon. Bản thân Hòm Giao ước 
(Ark) chỉ là một cái rương bằng gỗ, dài 1.2m, cao 76cm. Bên trong là các bảng Luật. 
Theo niềm tin của người Israel, Hòm Giao ước chỉ đơn giản là một kho lưu trữ các điều 
răn của Đức Chúa Trời. Nó không phải là một đỗi tượng sùng bái để được tôn thờ. Nhưng 
dân Israel dường như đã găn các quyên lực thân thánh vào lời của Đức Chúa Trời, vì 
vậy theo một nghĩa nào đó, họ tin vị thần sông trong Hòm Giao ước, khi đưa Hòm Giao 
ước tiễn về phía trước, Moses đã nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, hãy chỗi dậy, và đề cho kẻ 
thù của Người bị phân tán; và hãy để những kẻ ghét Người chạy trốn.” Và khi đặt nó 
xuống, ông nói: “Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trở lại, với người dân Israel.” 

Solomon đã lợi dụng sự nhằm lẫn này đề thúc đây Cải cách tôn giáo theo hướng chuyên 
chế của hoàng gia, trong đó nhà vua kiêm soát ngôi đền duy nhất, nơi Đức Chúa Trời có 
thê được thờ phượng một cách hiệu quả. 

Trong chương 8 của Sách Các Vua cuỗn đầu tiên, Solomon nhân mạnh Đức Chúa Trời 
ở trong Đên Thờ: “Ta chắc chắn đã xây cho Người một ngôi nhà để ở, một nơi an cư 
cho Người mãi mãi. ` 

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhiều người phản đối ý niệm về một ngôi đền trung tâm. 
Họ thành lập giáo phái đầu tiên trong số nhiều giáo phái ly khai mà tôn giáo của Đức 


Yahweh tạo ra, những người Rechab. Nhiều người miễn bắc cũng phẫn nộ với sự tập 
trung tôn giáo ở Jerusalem và Đền thờ hoàng gia, vì những tư tế phục vụ nó đã sớm đưa 
ra những đòi hỏi chuyên chê, tuyên bỗ chỉ những nghi lễ của họ mới có giá trị, và những 
ngôi đền khác là chỗ của sự dị đoan và lan ác. 

Những khăng định này cuối cùng đã chiếm ưu thế và trở thành chính thông trong Kinh 
Thánh. Nhưng vào thời điểm đó chúng gặp phải sự kháng cự ở phía bắc. 


Băng cách tập trung sự sùng bái ở Jerusalem, Solomon hạ cấp các đền thờ phía bắc như 
Shechem, liên kết với Abraham, Bethel, và Jacob. Với người phương Bắc, Solomon và 
dòng dõi của ông ngày càng bị coi là những kẻ hủy diệt tinh thân và áp bức thể tục. 


Do đó, khi Solomon qua đời vào năm 925/6 TCN, những người phương bắc đã từ chối 
người kế vị của ông. Những người đàn ông đã trốn đi dưới thời Solomon, chăng hạn như 
Rehoboam, trở về và yêu câu thay đổi, đặc biệt là dỡ bỏ lao động cưỡng bức và thuế cao. 
Dường như đã có một hội nghị quy mô ở Shechem, trong đó Rehoboam, sau khi hỏi ý 
kiến các cô vẫn cũ của cha mình, đã bác bỏ các khuyến nghị hòa giải và thực hiện đường 
lỗi cứng rắn. 

Điều này đã phá hủy vương quốc thống nhất. Nhưng Rehoboam không có đủ phương 
tiện và kỹ năng quân sự đề lãnh đạo, khiến những người phương bắc ly khai và trong 
thời đại đễ quốc đang trỗi dậy — người Babylon theo sau là người Assyria — cả hai vương 
quốc nhỏ, Judah phía nam, Israel ở phía bắc, đã đi đến sự diệt vong. 


Tuy nhiên, quá trình suy tàn kéo dài vài thế kỷ, và trong quá trình đó, văn hóa tôn giáo 
của người Israel đã trải qua những thay đổi quan trọng. Vương quốc phía bắc phát triển 
mạnh mẽ. Nó đông dân hơn miền nam, có nhiều đất đai màu mỡ và gần các trung tâm 
buôn bán thời đó hơn. Không còn ách thống trị từ phía Nam, nó ngày càng giàu có và 
nghịch lý thay, theo mô hình phát triên của Solomon. Giỗng như Nhà David, Nhà Omri 
ở phía bắc trở thành trung tâm và bắt chước các mô hình chính trị của các quốc gia láng 
giềng thành công. Omri, giỗng như Solomon, củng cô quyên lực bằng những cuộc hôn 
nhân nước ngoài đúng đắn. Ông cho con trai Ahab cưới con gái của vua Sidon là Jezebel, 
liên kết vương quốc nội địa của mình với biển và các tuyến đường thương mại. Giống 
như Solomon, ông là một nhà xây dựng vĩ đại. 

Trên ngọn đôi ở Samaria, cách biên 32km, ông đã xây dựng một thành phô mới. Giỗng 
như các thành phố hoàng gia của Solomon, nó có khu hoàng gia kiên cô. Ahab cũng là 
một nhà xây dựng tuyệt vời. Tại Samarla, anh đã xây dựng cái mà Kinh Thánh gọi là 
“ngôi nhà bằng ngà voi”, đó là một cung điện với ngai vàng được lót bằng ngà voi được 
chạm khắc tinh xảo, một thứ xa xỉ mà chỉ những vị vua giàu có nhất thời đó mới sở hữu. 
Khi Samaria được khai quật vào năm 1931-5, những mảnh trang trí bằng ngà voi đã 


được tìm thấy trong đồng đồ nát. Ahab, giỗng như Omri, cha mình, là một vị vua chiến 
binh rất thành công, người đã trị vì 2Š năm và hai lần đánh bại vua của Damascus, cho 
đến khi, như Kinh Thánh nói, ông bị thương nặng. 


Nhưng Nhà Omri cũng khơi dậy sự căm phẫn xã hội và đạo đức cay đăng. Khoảng cách 
giàu nghèo gia tăng. Nông dân lâm vào cảnh nợ nân, không trả được thì bị tịch thu. Điều 
này trái với tinh thần của luật Moses. Các vị vua tuy phản đôi sự áp bức người nghèo 
của giới thượng lưu, vì họ cần những người nghèo cho quân đội và sức lao động nhưng 
bất kỳ hành động nào họ thực hiện đều yêu ớt. Các thây tế lễ, tại Shechem, Bethel và 
các đền thờ khác, được trả công, gắn chặt với hoàng gia, bận tâm đến các nghi lễ và 
không quan tâm đến sự đau khô của người nghèo. 

Trong hoàn cảnh đó, các nhà tiên tri lại xuất hiện để nói lên lương tâm xã hội. Giống 
như Samuel, họ không thoải mái về toàn bộ thê chế quân chủ, cho nó vốn dĩ không tương 
thích với chế độ thần quyền dân chủ. Dưới thời Nhà Omri, truyền thống tiên tri bất ngờ 
được hôi sinh ở phương bắc bởi hình tượng đáng kinh ngạc của Elijah. Ông đến từ một 
nơi không xác định tên là Tishbe, ở Gilead, phía đông sông Jordan, ngay rìa sa mạc. Ông 
là người Rechab, một thành viên của giáo phái khăc khô, hoang dã và theo chủ nghĩa 
chính thông. Giỗng như các anh hùng Do Thái, ông đến từ tầng lớp nghèo khó và nói hộ 
họ. Truyền thuyết nói ông sống gần sông Jordan và được cho ăn bởi những con quạ. 
Không nghi ngờ gì nữa, ông trông không khác gì John the Baptist, một nghìn năm sau. 
Ông đã làm phép lạ thay cho người nghèo, và hoạt động tích cực nhất trong thời kỳ hạn 
hán và đói kém, khi quân chúng đau khổ. 

Elijah đã chỉ trích Nhà Omri không chỉ vì lý do xã hội mà trên hết là vì tôn giáo. Elijah 
có thê kích động một số lượng lớn người theo dõi, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn, 
khi không có mưa. Ông là một nhà thuyết giáo công khai đáng gờm. Chương 18 của 
Sách Các Vua cuốn đầu tiên mô tả cảnh tượng đây kịch tính khi ông tập hợp một đám 
đông dân Israel trên Núi Carmel và thách thức các thây tế lễ của Baal (thân mặt trăng). 
Elijah và đám đông đã đưa các thây tế lễ ngoại giáo đến Kishon Brook và giết họ ở đó, 
và sau khi cầu nguyện thêm trên đỉnh Carmel, Elijah đã triệu hồi 'một đám mây nhỏ 
ngoài biển, giỗng như bàn tay của con người; chắng bao lâu, “trời toàn mây đen, mưa 
to đồ xuông'. 


" Z ` 
_ 
r “ .ể,„ , : 
. _ _ r7 
- sấ 
x “ b ẵ 
N._) „ 
b ...1_. 7 - 
“ 7i. 


Tuy nhiên, Elijah không thể tự mình tiêu diệt tà giáo, hoặc phá hủy Nhà Omri, dù ông 


đã đoán trước sự sụp đô. Ông là một nhân vật đơn độc, một người đàn ông lôi cuỗn, có 
khả năng làm chao đảo một đám đông không lồ. Ông đứng về phía lương tâm cá nhân, 
có lẽ là người đâu tiên trong lịch sử Do Thái làm như vậy; Đức Chúa Trời nói với ông 
không phải băng tiếng sâm của thời Moses, mà băng “một giọng nói nhỏ bé tĩnh lặng'. 
Elijah dù là nhà tiên tri đầu tiên của phe đôi lập, nhưng không phải một chính trị gia. 
Phần lớn cuộc đời, ông là một kẻ chạy trốn bị săn đuôi. Những ngày cuối cùng, ông đã 


trải qua trong vùng hoang dã. Chương 2 của Sách Các Vua cuôn thứ hai kê vê việc ông 
đã xức dâu cho người kê vị, Elisha, trước khi bị cuôn vào một cơn lôc và lên trời trong 
một cô xe lửa, đê lại cho người thừa kê chiệc áo choàng thiêng liêng của mình. 


Lời tường thuật trong Kinh Thánh cho thấy Elisha thực hiện những hành động đáng chú 


—— 


ý: khi bị “trẻ nhỏ” (hoặc có thê là những đứa trẻ hư hỏng ở tuôi thiêu niên) chế giễu, anh 
đã triệu hôi hai con gầu từ trong rừng, chúng xé nát họ. 


Elisha không hoạt động một mình. Ông đã tạo ra một đội ngũ theo sau có tô chức, một 
trường tiên tr1, và làm việc với các phần tử trong cơ SỞ thế tục để đạt được những cải 
cách tôn giáo mà Elijah đã yêu cầu. Ahab đã duy trì và mở rộng các thành phô của 
Solomon ở phía bắc. Anh ta và những người kế nhiệm có một đội quân chuyên nghiệp 
đông đảo, là nguôn cung cấp cả sức mạnh và điểm yếu. 

Trong số những vị tướng thành công có Jehu, con trai của Nimshi. Elisha tham gia vào 
một âm mưu tôn giáo-quân sự với Jehu, đề anh ta trở thành vua tương lai và bắt đầu một 
trong những cuộc đảo chính đẫm máu nhất trong lịch sử. 


Bảy mươi người con trai của Ahab bị chặt đầu và chất thành hai đồng ở cửa ra vào. Jehu 
đã tàn sát toàn bộ hoàng tộc của Ahab. Cuộc thanh trừng tôn giáo có thê đã thiết lập lại 
sự thờ phượng chính thức, duy nhất thờ Đức Yahweh trong một thời gian, nhưng nó 
không giải quyết được mâu thuẫn lâu năm giữa nhu câu duy trì tôn giáo chính thông đề 
giữ mọi người lại với nhau và nhu cầu phù hợp với thế giới. Đề tôn tại, Jehu, như có thể 
thây trước, đã sớm hành xử theo cách độc đoán của Nhà Omiri; thật vậy, hầu như không 
sớm thì muộn tất cả các vua của Israel đã đoạn tuyệt với những người theo chủ nghĩa 
thuân túy tôn giáo. Đề bảo toàn quyên lực của mình, một vị vua phải làm những việc mà 
một tín đồ chân chính của Đức Yahweh không thể chấp nhận. 


Trong suốt thê kỷ thứ chín, quyên lực của Assyria ngày càng lớn mạnh. Black Obelisk 
của Shalmaneser cho thấy, ngay cả trong thời của Jehu, Israel đã bị buộc phải công nạp. 
Trong một thời gian, Israel đã mua chuộc người Assyria hoặc thành lập các liên minh 
của các quốc gia nhỏ khác đề ngăn chặn bước tiễn của họ. Nhưng vào năm 745 TCN, 
Tiglath II độc ác đã lên ngôi vua của người Assyria và biến chủng tộc hiểu chiến của 
mình thành một quốc gia xâm lược. Ông ta đưa ra chính sách trục xuất hàng loạt ở các 
vùng lãnh thô bị chinh phục. Năm 740 ghi lại trong biên niên sử: “Đối với Menahem 
[Vua của Israel], nỗi kinh hoàng tràn ngập ông ta... ông ta chạy trỗn và nộp cho ta... bạc, 
quân áo vải lanh... Ta nhận công nạp của ông ta.” Năm 734 ông ta tiễn đến bờ biến, sau 
đó tiễn xuống Brook of Egypt. Tất cả những người ưu tú, người giàu có, thương nhân, 
thợ thủ công, binh lính, được chở đến Assyria và tái định cư ở đó; họ là những người 
thuộc bộ lạc Chaldean và Aramaean từ Babylon. Sau đó, Tiglath tiễn vào đất liền. Bị 
chia rẽ nội bộ bởi tôn giáo và xã hội, vương quốc phía bắc của Israel không có đủ điều 
kiện để chống lại. Năm 733-4, Tiglath-pileser (người đóng cọc) chinh phục Galilee và 
Transjordan, chỉ để lại Samaria. Tiglath qua đời vào năm 727, nhưng người kế vị, 
Shalmaneser V, đã chiếm Samaria vào mùa đông năm 722-Ï và năm sau, người kế vị 
của ông, Sargon II, đã hoàn thành việc tiêu diệt vương quốc phía bắc. 


Brook of Egypt là tên được sử dụng trong một số bản dịch tiếng Anh của Kinh Thánh tiếng Do Thái để xác 
định biên giới cực tây của Vùng đât Israel. Hâu hệt các học giả xác định nó với Wadi El-Arish, một dòng 
sông cô ở biên Địa Trung Hải gần thành phô Arish. 

Có rất nhiều xác nhận về thảm họa trong hô sơ khảo cô. Tại Samaria, khu phố hoàng gia 
đã bị phá hủy hoàn toàn. Megiddo đã được san băng và các tòa nhà kiêu Assyria mới 
được xây dựng trên đồng đồ nát. Các bức tường của Hazor đã bị phá bỏ. 


Shechem biến mất hoàn toàn. Tirzah cũng vậy. 


Vì vậy, thảm kịch lớn đầu tiên trong lịch sử Do Thái đã diễn ra. Đó cũng là một bi kịch 
không được giải quyết băng sự tái sinh. Người dân phía bắc Israel đã bị phân tán. Khi 
thực hiện chuyến hành trình cuỗi cùng, bắt buộc vào Assyria, mười bộ tộc phía bắc đã 
vượt ra khỏi lịch sử và đi vào huyền thoại. Họ sông trong truyền thuyết của người Do 
Thái sau này, nhưng trên thực tế, họ chỉ đơn giản là bị hòa nhập vào dân cư Aramaean 
xung quanh, đánh mất đức tin và ngôn ngữ; và sự phố biến của tiêng Aram về phía tây, 
như là ngôn ngữ chung của để chế Assyria, đã giúp che giâu sự phát triển của họ. Ở 
Samaria, nông dân và nghệ nhân Israel vẫn ở lại, và kết hôn với những người định cư 
mới. Chương 17 của Sách Các Vua cuốn thứ hai, ghi lại những sự kiện đau buôn, trong 
khi những người ưu tú bị lưu đày ở Assyria vẫn thờ phượng Đức Yahweh, họ đã cử một 
trong những thây tế lễ của họ đến sông ở Bethel và hướng dẫn những người ở đó. 


Việc phía bắc thờ phượng Đức Yahweh luôn bị phía nam Judah nghi ngờ. Sự nghi ngờ 
về tính chính thông phương bắc phản ánh sự chia rẽ của dân Israel diễn ra vào thời điểm 
xâm nhập vào Ai Cập, và điều này không bao giờ thực sự được hàn găn sau cuộc Xuất 
Hành và chinh phục Canaan. Dưới con mắt của Jerusalem và các thây tế lễ của nó, người 
phương bắc luôn hòa đồng với dân ngoại lai. Sự sụp đồ và phân tán của vương quốc phía 
bắc, và sự kết hôn giữa những người còn sót lại với người ngoài, được sử dụng để phủ 
nhận người Samaritan — di sản Israel gốc của họ. 


Kế từ thời điểm này trở đi, tuyên bỗ của họ là một phân của những người được chọn, và 
được sông trong Đất Hứa với quyên sở hữu hoàn toàn chính đáng, không bao giờ được 
người Do Thái thừa nhận nữa. 


Tuy nhiên, phía bắc đã để lại một di sản cho phía nam, đó là mầm mống cho giai đoạn 
mới của tôn giáo Yahweh, đang nở hoa ở phía nam trong những ngày cuỗi cùng của 
Jerusalem cũ. Khi Samaria thất thủ, một số người tị nạn biết chữ đã thoát khỏi sự trục 
xuất và đến miền nam, nơi họ được tiếp nhận và tái định cư ở Jerusalem. Một người 
trong số họ đã mang theo những tác phẩm của một nhà tiên tri ít người biết đến tên là 
Hosea, sau đó được một bàn tay phương nam thành hình. Hosea đã tiên tri và viết về 
đêm trước khi vương quốc phương bắc bị hủy diệt. Ông là người Israel đầu tiên nhận 
thức rõ ràng thất bại về quân sự và chính trị là một hình phạt không thể tránh khỏi được 


Đức Chúa Trời giáng xuống những người được chọn vì tà giáo và đạo đức của họ. Trong 
một văn bản, ông đã tiên đoán sự sụp đồ của Samaria. “Vì họ đã gieo gió, thì sẽ gặp 
bão.” Và đối với tất cả những kẻ thờ phượng tội lỗi của Đức Yahweh, ông cảnh cáo: 
“Các ngươi đã gieo sự gian ác, thì sẽ gặt điều ác.” 

Hosea là một nhân vật bí ân. Giọng điệu thường u ám và bi quan. Ông có sức mạnh, thứ 
đã trở thành đặc điểm của rất nhiều nhà văn Do Thái, để truyền đạt cảm giác đã phải 
chịu đựng, nhưng vẫn giữ được một tia hy vọng không thể dập tắt. 


Ông tô cáo tất cả các thể chế của phương bắc: quả thực ông nghĩ phương bắc không nên 
tôn tại, vì Israel và Judah là một. Các giải pháp chính trị đã vô ích; Cuộc thanh trừng của 
Jehu thật độc ác. Chức tư tế là sự tai tiếng: 


“Như kẻ cướp chờ đợi con môi, nhóm các thây tế lễ giết người theo cùng cách: vì họ 
phạm tội dâm ô.” Tại các trường tiên tri, đền thờ hoàng gia và những nơi khác, cũng 
không tốt hơn: “Nhà tiên tri cũng sẽ gục ngã... nhà tiên tri là một kẻ ngốc, con người 
tâm linh thì điên cuồng.” 


Ỉ XưNg. Ti Ệ 1 Ỹ 
jƑ” tiot.v 


Nưnk ý, 
LTc- 


=2 


Vì vậy, Israel với các thê chế hiện có đã bị diệt vong, và sẽ bị lưu đày. Nhưng về lâu dài, 
điều này không thành vấn đề. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương dân Ngài. Trừng phạt, 
nhưng sẽ tha thứ: “Ngài đánh và trói chúng ta lại.” Sau đó, trong một cụm từ tiên tri nỗi 
bật, ông nói thêm: “Trong ngày thứ ba, Ngài sẽ cho chúng ta sống lại và chúng ta sẽ 
sông trong tầm mắt của Ngài.” Điều quan trọng không phải là sự chuẩn bị vật chất, mà 
là sự thay đổi trong tâm hồn con người. Đó là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, điều 
này sẽ đảm bảo sự cứu chuộc của Israel và cho phép “tàn dư? được thanh tây để mang 
đức tin đến tương lai. 


Thông điệp đáng chú ý, lần đầu tiên một nhà tư tưởng người Israel hình dung ra một tôn 
giáo của trái tim, độc lập với một quốc Ø1a cụ thể và một xã hội có tổ chức, được nhận 
ra bởi một người Judah đang khiếp sợ trước sự sụp đồ của người láng giềng phía bắc và 
lo sợ điều tương tự. Judah nghèo hơn phía bắc, lạc hậu hơn, ít bị chi phối bởi quyên lực 
quân sự-chính trị và gần gũi hơn với cội nguôn của sự thờ phượng Đức Yahweh, dù câu 
chuyện Kinh Thánh và cuộc khai quật thành Jerusalem năm 1961-7 đều cung cấp bằng 
chứng về việc lùi dần vào tà giáo. Những người dân bình thường của vùng đất, am ha- 
arez„ rât quan trọng ở đó. Họ xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 840 TCN, khi 
lật đồ nữ hoàng góa phụ Athaliah chuyên quyên, người đã chiếm lấy ngai vàng và đưa 
sự thờ phượng Baal vào Đền Thờ. Sách Các Vua cuốn thứ hai nói rõ, trong quá trình 
khôi phục thể chế sau đó, khái niệm về nên dân chủ thần quyên đã được hôi sinh. Đó là 
nhờ một người theo tôn giáo, Jehoiada, người đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của quân chúng, 
và ông nhân mạnh dân chúng phải được công nhận là một lực lượng chính trị: “Và 
Jehotrada đã lập một Giao ước giữa Đức Chúa Trời, nhà vua và dân chúng, họ (am ha- 
arez) nên là người của Đức Chúa Trời; giữa nhà vua và dân chúng.” Không một quốc 
gia nào khác ở Cận Đông vào thời điểm đó, hoặc thậm chí Hy Lạp sau đó rất lâu, có thể 
tạo ra một sự sắp xếp mới lạ như vậy. Vì bóng đen của chủ nghĩa đề quốc cũng phủ lên 
Judah, am ha-arez đã được trao quyền cụ thể để bầu chọn nhà vua nếu việc kế vị ngai 
vàng bị nghi ngờ. 


Khi Israel thất thủ, vua Hezekiah của Judah, với đội quân chuyên nghiệp ít ỏi và kém 
hơn nhiều so với đội chiến xa của phương bắc trước đây, đã nhờ sự hỗ trợ của am ha- 
arez để củng cô lại Jerusalem băng cách xây một bức tường mới trên sườn núi phía tây. 
Hezekiah cũng chuẩn bị chỗng lại cuộc bao vây của người Assyria bằng cách đào Đường 
hầm Siloam, đưa nước từ suối Gihon vào một con kênh, và nước tràn vào Kedron Brook. 
Thành phố đã có thê được tiếp nước mà không có kẻ bao vây nào biết được. Điều này 
cũng được mô tả trong Kinh Thánh, năm 210 và đã được xác nhận một cách ân tượng 
khi đường hầm được khám phá vào năm 1867-70. 


Trên thực tế, Jerusalem đã sống sót sau một cuộc bao vây khốc liệt của vua Assyria 
Sennacherib, vào năm 701 TCN. Công cụ cứu rỗi không phải là những bức tường và bê 
nước mới, một đợt bùng phát dữ dội của bệnh dịch hạch tân công trại Assyria, nhà sử 
học Hy Lạp Herodotus sau này đã nhắc đến. Trong Sách Các Vua thứ hai, điều đó được 
xem là kỳ diệu: “Vào đêm hôm đó, thiên sử của Đức Chúa Trời đã đánh vào trại của 
quân Assyria... và vào buôi sớm, tất cả đều là xác chết.” Các nhà cai trị của Judah cũng 
tìm kiểm sự an toàn trong nhiêu liên minh khác nhau, với các nước láng giềng nhỏ, và 
ngay cả với Ai Cập rộng lớn, nhưng yêu ớt như “cây sậy gãy', như người Assyria chế 


nhạo. 


— 
% 2. - PX 
WWafrreiss'Shaft 


^^ “cihon sprino„amndiIDOOL- 
ˆ> kö»Z: <4 >> - » “<4 : .“ZZ „#3 Ƒ _ ® x 
¬".  « `”  A&- 

kiãh's.Tùnnel@e Ấ 


1€: = \S “sa 


g..° 
„5 


„^‹ í 


Đường hầm Siloam (Hezekiah) 


Tuy nhiên, càng ngày các nhà cai trị và dần tộc Judah bắt đầu liên kêt sô phận chính trị 
và quân sự của họ với thân học và hành vi đạo đức hiện tại. Quan niệm dường như đã 
lan rộng, mọi người chỉ có thê được cứu băng đức tin và việc làm tôt. 


Nhưng khái niệm về một giải pháp tôn giáo cho vẫn đề tồn vong của quốc gia — hoàn 
toàn trái ngược với ý tưởng đưa Israel trở thành vương quyên vào thời kỳ Philistine xâm 
lược — đã đầy Judah đi theo hai hướng khác nhau. Làm thế nào để xoa dịu Đức Yahweh 
một cách hiệu quả nhất? Các thây tế lễ của Đền thờ Jerusalem lập luận, điều đó chỉ có 
thê được thực hiện bằng cách phá hủy, một lần và mãi mãi, các hoạt động tiêu cực đáng 


ngờ của các đên thờ địa phương, và chỉ tập trung thờ phượng ở Jerusalem, nơi chủ nghĩa 
chính thông có thể được duy trì trong tất cả sự thuân khiết của nó. Quá trình này được 
đây nhanh vào năm 622 TCN, trong khi sửa chữa Đền thờ, thượng tế Hilkiah tìm thấy 
một cuốn sách cố, có lẽ là văn bản gốc của Ngũ Kinh, có lẽ chỉ là Sách Đệ Nhị Luật, 
đưa ra Giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân Israel và đỉnh điểm là những lời nguyên 
đáng sợ ở Chương 28. Khám phá tạo ra sự hoảng sợ, vì nó dường như xác nhận những 
lời cảnh báo tiên tri của Hosea và gợi ý số phận của phương bắc sắp là của phương nam. 
Nhà vua, Josiah, ra lệnh cải tô toàn bộ việc thờ phượng. Tất cả biểu tượng đã bị phá hủy, 
các đền thờ bị đóng cửa, các linh mục ngoại giáo, dị giáo bị tàn sát, và cuộc cải cách 
theo trào lưu chính thông đã lên đến đỉnh điểm trong buôi kỷ niệm Lễ Vượt Qua trọng 
thể của quốc gia, một loại hình chưa từng được tô chức ở Jerusalem trước đây. Do đó, 
người được hưởng lợi chính từ việc trở về cội nguồn của quá khứ tôn giáo quốc gia là 
Đền thờ Jerusalem, được Solomon giới thiệu như một sự đôi mới — gần như ngoại giáo. 
Quyên lực của các linh mục gia tăng mạnh mẽ, và trở thành thâm phán trong các vẫn đề 
tôn giáo. 

Nhưng trong thời kỳ diệt vong này, một dòng suy nghĩ thứ hai và không chính thức bắt 
đầu bộc lộ. Nó chỉ ra sự cứu rỗi theo một hướng hoàn toàn khác, cuối cùng cho thây là 
đúng. Hosea đã viết về sức mạnh của tình yêu thương và kêu gọi thay đôi trái tim loài 
người. Một người trẻ hơn cùng thời với ông, một người miền nam, đã mang những ý 
tưởng này đi xa hơn. Isaiah sông vào thời kỳ vương quốc phía bắc đang diệt vong. Không 
giông như hầu hết các nhân vật anh hùng trong Kinh Thánh, ông không nghèo: theo 
Talmud Babylon, ông là cháu của Vua Amazlah xứ Judah. Nhưng ý tưởng của ông là 
dân túy hoặc dân chủ. Ông không đặt niềm tin vào quân đội và các bức tường, các vị 
vua và những ngôi đền tráng lệ. Tác phẩm của ông đánh dâu thời điểm tôn giáo Israel 
bắt đầu chuyên sang bình diện phô quát. Nó được chia thành hai phần: Chương 1-39 đề 
cập đến cuộc đời của ông và những lời tiên tri trong giai đoạn 740-700 TCN; Các 
chương 44-66, hoặc Deutero-lsaiah, có niên đại muộn hơn nhiều và mối liên hệ lịch sử 
giữa hai phần này không rõ ràng, dù sự phát triển của các ý tưởng là đủ logic. 


Isaiah không chỉ là nhà tiên tri đáng chú ý nhất, ông còn là tác giả vĩ đại nhất trong Cựu 
uớc. Rõ ràng ông là một nhà thuyết giáo tuyệt vời, nhưng có khả năng ông đã viết ra 
những lời của mình bằng văn bản. Chắc chắn ông dùng dạng chữ viết rất sớm và vẫn là 
một trong những tác phâm phô biễn nhất trong tất cả các tác phâm thánh: trong số các 
văn bản được tìm thấy tại Qumran sau Thế chiến thứ hai là một cuộn giây băng da, dài 
7m, cho thây toàn bộ sách Isaiah trong năm mươi cột tiếng Do Thái, bản viết tay Kinh 
Thánh lâu đời nhất và được bảo quản tốt nhất mà chúng ta sở hữu. Những người Do Thái 
đâu tiên yêu thích văn xuôi lấp lánh của ông với những hình ảnh rực rỡ, nhiêu hình ảnh 


trong số đó đã đi vào văn học của các quốc gia văn minh. Nhưng quan trọng hơn cả ngôn 
ngữ là ý nghĩ: Isaiah đang thúc đây nhân loại tiễn tới những khám phá đạo đức mới. 


2; 


22/402 
c * 


». 


Nhà tiên tri Isaiah 


Tất cả các chủ đề của Isaiah đều có liên quan với nhau. Giỗng như Hosea, ông lo lăng, 
cảnh báo về thảm họa. “Ngươi canh gác cái gì trong đêm?” Ông hỏi. Những kẻ ngu ngốc 
không để ý, họ nói: “Chúng ta hãy ăn uống, để ngày mai chúng ta chết.” Hoặc họ đặt 
niềm tin vào các công sự và các liên minh. Thay vào đó, họ nên tuân theo mệnh lệnh của 
Đức Chúa Trời: “Hãy sắp xếp nhà cửa cho ngăn nắp.” Điều này có nghĩa là một sự thay 
đôi đạo đức trong lòng, một cuộc cải cách nội bộ cho cả cá nhân và cộng đồng. 


Công băng xã hội phải là mục tiêu. Con người phải ngừng theo đuôi của cải như là mục 
tiêu chính trong cuộc đời. Đức Chúa Trời sẽ không dung thứ cho việc áp bức kẻ yếu. 


Chủ đề thứ hai của Isaiah là sự ăn năn. Nếu thay đôi, Đức Chúa Trời luôn tha thứ. “Hãy 
đến ngay bây giờ, và chúng ta cùng nhau suy ngẫm, Đức Chúa Trời phán: dù tội lỗi của 
ngươi có đỏ tươi, chúng sẽ trắng như tuyết.” Điều Đức Chúa Trời muốn ở con người là 
sự công nhận và đáp lại sự thánh thiện của mình. Khi con người tội lỗi thay lòng đôi dạ, 
không tìm kiếm của cải và quyên lực mà là sự thánh thiện, Isaiah đưa ra chủ đề thứ ba: 
ý tưởng về một thời đại hòa bình, khi loài người thay gươm bằng lưỡi cày, và giáo thành 
lưỡi câu: các quốc gia sẽ không giương gươm chống lại nhau, chiến tranh sẽ không còn. 
“Trong thời đại hòa bình này, sa mạc sẽ nở hoa". 


Tuy nhiên, Isaiah không chỉ đơn giản rao giảng một hệ thống đạo đức mới. Xuất thân từ 
một dân tộc có đầu óc lịch sử, ông nhìn thây \W muốn của Đức Chúa Trời, nhân quả, tội 
lỗi và sự ăn năn, tiên hành theo một hướng tuyên tính xác định. Ông đưa ra một tầm nhìn 
về tương lai. Tại thời điểm này, ông giới thiệu chủ đề thứ tư của mình, một cứu tỉnh: 
“Một trinh nữ sẽ thụ tha1, sinh con trai, và sẽ gọi tên người ây là Immanuel. Cậu bé đặc 
biệt sẽ là một nhân vật lớn trong thời đại hòa bình: Sói sẽ ở cùng cừu non, và bảo sẽ ở 
cùng đứa trẻ; bê và sư tử con cùng đàn; và một đứa trẻ sẽ dẫn dắt chúng.” 

Isaiah không chỉ viết mà còn giảng trong Đền thờ. Ông không nói về một tôn giáo của 
sự sùng bái chính thức, về những hy sinh bất tận và các nghi lễ, mà về một tôn giáo đạo 
đức của trải tìm. Một truyền thuyết nói ông đã bị sát hại dưới triều đại của vua Manasseh. 
Tử vì đạo là chủ đề bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong văn bản của người Israel. 
Trong phân thứ hai của Isaiah, một nhân vật mới xuất hiện, người dường như được liên 
kết với nhân vật cứu tinh: Người Tôi Tớ Đau Khô, người gánh tội lỗi cho cả cộng đồng 
và bằng sự hy sinh của mình, thanh lọc họ. 

Người Tôi Tớ Đau Khổ lặp lại tiếng nói và số phận của chính Isaiah, và hai phần của 
cuôn sách có một sự thông nhất, dù đã hai thế kỷ tách rời nhau. Nhìn chung, những gì 
Sách Isaiah viết là đánh dẫu sự trưởng thành đáng chú ý của tôn giáo Yahweh. Bây giờ 
nó liên quan đến công lý và sự phán xét: phán xét các quốc gia và phán xét linh hồn cá 
nhân. Đặc biệt, trong Deutero-Isaiah, đề cao cá nhân với tư cách là người mang đức tin, 
tách biệt với những tuyên bỗ của bộ tộc, chủng tộc, quốc gia. Không chỉ Elijah, mỗi 
người chúng ta đều có tiếng nói lương tâm “tĩnh lặng, nhỏ bé'?. Tất cả là một phần của 
sự khám phá cá nhân, một bước tiễn không lô trong sự hiểu biết về bản thân. Người Hy 
Lạp sẽ sớm thúc đây theo hướng tương tự, nhưng người Israel, hay như chúng ta sẽ sớm 
gọi họ, người Do Thái, là những người đi trước. 

Hơn nữa, không giống như người Hy Lạp, dân Israel, dưới sự soi dẫn của Isaiah, đang 
hướng tới một thuyết độc thần thuân túy. Có nhiều đoạn trong các phân trước của Kinh 
Thánh cho thây Yahweh không được coi là Đức Chúa Trời duy nhất nhưng là Đẳng 
quyên năng nhất, có thể hành động trên lãnh thổ của các vị thần khác. Tuy nhiên, trong 


Deutero-Isaiah, sự tôn tại của các vị thần khác bị phủ nhận, không chỉ trong thực tế mà 
còn trong lý thuyết tư tưởng: 


“Ta là người đầu tiên, và Ta là người cuối cùng: và bên cạnh Ta không có Thượng đề.” 
Bây giờ nó được tuyên bồ rõ ràng: Thượng để là phố quát, ở khắp mọi nơi và toàn năng. 
Đức Chúa Trời là động lực thúc đây trong suốt lịch sử. Ngài đã tạo ra vũ trụ; chỉ đạo nó; 
sẽ kết thúc nó. Israel là một phân trong kê hoạch của Ngài, và những người khác cũng 
vậy. Vì vậy, nếu người Assyria tân công, đó là họ làm theo lệnh của Ngài; và nễu người 
Babylon đưa đất nước đi Lưu Đày, đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôn giáo 
hoang dã của Moses đang bắt đầu phát triển thành một đức tin tinh vi, mà toàn thể nhân 
loại có thể tìm kiếm câu trả lời. 

Thông điệp của Isaiah đã thắm sâu vào tâm thức người dân trước khi Jerusalem thất thủ 
mà chúng ta không thê nghi ngờ. Nhưng trong những thập niên cuối cùng trước khi thảm 
họa xảy ra, giọng nói đây nội lực của ông đã được hòa vào một tác phẩm sông động 
khác, kém chất thơ hơn nhưng không kém phân thâm thía. Chúng ta biết về Jeremiah 
nhiêu hơn bất kỳ tác giả nào khác trong thời kỳ tiền Exilic (trước Lưu Đày) vì ông đã 
đọc các bài giảng và tự truyện của mình cho học trò chép tay, Baruch. Cuộc đời của ông 
đã đan xen chặt chẽ với lịch sử bi tráng của đất nước. Ông là một người Benjamin, thuộc 
một gia đình tư tế, đến từ một ngôi làng ở phía đông bắc Jerusalem. Ông bắt đầu rao 
giảng vào năm 627 TCN, theo truyền thông của Hosea và ở một mức độ nào đó của 
Isaiah. Ông thấy đất nước tội lỗi, nhanh chóng đi đến sự diệt vong: “Dân này có lòng 
phản nghịch và nỗi loạn.” Giỗng như Hosea, ông không có thời gian cho việc thành lập 
tôn giáo, dù là thây tế lễ, thầy thông giáo, hay tiên tri trong đền thờ. Ông xem cuộc cải 
cách tôn giáo lớn — ủng hộ Đên thờ, dưới thời Josiah, là một thất bại hoàn toàn, và ngay 
sau cái chết của nhà vua, vào năm 609 TCN, ông đến Đên thờ và thuyết pháp một cách 
giận dữ. Kết quả, ông suýt bị giết và bị câm đến gần khu vực Đên thờ. Chính ngôi làng 
của ông, thậm chí cả gia đình, đều quay lưng lại với ông. Jeremiah không thể hoặc sẽ 
không kết hôn. Trong sự cô lập và cô đơn của mình, ông thể hiện những dấu hiệu trong 
các tác phẩm về chứng hoang tưởng, như chúng ta thường gọi: “Ngày tôi sinh ra bị 
nguyên rủa.” Và một lần nữa: “Tại sao nỗi đau của tôi là vĩnh viễn, vết thương của tôi 
không thê chữa khỏi?” Ông cảm thấy xung quanh mình là những kẻ thù và “Tôi giỗng 
như một con cừu hoặc một con bò bị đem ra giết thịt.” Jeremiah không chỉ bị cầm rao 
giảng mà các tác phâm của ông đã bị đốt cháy. 

Điều này là dễ hiểu. Vào thời điểm “Kẻ thù đến từ phương Bắc, như ông đã nói, 
Nebuchadnezzar và quân đội của ông ta, ngày càng trở nên đáng sợ hơn, và vương quốc 
đang cô gắng tìm cách nào đó thoát khỏi thảm họa, Jeremiah dường như đang rao giảng 
chủ nghĩa phòng thủ . Ông nói chính người dân và những người cai trị là nguyên nhân 


thông qua sự gian ác của họ. Kẻ thù chỉ đơn thuần là công cụ cho cơn thịnh nộ của Đức 
Chúa Trời. Điều này có vẻ giỗng như thuyết định mệnh của người da đen: do đó có khái 
niệm về “Jeremiad°. Nhưng điều những người cùng thời với ông bỏ lỡ là phân khác của 
thông điệp từ ông, những lý do cho hy vọng. Vì Jeremiah đã nói sự hủy diệt của vương 
quốc không thể tránh khỏi. Israel vẫn là dân tộc được Đức Chúa Trời chọn. Nó có thể 
thực hiện sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao cho khi bị Lưu Đày và phân tán. 


Mỗi liên kết của Israel với Đức Chúa Trời vẫn tôn tại sau thất bại và do đó không thê 
phá hủy. Jeremiah không rao giảng về sự tuyệt vọng: trái lại, ông đang chuẩn bị cho 
đồng bào Israel của mình đôi mặt với sự tuyệt vọng và vượt qua nó. Ông đang cô gắng 
dạy họ cách trở thành người Do Thái: tạm khuất phục trước quyền lực và thích ứng với 
nó, tận dụng tốt nhất nghịch cảnh và trân trọng công lý của Đức Chúa Trời. 


Ba năm trước khi Jeremiah rao giảng trong Đền thờ của mình, để chế Assyria đột nhiên 
sụp đồ và quyên lực mới Babylon thay thế. 


Năm 605 TCN, Babylon đã giành chiến thăng trong trận chiến quyết định Karchemish, 
tiêu diệt quân đội Ai Cập, “cây sậy gãy đồ”. 

Jerusalem thất thủ vào năm 597 TCN, Biên niên sử Babylon, hiện nằm trong Bảo tàng 
Anh, ghi: Vào năm thứ bảy, vào tháng Kislev, [Nebuchudnezzar | tập hợp quân đội của 
mình, và đã hành quân đến đất Hatti, bao vây thành phố Judah, và vào ngày thứ hai của 
tháng Adar chiêm thành và bắt được vua. Nebuchudnezzar đã chỉ định ở đó một vị vua, 
phải công nạp nặng nê và gửi [họ] đến Babylon.” Điều này cho chúng ta biết ngày chính 
xác, ngày 16 tháng 3. Sách Các Vua thứ hai cho biết thêm vua của Judah, Jehoiakim, đã 
bị đưa đến Babylon cùng với “tất cả Jerusalem, tất cả hoàng tử, và tất cả những người 
dũng mãnh, mười ngàn người bị bắt, và tất cả thợ thủ công và thợ rèn”; không còn lại 
ai, ngoại trừ 'những người nghèo nhất°. Tương tự như vậy, các bình vàng trong Đền thờ 
cũng bị “cắt thành từng mảnh? và mang đi. 


Đây cũng không phải là dâu chấm hết cho nỗi buồn của Judah. Dưới thời Zedekiah, 
thông đốc Israel mà người Babylon đã bổ nhiệm, thành phố đã nồi lên, và một lần nữa 
bị bao vây. Năm 1935, nhà khảo cô học J. L. Starkey đã khai quật công thành tại Lachish 
và tìm thấy ở đó có khắc chữ ostraca ngày nay được gọi là Lachish Letters. Chúng có 
niên đại từ mùa thu năm 589 TCN, được gửi từ một tiền đồn cho một sĩ quan tham mưu 
của Lachish, và bao quát giai đoạn tự do cuỗi cùng của Jerusalem. Người ta đề cập đến 
một nhà tiên tri, có lẽ chính là Jeremiah. Một số khác nói Jerusalem, Lachish và Azekah 
là những vùng đất Israel duy nhất còn sót lại. Vào năm 587/6, các bức tường của 
Jerusalem bị phá vỡ và thành phố đầu hàng. Trong một cảnh tượng kinh hoàng, những 
đứa con của Zedekiah đã bị sát hại ngay trước mặt ông, và khi chứng kiến cảnh tượng 


này, đôi mắt ông đã mù, hình phạt tiêu chuẩn dành cho một thuộc hạ đã vi phạm lời thê 


của mình. 


v .-‹ TT”? 4v ốc. .  AÍAÍAẼÊÁA (LÔ ÔI uaaưauc "7 (CC U.ŒÔ 6l rẻga ớẻẽố (co ốỒẽố.ố6 {6c 6 ^”-‹‹:<‹<.. ˆ. .... .ẻẽẻ.ẻẻẻẺ. tt 


Người Israel bị lưu đày đến Babylon 


Đên thờ đã bị phá hủy, các bức tường bị phá hủy, những ngôi nhà lớn trong thành phố 
bị phá hủy và thị trân cô Millo, có từ trước cuộc chỉnh phục của David, sụp đô. 


Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng giữa cuộc chinh phục Judah của người 
Babylon và người Assyria ở phía bắc. Người Babylon ít tàn nhẫn hơn nhiêu. Họ không 
thuộc địa hóa. Không có bộ lạc xa lạ nào được di chuyền đến từ phía đông, đề bao phủ 
Đất Hứa bằng các đên thờ ngoại giáo. Những người nghèo, am ha-arez, không có người 
lãnh đạo nhưng họ có thể bám vào tôn giáo của mình. 


Hơn nữa, những người Benjamin đã không bị Lưu Đày, và các thành phố Gibeon, 
Mizpah và Bethel của họ vẫn được giữ nguyên. 


Có một sự phân tán dân cư lớn. Một số di cư hoặc bị Lưu Đày, nhiều người chạy trỗn 
lên phía bắc, đến Samaria, hoặc Edom và Moab. Một số đã đến Ai Cập. Trong số đó có 
chính Jeremiah. Ông đã khăng định sự kháng cự là vô ích và Nebuchudnezzar là đại diện 
của Đức Chúa Trời, được sai đến đề trừng phạt Judah vì sự gian ác của nó. 


Vì vậy, họ đã quản thúc ông. Sau khi thành phô sụp đồ, ông mong muốn được ở lại và 
chia sẻ cuộc sông với những người nghèo; nhưng một nhóm người dân đã kéo ông theo 
họ và định cư ở Ai Cập, nơi ông tiếp tục, trong tuôi già, để tổ cáo những tội lỗi đã gây 
ra sự báo thù của Đức Chúa Trời, và đặt niềm tin của mình vào “tàn dư”, một “số lượng 


nhỏ” người sẽ thây lời nói của ông được lịch sử chứng minh. Ở đó, giọng nói của ông 


dân trở nên 1m lặng — người Do Thái đâu tiên. 


DO THÁI GIÁO 


Trong số nhóm đầu tiên của giới thượng lưu bị bắt đi đày ở Babylon vào năm 597 TCN 
có một thượng tế uyên bác tên là Ezekiel. Vợ ông đã chết trong cuộc bao vây thành phố 
cuỗi cùng, ông sông và chết trong cảnh Lưu Đày, trên kênh Chebar gần Babylon. 


Ngồi trên bờ của nó, trong nỗi cay đắng và tuyệt vọng, ông đã trải nghiệm một khải 
tượng thần thánh: “Một cơn gIÓ lốc từ phía bắc bay tới, một đám mây lớn, và một ngọn 
lửa bốc lên, và ánh sáng bao quanh nó, và ở giữa có màu hỗ phách, bay ra khỏi ngọn 
lửa.” Đây là lần đầu tiên trong một chuỗi trải nghiệm thị giác mãnh liệt, duy nhất trong 
Kinh Thánh về màu sắc bạo lực và ánh sáng chói lóa mà Ezekiel đã nhìn thấy và lục lại 
vốn từ vựng của mình đề tìm các từ để mô tả: màu sắc của topaz, ngọc bích, hông ngọc, 
ánh sáng nhấp nháy và tỏa ra, nó lấp lánh và bùng cháy trong sức nóng rực lửa. Cuỗn 
sách dài của ông khó hiểu, với các trình tự như trong mơ và những hình ảnh đáng sợ, 
những lời đe dọa, lời nguyên rủa và bạo lực. Ông là một trong những nhà văn vĩ đại nhất 
trong Kinh Thánh, là một trong những tác giả nôi tiếng nhất, trong thời đại của ông và 
kế từ đó. Nhưng ông bao quanh mình những bí ấn, gần như đi ngược lại ý muốn của 
ông. 

Tuy nhiên, về bản chất, người đàn ông kỳ lạ và đây nhiệt huyết này có một thông điệp 
chắc chăn và mạnh mẽ để đưa ra: sự cứu rỗi duy nhất là sự thuần khiết tôn giáo. Về lâu 
dài, các quốc gia, để chế và ngai vàng không quan trọng. Chúng sẽ bị diệt vong bởi 
quyên năng của Đức Chúa Trời. 

Điều quan trọng là tạo vật Đức Chúa Trời đã tạo ra theo hình ảnh của Ngài: con người. 
Ezekiel mô tả cách Đức Chúa Trời đưa ông đến một thung lũng đây xương, và hỏi: “Hỡi 
Con Người, những mảnh xương này có thể sống được không?” Sau đó, trước ánh mắt 
kinh hãi của ông, những khúc xương bắt đầu kêu lục cục, rung chuyền và kết lại với 
nhau: Đức Chúa Trời đặt thêm gân, thịt, da, và cuối cùng Ngài thôi hơi vào họ, và họ 
sông, đứng trên đôi chân của mình, một đội quân vô cùng vĩ đại.” Các Kitô hữu sau đó 
đã giải thích cảnh tượng đáng sợ như một hình ảnh của sự Phục sinh, nhưng đối với 
Ezekiel và khán giả của ông, đó là dấu hiệu phục sinh của Israel, dù dân Israel gần gũi 
và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết, mỗi người nam và người nữ do Đức 
Chúa Trời tạo dựng, mỗi người chịu trách nhiệm riêng với mình, mỗi người cam kết 
tuân theo luật của Ngài suốt đời. Nếu Jeremiah là người Do Thái đầu tiên, thì chính 
Ezekiel và những khải tượng của ông đã tạo động lực cho việc hình thành Do Thái giáo. 


ẢÂÓ NIĂŠ&É( CCV XÃ (CÁ Ã //(1ÀẲẳÏfŠ*SÃ&G 1 


Sự lưu đây có nghĩa là đoạn tuyệt với quá khứ của bộ tộc. Thật vậy, mười trong SỐ các 


bộ lạc đã biến mất. Ezekiel khăng định, giỗng như Hosea, Isaiah và Jeremiah, những tai 


họa xảy đên với người Do Thái là kêt quả trực tiêp và không thê tránh khỏi của việc vi 


phạm Luật một cách tội lỗi. Nhưng trong khi các sử sách và lời tiên tri trước đó đã nói 
về cảm giác tội lỗi tập thể, và gán cho các vị vua và các nhà lãnh đạo sự gian ác đã dẫn 
đến cơn thịnh nộ của thân thánh, thì những người Do Thái bị Lưu Đày giờ đây không 
còn ai để đồ lỗi ngoài bản thân họ. Ezekiel viết, Đức Chúa Trời không còn trừng phạt 
tập thể vì tội lỗi của một nhà lãnh đạo, hay thê hệ hiện tại vì những lỗi lầm của tô tiên. 
Người Israel cỗ từng nói: “Khi tôi còn sống,” Đức Chúa Trời đã nhân mạnh như sắm, 
câu nói “Tổ phụ đã ăn nho chua và răng con cái bị sứt mẻ,” không còn đúng nữa. Nó đã 
lỗi thời, cần phải loại bỏ. Đức Chúa Trời nói với Ezekiel: “Này, mọi linh hôn đều là của 
Ta, và mỗi người phải chịu trách nhiệm riêng với Ta: Linh hồn nào phạm tội, nó sẽ chết.” 
Dĩ nhiên, ý tưởng về cá nhân luôn hiện hữu trong tôn giáo của Moses, vì nó vốn có trong 
niềm tin, mỗi người nam và người nữ được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 
Nó đã được củng cô một cách mạnh mẽ bởi những lời của Ezekiel. Với Ezeklel, điều đó 
trở thành tối quan trọng, và sau đó trách nhiệm giải trình cá nhân trở thành bản chất của 
Do Thái giáo. 

Nhiều hệ quả đến từ đây. Trong khoảng thời gian từ năm 734 đến năm 581 TCN, đã có 
sáu vụ trục xuất dân Israel riêng biệt, và nhiều hơn nữa tự nguyện chạy sang AI Cập và 
các vùng khác của Cận Đông. Kê từ thời điểm này trở đi, phần lớn người Do Thái sẽ 
luôn sống bên ngoài Đất Hứa. Do đó, phân tán, không có người lãnh đạo, không có nhà 
nước hoặc bất kỳ bộ máy hỗ trợ bình thường nào do chính phủ của họ cung cấp, người 
Do Thái buộc phải tìm các phương tiện thay thế để bảo tôn bản sắc đặc biệt của họ. Vì 
vậy, họ chuyền sang các bài viết và những ghi chép về quá khứ. Từ thời điểm này, chúng 
ta nghe nhiêu hơn về những người ghi chép. Cho đến nay, họ chỉ đơn giản là thư ký, 
giỗng như Baruch, viết ra những lời của người vĩ đại. Giờ đây, họ trở thành một giai cấp 
quan trọng, bắt đầu viết ra các truyền khâu, sao chép các cuộn giây quý giá mang về từ 
Đên thờ đồ nát, chỉnh sửa và hợp lý hóa các kho lưu trữ của người Do Thái. Trong một 
thời gian, họ thực sự quan trọng hơn các thây tế lễ, những người không còn Đên thờ. 
Cuộc Lưu Đày có lợi cho nỗ lực của người ghi chép. Người Do Thái được đối xử hợp lý 
ở Babylon. Các bảng được tìm thấy gần Công Ishtar của thành phố cô đại liệt kê khẩu 
phân cho những người bị bắt, vào thời °Yauchin, vua của vùng đất Yahud? — Jehoiakim. 


Một số người Do Thái trở thành thương gia. Những câu chuyện thành công đầu tiên của 
cộng đồng hải ngoại đã được kê lại. Sự giàu có đã tài trợ cho nỗ lực của người ghi chép, 
và công việc của họ giữ cho người Do Thái trung thành với đức tin. Nếu cá nhân có trách 
nhiệm tuân theo Luật, thì anh ta phải biết Luật là gì. Vì vậy, nó không chỉ được thiết lập 
và sao chép, mà phải được dạy. 


Do đó, trong thời kỳ Lưu Đày, những người Do Thái bình thường lần đầu tiên tự ép 
mình thực hành tôn giáo của họ một cách thường xuyên. Việc căt bao quy đầu, điều phân 


biệt họ với những người ngoại giáo xung quanh, đã được nhân mạnh một cách nghiêm 
ngặt, và hành động này đã trở thành một nghi lễ và một phân của vòng đời phụng vụ của 
người Do Thái. Khái nệm về ngày Sabath, được củng cỗ mạnh mẽ bởi những gì họ học 
được từ thiên văn học Babylon, đã trở thành tiêu điểm trong tuân lễ của người Do Thái, 
và “Shabbetai' là tên mới phố biễn nhất được phát minh trong thời kỳ Lưu Đày. Năm Do 
Thái lần đầu tiên được đánh dẫu bằng các ngày lễ thông thường: Lễ Vượt Qua kỷ niệm 
ngày thành lập nước Do Thái; Lễ Ngũ Tuân ban hành các luật lệ, đó là sự thành lập tôn 
giáo của họ; Đền Tạm, những cuộc lang thang trong sa mạc nơi mà quốc gia và tôn giáo 
được kết hợp lại với nhau; và khi ý thức về trách nhiệm cá nhân ngâm sâu vào trái tim, 
người Do Thái bắt đầu ăn mừng Năm Mới đề tưởng nhớ sự sáng tạo, và Ngày Lễ Chuộc 
Tội, dự đoán trước sự phản xét. Một lần nữa, khoa học Babylon và các kỹ năng lịch sử 
đã giúp khôi phục và thê chế hóa khuôn khổ tôn giáo hàng năm này. Ở thời Lưu Đày, 
các quy tắc của đức tin bắt đầu có vẻ quan trọng: các quy tắc về sự trong sạch, sạch sẽ, 
chế độ ăn uống. 


Các luật bầy giờ đã được học, đọc to, ghi nhớ. Có thể kề từ lúc này, chúng ta nhận được 
lệnh truyền của sách Đệ Nhị Luật: “Những điều răn mà Ta ban cho các ngươi ngày nay 
phải được giữ trong lòng: ngươi sẽ lặp lại những điều đó cho các con trai của mình, và 
nói về chúng trong nhà và ngoài cửa, khi nằm xuống và khi đứng dậy. Trói chúng như 
một dấu hiệu trên bàn tay và đeo chúng như một hộp đựng kinh nhỏ trên trán; viết chúng 
lên cửa nhà và công.” Trong cuộc sông lưu vong, người Do Thái bị tước đoạt nhà nước, 
tự nguyện tuân theo một Luật, chỉ có thê được thực thi khi có sự đồng thuận. Trước đây 
trong lịch sử chưa từng xảy ra chuyện này. 


Cuộc Lưu Đày chỉ kéo dài nửa thể kỷ sau Sự sụp đồ của Judah. Tuy nhiên, nó đã tạo ra 
thay đổi lớn. Đây là một điểm quan trọng về lịch sử Do Thái. Như chúng ta đã biết, có 
một xung đột cô hữu giữa tôn giáo và nhà nước Israel. Về mặt tôn giáo, đã có bốn thời 
kỳ hình thành vĩ đại trong lịch sử Do Thái: dưới thời Abraham, Moses, trong và ngay 
sau cuộc Lưu Đày, và sau khi Đền thờ thứ hai bị phá hủy. Hai phân đầu sản sinh ra tôn 
giáo của Yahweh, hai phần tiếp theo đã phát triển và hoàn thiện thành Do Thái giáo. 
Nhưng trong những thời kỳ này, người Do Thái không có một nhà nước độc lập nào, dù 
trong thời kỳ Moses, họ không thực sự bị cai trị bởi bất kỳ a1. 

Ngược lại, cũng cần lưu ý khi dân Israel, và sau này là người Do Thái, đã đạt được chế 
độ tự trị ôn định và thịnh vượng, họ cảm thây cực kỳ khó khăn đề giữ tôn giáo của mình 
trong sáng và liêm khiết. Sự suy tàn bắt đầu nhanh chóng sau cuộc chinh phục của 
Joshua; nó lại xuất hiện dưới thời Solomon, và được lặp lại ở cả hai vương quốc phía 
bắc và phía nam, đặc biệt là dưới các vị vua giàu có và quyên lực và khi thời thê thuận 
lợi; chính xác thì mô hình tương tự sẽ trở lại dưới thời Hasmonean và dưới quyên lực 


của Herod Đại đế. Trong thời kỳ tự trị và thịnh vượng, người Do Thái dường như luôn 
bị thu hút bởi các tôn giáo lân cận, dù là người Canaan, người Phi]isttne—Phoenicia hay 
người Hy Lạp. Chỉ trong nghịch cảnh, họ mới kiên quyết bám lây các nguyên tắc của 
mình và phát triên sức mạnh phi thường của trí tưởng tượng tôn giáo, tính độc đáo, sự 
trong sáng và lòng nhiệt thành. Có lẽ, khi đó, họ tốt hơn là không có nhà nước riêng, có 
nhiều khả năng tuân theo luật và kính sợ Đức Chúa Trời. Jeremiah là người đầu tiên 
nhận thây khả năng sự bất lực và lòng tốt có liên kết bằng cách nào đó, và quy tắc của 
người ngoài có thể thích hợp hơn là tự cai trị. Ông tiễn gần đến khái niệm bản thân nhà 
nước vốn dĩ đã xấu xa. 


Những ý tưởng này có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử người Israel, từ thời Nazarit và 
Rechab. Chúng vốn có trong đạo của Đức Yahwch, vì Đức Chúa Trời, chứ không phải 
con người, là Đng cai trị. Đôi khi, Kinh Thánh dường như gợi ý toàn bộ mục đích của 
sự công bình là lật ngược trật tự hiện có, do con người tạo ra: “Mọi thung lũng sẽ được 
đôn cao, núi đôi bị hạ thập.” Trong chương 2, Sách Samuel thứ nhất, mẹ ông là Hannah, 
hát một bài thánh ca chiến thăng: “Ngài nâng người nghèo lên khỏi bụi đất, và cứu sống 
người ăn mày khỏi ngục, để đặt họ giữa các hoàng tử”; và Đức Trinh Nữ Maria sau đó 
cũng lặp lại chủ đề tương tự trong Magnificat. Người Do Thái là thứ men, tiêu diệt trật 
tự hiện có, tác nhần hóa học của sự thay đôi xã hội — vậy làm sao họ có thể có trật tự và 
chính xã hội? 

Do đó, từ thời điểm này trở đi, chúng ta ghi nhận sự tôn tại của cuộc Lưu Đày và tâm lý 
tha hương trong cộng đồng người Do Thái. Đề chế Babylon nhanh chóng bị thay thế bởi 
liên minh Ba Tư và Medes do Cyrus Đại Đề tạo ra, họ không muốn giữ người Do Thái. 
Nhưng nhiều người Do Thái, có lẽ là đa số, thích ở lại Babylon, nơi đã trở thành trung 
tâm lớn của văn hóa Do Thái trong 1.500 năm. Các cộng đồng Do Thái khác định cư ở 
Ai Cập, không chỉ ở bên kia biên giới, mà còn ở tận sông Nile như đảo Elephantine, gần 
Thác Lớn thứ nhất: ở đó, trong số các tài liệu khác, một bức thư băng giấy cói đã tôn tại 
trong cộng đồng Do Thái. Yêu cầu sự cho phép đề xây dựng lại Đền thờ. Ngay cả trong 
số những người đã trở lại Judah, những người đã theo quan điểm của Jeremiah rằng có 
một đức tính tích cực trong Cuộc Lưu Đày cho đến ngày sự trong sạch hoàn toàn ló 
dạng. Họ sống ở rìa sa mạc và coi mình như những kẻ Lưu Đày, trong cái họ gọi là 
“Vùng đất Damascus°, một biểu tượng của sự trục xuất, nơi Đức Yahweh có thánh địa 
của Ngài; họ chờ đợi thời điểm thuận lợi từ Đức Chúa Trời, khi một ngôi sao và một vị 
lãnh đạo thánh thiện sẽ đưa họ trở lại Jerusalem. Những kẻ ngoại đạo này là hậu duệ của 
người Rechab và tiền thân của giáo phái Qumran. 


Thật vậy, có thê chính vua Ba Tư, Cyrus Đại Đề, chính là người chủ mưu cho Sự Trở 
Lại. Đức tin của giai cấp thống trị Ba Tư là đạo đức và phố quát, không giỗng như chủ 


nghĩa dân tộc hẹp hòi và cô chấp của các thế lực để quốc trước đó. Bản thân Cyrus là 
một Zoroastrian (tín đồ Hỏa giáo), tin vào một đẳng nhân từ vĩnh cửu, “Đẳng tạo ra vạn 
vật thông qua thánh linh°. Dưới thời Cyrus, người Ba Tư đã phát triển một chính sách 
tôn giáo của đề quốc hoàn toàn khác với người Assyria và Babylon. Họ vui vẻ tôn trọng 
tín ngưỡng tôn giáo của các dân tộc chủ thể, miễn là những tín ngưỡng này phù hợp với 
việc chấp nhận thâm quyên của chính họ. Thật vậy, Cyrus dường như coi đó là một nghĩa 
vụ tôn giáo đề đảo ngược việc trục xuất độc ác và phá hủy Đền thờ của những người tiền 
nhiệm của mình. Trong hình trụ Cyrus, được phát hiện trong tàn tích cung điện của 
Babylon vào thê kỷ XIX và hiện nay ở Bảo tàng Anh, ông đã nêu chủ trương của mình: 
“Ta là Cyrus, vua của thế giới... Marduk, vị thần vĩ đại, hãy vui mừng trước những hành 
động ngoan đạo của ta... Ta đã tập hợp tất cả người dân của họ và dẫn họ trở lại nơi ở 
của họ... và các vị thần... theo lệnh của Marduk, chúa tế vĩ đại, ta đã cho họ được vui 
mừng trong thánh địa của họ... ” 


Theo Deutero-lIsaiah, được biên tập vào thời gian này, chính Đức Chúa Trời đã chỉ huy 
việc khôi phục từ Cyrus. Trong Sách Ezra the Scribe (Thư Lại), kê về sự trở lại, Cyrus 
nói với những người Do Thái ở Babylon: “Đức Chúa Trời đã ban cho ta tất cả các vương 
quốc trên trái đất, và Ngài đã buộc ta phải xây một ngôi nhà tại Jerusalem, thuộc xứ 
Judah cho Ngài.” Bất chấp sự hỗ trợ và chỉ huy của Cyrus, cuộc trở lại đầu tiên vào năm 
538, dưới thời Shenazar, con trai của cựu Vua Jehoiakim, là một thất bại, vì những người 
Do Thái nghèo bị bỏ lại phía sau, am ha-arez, đã chông lại nó, và kết hợp với Người 


Samaritan, Edom và Ả Rập, đã ngăn cản những người định cư. Nỗ lực thứ hai, với sự 
hậu thuẫn hoàn toàn của Darius, con trai của Cyrus, được thực hiện vào năm 520 TCN, 
dưới sự lãnh đạo chính thức của Zeurubbabel, người có quyền lực như một hậu duệ của 
David đã được củng cô bằng việc ông được bố nhiệm làm Thống đốc Ba Tư của Judah. 
Kinh Thánh ghi lại 42.360 người Lưu Đày đã trở về, trong đó có một số lượng lớn các 
thây tế lễ và kinh sư. Đây là phần mở đầu cho khung cảnh Jerusalem của nên chính thông 
Do Thái mới, xoay quanh một ngôi đền duy nhất, tập trung vào sự thờ phượng hợp pháp 
của nó. Công việc xây dựng Đèn thờ bắt đầu ngay lập tức. Nó được xây dựng theo phong 
cách khiêm tỗn hơn của Solomon, dù gỗ tuyết tùng từ Lebanon một lần nữa được sử 
dụng. Người Samaritan và những người Do Thái khác bị coI là dị giáo không được phép 
tham gia vào công việc: “Các người không liên quan gì đến chúng tôi,” họ được cho 
biết. Có lẽ, vì sự độc quyên của những người lưu vong trở về, nên khu vực của họ không 
phát triên. Vào năm 458 TCN, nó đã được củng cô bởi một làn sóng thứ ba, dẫn đầu bởi 
Ezra, một linh mục và người ghi chép, người đã cô găng nhưng không giải quyết được 
các vân đề pháp lý gây ra bởi chủ nghĩa dị đoan, hôn nhân và tranh chấp quyền sở hữu 
đất đai. Cuối cùng, vào năm 445 TCN, Ezra gia nhập một đội ngũ hùng mạnh đứng đầu 
bởi một người Do Thái hàng đầu và quan chức Ba Tư nỗi tiếng gọi là Nehemiah, người 
được trao quyên thông đốc của Judah và quyền xây dựng thành một đơn vị chính trị độc 
lập trong đề chê. 


Làn sóng thứ tư cuối cùng đã thành công trong việc ôn định khu định cư, chủ yêu là nhờ 
Nehemiah, một người hành động, đồng thời là một nhà ngoại giao và chính khách, đã 
xây lại với tốc độ đáng khen ngợi các bức tường của Jerusalem và tạo ra một khu vực an 
toàn đề từ đó có thê chỉ đạo công việc tái định cư. Ông đã mô tả điều đó trong ký ức của 
mình, một ví dụ sáng giá về cách viết lịch sử của người Do Thái. Chúng ta được biết về 
cuộc khảo sát những bức tường đồ nát vào ban đêm; danh sách những người đã tham gia 
và những øì họ đã xây dựng: những nỗ lực tuyệt vọng của người Ả Rập, Ammon và 
những người khác đề ngăn cản công việc; việc tiếp tục dưới sự bảo vệ có vũ trang — 
“Những người xây dựng, đều có gươm đeo bên mình, và cứ thế làm” và kết thúc thắng 
lợi. Nehemiah nói công việc đã hoàn thành trong năm mươi hai ngày. Thành phố được 
xây dựng lại nhỏ hơn của Solomon, nghèo nàn và bắt đầu với dân cư thưa thớt. Nehemiah 
viết: '“Thành rộng và lớn nhưng dân rất ít.” Nhưng các gia đình, được chọn theo từng lô, 
đã được đưa đến từ khắp xứ Judah. Năng lượng và sự tháo vát của Nehemiah đã trở 
thành nguôn cảm hứng khi Palestine được các nhà hoạt động Do Thái tái định cư một 
lần nữa trong thê kỷ 20. 


` Ñ 


B\Bin. 


vờ 


Kc 
r` 
` 


Những năm 400-200 TCN là những thế kỷ đã mất của lịch sử Do Thái. Không có sự 
kiện hay tai họa lớn nào mà họ chọn đề chi lại. Có lẽ, họ đã hạnh phúc. Người Do Thái 
chắc chắn thích người Ba Tư nhất trong những người cai trị. Họ không bao giờ nỗi dậy; 
ngược lại, những người lính đánh thuê Do Thái đã giúp quân Ba Tư dẹp loạn AI Cập. 
Người Do Thái được tự do thực hành tôn giáo tại nhà ở Judah, hoặc bất kỳ nơi nào khác 
trong đề chế Ba Tư, và các khu định cư của người Do Thái đã sớm được tìm thây trên 
một khu vực rộng lớn: một tiếng vang của cộng đồng là Book of Tobit, lây bỗi cảnh 
Media trong khoảng thê kỷ thứ năm TCN. Một ví dụ khác là bộ sưu tập 650 tài liệu bằng 
chữ hình nêm, được viết từ năm 455 đến 403 TCN tại thành phố Nippur, gần nơi Ezekiel 
sinh sống: 8% tên trong các văn bản là của người Do Thái. Hai tài liệu lưu trữ của gia 
đình Do Thái đã tôn tại từ thuộc địa Elephantine, và làm sáng tỏ cuộc sông và tôn giáo 
ở đó. Hầu hết những người Do Thái ở hải ngoại mà chúng ta nghe nói đến dường như 
đã làm tốt và trung thành thực hành tôn giáo của họ. Hơn nữa, đó là tôn giáo mới: Do 
Thái giáo. 

Trong 200 năm đó, họ đã ít nhiều nhìn thây sự xuất hiện của Cựu ước như chúng ta biết. 
Điều này được thực hiện bởi phiên bản Do Thái mới về đức tin của người Israel mà 
Nehemiah và Ezra đã thiết lập khi xây dựng lại Jerusalem. Chương § của sách Nehemiah 
mồ tả cách các công dân tụ họp gần Cửa Nước đề nghe một loạt các bài đọc từ “sách luật 
Moses'. Chúng được tiên hành bởi Ezra the Scribe, đứng trên một bục giảng băng øõ. 
Dưới ánh sáng của các bài đọc, gầy xúc động mạnh, một Giao ước mới và trang trọng 
đã được lập, ký và cam kết bởi tất cả mọi người, đàn ông và phụ nữ, con trai và con gái 
của họ, những người tự coi mình là chính thông, “mọi người đều có kiến thức và mọi 
người đều có hiểu biết”. 


đp ` 980. Pensacola'Chris Gblleqe + Not to be 


Ezra the Scribe 


Nói tóm lại, Giao ước mới, có thê được cho là đã chính thức khai sinh Do Thái giáo, 
không dựa trên sự mặc khải hay lời rao giảng mà dựa trên một văn bản. 


Điều đó có nghĩa là một phiên bản chính thức, được ủy quyên, và đã được xác minh. Và 
điều đó, có nghĩa là phải phân loại, chọn lọc và biên tập kho tài liệu lịch sử, chính trị và 
tôn giáo không lỗ mà người Do Thái đã tích lũy được. Họ đã biết chữ ở giai đoạn rất 
sớm trong lịch sử. Sách Các Thủ Lĩnh cho chúng ta biết khi Gideon ở Succoth, anh đã 
hỏi một chàng trai trẻ và anh đã viết tên của tất cả các chủ đất và trưởng lão địa phương. 
Có vẻ như hầu hết nông dân chỉ biết đọc một chút. Ở các thị trần, trình độ dân trí cao và 
một số lượng lớn người dân là tác giả của một loại hình nào đó, kế lại những câu chuyện 
họ đã nghe hoặc những cuộc phiêu lưu và trải nghiệm của riêng họ. Hàng trăm nhà tiên 
tri đã ghi lại những bài phát biểu của họ. Số lượng biên niên sử rất lớn. Người dân Israel 
không phải là những thợ thủ công, họa sĩ hay kiến trúc sư vĩ đại. Nhưng viết lách đã là 
thói quen dân tộc, gần như là nỗi ám ảnh. 


Họ có lẽ đã tạo ra nền văn học lớn nhất thời cô đại, trong đó Cựu ước chỉ là một mảnh 
vụn nhỏ. Người Do Thái xem văn học là một hoạt động giáo huấn, với mục đích tập hợp. 


Cốt lõi nền văn học của họ luôn là công khai, chịu sự kiểm soát của xã hội. J osephus, 
trong tác phẩm “Chống lại Apionemˆ mô tả cách tiếp cận này: '“*Với chúng tôi, mọi người 
không được phép viết các ghi chép... Chỉ các nhà tiên tri có đặc ân, có được kiến thức 
về lịch sử xa xôi và cô xưa nhất — thông qua nguồn cảm hứng mà họ có được đối với 
Đức Chúa Trời, và cam kết viết một tường thuật rõ ràng về các sự kiện trong thời đại 
của chính họ ngay khi chúng xảy ra... Chúng tôi không sở hữu những cuốn sách không 
nhất quán, mâu thuẫn với nhau. Những cuốn sách của chúng tôi được công nhận, có 22 
cuôn và chứa đựng nhiều ghi chép của mọi thời đại.” 


Bởi được công nhận, Josephus có nghĩa là 'kinh điền”. Từ canaan rất cổ, tiếng Sumer có 
nghĩa là “cây sậy”, từ đó nó có nghĩa là thắng hoặc thăng đứng: đối với người Hy Lạp, 
nó có nghĩa là một quy tắc, ranh giới hoặc tiêu chuẩn. Người Do Thái là những người 
đầu tiên áp dụng nó vào các văn bản tôn giáo. Đối với họ, điều đó có nghĩa là những lời 
tuyên bố thân thánh về uy quyên không thê nghi ngờ hoặc những bài viết tiên tri được 
thân linh soi dẫn. Do đó, mỗi cuỗn sách, đề được chấp nhận trong quy điển, phải có một 
nhà tiên tri chân chính công nhận nó. Quy luật bắt đầu xuất hiện với năm cuốn sách đầu 
tiên, Ngũ Kinh, mà sau này được người Do Thái gọi là Torah. Trong phiên bản nguyên 
thủy nhất, Ngũ Kinh có lẽ có từ thời Samuel, nhưng dưới hình thức bản văn (bản ngày 
nay) là sự tổng hợp của năm yếu tô và có thể nhiều hơn: một nguồn phía nam, đề cập 
đến Đức Chúa Trời là Yahweh, và quay trở lại các tác phẩm Mosaic nguyên bản; một 
nguôn phía bắc, gọi Đức Chúa Trời là Elohim, cũng rất cô xưa; sách Đệ Nhị Luật, hoặc 
các phân “thất lạc? của sách được tìm thây trong Đền thờ vào thời Joshua cải cách; và 
hai bộ luật riêng biệt, được các học giả gọi là Bộ Luật Tư Tế và Bộ Luật Thánh Thiện 
và cả hai đều có từ thời khi việc thờ cúng tôn giáo trở nên chính thức hơn và đăng cấp 
linh mục được kiểm soát nghiêm ngặt. 

Do đó, Ngũ Kinh không phải là một tác phẩm thuần nhất. Một số học giả trong truyền 
thống phê bình của Đức đã lập luận, đó là sự ngụy tạo có chủ ý của các linh mục thời 
hậu Lưu Đày, tìm cách củng cô niềm tin tôn giáo có lợi cho họ bằng cách gán họ với 
Moses. Chúng ta không được đề những định kiến học thuật được nuôi dưỡng bởi hệ tư 
tưởng Hegel, chủ nghĩa chống giáo sĩ, chủ nghĩa bài Do Thái và xu hướng trí thức thê 
kỷ 19 làm sai lệch quan điểm của chúng ta về những văn bản này. Tất cả các bằng chứng 
bên trong cho thây những người đặt ra và lưu giữ những văn bản này, và những người 
chép lại chúng khi giáo luật được tập hợp sau khi trở về từ Lưu Đày, tin tưởng tuyệt đối 
vào sự linh ứng thiêng liêng của các văn bản cô và đã chép lại chúng với sự tôn kính các 
tiêu chuẩn về độ chính xác, bao gồm nhiều đoạn văn mà họ rõ ràng là không hiểu. Thật 
vậy, bản văn Ngũ Kinh hai lần đưa ra những lời khuyên trang trọng, từ chính Đức Chúa 


Trời, chống lại sự giả mạo: “Các ngươi đừng thêm vào lời Ta truyền cho các ngươi, các 
ngươi cũng đừng bớt đi lời ấy.” 

Tất cả các băng chứng cho thây những người sao chép, hoặc người ghi chép — nghĩa 
trong tiếng Do Thái là chuyên nghiệp và thực hiện nhiệm vụ hết sức nghiêm túc. Từ này 
lần đầu tiên được sử dụng trong Bài ca cô đại của Deborah, và chúng ta sớm nghe nói 
đến các tập đoàn kinh sư cha truyền con nối, thứ mà Sách Biên Niên Sử đầu tiên gọi là 
“ø1a đình những người ghi chép”. 

Nhiệm vụ vinh dự nhất của họ là giữ gìn giáo luật với tất cả tính toàn vẹn thánh thiện 
của nó. Phần đầu bao gôm các tác phẩm lịch sử và tường thuật chủ yêu về Joshua, Các 
Thủ Lĩnh, Samuel và các Vua, và phân sau là tác phẩm của các nhà tiên tri, bản thân 
chúng được chia thành hai phân, ba nhà tiên tri chính là EliJah, Jeremiah và Ezekiel và 
mười hai người khác: Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, 
Zephaniah, Haggai, Zechariah và Malachi. Sau đó là các tác phẩm của bộ phận thứ ba, 
Ketuvim — “các tác phẩm”, thường được gọi là Hagiosrapha. Bao gồm Thi Thiên, Châm 
Ngôn, sách Job, sách Diễm Ca, sách Ruth, sách Ca Thương, Truyền Đạo, sách Esther, 
Daniel, Ezra, Nehemiah và hai sách Sử ký. 


Khi các bài đọc trước công chúng trở thành một phần không thê thiếu trong các buôi lễ 
của người Do Thái, nhiều bản văn đã được thêm vào, và các thầy thông giáo đã sao chép 
chúng một cách hợp lệ. Ngũ Kinh hay Torah được phong thánh sớm nhất là vào năm 
622 TCN. Những cuỗn sách khác được bồ sung dân dân, quá trình hoàn thiện vào khoảng 
năm 300 TCN. Ngoài Torah, chúng ta không biết các tiêu chí mà kinh điển được biên 
soạn. Nhưng thị hiểu bình dân, cũng như sự phán xét của các thây tu và học giả, dường 
như đã đóng một vai trò nào đó. Năm cuộn sách được gọi là Megillot, hoặc Canticles, 
đã được đọc trước công chúng trong các bữa tiệc lớn, Bài ca của Solomon trong Lễ Vượt 
Qua, Ruth trong Lễ Ngũ Tuân, Truyền Đạo tại Lễ Nhà Tạm, Esther tại Lễ Thanh Tịnh 
và Ca Thương trong Lễ Hủy Diệt Jerusalem. Do đó, chúng trở nên phố biến, và đó là lý 
do tại sao chúng được đưa vào kinh điền. 

Ngoài mối liên hệ với một vị vua vĩ đại, Bài ca của Salomon rõ ràng là một tuyển tập 
thơ tình, và không có lý do thực chất nào để đưa nó vào. Truyền thông giáo sĩ nói rằng 
tại Công đồng Jamnia hay Jabneh, vào thời kỳ đầu của Cơ Đốc giáo, khi giáo luật cuối 
cùng đã được xác định, giáo sĩ Akiva đã nói: “Vì trên khắp thê giới, không có gì bằng 
ngày mà Bài ca ra đời - ban cho Israel, vì mọi tác phẩm đều là thánh, nhưng Bài ca là 
Thánh của những điêu thánh khiết.” 

Nhưng sau đó ông ấy nói thêm, như một lời cảnh báo: “Ai, vì mục đích giải trí, hát nó 
như thê đó là một bài hát tục tĩu, sẽ không có chỗ đứng trong thế giới tiếp theo.” 


á ii 


1L e1 
vội -\ý 


mẽ. 


Ngũ Kinh hay Torah 


Đưa vào quy chuẩn là cách chắc chăn duy nhất để đảm bảo một tác phẩm văn học tôn 
tại, vì trong thời cô đại, trừ khi một bản thảo liên tục được tái bản, nó có xu hướng biến 
mất không dấu vết trong vòng một thế hệ. Do đó, gia đình của các thầy thông giáo đã 
đảm bảo sự tôn tại của các bản văn Kinh Thánh trong một nghìn năm hoặc hơn, và theo 
lẽ thường, họ đã được kế tục bởi các gia đình của những người Masoretes hoặc các học 
giả tốc ký. Chính họ đã tạo ra phiên bản kinh điển chính thức của người Do Thái, được 
gọi là văn bản Masoretic. 

Masoretes là những nhóm học giả người Do Thái làm việc từ khoảng cuối thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 10, 
có trụ sở chủ yêu ở Palestine đâu thời trung cô ở các thành phô Tiberias và Jerusalem cũng như ở lradq. 
Tuy nhiên, có nhiều bộ kinh điển, và do đó có nhiều hơn một văn bản cô. Người 
Samaritan, đã bị chia cắt khỏi Judah vào giữa thiên niên kỷ thứ nhất TCN, chỉ còn lưu 
giữ năm cuôn sách Mosaic, vì họ không được phép tham gia vào việc phong thánh cho 
các tác phẩm sau này, và do đó không công nhận chúng. 


Sau đó là bản Septuagint, bản tiêng Hy Lạp của Cựu ước, được biên soạn bởi các thành 
viên của cộng đồng Do Thái tại Alexandria trong thời kỳ Hy Lạp hóa. Điều này bao gồm 
tất cả các sách của Kinh Thánh tiếng Do Thái, nhưng được nhóm lại theo cách khác 
nhau, và nó cũng bao gôm các sách và , chăng hạn như I 
Esdras, cũng gọi là Sự khôn ngoan của Solomon, Sự khôn ngoan của Ben Sira hoặc 
Ecclesiasticus, Judith, Tobit , Baruch và các sách của Maccabees, tất cả đều bị người Do 


Thái ở Jerusalem từ chối là không thuân khiết hoặc nguy hiểm. Ngoài ra, chúng ta hiện 
có các cuộn giây được bảo quản và sao chép bởi giáo phái Qumran và được tìm thấy 
trong các hang động gần Biên Chết. 


Apocrypha là những sách Kinh Thánh được Giáo Hội sơ khai tiếp nhận như một phần của bản Cựu uớc 
băng tiếng Hy Lạp, nhưng không được đưa vào Kinh Thánh tiếng Do Thái, bị những người Do Thái không 
bị Hy Lạp hóa loại trừ khỏi giáo luật của họ. Vị trí của chúng trong cách sử dụng của Cơ Đốc giáo là không 
rõ ràng. 

Pseudepigraph là những tác phẩm bị gán ghép sai, những văn bản mà tác giả được tuyên bố không phải là 
tác giả thực sự hoặc một tác phẩm mà tác giả thực của nó đã gán cho nó là một nhân vật trong quá khứ. 


kik‡sk 


Cựu ước là phần đầu của toàn bộ Kinh Thánh Cơ Đốc giáo được tuyến chọn từ phần lớn kinh Tanakh của 
Do Thái giáo. Cựu ước được sắp xếp thành các phân khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách 
về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đêu được viết trước thời điểm ra đời của Chúa Jesus, 
người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của Tân ước. 


Cần lưu ý Do Thái giáo dùng từ Tanakh như là một thay thế cho thuật ngữ Cựu ước, vì họ không chấp nhận 
Tân ước là một phần của Kinh Thánh. 


Kinh Thánh Cựu ước được tín đồ Cơ Đốc giáo coi là lời dạy của Chúa. Tuy nhiên, các học giả hiện nay 
thông nhất Kinh Thánh là sản phẩm do con người viết ra, và nó đã được “cải tiễn" trải qua nhiều thế kỷ sửa 
đối. Được viết nên bởi 40 tác giả trong khoảng thời gian gần 1.500 năm (từ thế kỷ XII TCN cho tới thế kỷ 
II SCN), Kinh Thánh hiện nay bao gồm 66 sách - 39 trong Cựu ước và 27 trong Tân ước. 


Cựu ước của cộng đồng Kháng Cách (Protestantism) bao gồm toàn bộ các sách của kinh Tanakh, chỉ có 
thay đối về thứ tự và số lượng các sách này. Cựu ước Kháng Cách có 39 sách trong khi số lượng các sách 
trong kinh Tanakh của Do Thái giáo là 24. Có sự khác biệt này là vì theo sự sắp xếp trong kinh Tanakh, các 
sách Samuel, Các Vua và Sử ký được gộp thành một sách, điều tương tự cũng xảy ra cho các sách Ezra và 
Nehemiah, và 12 sách tiêu tiên tri cũng được tính chung thành một sách. 


Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông Phương thêm vào Cựu ước một số sách, được gọi là thứ kinh 
(deuterocanonical), các sách này không được công nhận bởi cộng đồng Kháng cách. Nên tảng của thứ kinh 
được tìm thấy trong Bản Bảy Mươi được viết bằng tiếng Hy Lạp cô, dịch từ Kinh Thánh Do Thái. Đây là 
bản dịch được sử dụng rộng rãi bởi các tín hữu thời kỳ tiên khởi cũng như được trích dẫn bởi Tân ước. 


Truyền thuyết cho rằng Thánh Moses là người viết năm cuốn kinh chính, gồm các cuốn Sáng Thế, Xuất 
Hành, Levi, Dân Số, và Đệ Nhị Luật. Đến thế kỷ XVII, nhà triết học Brauch SpInoza sau khi đọc các cuỗn 
kinh, với tỉnh thần duy lý, ông đã chỉ ra sự nhằm lẫn trong truyền thuyết: Thánh Moses không phải người 
sáng tác Ngũ Kinh bởi bản này kết thúc sau cái chết của chính ông, tức là nó phải được người khác viết lại. 
Spinoza sau đó đã phát động phong trào đọc và phê bình Kinh Thánh, góp phần làm thay đổi nhiều vấn để 
về Cựu uớc trước đó. 


Một vài giáo sư khảo cô học cho rằng nhiều câu chuyện chép trong Cựu ước, bao gồm những ký thuật về 
Abraham, Moses, Solomon, và một số nhân vật khác, thật ra chỉ được trước tác bởi các biện ký (scrIbe) của 
vua Josiah (thế kỷ thứ 7 TCN) nhằm hệ thống hóa niềm tin vào Yaweh. Theo lập luận của các nhà khảo cố 
này, đến nay vẫn không tìm thấy nhiều ký thuật được lưu giữ tại các quốc gia kế cận như Ai Cập và Assyria, 
cũng không có văn bản nào về các câu chuyện của Kinh Thánh hay về các nhân vật ây trước năm 650 TCN. 


Ngược lại, các nhà khảo cô khác lại tìm thấy trong cùng những ký thuật ấy những chứng cớ hỗ trợ cho các 
câu chuyện trong Kinh Thánh, dù chúng không trực tiếp thuật lại các câu chuyện này. 

Thuật ngữ Cựu ước dịch từ tiếng Latin Vetus Testamentum, nghĩa là Giao ước (hoặc lời chứng) cũ. Kito 
hữu gọi là Cựu ước vì họ tin nay đã có một Giao ước mới được thiết lập giữa Thiên Chúa và loài người, sau 
khi Chúa Jesus người Nazareth đến thế gian. 

Do Thái giáo không công nhận Tân ước, cũng không chấp nhận Cựu ước như là tên gọi thay thế cho Tanakh 
(tuy nhiều người Do Thái chấp nhận Chúa Jesus là một nhân vật lịch sử hoặc là môn đệ của một giáo sư 
kinh luật truyền khẩu Do Thái giáo). 

Thánh Kinh Cựu ước nhân mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Đức Chúa Trời và dân Israel. Mối quan hệ này 
được thê hiện qua Giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân tộc Israel đã được giao cho Moses. 

Nhìn chung, cuộn giây Biên Chêt chứng thực về độ chính xác mà Kinh Thánh đã được 
sao chép qua các thời đại, dù có nhiêu sai sót và biên thê xảy ra. Người Samaritan cho 
văn bản của họ có nguôn gôc từ Abishua, chặt của Aaron, và rõ ràng là rât cô xưa, mặc 
dù nó phản ánh truyên thông của người Samarttan, trái ngược với truyên thông của người 
Do Thái. Nó khác với văn bản Masoretic của Ngũ Kinh trong khoảng 6.000 trường hợp, 
và vê những trường hợp này, nó giông với phiên bản Septuagint vào khoảng 1.900 
trường hợp. Cũng có những biên thê trong các văn bản Masoretic. 


Trong số những văn bản còn sót lại sớm nhất, Giáo đường Do Thái Karaite ở Cairo có 
một bản mã, một cuốn sách đóng bìa, về các nhà tiên tri, được sao chép vào năm 895 
SCN bởi Ben Asher, người đứng đầu một trong những gia đình Masoretic nôi tiếng nhất. 
Văn bản hoàn chỉnh của Asher, về gia đình làm việc trong năm thế hệ, đã được sao chép 
vào khoảng năm 1010 bởi một người Masorete tên là Samuel ben Jacob, và hiện nay ở 
Leningrad (Nga). Một văn bản Masoretic nỗi tiếng khác, của gia đình Ben Naphtali, còn 
tồn tại trong một bản sao năm l1 105, được gọi là Reuchlin Codex, và hiện ở Karlsruhe 
(Đức). Phiên bản Cơ Đốc giáo sớm nhất còn sót lại là Codex Vaticanus thế kỷ thứ tư ở 
Vatican, Codex Sinaiticus thế kỷ thứ tư chưa hoàn chỉnh và Codex Alexandrinus thế kỷ 
thứ năm, hai bản cuối cùng đêu ở Bảo tàng Anh. 


Ngoài ra còn có một phiên bản Svrlac trong một bản thảo có niên đại năm 464 SCN. 
Tuy nhiên, những bản viết tay Kinh Thánh lâu đời nhất là những bản thảo được tìm thấy 
trong các cuộn giấy Biên Chết vào năm 1947-8, bao gồm các đoạn tiếng Do Thái của tất 
cả 24 cuốn sách thuộc bộ kinh điền, ngoại trừ Esther và toàn bộ văn bản của Isaiah, cùng 
với một số đoạn của bản Septuagrnt. Rất có thể sẽ có thêm nhiều văn bản ban đầu được 
phát hiện, cả ở sa mạc Judaean và AI Cập, và rõ ràng việc tìm kiếm các văn bản hoàn 
hảo sẽ tiếp tục. 


Sự chú ý mà Kinh Thánh đã nhận được, trong việc tìm kiếm văn bản đích thực, trong 
kinh điển, thông diễn và chú giải, vượt xa mọi tác phẩm văn học khác. Mỗi quan tâm 


này cũng không phải là không cân xứng, bởi vì nó có ảnh hưởng nhât trong tât cả các 
cuôn sách. Người Do Thái có hai đặc điêm độc đáo của các nhà văn cô đại. 

Họ là những người đâu tiên tạo ra tính liên tục, kê thừa và diễn giải lịch sử. 

Có ý kiên cho răng họ đã học nghệ thuật lịch sử từ người Hitti, một dân tộc có đâu óc 
lịch sử khác, nhưng rõ ràng là họ đã bị cuôn hút bởi quá khứ của chính mình từ rât sớm. 
Chưa từng có dân tộc nào khác, đặc biệt là vào thời điêm xa xôi đó, có một động lực 
mạnh mẽ đê khám phá nguôn gôc của mình. 


Kinh Thánh đưa ra những ví dụ liên tục về tỉnh thần khám phá lịch sử: chắng hạn, tại 
sao lại có một đồng đá trước công thành ở Ai? Ý nghĩa của mười hai viên đá ở Gilgal? 
Niễm đam mê nghiên cứu, tìm kiếm những lời giải thích, được mở rộng thành một thói 
quen tông quát hơn là nhìn hiện tại và tương lai theo phương diện quá khứ. Người Do 
Thái muốn biết về bản thân và số phận của họ, muốn biết về Đức Chúa Trời cũng như 
những ý định và mong muốn của Ngài. Vì Đức Chúa Trời, trong thần học của họ, là 
nguyên nhân duy nhất của tất cả các sự kiện và là tác ø1ả của lịch sử, và vì họ được chọn 
là những diễn viên chính trong vở kịch lịch sử — ghi chép và nghiên cứu các sự kiện lịch 
sử là chìa khóa cho sự hiểu biết về cả Đức Chúa Trời và con người. 


Do đó, người Do Thái về cơ bản là một tác phẩm lịch sử từ đầu đến cuối. Người Do Thái 
đã phát triển khả năng tường thuật lịch sử ngăn gọn và súc tích nửa thiên niên kỷ trước 
người Hy Lạp, và vì họ liên tục bổ sung vào hồ sơ lịch sử của mình, họ đã phát triển một 
nhận thức sâu sắc về quan điểm lịch sử mà người Hy Lạp không bao giờ đạt được. Trong 
việc khắc họa tính cách, các sử gia Kinh Thánh cũng đạt được mức độ nhận thức mà 
ngay cả các sử gia Hy Lạp và La Mã giỏi nhất cũng không bao giờ có được. Không có 
øì sánh băng bài thuyết trình tuyệt vời của Vua David, được một nhân chứng tận mắt 
chứng kiến viết lại. Kinh Thánh có rất nhiều ký tự được khắc họa sắc nét, thường là 
những nhân vật nhỏ được đưa vào tiêu điểm sông động băng một cụm từ duy nhất. 
Nhưng sự căng thắng của các diễn viên không bao giờ che lấp được tiến trình ôn định 
của bộ phim truyền hình thần thánh nhân bản vĩ đại. Người Do Thái, giỗng như tất cả 
các sử gia giỏi, luôn cân bằng giữa tiêu sử và tường thuật. Hầu hết các sách trong Kinh 
Thánh đều có khung lịch sử, như tựa đề “Lịch sử Đức Chúa Trời trong các mỗi quan hệ 
của Ngài với con người”. Ngay cả thơ ca, chăng hạn như Thi Thiên, chứa đựng những 
ám chỉ lịch sử liên tục, diễn ra không ngừng từ thủa sơ khai cho đến ngày tận thê. 

Lịch sử Do Thái cỗ đại vừa mang tính thần thánh vừa mang tính nhân văn mãnh liệt. 
Lịch sử do Đức Chúa Trời tạo ra, vận hành độc lập hoặc thông qua con người. Người 
Do Thái không quan tâm và không tin vào những thể lực phi phàm. Họ ít tò mò về vật 
lý của sự sáng tạo hơn bất kỳ chủng tộc cô đại biết chữ nào khác. Họ quay lưng lại với 


thiên nhiên và giảm bớt những biểu hiện của nó trừ khi chúng phản ánh thần thánh—-con 
người. Khái niệm về các lực lượng địa lý hoặc kinh tế rộng lớn quyết định lịch sử khá 
xa lạ với họ. Trong Kinh Thánh có nhiêu mô tả về thiên nhiên, một số vẻ đẹp đáng kinh 
ngạc, nhưng đó là bôi cảnh sân khẩu cho vở kịch lịch sử, chỉ là phông nền cho các nhân 
vật. Kinh Thánh rất sông động bởi vì nó hoàn toàn nói về các sinh vật sông: và vì Đức 
Chúa Trời, mặc dù sông, không thể được mô tả hoặc thậm chí tưởng tượng, sự chú ý 
được hướng vào con người. Những câu châm ngôn được viết ra ở Cận Đông cô đại từ 
thiên niên kỷ thứ ba trở đi, đặc biệt là ở Lưỡng Hà và Ai Cập, và một số đã đạt được địa 
vị quốc tê. Người Do Thái chắc chắn đã quen thuộc với tác phẩm kinh điền nỗi tiếng của 
Ai Cập, Sự khôn ngoan của Amenope, vì một phân của nó đã được mượn trực tiếp trong 
Sách Châm Ngôn. Tuy nhiên, các văn bản về sự khôn ngoan do người Do Thái tạo ra có 
tiêu chuân cao hơn, vừa quan sát bản chất con người vừa phù hợp hơn về mặt đạo đức. 
Truyền Đạo, được viết bởi Koheleth hay còn gọi là “người thuyết trình” là một tác phẩm 
điêu luyện, hoàn toàn không có gì sánh băng trong thể ĐIỚI cô đại. Giọng điệu lạnh lùng, 
hoài nghi của nó, đôi khi hướng tới sự giễu cợt, và tương phản mạnh mẽ với sự tha thiết 
say mê của các thánh vịnh, minh họa cho phạm vi khác thường của văn học Do Thái, 
mà chỉ riêng người Hy Lạp có thê cạnh tranh. 


Tuy nhiên, ngay cả người Hy Lạp cũng không tạo ra một tài liệu nào quá bí ấn và khó 
hiểu như Sách Job. Bài luận tuyệt vời này về chủ nghĩa kinh dị và vẫn đề cái ác đã cuỗn 
hút và gây khó hiểu cho cả các học giả và những người bình thường trong hơn hai thiên 
niên kỷ. Carlyle gọi đó là 'một trong những điều vĩ đại nhất từng được viết bằng bút” và 
trong tất cả các sách của Kinh Thánh, nó có ảnh hưởng nhiêu nhất đến các nhà văn khác. 
Nhưng không ai biết nó là gì, nó đến từ đâu hay nó được viết vào thời điểm nào. Có hơn 
100 từ trong đó không xuất hiện ở nơi nào khác và rõ ràng là nó đã gây ra những khó 
khăn không thê giải quyết được cho các dịch giả và người ghi chép cô đại. 


Một số học giả nghĩ nó đến từ Edom — nhưng chúng ta biết rất ít về ngôn ngữ Edom. 
Những người khác đề xuất Haran, gần Damascus. Có một số điểm tương đồng nhỏ trong 
văn học Babylon. Cách đây rất lâu vào thế kỷ thứ tư SCN, học giả Cơ Đốc giáo Theodore 
ở Mopsuestia đã cho rằng nó có nguồn gốc từ kịch Hy Lạp. Nó cũng đã được trình bày 
dưới dạng bản dịch từ tiếng Ả Rập. Sự đa dạng của các nguôn Ốc và ảnh hưởng được 
tạo ra đã chứng minh tính phố quát của nó, theo một cách nghịch lý. Xét cho cùng, đối 
với Job, ông đang đặt ra câu hỏi cơ bản khiến tất cả mọi người, và đặc biệt là những 
người có đức tin lớn, bối rỗi: Tại sao Đức Chúa Trời lại làm những điều khủng khiếp 
này với chúng ta? Job là một văn bản cho thời cô đại và một văn bản cho hiện đại, một 
văn bản đặc biệt dành cho những người được chọn và bị hành hạ — những người Do 
Thái; một văn bản, trên tật cả, cho Holocaust. 


Job là một tác phẩm đáng gờm của văn học Hebrew. Ngoại trừ Isaiah, không có tác phầm 
nào trong Kinh Thánh được viết ở mức độ hùng biện mạnh mẽ như vậy. Điều đó phù 
hợp với chủ đề của nó, công lý của Đức Chúa Trời. Job mở rộng vẫn đề và đặt ra những 
câu hỏi nhất định về vũ trụ và cách con người phải nhìn nhận nó. Job trình bày lịch sử 
tự nhiên dưới dạng thơ. Nó là một danh mục hấp dẫn về các hiện tượng hữu cơ, vũ trụ 
và khí tượng. Ví dụ, trong chương 28, có một mô tả bất thường về khai thác mỏ trong 
thế giới cô đại. Nó cho thấy tiềm năng khoa học và công nghệ gần như không giới hạn 
của loài người, và điều này sau đó được đối chiếu với năng lực đạo đức yếu kém không 
thê chối cải của con người. Điều tác giả sách Job đang nói là có hai trật tự trong sự sáng 
tạo — trật tự vật chất và trật tự luân lý. 


Job 


Đề hiểu và làm chủ trật tự vật chất của thế giới là chưa đủ: con người phải chấp nhận và 
tuân theo trật tự đạo đức, và để làm được điều này, anh ta phải có được bí mật của Trí 
tuệ, và kiến thức này là một thứ hoàn toàn khác. Sự khôn ngoan đến với con người, như 
Job nhận thức một cách lờ mờ, không phải băng cách cô găng thâm nhập vào lý lẽ và 
động cơ của Đức Chúa Trời trong việc gây ra nỗi đau, mà nhờ sự vâng lời, nền tảng thực 
sự của trật tự đạo đức: Và ông nói với con người: 

“Kính sợ Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan và tránh xa điều ác là sự hiểu biết.” 


Ben Sira đã đưa ra quan điểm một lần nữa trong chương 24 của bài thơ về sự khôn ngoan 
của Ngài, Ecclesiasticus, nơi ông nói, sau sự sụp đô, Đức Chúa Trời đã hình thành một 
kế hoạch mới và trao bí mật về nơi ở của Nsài tại Israel. Người Do Thái tìm thây sự 
khôn ngoan thông qua vâng lời Đức Chúa Trời, và dạy nhân loại làm như vậy. Họ phải 
lật đồ trật tự hiện tại, vật chất thê gian, và thay thế nó băng trật tự đạo đức. Một lần nữa, 
quan điểm này đã được nhắc lại một cách mạnh mẽ bởi Thánh Paul, trong phân mở đầu 
đây ân tượng trong Thư Tín thứ nhất của ông gửi cho người Corinth, khi ông trích lời 
Chúa, “Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan, và sẽ chắng mang lại gì 
ngoài sự hiểu biết của sự thận trọng” và ông nói thêm, “Vì sự ngu xuân của Đức Chúa 
Trời khôn ngoan hơn loài người; và sự yêu đuôi của Đức Chúa Trời mạnh hơn loài 
người... [do đó] Đức Chúa Trời đã chọn những điều ngu xuân của thế gian để làm cho 
người khôn ngoan bối rỗi; và Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối của thế gian 
để làm xáo trộn những điều mạnh mẽ.” Do đó, trong sự mù mờ và bối rối của Job, chúng 
ta có một tuyên bố khác về vai trò thiêng liêng của người Do Thái đề đảo lộn trật tự hiện 
có và thê ø1an — cách nhìn nhận sự việc. 


Job là một phân của trào lưu triết học Do Thái và trào lưu đó giờ đây trở thành một dòng 
chảy mạnh mẽ. Sự biến đổi của Do Thái giáo thành “tôn giáo của Sách? đầu tiên đã mất 
hai thế kỷ. Trước năm 400 TCN, không có một chút kinh điển nào. Đến năm 200 TCN, 
nó đã ở đó. Tất nhiên giáo luật vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhưng nó đang bắt đầu hoàn thành 
nhanh chóng. Điều này có một số hậu quả. Ngay từ đầu, việc bổ sung đã không được 
khuyến khích. Lời tiên tri, và các nhà tiên tri, đã thất bại. Sách Maccabees đầu tiên có 
đề cập đến “ngày mà các nhà tiên tri không còn xuất hiện". 

Những người cô găng nói lời tiên tri đã bị bác bỏ. Khi Simon Maccabees lên làm lãnh 
đạo, nhiệm kỳ của ông được tuyên bố là vô thời hạn “cho đến khi một nhà tiên tri thực 
sự xuất hiện”. Sách Zechariah có lời nói chống lại các nhà tiên tri: “Nếu một người tiếp 
tục nói lời tiên tri, thì cha mẹ của anh ta sẽ nói: Con đừng nói dối nữa, vì con đã nhân 
danh Đức Chúa Trời để nói sai sự thật.” Nhà triết học Do Thái Ben Sira, viết sau năm 
200 TCN, đã khoe khoang, “Tôi sẽ để lại học thuyết như lời tiên tri cho các thế hệ tương 


lai.” Nhưng người Do Thái không thêm ông ta vào kinh điển; Daniel, viết muộn hơn một 
chút (khoảng I68—16S TCN) cũng bị loại trừ. 

Động lực lớn đang giảm dân, và khi giáo luật cuỗi cùng được thánh hóa vào thời kỳ Cơ 
Đốc giáo, lịch sử Do Thái, một trong những vinh quang của thời cô đại, sẽ chấm dứt sau 
một thiên niên kỷ rưỡi. 

Nhưng nếu tác dụng của việc phong thánh là đề hạn chế sự sáng tạo của văn học thiêng 
liêng Do Thái, thì một tác dụng khác là nhằm tăng cường kiến thức và tác động của các 
văn bản đã được phê duyệt đối với dân Do Thái. Những cuốn sách, đã được ủy quyền 
và tái bản và phân phối một cách đồng bộ, giờ đây đã được giảng dạy một cách có hệ 
thông. Người Do Thái bắt đầu trở thành một dân tộc học tập. 


Một thể chế mới và khá cách mạng trong lịch sử tôn giáo đã xuất hiện: giáo đường Do 
Thái nơi Kinh Thánh được đọc và giảng dạy một cách có hệ thông. Những nơi như vậy 
có thể đã tôn tại ngay cả trước Thời kỳ Lưu Đày, do kết quả từ cuộc cải cách của Joshiah; 
họ chắc chắn đã trưởng thành trong những năm Lưu Đày, khi giới thượng lưu Do Thái 
không có Đền thờ và khi trở lại, tất cả các hoạt động tôn giáo tập trung nghiêm ngặt vào 
Đên thờ Jerusalem, các đền thờ địa phương và các địa điểm thờ phượng khác cuỗi cùng 
đã biên mắt. 

Điều này có một hệ quả quan trọng khác. Với văn học thiêng liêng đã thành kinh điển, 
và giáo luật được giảng dạy một cách có hệ thống từ trọng tâm, Do Thái giáo trở nên 
thuân nhất hơn rất nhiêu. Trong lịch sử của người Do Thái, những kẻ bạo loạn có xu 
hướng giành chiến thắng. Chính Moses, người theo chủ nghĩa thuân túy pháp luật 
nghiêm khắc, đã áp đặt tôn giáo của Yahweh lên các nhóm bộ lạc khác. Chính những 
nhà phân tích đã chiến thắng một lần nữa vào thời điểm Joshiah cải cách. Đó là Judah 
nghiêm khắc, không nhân nhượng Israel, quốc gia sống sót sau cuộc tân công của các để 
quốc; và chính cộng đồng cuông loạn ở Babylon, trở về sau cuộc Lưu Đày, đã áp đặt ý 
chí của họ lên tất cả người Do Thái, buộc nhiều người khác phải tuân theo. Giáo luật và 
giáo đường đã trở thành công cụ của sự nghiêm khắc, và nó đã giành được nhiều chiến 
thăng hơn nữa. Quá trình diễn ra lặp đi lặp lại trong lịch sử Do Thái, có thể được nhìn 
nhận theo hai cách: như viên ngọc của Do Thái giáo trong sạch trôi lên từ sự thối rữa 
của thê gian hoặc như những người cực đoan áp đặt sự độc quyên và cuông tín lên phần 
còn lại. 

Tuy nhiên, người ta thây xu hướng phân loại này trong Do Thái giáo đã đặt ra những 
vân đề ngày càng gia tăng cho cả bản thân người Do Thái và cho những người lân cận 
của họ. Dưới sự cai trị của người Ba Tư, người Do Thái bắt đầu phục hồi và phát triển 
mạnh mẽ. Ezra nói 42.360 người Do Thái, cộng với 7.337 người hầu nam và nữ đã trở 


về từ cuộc Lưu Đày. Tổng dân số của Judah không nhiều hơn 70.000. Tuy nhiên, vào 
thê kỷ thứ ba TCN, chỉ riêng dân số của Jerusalem đã là 120.000. Với ý thức tôn giáo 
mạnh mẽ và tôn trọng luật pháp, người Do Thái rất kỷ luật và chăm chỉ. Họ lan rộng đến 
các vùng lãnh thô giáp với Judah, đặc biệt là Galilee, Transjordan và bờ biển. Diaspora 
mở rộng một cách đều đặn. Họ bắt đầu trở thành một lực lượng truyền đạo. Tất cả đều 
giống nhau, họ là một dân tộc nhỏ bé trong thời đại của các để chế, một đơn vị tôn 
giáo-văn hóa không khoan nhượng trong một thê giới rộng lớn đây tàn khốc. 

Các vân đề bắt đầu bộc lộ từ năm 332 TCN, khi Alexander của Macedon làm đề chế Ba 
Tư nứt ra như một quả trứng thôi. Đây là cuộc xâm lược thực sự đầu tiên của người châu 
Âu vào châu Á. Trong phần lớn thiên niên kỷ thứ hai TCN, sự phân cắt lục địa không 
tồn tại. Nhưng sau đó là chế độ vô chính phủ man rợ của thế kỷ 12-11 TCN và một Thời 
kỳ Đen tôi kéo dài. Khi thê giới trở thành thành nên văn minh Thời đại đồ sắt, sự phân 
chia Đông — Tây băt đầu xuất hiện, và từ phía Tây nồi lên một trong những thế lực văn 
hóa hùng mạnh nhất mà thê giới từng thấy: nền văn minh Polis (thành bang) — Hy Lạp. 
Người Hy Lạp đã tạo ra một nền thương mại hàng hải phô biến khắp nơi. Họ đã đặt các 
thuộc địa trên khắp Địa Trung Hải. Vào thời của Alexander, họ đã tiễn vào châu Á và 
châu Phi, và những người kế vị đã chia tách để chế của ông thành các vương quốc rộng 
lớn: Ptolemy ở AI Cập, Seleukos ở Syria và Mesopotamia, và sau đó là Attalus ở 
Anatolia. Từ năm 332 đến năm 200 TCN, người Do Thái bị quân Ptolemy cai trị; sau đó 
là Seleucid. Với những người Do Thái, những người cai trị mới đã mang đến sự kinh 
hoàng và khiếp sợ. Người Hy Lạp có vũ khí đáng sợ là phalanx. Họ đã chế tạo ra những 
cỗ máy chiến tranh ngày càng mạnh mẽ, những cỗ máy bao vây cao chót vót, những con 
tàu chiên không lồ, những pháo đài không lồ. Daniel đưa ra hình ảnh người Do Thái với 
chủ nghĩa quân phiệt Hy Lạp: 

“Một con thú thứ tư, đáng sợ và mạnh mẽ vô cùng: và nó có những chiếc răng bằng sắt 
rất lớn: nó nuốt chửng và phanh mọi thứ thành từng mảnh, dùng chân của nó đập nát.” 
Người Do Thái biết tất cả về chủ nghĩa quân phiệt Hy Lạp, vì họ phục vụ người Hy Lạp 
như lính đánh thuê, như họ đã phục vụ người Ba Tư. Huấn luyện quân sự của người Hy 
Lạp bắt đầu — công cụ giáo dục chính yêu của người Polis. Nhưng đó không phải là chức 
năng duy nhất. Mục đích chính là quảng bá văn hóa Hy Lạp, cũng như các tô chức khác 
mà mỗi polis được trang bị: sân vận động, nhà hát, trường học, chợ. Người Hy Lạp là 
những kiến trúc sư tuyệt vời. Họ là nhà điêu khắc, nhà thơ, nhạc sĩ, nhà viết kịch, nhà 
triết học và nhà tranh luận. Họ đã dàn dựng những màn biểu diễn tuyệt vời. Họ cũng là 
những nhà giao dịch xuất sắc. Nhờ họ, nên kinh tế bùng nỗ, mức sông tăng lên. Kinh tế 
Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp đều có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các xã hội kém tỉnh vi 
hơn ở Cận Đông. 


Vì vậy, những người thực dân Hy Lạp tràn vào Tây Á, xây dựng các thành phố của họ 
ở khắp mọi nơi, và có sự tham gia của những người dân địa phương, những người muỗn 
chia sẻ sự giàu có và cách sông của họ. Syria và Palestine là những khu vực có sự định 
cư mạnh mẽ của người Hy Lạp. Bờ biển đã sớm được Hy Lạp hóa hoàn toàn. Các nhà 
cai trị Hy Lạp đã trao cho các thành phô, chắng hạn như Tyre, Sidon, Gaza, Straton's 
Tower, Byblos và Tripoli, các quyên tự do và đặc quyên hào phóng, và những thành phố 
này lần lượt thiết lập các thành phố vệ tinh trong nội địa. Có một cái ở Shechem, cái 
khác ở Marissa ở phía nam, những cái khác ở Philadelphia (Amman) và Gamal bên kia 
sông Jordan. Chắng bao lâu một vòng các thành phô như vậy, gồm những người Hy Lạp 
và bán Hy Lạp, bao quanh Samaria và Judah của người Do Thái, những nơi được col là 
miễn núi, nông thôn và lạc hậu. Những người sông sót cô xưa, những người không đồng 
nhất, sớm bị cuốn đi bởi làn sóng hiện đại không thể cưỡng lại của các ý tưởng và thê 
chế Hy Lạp. 

Người Do Thái phản ứng như thế nào trước cuộc xâm lăng văn hóa này. Câu trả lời là 
họ đã phản ứng theo những cách khác nhau. 


Mặc dù, khuynh hướng phân loại đã thăng lợi trước, trong và sau cuộc Lưu Đày, và được 
duy trì nhờ sự giảng dạy của giáo luật, nhưng có một lực đối kháng trong sự căng thắng 
ngày càng tăng đối với lương tâm cá nhân mà chúng ta đã ghi nhận. Chủ nghĩa cá nhân 
gây ra sự bất đông, và nó củng cô chủ nghĩa bè phái vốn luôn tiềm ân, và đôi khi hoạt 
động, trong Do Thái giáo. Ở một góc độ cực đoan, sự xuất hiện của người Hy Lạp đã 
đây nhiều người theo chủ nghĩa chính thông vào sa mạc, gia nhập các nhóm chuyên chế, 
những người theo đuôi truyền thông Rechab và Nazarite, và những người coi Jerusalem 
đã thối nát. Các văn bản sớm nhất được tìm thây trong cộng đồng Qumran có niên đại 
khoảng năm 250 TCN, khi thòng lọng của các thành phố Hy Lạp xung quanh Judah lần 
đâu tiên bắt đâu thắt chặt. Ý tưởng là rút lui vào vùng hoang dã, lây lại nhiệt huyết 
Mosaic nguyên sơ, sau đó quay trở lại các thành phố. Một số người, giỗng như người 
Essen, nghĩ điều này có thể được thực hiện một cách hòa bình, bằng lời nói, và họ rao 
giảng trong các ngôi làng ở rìa sa mạc: John the Baptist theo truyền thông này. Những 
người khác, như cộng đồng Qumran, đặt niềm tin vào thanh kiếm: tự tô chức chiến tranh, 
sử dụng câu trúc mười hai bộ tộc mang tính biểu tượng, và đang lên kế hoạch để khởi 
động một cuộc xâm lược giống như Joshua. 

Ở một thái cực khác, có nhiều người Do Thái, bao gồm cả những người ngoan đạo, ghét 
chủ nghĩa biệt lập và những kẻ cuông tín mà nó lai tạo. Họ thậm chí còn đóng góp vào 
quy luật, dưới hình dạng của Sách Jonah — cuốn sách, bất chập những điều vô lý và khó 
hiểu, thực sự là một lời cầu xin mở rộng lòng khoan dung và tình bạn với người nước 
ngoài. Đức Chúa Trời kết thúc cuôn sách băng cách đặt cho Jonah, một câu hỏi tu từ: 


“Có sai khi tha thứ cho Nineveh và những người của nó, những người không thê phân 
biệt giữa tay phải và tay trái và tội lỗi duy nhất là sự thiếu hiểu biết? Tha thứ cho cha 
họ, vì họ không biết những gì họ làm,” và đó là một lời mời đề đưa Torah cho người lạ, 
để truyền đạo. Đó chắc chăn là quan điểm của nhiều người, có lẽ là đa số, những người 
Do Thái tinh ý ở cộng đồng hải ngoại. Những người này đã học tiếng Hy Lạp như một 
thói quen thường ngày để theo đuôi công việc kinh doanh. Tất nhiên, họ đã dịch Kinh 
Thánh sang tiễng Hy Lạp — bản Septuagint. Ví dụ, ở Alexandria, học viện kiêu Hy Lạp, 
đã được mở cho những người không phải cư dân (mặc dù không dành cho người A1 Cập) 
và người Do Thái hăng hái tận dụng điều này. Họ Hy Lạp hóa tên mình, hoặc sử dụng 
hai bộ, tên Hy Lạp cho công việc, tiếng Do Thái cho tôn giáo và tại nhà. 


Xu hướng tương tự cũng xảy ra ở Palestine. Hy Lạp hóa các tên Do Thái được phản ảnh 
trong các chữ khắc và hình vẽ trên tường. Nhiễu người Do Thái được giáo dục tốt hơn 
nhận thây văn hóa Hy Lạp có sức hấp dẫn sâu sắc. Koheleth, tác giả của Truyền Đạo, 
cho thây bản thân bị giằng xé giữa những tư tưởng ngoại lai mới và lòng sùng đạo của 
mình, giữa tinh thân phê phán và chủ nghĩa bảo thủ. Tác động Hy Lạp hóa đối với những 
người Do Thái có học thức theo nhiều cách tương tự như tác động của sự khai sáng đôi 
với khu Ô chuột Do Thái thời trung đại. Nó đã đánh thức Đền thờ khỏi giấc ngủ mê. 


Ở Palestine, cũng như trong các cuộc chinh phạt khác của người Hy Lạp, các tầng lớp 
thượng lưu, những người giàu có, các thây tế lễ cao cấp, là những người bị cám dỗ nhiều 
nhất trước những kẻ thông trị mới. Đó là kinh nghiệm chung của các thuộc địa ở khắp 
mọi nơi. Tiếp thu văn hóa Hy Lạp là giấy thông hành đề trở thành công dân hạng nhất, 
cũng như sau này sẽ là lễ rửa tội. Có một số câu chuyện thành công đáng chú ý của người 
Do Thái. Cũng giống như Joseph đã từng phục vụ pharaoh, những người Do Thái khôn 
ngoan, dám nghĩ dám làm đã vươn lên cao trong bộ máy quan liêu của để quốc. Một văn 
bản thê kỷ thứ hai TCN, được lồng ghép trong cuốn Cổ vật người Do Thái của Josephus 
kể về việc Joseph, con trai của gia đình Tobias thuộc tầng lớp thượng lưu (mẹ anh là chị 
gái của thượng tế), đã tham dự cuộc đấu giá do Ptolemies tổ chức ở Alexandria. Joseph 
đã thăng khi cáo buộc các đối thủ cô tình hạ giá; ông đã giữ hợp đồng trong hai mươi 
hai năm “và đưa người Do Thái từ nghèo đói và khôn khô đến cuộc sống tốt hơn”. Joseph 
đã phát triển thành một nguyên mẫu: chủ ngân hàng Do Thái đầu tiên. Vì vậy, ông ủng 
hộ nguyên tắc Hy Lạp hóa ở Judah vào thế kỷ thứ hai TCN. 

Giữa một bên là những người theo chủ nghĩa biệt lập và một bên là những người 
Hellenizer là một nhóm rộng rãi những người Do Thái ngoan đạo theo truyền thông của 
Joshiah, Ezekiel và Ezra. Nhiều người trong số họ không phản đỗi sự cai trị của người 
Hy Lạp vì họ có xu hướng chấp nhận lập luận của Jeremiah rằng tôn giáo và lòng mộ 
đạo phát triển mạnh mẽ hơn khi người ngoại giáo cai trị. Họ khá sẵn lòng trả thuế cho 


kẻ chinh phạt với điều kiện được rời đi để thực hành tôn giáo của mình trong hòa bình. 
Chính sách như vậy sau đó đã được những người Pharisee ủng hộ một cách rõ ràng, 
những người xuất phát từ điều này. 

Cho đến thời điểm hiện tại, những người Do Thái ngoan đạo sẵn sàng học hỏi từ người 
Hy Lạp và tiếp thu nhiều ý tưởng tuyệt vời của người Hy Lạp hơn những gì họ chuẩn bị 
thừa nhận. Luôn luôn có một yêu tô hợp lý hóa trong chủ nghĩa pháp lý và thần học của 
Moses, và điều này gần như được củng cô một cách vô thức bởi chủ nghĩa duy lý Hy 
Lạp. Đó là cách những người Pharisee tạo ra Luật Truyền Khẩu, về cơ bản là duy lý, để 
áp dụng luật Moses cô xưa vào thê giới thực tế ngày nay. 

Điêu đáng chú ý là kẻ thù của họ là những người Sadduce, những người kiên quyết tuân 
theo luật thành văn và không thừa nhận sự phân biệt đăng cấp, nói logic của những người 
Pharisee sẽ dẫn đến sự tôn trọng đối với “sách của Homer” (có nghĩa là văn học Hy Lạp) 
hơn là “thánh thư”. 


Tuy nhiên, mọi khả năng để người Hy Lạp và Do Thái sống cùng nhau trong sự thoải 
mái hợp lý đã bị phá hủy bởi sự trỗi dậy của một nhóm cải cách Do Thái muốn thúc đây 
tốc độ Hy Lạp hóa. Phong trào cải cách này phát triển mạnh nhất là trong giai cấp thông 
trị của Judah, vốn đã được nửa Hy Lạp hóa, những người muốn kéo nhà nước Đền thờ 
nhỏ bé vào thời hiện đại. Động cơ của họ chủ yếu là thế tục và kinh tế. Nhưng trong số 
những người cải cách cũng có những trí thức tôn giáo có mục tiêu cao hơn — về một số 
khía cạnh, giỗng với những người theo đạo Cơ Đốc vào thế kỷ thứ nhất SCN. Họ muốn 
cải thiện Do Thái giáo, để đây nó đi xa hơn trên con đường hợp lý mà nó dường như 
đang đi. Chủ nghĩa phố quát tiềm ấn trong thuyết độc thân. Deutero-lsaiah đã nói rõ 
điều đó. Trong thuyết độc thần phổ quát, người Do Thái đã có một ý tưởng mới và to 
lớn để cung cấp cho thê giới. Bây giờ người Hy Lạp cũng có một ý tưởng lớn: văn hóa 
phô quát. Alexander đã tạo ra để chế của mình như một lý tưởng: ông muốn hợp nhất 
các chủng tộc và “ra lệnh cho tất cả người dân coi thê giới như đất nước của họ... người 
tốt là họ hàng của họ, người xấu là người ngoài”. Isocrates lập luận “việc chỉ định? Hy 
Lạp 'không còn là vẫn đề về nguồn gốc mà là về thái độ; ông nghĩ người Hy Lạp hiện 
tại tốt hơn là 'Hy Lạp khi sinh ra°. Chắng lẽ quan niệm của người Hy Lạp về sự thông 
nhất nên văn minh thê giới, lại kết hôn với quan niệm của người Do Thái về Thượng Đề 
toàn năng duy nhất? 

Đó là mục đích của giới trí thức cải lương. Họ đọc lại kinh sách lịch sử và cô găng đánh 
thức chúng. Không phải là Abraham và Moses, những công dân thực sự vĩ đại của thê 
giới? Họ bắt tay vào việc phê bình Kinh Thánh đầu tiên: Luật, như bây giờ được viết, 
không cũ lăm và chắc chắn không có từ thời Moses. Họ lập luận các luật ban đầu mang 


tính phô quát hơn nhiêu. Vì vậy, phong trào cải cách mở rộng thành một cuộc tân công 
vào Luật, như nó đã bắt buộc phải làm. 


Các nhà cải cách nhận thấy Torah chứa đầy những câu chuyện ngụ ngôn và những yêu 
cầu và cm đoán bất khả thi. Chúng ta biết về các cuộc tân công của họ từ những lời 
phàn nàn và lời nguyên rủa chính thông. Philo tố cáo những người “bày tỏ sự không hài 
lòng với các quy chế do tổ tiên đưa ra và không ngừng chỉ trích luật”. Những người cải 
cách không muốn bãi bỏ hoàn toàn Luật mà muốn sửa đổi. Ví dụ, lệnh cắm ảnh khoả 
thân, cảm những người Do Thái ngoan đạo không được vào học viện Hy Lạp và sân vận 
động. Đề thúc đây mục đích cuỗi cùng về một tôn giáo thể giới, họ muốn có một cuộc 
hôn nhân ngay lập tức giữa thành bang Hy Lạp và Đức Chúa Trời của người Do Thái. 
Thật không may, điều này là một mâu thuẫn trong các điều khoản. Người Hy Lạp không 
phải là những người theo chủ nghĩa độc thần mà là những người theo thuyết đa thân, và 
ở A1 Cập, họ đã học được thuyết đồng bộ, đó là sự hợp lý hóa vô số vị thần chồng chéo 
bằng cách nhập họ lại với nhau thành các vị thần tổng hợp. 


Một trong những dị nhần như vậy là Apollo-Helios-Hermes, thần mặt trời. Họ pha trộn 
các nghi thức Dionysiac của riêng họ với giáo phái Isis của Ai Cập. Thân chữa bệnh của 
họ, Asclepios, được ghép với Thần Imhotep của Ai Cập. Zeus, vị thần tối cao, cũng 
giỗng như Ammon của Ai Cập, Ahura-Mazda của người Ba Tư và, đối với tật cả những 
øì họ quan tâm, Yahweh của người Do Thái. Điều đó, không cân phải nói, hoàn toàn 
không phải là điều người Do Thái ngoan đạo muốn nhìn thấy. Tất nhiên, sự thật là ý 
tưởng về thần thánh của người Hy Lạp thua kém rất nhiều so với quan niệm về quyền 
lực vô hạn của người Do Thái. 

Người Do Thái đã phân biệt tuyệt đối giữa con người và thân thánh. Người Hy Lạp liên 
tục nâng cao con người và hạ thấp thần thánh. 

Đối với họ, các vị thần không hơn gì những tổ tiên được tôn kính. Do đó, đối với họ 
không phải là một bước tiến vĩ đại khi tôn phong một vị vua. Aristotle, gia sư của 
Alexander, đã lập luận trong cuỗn Chính trị của mình: “Nếu tôn tại trong một quốc gia, 
một cá nhân nỗi trội đến mức cả đức hạnh và năng lực chính trị của tất cả các công dân 
khác đều không thê so sánh... thì một người như thế nên là một vị thánh.” Không cần 
phải nói, những quan niệm như vậy hoàn toàn không thê châp nhận được đôi với người 
Do Thái dưới bất kỳ hình thức nào. Thật vậy, không bao giờ có sự dung hợp giữa Do 
Thái giáo và tôn giáo Hy Lạp; điều các nhà cải cách muốn là Do Thái giáo có thê tự phố 
cập hóa băng cách truyền bá văn hóa Hy Lạp và điều đó có nghĩa là năm lây polis. 


Polis: một thành bang ở Hy Lạp cô đại, đặc biệt được coi là dạng lý tưởng cho các mục đích triết học. 


Vào năm 175 TCN, phong trào cải cách của người Do Thái đã tìm thây một đồng minh 
nhiệt tình nhưng nguy hiểm là quốc vương Seleucid mới, Antiochus Epiphanes. Ông lo 
lắng đầy nhanh quá trình Hy Lạp hóa các quyên thống trị của mình như một vẫn đề của 
chính sách chung vì ông nghĩ nó sẽ làm tăng thu nhập từ thuế — vì ông thường xuyên 
thiêu tiên cho các cuộc chiến tranh của mình. Ông đã hoàn toàn ủng hộ những người cải 
cách và thay thế vị tư tế cao cấp chính thông Onias III bằng Jason, tên Hy Lạp của 
Joshua. 


Jason bắt đầu biến Jerusalem thành một polis, đổi tên thành Antiochia, bằng cách xây 
dựng một gymnasium dưới chân Núi Đên. Sách Maccabees thứ hai ghi lại một cách tức 
giận rằng các thây tế lễ trong Đền Thờ “không còn quan tâm đến việc thờ phượng: khinh 
miệt Đền thờ và bỏ bê việc tế lễ...” Giai đoạn tiếp theo là sự chuyển hướng của quỹ Đền 
thờ khỏi những hy sinh vô tận, tôn kém, và hướng tới các hoạt động chính trị như các 
trò chơi quốc tế và các cuộc thi kịch tính. Vị thượng tế kiểm soát ngân quỹ công cộng, 
vì thuê được nộp cho ông ta, và ngân khô của Đên thờ hoạt động như một ngân hàng 
tiên gửi. Sự cám dỗ đối với Antiochus là gây áp lực lên các đông minh đang ở thời kỳ 
Hy Lạp hóa, những người đã kiểm soát Đền thờ để mang lại ngày càng nhiêu tiền mặt 
cho chiến tranh. Do đó, các nhà cải cách bị đồng nhất không chỉ với quyên lực chiêm 
đóng mà còn với các loại thuế áp bức. Vào năm 171 TCN, Antiochus nhận thấy cần phải 
thay thế Jason băng Menelaus — thân Hy Lạp hơn, và ông đã củng cô quyên lực của Hy 
Lạp ở Jerusalem bằng cách xây dựng một pháo đài. 

Gymnasium (Hy Lạp cỗ đại): cơ sở giáo dục và thể thao. 

Năm 167 TCN, xung đột trở nên gay sắt VỚI VIỆC công bố một sắc lệnh có hiệu lực bãi 
bỏ luật Moses, thay thế băng luật thế tục, và hạ cập Đền thờ thành một nơi thờ phượng 
bình thường. Điều này có nghĩa là giới thiệu bức tượng của một vị thân liên sắc tộc có 
tên Hy Lạp, Olympian Zeus. Không chắc chính Antiochus là người bảo trợ cho sắc lệnh 
này. Băng chứng cho thấy sáng kiến này đến từ những nhà cải cách Do Thái cực đoan, 
dẫn đầu là Menelaus, những người nghĩ một động thái quyết liệt như vậy là cách duy 
nhất để châm dứt, một lần và mãi mãi, chủ nghĩa mù mờ và vô lý của Luật Moses và sự 
thờ phượng trong Đên thờ. 

Có một cầu chuyện kinh dị về cách Miriam, người xuất thân từ cùng một gia đình tư tế 
với Menelaus và đã kết hôn với một sĩ quan Seleukos, xông vào Đền thờ và dùng dép 
đập vào góc bàn thờ và nói: “Đô tham lam, ngươi đã phung phí sự giàu có của Israel.” 
Các hoạt động của Menelaus trong Đên thờ đã gầy ra một vụ náo động. Các linh mục đã 
bị chia rẽ. Những người ghi chép đã đứng về phía những đôi thủ chính thông của ông. 
Hầu hết những người Do Thái ngoan đạo hay hasidim cũng vậy. Có một nhóm lớn người 


Do Thái mà những người cải cách có thê đã đứng về phía họ. Đó là am ha-arez, những 
người dân nghèo bình thường của vùng đất. Họ là nạn nhân chính khi giới tinh hoa Do 
Thái trở về từ Cuộc Lưu Đày, Ezra đã áp đặt sự nghiêm khắc về tôn giáo, với toàn bộ 
quyên lực của đề chế Ba Tư sau lưng. Ông đã tạo ra một sự khác biệt đáng kê giữa “dân 
Lưu Đày' kính sợ Đức Chúa Trời, công chính, và am ha-arez„, những người bán Do Thái, 
vì trong nhiều trường hợp, theo quan điểm của ông, họ được sinh ra từ những cuộc hôn 
nhân không hợp lệ, hầu hết là những người mù chữ và không biết Luật, họ đã bị coi như 
những công dân hạng hai, hoặc bị đây ra ngoài hoàn toàn. Họ sẽ là những người đầu tiên 
được hưởng lợi nếu Luật được hợp lý hóa. Nhưng làm thế nào mà những người cải cách, 
những người về cơ bản là khá giả, lại có thể thu hút những người bình thường? 

Hasidim là một nhánh của Do Thái giáo Chính thông. Hasidim nghĩa là lòng sùng tín, đạo đức hoặc tử tế. 


Thay vào đó, Menelaus tìm cách áp đặt cải cách từ bên trên, băng quyên lực nhà nước. 
Đề làm cho sắc lệnh có hiệu lực, nó không đủ đề ngăn chặn các cuộc tế lễ cũ trong Đên 
thờ — điều đó được nhiều người hoan nghênh. Những người Do Thái ngoan đạo cũng bị 
buộc phải hiến tê tượng trưng theo cách mới, trên những bàn thờ mà họ coi là ngoại giáo. 
Các hasidim gạt bỏ lập luận của những người cải cách sang một bên rằng những nghi lễ 
này biều thị sự hiện diện khắp nơi của một Thượng Đề duy nhất, Đắng không thê bị đưa 
vào một nơi cụ thể do con người tạo ra; đôi với những người ngoan đạo, không có sự 
khác biệt giữa chủ nghĩa phô quát mới và sự thờ phượng Baal cũ, đã bị lên án rất nhiều 
lần trong kinh sách của họ. Vì vậy, họ từ chối cúi đầu, và họ đã sẵn sàng chết vì điều đó. 
Những người cải cách buộc phải phong thánh cho họ, chắng hạn như Eleazar chín mươi 
tuôi, được mô tả là 'một trong những người ghi chép chính", người đã bị đánh chết; hoặc 
bảy anh em, những người bị tàn sát khủng khiếp được mô tả trong Sách Maccabee thứ 
hai. Quả thật là kê từ ngày này, khái niệm về tử vì đạo xuất hiện, và các tác phẩm của 
Maccabee, trong đó những đau khổ của các tín hữu được đưa vào tuyên truyền về sự 
thuân khiết tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc của người Do Thái, chứa đựng những cuộc tử 
vì đạo đầu tiên. 

Do đó, không phải những người cải cách mà là những kẻ bạo loạn đã đảo lộn trật tự hiện 
có, và biến cuộc tranh chấp tôn giáo thành một cuộc nổi dậy chỗng lại quyên lực đang 
chiếm đóng. Giống như hâu hết các cuộc đấu tranh chông thực dân, nó bắt đầu không 
phải bằng một cuộc tân công vào đồn trú mà bằng việc sát hại một người ủng hộ chế độ 
ở địa phương. Tại thành phố Modin, một nhà cải cách Do Thái đã bị giết bởi Matthias 
Hasmon, đứng đầu một gia đình thây tế từ Đền thờ. Năm người con trai của ông, do 
Judas the Maccabee, hay 'Hammer' lãnh đạo, đã phát động một chiến dịch du kích chống 
lại các đơn vị đồn trú Seleucid. Trong hai năm, 166-164 TCN, họ đã đánh đuôi tất cả 
những người Hy Lạp ra khỏi khu vực xung quanh Jerusalem. Trong chính thành phó, họ 


đã loại bỏ các nhà cải cách và các vật hiến tế trong Đền Thờ, trao lại nó cho Đức Yahweh 
trong một buổi lễ trọng thể vào tháng 12 năm 164 TCN, một sự kiện mà người Do Thái 
vẫn cử hành trong Lễ Hanukkah hay còn gọi là Thanh Tây. 


Gia đình Seleukos, những người gặp vô sô rắc rỗi, bao gồm cả quyên lực đang trỗi dậy 
của La Mã, đã phản ứng, dao động giữa sự đàn áp khốc liệt và sự ø1a tăng của quyền tự 
trị. Vào năm 162 TCN, con trai và người kế vị của EpIphanes, Antiochus V, đã bí mật 
hành quyết Menelaus, “người chịu trách nhiệm gây ra mọi rắc rồi”, theo lời của Josephus. 
Gia đình Hasmonean đã phản ứng vào năm 161 TCN băng cách ký kết một liên minh 
với La Mã, trong đó họ được coI là gia đình cai trị của một quốc gia độc lập. Vào năm 
152 TCN, những người Seleukos từ bỏ nỗ lực Hy Lạp hóa Judah băng vũ lực và công 
nhận Jonathan, hiện là trưởng dòng họ, là thượng tế, một chức vụ mà người Hasmonean 
đã năm giữ trong 115 năm. Năm 142, họ hầu như công nhận nên độc lập của người Do 
Thái băng cách miễn thuế, để Simon Maccabee, người kế vị anh trai mình làm thượng 
tế. Vì vậy, Israel đã độc lập trở lại sau 440 năm. 


Trong sự trỗi dậy của tinh thần dân tộc chủ nghĩa, các vẫn đề tôn giáo đã bị đụng đến 
nên tảng. Nhưng cuộc đấu tranh lâu dài giành độc lập khỏi chủ nghĩa phô quát của Hy 
Lạp đã đề lại một dâu ấn không thể phai mờ trong người Do Thái. Có 34 năm cay đắng 
và giết chóc g1ữa cuộc tân công vào Luật Moses và việc trục xuất những người cải cách 
khỏi Aera. Sự sốt săng và mãnh liệt của cuộc tấn công vào Luật Moses đã khơi dậy lòng 
nhiệt thành tương ứng đối với Luật, thu hẹp tầm nhìn của giới lãnh Do Thái giáo và đây 
họ ngày càng sâu hơn vào một tôn giáo lây Torah làm trung tâm. Với sự thất bại của 
những người cải cách, các cuộc thảo luận về bản chất và hướng đi của Do Thái giáo đã 
bị loại bỏ. Những yêu câu cải cách đã bị mọi văn bản chính thức tô cáo là không khác gì 
sự bội đạo và cộng tác với sự đàn áp của nước ngoài. Người Hasmonean nói về một tinh 
thần phản động sâu sắc trong Do Thái giáo. Sức mạnh của họ nằm ở sự tàn bạo và mê 
tín dị đoan, được đúc kết từ quá khứ xa xôi của người Israel về những điều câm ky và 
sự can thiệp tàn bạo của thần linh. Do đó, bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào Đền 
thờ và các khu bảo tôn của nó ngay lập tức làm dây lên một đám đông hung dữ ở 
Jerusalem gồm những kẻ cực đoan tôn giáo đang sưng lên vì cơn cuông nộ phấn khích. 
Vì vậy, Judea nói chung, cực kỳ khó cai trị bởi bất kỳ ai - người Hy Lạp hay người La 
Mã, ngay cả bản thần người Do Thái. 

Trong bối cảnh khủng bồ trí tuệ bởi đám đông tôn giáo, tinh thần thế tục và tự do trí tuệ 
vốn phát triên mạnh mẽ trong thời Hy Lạp hóa đã bị trục xuất khỏi các trung tâm học 
tập của người Do Thái. Trong cuộc chiến chống lại nền giáo dục Hy Lạp, từ cuôi thế kỷ 
thứ hai TCN, những người Do Thái ngoan đạo đã bắt đầu phát triển hệ thông giáo dục 
quốc gia. Các trường học theo lỗi cũ dân dân được thêm vào mạng lưới các trường học 


địa phương, nơi ít nhất về lý thuyết, tất cả các cậu bé Do Thái đều được dạy kinh Torah. 
Sự phát triển này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc truyền bá và củng cô hội đường, 
trong sự ra đời của chủ nghĩa Pharisa như một phong trào bắt nguồn từ nên giáo dục 
bình dân, và cuối cùng là sự trỗi dậy của giáo phái Do Thái. Nền giáo dục được cung 
cấp trong các trường này hoàn toàn là tôn giáo, từ chối mọi hình thức kiến thức bên 
ngoài Luật Moses. Nhưng ít nhất những trường này đã dạy Luật trên tinh thần tương đối 
nhân đạo. Họ tuân theo những truyền thông cô xưa được truyền cảm hứng bởi một văn 
bản trong Đệ Nhị Luật, mà Đức Chúa Trời đã ban cho Moses, ngoài Luật thành văn là 
Luật Truyền khẩu, nhờ đó các trưởng lão uyên bác có thê giải thích và bồ sung các mệnh 
lệnh thiêng liêng. Việc thực hành Luật Truyền khâu s1úp cho bộ luật Moses có thê thích 
nghi với các điều kiện thay đôi và được quản lý một cách thực tế. 

Ngược lại, các thây tế lễ trong Đên thờ, do người Sadduce thông trị, hoặc hậu duệ của 
Zadok, thượng tế vĩ đại từ thời David, nhân mạnh tất cả luật phải được thành văn và 
không thay đổi. Họ có văn bản bồ sung của riêng họ, được gọi là Sách Các Nghị Định, 
trong đó đặt ra một hệ thông trừng phạt: aI sẽ bị ném đá, a1 bị đốt cháy, a1 bị chặt đầu, ai 
bị siết cô. Những điều này đã được viết ra và thiêng liêng: họ sẽ không thừa nhận việc 
giảng dạy băng miệng có thê đưa Luật vào quá trình phát triển sáng tạo. 

Với sự tuân thủ chặt chế quyên thừa kế, quan niệm về Đền thờ là nguôn sốc và trung 
tâm duy nhất của chính quyền Do Thái giáo, và vị trí cha truyền con nối của họ trong 
các chức năng của nó, người Sadduce đương nhiên là đồng minh của các thượng tế 
Hasmonean mới, dù sau này không có chức danh cho vị trí này theo dòng dõi. Người 
Sadduce nhanh chóng đồng nhất với sự cai trị của Hasmonean trong một hệ thông quản 
lý Đên thờ cứng nhắc, trong đó vị tư tế cao cấp (cha truyên con nỗi¡) thực hiện các chức 
năng của một người cai trị thê tục, và một ủy ban gồm các trưởng lão, Sanhedrin, thực 
hiện các nhiệm vụ tôn giáo-pháp lý của mình. Đề đánh dâu vị thế tỗi cao của Ngôi Đền, 
Simon Maccabee không chỉ đập các bức tường của Aera thành đồng đồ nát mà còn (theo 
Josephus) “san bằng chính ngọn đôi mà tòa thành đã đứng, để Ngôi Đền có thê cao hơn 


z3 


RO.. 


Simon là người cuối cùng của anh em Maccabee — những người dũng cảm, cuồng tín, 
mạnh mẽ và bạo lực. Họ thây mình đang sông lại như trong Sách Joshua, chinh phục 
Đắt Hứa từ tay những người ngoại giáo, với Đức Chúa Trời bên cạnh. Họ sông bên thanh 
kiếm và chết bên nó trong một tinh thần hiểu đạo tàn nhẫn. Hầu hết họ đều gặp phải 
những kết cục bạo lực. 


Simon cũng không phải là ngoại lệ, bị giêt hại một cách dã man bởi Ptolemles, cùng với 
hai người con tra1 của ông. Simon là một người đàn ông máu lửa, nhưng tôn trọng truyên 


thông, không vụ lợi. Dù đắc thắng trong vai trò thầy tế cao cấp, ông vẫn giữ được tinh 
thần của nhà lãnh đạo du kích tôn giáo; ông có sức hút của lòng mộ đạo anh hùng. 


Con trai thứ ba của Simon, John Hyrcanus, người kế vị ông và trị vì năm 134-104 TCN, 
hoàn toàn khác: là một người cai trị bằm sinh. Ông đã phát hành tiền xu của riêng mình, 
và con trai là Alexander Jannaeus, 103—76 TCN, thực sự tự xưng là “Vua Jonathan' trên 
tiền đúc của mình. Việc tái tạo nhà nước và vương quốc, ban đầu và bề ngoài dựa trên 
nên tảng của chủ nghĩa tôn giáo thuân túy — bảo vệ đức tin — nhanh chóng làm sông lại 
tất cả các vấn đề cô hữu của chế độ quân chủ trước đó, và đặc biệt là mâu thuẫn không 
thể giải quyết giữa các mục tiêu và phương pháp của nhà nước và bản chất của Do Thái 
giáo. Xung đột này được phản ánh trong lịch sử cá nhân của chính người Hasmonean, 
và câu chuyện về sự thăng trầm của họ là một nghiên cứu đáng nhớ về tính kiêu ngạo. 
Họ bắt đầu như những người báo thù cho các vị tử vì đạo; chính họ đã kết thúc với tư 
cách là những kẻ đàn áp tôn giáo. Họ lên nắm quyền đứng đầu một nhóm du kích hăng 
hái; cuỗi cùng bị bao vây bởi lính đánh thuê. Vương quốc của họ, được thành lập trong 
đức tin, đã tan rã trong sự hư hỏng. 


John Hyrcanus đã thâm nhuân quan điểm theo chủ nghĩa chính thông rằng ông sẽ khôi 
phục vương quốc David theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông là người Do Thái đầu 
tiên tìm kiếm cảm hứng quân sự và chính trị từ các văn bản lịch sử cô đại của Kinh 
Thánh, xem xét các sách của Joshua và Samuel. Ông chấp nhận sự thật, toàn bộ Palestine 
là cơ nghiệp thiêng liêng của quốc gia Do Thái, và đó không chỉ là quyền của ông mà 
còn là nhiệm vụ đề chinh phục nó. Đề làm điều này, ông đã tạo ra một đội quân đánh 
thuê hiện đại. Hơn nữa, cuộc chinh phục, giỗng như của Joshua, phải bài trừ các tôn giáo 
ngoại lai và các giáo phái không chính thông, và nêu cân thiết phải tàn sát những người 
theo chúng. Quân đội đã chà đạp Samaria và san bằng Đền thờ Samaria trên Núi Gerizim. 
Cuộc chiến băng lửa và gươm của John được đánh dấu bằng những cuộc tàn sát người 
dân trong thành phô mà tội ác duy nhất là họ nói tiếng Hy Lạp. Tỉnh Idumaea đã bị chinh 
phục và cư dân của hai thành phố chính của nó, Adora và Marissa, buộc phải cải sang 
Do Thái giáo hoặc bị tàn sát nếu từ chối. 


ID? 
ĐÀ SXN 


—¬* 


h , “aà 2 
Ằ, ( `. SN % sư“ 
“4%, —= mả»kaŠ ^4 f 


` 


J⁄4. 
°⁄2. 


xà.” 


2UNA đc 
&yjs 


John Hyrcanus 


Alexander Jannaeus, con trai của John, vẫn tiếp tục áp dụng chính sách mở rộng và 
cưỡng bức chuyên đổi. Anh ta xâm chiếm lãnh thổ của Decapolis, liên minh của mười 
thành phố nói tiếng Hy Lạp được tập hợp xung quanh sông Jordan. Anh ta tràn vào 
Nabataea và chiếm lây Petra. Anh chuyền đến tỉnh Gaulanitis. Người Hasmonean bị đây 
về phía bắc vào Galilee và Syria, phía tây đến bờ biển, phía nam và phía đông vào sa 
mạc. Họ loại bỏ những người không phải Do Thái bằng cách cải đạo, tàn sát hoặc trục 
xuất. Do đó, quốc gia Do Thái đã mở rộng nhanh chóng về lãnh thô và dân số, dù trên 
danh nghĩa là người Do Thái, cũng là người nửa Hy Lạp hóa và trong nhiều trường hợp 
về cơ bản là người ngoại giáo hoặc thậm chí là man rợ. 


Hơn nữa, khi trở thành kẻ thông trị, vua và kẻ chinh phục, người Hasmonean phải chịu 
đựng sự băng hoại của quyên lực. John Hyrcanus dường như vẫn giữ được danh tiếng 
cao trong truyền thông Do Thái. Josephus nói ông được Đức Chúa Trời coi là “xứng 
đáng với ba đặc ân lớn nhất: chính quyền của quốc gia, phẩm giá của chức tư tế cao cấp, 
và món quà tiên tri". Nhưng Alexander Jannaeus, theo băng chứng chúng tôi có, đã biến 
thành một nhà độc tài và một con quái vật, và trong số các nạn nhân của ông ta là những 
người Do Thái ngoan đạo mà gia đình ông ta đã từng dựa vào. Giống như bất kỳ người 
cai trị nào ở Cận Đông vào thời điểm này, ông ta bị ảnh hưởng bởi các chế độ của người 
Hy Lạp và coi thường một số khía cạnh kỳ lạ nhất, mà đối với người Hy Lạp là sự man 
rợ của giáo phái Yahweh. Là thượng tế, cử hành Lễ Các Đền Tạm ở Jerusalem, ông ta 
từ chôi cử hành nghi lễ an táng theo phong tục và những người Do Thái ngoan đạo đã 
ném ông ta bằng chanh. Thực tế, Alexander thấy mình giỗng như những người tiền 
nhiệm đáng ghét, Jason và Menelaus, đang đôi mặt với một cuộc nồi dậy nội bộ của 
những kẻ bạo loạn. 


Josephus nói cuộc nội chiên kéo dài sáu năm và cướp đi sinh mạng của 50.000 người. 


Đó là lần đầu tiên chúng ta nghe đến Perushim hoặc Pharisee, “những người tự tách mình 
ra” thành một đảng tôn giáo từ chối cơ sở tôn giáo hoàng gia, với các thượng tế, quý tộc 
Sadducee và Tòa Công Luận, và đặt việc tuân thủ tôn giáo trước chủ nghĩa dần tộc Do 
Thái. Các nguôn của giáo sĩ Do Thái ghi lại cuộc đấu tranh giữa nhà vua và nhóm này, 
vốn là một cuộc xung đột về xã hội và kinh tê cũng như tôn giáo. Như Josephus đã lưu 
ý, 'những người Sadducee chỉ quan tâm đến những người giàu có, còn dân chúng thì 
không ủng hộ họ, ngược lại những người Pharisee có những đồng minh bình dân”. 


Ông kề lại vào cuỗi cuộc nội chiến, Alexander trở về Jerusalem trong chiến thăng, cùng 
với nhiều kẻ thù Do Thái trong số những người bị bắt giữ và sau đó “đã thực hiện một 
trong những hành động man rợ nhất trên thế giới... khi ông ta đang ăn tiệc với các thê 
thiếp, trước sự chứng kiến của toàn thành phó, ông ta ra lệnh đóng đinh khoảng tám trăm 
người trong số họ, và khi họ đang sông, ông ta ra lệnh cắt cô họng con cái và vợ của họ 
trước mắt họ.” 


Do đó, khi Alexander qua đời vào năm 76 TCN, sau khi ông ta (theo Josephus) “rơi vào 
cảnh khốn cùng vì rượu, thể giới Do Thái bị chia cắt một cách cay đăng và dù đã mở 
rộng hơn rất nhiều, bao gồm nhiều người lai Do Thái có lòng sùng kính với Kinh Torah. 
Nhà nước Hasmonean, giỗng như nguyên mẫu của nó là vương quốc David, đã phát triền 
mạnh mẽ trong thời đại giữa các để chế. Nó đã có thể mở rộng trong thời kỳ Seleucid 
đang suy tàn nhưng trước khi La Mã phát triển đủ mạnh đề thay thê người Hy Lạp. La 
Mã đã từng là đồng minh của người Do Thái khi họ đang đâu tranh chỗng lại để chế Hy 


Lạp cũ, và nó đã dung thứ cho sự tôn tại, thậm chí độc lập tương đôi, của các quôc gia 
nhỏ và yêu. 


The Hasmonean Kingdom 


Judea after the Hasmonean Revolt 

Expansion under .Jlonathan EEN 
Expansion under Simon sai 
Expansion under Hyrcanus | = 
Possible expansion tinder John = 
Expansion under Aristobulus Ì mã 
Expansion under Alexander /jannai BN 


Caesarea 


0 10 20 30 40 50 nợ 


Nhưng một vương quốc Do Thái có đầu óc bành trướng, cưỡng ép cải đạo các nước láng 
giêng theo đức tin khắt khe và không khoan dung của mình, đã không được viện nguyên 
lão La Mã chấp nhận. La Mã đã trì hoãn cho đến khi nhà nước Do Thái trở nên dễ bị tổn 
thương bởi sự chia rẽ nội bộ, giỗng như để chế Seleukos. Nhận thức được điều này, góa 
phụ của Alexander, Salome, người trị vì sau ông một thời gian, đã cô găng khôi phục sự 
thông nhất quốc gia bằng cách đưa những người Pharisee vào Tòa Công Luận và làm 
cho Luật Truyền khẩu của họ được chấp nhận trong hoàng gia. Nhưng bà qua đời vào 
năm 67 TCN và các con trai của bà không được nối ngôi. 


Antipater, một người Idumean từ một gia đình đã bị người Hasmonean cưỡng bức cải 
đạo. Anh ta là một nửa người Do Thái, một nửa người Hellenizer. Đôi với những người 
như vậy, điều tự nhiên là phải đỗi mặt với siêu cường mới La Mã, nơi kết hợp công nghệ 
quân sự không thê cưỡng lại với văn hóa Hy Lạp. Antipater nhìn thấy một thỏa thuận 
với Rome, theo đó anh và các gia đình quyên lực khác phát triển mạnh mẽ dưới sự bảo 
vệ của La Mã. Vì vậy, vào năm 63 TCN, anh đã giao kết với tướng La Mã Pompey và 


Judaea trở thành một quốc gia đồng minh của La Mã. Con trai của Antipater, người đã 
trở thành Herod Đại Đề, kiên quyết nhốt người Do Thái vào hệ thống hành chính của để 
chế La Mã. 


Triều đại của Herod, người cai trị hiệu quả của Judaea và nhiều nơi khác từ năm 37 TCN 
cho đến khi ông qua đời bỗn năm trước kỷ nguyên Cơ Đốc giáo, là một giai đoạn trong 
lịch sử mà các sử gia Do Thái, không kém gì các sử gia Cơ Đốc, đã cảm thây rất khó 
khăn để tìm hiểu. Herod vừa là người Do Thái vừa là người chỗng người Do Thái; một 
người ủng hộ và là ân nhân của nền văn minh Hy Lạp—-La Mã, và một kẻ man rợ phương 
Đông có khả năng tàn ác không thể tả được. Ông là một chính trị gia lỗi lạc và về mặt 
nào đó là một chính khách khôn ngoan và có tầm nhìn xa nhưng mê tín và lơ lửng trên 
bờ vực của sự điên rô. Ông là sự kết hợp của Saul và Solomon, người rõ ràng là thần 
tượng của ông. 


Herod trở nên nổi tiếng trong thời cha ông là Thống đốc xứ Galilee. Ở đó, theo đúng 
tỉnh thần cai trị của người La Mã, ông đã tiêu diệt một nhóm du kích bán tôn giáo, dưới 
quyên của một người tên là Hezekiah, và xử tử những người lãnh đạo, không có bất kỳ 
hình thức xét xử tôn giáo Do Thái nào và chỉ dựa trên thâm quyên của ông. Đây là một 
hành vi phạm tội theo luật Do Thái, và Herod sẽ bị xử trước Tòa Công Luận; chỉ có sự 
hiện diện của những người lính của ông, những người bao trùm tòa án, mới ngăn chặn 
được việc kết án. Bỗn năm sau, vào năm 43 TCN, Herod đã phạm một tội ác tương tự 
về tôn giáo băng cách hành quyết một người Do Thái cuông tín khác, Malichus, kẻ đã 
đâu độc cha mình. Tất nhiên, gia đình Herod ủng hộ phe Hasmonean do Hyrcanus II 
đứng đầu, và bản thân ông cũng kết hôn với gia đình này. Nhưng vào năm 40 TCN, phe 
đôi địch, do một người cháu là Antigonus lãnh đạo, đã chiễm Jerusalem với sự giúp đỡ 
của người Parthia. Em trai của Herod là Phasael, Thống đốc Jerusalem, bị bắt và tự sát 
trong tù. 


Herod đã tìm đường đến Rome và đưa vụ việc của mình lên viện nguyên lão. Các nguyên 
lão đã phản ứng bằng cách phong ông thành vua, với danh hiệu chính thức là rex Socius 
et amicus PopI Roman1, “vị vua đồng minh và là bạn của nhân dần La Mã". Sau đó, ông 
quay trở lại phương Đông với đội quân La Mã gồm 30.000 lính bộ binh và 6.000 ky 
binh, chiếm lại Jerusalem và thiết lập một chế độ hoàn toàn mới. 


c_ 


1 
tả 
Ỷ 
— 
"¬¬ 
Ẵ 
— 
`. 
Ai 


7l; ee42~z-&. › 


AN.ợ ` 


Herod Đại Đề 
Đầu tiên, ông sử dụng những món quà chính trị và ngoại giao tuyệt vời của mình đề đảm 
bảo ông luôn có được sự hậu thuẫn của bất kỳ ai năm quyên ở Rome. Khi Mark Antony 
phát triên mạnh mẽ, ông và Herod là bạn và đồng minh; khi Antony thất thủ, Herod 
nhanh chóng làm hòa với Octavius Caesar. Trong thời đại Augustan của đề quốc, Herod 
là người trung thành và đáng tin cậy nhất trong số các vị vua vệ tinh phương Đông của 
La Mã. Ông cũng là người được khen thưởng nhiều nhất và với sự hậu thuẫn của Rome, 
ông đã mở rộng vương quốc thậm chí vượt ra ngoài ranh giới Hasmonean và cai trị với 


sự bảo vệ lớn hơn nhiêu. 


C7alilee 


Tận 


sân : 
=Ä S mayja ï° 


ldumea z# 


Vương quôc của Herod 


Thứ hai, ông tiêu diệt Hasmonean băng hết khả năng của mình. Ông giao Antigonus cho 
người La Mã, những người đã hành quyết ông ta. Đối với vợ là Mariamne, cháu gái của 
Alexander Jannaeus. Ông để anh trai của cô, Aristobulus, chết đuối trong một bê bơi ở 
Jericho, buộc tội chính Mariamne đã cố găng đầu độc ông, kết tội cô trước một tòa án 
gia đình, và đưa cô đến cái chết. 


Sau đó, ông truy tô mẹ cô, Alexandra, vì tội phản quôc và bà cũng bị xử tử. 


Cuối cùng, ông buộc tội hai con trai của chính mình về âm mưu giết cha, và họ lần lượt 
bị xét xử, kết án và bị bóp cổ theo luật. Josephus đã viết: “Nếu một người có đây đủ tình 
cảm gia đình, thì người đó là Herod.” Điều đó đúng theo cả hai nghĩa vì ông đã thành 
lập các thành phố mang tên cha, mẹ và anh trai của mình. Nhưng đổi với người 
Hasmonean, ông cư xử với sự nghi ngờ hoang tưởng và sự tàn bạo liêu lĩnh. Câu chuyện 
về thảm sát những người vô tội, dù được phóng đại, nhưng có một nên tảng lịch sử trong 
hành động của chính ông. 


Chính sách thứ ba của Herod là giảm thiêu sức mạnh hủy diệt của Do Thái giáo theo chủ 
nghĩa độc tài bằng cách tách biệt nhà nước và tôn giáo. Hành động đầu tiên của ông khi 
lên nắm quyên tại Jerusalem vào năm 37 TCN là xử tử 46 thành viên hàng đâu của Tòa 
Công Luận, những người đã tìm cách duy trì Luật Moses trong các vẫn đề thế tục. Từ 
đó, nó chỉ còn là một tòa án tôn giáo. Ông thậm chí không cỗ gắng tự mình trở thành 
thây tế lễ và biến nó thành một chức vụ bình thường, việc bỗ nhiệm và cách chức các 
thượng tế là đặc quyên của ông, và ông chọn họ chủ yếu từ người Ai Cập và Babylon. 


Herod là người có đầu óc, và giỗng như Solomon, ông xây dựng các tòa nhà không lô, 
chỉ tiêu hoành tráng cho lợi ích công cộng, và tô chức từ thiện chưa từng có. Do đó, ông 
là nguyên mẫu của một hình tượng Do Thái khác, một nhà từ thiện tích cực. Giống như 
Solomon, ông vừa khai thác vị trí của mình trên các tuyến đường thương mại để đánh 
thuê vừa tham gia vào lĩnh vực sản xuất. Ông đã thuê các mỏ đồng ở Síp từ Hoàng Đề 
Augustus. Ông thu thuê trên một vùng rộng lớn, chia sẻ lợi nhuận với Rome. Josephus 
nói chỉ tiêu của ông rất lớn và do đó khắc nghiệt với thần dân của mình, và chắc chăn đã 
xây dựng một khôi tài sản cá nhân không lô chủ yêu băng cách tịch thu tài sản của những 
người mà ông tuyên bố là kẻ thù của nhà nước, đặc biệt là người Hasmonean. Nhưng 
mức độ thịnh vượng chung của người Palestine đã tăng lên trong thời kỳ cầm quyên của 
ông, nhờ vào hòa bình bên ngoài, trật tự nội bộ và mở rộng thương mại. Số lượng người 
Do Thái, cả sinh ra và cải đạo, mở rộng khắp nơi, do đó, theo một truyền thông thời 
trung cổ, vào thời điểm điều tra dân số Claudian năm 48 SCN, có khoảng 6.944.000 
người Do Thái trong để chế. Theo một tính toán, trong thời kỳ Herod có khoảng tám 
triệu người Do Thái trên thế giới, trong đó 2.350.000 đến 2.500.000 sống ở Palestine, 
người Do Thái chiếm khoảng 10% đề chế La Mã. Quốc gia đang mở rộng và cộng đồng 
đông đảo là nguồn gốc về sự giàu có và ảnh hưởng của Herod. 


Thay vì giỗng như những người Do Thái —- Hy Lạp trước đó, ông coi mình là một nhà 
cải cách anh hùng, cô gắng lôi kéo một dân tộc Cận Đông có chấp và bảo thủ vào vòng 
tròn khai sáng của thể giới hiện đại. Quyên lực và sự thông nhất mới được thành lập của 
La Mã dưới thời hoàng để đầu tiên đã tạo nên một kỷ nguyên mới của hòa bình quốc tế 
và thương mại toàn cầu, những nên tảng của một thời kỳ hoàng kim kinh tế, trong đó 


Herod muôn người dân của mình tham gia. Để giúp người Do Thái có được vị trí xứng 
đáng trong một thê giới tốt đẹp hơn, ông phải tiêu diệt những yếu tô cản trở. 

Herod cũng muốn cho thê giới thấy người Do Thái có nhiều tài năng và văn minh, có 
khả năng đóng góp quan trọng vào tinh thần mới, mở rộng của nên văn minh Địa Trung 
Hải. Để làm điều này, ông đã nhìn xa hơn Jerusalem, đến những người Do Thái hải 
ngoại. Herod là bạn thân của vị tướng lãnh đạo của Augustus, AsrIppa, và tình bạn đã 
lan tỏa sự bảo vệ đặc biệt của La Mã đỗi với các cộng đồng Do Thái rộng lớn, phân tán 
và đôi khi bị đe dọa trong quỹ đạo La Mã. Những người Do Thái hải ngoại coi Herod là 
người bạn tốt nhất. Ông cũng là người hào phóng nhất trong số những khách hàng quen. 
Ông cung cấp ngân quỹ cho các giáo đường Do Thái, thư viện, nhà tăm và các cơ quan 
từ thiện, đồng thời khuyên khích những người khác làm điều tương tự, để rôi vào thời 
Herod, người Do Thái lần đầu tiên trở nên nồi tiếng với các nhà nước phúc lợi thu nhỏ 
mà họ thiết lập trong các cộng đồng của họ ở Alexandria, Rome, Antioch, Babylon và 
những nơi khác, cung cấp cho người bệnh và người nghèo, các góa phụ và trẻ mồ côi, 
thăm viễng những người bị cầm tù và chôn cất người chết. 

Herod không dại đến mức biến những người Do Thái hải ngoại trở thành những người 
duy nhất nhận được sự hào phóng. Ông là ân nhân của nhiều thành phố đa chủng tộc 
trên khắp miền đông của đề chế. Ông ủng hộ và tài trợ cho tất cả các tổ chức của nên 
văn hóa Hy Lạp, đặc biệt là sân vận động, vì ông là một vận động viên thê thao nhiệt 
tình — một thợ săn và ky sĩ liều lĩnh, một tay ném lao và bắn cung, và một khán giả nhiệt 
thành. Bằng tiền bạc, khả năng tổ chức và nghị lực, ông đã một tay cứu Thế vận hội 
Olympic khỏi sự suy tàn và đảm bảo chúng được tô chức thường xuyên — do đó, tên tuổi 
của ông được tôn kính ở nhiều hòn đảo và thành phố nhỏ của Hy Lạp, điều này đã mang 
lại cho ông chức danh chủ tịch. Vì mục đích dân sự và văn hóa, ông đã trao những khoản 
tiền lớn cho Athens, Lycia, Pergamum và Sparta. Ông đã xây dựng lại Đền thờ Apollo 
ở Rhodes. Ông xây lại tường cho Byblos, xây dựng một nhà hát ở Tyre và Beirut, cho 
Laodicea một câu dẫn nước, xây nhà hát ở Sidon và Damascus, đồng thời cung cấp một 
đài phun nước và bồn tăm ở Ascalon. Tại Antioch, sau này là thành phố lớn nhất Cận 
Đông, ông lát lại con đường chính, dài 4km, tạo ra những mái che đề cư dân tránh mưa, 
và hoàn thành công việc với đá cảm thạch tuyệt đẹp. Có những người Do Thái sống ở 
gần những nơi này và họ đắm chìm trong vinh quang phản chiêu của người đồng hương. 
Herod đã cô găng theo đuôi chính sách rộng rãi và phô quát này ở chính Palestine. 
Samaria, thành phố mà John Hyrcanus đã san bằng, được xây dựng lại với sự trợ giúp 
của ông, và được đặt tên là Sebaste theo tên Hy Lạp cho người bảo trợ của ông là 
Augustus. Ông đã cho nó một ngôi đền, những bức tường và tháp, và một con đường. 
Ông đã xây dựng một ngôi đền khác, băng đá granit Ai Cập, tại Baniyas trên bờ biên. 


Cũng trên bờ biên, trên địa điểm của Tháp Straton, ông đã tạo ra một thành phố mới là 
Caesarea. Theo Josephus, điều này liên quan đến việc thiết kế một bến cảng nhân tạo, 
“lớn hơn Piraeus° ở Hy Lạp. Đây là nên tảng của một đê chắn sóng không lô rộng 60m. 
Thành phố, rộng 200 mẫu Anh, có một nhà hát, khu chợ và tòa nhà chính phủ, tất cả đều 
băng đá vôi, với một giảng đường tuyệt đẹp, nơi các trò chơi lộng lẫy được tô chức bốn 
năm một lần. Theo Josephus, ở đó, Herod đã dựng lên một bức tượng không lỗ của 
Caesar không thua kém gì thân Zeus trên đỉnh Olympia, một trong bảy kỳ quan của Thế 
giới Cô Đại. Đây đã trở thành thủ đô hành chính tự nhiên của La Mã cho Judaea khi để 
chế của Herod tan rã sau cái chết của ông. Điểm xuyết của Palestine là các pháo đài và 
cung điện của Herod. Chúng bao gồm Antonia ở Jerusalem, được dựng trên đỉnh của 
pháo đài Hasmonean của Baris, do Jonathan the Maccabee xây dựng; nhưng theo đúng 
phong cách thời Herod, pháo đài mới lớn hơn, mạnh hơn và xa hoa hơn. Những nơi khác 
là Herodium, Cypros gần Jericho, được gọi theo tên mẹ ông, Machaerus ở phía đông của 
Biển Chết, và lâu đài-pháo đài của ông ở Masada, với tâm nhìn ngoạn mục. 
_ _ : 


“ 2y 2Nyn) TS 
⁄“ ã nÂ „ ˆ 


“‹ 
ni» n 
Si tai SỐ: VẲ 


Á Ww — 


Y ]Ƒ—_ `* 


_~ 9. 


Thành phố Caesarea 


À 
ì 


“ «vf‹ Vư * 
` Nó ^ 
- 1 TY t và sat ` 
A 0LIMPSE 0f ISERRPEEOT lòC 
ii VÀ GAM ĐC áy Ý 
14 XÃ lây "NGA ` 
\~ đà \\ O3) 1T cì 
MAS"DN SÊh ÿ 


` 


| ` ` _ 
Đôi với Herod, việc xây dựng pháo đài Antonia ở Jerusalem là một phân của mục đích 


chính trị. Khi ông lần đầu tiên chiếm thành phố, vào năm 37 TCN, ông gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc thuyết phục các đồng minh La Mã không trục xuất tất cả cư dân. Herod 
đề xuất quốc tế hóa thành phô và biến thành phố trở thành thủ đô không chỉ của Judaea 
mà của cả chủng tộc Do Thái. Ông nhận thây những người Do Thái hải ngoại hiểu biết 
hơn người Palestine, dễ tiếp thu các ý tưởng của Hy Lạp và La Mã hơn, và có nhiêu khả 
năng khuyến khích các hình thức thờ phượng ở Jerusalem tương thích với thê giới hiện 
đại. Ông bố nhiệm những người Do Thái hải ngoại vào các văn phòng công cộng ở thủ 
đô và ông muôn củng cỗ quyên lực của họ bằng cách khuyến khích những người Do 
Thái hải ngoại khác đến đó thường xuyên. 

Về lý thuyết, Luật yêu cầu người Do Thái phải hành hương đến Đền thờ ba lần một năm, 
vào Lễ Vượt Qua, Lễ Các Tuân và Lễ Đền Tạm. Herod quyết định khuyến khích thực 
hành này, đặc biệt là từ những người ngoại quốc, bằng cách cung cấp cho Jerusalem tất 
cả các phương tiện hiện đại và trên hết bằng cách xây dựng lại chính ngôi đền như một 
đài tưởng niệm đáng đến để chiêm ngưỡng. Herod không chỉ đơn thuần là một nhà từ 
thiện đáng chú ý; ông cũng là một nhà tuyên truyền đầy cảm hứng và một người trình 
diễn tuyệt vời. 


zi~4aiIn 0D 7S....^.. Antonia's 
BETH-ZATHA Ma "90 Ancient 
‹ 4jJerusalem 
3rd North Wall ` ccx===xa^. M/ ^^ Circa AD 63 
Hippodrome 
> Mount 
-Á of Olives 


“lösephôi — 


< 
 xx, 
=.... 
4 .,.,ã,.ốổộ7ổểổ nhe 6n ẽnYA v¿xxn*xx) 
= -Z-18 


Tế of 
Phasael... 
" ề 


LEBANON 


~ 
* - vẮ L> tạ mg ` ... -` 
› riamme “ “ 
°‹`s 


>Š 
` 
“ R 


ắ ` % 
T | *%. Z 
b Ø ` Ai 
Š > NV 
1 uyế” Z4) .QUARTER 
BS. DETAIL ko bà, =6 
Strip AREA bị $ —.. _. 
‹ >« r : _ < /. 3 
-  j@rUusalem vs 
Present Jerusalem 
Day expansion, 
. : : AD 37-44 
By 34 BC, under King Herod's rule, ancient 
^ 
JoR5AN .. Jerusalem went through major redevelopment, va 
EOYPT Ệ : TA. 
crowned with the rebuilding of the Second Herod's 
: Temple 
Temple and a bigger Temple Mount. In AD 66, =—.. (Dome of 
the Great Jewish Revolt challenged Roman rule _ uy wal ĐIỢ THENG 
undaries 
over Jerusalem, resulting in the destruction of 
the temple and the fall of Jerusalem by AD 70. Z'Walled fortification in 
in the time of Jesus in the tìme of 
Jesus 
AD 7-36 


Jerusalem thời Herod 


Việc xây dựng pháo đài Antonia và ba tòa tháp mạnh mẽ, Phasael (sau này được gọi là 
Tháp David, Hippicus và Mariamne (hoàn thành trước khi sát hại vợ mình) đã củng cỗ 
quyên lực của ông. Sau đó, vào năm 22 TCN, ông triệu tập một đại hội toàn quốc và 
công bồ công việc đề đời của mình: việc xây dựng lại Đền Thờ, với quy mô hoành tráng, 
vượt xa cả vinh quang của Solomon. Hai năm tiếp theo được dành đề tập hợp và đào tạo 
một lực lượng gôm 10.000 thợ và 1.000 linh mục giám sát, những người cũng làm thợ 
xây-thợ thủ công trong các khu vực câm. Việc xây dựng Đên Thờ như một nơi tế lễ chỉ 
mất mười tám tháng. Nhưng toàn bộ tòa nhà rộng lớn cần 46 năm để hoàn thành và 
những người thợ thủ công vẫn đang hoàn thiện phân trang trí không lâu trước khi người 
La Mã hủy hoại toàn bộ vào năm 70 SCN, không đề lại một viên đá nào. 


Chúng ta có mô tả về Đền Thờ của Herod từ Josephus. Những điều này được bô sung 
bởi khảo cô học gân đây. Đề đạt được hiệu ứng hoành tráng như mong muôn, Herod đã 
tăng gấp đôi diện tích của Núi Đền. Do đó, xung quanh khu tiền sảnh rộng lớn, ông đã 
dựng lên những dãy cột, và liên kết với thành phô băng những cây câu. Cung thánh, ở 
một đầu của lễ đài, cao hơn và rộng hơn nhiều so với của Solomon (100 so với 60 cubIt), 
nhưng vì Herod không thuộc một gia đình tư tê và do đó không thê vào bên trong, nên 
ông đã chỉ rất ít cho bên trong. Thay vào đó, tiền được chỉ rất nhiêu cho ngoại thất, công, 
phụ kiện và đồ trang trí được dát vàng và bạc. Josephus nói chỉ toàn đá trăng, lấp lánh 
ánh vàng dưới ánh sáng mặt trời, khiến du khách phải ngỡ ngàng. 


Tezngle Complex Architectural Plan 


HEROD'S TEMPLE COMPLEX IN THE TIME OF 1ESUS 


When the Gpspels and the book of Acts te6er ta entering the kg tyzdugbo The Chamber of te Hazth w/as the buidi: 

x4 nhac mône 0(ten it ä ređeverx écÂvcnie-go erlreeBb rathef \hịch t;eeap|22y 5Ô who served ¡ sẹo tí 
- tenoke complex, rluding a r1 number of crfs and c hiền dđWsion 4s an (d. 2echatiah in Luke 1:8] 
Su: 


\chlzE5 Wwere the sat gửi worderlul Heođ Tempie 
buï thễng: t reÍef ted to by thê e đ6öple Ìn n Matt, 24:1; Mak 1 


The Nicaner Gsa#e diided the western. Cœrt of the |sràelÌN@ý | | 
(xhere je £ tro qs) from tan || 
The altar cế butr# sacrifices stod in the 1: Ienpe the easter Court oÍ the \Wamen, Wdorsen: were alơBd ‡0 | 
The 52nhediin came oi to teach the nựt To the (wtst of 3 stood the bass = f the lắcanœ Ga‡e and watch 
pepke ơn te 'Srplưesen this teracE to Binh) vnbegi ổ 1p the north thị saơilices Íw ther purếicatlon were made |Lưke 2:22-24) 
{Hb. he) dưng the Fedsts ơi Passover ânđ place Í ttual anirnal slaugh —=———- 
slaugltter 
lạbernacles % may hawe been hy: Xe 
the 12-year-old Jesus was found bự hịs 0 IQ 200 342 49 8 
“e5, '3ÍItfX) â(mong the 4echey The Chambe Í he Leper se: nh * tr 
lstering To th atk =eseraset. oinoraerbyerxet : Š ,. MO su, 
tlofts” ( ì 


'Nere Masikd Hai 84, 144 
ke 5: 


The soreg (a kơø, lattôced screen œr raÏing) 
3eparated the tefgle cœurts Írorn the Court cế 
the Gerftles, prdhitrtrq Genbles œr nor»i = ›urfd 
]ews f'om éettry. Euen Heođ hữơ⁄lf was unable 
m sat.  poi nôn “ha van size that 

#lUứed 10 lailrsg v # CẾ 
hơn thương \ vi síhọ stility" "goi by C ChrSt 
(tph. 2:14) 


slom lẻ tHood m eeler tạ be “9 the trea: Suy 
[Matt, 27:6) 


pIe rwarmally 
the ternhẻn dưb c0u ft, +> infant }eas wes met by Šl šImeon ar Area the 
The Chamber oÍ he NgZjfiles vuas vẩhvtve ä prophete<s |Lưke 2:25-38) 
Nzcrite would tr hs sac:ifices up+ 


cœnpleter dÍ hịs vơ 


Những người hành hương từ khắp Palestine và cộng đồng nước ngoài, hàng trăm nghìn 
người tụ tập về thành phố đề tham dự các buổi lễ lớn. Sân ngoài, trong các bức tường, 
mở cửa cho tất cả mọi người. Một bức tường và cánh công với những lời cảnh báo tiếng 
Hy Lạp và Latinh được chạm khắc băng đá, câm những người không phải là người Do 
Thái tiếp tục bước vào những góc đặc biệt dành cho người Nazarite. 


Nhiều ngàn thây tế lễ, người Levite, thầy thông giáo và những người Do Thái ngoan đạo 
đã làm việc trong và xung quanh khu vực Đền Thờ. Các thây tế lễ chịu trách nhiệm về 
các nghỉ lễ, trong khi người Levite là những nhạc công, người quét dọn và kỹ sư. Họ 
làm theo ca, và trong thời gian tổ chức những lễ lớn, họ đã được tăng cường bởi những 
người đàn ông xuất thân là tư tế hoặc người Levite từ khắp Palestine và các cộng đồng 


hải ngoại. Nhiệm vụ chính của linh mục là chăm sóc cung thánh. Người Do Thái đã lây 
từ người Ai Cập khái niệm về ngọn lửa bàn thờ — giữ ngọn lửa cháy liên tục trong khu 
thờ và phong tục xông hơi vào những phân tôi nhất và bí mật nhất. Ngôi đên tiêu thụ 
600 pound hương liệu đắt tiền mỗi năm, được làm từ một công thức bí mật của gia đình 
linh mục Avtina. Trên thực tế, nó được làm từ vỏ sò biển, muỗi Sodom, một loại cây họ 
cà chua đặc biệt, mộc dược, nhũ hương, quê, cassiam, spIkenard, nghệ tây, và một chất 
bí ân được gọI là maalah ashan, khiến khói bốc lên rất ân tượng. 


2) | _ M íš .4 


S468: 0y 


Sau đó là những cuộc hiến tế bình thường, hai con cừu non vào lúc bình minh và hai con 
khác vào lúc hoàng hôn. Tất nhiên, những người Do Thái bình thường không thể vào 
cung thánh, nhưng cửa của nó vẫn được mở trong suốt buổi lễ để họ có thể nhìn thây. 
Mỗi buổi lễ kết thúc với nghi thức uống rượu, đọc thánh thư và hát thánh ca và thánh 
vịnh. Các nghệ sĩ hợp xướng đi kèm với một dàn nhạc bao gôm đàn ông đôi, đàn hạc 
mười hai dây, đàn lia mười dây và chũm chọe bằng đồng, trong khi cả kèn bạc và kèn 
shofar hoặc kèn ram phát ra những tiếng nô để đánh dấu các giai đoạn. Các nghi lễ hiến 
tế khiến du khách cảm thấy kỳ lạ, thậm chí man rợ, đối với hầu hết những người lạ khi 
số lượng hiến tế rất lớn. Vào những lúc đó, bên trong Ngôi đền là một nơi tuyệt vời — 
tiếng la hét của những con gia súc kinh hãi, hòa quyện với những tiếng kêu và kinh nghi 
lễ cùng những tiếng kèn lớn, và máu ở khắp mọi nơi. Tác giả của Bức thư Aristeas, một 
người Do Thái Alexandria tham dự với tư cách là một người hành hương, nói ông đã 
chứng kiến 700 linh mục thực hiện các nghi lễ hiến tế, làm việc trong 1m lặng nhưng xử 
lý các xác nặng băng kỹ năng chuyên nghiệp và đặt chúng lên chính xác phân bên phải 
của bàn thờ. 


Vì sô lượng động vật quá lớn, việc giêt mô, lây máu và mang xác đi phải được thực hiện 
nhanh chóng: và đê loại bỏ lượng máu dôi dào cân một hệ thông làm sạch không lô. Nó 
cần ba mươi bôn bê nước. 


Vào mùa đông, dự trữ nước mưa và vào mùa hè, nguồn cung cấp bồ sung được lấy từ hệ 
thông ông nước từ Hồ Siloam ở phía nam. Vô số đường ông dẫn nước và vô số đường 
ông thoát nước mang theo dòng máu hiến tế. Aristeas đã viết: '“*Có rất nhiêu khe hở để 
lây nước ở chân bàn thờ, không thể nhìn thấy được đối với tất cả ngoại trừ những người 
làm lễ, vì vậy tất cả máu được thu thập với sỐ lượng lớn và rửa sạch trong nháy mắt.” 

Vào giờ lễ hội, ngôi đền là một quân thê chật chội, và các cánh công phải được mở từ 
nửa đêm trở đi. Chỉ có thượng tế mới có thê vào Holy of Holies, mỗi năm một lần vào 
Ngày Lễ Chuộc Tội, nhưng vào ngày lễ hội, tấm màn của nó được kéo lên để những 
người hành hương Do Thái, ngó qua công thánh, có thê nhìn thấy bên trong. Mỗi người 
hành hương dâng cúng ít nhất một vật hiến tế riêng lẻ — do đó có rất nhiều động vật. 
Theo Josephus, Đền Thờ của Herod nỗi tiếng thế giới và được đánh giá rất cao, và các 


thị tộc quan trọng đã đến hiến tế vì những lý do ngoan đạo cũng như để hòa nhập với 
người Do Thái. Ví dụ, vào năm 15 TCN, bạn của Herod là Marcus Aørippa đã thực hiện 
một cử chỉ vĩ đại là đưa đến 100 con thú. 


Các vị vua và chính khách nước ngoài từ Artaxerxes đến Hoàng Đề Augustus đã tặng 
một lượng lớn kim khí bằng vàng được cất giữ trong những căn phòng đặc biệt bên 
trong. Người Do Thái từ khắp nơi đồ tiền vào đó, thay vì đóng góp cho Israel, và 
Josephus nói nó đã trở thành “kho bạc chung của tất cả của cải Do Thái”. Ví dụ, 
Hyrcanus, người đứng đâu gia đình Tobiad thu thuế giàu có, đã “gửi vào đó toàn bộ tài 
sản của gia đình°. Nhưng nguồn thu nhập thường xuyên chính là nửa thuế shekel đôi với 
tất cả nam giới người Do Thái trên hai mươi tuôi. 

Herod đặc biệt hào phóng đôi với Đền Thờ, vì ông đã tự bỏ tiền túi ra cho toàn bộ công 
trình. Bằng cách hạ thấp tâm quan trọng của thượng tế, một người Sadducee, Herod tự 
động nâng tầm quan trọng của phó tế, một người Pharisee, người có quyên kiểm soát tất 
cả các chức năng thông thường của Đên Thờ và đảm bảo ngay cả các thượng tế người 
Sadducee cũng thực hiện theo phương thức Pharisaical. Vì Herod có quan hệ tốt với 
người Pharisee, nên ông đã tránh xung đột giữa Đền Thờ và triều đình của mình. Nhưng 
liên minh đã tan vỡ trong những tháng cuỗi cùng của ông. Là một phân trong kế hoạch 
trang trí của mình, ông đã dựng một con đại bàng vàng trên lỗi vào chính của Đền Thờ. 
Những người Do Thái ở hải ngoại khá vui mừng về điều này, nhưng những người Do 
Thái ngoan đạo ở thủ đô, bao gồm cả những người Pharisee, phản đối mạnh mẽ, và một 
nhóm sinh viên Torah đã trèo lên và đập nó ra từng mảnh. Lúc đó Herod đang bị ôm 
trong cung điện gân Jericho, nhưng ông hành động với nghị lực và sự tàn nhẫn đặc trưng. 
Vị thượng tế bị cách chức. Các sinh viên bị nhận dạng, bị bắt, bị kéo xích đến Jericho, 
xét xử trong nhà hát La Mã và bị thiêu sống. Với thành quả to lớn, Herod được người 


dân đưa đên suôi nước nóng ở Callirrhoe, nơi ông chêt vào mùa xuân năm 4 TCN. 


Những người thừa kế của ông — các con trai với người vợ đầu tiên, người Nabatean, đều 
không có kết cục tốt. Archelaus, người đã rời khỏi Judaea, đã bị người La Mã phế truất 
vào năm 6 SCN. Sau đó, vương quốc được quản lý trực tiếp bởi các kiểm sát viên La 
Mã từ Caesarea. Cháu trai, Herod AgrIppa, vào năm 37 SCN, đã được người La Mã đưa 
tới Judaea. Nhưng ông qua đời vào năm 44 SCN, khiến La Mã không còn lựa chọn nào 
khác ngoài việc áp đặt quyên CaI trỊ trực tiếp một lần nữa. Cái chết của Herod Đại Đề đã 
châm dứt giai đoạn cuỗi cùng cho sự cai trỊ ôn định của người Do Thái ở Palestine cho 
đến giữa thế kỷ XX. 

Thay vào đó là một giai đoạn căng thắng lớn. Đây là điều bất thường nhất dưới thời La 
Mã. Người La Mã điều hành một đề chế tự do. Họ tôn trọng các thê chế tôn giáo, xã hội 
và thậm chí chính trị ở địa phương vì điều này phù hợp với lợi ích thiết yếu của họ. Đúng 
là các cuộc nỗi dậy hiếm hoi bị dập tắt với sức mạnh và mức độ khốc liệt. Nhưng hầu 
hết các dân tộc Địa Trung Hải và Cận Đông đều thịnh vượng dưới sự cai trị của La Mã 
và đánh giá nó là thứ tốt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì khác mà họ có thê có được. Đây 
là quan điểm của hơn sáu triệu người Do Thái ở hải ngoại, những người không bao giờ 
gây rắc rỗi cho chính quyên, ngoại trừ một lần ở Alexandria dưới tác động của các sự 
kiện ở Palestine. Có lẽ là ngay tại quê hương Do Thái, nhiều người người Do Thái đã 
không coi người La Mã là kẻ áp bức hay kẻ thù của tôn giáo. Nhưng một thiểu sô ở 
Palestine đã không thể hòa giải với kittim (người La Mã) và thỉnh thoảng chuẩn bị sẵn 
sảng đề mạo hiểm với những hình phạt tàn bạo không thể tránh khỏi. Đã có một cuộc 
nổi dậy, dẫn đầu bởi Judas of Gamala, vào năm 6 SCN, đề phản đỗi quy tắc trực tiếp 
được áp đặt sau cái chết của Herod Đại Đề. Cũng có một lý do khác, khi quyền CaI fTỊ 
trực tiếp được khôi phục sau cái chết của Herod Agrippa vào năm 44 SCN, dẫn đâu bởi 
một người đàn ông tên là Theudas, người đã hành quân xuống Thung lũng Jordan cùng 
một đám đông. Một lần nữa vào thời Felix (52-60 SCN), khi 4.000 người tập trung trên 
Núi Ô-liu với hy vọng các bức tường của Jerusalem sẽ sụp đồ, giông như thành Jericho. 
Cuỗi cùng là các cuộc nồi dậy vĩ đại vào năm 66 và 135 SCN, với quy mô cực lớn và đã 
làm chao đảo đề chế phía đông. Không có các sự kiện tương tự ở bất kỳ lãnh thô nào 
khác mà Rome cai trị. 

Tại sao người Do Thái lại nỗi dậy? Đó không phải vì họ là một xã hội khó khăn, hiểu 
chiến, bộ lạc và về cơ bản lạc hậu, giỗng như người Parthia, những người đã gây ra rắc 
rôi liên tục cho người La Mã ở rìa phía đông. Ngược lại, rắc rỗi thực sự đối với người 
Do Thái là họ quá tân tiến, quá hiểu biết về trí tuệ để có thể cai trị. Người Hy Lạp đã 
phải đối mặt với cùng một vấn đề. 

Về mặt văn hóa, đế chế La Mã là Hy Lạp, đặc biệt ở phương Đông. Những người có 
trình độ học vẫn, nói và viết bằng tiếng Hy Lạp, và tiếng Hy Lạp đặt ra các tiêu chuẩn 


trong nghệ thuật và kiến trúc, kịch, âm nhạc và văn học. Chính điều đó gầy khó khăn 
cho người Do Thái. Họ có một nên văn hóa lâu đời hơn người Hy Lạp. 


Họ không thể sánh với người Hy Lạp về mặt nghệ thuật và theo một số cách khác, nhưng 
văn học của họ ở nhiều lĩnh vực vượt trội hơn hắn. Có nhiêu người Do Thái như người 
Hy Lạp trong đề chế La Mã, và một tỷ lệ cao hơn trong số họ biết chữ. Tuy nhiên, người 
Hy Lạp, những người kiểm soát các chính sách văn hóa của để chế La Mã, không hề 
công nhận ngôn ngữ và văn hóa Hebrew. Có một thực tê đáng chú ý là người Hy Lạp, 
những người rất ham hiểu biết về thiên nhiên, và rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu công 
nghệ và kỹ năng nghệ thuật nước ngoài, nhưng họ lại coI thường ngôn ngữ của người 
ngoài. Họ đã ở Ai Cập trong một thiên niên kỷ nhưng không bao giờ bận tâm đến việc 
học bất cứ điều gì ngoại trừ buôn bán; Pythagoras rõ ràng là học giả Hy Lạp duy nhất 
hiểu được chữ tượng hình. Họ có cùng sự mù quáng đối với tiếng Do Thái, văn học Do 
Thái và triết học Do Thái. Họ phớt lờ và chỉ biết về nó từ những tin đồn không chính 
xác. Sự khinh miệt văn hóa từ phía Hy Lạp, và sự yêu ghét mà một số người Do Thái có 
học thức dành cho văn hóa Hy Lạp, là những nguôn gốc của căng thăng thường xuyên. 

Theo một cách nào đó, mỗi quan hệ giữa người Hy Lạp và người Do Thái trong thời cổ 
đại cũng giỗng như mối quan hệ giữa người Do Thái và người Đức trong thê kỷ 19 và 
đâu thế kỷ 20, dù không nên đây sự so sánh này đi quá xa. Người Hy Lạp và người Do 
Thái có rất nhiều điểm chung — các quan niệm phô quát của họ, ví dụ, chủ nghĩa duy lý 
và chủ nghĩa trải nghiệm, nhận thức của họ về trật tự thiêng liêng của vũ trụ, cảm giác 
đối với đạo đức, sự quan tâm đối với bản thân con người. Cả người Do Thái và người 
Hy Lạp đều tuyên bỗ và nghĩ họ tin vào tự do, nhưng trong khi với người Hy Lạp sống 
trong cộng đồng tự do, và được lựa chọn thân thánh của riêng mình, còn người Do Thái, 
bắt buộc phải tuân theo luật Moses và không thể thay đổi. Điều duy nhất người Do Thái 
có thê hòa hợp với văn hóa Hy Lạp là dưới hình thức Cơ Đốc giáo. (nêu họ cải đạo) 

Do đó, điều quan trọng cân hiểu là cuộc nỗi dậy rõ ràng của người Do Thái chống lại La 
Mã là một cuộc đụng độ giữa văn hóa Do Thái và Hy Lạp. Hơn nữa, cuộc đụng độ nảy 
sinh từ những cuốn sách. Chỉ có hai nền văn học vĩ đại, Hy Lạp và Do Thái lưu trữ các 
văn bản Latinh. Ngày càng có nhiều người biết chữ, đặc biệt là người Hy Lạp và người 
Do Thái, những người có trường tiểu học. Lúc này cũng có rất nhiêu thư viện lớn, nhà 
nước cũng như tư nhân — thư viện ở Alexandria có hơn 700.000 cuộn sách. Tiếng Hy 
Lạp là văn học của xã hội văn minh quốc tẾ, nhưng người Do Thái đã chăm chỉ hơn 
nhiều trong việc sao chép, lưu hành, đọc và nghiên cứu các văn bản thiêng liêng của họ. 


Về nhiều mặt, văn học Do Thái sông động hơn nhiều so với Hy Lạp. 


Các văn bản tiếng Hy Lạp, từ Homer trở đi, là những hướng dẫn về đức tính, lối sông và 
phương thức tư duy nhưng các bản văn tiếng Do Thái có xu hướng trở thành kế hoạch 
hành động rõ rệt. 


Điều này đang trở nên quan trọng hơn. Nó là một nhà tuyên truyền có chủ đích, với 
giọng điệu luận chiến và triệt để bài ngoại, với sự thù hận đặc biệt hướng tới người Hy 
Lạp. Sự căng thăng về ý nghĩa của tử vì đạo là đáng chú ý. Một tác phẩm tiêu biểu của 
một người Do Thái tên là Jason of Cyrene, ban đầu gồm năm tập, sau được gọi là sách 
Maccabees thứ hai. Mặc dù, sử dụng tất cả các phương tiện tu từ của văn xuôi Hy Lạp, 
nhưng nó là một tác phẩm chỗng Hy Lạp. 


Thậm chí còn quan trọng hơn những câu chuyện về những người tử vì đạo là công cụ 
văn học mới của khải huyền. Các văn bản khải huyền cô gắng truyền tải những bí ân 
vượt ra ngoài giới hạn của kiến thức hoặc kinh nghiệm bình thường của con người, 
thường sử dụng tên của các nhà tiên tri đã chết để tăng thêm tính xác thực. Từ thế kỷ thứ 
hai TCN trở đi, một lần nữa dưới áp lực của cuộc khủng hoảng Maccabee, chúng tập 
trung hoàn toàn vào các chủ đề chính, mang theo nỗi ám ảnh của người Do Thái về lịch 
sử sẽ thể nào trong tương lai và dự đoán điều øì sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Khoảnh khắc 
này sẽ được đặc trưng bởi sự rung lắc lớn của vũ trụ, trận chiến cuỗi cùng của 
Armageddon và, như một trong những cuộn Qumran cho biết, “người chủ thiên đường 
sẽ phát ra tiếng nói, các nên tảng của thế giới sẽ bị rung chuyền, và một cuộc chiến của 
những đâng quyên năng trên trời sẽ lan rộng khắp thế giới”. Những sự kiện này được 
đặc trưng bởi bạo lực cực độ, bởi sự chia rẽ tuyệt đôi giữa thiện (người Do Thái ngoan 
đạo) và ác (người Hy Lạp, sau này là người La Mã) và bởi những gợi ý về sự bất tử. 
Trong số những tác phẩm kiêu này, tác phẩm có ảnh hưởng nhất là Sách Daniel, ra đời 
từ thời Hasmonean sơ khai, vì nó được đưa vào kinh điển và đã trở thành nguyên mẫu 
cho nhiều tác phẩm khác. Nó sử dụng các ví dụ lịch sử, từ thời Assyria, Babylon và Ba 
Tư, để khơi dậy lòng căm thù chống lại chủ nghĩa để quốc ngoại giáo nói chung và sự 
thông trị của Hy Lạp nói riêng, và dự đoán sự kết thúc của đề chế và sự xuất hiện của 
vương quốc của Đức Chúa Trời, có thê là dưới thời một nhà giải phóng anh hùng. Cuỗn 
sách ủng hộ chủ nghĩa bài ngoại và những lời gọi tử vì đạo. 

Sách khải huyện có thê được đọc ở nhiêu cấp độ khác nhau. Đối với những người Do 
Thái ngoan đạo có tư tưởng ôn hòa, những người đã có xu hướng chấp nhận, kê từ thời 
Jeremiah và Ezeklel, tôn giáo của họ có thê được thực hành dưới một chế độ ngoại bang 
cho tự do tôn giáo. Daniel hứa — không phải là sự phục hồi của vương quốc vật lý như 
của David, mà là sự kiện cuối cùng thuộc một loại hoàn toàn khác: sự phục sinh và sự 
bất tử của cá nhân. Điều đặc biệt gây ân tượng đối với những người Pharisee là lời khăng 
định ở phân kết của Sách Daniel, vào thời điểm cuỗi cùng, “dân tộc sẽ được giải cứu... 


Và nhiều người trong số họ ngủ trong bụi đất sẽ thức giấc, một số được sông đời đời, và 
một số phải xâu hồ và bị khinh miệt vĩnh viễn." Quan niệm của Daniel đã được củng cô 
bởi cái gọi là Sách Enoch, được viết vào đầu thê kỷ thứ nhất SCN, nói về ngày “người 
được chọn' sẽ đến vương quốc của họ. 


Ý tưởng về sự phán xét khi chết và sự bất tử đã được phát triển ở Ai Cập hơn một thiên 
niên kỷ trước. Nó không phải của người Do Thái, bởi vì nó không có trong Torah, và 
những người Sadducee, những người mắc kẹt vào văn bản của họ, dường như đã phủ 
nhận hoàn toàn thế giới bên kia. Nhưng ý tưởng này đã phôi thai trong Isaiah, và những 
người Pharisee háo hức nắm bắt khía cạnh của ngày tận thế vì nó lôi cuỗn ý thức mạnh 
mẽ của họ về công lý. Có thê không có câu trả lời trần thê nào cho vấn đề, như Job đã 
chỉ ra; nhưng nêu không có công lý trên thê giới, chắc chăn sẽ có công lý trong tương 
lai, khi người công chính sẽ được ban thưởng bởi quan tòa thân thánh, và kẻ ác bị kết 
án. Ý tưởng về sự phán xét cuỗi cùng phù hợp với toàn bộ khái niệm pháp quyên của 
người Do Thái. Chính vì họ đã dạy giáo lý này, cùng với một cách tiếp cận hợp lý để 
tuân theo Luật, vôn giúp cho sự cứu rỗi, mà người Pharisee đã thu hút được nhiều nĐười, 
đặc biệt là những người nghèo ngoan đạo. 


Nhưng nếu những người Pharisee vẽ ra sự phân biệt (như Thánh Augustino đã làm sau 
này) giữa vương quốc thiên đàng và vương quốc trần gian, thì những người khác lại coi 
ngày tận thế theo nghĩa thực tế hơn. 


Họ tin vương quốc của sự công bình là vật chất, có thật, sắp xảy ra và họ nhất định phải 
đây nhanh sự xuất hiện của nó. Nhóm bạo lực nhất được các lực lượng chiễm đóng La 
Mã gọi là Sicarii; họ mang theo những con dao găm được giẫu kín và dùng để ám sát 
những người cộng tác với La Mã, đặc biệt là trong đám đông vào các thời điểm lễ hội. 


Tuy nhiên, đây chỉ đơn thuân là phân rìa khủng bố của một phong trào tự gọi mình là 
những người nhiệt thành. Tên Sicarii bắt nguồn từ câu chuyện về Phinehas trong Sách 
Các Con Số. Ông đã cứu dân Israel khỏi bệnh dịch băng cách dùng lao giết một người 
đàn ông độc ác và vợ ông ta và do đó được cho là “nhiệt thành với Đức Chúa Trời của 
ông ta°. Theo Josephus, phong trào được thành lập vào năm 6 SCN bởi Judah người 
Galilee, khi ông tô chức một cuộc nỗi dậy chông lại sự cai trị trực tiếp và thuê của La 
Mã. Ông dường như là một loại giáo sĩ Do Thái thời kỳ đầu, và ông đã dạy học thuyết 
cô xưa răng xã hội Do Thái là thần quyên, thừa nhận quyên cai trị của không ai ngoài 
Đức Chúa Trời. 

Josephus phân biệt giữa những người nhiệt thành, những người rao giảng và thực hành 
bạo lực thành ba giáo phái chính: Pharisee, Sadducee và Essene. Nhưng thực tế không 
phải vậy. Khi thê kỷ thứ nhất SCN tiến đến, ngày càng nhiều người Do Thái ngoan đạo, 


chăng hạn như người Pharisee, dường như đã chấp nhận bạo lực là không thể tránh khỏi 
trong một số hoàn cảnh nhất định. 


Thậm chí còn nhiêu tranh cãi xung quanh các giáo phái millenarian khác nhau ở rìa sa 
mạc, mà Josephus (cũng như Philo và Pliny) đã nhóm lại với nhau thành Essenes. Trên 
thực tế, có rất nhiều nhóm khác nhau. Những người được biết đến nhiều nhất là các tu 
sĩ Qumran, vì tu viện ở Biển Chết của họ đã được G. L. Harding và Pere de Vaux khai 
quật vào năm 1951-6, nhiều tác phẩm của họ đang được phân tích và xuất bản. 


Họ sống trong lều vào mùa hè, và vào mùa đông ân nấp trong hang động. Họ đã bồ trí 
hệ thông ông nước phức tạp trong các tòa nhà trung tâm đề phục vụ cho các nghi lễ và 
chúng tôi đã tìm thấy nhà bếp, tiệm bánh, phòng ăn và cửa hàng đô gỗm, cũng như phòng 
họp. 


Giáo phái cho thấy tầm quan trọng của văn học đôi với các nhóm cực đoan, vì đã có một 
kho kinh văn công phu và một bộ sưu tập sách lớn, được cất giữ an toàn trong những 
chiếc lọ cao giấu trong các hang động gân đó, khi cộng đồng bị người La Mã bình định 
trong cuộc nôi loạn năm 66. Nhưng nó cũng minh họa cách thức mà văn học cô vũ cho 
bạo lực, vì ngoài các văn bản kinh điển có hàm ý khải huyền (chăng hạn như Ishiah), 
các tu sĩ còn tạo ra các tác phẩm của riêng họ, thuộc thể loại cách mạng và quân sự. Tài 
liệu của họ, được chúng tôi gọi là 'Cuộc chiến của những đứa trẻ ánh sáng chống lại lũ 
trẻ bóng tôi, không chỉ mang tính khải huyền mơ hồ mà còn tạo thành một hướng dẫn 
đào tạo chỉ tiết cho một trận chiến mà họ tin sắp xảy ra. 


Tuy nhiên, các tu sĩ của Qumran chỉ là một trong nhiều cộng đồng kiểu Essene. Tất cả 
đều bị ảnh hưởng bởi ngày tận thế, nhưng không phải tất cả đều bạo lực và một số ít 
hoàn toàn thân thiện. Một số ân sĩ sông trong hang động, như Therapeutae, đến từ Ai 
Cập, nơi các cộng đồng sa mạc đã tôn tại ít nhất 2.000 năm. Những người Margheria, ở 
Syria, cũng là những người theo chủ nghĩa tu viện. Các tu sĩ hang động khác là những 
nhóm người theo chủ nghĩa rửa tội sông gần sông Jordan, trong đó John the Baptist và 
những người theo ông được biết đến nhiêu nhất. 

John the Baptist sống và làm việc phần lớn ở Galilee và Peraea, lãnh thổ mà bây giờ 
người Do Thái áp đảo nhưng đã bị sát nhập vào Judaea băng lửa và gươm và thường là 
cưỡng bức cải đạo vào thời Maccabee. Phân lớn nó đã bị tàn phá sau cái chết của Herod 
vào năm 6 SCN; và cháu trai Herod Antipas, người được người La Mã cử làm thông 
đốc, đã cô gắng xây dựng lại các thành phô mới kiểu Hy Lạp. Từ năm 17 đến 22 SCN, 
ông đã tạo ra một trung tâm hành chính mới tại Tiberias trên Hồ Galilee, và ông đã buộc 
những người Do Thái từ vùng nông thôn xung quanh từ bỏ trang trại và đến sông ở đó. 
Ông đã giúp những người nghèo và cả những người từng là nô lệ. Do đó, nó trở thành 


một điều bất thường gây tò mò: thành phô Hy Lạp duy nhất có đa sô người Do Thái. 
Antipas thu hút sự chỉ trích vì những lý do khác. Do Thái giáo của ông bị nghi ngờ vì 
ông có mẹ là người Samaritan; và ông đã vi phạm luật Moses bằng cách cưới vợ của anh 
trai mình. Chính lời rao giảng của John the Baptist chông lại tội lỗi này đã dẫn đến việc 
ông bị bỏ tù và bị hành quyết. Theo Josephus, Antipas cảm thây những người theo dõi 
Baptist ngày càng gia tăng đến mức nhất định phải kết thúc cuộc nỗi dậy. 

Baptist là một người tin vào cái mà người Do Thái gọi là Đẳng Messiah. Nhiệm vụ của 
ông tập trung vào hai cuốn sách Isaiah và Enoch. Ông rao giảng cho mọi người Do Thái 
về ngày tận thê sắp đến. Tất cả đều phải thú nhận tội lỗi của mình, ăn năn và chuẩn bị 
cho sự Phán xét cuỗi cùng. Nhiệm vụ của ông là đáp lại lệnh truyền trong Isaiah, “Hãy 
làm sạch các ngươi trong đồng văng theo đường của Đức Chúa Trời,” và công bố ngày 
cuỗi cùng và sự xuất hiện của Đắng Messiah, đó là Người như được mô tả bởi Enoch. 
Theo Tân ước, Baptist có quan hệ họ hàng với Chúa Jesus thành Nazareth, đã làm phép 
rửa tội cho ông và xác định ông là Người được chọn; và không lâu sau khi Baptist bị 
hành quyết, Chúa Jesus mới bắt đầu sứ mệnh của mình. 

Học thuyết của người Do Thái về Đẳng Messiah có nguồn gốc từ niềm tin vua David đã 
được Đức Chúa Trời xức dâu, để ông và con cháu trị vì Israel và sẽ thực hiện quyên 
thông trị trên các dân tộc xa lạ. Sau sự sụp đồ của vương quốc, niềm tin này đã được 
biến đôi thành một kỳ vọng tiên tri rằng quyên cai trị của Nhà David sẽ được khôi phục 
một cách kỳ diệu. Trên hết, người ta ghép mô tả của người Isaiac về vị vua tương lai như 
là người phân phát công lý, và đây có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong sách Isaiah — 
được đọc và ngưỡng mộ rộng rãi nhất, nó chắc chăn được viết hay nhất trong tất cả các 
sách Kinh Thánh. Trong suốt thê kỷ thứ hai và thứ nhất TCN, sự tái sinh của người cai 
trị David đã ăn khớp với các ý niệm trong Sách Daniel, Sách Enoch và các tác phâm 
khải huyền khác, về ngày tận thê và Bốn Điều Cuối Cùng: cái chết, sự phán xét, địa ngục 
và thiên đường. Chính ở giai đoạn tương đôi muộn này, nhần vật được Đức Chúa Trời 
lựa chọn và có sức lôi cuốn lần đầu tiên được gọi là Đắng Messiah hay “[vị vua] được 
xức dầu'. Từ này ban đầu là tiếng Do Thái, sau đó là tiếng Aramaic, và được phiên âm 
đơn giản sang tiếng Hy Lạp là messias. 


Học thuyết thiên sal, có nguồn sốc phức tạp và thậm chí trái ngược nhau, đã tạo ra sự 
nhâm lẫn lớn trong tâm trí người Do Thái. Nhưng hầu hết trong số họ dường như đã cho 


răng Đầng Messiah sẽ là một nhà lãnh đạo chính trị-quân sự và sự xuât hiện của ngài sẽ 


bắt đầu một trạng thái mới. Có một đoạn quan trọng trong sách Công vụ Tông đồ mô tả 


cách Gamaliel the Elder, cháu trai của Hillel, và một thời là chánh án Tòa Công Luận, 
đã khuyên can chính quyên Do Thái trừng phạt những người theo đạo Cơ Đốc ban đầu, 
băng cách lập luận tính xác thực của Đãng Messiah. Ông nói, đã từng có trường hợp của 
Theudas, “tự hào mình là ai đó°, nhưng ông ta đã bị giết, “và tất cả, bao nhiêu người tuân 
theo ông, đã bị phân tán và biễn mất”. Rồi có Judah xứ Galilee, “trong những ngày bị 
đánh thuế”, và 'người ấy cũng bị chết; và tất cả những người vâng lời ông, đã bị phân 
tán". Các trưởng lão Do Thái khác bị thuyết phục bởi lập luận của Gamaliel. Khi Herod 
Đại Đề nghe tin Đâng Messiah hay Đẳng Christ được sinh ra, ông đã phản ứng bằng bạo 
lực như thê đe dọa vương triều của mình. Bất kỳ người Do Thái nào nghe một người đàn 
ông tuyên bố mình là đẳng cứu thế sẽ nghĩ anh ta liên quan đến chính trị và quân sự. 
Chính quyền La Mã, Tòa Công Luận Do Thái, người Sadducee và thậm chí cả người 
Pharisee đều cho Đắng Messiah sẽ thay đôi trật tự hiện có, mà tất cả họ đều là một bộ 
phận. Những người nghèo ở Judaea và Galilee cũng tin Đâng Messiah đang rao giảng 
những thay đổi cơ bản sẽ không chỉ nói về tâm linh và siêu hình, mà là về thực tế của 
quyền lực — chính phủ, thuế má, công lý. 

Từ bằng chứng chúng ta có được, Chúa Jesus người Nazareth không phù hợp với những 
khuôn mẫu thiên sai nào trong số này. Ông không phải là người theo chủ nghĩa dân tộc 
Do Thái. Trái lại, ông là một người theo chủ nghĩa phố quát Do Thái. Giỗng như Baptist, 
ông bị ảnh hưởng bởi những lời dạy về các yêu tô hòa bình của người Essenes. Nhưng 
cũng như Baptist, ông tin ăn năn và tái sinh nên được thực hiện cho nhiều người, như đã 
thây trước trong chương 53 của sách Isaiah. Công việc của người dạy về sự công bình 
không phải là trỗn trong sa mạc hay trong hang động: hoặc ngôi vào ghế của đãng quyên 
năng, như Tòa Công Luận. 

Chủ nghĩa phô quát là khái niệm triết học và thần học mà một số ý tưởng có khả năng ứng dụng rộng rãi. 
Niêm tin vào một chân lý cơ bản là một nguyên lý quan trọng khác trong thuyêt phô quát. 

Sứ mệnh của ông là rao giảng cho tất cả mọi người và với tinh thần khiêm nhường trước 
mặt Thiên Chúa, Đẳng có thể đòi hỏi những cực hình của đau khổ. Người mà Isaiah đã 
viết phải là 'cây mềm", bị khinh miệt và bị loại bỏ bởi con người”, 'người của nỗi đau", 
“người sẽ bị thương vì tội ác của chúng ta, bị bằầm dập vì sự vi phạm của chúng ta", “bị 
áp bức và đau khô — vậy mà anh ta không mở miệng'. Đẳng Messiah này không phải là 
một thủ lĩnh đám đông, chứ đừng nói đến một vị vua trần gian trong tương lai. Đúng 
hơn, ông là một nhà thần học, một người thây thông qua lời nói và tắm gương của mình. 
Nếu Chúa Jesus là một nhà thân học, thì thần học của ngài là gì? Nền tảng của ông là 
Do Thái giáo không chính thông và sự Hy Lạp hóa ngày càng tăng của Galilee. Cha của 
ông, một thợ mộc, đã chết trước khi Chúa Jesus được rửa tội, vào năm 28/29 SCN. Jesus 
(tiếng Hy Lạp) là Yeshua trong tiếng Do Thái, mẹ của Chúa Jesus được gọi là Mary — 


Miriam trong tiếng Hy Lạp. Hai anh em của Chúa Jesus, Judah và Simon, có tên Do 
Thái nhưng hai người khác, James (trong tiếng Do Thái là Jacob) và Joses (trong tiếng 
Do Thái Joseph), thì không. Gia đình tuyên bỗ có nguồn gốc từ David, và có thê là theo 
chủ nghĩa tuân thủ. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, gia đình đã chấp nhận sứ mệnh của 
ông. Anh trai ông là James trở thành người đứng đầu giáo phái ở Jerusalem và sau khi 
James tử vì đạo bởi người Sadducee, anh em họ của Chúa Jesus là Simon kế vị; các cháu 
trai là những nhà lãnh đạo của cộng đồng Cơ Đốc Galilee trong triều đại của Trajan. 


Băng chứng chúng tôi có được cho thây, dù Chúa Jesus bị ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của 
người Essene và có thê đã dành một thời gian sông với họ, và dù ngài có liên hệ cá nhân 
với giáo phái Baptist, nhưng ngài vẫn là một trong những người Hakamim, những người 
Do Thái ngoan đạo. Ngài gần gũi với những người Pharisee hơn bất kỳ nhóm nào khác. 
Tuyên bô này có thể gây hiệu lầm, vì Chúa Jesus đã công khai chỉ trích những người 
Pharisee, đặc biệt là vê tội “đạo đức giả”. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, sự kết án của 
Chúa Jesus không quá nghiêm trọng và về bản chất, nó tương tự như những lời chỉ trích 
dành cho người Pharisee bởi những người Essene, và bởi các giáo sĩ Do Thái sau này, 
những người đã tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa người Hakamim và người PharIsee giả, 
người mà họ coi là kẻ thù của Do Thái giáo chân chính. 

Dường như Chúa Jesus là một phần của cuộc tranh cãi đang phát triển nhanh chóng trong 
cộng đồng Do Thái ngoan đạo, bao gồm những người Pharisee thuộc nhiều khuynh 
hướng khác nhau. 

Pharisee hay Biệt Phái, ở những thời điểm khác nhau trong lịch sử Do Thái, họ là nhóm người quy tụ thành 
một đảng phải chính trị, hoặc một phong trào xã hội, hoặc một trường phái tư tưởng. Nhóm người này xuât 
hiện trong thời kỳ tôn tại Đên Thờ Jerusalem thứ hai. 

Sadducee là một giáo phái hoặc một nhóm người Do Thái hoạt động ở Judea trong thời kỳ Đền Thờ thứ hai, 
băt đâu từ thê kỷ thứ hai TCN thông qua việc phá hủy Đên Thờ vào năm 70 SCN. Những người Sadducee 
thường được so sánh với các giáo phái đương thời khác, bao gôm cả Pharisees và Essenes. 

Mục đích của phong trào Hakamic là cô vũ sự thánh thiện và làm cho nó trở nên phổ 
biên. Làm thế nào điều này được thực hiện? Cuộc tranh luận xoay quanh hai vân đề: tính 
trung tâm và không thê thiêu của Đền Thờ, và việc tuân thủ Luật. Về điểm đầu tiên, rõ 
ràng Chúa Jesus đứng về phía những người coi Đền Thờ (Jerusalem) là một trở ngại cho 
sự truyền bá sự thánh thiện nói chung, vì sự tập trung vào công trình vật chất, với các 
thứ bậc, đặc quyên (chủ yêu là cha truyền con nôi) và của cải, là một hình thức tách biệt 
khỏi người dân — một bức tường được xây dựng chông lại họ. Chúa Jesus sử dụng Đền 
Thờ như một diễn đàn rao giảng: nhưng cũng có những người khác phản đối nó, đặc biệt 
là Isaiah và Jeremiah. Ý tưởng người Do Thái có thể thực hành tôn giáo mà không có 
Đên Thờ không phải là mới. Giống như nhiều người Do Thái ngoan đạo khác, Chúa 


Jesus đã nhìn thấy sự thánh thiện lan tỏa đến toàn dân qua các trường tiêu học và nhà 
hội. Nhưng Ngài đã đi xa hơn hầu hết những người trong số họ bằng cách coi Đền Thờ 
là nguồn gốc của ma quỷ và tiên đoán sự sụp đồ của nó, và băng cách đỗi xử với Đền 
Thờ và toàn bộ hệ thông quản lý và luật Do Thái giáo băng sự khinh thường thâm lặng. 


Về vẫn đề thứ hai, mức độ phải tuân theo Luật, cuộc tranh cãi ban đầu giữa những người 
Sadducee, những người chỉ thừa nhận Ngũ Kinh, và những người PharIsee, những người 
dạy Luật Truyền Khẩu, đã được bố sung vào thời Chúa Jesus băng một lập luận khác. 
giữa người Hakamim và người PharIsee. Một trường phái, do Shammai the Elder 
(khoảng năm 50 TCN - khoảng 30 SCN) đứng đâu, có quan điểm độc đoán, đặc biệt là 
về các vẫn đề sạch sẽ và ô uễ, một lĩnh vực bùng nô vì nó kích động mạnh mẽ khả năng 
đạt được sự thánh thiện của những người bình thường, nghèo nàn. Thực ra, chủ nghĩa 
cuông tín của trường phái Shammai cuối cùng đã đưa con cháu và tín đồ của ông ra khỏi 
hoàn toàn truyền thông Do Thái giáo, và họ đã biến mất giỗng như chính người 
Sadducee. Trái ngược với Shammai là Hillel. Ông đến từ cộng đồng bình dân và sau đó 
được gọi là “Hillel the Babylon'. 


Ông mang theo những quan niệm nhân đạo và phô quát hơn về cách giải thích Torah. 
Đối với Shammai, bản chất của Torah năm ở chỉ tiết của nó; trừ khi bạn hiểu chính xác 
chỉ tiết, còn không hệ thống sẽ trở nên vô nghĩa và không thể đứng vững. Đối với Hillel, 
bản chất của Torah là tinh thần của nó. 

Chúa Jesus là một thành viên trong trường của Hillel, và có thể là học trò. Sự nghiệp 
giảng dạy của Chúa Jesus giúp Ngài dịch cách ngôn của Hillel thành một hệ thống thần 
học đạo đức. Ở một số khía cạnh, Ngài nghiêm khắc hơn nhiều nhà hiển triết. Chăng 
hạn, Ngài sẽ không thừa nhận việc ly hôn, một lời dạy mà sau này đã trở thành luật, và 
vẫn còn cho đến ngày nay, cực kỳ quan trọng. Chúa Jesus không chấp nhận Đền Thờ 
khi nó nằm giữa Đức Chúa Trời và sự theo đuôi thánh khiết của con người, nên ngài đã 
gạt bỏ Luật khi nó cản trở, thay vì hỗ trợ, con đường đến với Đức Chúa Trời. 


Khi Chúa Jesus áp dụng lời dạy của Hillel vì sự hợp lý của nó đã khiến Ngài không còn 
là một nhà hiền triết chính thông theo bất kỳ ý nghĩa nào và thực sự không còn là một 
người Do Thái. Ngài đã tạo ra một tôn giáo độc đáo, và nó được gọi chính xác là Cơ 
Đốc giáo. Ngài đã kết hợp đạo đức Do Thái giáo và những gì Ngài thây ân tượng trong 
Isaiah, Daniel và Enoch, cũng như những gì Ngài thấy hữu ích từ người Essenes và 
Baptist, để có thể trình bày một viễn cảnh rõ ràng về cái chết, sự phán xét và kiếp sau. 
Và Ngài đã cung cấp nên thần học mới cho tất cả mọi người: những người Do Thái 
ngoan đạo, những người am hiều, những người Samaritan, những người nghèo, những 
người thuộc dòng dõi quý tộc. Giống như nhiêu nhà cách tân tôn giáo, Ngài có một học 
thuyết công khai cho quân chúng và một học thuyết bí mật cho những người theo Ngài. 


Phần sau tập trung vào những gì sẽ xảy ra với Ngài với tư cách là một con người, trong 
cuộc sông và cái chêt, và tuyên bô Ngài là Đầng Messiah — không chỉ là Người Tôi Tớ 
Đau Khô, mà là một người có ý nghĩa lớn hơn nhiêu. 


Càng xem xét những lời dạy và hoạt động của Chúa Jesus, người ta càng thấy rõ ràng 
chúng đã tân công Do Thái giáo ở một số khía cạnh nguy hiểm, điều này khiến cho việc 
bắt giữ và xét xử của chính quyền Do Thái là không thê tránh khỏi. 


Sự thù địch của Ngài đỗi với Đền Thờ là không thê chấp nhận được ngay cả đôi với 
những người Pharisee tự do, những người coi Đên Thờ là trung tâm. Sự bác bỏ của Ngài 
đối với Luật là không thể chấp nhận. 


Mark kế lại, khi 'kêu gọi mọi người đến cùng mình', Chúa Jesus đã nói một cách long 
trọng: 


“Không có gì nêu không có con người, mà việc xâm nhập vào anh ta có thể làm ô uê anh 
ta; nhưng những điều xuất phát từ anh ta, đó là những thứ làm ô uê con người.” Điều 
này nhằm phủ nhận sự liên quan và vai trò của Luật trong quá trình của sự cứu rỗi và 
công bình. Ngài khăng định con người có thê có mối quan hệ trực tiếp với Đức Chúa 
Trời, ngay cả khi anh ta nghèo, ngu dốt và tội lỗi; và ngược lại, không phải việc tuân 
theo kinh Torah của con người tạo ra phản ứng của Đức Chúa Trời, mà là ân điển của 
Đức Chúa Trời dành cho con người, của những ai có đức tin nơi Ngài, khiến họ tuân giữ 
các điều răn của Ngài. 

Đối với hầu hết những người Do Thái uyên bác, đây là học thuyết sai lâm vì Chúa Jesus 
bác bỏ Kinh Torah là không thích hợp và nhân mạnh, đối với Ngày Phán xét cuỗi cùng 
đang đến gân, điều cần thiết đề được cứu không phải là tuân theo Luật mà là đức tin. 
Nếu Chúa Jesus bị mắc kẹt ở các tỉnh thì sẽ không có hại gì đến với Ngài. Băng cách 
đến Jerusalem cùng với những người đi theo và giảng dạy một cách cởi mở, Ngài đã bị 
bắt giữ và xét xử, đặc biệt là theo thái độ của Ngài đỗi với Đền Thờ và chính điều này 
khiến kẻ thù của Ngài chú ý. 

Tội tương tự, thường chỉ bị đày đến một huyện vùng sâu vùng xa. Nhưng bằng hành vi 
của mình tại phiên tòa, Chúa Jesus đã khiến mình phải chịu hình phạt nghiêm trọng hơn 
nhiều. Chương l7 của Đệ Nhị Luật, đặc biệt là các điều từ 8 đến 12, dường như tuyên 
bổ, trong các vấn đề tranh cãi về Luật và tôn giáo, cần tiễn hành một cuộc điều tra đây 
đủ và đưa ra phán quyết đa số, và nêu bất kỳ ai trong sô những người có liên quan từ 
chối chấp nhận quyết định đó, người đó sẽ bị xử tử. Ở một dân tộc thích tranh luận và 
có tư tưởng mạnh mẽ như người Do Thái, sống dưới chế độ pháp quyên, điều khoản này, 
được gọi là tội “trưởng lão nôi loạn°. Chúa Jesus là một người có học; đó là lý do tại sao 
Judah, ngay trước khi bị bắt, đã gọi ngài là “giáo sĩ Do Thái”. Do đó, khi bị đưa ra trước 


Tòa Công Luận hay bất cứ tòa án nào thì Ngài xuất hiện như một trưởng lão nôi loạn; 
và bằng cách từ chối không cầu xin, Ngài tự coi thường tòa án và đã tự kết án mình. 
Không nghỉ ngờ gì nữa, các thây tế lễ trong Đền Thờ và những người Pharisee Shammai, 
cũng như những người Sadducee, những người cảm thấy sợ giáo lý của Chúa Jesus và 
muốn Ngài bị xử tử theo lời Kinh Thánh. Nhưng Chúa Jesus không thể bị phán tội chết 
vì trong những trường hợp không rõ ràng, người Do Thái không có quyên thi hành án tử 
hình. Đề giải quyết vẫn đề, Chúa Jesus bị đưa đến gặp viên kiểm soát La Mã Pilate với 
tư cách là tội phạm nhà nước. Không có bằng chứng nào chỗng lại Ngài về cáo buộc 
này, ngoài giả thuyết những người tự xưng là Đẳng Messiah sớm hay muộn cũng nồi 
dậy - những người xưng Đẳng Messiah thường bị giao cho nhà cầm quyên La Mã nếu 
họ trở nên phiên phức. Vì vậy, Pilate miễn cưỡng kết tội vì lý do chính trị. Do đó, Chúa 
Jesus không bị ném đá đến chết theo luật Do Thái, mà bị đóng đình bởi La Mã. 


Điều quan trọng không phải là hoàn cảnh cái chết của Ngài mà là sự thật Ngài được chấp 
nhận bởi một nhóm người ngày càng tăng. Điều này mang lại tầm quan trọng to lớn 
không chỉ đối với việc giảng dạy luân lý và đạo đức của Ngài mà còn đỗi với việc Ngài 
tự xưng là Người Tôi Tớ Đau Khô. Các môn đồ của Chúa Jesus hiểu được tầm quan 
trọng của cái chết và sự phục sinh của Ngài như một “minh chứng mới” hoặc là nhân 
chứng cho kế hoạch của Đức Chúa Trời, là cơ sở để mọi cá nhân có thê lập Giao ước 
mới với Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những øì họ có thê làm đề phát triển thêm Phúc 
Âm là lặp lại những câu nói của Chúa Jesus và kề lại câu chuyện cuộc đời của Ngài. 
Công việc truyền giảng thực sự được thực hiện bởi Paul of Tarsus, một người Do Thái 
hải ngoại đến từ Cilicia, có gia đình đến từ Galilee, và người đã trở về Palestine và theo 
học Gamaliel the Elder. 

Ông tham gia khóa đào tạo PharIsee đề hiểu thần học của Chúa Jesus, và bắt đầu giải 
thích điều đó - một khi ông tin chắc sự tái sinh và việc Chúa Jesus tuyên bố mình là 
Đắng Christ là thật. Người ta thường lập luận Thánh Paul đã “phát minh ra” Cơ Đốc giáo 
bằng cách lấy những lời dạy đạo đức của Đẳng Christ và đưa chúng vào một nên thần 
học mới dựa trên những khái niệm trí tuệ của cộng đồng người Hy Lạp. Sự phân biệt 
giữa “xác thịt và “tinh thân? của ông đã được so sánh với sự phân đôi thể xác và linh 
hồn của Philo. 

Nhưng Philo giải quyết những vẫn đề trừu tượng. Đôi với Thánh Paul, Chúa Jesus Christ 
là một thực tại. Về thể xác và linh hồn, với Philo có nghĩa là cuộc đấu tranh nội tâm bên 
trong bản chất con người. Băng tinh thần và xác thịt, Thánh Paul đề cập đến thế giới bên 
ngoài — con người là xác thịt, tâm linh là Đức Chúa Trời hay Đẫng Christ. 


Sự thật dường như là cả Chúa Jesus và Thánh Paul đều có nguồn gốc từ Do Thái giáo 
của người Palestine. Cả hai đều rao giảng một nên thân học mới. Chúa Jesus đã mở ra 


một tôn giáo mới băng sự đô huyệt của Ngài “cho nhiêu người” và sự phục sinh của Ngài. 


Thánh Paul dạy lời tiên tri đã được chứng thực, Đẳng Christ đã nhập thể trong Chúa 
Jesus, và GIao ước mới đã ra đời và được ban cho những a1 có đức tin vào nó. 

Cả Chúa Jesus và Thánh Paul đều không phủ nhận giá trị luân lý hay đạo đức của Luật. 
Họ chỉ đơn thuần loại bỏ bản chất của nó khỏi bỗi cảnh lịch sử, mà cả hai đều coi là lỗi 
thời. Kế hoạch của Thiên Chúa đã thay đổi. Cơ chế cứu rỗi bây giờ là Tân ước, đức tin 
vào Đẳng Christ. 

Chúa Jesus và các Cơ Đốc nhân đã lẫy từ Do Thái giáo tiềm năng phô quát và kế thừa 
nó. Chính Chúa Jesus đã tìm cách hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng như Ngài đã dự báo: 
“Paul sẽ mang phúc âm này đi sâu vào cộng đồng người Do Thái hải ngoại và các cộng 
đồng dân tộc sống cùng với họ.” Giao ước mới được hình thành. “Nơi không phân biệt 
người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bao quy đầu hay không cắt, người Barbarian, 
người Scythia, đều như nhau; và Đẳng Christ là tất cả và ở trong tất cả.” 

Ở đây, theo một nghĩa nào đó, là chương trình cải cách toàn cầu của những nhà cải cách 
Hy Lạp hóa thời Seleukos. Nhưng trong khi Menelaus và các đồng minh trí thức của ông 
đã tìm cách phô cập từ bên trên, liên minh với quyên lực và sự giàu có, quân đội và 
những người thu thuê và do đó đã đầy phân lớn cộng đồng, không chỉ người nghèo vào 
vòng tay của những người theo thuyết Torah. Chúa Jesus và Thánh Paul phô cập từ bên 
dưới. Chúa Jesus là một người Do Thái uyên bác, người đã lây tinh thần chứ không phải 
chữ viết làm bản chất của Luật và do đó đã chấp nhận những người không được học, 
người dốt nát, người bị khinh thường. 

Phần nhân loại sẵn sảng và chờ đợi thông điệp là rất lớn. Cộng đồng người hải ngoại, 
qua đó Thánh Paul và những người khác háo hức đi truyền đạo, rất rộng lớn. Nhà địa lý 
học người La Mã Strabo nói người Do Thái có ở khắp nơi. 

Chỉ riêng ở Ai Cập đã có một triệu người. Ở Alexandria, có lẽ là thành phố vĩ đại nhất 
thế giới sau Rome, họ chiêm 10% dân số. 


L7. v7 Ha 


'wạt 9 *éh 
_—#m— 


} em TL su... 
_“Avu, -=ng== 


xẠU T~TY72^+L 7T 


Họ có rất nhiều ở Cyrene và Berenice, ở Pergamum, Miletus, Sardis, ở Phrygian 
Apamea, Cyprus, Antioch, Damascus và Ephesus, và trên cả hai bờ Biển Đen. Họ đã ở 
Rome trong 200 năm và bây giờ hình thành một cộng đồng đáng kế ở đó; và từ Rome, 
họ đã lan ra khắp các đô thị Ý, sau đó đến Gaul và Tây Ban Nha và băng qua biển vào 
phía tây bắc châu Phi. Nhiều trong số những người Do Thái hải ngoại vẫn là những 
người trung thành đối với Kinh Torah trong sự nghiêm khắc của nó. Nhưng những người 
khác mong muốn sự thay đồi, băng cách từ bỏ phép cắt bao quy đầu và vô số luật Moses 
cô xưa, vốn không còn thích hợp trong xã hội hiện đại. Một số lượng lớn các thị tộc sẵn 
sàng cải đạo — họ gần gũi với các cộng đồng Do Thái hải ngoại nhưng cho đến nay đã 
tách khỏi họ vì không thể chấp nhận các quy tắc mà họ cho là không cân thiết. Vì vậy, 
sự lan truyền của tôn giáo mới đã tăng tốc. 

Sự phân chia của Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo là một quá trình dần dần. Ở một mức độ 
nào đó, nó được xác định bởi hành động của chính những người Do Thái. Việc củng cô 
Do Thái giáo xung quanh việc thực thi nghiêm ngặt luật Moses, là nên tảng cơ bản cho 
nguôn gốc và sự trỗi dậy của Cơ Đốc giáo Do Thái. Tương tự như vậy, sự lan tràn của 
chủ nghĩa cuồng tín Do Thái đỗi với bạo lực, và sự va chạm trực diện với thê giới Hy 
Lạp — La Mã chăc chắn xảy ra vào năm 66—70 SCN, cuỗi cùng đã cắt đứt nhánh Cơ Đốc 
giáo Do Thái khỏi thân phận Do Thái của nó. Những môn đồ sớm nhất của Chúa Jesus 
ở Jerusalem chắc chăn coi mình là người Do Thái. Chương 15 của sách Công Vụ Tông 
Đô nói rõ trong thời kỳ đầu truyền giáo của Thánh Paul, các Cơ Đốc nhân tại Jerusalem 
bao gồm nhiều người Pharisee, những người cảm thấy ngay cả những người ngoài cải 
đạo cũng nên cắt bao quy đầu, và chỉ trích Thánh Paul miễn trừ cho đoàn con chiên của 
mình. 


Tại Judaea, những người Do Thái theo Chúa Jesus tiếp tục chịu cắt bao quy đâu và tuân 
theo nhiều khía cạnh của luật Moses cho đến thảm họa năm 66—70 SCN. 


Cả hai cuộc nỗi dậy vĩ đại của người Do Thái chông lại sự cai trị của La Mã không chỉ 
được coi là sự mạo hiểm của một dân tộc bị đô hộ, lây cảm hứng từ chủ nghĩa dân tộc 
tôn giáo, mà còn là một cuộc xung đột về chủng tộc và văn hóa giữa người Do Thái và 
người Hy Lạp. Chủ nghĩa bài ngoại và chồng Hy Lạp vốn là đặc điểm của văn học Do 
Thái từ thế kỷ thứ hai TCN trở đi đã được đáp lại đầy đủ. Thật là bất thường khi nói về 
chủ nghĩa bài Do Thái trong thời cô đại vì bản thân thuật ngữ này không được đặt ra cho 
đến năm 1879. Tuy nhiên, chủ nghĩa bài Do Thái trên thực tế, nêu không muốn nói đến 
tên thì chắc chăn đã tồn tại và ngày càng trở nên có ý nghĩa. Từ thời cô đại sâu xa, “con 
cái của Abraham' đã tự coi mình là “người lạ và người ở nhờ”. Có nhiều nhóm như vậy 
— người Habrri, bao gồm cả dân Israel, chỉ là một nhóm và tất cả đều không được ưa 
chuộng. Nhưng sự thù địch cụ thể đối với người Do Thái, bắt đầu xuất hiện vào nửa sau 


của thiên niên kỷ thứ nhất TCN, là một phần của chủ nghĩa độc tôn Do Thái và những 
hậu quả xã hội của nó. Người Do Thái không thể và không thừa nhận sự tồn tại của các 
vị thần khác, hoặc bày tỏ sự tôn trọng đôi với họ. Ngay cả vào năm 500 CN, đức tin 
của người Do Thái đã rất lâu đời và vẫn giữ được những tập tục và điều cắm ky cô xưa 
đã bị bỏ ở nơi khác nhưng người Do Thái, dưới sự thúc đây của sự lãnh đạo ngày càng 
khắt khe, đã trung thành tuân theo. Việc cắt bao quy đầu khiến họ trở nên khác biệt và 
bị thế giới Hy Lạp — La Mã coi là dã man và ghê tởm. Điều này, có lẽ nhiều hơn bất kỳ 
yếu tô nào khác, tập trung sự thù địch vào các cộng đồng Do Thái. 


Nói cách khác, “sự kỳ lạ' nằm ở nguôn gốc của chủ nghĩa bài Do Thái trong thời cổ đại: 
người Do Thái không chỉ đơn thuần là những người nhập cư, mà họ còn sông tách biệt. 
Vì vậy, Hecataeus của Abdera, viết vào cuôi thê kỷ thứ tư TCN, ông đã chỉ trích lỗi sống 
bất thường của họ, mà ông gọi là “một kẻ hiêu chiến và chống đôi — hình thức sống của 
con người”. Khi những ý tưởng của người Hy Lạp về tính duy nhất của nhân loại lan 
rộng, xu hướng của người Do Thái coi những người không phải Do Thái là ô uễ theo 
nghi thức, và câm kết hôn với họ, đã bị coi là vô nhân đạo; từ “misanthropicˆ° đã được sử 
dụng thường xuyên. Điều đáng chú ý là ở Babylon, nơi những tư tưởng Hy Lạp chưa 
thâm nhập, sự phẫn nộ với cộng đồng Do Thái lớn không tôn tại. Người Hy Lạp đã nhìn 
thây cecumene của họ, đó là vũ trụ văn minh (trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài), nơi 
ý tưởng của họ chiêm ưu thế, như một xã hội đa chủng tộc, đa quốc gia, và những người 
từ chỗi chấp nhận là kẻ thù của con người. Trong cuộc tân công lớn chống lại Do Thái 
giáo, Antiochus Epiphanes đã thê sẽ bãi bỏ các luật lệ của người Do Thái. Năm 133 
TCN, người cai trị Seleucid Antiochus Sidetes được các cỗ vẫn khuyên phá hủy 
Jerusalem và dân tộc Do Thái phải bị tiêu diệt vì họ là những người duy nhất trên trái 
đất từ chỗi liên kết với phân còn lại của nhân loại. 

Misanthropic là sự căm ghét, không thích, không tin tưởng hoặc khinh thường loài người, hành vi con người 
hoặc bản chât con người. Một người suy nghĩ sai lâm hoặc người theo chủ nghĩa suy nghĩ sai lâm là người 
có quan điêm hoặc cảm xúc như vậy. 

Phân lớn cảm giác bài Do Thái tràn vào văn học là một phản ứng với sự trình bày hung 
hăng của người Do Thái về lịch sử tôn giáo của chính họ. Vào thế kỷ thứ ba TCN, tu sĩ 
Ai Cập nói tiếng Hy Lạp Manetho đã viết lịch sử của đất nước mình, một vài đoạn trong 
đó Exodus của người Do Thái. Ông trình bày Exodus không phải là một cuộc trồn thoát 
kỳ diệu mà là sự trục xuất bởi bệnh phong và các nhóm ô nhiễm khác. Manetho phản 
ánh quan niệm Hy Lạp về người Do Thái là dị hướng, rõ ràng chủ nghĩa bài Do Thái của 
AI Cập có trước cuộc chinh phục A1 Cập của người Hy Lạp. Từ thời của Manetho, chúng 
ta có thể thấy những phát minh và những lời vu khống bài Do Thái đầu tiên nổi lên. 
Nhiều tác giả Hy Lạp đã lặp lại và thêu dệt thêm khi nói người Do Thái bị luật Moses 


bắt không được bày tỏ thiện chí với bất kỳ người lạ nào, đặc biệt là người Hy Lạp. Khôi 
lượng chỉ trích người Do Thái đã tăng lên đáng kế bởi sự thành lập của vương quốc 
Hasmonean và sự áp bức tôn giáo của nó đôi với các thành phố ngoại giáo Hy Lạp. 
Những lời nói dối của người A1 Cập đã được lưu hành và lập luận người Do Thái không 
có quyên yêu sách về Palestine — họ luôn là những kẻ lang thang vô gia cư và chuyến 
lưu trú của họ ở Judaea chỉ là tạm thời. Đáp lại, người Do Thái phản pháo đất đai của 
Israel là món quà của Đức Chúa Trời ban cho người Do Thái. 


Như trong thời hiện đại, những câu chuyện về người Do Thái bằng cách nào đó đã được 
bịa đặt, sau đó được lặp đi lặp lại không ngừng. Tuyên bố người Do Thái tôn thờ lừa và 
đặt đầu lừa trong Đền thờ của họ, ít nhất là từ thế kỷ thứ hai TCN. Apollonius Molon, 
người đầu tiên viết một bài luận về người Do Thái, đã sử dụng và sau đó được tiếp tục 
trong Posidonius, Democritus, Aplon, Plutarch và TacItus. Một cầu chuyện khác nói 
người Do Thái đã tiễn hành các cuộc hiễn tế người bí mật trong Đền thờ: đó là lý do tại 
sao không aI được phép vào đó. 


Hơn nữa, cũng như trong thời hiện đại, chủ nghĩa bài Do Thái được thúc đây không chỉ 
bởi những lời đôn thôi thô tục mà còn bởi sự tuyên truyên có chủ đích của giới trí thức. 
Chắc chăn, vào thế kỷ đầu tiên SCN, cảm giác chống người Do Thái, vốn đã phát triển 
đều đặn, ở một mức độ lớn là công việc của các nhà văn, hầu hết là người Hy Lạp. Người 
La Mã, từng là đồng minh của người Do Thái, ban đầu dành đặc quyên cho các cộng 
đồng Do Thái ở các thành phố lớn — ví dụ như quyên không làm việc vào ngày Sabath. 
Nhưng với sự thành lập của đề chế và việc áp dụng quyên hoàng đề, các môi quan hệ trở 
nên xâu đi nhanh chóng. Việc người Do Thái từ chỗi thực hành các nghi thức thờ cúng 
nhà nước không chỉ được coi là đặc điểm của tính độc quyên và sự chông đối. Sự thù 
địch chính thức của người La Mã đã được các trí thức Hy Lạp hăng hái cô vũ. Alexandria, 
nơi có cộng đồng Do Thái cực kỳ đông đảo là trung tâm tuyên truyền bài Do Thái. 


Lysimachus, người đứng đầu thư viện Alexandria, là một kẻ đáng chú ý. Sau một sự xáo 
trộn ở đó, Hoàng đề Claudius, trong khi xác nhận các quyên của người Do Thái, cũng 
cảnh báo người Do Thái một cách công khai, họ phải tôn trọng hơn đối với các tôn giáo 
của người khác. Một chỉ dụ của ông tới Alexandria, được viết trên giấy CÓI: “Nói với 
cộng đồng Do Thái ở đó, nêu họ tỏ ra không tôn trọng, ông sẽ coi họ như những người 
øieo rắc “bệnh dịch hạch trên toàn thế giới'.” Các trí thức Hy Lạp bài Do Thái không chỉ 
lưu hành các cáo buộc, như Aplon, mà còn đầu độc tâm trí của những người cai trị một 
cách có hệ thông. Ví dụ, Hoàng để Nero không hề tỏ ra thù địch cá nhân với người Do 
Thái nhưng gia sư tiếng Hy Lạp Chaeremon của ông là một người bài Do Thái. 


Từ cái chết của Nero Đại Đề trở đi, quan hệ giữa người Do Thái và La Mã ngày càng 
xâu đi. Cuộc nôi dậy thực sự có thê xảy ra dưới thời trị vì của Caligula (37-41 SCN), 
người đã tìm cách áp đặt sự tôn thờ Hoàng đề. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc của 
người Do Thái chắc chăn là một yếu tô, như Tacitus khăng định một cách rõ ràng: “Hầu 
hết người Do Thái tin chắc nó đã được viết trong các tác phẩm của các tu sĩ cô đại rằng 
vào thời đó, phương Đông sẽ có được quyên lực và những người đến từ Judaea nên sở 
hữu Thể giới.” Điều quan trọng không kém là sự căm ghét người Do Thái Hy Lạp ngày 
càng tăng. Các quý tộc Hy Lạp hóa là tầng lớp ưu tú của Palestine. Họ, chứ không phải 
người Do Thái, liên kết với những người giàu có và những thương gia. Họ cấu thành 
ngành dịch vụ dân sự địa phương và những người thu thuế. Hầu hết binh lính trong các 
đơn vị đôn trú của La Mã là những người thuộc dòng dõi quý tộc được tuyên mộ từ các 
thành phô được Hy Lạp hóa như Caesarea và Samaria Sebaste. Giỗng như người Hy Lạp 
ở Alexandria, người Hy Lạp của Palestine nổi tiếng với chủ nghĩa bài Do Thái: chính 
những người nói tiếng Hy Lạp từ Jabneh và Ashkelon đã đưa cho Caligula các biện pháp 
chông Do Thái. 

Sự cai trị của La Mã ở Palestine vào thê kỷ thứ nhất SCN rất vụng về và không thành 
công. Nó cũng thường xuyên bị vỡ nợ, và các cuộc tấn công vào ngân khô của Đền thờ 
vì các khoản thuế bị cáo buộc là chưa nộp đã gây ra sự phẫn nộ. Nhiều nông dân lâm 
vào cảnh nợ nân vô vọng. Tại các thị trần có hỗn hợp người Hy Lạp — Do Thái, bầu 
không khí thường rất căng thăng. 

Thật vậy, cuộc nôi dậy bắt đầu vào năm 66 SCN không phải ở Jerusalem mà ở Caesarea, 
sau một vụ kiện của người Do Thái - Hy Lạp, mà người Hy Lạp đã thắng. Họ ăn mừng 
bằng một trò chơi ở khu Do Thái, trong khi các đơn vị đồn trú của người La Mã nói tiếng 
Hy Lạp không làm gì cả. Tin tức này đã gây náo động ở Jerusalem, và cảm xúc vẫn còn 
dâng cao khi chỉ huy La Mã Florus chọn thời điểm đó đề lấy tiền từ kho bạc của Đền 
thờ. Giao tranh nỗ ra, quân đội La Mã cướp phá, các thây tế lễ trong Đên thờ đình chỉ 
việc tế lễ đề tôn vinh người dân và hoàng đề La Mã, và cuộc tranh cãi dữ dội nồ ra giữa 
những người Do Thái ôn hòa và hiếu chiến. Jerusalem tràn ngập những người Do Thái 
giận dữ và đây thù hận từ các thành phô khác, nơi người Hy Lạp đã xâm chiêm các khu 
của người Do Thái và đốt nhà của họ. Yếu tố này đã xoay chuyên tình thê có lợi cho 
những kẻ cực đoan, và các đồn trú của La Mã đã bị tân công và tàn sát. Vì vậy, cuộc Đại 
khởi nghĩa là một cuộc nội chiến và phân biệt chủng tộc giữa người Hy Lạp và người 
Do Thái. Nhưng đó cũng là một cuộc nội chiến giữa những người Do Thái, bởi vì — như 
vào thời Maccabees — tâng lớp thượng lưu Do Thái, phần lớn đã được Hy Lạp hóa, bị 
đồng nhất với tội lỗi của người Hy Lạp. Khi những người theo chủ nghĩa dân tộc cấp 


tiên chiêm Jerusalem, họ đã tàn sát những người giàu có. Họ là đốt các kho lưu trữ của 
Đền thờ đề tất cả các hồ sơ về các khoản nợ sẽ bị tiêu hủy. 

Cuộc nỗi dậy vĩ đại năm 66 SCN và cuộc bao vây Jerusalem đã tạo thành một trong 
những sự kiện kinh hoàng và quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái. Thật không may, 
nó được ghi lại không tốt. 


Sơ lược về các sự kiện như sau. Sau vụ thảm sát các đơn vị đôn trú ở Jerusalem, chỉ huy 


quân đoàn La Mã ở Syria, Cestius Gallus, đã tập hợp một lực lượng lớn ở Acre và hành 
quân vào thành phố. Khi đến vùng ngoại ô, ông đã bị mất tinh thần trước sức mạnh 
kháng cự của người Do Thái và ra lệnh rút lu. 


Sau đó, Rome phản ứng với một lực lượng không lồ, không ít hơn bỗn quân đoàn, V, X, 
XI và XV, đang tập trung ở Judaea, và một trong những vị tướng kinh nghiệm nhất của 
đề chế, Titus Flavius Vespasian, được trao quyên chỉ huy. Năm 69 SCN, Vespasian được 
tuyên bô là Hoàng đề, và vào cuỗi năm đó, ông rời đến La Mã, để lại con trai cả của 
mình, Titus, hai mươi chín tuổi, phụ trách giai đoạn cuối cùng của chiến dịch, bao vây 
và chiếm giữ Jerusalem, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 năm 70 SCN. 

Josephus, một linh mục cao cấp được cử đến Galilee cùng với hai linh mục khác đề 
chuẩn bị cho dân chúng đối phó với cuộc xung đột. Ông nhận thấy hầu hết người dân 
phản đối chiến tranh. Những người nông dân ghét những người nổi dậy (bao gồm cả 


những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Do Thái) và cũng ghét các thành phố. Họ 
không thích người La Mã nhưng cũng không nóng lòng muốn chiến đâu với họ. Trong 
các thành phó, nhóm Sephoris thân La Mã; Tiberias đã bị chia rẽ; Gabara ủng hộ John 
của Giscala, một trong những thủ lĩnh nồi dậy. 

Josephus nói ông đã cỗ gắng hợp nhất các thành phố, nông dân và các lữ đoàn, nhưng 
không thành công: những người nông dân sẽ không tham gia và khi bị bắt nhập ngũ, sẽ 
cô trôn đi. Vì vậy, ông đã ở lại pháo đài cũ của Herod ở Jotapata và, sau một cuộc kháng 
cự thất bại, đầu hàng Vespasian. Sau đó, ông phục vụ người La Mã, đầu tiên là thông 
dịch viên trong cuộc vây hãm thành Jerusalem, sau là tuyên truyền viên. Ông ủng hộ 
đường lỗi của Jeremiah: tất cả là ý muôn của Đức Chúa Trời, và người La Mã là công 
cụ của Ngài; vì vậy, chông lại người La Mã không chỉ ngu xuân mà còn gian ác. 

Titus có 60.000 người và các thiết bị bao vây mới nhất. Ông ta có thể dựa vào nạn đói 
và sự chia rẽ của người Do Thái đề thực hiện công việc. 

Những người bảo vệ có khoảng 25.000 chiến binh, được chia thành các nhóm: quân 
Zealot, dưới quyên của Eleazar ben Simon, trân giữ Antonia và Đên thờ; kẻ cực đoan 
Simeon ben Giora và người Sicarii của hăn chiêm giữ khu thượng lưu; và có những 
người Idumean và các đảng phái khác dưới quyên của John of Giscala. Josephus đã mô 
tả những giai đoạn cuôi cùng của cuộc bao vây một cách chỉ tiết. Người La Mã đã phải 
chiến đầu bằng mọi cách. Họ xông vào Antonia, rồi chiếm lẫy Đên thờ — bị đốt cháy 
một tháng sau đó. Dân chúng bị bán làm nô lệ, hoặc bị tàn sát, hoặc chết trên đâu trường 
Caesarea, Antioch và Rome. Simeon ben Giora bị bắt sông, đưa đến Rome sau đó bị 
hành quyết. 

Sau khi Jerusalem thất thủ, chỉ còn lại ba trung tâm kháng chiến của người Do Thái: 
Herodium, bị chiêm đoạt ngay sau đó; Machaerus, sụp đồ năm 72 SCN; và Masada, tảng 
đá ngoạn mục, cao 40m ở rìa sa mạc Judaean, nơi Herod đã biến thành một pháo đài vĩ 
đại, vào năm 37—31 TCN. Nó chỉ có thể được tiếp cận băng “một con đường khó khăn: 
theo Josephus. Nó rơi vào tay người Do Thái vào năm 66 bởi 'một mưu kế?, anh hùng 
của giai đoạn này là Menahem, con trai của người sáng lập Zealot. Nhưng Menahem đã 
bị sát hại trong cuộc tranh giành quyên lực ở Jerusalem và Masada được trao cho cháu 
trai của ông là Eleazar. 


Khi vị tướng La Mã Flavius Silva cuỗi cùng tân công vào cuỗi năm 72 SCN, đã có 960 
người nôi dậy và tỊ nạn trong pháo đài, đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Vào năm 1963-5, địa 
điểm được Yigael Yadin khai quật một cách toàn diện. Các chi tiết của cuộc vây hãm đã 
được tái hiện một cách sông động. Silva có toàn bộ quân đoàn X, cộng với các phụ tá, 
và vô số tù nhân chiến tranh Do Thái làm lao dịch. Chiễm thành về cơ bản là một vẫn 


đề trong kỹ thuật quân sự, chính xác là loại La Mã xuất sắc. Sự Sụp đồ là không thể tránh 
khỏi và khi điều này trở nên rõ ràng, Eleazar đã buộc hoặc thuyết phục những người bảo 
vệ còn lại tham gia vào một hành động tự sát hàng loạt. 


`ˆ -~.`.. 


^“~% " 
Lá 


x- ` 

` „‹a§ 
` : 

ca 


° - * 
-“ x1, 


<4 


=#¿ “.ˆ4. 
1° ” ' 
+-^.ˆ 
`... 


h “TS: 
Jerusalem đã bị bỏ lại như đồng đồ nát sau cuộc bao vây, Đèn thờ bị phá hủy, những bức 
tường đồ nát. Nhưng trải nghiệm tôi tệ trong bảy năm đẫm máu đã không chấm dứt được 
cuộc đụng độ giữa người Hy Lạp và Do Thái. Tình cảm bài Do Thái tiếp tục lan rộng. 
Sự sụp đồ của Jerusalem được coi là băng chứng cho thây người Do Thái bị Đức Chúa 
Trời ghét bỏ. Philostratus khăng định trong Vita Apollonii của mình khi Helen của 
Judaea dâng cho Titus một vòng hoa chiến thăng sau khi ông chiếm thành phố, ông đã 
từ chối nó với lý do không có công trong việc đánh bại một dân tộc bị chính Đức Chúa 
Trời của họ bỏ rơi. Điều này nghe có vẻ rất khó xảy ra từ một chỉ huy chuyên nghiệp, 
người đã chiến đâu trong một cuộc chiến cam go chỗng lại một kẻ thù rất kiên gan. 
Nhưng đó là điển hình của việc tuyên truyền bài Do Thái hiện đã xuất hiện khắp nơi. 
Horace và Martial đã im lặng trong những lời chỉ trích của họ nhưng Tacitus vẫn tiếp 
tục. Từ khoảng năm 100 SCN trở đi, người Do Thái thậm chí còn bị tân công dữ dội hơn 
vì đã từ chối các mệnh lệnh và đưa ra những ý tưởng mới lạ và phá hoại — một cáo buộc 


vang đội qua nhiều thời đại. Vì vậy, có những rắc rối liên tục xảy ra ở các thành phố 
dành cho người hải ngoại, đặc biệt là vào năm l1 15-17. 

Những rủi ro của người Do Thái tăng cao bởi một làn sóng thù địch dưới thời Hoàng Đề 
Hadrianus, người đang ở phương Đông năm 128-32. Ban đâu có thiện cảm với Do Thái 
giáo, sau đó ông trở nên thù địch, có thể chịu ảnh hưởng của vòng tròn Tacitus. Ông ta 
không thích các tôn giáo phương Đông nói chung, và phát triển một sự ghê tởm đặc biệt 
đôi với việc cắt bao quy đầu, ông ta cho là thiên, một hình thức tự cắt xẻo bị cắm vì đau 
đớn. Hadrian đưa ra các chính sách Hy Lạp hóa khắp phương Đông và một trong những 
dự án của ông là tạo ra một chính thê ngoại giáo mới trên tàn tích của Jerusalem, với 
một ngôi đền La Mã dành riêng cho thần Jupiter trên Núi Đên. 

Dio Cassius, nhà sử học La Mã, nguồn tin chính của chúng tôi trong những năm này, 
nói người Do Thái không dám nổi dậy khi Hadrian ở phía Đông, dù họ đã vũ trang bí 
mật và xây dựng các công sự ân. Có hai quân đoàn đóng trong khu vực. Nhưng ngay sau 
khi Hadrian khởi hành, người Do Thái ở Judaea đã tân công và, Dio nói, “Người Do 
Thái trên toàn thế giới cũng đứng dậy và tham gia cùng họ và tạo ra rất nhiêu rắc rỗi cho 
người La Mã, bí mật hoặc công khai, và thậm chí nhiều người ngoại tộc đã đến giúp đỡ 
họ.” Cuộc nồi dậy kéo dài bốn năm. Dio nói tốn thất của La Mã rất nặng nề. 

Các quân đoàn phải tập trung ở Palestine từ khắp để quốc, bao gồm cả Anh và sông 
Danube, người Do Thái phải đối mặt với không ít hơn 12 quân đoàn. Một lần nữa, các 
phương pháp của người La Mã tuy chậm chạp nhưng có hệ thông và chắc chắn, chia cắt 
và cô lập lực lượng nỗi dậy — dẫn đến đói khát và phải đầu hàng, sau đó dần dân áp sát 
các trung tâm kháng chiến còn lại. Người Do Thái đã chiếm đóng Jerusalem một thời 
gian nhưng nó không còn tường thành và không thể phòng thủ. Họ năm giữ nhiều pháo 
đài khác nhau và đường hầm, chăng hạn như ở Herodium, đã được khai quật. 

Họ dường như đã đặt đại bản doanh của mình tại nơi sau đó là thị trần Betar, trên vùng 
đôi Judaean ở phía tây nam của thủ đô, và thành trì cuỗi cùng này đã rơi vào tay người 
La Mã vào năm 135 SCN. 

Mức độ và sự thành công ban đầu của cuộc nỗi dậy có được là do vào dịp này, người Do 
Thái, hoặc ít nhất là các phân tử chủ chiễn của họ, đã đoàn kết và đưới sự lãnh đạo của 
một cá nhần mạnh mẽ. Simon bar Kokhba hay Kosiva là một trong những nhân vật bí 
ân nhất trong lịch sử Do Thái, và chỉ riêng tên của ông đã kích thích các cuộc tranh luận 
học thuật dữ dội nhưng không thê thuyết phục. Những kẻ nồi loạn Do Thái càng táo bạo, 
như Judah của Galilee, tự gọi mình là Đắng Messiah để thu hút sự ủng hộ rộng rãi hơn. 
Theo Giám mục EusebIus, một nguôn tin Cơ Đốc giáo thù địch, Simon đã đưa ra những 
tuyên bố về đãng cứu thế và tên của anh ta là Kokhba hay “ngôi sao” được dùng để chỉ 


lời tiên tri trong sách Các Con Số “sẽ có một ngôi sao từ Jacob và một vương trượng sẽ 
mọc ra từ Israel°. Một nguôn tin của giáo sĩ Do Thái cho biết ông được học giả vĩ đại 
nhất thời đại, giáo sĩ Akiva ben Joseph (khoảng năm 50—135 SCN) công nhận là Đẳng 
Messiah. Akiva là một trường hợp xã hội thú vị, vì ông ta xuất thân rất khiêm tốn, không 
biết chữ, và trong một thời gian dài làm việc như một người chăn cừu. Theo thời gian, 
ông trở nên phi thường nhưng vẫn giữ môi quan tâm nhiệt thành đối với người nghèo, 
và đây có thê là lý do tại sao ông tham gia cuộc nỗi loạn. Nhưng các giáo sĩ Do Thái 
khác đã không theo ông. Theo Jerusalem Talmud, khi Akiva nói về Simon, “Đây là Vua 
Messiah”, Giáo sĩ Johanan ben Torta trả lời: “Akiva, cỏ sẽ mọc giữa hai hàm của ngươi 
và con vua David vẫn chưa đến.” 


Simon bar Kokhba — “Koseva' 


Simon không tự gọi mình là 'ngôi sao” mà là “Koseva” và những đông tiền ông phát 
hành không đề cập đến Đẳng Messiah mà gọi là 'Simon Nasi [hoàng tử] của Israel°. Cố 
vẫn tôn giáo của ông không phải là Akiva mà là chú ông, Eleazar of Modin, người cũng 
có tên trên một số đồng tiền của ông: nhưng trong giai đoạn cuỗi của cuộc nỗi dậy, hai 
người đàn ông đã cãi nhau và Eleazar bị giết bởi cháu trai của mình. Từ những bằng 
chứng vụn vặt mà chúng tôi có được, có vẻ như Simon nhận được ít sự hỗ trợ từ những 


người Do Thái uyên bác và cuỗi cùng đã đánh mất những gì mình có. Trong những năm 
1952-61, các nhà khảo cỗ học làm việc tại sa mạc Judaean đã tìm thây những đồ vật có 
liên quan đến cuộc nổi dậy ở nhiêu địa điểm khác nhau, đặc biệt là ở nơi được gọi là 
“Hang động của những bức thư'. Nhiều tài liệu trong số này, bằng tiếng Do Thái, tiếng 
Aramaic và tiếng Hy Lạp. Những khám phá cho thấy những người nỗi loạn là người Do 
Thái chính thông, những người đã gặp khó khăn lớn, bất chấp hoàn cảnh tuyệt vọng, để 
tuân theo luật Moses — chăng hạn như ngày Sabath, lễ hội, phí tư tê. Nhưng không có 
bằng chứng nào cho thây Simon tự coi mình là Đẳng Messiah, Đẳng được xức dầu hay 
theo bất kỳ cách nào là một nhà lãnh đạo tâm linh. Các bức thư cho thấy ông đang cai 
trị một vùng lãnh thô rộng lớn, quan tâm đến việc thuê nông trại, vật tư nông nghiệp, 
việc huy động các vùng nông thôn đề cung cấp người và lương thực cho cuộc chiến. Về 
mọi mặt, ông là một nhà cai trị thế tục. Những truyền thuyết của giáo sĩ Do Thái sau này 
được thêu dệt xung quanh “Con trai của một vì sao” dường như không có cơ sở trên thực 
tế. Simon giông như một nguyên mẫu cho một chiến binh thời Zionist hiện đại: phi phàm 
và chuyên nghiệp, một người đã sống và chết như một người du kích và theo chủ nghĩa 
dân tộc. 

Simon bị giết ở Betar. Akiva bị bắt, bị giam cầm, cuỗi cùng bị tra tân đến chết, da thịt 
bị xé ra khỏi cơ thể “bởi những chiếc lược sắt'. Dio nói “rất ít quân nỗi dậy được cứu'. 
Sự báo thù của người La Mã thật đáng kinh ngạc — pháo đài nơi quân nổi dậy kháng cự 
đã bị phá hủy cùng 985 thị trần, làng mạc và khu định cư nông nghiệp. Dio nói “580.000 
người Do Thái đã chết trong cuộc giao tranh và vô số người chết vì đói, lửa và gươm. 
Gần như toàn bộ đất của Judaea đã bị vứt bỏ.” 


Hadrian không ngừng nỗ lực để hoàn thành kế hoạch biến Jerusalem đồ nát thành một 
thành bang của Hy Lạp. Thành phố mới là một phần của Thành Cổ Jerusalem hiện tại. 
Con đường chính từ phía bắc đi vào qua Công Damascus hiện nay; Cổng chính phía 
đông là Công Thánh Stephen sau này, được kéo dài bởi một khải hoàn môn, nơi vẫn còn 
tàn tích. Thành phố do ông xây dựng có tên là Aelia Capitolina. 

Những người nói tiễng Hy Lạp đã được chuyên đến đề cư trú ở đó và người Do Thái bị 
cấm. Quy định có thể không được thực thi nghiêm túc, và vào giữa thê kỷ thứ tư, nó đã 
được dỡ bỏ dưới thời Hoàng để Julian. Bằng mọi giá, người Do Thái cô gắng đến thăm 
một phân của tàn tích cũ, ngày nay được gọi là Bức tường Than Khóc, vào ngày kỷ niệm 
thành phố bị phá hủy. Jerome, trong Bài bình luận về Zephaniah, đưa ra một bức tranh 
vừa xúc động vừa khắc nghiệt: 

Vào ngày thành Jerusalem bị hủy diệt, bạn thấy dân chúng buôn bã đến viếng thăm, 
những phụ nữ nhỏ bé và những cụ già lắm lem theo năm tháng, thể hiện sự phẫn nộ của 
cả thân thê lẫn trang phục của họ. Một đám đông sinh vật đáng thương đang tụ tập dưới 


ánh hào quang lấp lánh của Đức Chúa Trời và sự phục sinh lấp lánh của Ngài, và trước 
một biểu ngữ rực rỡ có cây thánh giá, vẫy tay từ Núi Ô-liu, họ khóc trên đồng đồ nát của 


Đên thờ. Và họ không đáng được thương hại. 


| 
Ỳ 


* ĩ 
* ¿`W 


"4 tREU ` 


t '} 
\ + v< ` 


é 
4) CC 


“ 


\ ‹ n ` W ì K Ni œVÃ. 
†H— 7 _—N NO 3IRÿJ/§\ö99® ZEIBBI ĐỤS M2 727,00 E967/29SuUl9 - ¬výyESX cm n. 7Ý sngiven/ Ben: RUN, 


` Ứ. 


j 


Ƒ 


Bức tường Than Khóc đôi khi được gọi là Bức tường phía tây hay đơn giản là Kotel (nghĩa là Bức tường), 
và al-Buraaq Wall trong tiếng Ả Rập, là một địa điểm tôn giáo quan trọng của người Do Thái tọa lạc ở 
Thành cổ Jerusalem. Bức tường Than Khóc là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Do Thái giáo. 
Ở đây, có một phong tục thiêng liêng là việc viết một lời cầu nguyện trên một mảnh giấy và đặt mảnh giấy 
trong một khe ở một nơi nào đó trên bức tường. Hơn một nửa bức tường có niên đại từ cuối thời kỳ Đền thờ 
Thứ Hai, được xây dựng vào khoảng năm T9 TCN bởi Herod Vĩ Đại. Các lớp còn lại đã được bổ sung vào 
từ thế kỷ VII trở đi. 

Theo kinh Tanakh, Đền Thờ của Solomon được xây trên đỉnh Núi Đền vào thế kỷ thứ X TCN và bị quân 
Babylon tàn phá năm 586 TCN. Đền được tái xây dựng và dâng cho Đức Chúa Trời năm 516 TCN. Khoảng 
năm 19 TCN, Herod Đại Đề bắt đầu một công trình vĩ đại tại Núi Đền. Ông cho mở rộng khu vực thành một 
gò, hay một nên đất lớn. Ngày nay, Bức tường Than Khóc là một phần còn sót lại của nên đất này. Ngôi đền 


do Herod xây dựng bị phá hủy bởi quân La Mã cùng với phần còn lại của Jerusalem năm 70 SCN trong 
cuộc chiến tranh Do Thái~La Mã lần thứ nhất. 


| : ~ 2 “ ị vế Z 5 -* `*& - so X.ó ` hA S 
: *% km ` h - Gv - 
"“- | -_ _ mm... ...ốẮ 


= 


Hai thảm họa xảy ra vào năm 70 và 135 SCN, đã kết thúc lịch sử nhà nước Do Thái thời 
cô đại. Có hai hệ quả mang ý nghĩa lịch sử to lớn. 


Đầu tiên là sự tách biệt cuối cùng của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Thánh Paul, viết 
vào thập niên 50 SCN, đã bác bỏ luật Moses như là cơ chế của sự công chính và cứu rỗi, 
và điều này (như chúng ta đã thấy), ông nhất quán với lời dạy dỗ của Chúa Jesus. Tại 
một cuộc họp với các nhà lãnh Do Thái giáo-Cơ Đốc giáo ở Jerusalem, ông đã giành 
được quyên miễn trừ cho những người cải đạo của dân tộc mình khỏi các yêu cầu tôn 
giáo của người Do Thái. 


Nhưng điều này không có nghĩa là người Do Thái và Cơ Đốc giáo sẽ coi niềm tin của 
họ là loại trừ lẫn nhau. Phúc Âm của Luke, có lẽ được viết vào những năm 60, hướng 
đến những người có khả năng cải đạo từ Do Thái giáo. 

Mục đích của Luke dường như tóm tắt và đơn giản hóa Luật, mà ông xem như một 
phương tiện khai sáng của phong tục Do Thái. Tiêu chuẩn đạo đức giống nhau giữa 
người Do Thái và ngoại kiều, là phương tiện giúp linh hồn được chuẩn bị để đón nhận 
phúc âm. Các thị tộc có phong tục tốt và Đức Chúa Trời không phân biệt đôi xử với 
những người không có Luật. Chúa cũng không kỳ thị người Do Thái. Cả hai hạng người 
đều được cứu bởi đức tin và ân điển. 

Quan điểm cho răng cả những người thị tộc và Do Thái đều có thê theo Cơ Đốc giáo 
như một kiểu siêu liên kết không thể tồn tại sau các sự kiện năm 66—70. Hầu hết các 
thành viên đã phải bỏ mạng. Những người sống sót chạy tán loạn. Truyền thông của họ 
không còn là Cơ Đốc giáo chính thông và tôn tại đơn thuần như một giáo phái, Ebionites, 
cuỗi cùng bị tuyên bố là dị giáo. Do đó, Cơ Đốc giáo Hy Lạp phát triên mạnh mẽ và trở 
thành đại diện. 


Thuật ngữ Chúa Jesus thường xuyên sử dụng nhất và những người khác cũng sử dụng 
là “Son of Man". Chúa Jesus nói ông là một con người, hoặc một người có sứ mệnh cụ 
thể. Có thể lập luận Chúa Jesus coi mình là một người Do Thái. Nhưng quan niệm Chúa 
Jesus là thần thánh, ân chứa trong sự phục sinh của Ngài và sự tiên liệu của Ngài về phép 
lạ này, và trong các lần hiển linh tiếp theo của Ngài, đã hiện diện ngay từ khi khởi đầu 
của Cơ Đốc giáo. Hơn nữa, nó đi kèm với niềm tin rằng Ngài đã thiết lập nghi lễ thánh 
thể, để dự đoán cái chết và sự sông lại của Ngài. Sự xuất hiện của thánh thê, “sự hy sinh 
thánh thiện và hoàn hảo', như là sự thay thê của Cơ Đốc giáo cho tất cả các hình thức 
hy sinh của người Do Thái, đã xác nhận học thuyết về cái chết của Chúa Jesus. Đối với 
câu hỏi Chúa Jesus là Đức Chúa Trời hay con người? Các Cơ Đốc nhân đã trả lời: cả 
hai. Sau năm 70 SCN, câu trả lời của họ đã được nhất trí và ngày càng được nhân mạnh. 
Điều này là sự vi phạm với Do Thái giáo. Người Do Thái có thể chấp nhận sự phân 
quyên của Đền thờ: nhiều người đã làm như vậy từ lâu, và chăng bao lâu nữa tất cả đều 
phải làm như vậy. Họ có thể chấp nhận một quan điểm khác về Luật. Điều họ không thê 
chấp nhận là xóa bỏ sự phân biệt tuyệt đôi mà họ luôn vẽ ra giữa Thiên Chúa và con 
người, bởi vì đó là bản chất của thần học Do Thái, niềm tin trên hết khiến họ khác biệt 
với người ngoại giáo. Băng cách xóa bỏ sự phân biệt đó, các tín đồ Cơ Đốc đã loại bỏ 
hoàn toàn đức tin của người Do Thái. 

Hơn nữa, họ làm như vậy theo cách khiến cho sự đối kháng giữa hai hình thức độc thần 
không thể hòa giải. Người Do Thái không thê thừa nhận thân tính của Chúa Jesus là con 
người do Đức Chúa Trời tạo ra mà không phủ nhận nguyên lý trung tâm cho niềm tin 


của họ. Các Cơ Đốc nhân không thể thừa nhận Chúa Jesus kém hơn Đức Chúa Trời mà 
không phủ nhận bản chất và mục đích cho phong trào của họ. Nếu Chúa Jesus Christ 
không phải là Đức Chúa Trời, thì Cơ Đốc giáo chăng là gì cả. Nêu Đẳng Christ là Đức 
Chúa Trời, thì Do Thái giáo là sai lầm. Không thê có sự thỏa hiệp hoàn toàn về điểm 
này. Do đó, mỗi đức tin là một mối đe dọa cho đức tin kia. 

Cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn bởi vì tuy khác nhau về điều cốt yêu nhưng hai 
đức tin lại đồng ý về hầu như mọi thứ khác. Người Cơ Đốc giáo lây Ngũ Kinh của Do 
Thái giáo (bao gồm luân lý và đạo đức của nó), các nhà tiên tri và sách khôn ngoan, và 
nhiêu ngụy thư hơn chính người Do Thái. 

Họ lấy phụng vụ, vì ngay cả thánh thể cũng có nguồn gốc Do Thái. Họ lẫy khái niệm về 
ngày Sabath và các ngày lễ, nhang và đèn đốt, thánh vịnh, thánh ca và nhạc hợp xướng, 
lễ phục và lời cầu nguyện, các linh mục và các vị tử vì đạo, việc đọc các sách thánh và 
tô chức hội đường (được biên thành nhà thờ). Họ thậm chí còn coi trọng ý niệm về thâm 
quyên giáo sĩ —- thứ mà người Do Thái sẽ sớm sửa đổi — theo hình dáng của vị thượng tế 
mà người Cơ Đốc giáo đã biến thành giáo chủ và giáo hoàng. 

Không kém phân quan trọng, những người theo đạo Cơ Đốc xuất phát từ truyền thông 
văn học Do Thái và do đó họ kế thừa, cùng với những thứ khác, cuộc luận chiến thiêng 
liêng của người Do Thái. Như chúng ta đã thây, đây là di sản của các cuộc tử vì đạo 
Maccabee và là một yêu tô rất quan trọng trong văn tự Do Thái trong thế kỷ đầu tiên 
$CN. Một khi sự rạn nứt giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo trở nên không thê kiêm chê, 
hình thức diễn thuyết duy nhất giữa họ là luận chiến. Bốn sách phúc âm, nhanh chóng 
trở thành Torah của Cơ Đốc giáo, kết hợp truyền thống luận chiến của người Do Thái. 
Thành ngữ “người Do Thái” xuất hiện năm lần trong các sách phúc âm của Matthew và 
Luke, sáu lần trong sách Mark và bảy mươi mốt trong sách John. Trong hình thức ban 
đâu, John có thể là sách đầu tiên trong số các sách phúc âm. Trong John, từ “người Do 
Thái” dường như có nhiều nghĩa khác nhau — người Sadducee, người Pharisee, hoặc cả 
hai, lính canh Đền thờ, cơ sở Do Thái, Tòa Công Luận, giai cấp thông trị Do Thái nhưng 
cũng là người dân. Ý nghĩa phô biến nhất là 'những người chống lại sự dạy dỗ của Chúa 
Jesus'. 

Khi các tu sĩ Qumran viết về 'các con trai của Belial?, họ đang đề cập đến đối thủ của 
họ trong Do Thái giáo và đưa ra quan điểm chính xác như trong John: “Bạn giỗng như 
cha bạn là ma quỷ.” Tương tự, Tài liệu Qumran Damascus sử dụng “Người Do Thái", 
“đất của Judah? và “nhà của Judah? theo cùng một cách với John. Đoạn văn trong sách 
Phúc Âm Matthew, đôi khi được trích dẫn là đoạn văn “thân Do Thái? nhất trong Tân 
ước. Điều này xảy ra sau khi chỉ huy La Mã Pilate “rửa tay', 'dân chúng' thốt lên: “Máu 
Người đồ trên chúng ta và trên con cháu chúng ta,” bởi vì điều này cho thấy rõ ràng 


những người Do Thái chấp nhận cái chết của Chúa Jesus như một gánh nặng mà con 
cháu họ phải gánh chịu. Sự việc còn được nhân mạnh hơn nữa trong tường thuật cuộc 
khô nạn của ngụy thư “Phúc âm của Peter'. 

Than ôi, những bài luận chiến tôn giáo chuyên nghiệp này, những bài tập văn học trong 
odium theologIcum, đã bị loại bỏ khỏi bồi cảnh lịch sử của chúng và trở thành cơ sở cho 
một bản cáo trạng chung của Cơ Đốc giáo về người Do Thái. Erasmus sau đó đã quan 
sát thây sự cực đoan nên được tránh. Tội lỗi tập thê trong Matthew, và tội danh “con trai 
của quỷ' trong sách John, được liên kết với nhau đề tạo thành cốt lõi của một nhánh bài 
Do Thái đặc biệt của Cơ Đốc giáo, vốn được chông lên và pha trộn với nhóm bài Do 
Thái cô xưa và phân tán. 

Cụm từ Latinh odium theologicum là tên ban đầu được đặt cho sự tức giận và hận thù thường xuyên được 
tạo ra bởi các tranh châp về thân học. Nó cũng đã được thông qua đê mô tả các tranh châp phi thân học. 
Sự sụp đồ của nhà thờ Do Thái-Cơ Đốc sau năm 70 SCN và chiên thắng của Cơ Đốc 
giáo Hy Lạp đã khiến người Do Thái, đến lượt mình, lên án các Cơ Đốc nhân. Những 
lời cầu nguyện hàng ngày của người Do Thái chỗng lại những kẻ dị giáo và những người 
chỗng đối bắt nguồn từ chương trình Hy Lạp hóa vào thế kỷ thứ hai TCN. Lời câu 
nguyện chống lại những kẻ dị giáo, ban đầu được gọi là “Phép lành cho Đẳng hạ thập kẻ 
kiêu ngạo", đã trở thành một phân của truyền thông, hoặc Amidah, là Phép lành thứ mười 
hai. 

Tại một thời điểm, nó được đặc biệt hướng tới chống lại người Sadducee. Dưới sự cai 
trị của Raban Gamaliel II (khoảng 80 đến 115 SCN), Phép lành thứ mười hai hay Birkat 
ha-Minim (Phép lành liên quan đến dị giáo) đã được chỉnh lại để áp dụng cho các tín đồ 
Cơ Đốc giáo và đây dường như là điểm mà tại đó Những người theo Do Thái giáo còn 
lại của Chúa Jesus Christ đã bị đuôi ra khỏi hội đường. Đến năm trỗi dậy 132, những 
người theo Cơ Đốc giáo và người Do Thái được coi là đối thủ công khai hoặc thậm chí 
là kẻ thù. Thật vậy, các cộng đồng Cơ Đốc giáo ở Palestine đã kiến nghị chính quyền La 
Mã trao quy chế tôn giáo riêng biệt cho người Do Thái, và nhà văn Cơ Đốc Justin Martyr 
(khoảng 100 — 165), sông ở Neapolis (Nablus), đã báo cáo những người theo Simon bar 
Kokhba. tàn sát các cộng đồng Cơ Đốc giáo cũng như Hy Lạp. Chính từ thời kỳ này, 
những cuộc luận chiến chỗng Cơ Đốc giáo bắt đầu xuất hiện trong các bài bình luận 
Kinh Thánh của người Do Thái. 

Hệ quả thứ hai của cho thất bại của nhà nước Do Thái giáo là sự thay đôi sâu sắc về bản 
chất và phạm vi hoạt động của người Do Thái. Từ năm 70 SCN, và hơn thê nữa sau năm 
135 SCN, Do Thái giáo không còn là một quốc giáo và người Do Thái đã bị trục xuất. 
Thay vào đó, cả người Do Thái và Do Thái giáo đều mở rộng việc nghiên cứu và tuân 
thủ Torah. Sự tập trung của Do Thái giáo và dân tộc Do Thái trên Kinh Torah đã diễn ra 


đều đặn kê từ giai đoạn cuối cùng của vương quốc David. Những cải cách của Josiah, 
Cuộc Lưu Đày, Sự trở về từ nơi Lưu Đày, công việc của Ezra, chiễn thăng của 
Maccabees, sự trỗi dậy của chủ nghĩa Pharisa, giáo đường Do Thái, trường học, giáo sĩ 
Do Thái — tất cả những phát triển này lần lượt được thiết lập, sau đó được củng cô dân. 
Sau năm 135, quy tắc của nó trở nên hoàn chỉnh. 


Jerusalem không còn là một thành phố của người Do Thái nữa. Alexandria, từng có 40% 
là người Do Thái, đã mất hoàn toàn tiếng nói của người Do Thái. Con số thương vong 
khống lô được các tác giả như Josephus, Tacitus và Dio trích dẫn cho hai cuộc nôi dậy 
(Tacitus cho biết 1.197.000 người Do Thái đã bị giết hoặc bị bán làm nô lệ chỉ trong 
cuộc đấu tranh năm 66-70) có thê là phóng đại nhưng rõ ràng là dân số Do Thái ở 
Palestine đã giảm nhanh chóng vào thời điểm này. Ở hải ngoại, các cộng đồng Cơ Đốc 
nhân ngày càng mở rộng, xâm nhập ngày càng tăng vào chính quần chúng Do Thái. 


Dân số Do Thái không chỉ sụt giảm nghiêm trọng, ở cả quê hương và hải ngoại, mà còn 
có sự thu hẹp đáng kê của chân trời Do Thái. 


Vào thời đại của Herod Đại Đề, người Do Thái bắt đầu chiếm một phân nôi bật trong 
đời sống văn hóa và kinh tế của đề chế mới. Một người đàn ông như Philo Judaeus 
(khoảng năm 30 TCN — khoảng năm 45 SCN), một thành viên trong những gia đình 
người hải ngoại giàu có nhất ở Alexandria, nói và viết tiếng Hy Lạp, trong nên văn học 
Hy Lạp, một nhà sử học và nhà ngoại g1ao, một nhà triết học thế tục lớn theo đúng nghĩa, 
một người Do Thái ngoan đạo và một nhà bình luận vĩ đại cả về Ngũ Kinh và toàn bộ 
luật Do Thái. Philo là hiện thân của truyền thống duy lý tốt nhất của người Do Thái. Các 
học giả Cơ Đốc giáo sau này đã mang ơn ông rất nhiều vì sự hiểu biết của họ về Cựu 
ước. Sự trình bày của Philo về tinh thần Do Thái giáo rất sâu sắc, nguyên bản và sáng 
tạo, và việc ông dường như không biết tiếng Do Thái cho thấy mức độ mà những người 
Do Thái khai sáng, vào đầu kỷ nguyên Cơ Đốc, đã biễn mình thành một phần của nền 
văn minh quốc tế và văn hóa thế tục mà không từ bỏ bất cứ điều øì thiết yếu của đức tin 
của họ. Tuy nhiên, vào giữa thế kỷ thứ hai, một người đàn ông có tầm nhìn xa như Philo 
không thê có được trong cộng đồng Do Thái. Họ đã không còn viết nên lịch sử, không 
còn tham gia vào triết lý dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các hình thức truyền thông — 
trí tuệ, thơ ca, thánh vịnh, truyện ngụ ngôn, tiểu thuyết lịch sử, khải huyền đã bị loại bỏ. 
Họ chỉ còn tham gia với sự tập trung say mê và chân thành, vào một dạng tác phẩm văn 
học đơn độc: bình luận về luật tôn giáo. Và tiếp tục nhiệm vụ này, không để ý đến quá 
khứ phong phú của mình, không để ý đến bất kỳ sự lên men trí tuệ nào ở thế giới bên 
ngoài, trong hàng trăm năm. 


Do Thái giáo vẫn được bảo tôn trong hồ phách của kinh Torah. Các nhà lãnh đạo trí tuệ 
của họ mở rộng Kinh Torah thành một hệ thông thần học đạo đức và luật cộng đồng có 
tính liên kết phi thường, tính nhất quán hợp lý và sức mạnh xã hội. Sau khi mất đi Vương 
quốc Israel, người Do Thái đã biến Torah thành một pháo đài của tâm trí và tinh thân, 
nơi họ có thể trú ngụ trong sự an toàn và thậm chí hài lòng. 


Giáo sĩ Do Thái thời Pharisa, Johanan ben Zakkal, phó trưởng Tòa Công Luận, đã may 
mắn thoát chết trong cuộc nỗi dậy. Ông được chính quyền La Mã cho phép thành lập 
một trung tâm điều hành tôn giáo Do Thái tại Jabneh (Jamnia), gân bờ biển phía tây 
Jerusalem. Tại đó Tòa Công Luận và thành bang được phê bỏ, một hội đồng các giáo sĩ 
Do Thái đã nhóm họp và đưa ra các quy định: Bất chấp Sự SỤp đồ của Đèn thờ, một số 
nghi lễ nhất định, chăng hạn như việc tổ chức Lễ Vượt Qua vẫn phải được thực hiện 
thường xuyên. Thiết lập hình thức cầu nguyện cộng đồng và đặt ra các quy tắc cho việc 
ăn chay và hành hương. Tinh thần mới của Do Thái giáo đã phản ứng trước sự tôn sùng 
bạo lực của những người nóng vội và những người theo chủ nghĩa dân tộc. “Đừng vội 
phá bỏ bàn thờ của các quý tộc.” Giáo sĩ Jonathan đã nói, “kẻo bạn bị buộc phải xây lại 
bằng chính tay mình.” Tại Jerusalem, gươm bị bỏ quên, bút cai trị. 


Hậu duệ của Giáo sĩ Jonathan đã bị lật đỗ bởi Giáo sĩ Gamaliel II, con trai của người đã 
dạy Thánh Paul. Ông được người La Mã công nhận là nasi hay tộc trưởng. 


Những học giả này đã từ chối tham gia cuộc nôi dậy Bar Kokhba. Nhưng, tất nhiên, nó 
ảnh hưởng đến họ. Hầu hết các giáo sĩ Do Thái đều nghèo. Họ phải làm việc để tự nuôi 
sông mình. Việc xây dựng lịch sử của người Do Thái vào thời kỳ này là rất khó, vì chính 
người Do Thái đã không còn viết nó nữa, tiêu sử và các thông tin khác được ghi lại xuất 
hiện một cách ngẫu nhiên và không có sự liên kết về niên đại từ các đoạn trong 
Halakha hoặc các phán quyết pháp lý, hoặc trong các câu chuyện và truyền thuyết. Xã 
hội học thuật Do Thái không phải lúc nào cũng đồng nhất. Một trong những học giả 
Jabneh vĩ đại nhất, Elisha ben Avuyah, đã trở thành một kẻ dị giáo. Một trong những 
học trò của ông, Rabbi Meir, người giỏi nhất trong số các học giả ở thế kỷ thứ hai, có 
thể là một người cải đạo. Phụ nữ đã đóng vai trò của họ. Bruria, vợ của Merr, đã tự biến 
mình thành một người có uy tín hàng đầu về haakhic. 

Halakha là tập hợp các luật tôn giáo Do Thái có nguồn gốc từ văn bản và truyền khẩu Torah. Halakha dựa 
trên các điêu răn trong Kinh Thánh (mitzvot), luật Talmudic và Do Thái, cũng như các phong tục và truyên 
thông được biên soạn trong nhiêu cuôn sách như Shulchan Aruch. Halakha thường được dịch là “luật Do 
Thái, mặc dù bản dịch sát nghĩa hơn có thê là “cách cư xử” hoặc “cách bước đi'. Halakha không chỉ hướng 
dân các thực hành và tín ngưỡng tôn giáo mà còn hướng dân nhiêu khía cạnh của cuộc sông hàng ngày. 
Đôi khi người Do Thái bị chính quyền sách nhiễu hoặc thậm chí bắt bớ. Đôi khi họ bị 
bỏ lại một mình. Đôi khi họ làm việc hòa hợp với Rome. Các nhà lãnh đạo của họ nhận 


được tài trợ từ các vùng đất của đề chế và được phép thực hiện các quyên tư pháp rộng 
rãi. Ông ta chắc chăn có quyên thu thuế. Giáo sĩ Judah Ha-Nasi, hay Hoàng tử Judah, 
sông vào nửa sau thế kỷ thứ hai và đầu thế kỷ thứ ba, là một người giàu có với lính canh, 
người cai trị cộng đồng Do Thái ở cả Galilee và miền nam, giống như một quyên lực thế 
tục. Ông dành của cải để hỗ trợ các học giả, ông miễn thuế cho những người có học thức, 
và trong thời kỳ đói kém, ông đã nuôi sống các học giả từ nguôn dự trữ thực phẩm của 
mình. Người ta nói ngay cả người hầu gái của ông cũng biết tiếng Do Thái và có thê giải 
thích ý nghĩa của những từ cổ. Judah là một người theo chủ nghĩa tinh hoa trí tuệ thuộc 
loại không khoan nhượng nhất. Ông ấy đã từng nói một cách dứt khoát: “Chính những 
kẻ không có đâu óc mới là người mang rắc rồi vào thế giới.” 

Các triều đại của các học giả đã tôn tại ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng chung thứ hai, 
khi họ được phân loại là zugot hoặc “các cặp”. Có năm cặp học giả hàng đâu, người cuối 
cùng là Hillel nồi tiếng, thầy của Chúa Jesus, và đối thủ của ông là Shammai. Con cháu 
và những người đi theo họ được gọi là tannaim. Cháu trai của Hillel, Gamaliel the Elder, 
là người đầu tiên trong sáu thế hệ, Judah Ha—Nasi là người cuỗi cùng. Thế hệ tiếp theo, 
bắt đầu với Giáo sĩ Hiya Rabbah vào khoảng năm 220 SCN, bắt đầu thời đại amoraim, 
kéo dài năm thế hệ ở Judaea, đến cuối thế kỷ thứ tư, và tám thê hệ ở Babylon, cho đến 
cuối thê kỷ thứ năm. Tất nhiên, đã có những cộng đông Do Thái lớn ở Babylon và vùng 
phụ cận kế từ thời Lưu Đày. Liên lạc được thiết lập kê từ khi người Do Thái ở Babylon 
chấp nhận chính quyên Jerusalem, và sau đó là Jabneh. Những người Do Thái ở Babylon 
cũng đến Jerusalem để hành hương khi có thể. Người Pharisee hay Do Thái giáo đến 
Babylon là kết quả trực tiếp của cuộc nối dậy Bar Kokhba, khi các học giả chạy trỗn 
khỏi lJudaea thành lập các học viện tại nơi khi đó là lãnh thô của người Parthia. Các 
trường học tập trung tại Sura, phía nam khu vực bây giờ là Baghdad, và tại Pumbedita 
về phía tây, nơi chúng phát triển mạnh mẽ cho đến thế kỷ thứ mười một. 

Các dấu vết vật lý của thời kỳ này trong lịch sử Do Thái không phải là ân tượng. Tất 
nhiên, các nhà khảo cổ Do Thái không thể khám phá các địa điểm ở Iraq. Khu định cư 
của người Do Thái tại Sura đã biên mất hoàn toàn từ lâu vào những năm 1170, khi du 
khách người Do Thái Benjamin của Tudela đến thăm nơi này; thị trấn, ông viết, đã bị đồ 
nát. Ngược lại, ông ấy tìm thây một cộng đông lớn ở Pumbedita, nhưng đó là lần cuối 
cùng chúng ta nghe về nó. Mặt khác, các cuộc khai quật vào năm 1932 đã phát hiện ra, 
tại thành phô lữ hành La Mã Dura Europus trên sông Euphrates, phần còn lại của một 
giáo đường Do Thái có niên đại năm 245 SCN, với các dòng chữ bằng tiếng AramaIc, 
Hy Lạp và Pahlevi-Parthia. Lãnh địa của người Do Thái ở đó, có vẻ như đã có từ trước 
sự tàn phá và lưu vong của Vương quốc phía Bắc, nhưng đã được củng cô bởi nhiều 
người Do Thái chính thông hơn sau các cuộc nồi dậy năm 66-70 và 132-35. 


Mặc dù vậy nó vẫn là một cộng đồng không chính thông. Kiến trúc theo kiểu Hy Lạp 
hóa, nhưng điều bất ngờ năm ở khoảng ba mươi tâm bảng (hiện năm trong Bảo tàng 
Quốc gia Damascus), minh họa về sự trở lại và sự cứu rỗi. Có những hình ảnh về các tộc 
trưởng, về Moses và Người Xuất Hành, về sự mất mát của Hòm Giao ước và sự trở lại 
của nó, của David và Esther. 


Các học giả liên hệ những bức tranh này với các cuôn Kinh Thánh minh họa được cho 
là đã tôn tại vào thế kỷ thứ hai và thứ ba SCN, và cho thấy nghệ thuật Cơ Đốc cũng có 
nguôn gốc Do Thái. 


Một số giáo đường và lăng mộ từ thời của các nhà hiền triết vẫn còn tôn tại ở Palestine. 
Tại Tiberias trên Hồ Galilee, giáo đường Do Thái có từ thế kỷ thứ tư, có hình ảnh con 
người và động vật trên sàn và các dâu hiệu của cung hoàng đạo. Trên ngọn đôi gần thì 
trần là ngôi mộ của vị tử vì đạo, Rabbi Akiva, và Johanan ben Zakkal; cách 3km là mộ 
của Rabbi Metrr. Tại Capernaum, có một giáo đường Do Thái được xây dựng, được khai 
quật từ năm 1905 đến năm 1926, và người ta phát hiện ra các hình chạm khắc về shofar 
và menorah, cây cọ và khiên của Vua David. 

Shofar là một loại kèn âm nhạc cô đại thường được làm bằng sừng của một con cừu đực, được sử dụng cho 
các mục đích tôn giáo của người Do Thái. 

Menorah được miêu tả trong Kinh Thánh là chân đèn Do Thái cô có bảy ngọn đèn làm băng vàng ròng và 
được sử dụng trong đên tạm do Moses dựng lên trong đông văng và sau đó là trong Đên Thờ ở J]erusalem. 
Dâu ô liu tươi được đôt hàng ngày đê thắp sáng đèn. 

Ba giáo đường Do Thái đã được khai quật ở Syria và miễn bắc Israel, và ngay gần đường 
Nazareth-Harfa là trung tâm học thuật Bet Shearim của Judah Ha—Nasi, với giáo đường 
Do Thái, hầm mộ và nghĩa trang. 


Nhưng những kỷ vật chính cho thời đại học thuật tập thê và cá nhân này là các tác phẩm 
thánh của người Do Thái. Học thuật thiêng liêng của người Do Thái nên được xem như 
một loạt các lớp, mỗi lớp phụ thuộc vào tiền thân của nó. Đầu tiên là bản thân Ngũ Kinh, 
về cơ bản đã được hoàn chỉnh trước Cuộc Lưu Đày, mặc dù một số chỉnh sửa rõ ràng đã 
được thực hiện sau Sự Trở Lại. Đây là phân cơ bản của luật Do Thái, mà tất cả những 
điều khác đêu năm trên đó. Sau đó, đến sách của các nhà tiên tri, thánh vịnh và lời khuyên 
khôn ngoan, việc phong thánh cho chúng đã được hoàn thành dưới thời Giáo sĩ Johanan 
ben Zakkai, trong khoảng từ 70 đến 132 SCN. 


Lớp tiếp theo là phân loại và viết Luật Truyền Khẩu, vốn đã được tích lũy trong nhiêu 
thể kỷ. Đầy là một thực hành được gọi là Mishnah, có nghĩa là lặp lại hoặc học, vì nó 
ban đầu được ghi nhớ và tóm tắt lại. Mishnah bao gồm ba yếu tô: midrash, đó là phương 
pháp giải thích Ngũ Kinh để đưa ra các điểm luật rõ ràng: halakhah, các quyết định pháp 
lý được chấp nhận về các điểm cụ thể; và các câu chuyện về truyền thuyết, được sử dụng 


để truyền đạt sự hiểu biết về luật pháp cho người dân bình thường. Dân dân, qua nhiều 
thế hệ, những diễn giải, phán quyết và minh họa được tìm thây ở dạng văn bản. Sau cuộc 
nồi dậy Bar Kokhba, và đỉnh cao là công trình của Giáo sĩ Judah Ha—Nasi và trường học 
của ông vào cuốỗi thế kỷ thứ hai, tài liệu này đã được biên tập thành một cuỗn sách có 
tên Mishnah. Nó có sáu phân, mỗi phân được chia thành một số định dạng khác nhau. 
Đầu tiên là Zeraim, với mười một chuyên luận, liên quan đến việc làm phúc, cúng dường 
và danh hiệu. Mo°ed, với mười hai chuyên luận, bao gồm ngày Sabath và các lễ. Nashim 
(bảy chuyên luận) về vẫn đề hôn nhân và ly hôn. Nezikin (mười chuyên luận) về các luật 
dân sự, thâm phán, hình phạt và nhân chứng. Kodashitn (mười một chuyên luận) liên 
quan đến việc hiến tế. Cuối cùng, Tohorot (mười hai chuyên luận) bao hàm sự ô uế và 
nghi lễ. Ngoài Mishnah, có một bộ sưu tập các câu nói và phán quyết của tannaim, với 
số lượng lớn hơn bốn lần, được gọi là Tosefta. Nguôn gốc, niên đại và thành phân chính 
xác của Tosefta và môi quan hệ chính xác của nó với Mishnah đã là những chủ đề tranh 
chấp học thuật chưa được giải quyết trong hơn một nghìn năm. 


Tất nhiên, ngay lập tức Mishnah đã hoàn thiện, các thê hệ học giả tiếp theo bắt đầu bình 
luận về nó. Vào thời điểm này, kê từ khi các phương pháp của giáo sĩ Do Thái lan truyền 
đến Babylon, có hai trung tâm bình luận, ở Eretz Israel và trong các học viện Babylon. 
Cả hai đều tạo ra các tập Talmud - có nghĩa là “nghiên cứu" hoặc “học hỏi”, được biên 
soạn bởi các thế hệ amoraim khác nhau. 


Jerusalem Talmud, được gọi chính xác hơn là Talmud của phương Tây, được hoàn thành 
vào cuối thế kỷ thứ tư, và Talmud Babylon một thế kỷ sau đó. Cả hai đều có những bài 
bình luận liên quan đến các vẫn đề của Mishnah. Điều này hình thành lớp thứ ba. 


Sau đó, các lớp tiếp theo được thêm vào: Perushim, hoặc các bài bình luận, về cả Taimud, 
trong đó nôi bật là Rashi's trên Talmud ở Babylon vào thế kỷ thứ mười một; và 
Hiddushim hay novellae, so sánh và dung hòa các nguồn khác nhau, do đó tạo ra các 
quy tắc mới hoặc halakhot, cuỗn tiêu thuyết cô điển được sáng tác trên Talmud ở 
Babylon vào thế kỷ 12-13. Có một lớp khác (She°elot u-Teshuvot) hay câu trả lời bằng 
văn bản của các học giả hàng đầu. Lớp cuỗi cùng bao gôm nỗ lực đơn giản hóa và hệ 
thông hóa của các học giả lỗi lạc như Isaac Alfasi, Maimonides, Jacob ben Asher và 
Joseph Caro, từ thê kỷ 11 đến 16. Từ thê kỷ thứ năm đến thê kỷ thứ mười một, được gọi 
là thời đại của gaon — trưởng học viện. Sau đó, trong thời đại của giáo sĩ Do Thái, các 
phán quyết được phân cấp và các học giả riêng lẻ đã chi phối sự phát triển của Luật. 

Trong suốt thời gian này, các cộng đồng Do Thái, trải rộng khắp Cận Đông và Địa Trung 
Hải, và cuỗi cùng qua hâu hết các vùng Trung và Đông Âu, đã giải quyết hâu hết các 
vân đề pháp lý của họ thông qua các tòa án tôn giáo của riêng họ, vì vậy nhóm tác phẩm 
nhiêu lớp này không chỉ câu thành việc tiếp tục nghiên cứu về ý nghĩa thực sự của Kinh 


Thánh, mà còn là một cơ quan sông động của luật pháp xã hội, xử lý các trường hợp 
thực tế. 

Chưa có hệ thông nào trong lịch sử thế giới đã tìm cách kết hợp việc giảng dạy luân lý 
với việc thực hành luật dân sự và hình sự trong thực tiễn. Nó luôn có nhiều nhược điểm. 
Đó là lý do tại sao các Cơ Đốc nhân Do Thái có thê đạt được chủ nghĩa phố quát chỉ 
bằng cách tách khỏi nó. Cuỗi cùng, trong Thời đại Khai sáng, nó bị nhiều người Do Thái 
có học cũng như xã hội phi Do Thái coi là lạc hậu. Nhưng nó cũng có nhiều điểm mạnh 
đáng chú ý, và đã mang lại cho người Do Thái một thế giới quan về đạo đức và xã hội. 


Ý niệm về sự sông của con người là thiêng liêng, bởi vì được tạo ra theo hình ảnh của 
Đức Chúa Trời, là giới luật trung tâm của đạo đức Do Thái. Mọi thứ đều đến từ Đức 
Chúa Trời, và con người chỉ có quyên sử dụng tạm thời những ân tứ này. Những món 
quà này bao gôm cơ thê của chính con người. Hillel the Elder đã dạy con người vì vậy 
có nhiệm vụ giữ cho cơ thê mình cân đối và khỏe mạnh. Philo, giỗng như nhiều người 
bị ảnh hưởng bởi quan niệm Hy Lạp, đã tách rời cơ thể và linh hồn về mặt đạo đức và 
thậm chí còn coi cơ thể như một “kẻ vẽ vời” cảm xúc, phi lý chống lại linh hôn lý trí. 
Nhưng Do Thái giáo chính thông bác bỏ sự phân đôi thê xác và linh hôn. Cơ thể và linh 
hôn, là một và cùng chịu trách nhiệm về tội lỗi, do đó cùng bị trừng phạt. Điều này đã 
trở thành một sự khác biệt quan trọng giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Người Cơ Đốc 
nghĩ, bằng cách làm suy yếu cơ thể thông qua việc hành xác và ăn chay, bạn đã củng cô 
tâm hôn, là một điêu không tốt đỗi với người Do Thái. 

Họ có các giáo phái khổ hạnh vào cuối thê kỷ thứ nhất, nhưng một khi Do Thái giáo 
thiết lập sự thống trị của mình, người Do Thái đã quay lưng mãi mãi với chủ nghĩa tu 
viện, ân tu và khô hạnh. Kiêng rượu, như người Nazareth đã làm là tội lỗi, vì họ từ chối 
những món quà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho những nhu câu thiết yêu của con người. 


Ăn chay hiễm khi được khuyến khích, một sự khác biệt quan trọng khác với Cơ Đốc 
giáo là đời sông độc thần. Trong tất cả mọi việc, thân thể được tạo ra theo hình ảnh của 
Đức Chúa Trời phải được đối xử có chừng mực. Trên toàn bộ các hành vi của con người, 
khẩu hiệu của người Do Thái là kiềm chế hoặc điều độ, không phải kiêng cữ. 

Vì con người thuộc về Đức Chúa Trời, nên tự sát là sai trái, và thật tội lỗi nêu mạo hiểm 
mạng sống của một người một cách không cần thiết. Đối với một dân tộc bây giờ không 
có sự bảo vệ của nhà nước, và thường xuyên có nguy cơ bị ngược đãi, có những vẫn đề 
trở thành tôi quan trọng trong suốt hai thiên niên kỷ trước Holocaust. Các nhà hiên triết 
phán rằng một người không có quyên cứu mạng mình bằng cách gây ra cái chết của 
người khác. Anh ta cũng không cân phải hy sinh mạng sông của mình để cứu người 
khác. Trong cuộc đàn áp Hadrian, các nhà hiển triết ở Lydda đã phán một người Do 


Thái, để cứu mạng sống của mình, có thê vi phạm bất kỳ điều răn nào. Một nguyên tặc 
quan trọng của Mishnah, mỗi người là biêu tượng của toàn nhân loại, và bất cứ ai tiêu 
điệt một người sẽ hủy diệt chính mình, theo một nghĩa tương tự, nếu anh ta cứu một 
người, anh ta sẽ giải cứu nhân loại. Giáo sĩ Akiva dường như đã nghĩ giết người là rời 
bỏ loài người. Philo gọi giết người là tội ác lớn nhất. Maimonides viết, “không bao giờ 
được chấp nhận, ngay cả khi kẻ sát nhân sẵn sàng trả tất cả số tiền trên đời, và ngay cả 
khi nguyên đơn đồng ý để kẻ sát nhân được tự do. Vì mạng sống của người bị sát hại 
là... sở hữu của Đức Chúa Trời.” 

Vì Đức Chúa Trời làm chủ tất cả và mọi người, Ngài là một bên bị thương trong mọi tội 
lỗi chồng lại đồng loại. Tội lỗi chỗng lại Đức Chúa Trời là nghiêm trọng nhưng tội lỗi 
với đồng loại còn nghiêm trọng hơn vì nó cũng chỗng lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa 
Trời là “Người thứ ba vô hình°. Do đó, nêu Đức Chúa Trời là nhân chứng duy nhất cho 
một giao dịch, vụ cướp công khai ít gian ác hơn hành vi trộm cắp bí mật vì kẻ sau cho 
thây anh ta tôn trọng sức mạnh trần thế của con người hơn là sự báo thù thiêng liêng của 
Đức Chúa Trời. 

Vì tất cả con người đều được tạo dựng như nhau theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên 
họ có quyên bình đăng theo bất kỳ nghĩa cơ bản nào. Không phải ngẫu nhiên mà chế độ 
nô lệ giữa người Do Thái biến mất trong thời thịnh vượng chung thứ hai, trùng hợp với 
sự trỗi dậy của chủ nghĩa Pharisa, bởi vì những người Pharisee nhân mạnh, vì Đức Chúa 
Trời là thâm phán thực sự trong tòa án luật, tất cả đều bình đăng ở đó: vua, thượng tẾ, 
con người tự do, nô lệ. Đây là một trong những điểm khác biệt cơ bản của họ với người 
Sadducee. Người Pharisee bác bỏ quan điểm cho rằng chủ nhân phải chịu trách nhiệm 
về hành động của nô lệ cũng như đàn gia súc của mình, vì nô lệ, giỗng như mọi người, 
đều có ý nghĩ của riêng mình. Điều đó mang lại cho anh ta địa vị trong tòa án, và một 
khi anh ta có tư cách pháp nhân, chế độ nô lệ không thể hoạt động. Những người 
Pharisee, khi họ kiếm soát Tòa Công Luận, cũng khăng khăng nhà vua phải chịu trách 
nhiệm về hành vi của mình — một nguồn gốc của những xung đột gay gắt giữa Tòa Công 
Luận với Hasmonean và Herod. 


Tất cả các hành vi độc đoán của vua David đều bị lên án trong Kinh Thánh và việc Ahab 
chiêm hữu vườn nho của Naboth được coi là một tội ác quái dị. Đầy là những lý do tại 
sao vương quyên không hòa trộn với Do Thái giáo. 

Sự thật là, những người cai trị thực sự của cộng đồng Do Thái, như một lẽ tự nhiên trong 
một xã hội theo luật thân thánh, là các tòa án. Nhưng phán quyết phải phù hợp với đa số 
(ít nhất là hai người trở lên). Nguyên tắc đa số tương tự được áp dụng cho việc giải thích 
Kinh Torah. Một lý do tại sao Do Thái giáo tồn tại qua nhiều thể kỷ là sự tuân thủ các 
quyết định của đa số. Nhưng đồng thời, những người bất đồng chính kiến có quyên được 


chi lại quan điểm của họ, một thông lệ quan trọng được thiết lập bởi Mishnah. Trong 
các tòa án và các cơ quan học thuật, sự đồng thuận được col trọng. “Chúng tôi không bổ 
nhiệm một viên chức của cộng đồng trừ khi chúng tôi tham khảo ý kiến của mọi người.” 
Không chỉ các tòa án mà Luật cũng có cơ sở dân chủ cơ bản. Nguyên tắc Luật phải được 
cả cộng đông chấp nhận đã được ngầm hiểu trong luật học Do Thái giáo và đôi khi rõ 
ràng: “Bất kỳ sắc lệnh nào mà tòa án áp dụng đôi với cộng đồng mà đa số cộng đồng 
không chấp nhận thì đều không có hiệu lực.” 

Con người được xem như một cá nhân, có quyên và là thành viên của cộng đồng, với 
nghĩa vụ. Không có hệ thông công lý nào trong lịch sử thực hiện bên bỉ hơn và trên toàn 
bộ nỗ lực để dung hòa các vai trò cá nhân và xã hội — một lý do khác khiến người Do 
Thái có thê giữ sự gắn kết của họ khi đối mặt với những áp lực không thê chịu đựng 
được. Xã hội yêu cầu phải có sự bình đăng trước pháp luật — biện pháp tốt nhất trong tất 
cả các biện pháp bảo vệ có thể có cho cá nhân nhưng xã hội, đặc biệt là xã hội đang bị 
bức hại liên tục, có những ưu tiên riêng trong sự bình đăng chung đó. Một loạt các phán 
quyết đáng chú ý của các nhà hiền triết: 

Việc cứu mạng đàn ông được ưu tiên hơn phụ nữ... Việc che đậy thân thê của phụ nữ 
được ưu tiên hơn đàn ông. Giá chuộc của phụ nữ cao hơn đàn ông. Một người đàn ông 
có nguy cơ bị cưỡng bức sẽ được ưu tiên hơn một người phụ nữ có nguy cơ bị cưỡng 
hiếp. Thây tế lễ ưu tiên người Levite hơn người Israel... 


Con người không chỉ bình đăng trước Pháp luật mà còn tự do về mặt thể chất. Các nhà 
hiền triết và giáo sĩ Do Thái cực kỳ miễn cưỡng sử dụng tù như một hình phạt và khái 
niệm về quyên cơ bản của con người được ghi nhận sâu sắc trong Do Thái giáo, một lý 
do khác tại sao nó là xã hội cô đại đầu tiên từ chối chế độ nô lệ. Nhưng nếu một người 
được tự do vê mặt thê chất, thì anh ta chắc chắn không được tự do về mặt đạo đức. 


Ngược lại, anh ta có đủ mọi nghĩa vụ đôi với cộng đồng, đặc biệt là nghĩa vụ tuân theo 
các cơ quan có thâm quyên hợp pháp của nó. Luật Do Thái không có lòng thương xót 
đối với kẻ nồi loạn, hình phạt có thể là cái chết. Vào cuỗi thời cô đại, mỗi cộng đồng Do 
Thái được cai trị có hiệu lực theo hội thánh, với một ban quản trị gøôm bảy người, có 
nhiệm vụ ấn định tiền lương, giá cả, trọng lượng và thước đo, luật tôn giáo và có quyền 
trừng phạt những kẻ phạm |ỘI. 


Nghĩa vụ đóng thuế cộng đồng là bắt buộc với tôn giáo cũng như xã hội. Hơn nữa, từ 
thiện cũng là một nghĩa vụ. Nhà nước phúc lợi của người Do Thái trong thời cô đại, 
nguyên mẫu của tất cả những người khác, không phải là tự nguyện; một người đàn ông 
phải đóng góp vào quỹ chung tương ứng với khả năng của mình, và nghĩa vụ này có thể 
được thực thi bởi các tòa án. Maimonides thậm chí còn quy định một người Do Thái 


trỗn đóng góp sẽ bị coi là một kẻ nôi loạn và bị trừng phạt tương ứng. Các nghĩa vụ khác 
của cộng đồng bao gồm tôn trọng quyên riêng tư và các lệnh nghiêm ngặt chỗng lại tiếng 
ôn, mùi, phá hoại và ô nhiễm. 

Các nghĩa vụ cộng đồng cần được hiều theo các ø1ả định của thần học Do Thái. Các nhà 
hiên triết đã dạy một người Do Thái không nên coi những bồn phận xã hội là gánh nặng 
mà hãy coi đó là những cách mà con người thể hiện tình yêu thương của họ đỗi với Đức 
Chúa Trời và sự công bình. 

Người Do Thái đôi khi bị buộc tội là không hiểu tự do tốt như người Hy Lạp, nhưng sự 
thật là họ hiểu điều đó hơn, nắm bắt được quan điểm rằng tự do thực sự duy nhất là 
lương tâm tốt — một khái niệm mà Thánh Paul đã chuyền từ Do Thái giáo vào Cơ Đốc 
giáo. Người Do Thái nghĩ tội lỗi và đức hạnh là của tập thể cũng như cá nhân. 

Kinh Thánh đã nhiêu lần cho thấy một thành phố, một cộng đồng, một quốc gia, được 
hưởng lợi hoặc chịu hậu quả từ những hành vi của mình. Kinh Torah gắn kết người Do 
Thái với nhau. Cũng như cá nhân được hưởng lợi từ giá trị của cộng đồng, vì vậy, anh 
ta có nghĩa vụ đóng góp. Hillel the Elder đã nói: “Nếu tách biệt bản thân ra khỏi cộng 
đồng thì bạn sẽ không còn tin tưởng vào chính mình cho đến ngày qua đời.” Ngay cả 
một người theo chủ nghĩa tự do như Maimonides cũng cảnh báo một người Do Thái 
sông xa cách cộng đồng, dù kính sợ Chúa theo những cách khác, sẽ không có phân trong 
thế giới tiếp theo. 

Ân chứa trong Kinh Thánh là quan niệm tông thê rằng tội lỗi của một người, dù nhỏ đến 
đâu đều ảnh hưởng đến toàn thế giới. 

Người khôn ngoan phải công hiễn trí tuệ của mình cho cộng đồng, cũng như người giàu 
phải công hiến của cải. Vì vậy không phục vụ khi được yêu cầu là một tội lỗi. Cầu 
nguyện cho người khác là một bổn phận. “Ai cũng có thê nài xin lòng thương xót của 
Đức Chúa Trời cho đồng loại của mình và không làm như vậy là tội nhân.” Mọi người 
Do Thái đều phải quan tâm đến nhau. Nếu anh ta thây một đồng nghiệp phạm tội, anh 
ta phải ngăn chặn điều đó — nêu không anh ta cũng phạm tội. Cộng đồng phải chịu trách 
nhiệm cho người làm sai. Một người Do Thái luôn phải phản kháng lại cái ác. Chính vì 
nghĩa vụ phản đôi tội lỗi của người khác là rất quan trọng nên những lời buộc tội saI trái 
và ác ý đặc biệt ghê tởm. Cô ý hủy hoại danh tiếng của một người là một trong những 
tội lỗi tôi tệ nhất. 'Cuộc săn phù thủy' là một tệ nạn. 

Kinh Torah và câu trúc thượng tâng của các bài bình luận đã hình thành nên một thần 
học đạo đức cũng như một hệ thông thực tiễn về luật dân sự và hình sự. Do đó, dù nó rất 
chỉ tiết và hợp pháp về những điểm cụ thể, nó luôn tìm cách củng cô thâm quyên tạm 
thời của tòa án bằng cách kháng cáo các yếu tô tâm linh và các biện pháp trừng phạt. Ý 


niệm về công lý nghiêm minh không bao giờ là đủ. Người Do Thái là những người đầu 
tiên đưa ra khái niệm về sự ăn năn và chuộc tội, khái niệm này cũng trở thành một chủ 
đề chính của Cơ Đốc giáo. Kinh Thánh nhiều lần đề cập đến sự “thay lòng đổi dạ? — 
“Hãy hết lòng vì ta,” như Sách Joel đã viết, và “Hãy phục hồi tâm lòng chứ không phải 
quân áo các ngươi.” Trong Sách Ezeklel có lời huấn thị: “Tạo cho bạn một trái tìm mới.” 
Luật pháp và các tòa án tìm cách mang lại sự hòa giải giữa các bên tranh chấp. Mục đích 
luôn là để giữ cho cộng đồng Do Thái được găn kết. Vì vậy, Luật và các quy tắc của các 
nhà hiên triết được thiết kế để tích cực thúc đây sự hòa hợp, và ngăn ngừa việc loại bỏ 
các nguôn gây xích mích. Điều quan trọng hơn là thúc đây hòa bình hơn là thực thi công 
lý. Trong những trường hợp nghi ngờ, các nhà hiền triết thường trích dẫn câu nói trong 
Châm Ngôn về sự khôn ngoan: “Đường lối của cô ấy là cách dễ chịu và mọi con đường 
của cô ấy là bình an.” 


Ý tưởng về hòa bình như một trạng thái tích cực, một lý tưởng cao cả là một phát minh 
khác của người Do Thái. Đây là một trong những mô-típ tuyệt vời của Kinh Thánh, đặc 
biệt là cuỗn sách hay nhất của nó, Isaiah. Mishnah đã nói: “Ba điều duy trì sự tồn tại của 
thế giới: công lý, sự thật và hòa bình,” và lời kết của toàn bộ tác phẩm: “Đức Chúa Trời 
không ban phước lành nào lớn hơn cho dân Israel ngoài hòa bình.” Các nhà hiên triết 
cho rằng một trong những chức năng tuyệt vời của học thuật là dùng Luật đề thúc đây 
hòa bình, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, và sau đó là trong thế giới rộng lớn hơn 
của cộng đồng và quốc gia. Lời cầu nguyện cho hòa bình là một trong những lời cầu 
nguyện chính và được những người Do Thái ngoan đạo nói ba lần một ngày. Các nhà 
hiên triết đã trích dẫn Isaiah: “Người mang đến điềm lành,” và tuyên bố hành động đầu 
tiên của Đâng Messiah sẽ là tuyên bố hòa bình. 

Một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử của người Do Thái, một 
trong những cách mà Do Thái giáo khác biệt nhất với tôn giáo của người Israel nguyên 
thủy, là sự quan tâm ngày càng tăng đối với hòa bình. Trên thực tế, sau năm 135, Do 
Thái giáo từ bỏ bạo lực và đặt niềm tin vào hòa bình. 

Sự tập trung vào hòa bình bên ngoài và hòa hợp bên trong, và việc nghiên cứu các 
phương tiện đề cả hai có thể được thúc đây, là điều cần thiết cho những người dễ bị tồn 
thương mà không có sự bảo vệ của nhà nước, và rõ ràng là một trong những đối tượng 
chính của chú giải Torah. Trong điều này, nó đã thành công rực rỡ — người ta có thể nói 
gần như là kỳ diệu. Torah đã trở thành một nguôn gắn kết tuyệt vời. Từ thê kỷ thứ hai 
trở đi, chủ nghĩa bè phái vốn là một đặc điểm của Khỗi thịnh vượng chung thứ hai hầu 
như biến mất, và tất cả các đảng phái cũ đều được đưa vào Do Thái giáo. Nghiên cứu 
Torah vẫn là một đấu trường tranh luận gay gắt, nhưng nó diễn ra trong sự đồng thuận 
được duy trì bởi nguyên tắc đa số. 


Sự văng mặt của nhà nước là một may măn lớn. 


Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là một đặc điểm khác của Do Thái giáo: sự văng 
mặt tương đỗi của thân học tín lý. Hầu như ngay từ đầu, Cơ Đốc giáo đã gặp khó khăn 
nghiêm trọng về giáo điều, vì nguồn gốc của nó. Nó tin vào một Đức Chúa Trời, nhưng 
sự độc thần của nó dựa trên thần tính của Đâng Christ. Đề giải quyết vẫn đề, nó đã phát 
triển tín điều về hai bản tính của Đẳng Christ và tín điều về Ba Ngôi — ba ngôi trong một 
Đức Chúa Trời. Những điều này lại tạo ra nhiều vẫn đề hơn, và từ thế kỷ thứ hai trở đi 
đã tạo ra vô số dị giáo, gây chia rẽ Cơ Đốc giáo trong suốt Thời kỳ Đen Tối. Tân ước, 
với những lời tuyên bỗ bí ân của Chúa Jesus, và những điều mù mờ của thánh Paul — 
đặc biệt là trong Thư tín gửi người La Mã -— đã trở thành một bãi mìn. Do đó, thể chế 
của nhà thờ Petrine, với tiên đề về quyên lực trung ương, đã dẫn đến cuộc tranh cãi bất 
tận và sự vi phạm cuỗi cùng giữa Rome và Byzantium vào thê kỷ thứ mười một. Ý nghĩa 
chính xác của việc thánh thê chia cắt La Mã vẫn còn tiếp tục trong thế kỷ mười sáu. Việc 
sản sinh ra thân học tín lý (nghĩa là những gì nhà thờ nên dạy về Chúa, các bí tích) đã 
trở thành mỗi bận tâm chính của giới trí thức Cơ Đốc chuyên nghiệp, và vẫn như vậy 
cho đến ngày nay, đến cuối thế kỷ XX, các giám mục Anh giáo vẫn đang tranh cãi với 
nhau về Virgin Birth. 

Virgin Birth: sự ra đời đồng trinh của Chúa Jesus, giáo lý Cơ Đốc giáo cho Chúa Jesus được thụ thai và sinh 
ra bởi mẹ của ngài là Maria thông qua quyên năng của Chúa Thánh Thân và không có quan hệ tình dục. 
Người Do Thái đã thoát khỏi con đường mòn. Cái nhìn của họ về Đức Chúa Trời rất đơn 
giản và rõ ràng. 

Thành tựu lâu dài của các nhà hiên triết là biến Torah thành một hướng dẫn phô quát, 
vượt thời gian, toàn diện và mạch lạc cho mọi khía cạnh của hành vi con người. Bên 
cạnh thuyết độc thân, kinh Torah trở thành bản chất của đức tin Do Thái. Ngay cả trong 
thế kỷ thứ nhất, Josephus đã có thể viết, với một mức độ phóng đại có thê tha thứ, rằng 
trong khi hâu hết các chủng tộc không biết nhiều về luật pháp của họ cho đến khi họ 
thây mình xung đột với nhau, “bất kỳ ai trong quốc gia của chúng ta được hỏi về luật 
của mình, anh ta sẽ lặp lại chúng một cách dễ dàng như tên của chính mình.” 


“Kết quả của sự giáo dục kỹ lưỡng về luật pháp đã được khắc sâu vào tâm hồn chúng ta. 
Do đó, việc phá vỡ chúng là rất hiễm và không ai có thê trôn tránh sự trừng phạt bằng 
lý do thiêu hiểu biết.” Điều này đã được củng cô trong thời đại của các học viện và nhà 
hiền triết, tìm hiểu Đức Chúa Trời qua Luật đã trở thành truyền thông của Do Thái giáo. 
Nó khiến Do Thái giáo hướng nội, nhưng đã cho nó sức mạnh đề tôn tại trong một thê 
giới thù địch. 


Sự thù địch rất đa dạng về địa điểm và thời gian, và có xu hướng gia tăng. Những người 
Do Thái may măn nhất, trong Thời kỳ Đen Tối, sông ở Babylon, dưới thời các cựu quân 
nhân. Những hoàng tử này, quyên lực và thê tục hơn người Palestine, tuyên bỗ có dòng 
dõi trực tiếp từ David, từ các vị vua của Judah, và sống với một số nghi lễ trong cung 
điện của họ. Thật vậy, vào thời Parthia, thủ lĩnh của cộng đồng Do Thái ở Lưỡng Hà đã 
từng là một quan chức cấp cao của nhà nước. 


Với sự xuât hiện của triêu đại Sassanid, vào đâu thê kỷ thứ ba, và sự phục hưng của quôc 
giáo Zoroaster, áp lực tôn giáo lên các cộng đông Do Thái gia tăng. Quyên lực của các 
thủ lĩnh cộng đông suy giảm và ảnh hưởng của các học giả tăng lên. 


Tại học viện Sura vào thế kỷ thứ ba, có tới 1.200 học giả. Sau khi thoát khỏi những hậu 
quả khủng khiếp của các cuộc nổi dậy của người Do Thái chỗng lại La Mã, các cộng 
đồng Babylon đã tạo ra các tiêu chuẩn học thuật cao hơn. Trong mọi trường hợp, người 
Do Thái ở Babylon luôn coi mình là kho lưu trữ truyền thông Do Thái nghiêm ngặt nhất, 
và là dòng máu thuần khiết nhất. Sách Talmud của người Babylon khắng định: “Tất cả 
các quốc gia đều là bột nhão so với đất của Israel, và Israel là bột nhão so với Babylon.” 
Talmud Babylon chỉ tiết hơn so với Talmud Jerusalem và từ lâu đã được coi là có thầm 
quyên hơn. Nó là nguôn hướng dẫn chính cho người Do Thái ở khắp mọi nơi (trừ 
Palestine) trong suốt thời Trung Cô. 


Tuy nhiên, Babylon không an toàn cho người Do Thái. Có rất nhiều bản tường thuật về 
các cuộc đàn áp và những người tử vì đạo dưới thời Sassanid. Năm 455, Tazdigar HII bãi 
bỏ ngày Sabath bằng sắc lệnh. Truyền thông Do Thái coi con trai của Tazdigar và người 
thừa kế Firuz là Ác Ma. Sau khi ông qua đời, đã có một thời kỳ vô chính phủ, trong đó 
tên lưu manh người Do Thái Mar Zutra II (khoảng năm 496-520) với 400 chiến binh đã 
thành công trong việc thành lập một quốc gia độc lập, với thủ đô tại Mahoza; nhưng sau 
bảy năm, sự vô luân của nó đã dẫn đến chiến thăng của người Ba Tư, và tên giết người 
đã bị chặt đầu. Có một cuộc đàn áp khác vào năm Š579-80. Nhưng một số quốc vương 
Ba Tư lại ưu ái người Do Thái và điều đáng kề là khi người Ba Tư xâm lược Palestine 
và chiêm đóng Jerusalem vào năm 624, người Do Thái địa phương đã đón nhận họ một 
cách nông nhiệt. 

Vào năm 313, Hoàng đề Constantine đã trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo. Sau đó là một 
thời gian ngăn yên bình. Tuy nhiên, từ những năm 340, Cơ Đốc giáo bắt đầu mang một 
số đặc điểm của một nhà thờ nhà nước. Các sắc lệnh đầu tiên chống lại sự thờ phượng 
của người ngoại giáo có từ thời điểm này. 

Cơ Đốc giáo bây giờ là một tôn giáo đại chúng. Ở phía đông Địa Trung Hải, nó cũng 
thường là một tôn giáo của đám đông. Chỉ còn là vẫn đề thời gian trước khi họ tân công 


người Do Thái. Cơ Đốc giáo đã trở thành chuân mực trong suốt đề chế La Mã vào cuối 
thế kỷ thứ tư và ngoại giáo bắt đầu biên mất. Khi làm như vậy, người Do Thái trở thành 
mục tiêu dễ thây — một thiểu số lớn, có tổ chức tốt, tương đôi giàu có, được giáo dục tốt 
và có tôn giáo cao, từ chối Cơ Đốc giáo không phải vì thiêu hiểu biết mà vì cô chấp. 
Trong suốt những năm 380, dưới thời Hoàng đề Theodosius I, sự đồng nhất tôn giáo đã 
trở thành chính sách chính thức của đề chế, và một loạt các quy chế và quy định bắt đầu 
giáng xuống những người theo chủ nghĩa dị giáo, ngoại giáo và không phù hợp. Đồng 
thời, các cuộc tân công của đám đông Cơ Đốc giáo vào các giáo đường Do Thái trở nên 
phô biến. Năm 388, một đám đông Cơ Đốc giáo, do giám mục địa phương xúi giục, đã 
đốt phá giáo đường Do Thái ở Callinicum trên sông Euphrates. Hoàng đề Theodosius ra 
lệnh xây dựng lại nó với chi phí từ Cơ Đốc giáo. Ông đã bị tố cáo một cách gay gắt bởi 
người có ảnh hưởng nhất trong số tât cả các giám mục Cơ Đốc, Giám mục Ambrose của 
Milan. Ông cảnh báo Theodosius trong một lá thư răng trật tự hoàng øia gây tốn hại lớn 
đến uy tín của nhà thờ. Việc duy trì luật dân sự là thứ yêu so với lợi ích tôn giáo. Ông 
đã thuyết giảng trước mặt hoàng đề và lệnh đã bị rút lại một cách đáng xấu hồ. 


Trong cuối thế kỷ thứ tư và thứ năm, người Do Thái sông trong các xã hội Cơ Đốc giáo 
đã bị tước bỏ hâu hết các quyên cộng đồng và tất cả các đặc quyên. Họ bị loại khỏi văn 
phòng nhà nước và quân đội. Mục đích của các nhà lãnh đạo Cơ Đốc là bài trừ Do Thái 
giáo băng vũ lực. Thánh Augustine (354-430), người có ảnh hưởng lớn nhất trong số các 
nhà thân học Latinh, cho rằng người Do Thái, bằng sự tôn tại của họ, là một phân trong 
thiết kế của Thiên Chúa, vì họ là nhân chứng cho chân lý của Cơ Đốc giáo, sự thất bại 
và sỉ nhục của họ tượng trưng cho chiến thắng của nhà thờ Cơ Đốc trên giáo đường Do 
Thái. Do đó, chính sách của nhà thờ là cho phép các cộng đồng Do Thái nhỏ sống sót 
trong điều kiện suy thoái và bất lực. Nhà thờ Hy Lạp ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái của 
người Hy Lạp ngoại giáo, và có thái độ thù địch hơn về mặt tình cảm. Đầu thế kỷ thứ 
năm, nhà thần học hàng đầu người Hy Lạp John Chrysostom (354-407) đã đưa ra tám 
“Bài giảng chỗng lại người Do Thái' tại Antioch, và những bài giảng này đã trở thành 
khuôn mẫu cho các triều đại chông Do Thái, tận dụng tối đa (và lạm dụng) các đoạn 
trong sách phúc âm của Thánh Matthew và John. Tims là một người theo chủ nghĩa bài 
Do Thái đặc biệt của Cơ Đốc giáo, coi người Do Thái là kẻ giết Chúa Jesus Christ, bị 
chép vào hàng loạt tin đồn và bôi nhọ ngoại g1áo sôi sục, và các cộng đồng Do Thái giờ 
đây đang gặp nguy hiểm ở mọi thành phô Cơ Đốc. 

Ở Palestine, từ những thập kỷ đầu của thế kỷ thứ tư, Jerusalem và các địa điểm khác gắn 
liền với Chúa Jesus đã được Cơ Đốc hóa, các nhà thờ và tu viện được thành lập. Các 
cộng đồng Do Thái nhỏ vẫn tôn tại, đặc biệt là ở Galilee, nơi Talmud của phương Tây 
được hoàn thành vào khoảng thời gian của Thánh Jerome (342-420), người đã thành lập 


tổ chức tu viện riêng của mình ở Jerusalem và làm chứng cho sự nghèo đói và khôn khổ 
của người Do Thái. Ngay sau khi ông qua đời, một nhóm các linh mục Syria dưới sự 
lãnh đạo của Barsauma cuồng tín đã tiễn hành một loạt các cuộc tân công chông lại 
Palestine của người Do Thái, đốt phá các giáo đường Do Thái và toàn bộ các ngôi làng. 
Trong thời kỳ Đen Tôi, thực sự, Palestine ngày càng trở nên nghèo khó và mất dân số 
do xung đột tôn giáo. 

Vào thế kỷ thứ tư, người Samaritan đã được hôi sinh: ít nhất tám giáo đường Do Thái 
mới được xây dựng vào thời điểm này. Nhưng sự gia tăng đã thu hút sự chú ý thù địch 
của các nhà chức trách Byzantine. Năm 438, Hoàng đề Theodosius II áp dụng các quy 
chế chống Do Thái. Khoảng 45 năm sau, họ tô chức một cuộc nỗi loạn, tàn sát các cộng 
đồng Cơ Đốc giáo và đốt phá các nhà thờ. Quân đội Byzantine đã hạ gục họ, và trong 
cuộc đàn áp, họ đã đánh mất khu bảo tồn cô xưa của mình trên Núi Gerizim, nơi đã trở 
thành một vương cung thánh đường của Đức Mẹ Đồng Trinh. Dưới thời Hoàng để 
Justinian (527-65), một nhà cai trị còn chính thông, nghiêm khắc hơn, người chỉ cho 
phép quyên công dân đỗi với những người đã rửa tội, và săn lùng ngay cả những người 
theo đạo Cơ Đốc nếu họ không phục tùng các quyết định của Hội đồng Chalcedon. Cuộc 
trả thù sau đó đẫm máu đến nỗi họ hầu như bị hủy diệt cả một quốc ø1a và một đức tin. 
Người Do Thái đã thấp thỏm vào thời điểm này và chắc chắn không giúp gì cho người 
Samaritan. Vào nửa đâu thế kỷ thứ bảy, các Hoàng để Phocas và Heraclius, dưới áp lực 
của những kẻ cuông tín tu sĩ, những người đã cảnh báo đề chế của họ sẽ bị phá hủy bởi 
những kẻ cắt bao quy đâu, đã cô gắng áp đặt lễ rửa tội cho người Do Thái băng vũ lực. 
Đề chế Byzantine, nỗi lên bởi những tranh chấp tôn giáo đa dạng của nó, đã mời quân 
xâm lược đến. Nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 611 khi người Ba Tư đột nhập vào 
Palestine, chiếm Jerusalem sau cuộc vây hãm kéo dài hai mươi ngày. Người Do Thái bị 
buộc tội đã hỗ trợ họ. 


Nếu người Ba Tư đã đưa ra lời hứa khôi phục thành phố cho người Do Thái, thì họ chắc 
chăn đã không giữ lời. Heraclius chiêm lại thành phố vào năm 629 và tàn sát người Do 
Thái. Nhưng đây là hành động cuôi cùng của quyên lực Hy Lạp ở Palestine. Cùng năm, 
Mohammecd hoàn thành cuộc chinh phục Mecca. Người Byzantine đã bị đánh bại một 
cách dứt khoát trong trận chiễn Yarmuk năm 636, và trong vòng bôn năm, người Hồi 
giáo đã chiếm toàn bộ Palestine và phần lớn lãnh thổ Syria. 

Người Chalcedonian và Monophysite, Nestorlan và Copt, Seleuctlan và Armenia, Latin 
và Hy Lạp, Samaritan và Do Thái, tất cả đều bị nhẫn chìm đưới cơn lũ của đạo Hồi. 
Giỗng như Cơ Đốc giáo, Hôi giáo ban đầu là một phong trào không chính thông bên 
trong Do Thái giáo, nó đã tách ra để trở thành một tôn giáo riêng biệt, và sau đó nhanh 


chóng phát triên. Sự hiện diện của người Do Thái ở Ả Rập là rất xa xưa. Ở phía nam, 
nơi ngày nay là Yemen, các lợi ích thương mại của người Do Thái có từ thế kỷ thứ nhất 
TCN, nhưng ở phía bắc hay Hijaz, nó còn lâu hơn. 


Một truyền thuyết lịch sử Ả Rập nói răng khu định cư của người Do Thái ở Medina được 
xây dưới thời vua David, và một truyền thuyết khác lại cho là Moses. Các chữ khắc ở 
Babylon được phát hiện vào năm 1956 cho thấy các cộng đông tôn giáo Do Thái đã du 
nhập vào Hijaz vào thế kỷ thứ sáu TCN, và có thể trước đó. Nhưng xác nhận chắc chắn 
đâu tiên, dưới dạng tên của người Do Thái trong bia mộ và hình vẽ trên bia mộ, không 
lùi xa hơn thê kỷ thứ nhất TCN. Trong tất cả các sự kiện, trong thời kỳ đầu của Cơ Đốc 
giáo, Do Thái giáo lan rộng ở bắc Ả Rập và một số bộ lạc hoàn toàn trở thành người Do 
Thái. 

Có bằng chứng cho thấy các nhà thơ Do Thái đã phát triển mạnh mẽ ở vùng Medina vào 
thế kỷ thứ tư, và thậm chí có khả năng một nhà nước do người Do Thái cai trị đã tồn tại 
ở đó vào thời điểm này. Theo các nguồn tin Ả Rập, khoảng hai mươi bộ lạc trong và 
xung quanh Medina là người Do Thái. 


Những bộ lạc định cư trên ốc đảo này là những người buôn bán giỗng như những người 
chăn gia súc, và Hồi giáo ngay từ đầu đã là tôn giáo của thương nhân bán thành thị chứ 
không phải là tôn giáo của sa mạc. Nhưng sa mạc rất quan trọng, bởi vì những người Do 
Thái sống ở vùng ven của nó, hoặc di chuyển đến đó để thoát khỏi những đôi bại của 
cuộc sông thành phố, chăng hạn như những người Nazarite, luôn thực hành một hình 
thức Do Thái giáo khắt khe hơn. 


Đó là điều đã thu hút Mohammed. Ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo, vôn không phải là độc 
thân trong mắt ông, là rất nhỏ, ở bất kỳ mức độ nào ở giai đoạn đâu này. Điều dường 
như ông muốn làm là tiêu diệt chủ nghĩa ngoại giáo đa thần của nên văn hóa ốc đảo bằng 
cách truyền cho người Ả Rập chủ nghĩa độc tôn đạo đức Do Thái băng một ngôn ngữ 
mà họ có thê hiểu và điều chỉnh theo cách của họ. Ông chấp nhận Đức Chúa Trời của 
người Do Thái và các nhà tiên tri của họ, ý tưởng về Luật cô định được thê hiện trong 
thánh kinh — kinh Koran là bản thay thế cho Kinh Thánh trong tiếng Ả Rập và việc bố 
sung Luật Truyền Khẩu được áp dụng trong các tòa án tôn giáo. Giỗng như người Do 
Thái, người Hồi giáo ban đầu miễn cưỡng đưa Luật Truyền Khẩu vào văn bản. Giỗng 
như người Do Thái, người Hồi giáo chấp nhận các quy tắc nghiêm ngặt và công phu bao 
gôm chế độ ăn uống, nghi lễ tinh khiết và sạch sẽ. 

Mohammcd phát triển một tôn giáo riêng biệt bắt đầu khi ông nhận ra người Do Thái ở 
Medina chưa sẵn sàng chấp nhận phiên bản Do Thái giáo theo kiểu Á Rập của ông. Nếu 
Mohammed sở hữu kỹ năng và sự kiên nhẫn đề tạo ra một halakhah Ả Rập, kết quả có 


thê đã khác. Nhưng điều đó khó xảy ra. Một trong những đặc điểm mạnh nhất của Do 
Thái giáo là sẵn sàng tôn tại cùng các cộng đồng Do Thái ở những khu vực xa xôi mà 
không cần đến sự tiếp cận văn hóa. Tại tất cả các sự kiện, Mohammed đã bị từ chối, và 
sau đó ông đã đưa ra một lực đây mới có chủ ý đôi với chủ nghĩa độc thân Hồi giáo. 


Ông đã thay đổi bản chất của Ngày Sabath và đôi nó thành Thứ Sáu. Ông đã thay đổi 
hướng của những người cầu nguyện từ Jerusalem đến Mecca. Quan trọng hơn hết, ông 
tuyên bô hâu hết các luật ăn kiêng của người Do Thái chỉ đơn giản là một hình phạt cho 
những hành vi sai trái trong quá khứ, và do đó đã bãi bỏ chúng, dù ông vẫn giữ nguyên 
các quy định câm đối với thịt lợn, tiết và một số quy tắc giết mô. Tất cả những thay đổi 
này khiến cho việc hợp nhất các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo là không thẻ, tuy nhiên 
họ có thể đồng ý nhiều về các nguyên tắc cơ bản về đạo đức hoặc giáo điều. 


Trên hết, Hôi giáo nhanh chóng tạo ra một lý thuyết và thực hành cưỡng bức cải đạo, 
như người Do Thái đã làm vào thời của Joshua, David và Hasmonean, nhưng họ đã từ 
bỏ nó một cách âm thầm và dứt khoát. Hồi giáo lan truyên với tốc độ đáng kinh ngạc, 
nhân chìm Cận Đông, toàn bộ phía nam Địa Trung Hải, Tây Ban Nha và các khu vực 
rộng lớn ở châu Á. Vào đầu thế kỷ thứ tám, các cộng đồng Do Thái, vốn vẫn giữ được 
chỗ đứng bấp bênh trong thê giới Hy Lạp và Latinh, nhận thây mình bị “để ý” trong một 
nên thân quyên Hôi giáo rộng lớn. Vì sự sống còn, họ đã phát triển hệ thông hỗ trợ sự 
sông của riêng mình, Talmud, và công thức độc đáo của nó đề tự trị — chế độ dân quyền. 


Blac® Š 


<<... <>"'J Ghi: 0% c popoision ch 325 cỉ 
/ \ư{ EE—T chitians 5-5016 of pepulation mì 325 CE 
1 
: ` Š 
@®` 


Q x 


J1 ˆrra Hcan Sea 


lslamic weoeld ndler kiluhatrrwenad, 622-632 

Territory added by first fur Caliphs, 632-661 

Territory added by Umayyad Caliphs, 661-750 ý : IS Arabian 
Non-lslarnỏc kingdorms Vt su) ¬ Sea 


⁄wr Military campaigrs 


Sự mở rộng của Hôi giáo và Cơ Độc giáo 


GIÁO QUYỀN 


Vào năm 1168, một du khách Do Thái đặc biệt tinh ý đến từ Tây Ban Nha - có lẽ là một 
nhà buôn đá quý — đã đến thăm thủ đô Constantinople vĩ đại của Byzantine. Chúng ta 
hâu như không biết gì về Benjamin của Tudela, ông đã viết một Cuỗn sách Du hành về 
những chuyến đi của mình quanh phía bắc Địa Trung Hải và Trung Đông trong những 
năm 1159-72. Đây là cuỗn sách khách quan và đáng tin cậy nhất trong số tất cả các cuỗn 
sách du ký được viết trong thời Trung cỗ, được xuất bản sớm nhất vào năm 1556, sau 
đó được dịch ra hầu hết các ngôn ngữ châu Âu, và trở thành một nguôn chính cho các 
học giả trong thời kỳ đó. 


BENIAMIN 
EK TOYAEAH 


TO BIBAIO 
TQN TA8IAIQN 


?#THN EYPOQHH 
THN ASIA 
KAI THN A®PIKH 


Benjamin đã ghi chú cân thận về điều kiện của các cộng đồng Do Thái ở bất cứ nơi nào 
ông dừng chân, nhưng dường như ông đã dành nhiều thời gian ở Constantinople hơn bất 
cứ nơi nào khác, và mô tả của ông về thành phô vĩ đại, cho đến nay là lớn nhất thê giới, 
đặc biệt đầy đủ. Ông nhận thấy có khoảng 2.500 người Do Thái ở đó, được chia thành 
hai cộng đồng riêng biệt. Đa số, 2.000 người, là người Do Thái theo truyền thông giáo 
sĩ Do Thái, những người chấp nhận Mishnah, Talmud và toàn bộ câu trúc thượng tầng 


nhiêu lớp của Tanakh. 500 người còn lại là những người Karaite, những người theo Ngũ 
Kinh, bác bỏ Luật Truyền Khẩu và mọi thứ bắt nguôn từ đó. Họ đã tự tổ chức thành một 
phân riêng biệt kê từ thế kỷ thứ tám và bị cộng đồng Do Thái thù địch đến mức Benjamin 
nói, một hàng rào cao chia cắt hai phần của khu phố Do Thái. 

Luật Truyền Khẩu là một bộ quy tắc được sử dụng trong một nền văn hóa, tôn giáo hoặc ứng dụng cộng 
đông nhât định, theo đó các quy tắc ứng xử của con người được truyên miệng và được tôn trọng. 


Benjamin viết người Do Thái là “thợ dệt lụa” và thương nhân thuộc mọi loại. 


Họ bao gồm “nhiều người giàu'. Nhưng luật pháp không cho họ được phép cưỡi ngựa, 
ngoại trừ Rabbi Solomon, là thái y của các vua. Nhờ ông, người Do Thái cảm thấy nhẹ 
nhõm hơn trong sự áp bức. Theo bộ luật của Justinian và các đạo luật sau đó, người Do 
Thái ở Byzantium, không giỗng như những người ngoại giáo và dị giáo, được hưởng địa 
vị hợp pháp. Về lý thuyết, ít nhất, các giáo đường Do Thái là những nơi thờ cúng được 
bảo vệ hợp pháp. 


Nhà nước cũng công nhận các tòa án luật của người Do Thái, và các thấm phán của nó 
thực thi các quyết định của họ giữa những người Do Thái. Những người Do Thái được 
kinh doanh hợp pháp vì luật đặc biệt nghiêm câm các hành vi bài Do Thái và tuyên bố 
“họ không bị chà đạp vì là người Do Thái và không phải chịu đau đớn vì tôn giáo của 
mình... luật pháp cấm trả thù riêng tư°. Nhưng người Do Thái chỉ là công dân hạng hai. 
Họ đã mất hoàn toàn quyên phục vụ trong triều đình vào năm 425. Người Do Thái không 
được phép xây dựng bất kỳ hội đường mới nào. Họ phải dời ngày Lễ Vượt Qua của mình 
đề nó luôn diễn ra sau Lễ Phục Sinh của người theo đạo Cơ Đốc. Thật là xúc phạm đối 
với người Do Thái khi khăng khăng rằng thánh thư của họ phải được đọc bằng tiếng Hy 
Lạp ngay cả trong cộng đồng của họ. Luật pháp giúp cho việc cải đạo người Do Thái trở 
nên dễ dàng nhất có thể. Bất kỳ người Do Thái nào bị bắt gặp quấy rỗi một người cải 
đạo đêu bị thiêu sông. 

Tuy nhiên, Benjamin gợi ý sự thù địch phô biến đối với người Do Thái cũng mang tính 
nghề nghiệp nhiêu như tôn giáo: “Hầu hết sự căm ghét đến đối với họ vì những người 
thợ thuộc da đỗ nước bắn ra ngoài nhà và làm ô uê khu phố Do Thái. Vì điều này, người 
Hy Lạp ghét người Do Thái.” Benjamin kết luận: “Người Do Thái rất giàu có, tử tế và 
bác ái. Họ tuân theo các điều răn trong thánh thư và vui vẻ chịu ách áp bức.” 

BenJamnn của Tudela đã đi qua đông bắc Tây Ban Nha, Barcelona, Provence, và sau đó 
đi Marseilles, Gerona và Pisa để đến Rome. Ông đã đến thăm Salerno, Amalfi và các 
thành phô khác ở miền nam nước Ý, sau đó băng qua Corfu để đến Hy Lạp, và sau khi 
nhìn thây Constantinople, đi qua Aegean đến Síp, rồi qua Antioch vào Palestine, qua 
Aleppo và Mosul đề đến Babylon và Ba Tư. Ông đến thăm Cairo và Alexandria, trở về 


Tây Ban Nha qua Sicily. Ông lưu ý các điều kiện và nghề nghiệp của người Do Thái 
một cách cần thận, và bức tranh ông đưa ra: người Do Thái đa phân là dân thành thị — 
thợ thủy tinh ở Aleppo, thợ dệt lụa ở Thebes, thợ thuộc da ở Constantinople, thợ nhuộm 
ở Brindisi, thương gia và các đại lý ở khắp mọi nơi. 


Constantinople 


Một số người Do Thái luôn là cư dân thành phố. Các khu định cư ở châu Âu của họ, gần 
như tất cả đều ở các thành phó, rất cô xưa. Sách Maccabees đầu tiên đưa ra danh sách 
các khu của người Do Thái năm rải rác qua Địa Trung Hải. Như nhà sử học Cecil Roth 
đã nói, về mặt văn hóa, người Do Thái có thê được gọi là những người châu Âu đầu tiên. 
Trong thời kỳ đầu của đề chế La Mã, có những cộng đồng Do Thái đặc biệt ở xa về phía 
bắc như Lyons, Bonn và Cologne, và xa về phía tây như Cadiz và Toledo. Trong Thời 
kỳ Đen Tối, lan rộng hơn về phía bắc và phía đông đến Baltic và Ba Lan, và xuống 
Ukraine. Tuy người Do Thái bị phân tán rộng rãi nhưng không đông. Từ khoảng tắm 
triệu người vào thời Chúa Jesus, chiễm 10% đế chế La Mã, họ đã giảm xuống còn từ 
một triệu đến một triệu rưỡi vào thế kỷ thứ mười. Tất nhiên dân số của tất cả các lãnh 
thổ cũ của La Mã đã giảm trong thời kỳ này, nhưng thiệt hại của người Do Thái cao hơn 
nhiều so với dân số nói chung. Chắng hạn, dưới thời Tiberius, chỉ riêng ở Rome đã có 
50.000 đến 60.000 người Do Thái, trên tổng dân số một triệu người, cộng với bỗn mươi 
khu định cư Do Thái khác ở Ý. Vào thời kỳ cuỗi của để chế, số lượng người Do Thái ở 
Ý tụt xuống, và thậm chí đến năm 1638, tổng số không quá 25.000 người, chỉ chiêm 
0,2% dân số. Những thiệt hại này chỉ một phần do các yếu tô kinh tế và nhân khẩu học 


nói chung. Trong mọi lĩnh vực và mọi thời kỳ, người Do Thái đã bị đồng hóa và hòa 
nhập vào cộng đồng dân cư xung quanh. 


Tuy nhiên, tầm quan trọng xã hội của người Do Thái, đặc biệt là ở Châu Âu thời kỳ Đen 
Tối, lớn hơn nhiêu so với số dân nhỏ bé của họ. Bất cứ nơi nào các thị trân tôn tại, hoặc 
các cộng đồng đô thị mọc lên, người Do Thái sớm hay muộn sẽ tự thành lập. Sự sụp đồ 
của người Do Thái Palestine vào thê kỷ thứ hai đã biến những người sống sót trong các 
cộng đồng nông thôn Do Thái thành những cư dân vùng ven thành thị. Sau cuộc chinh 
phục của người Ả Rập vào thế kỷ thứ bảy, các cộng đông nông nghiệp lớn của người Do 
Thái ở Babylon dân dân bị tàn phá bởi thuê cao, do đó người Do Thái cũng trôi dạt vào 
các thành phô và trở thành thợ thủ công, thợ dệt và người buôn bán. 


*» + x4 ‹XN `, ` 4z" 
Jewish Migration Ater ÄD 70 


'.-nmm.memmm 2-7, đăng ?2 ;. tạ 
“Â 8 Ben connunny lu. x2 “.Ó... “âo rÍ 1. mu In what directions did the 
ự “+ Direcioa of migration là, CC 28a W = “=  Jews migrate from their homeland? 
F © 271 2 Region Where are the largest areas 
: 0í Jewish settlement? 


Sự di cư của người Do Thái sau năm 70 


Thật vậy, ở châu Âu, người Do Thái đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống 
đô thị Thời kỳ Đen Tối. Theo nhiều cách, người Do Thái là mỗi liên hệ thực sự duy nhất 
giữa các thành phố thời La Mã cô đại và các thành thị mới nôi vào đầu thời Trung Cổ, 
người ta đã lập luận, từ công xã là một bản dịch của từ Do Thái kahal. 

Thời kỳ Đen Tối là một cách phân kỳ lịch sử thường dùng đề chỉ thời kỳ Trung Cô. Cách gọi này nhắn mạnh 
sự suy thoái văn hóa và kinh tê, được cho là xảy ra ở châu Âu sau khi Đê chê La Mã suy tàn, cũng như sự 
thiêu văng tương đôi các ghi chép trong thời kỳ này. 

Người Do Thái mang trong mình những kỹ năng cơ bản nhất định: khả năng tính toán 
tỷ giá, viết thư và có lẽ còn quan trọng hơn, khả năng gửi nó qua mạng lưới gia đình và 
tôn giáo rộng khắp của họ. Mặc dù, có nhiều câm đoán bất tiện, tôn giáo của họ chắc 
chăn đã giúp ích trong đời sông kinh tế. Tôn giáo của người Israel cô đại luôn cung cấp 
một động lực mạnh mẽ đề làm việc chăm chỉ. Với sự nôi lên của Do Thái Ø1áo sau năm 


70, tác động kinh tế của nó đã tăng lên. Các nhà sử học đã thường xuyên nhận thấy, ở 
các thời kỳ khác nhau và trong các xã hội đa dạng, sự suy yếu của chủ nghĩa giáo sĩ có 
xu hướng củng cô sự năng động của nên kinh tế. Trong suốt thế kỷ thứ hai, chủ nghĩa 
giáo sĩ hầu như biến mất khỏi các xã hội Do Thái. Các thầy tu trong Đền thờ, những 
người Sadducee, tất cả đều biên mất. Các giáo sĩ Do Thái không phải là một giai cấp ký 
sinh. Đúng là một số học giả đã được cộng đồng nuôi, nhưng họ cũng được khuyến khích 
giao thương. 

Tiến bộ kinh tế là sản phẩm của quá trình hợp lý hoá. Do Thái giáo về cơ bản là một 
phương pháp theo đó các luật cỗ đại được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện hiện 
đại và khác nhau băng một quá trình hợp lý hóa. Người Do Thái là những nhà hợp lý 
hóa vĩ đại đầu tiên trong lịch sử thế giới. Điều này có tất cả các loại kết quả như chúng 
ta sẽ thấy, nhưng một trong những kết quả sớm nhất là biễn người Do Thái thành những 
nhà kinh doanh giải quyết vẫn đề một cách có phương pháp. 

Rất nhiều học bỗng của người Do Thái trong Thời kỳ Đen tối và Trung cô đã được dành 
để làm cho các giao dịch kinh doanh trở nên công băng, trung thực và hiệu quả. 


Một trong những vấn đề lớn là cho vay, hay đúng hơn là cho vay nặng lãi. Đây là vẫn 
đề mà người Do Thái đã tự tạo ra cho chính họ, và cho hai tôn giáo lớn bắt nguôn từ Do 
Thái giáo. Hầu hết các hệ thống tôn giáo ban đầu ở Cận Đông cô đại, và các quy tắc thế 
tục phát sinh từ chúng, không câm hành vi cho vay. Do đó, nêu bạn cho mượn tiền thực 
phẩm hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào, thì việc tính lãi là hợp pháp. Tiền thực phẩm có hình 
quả ô liu, quả chà là, hạt giỗng hoặc động vật được cho vay sớm nhất là 5.000 năm TCN, 
có thê sớm hơn. Các tài liệu băng chữ hình nêm cho thấy các khoản vay với số tiền cỗ 
định dưới hình thức hỗi phiêu đã được biết đến ít nhất là từ thời Hammurabi — chủ nợ 
thường là các ngôi đền và các quan chức hoàng gia. 

Tài liệu chữ hình nêm của người Babylon cho thấy lãi suất từ 10-25% đối với bạc, 20- 
35% đối với ngũ cốc. Trong số những người Lưỡng Hà, Hitti, Phoenicia và Ai Cập, tiên 
lãi là hợp pháp và thường do nhà nước ân định. Nhưng người Do Thái có một cái nhìn 
khác về vấn đề này. 

Sách Đệ Nhị Luật chương 23-24: “Ngươi có thể cho người lạ vay nặng lãi, nhưng đối 
với anh em, ngươi không được cho vay nặng lãi.” 

Do đó, người Do Thái phải chịu gánh nặng về luật tôn giáo câm họ cho vay nặng lãi với 
nhau, nhưng lại cho phép với người lạ. Điều khoản này dường như được thiết kế để bảo 
vệ và duy trì một cộng đồng với mục tiêu chính là sự sông còn của tập thể. Do đó, việc 
cho vay là hoạt động từ thiện nhưng bạn không có nghĩa vụ phải làm từ thiện đối với 
những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm. Ghi chép trong Kinh Thánh cho 


thây luật không ngừng bị né tránh. Tờ giấy cói từ cộng đồng Do Thái ở Elephantine cũng 
kề lại câu chuyện tương tự. Tuy nhiên, các nhà chức trách tôn giáo đã cô găng thực thị 
luật một cách nghiêm minh. 


Mặt bằng thuê miễn phí do người vay cung cấp, quà tặng, thông tin hữu ích — tất cả 
những thứ này đều được gọi là “bụi của lãi suất” và bị cấm; các phán quyết của talmudic 
cho thây những nỗ lực đáng kinh ngạc trong nhiều năm đề chặn các lỗ hồng do những 
kẻ lợi dụng xảo quyệt hoặc những người đi vay tuyệt vọng tạo ra. 


Trong khi luật càng được thực thị và tuân thủ một cách nghiêm minh và thông minh, thì 
người Do Thái lại gặp tai họa trong môi quan hệ với phân còn lại của thê giới. 


Bởi vì, trong hoàn cảnh người Do Thái là những cộng đồng nhỏ, rải rác trong một vũ trụ 
thị tộc, luật không chỉ cho phép mà còn khuyến khích người Do Thái phục vụ như những 
người cho vay tiền với người ngoài. Đúng là một số nhà chức trách Do Thái đã nhận ra 
mỗi nguy hiểm này và chiến đâu chống lại nó. Philo, người hiểu rất rõ lý do tại sao một 
bộ luật nguyên thủy lại phân biệt giữa anh em và người lạ, lập luận việc cầm cho vay 
nặng lãi được áp dụng cho bất kỳ ai có cùng quốc tịch và quyền công dân, không phân 
biệt tôn giáo. Một phán quyết nói: nêu có thê thì các khoản vay không lãi suất nên được 
thực hiện cho người Do Thái cũng như các thị tộc, dù người Do Thái nên được ưu tiên 
hơn. 


Mặt khác, một số nhà chức trách nhân mạnh sự khác biệt giữa người Do Thái và người 
ngoài. Một đoạn văn bản Đệ Nhị Luật, có lẽ được viết bởi Giáo sĩ dân tộc chủ nghĩa 
Akiva, dường như nói người Do Thái có nghĩa vụ tính lãi với người ngoài. 

“Nếu ngày nay chúng ta cho phép tính lãi những người không phải Do Thái đó là bởi 
ách thống trị không có hôi kết và gánh nặng các vị vua áp đặt lên chúng ta, và mọi thứ 
chúng ta lây là tôi thiểu cho sự sông và chúng ta không thể kiêm sống băng bất kỳ cách 
nào khác ngoại trừ giao dịch tiền bạc; do đó việc lây lãi không bị cầm.” 

Đây là lập luận nguy hiểm nhất bởi vì áp lực tài chính đối với người Do Thái có xu 
hướng xảy ra ở những khu vực mà họ không thích nhất, và nêu người Do Thái phản ứng 
bằng cách tập trung cho vay tiên với các quý tộc, thì sự không được ưa chuộng và tất 
nhiên, áp lực sẽ tăng lên. 

Những người theo đạo Cơ Đốc, trên cơ sở các quy tắc trong Kinh Thánh, đã lên án việc 
tham lợi, và từ năm I I79 những người thực hành nó đã bị vạ tuyệt thông. Nhưng những 
người theo đạo Cơ Đốc cũng áp đặt những gánh nặng tài chính khắc nghiệt nhất lên 
người Do Thái. Giáo sĩ Joseph Colon, người biết cả tiếng Pháp và Ý vào nửa sau thê kỷ 
XV, đã viết người Do Thái của cả hai nước hầu như không tham gia vào bất kỳ ngành 
nghê nào khác ngoài cho vay. 


Trong các lãnh thô Ả Rập-Hôi giáo, vào đầu thời Trung cô bao gồm hầu hết Tây Ban 
Nha, tất cả Bắc Phi và Cận Đông phía nam Anatolia, điều kiện của người Do Thái dễ 
dàng hơn. Luật Hồi giáo đối với những người không theo đạo Hồi dựa trên những thỏa 
thuận mà Mohammcd đã thực hiện với các bộ tộc HIJaz của người Do Thái. 


Điều này chia thê giới thành dar al-Islam, lãnh thổ hòa bình của Hồi giáo, nơi luật pháp 
ngự trị, và dar al-Harb, “lãnh thô chiến tranh, tạm thời do những người không phải Hồi 
giáo kiểm soát. Thánh chiến là tình trạng chiễn tranh cân thiết và vĩnh viễn chỗng lại dar 
al-Harb, chỉ có thể kết thúc khi toàn thế giới phục tùng Hồi giáo. 


Mohammecd tiên hành cuộc thánh chiến chống lại người Do Thái ở Medina, đánh đập 
họ, chặt đầu người của họ tại quảng trường công cộng, và chia phụ nữ, trẻ em, động vật 
và tài sản của họ cho những người theo ông ta. Các bộ lạc Do Thái khác được đỗi xử 
nhân hậu hơn, tùy theo quyết định của Mohammed, vì Đức Chúa Trời ban cho ông các 
quyên tuyệt đôi đôi với kẻ vô đạo, như Đức Yahweh cho phép Joshua đôi phó với các 
thành phô Canaan. Mohammed đôi khi thực hiện một hiệp ước, hay dhimma, với những 
kẻ thù, theo đó ông tha mạng và cho phép họ tiếp tục canh tác trên ốc đảo của mình, 
miễn là họ chia cho ông một nửa số tiên thu được. Cuỗi cùng dhimma có một hình thức 
phức tạp hơn, dhimmi — những người thực hành tôn giáo của mình, thậm chí là sự bảo 
vệ, đề đôi lại các loại thuế đặc biệt — kharaJ hoặc thuế đất cho người cai trỊ, J1zya hoặc 
thuế thăm đò, thuế du lịch và thương mại cao hơn các tín đồ Hỏi giáo, và các loại thuế 
đặc biệt theo ý muốn của người cai trị. Hơn nữa, tình trạng của dhimmi luôn gặp rủi ro, 
vì dhimma chỉ đơn thuân đình chỉ quyền tự nhiên của kẻ chinh phục là giết người bị 
chinh phục và tịch thu tài sản của anh ta; do đó nó có thể bị thu hồi đơn phương bất cứ 
khi nào người cai trị Hồi giáo muốn. 

Về lý thuyết, địa vị của dhimmi Do Thái dưới sự cai trị của người Hồi giáo tôi tệ hơn so 
với dưới thời Cơ Đốc giáo, vì quyền thực hành tôn giáo của họ, và thậm chí cả quyên 
sông có thê bị tước bỏ tùy tiện bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trên thực tế, các chiến binh Ả 
Rập đã chinh phục một nửa thế giới văn minh trong thế kỷ thứ bảy và thứ tám không 
muốn tiêu diệt các cộng đồng Do Thái biết chữ và siêng năng, những người đã cung cấp 
cho họ nguôn thu nhập thuế đáng tin cậy và phục vụ họ theo nhiều cách. 

Người Do Thái, cùng với các dhimmis Cơ Đốc giáo, chiêm một tỷ lệ lớn trong giới trí 
thức hành chính của các lãnh thô Ả Rập mới rộng lớn. Các nhà thờ Hồi giáo Ả Rập đã 
“chậm' trong việc phát triển bất kỳ sự thù hận tôn giáo nào chỗng lại người Do Thái. 
Trong mắt người Hồi giáo, người Do Thái đã phạm tội khi bác bỏ những tuyên bố của 
Mohammed, nhưng họ tạm thời bỏ qua. 


Chủ nghĩa độc thần của người Do Thái cũng thuần túy như của Hồi giáo. Người Do Thái 
không có những giáo điều công kích. 

Luật của họ về chế độ ăn uống và vệ sinh sạch sẽ theo nhiêu cách giỗng nhau. Do đó, có 
rất ít cuộc luận chiến chống Do Thái trong văn bản Hồi giáo. Người Ả Rập cũng không 
được thừa hưởng một kho ngữ liệu ngoại giáo-Hy Lạp rộng lớn của chủ nghĩa bài Do 
Thái. Cuỗi cùng, Do Thái giáo, không giống như Cơ Đốc giáo, không bao giờ trở thành 
một mối đe dọa chính trị và quân sự đối với Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, người 
Do Thái thấy dễ dàng hơn đề sông và thịnh vượng trong các lãnh thô Hồi giáo. Ở Iraq, 
ngoài các học viện lớn, người Do Thái còn tạo nên một phân tư giàu có của thành phố 
Baghdad mới mà triều đại Abbasid thành lập năm 762 lẫy làm thủ đô. Người Do Thái 
đã cung cấp các bác sĩ và quan chức cho triều đình. Họ học nói và viết tiếng Ả Rập, đầu 
tiên như một phương tiện giao dịch ma quỷ, sau đó là một ngôn ngữ học thuật, thậm chí 
là bình luận thiêng liêng. Quần chúng Do Thái nói tiếng Ả Rập, dù một số kiến thức về 
tiếng Do Thái vẫn được trân trọng trong hâu hết các gia đình Do Thái. 

Trên khắp thê giới Ả Rập, người Do Thái là thương nhân. Từ thế kỷ thứ tám đến đâu thế 
kỷ thứ mười một, Hồi giáo đã trở thành nên kinh tế quốc tế chính và người Do Thái cung 
cấp một trong những mạng lưới chính của nó. Từ phương Đông, họ nhập khẩu lụa, gia 
vị và các mặt hàng khan hiễm khác. Từ phương Tây, họ mang về những nô lệ ngoại giáo. 
Từ thế kỷ thứ mười, đặc biệt là ở Baghdad, người Do Thái làm chủ ngân hàng cho các 
triều đình Hôi giáo. Họ chấp nhận tiền gửi từ các thương nhân Do Thái, sau đó cho nhà 
vua vay một số tiền lớn. Không có gì bất ngờ khi một vị vua Hồi giáo từ chỗi trả các 
khoản nợ của mình hoặc thậm chí chặt đầu các chủ nợ như đôi khi đã xảy ra nhưng việc 
giữ chân các chủ ngân hàng sẽ thuận tiện hơn. 

Một phân lợi nhuận từ các ngân hàng được dùng đề hỗ trợ các học viện. Người Do Thái 
rất có ảnh hưởng tại triều đình. Người Ả Rập đã tôn vinh họ, đã xưng hô với họ là 'Con 
vua David”. Theo lời Benjamin xứ Tudela khi đến Baghdad vào năm 1170, ông đã tìm 
thây 40.000 người Do Thái sống ở đó trong sự an ninh, với hai mươi tám giáo đường Do 
Thái và mười yeshivot - nơi học tập. 


Một trung tâm thịnh vượng khác của người Do Thái là Kairouan ở TunIsia, được thành 
lập vào năm 670 và là thủ đô của các triêu đại Aghlabid, Fatimid và Zirid. Các gia đình 
Do Thái chuyền đến từ Ai Cập, trong suốt thời kỳ Đen Tôi và đầu thời Trung cổ, những 
người buôn bán và thương nhân Do Thái đã hoạt động hiệu quả ở cả khu vực Địa Trung 
Hải, Bắc và Tây Âu. Vào thế kỷ thứ tám, một học viện được thành lập ở đó bởi các học 
giả bất mãn từ Babylon, và trong 250 năm sau đó, Kairouan là một trong những trung 
tâm lớn của học thuật Do Thái. Nó cũng là một liên kết quan trọng trong thương mại 


Đông-Tây, và tại đây các thương nhân Do Thái thành công đã tạo ra một cuộc sông học 
tập phong phú. Người Do Thái cũng cung cấp cho triều đình các bác sĩ, nhà thiên văn và 
các quan chức. 


CARTHAGE 


Kairouan — TunIsia 


Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười một, khu vực định cư thành công nhất 
của người Do Thái là Tây Ban Nha. Các cộng đồng Do Thái đã thịnh vượng ở đây dưới 
thời đề chế La Mã và ở một mức độ nào đó dưới sự cai trị của người Byzantine, nhưng 
dưới thời các vị vua Visigoth, một chính sách bài Do Thái có hệ thông đã được theo 
đuổi. Sự kế thừa của các hội đồng giáo hội hoàng gia tại Toledo, gạt bỏ chính sách Cơ 
Đốc chính thông sang một bên, hoặc ra sắc lệnh bắt buộc người Do Thái rửa tội hoặc 
cấm cắt bao quy đầu, các nghi thức Do Thái và tuân thủ ngày Sabath và lễ hội. Trong 
suốt thế kỷ thứ bảy, người Do Thái bị đánh đập, bị hành quyết, bị tịch thu tài sản, bị 
đánh thuê tàn tệ, bị cắm buôn bán và đôi khi còn bị kéo đến nơi làm lễ rửa tội. Nhiều 
người buộc phải chấp nhận Cơ Đốc giáo nhưng vẫn tiếp tục một cách riêng tư để tuân 
theo luật Moses, sau này được gọi là marrano. 


Do đó, khi người Hồi giáo xâm lược Tây Ban Nha vào năm 711, người Do Thái đã giúp 
họ. Điều này đã xảy ra ở Cordoba, Granada, Toledo và Seville, nơi các cộng đồng Do 
Thái lớn và giàu có sớm được thành lập. Thật vậy, các nhà địa lý Ả Rập sau này gọi 
Granada, cũng như Lucena và Tarragona, là 'các thành phố của người Do Thái”. Cordoba 
trở thành thủ đô của triều đại Ummayid, đối xử với người Do Thái bằng sự ưu ái và 
khoan dung. Ở đây, cũng như ở Baghdad và Kairouan, người Do Thái không chỉ là thợ 


thủ công và thương nhân mà còn là bác sĩ. Trong thời trị vì của vị vua vĩ đại Ummayid 
caliph Abd al-Rahman III (912-61), thái y triều đình người Do Thái của ông, Hisdai ibn 
Shaprut, đã mang đến thành phố các học giả, triết gia, nhà thơ và nhà khoa học người 
Do Thái, và biến nó thành trung tâm hàng đâu của văn hóa Do Thái trên thế giới. Có 
những cộng đồng Do Thái đáng kế và khá giả ở không dưới bốn mươi bốn thị trân ở 
Ummayid Tây Ban Nha, nhiều nơi có Chủng viện của riêng họ. Môi quan hệ của cộng 
đồng Do Thái giáo dục được thành lập với các caliph tự do đã gợi lại thời đại của Cyrus 
và mang đến cho người Do Thái Tây Ban Nha một lỗi sống thanh lịch, người Do Thái 
có lẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác cho đến thế kỷ XIX. 


¬———ễ-__ 


Cordoba 


Nhưng không phải là không có sự đe dọa. Một triều đại Hồi giáo càng giàu có và tự do, 
thì triều đại đó càng dễ bị ảnh hưởng bởi sự đồ ky và cuồng tín của một giáo phái theo 
chủ nghĩa chính thông. Nếu nó xảy ra, những người Do Thái ngay lập tức chịu trận. Các 
nhà thờ Hồi giáo Berber nguyên thủy chiếm Cordoba vào năm 1013. Các Ummayid đã 
biến mất. Những người Do Thái lỗi lạc đã bị ám sát. Tại Granada đã xảy ra một cuộc 
thảm sát chung của người Do Thái. Các đội quân Cơ Đốc giáo đang đây mạnh về phía 
nam, và dưới áp lực của họ, người Hồi giáo đặt niềm tin vào những chiến binh hung dữ 
và nhiệt thành hơn là những người bảo trợ văn hóa nhàn hạ (người Do Thái). Vào những 
thập kỷ cuốỗi của thế kỷ 11, một triều đại Berber khác, Almoravid, thống trị miền nam 


Tây Ban Nha. Họ bạo lực và không thê đoán trước. Họ đe dọa cộng đồng người Do Thái 
rộng lớn và giàu có ở Lucena băng cách cưỡng bức cải đạo, sau đó đòi một khoản tiền 
chuộc không lô. Người Do Thái đối phó bằng những cuộc thương lượng và hồi lộ khôn 
ngoan. Họ có nhiêu thứ để cung cấp cho mỗi làn sóng chinh phục liên tiếp với các kỹ 
năng tài chính, y tẾ và ngoại giao. 

Vào đầu thế kỷ thứ mười hai, một làn sóng mới của chủ nghĩa chính thông Hồi giáo đã 
phát sinh ở Dãy núi Atlas, tạo ra một triều đại của những người nhiệt thành, Almohad. 
Mục đích của họ là để dập tắt nạn tham nhũng và trượt dốc của Hồi giáo. Nhưng trong 
quá trình này, họ đã tiêu diệt các cộng đồng Cơ Đốc giáo đã tôn tại ở tây bắc châu Phi 
trong gần một thiên niên kỷ. Người Do Thái cũng được lựa chọn giữa cải đạo và chết. 
Người Almohad mang sự cuông tín của họ vào Tây Ban Nha từ năm 1146. Các giáo 
đường Do Thái và Chủng viện đã bị đóng cửa. Như dưới thời những người theo đạo Cơ 
Đốc Visigoth, những người Do Thái bị ép cải đạo thường thực hành tôn giáo một cách 
bí mật và bị người Hồi giáo nghi ngờ. Họ buộc phải mặc một chiếc áo dài màu xanh lam 
đặc biệt với tay áo rộng và thay vì khăn xẾp, đội mũ lưỡi trai dài màu xanh lam có hình 
dáng của một con lừa. Một dâu hiệu ô nhục đặc biệt gọi là shikla, quân áo của họ, dù 
được cắt may bình thường, nhưng phải có màu vàng. Họ chỉ được buôn bán với quy mô 
nhỏ. Các khu định cư của người Do Thái lộng lẫy ở miền nam Tây Ban Nha đã không 
tồn tại được trước cuộc bức hại này. Nhiều người Do Thái chạy trỗn lên phía bắc vào 
lãnh thổ Cơ Đốc. Những người khác chuyền đến châu Phi để tìm kiếm những nhà cai trị 
Hỗi giáo khoan dung hơn. 

Trong số những người tị nạn có một học giả trẻ và xuất sắc được gọi là Moses ben 
Maimon, được biết đến nhiều hơn với cái tên Maimonides hay người Do Thái gọi là 
Rambam từ viết tắt Rabbi Moses ben Maimon. Ông sinh ra ở Cordoba vào ngày 30 tháng 
3 năm 1135, là con trai của một học giả. 

Khi người Almohad chiếm thành phố, ông mới mười ba tuổi, một thần đồng đã sở hữu 
khả năng học tập đáng kinh ngạc. Ông và gia đình lưu lạc ở Tây Ban Nha, có thê cả ở 
Provence, và cuối cùng định cư ở Fez vào năm 1 160. Năm năm sau, một sự hồi sinh của 
việc cải đạo bắt buộc khiến họ phải di chuyển lần nữa, đầu tiên là băng đường biển đến 
Acre, nơi Maimonides thực hiện một chuyến tham quan Thánh địa, sau đó đến Ai Cập, 
nơi họ định cư ở Fustat, Thành phố cỗ của Cairo. 

Ở đó, Maimonides dân dân có được danh tiếng trên toàn thê giới với tư cách là một bác 
sĩ và một học giả-triết gia. Ông được công nhận là người đứng đầu cộng đồng Fustat 
vào năm 1177, được bồ nhiệm làm thái y của triều đình vào năm 1185 và theo lời của 
một biên niên sử Moslem, ông trở nên 'rất vĩ đại về trí tuệ, học thức và cấp bậc”. Tác 
phẩm học thuật của ông rất đa dạng và ấn tượng cả về số lượng và chất lượng. Ông được 


hỗ trợ bởi anh trai - thương nhân, David, người chủ yêu kinh doanh đồ trang sức, và sau 
khi David qua đời, ông đã giao dịch bằng tài khoản của chính mình hoặc sông bằng nghề 
y. Khi ông qua đời vào ngày 13 tháng 12 năm 1204, hài cốt, theo chỉ dẫn của ông, được 
đưa đến Tiberias, nơi mộ của ông vẫn là nơi hành hương của những người Do Thái 


ngoan đạo. 


Y#t*''1\?Z1‡ể CÓ<S@S x49: đa * x4 Xi? 122094.^%, - 4S2m›. S.NG = 
XI SN: HN 
hy ravtG ốc tử C ` \ -^ tồ6 Xà vệ Nữ —% x 
^ “v1 .a^» ở ức s2 7. .h— 
.....¬ Sư ve HO Số vi v2 2x25 2Á kề, cá = 
s: x r _ rvÀ (' 8et* ^^ 
`" ^. 


` ‹ 
- 3) —= C > —- 
- KG KX. ..Z°% ể- 4: -- - 
Ý số sc ý. -a. ^ "=> ke 
¬--_- >> yên ` 
-" ~3 —~ : 


t2 - T*—so 
153 Tp 
7Ý - à à 


` 


Maimonides đáng xem xét chỉ tiết không chỉ vì tầm quan trọng nội tại của ông mà còn 
vì không ai minh họa rõ hơn tầm quan trọng tôi thượng của học thuật trong xã hội Do 
Thái thời Trung cô. Ông vừa là nguyên mẫu vừa là người vĩ đại trong số các nhà khoa 
học. Quyên cai trị và kiến thức có liên quan mật thiết trong Do Thái giáo. 


Tắt nhiên, về cơ bản, kiến thức ở đây là kiến thức về Torah. Torah không chỉ là một cuỗn 
sách về Đức Chúa Trời. Trên thực tế, đó là bản thiết kế của tạo hóa. Giáo sĩ Akiva cho 
nó là 'công cụ của sự sáng tạo°, Simeon ben Lakish nói nó có trước thế giới 2.000 năm 
trong khi Elizer ben Yose dạy nó đã nằm trong lòng Đức Chúa Trời trong 974 thế hệ 
trước khi Ngài sử dụng nó đề tạo ra vũ trụ. Một số nhà hiền triết tin nó đã được cung cấp 
đồng thời cho bảy mươi quốc gia khác nhau bằng bảy mươi ngôn ngữ, nhưng tất cả đều 
từ chôi. Cuối cùng, chỉ Israel đã chấp nhận nó. Do đó, theo một nghĩa đặc biệt, không 
chỉ Luật và tôn giáo mà còn là sự khôn ngoan của Israel và chìa khóa cho sự cai trị của 
người Do Thái. Philo gọi đó là luật lý tưởng của các triết gia, vì Moses là nhà lập pháp 
lý tưởng. Ông viết trong cuốn sách của mình về Moses, Torah, đã được “đóng dẫu bằng 


những con dâu của tự nhiên" và là “bức tranh hoàn hảo nhât vê chính thê vũ trụ'. Theo 
đó, kiên thức vê Torah càng nhiêu thì quyên cai trị càng lớn, đặc biệt là đôi với người 
Do Thái. 


lNUilul 


Philo 

Vì vậy, lý tưởng nhất là mọi cá nhân phải là một học giả xuất sắc. Người Do Thái không 
bao giờ có quan điểm yêu thích triết học Anglo-Saxon. Họ cũng không thấy Torah như 
người ngoài thường nghĩ, khô khan, hàn lầm, xa rời thực tế. Họ coi đó là cách thúc đây 
chính xác loại trí tuệ cần thiết để cai trị con người, đồng thời khắc sâu đức tính khiêm 
tôn và lòng hiệu nghĩa đề ngăn chặn sự tha hóa của quyên lực. Họ trích dẫn Châm ngôn: 
“Lời khuyên là từ tôi, và với sự khôn ngoan: Tôi hiểu biết — Tôi sẽ có sức mạnh.” 

Về mặt tinh thần, việc có được trí tuệ thông qua học tập và thực hành nó để phục vụ nhu 
cầu cộng đồng được coi là xứng đáng như nhau. Một người Levite có thể từ giã cuộc 
sống năng động ở tuổi 50 và không làm øì khác ngoài việc học. Philo là một trường hợp 


điển hình bởi vì, ngoài những bài viết phong phú, ông còn phải phục vụ với tư cách là 
một lãnh đạo cấp xã và đã từng đi với tư cách sứ thần đến La Mã. Một học giả nổi tiếng 
như vậy, đặc biệt là một học giả với danh tiếng rộng rãi, sẽ có vô số người đến tìm kiễm 
lời khuyên. May măn thay, Philo có thể phục vụ tốt (không phải lo lắng về tiền bạc) vì 
anh trai là một trong những người đàn ông giàu nhất hải ngoại, người mà Josephus gọi 
là Alabarch. 


Quan niệm về việc hai anh em giúp đỡ lẫn nhau là một lý do tại sao chế độ giáo lý Do 
Thái thường là chuyện gia đình. Trong một số xã hội Do Thái, chúng tôn tại cho đến 
Chiến tranh thê giới thứ nhất và thậm chí sau đó. 


Ở Babylon, thủ lĩnh phải xuất thân từ gia đình David, nhưng tất cả những người đàn ông 
có tầm quan trọng trong học viện và chủng viện đều được chọn từ một nhóm gia đình 
khoa bảng được thừa nhận. Ở Babylon, gaon hoặc người đứng đầu mỗi học viện đến từ 
một trong sáu gia đình, và ở Palestine, anh ta phải là hậu duệ của Hillel, Ezra the Scribe, 
hoặc chính David. Một người ngoài uyên bác có thê được chấp nhận, nhưng điều này rất 
hiếm. 

Trong các cấp bậc của học viện cũng vậy, dòng dõi thường mang tính quyết định. Trên 
thực tế, trong suốt thời kỳ đầu của thời Trung cô, chúng vẫn được gọi là “Tòa công luận 
lớn" trong các tài liệu chính thức của Torah. Học viện Palestine cũng tự gọi mình là “Hội 
đồng Chính nghĩa'. Đó là nơi các học giả ngôi lại với nhau để đưa ra các phán quyết có 
thâm quyên. 


Một học giả từ một trong những học viện Babylon, viết ở Ai Cập ngay trước thời 
Maimonides, đã mô tả thứ bậc học tập như sau. Những người Do Thái bình thường biết 
chữ đã học năm sách của Moses và sách cầu nguyện, trong đó cũng có tài liệu về Luật 
Truyền Khẩu, ngày Sabath và các lễ. Còn các học giả phải năm vững phân còn lại của 
Kinh Thánh cũng như “các giáo lệnh' và hệ thông luật. 

Các bác sĩ biết tất cả những điều này, cộng với Mishnah, Talmud và các bài bình luận. 
Một học giả có thể thuyết pháp, viết tài liệu lưu trữ và phục vụ như một phụ tá thâm 
phán. Nhưng chỉ có một tiễn sĩ, với danh hiệu là Viện sĩ, hiểu được các nguôn Luật và 
tài liệu giải thích chúng, và có thê đưa ra một bản án. 

Các bác sĩ và học giả cao cấp đã tạo nên học viện. Tuy nhiên, đối với hầu hết, làm việc 
tại học viện không phải là công việc toàn thời gian. Họ phục vụ cộng đồng với tư cách 
là quan chức, hoặc kiếm sống băng nghê thủ công và buôn bán. Học viện tập trung hai 
lần một năm vào cuỗi mùa hè và cuối mùa đông. Phiên họp toàn thể, hay kallah, thảo 
luận và đưa ra phán quyết về các câu hỏi được gửi từ nước ngoài, ngay sau Lễ Vượt 
Qua. Tại hai viện nghiên cứu, người đứng đâu thuyết giảng các phần của Talmud cho 


2.000 học sinh. Có nhiêu cấp bậc giáo viên khác nhau, thấp nhất là “người lặp lại”, 
thường bị mù từ khi mới sinh, những người đã được huấn luyện để lặp lại thuộc lòng 
những đoạn kinh điền. 

Lễ Vượt Qua hay lễ Quá Hải là lễ quan trọng nhất của người Do Thái, kéo dài một tuần. Chiều ngày 14 
tháng Ni-xan (khoảng tháng ba, tháng tư dương lịch), người ta sát tê chiên (cừu) tại Đên thờ, rôi tư tê lây 
máu chiên đô dưới chân bàn thờ. Khi đêm xuông, người ta sẽ ăn tiệc theo gia đình hay theo nhóm mà không 
quên lây chút máu chiên bôi lên cửa nhà. Lê Vượt Qua được cử hành như một cuộc tưởng niệm nhăm giúp 
môi người sông lại kinh nghiệm của cha ông họ được giải phóng khỏi ách nô lệ A1 Cập xưa kia. Trong bữa 
tiệc, người ta ăn thịt chiên với bánh không men và rau đăng, ngoài ra, họ cũng uông với nhau bôn chén rượu 
đã được vị chủ tọa bữa tiệc chúc lành đê kỉ niệm bôn lời hứa của Đức Chúa Trời với dân Do Thái: 

Ta sẽ đem các ngươi ra từ ách nô dịch của AI Cập. 

Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi. 

Ta sẽ giương cánh tay mà chuộc lẫy các ngươi. 

Ta sẽ lẫy các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. 

Họ sẽ nhở lại biển cố Xuất Hành và đọc một bài Thánh Vịnh khi tiệc tàn. 

Phân lớn việc học tập công khai này là thuộc lòng, được tiễn hành trong những điệp khúc 
ôn ào. Đây là phương pháp được các trường đại học ở Moslem, chăng hạn như Cairo's 
al-Azhar theo đuổi. Thật vậy, cho đến gần đây, các nam sinh Do Thái ở Maroc có thể 
đọc thuộc lòng các quy định pháp lý dài dòng bằng tiếng Do Thái và tiếng Aram, và 
thậm chí ngày nay người Do Thái Yemen còn sở hữu một truyền thông lặp đi lặp lại 
băng miệng, điều này đã cho phép họ bảo tồn cách phát âm chính xác của văn bản cô, 
đã bị mất từ rất lâu bởi người Do Thái Châu Âu. 

Các học viện Babylon, với hàng ngũ hiền triết được xếp loại cân thận (được cha truyền 
con nối) đã hấp thụ phân lớn bâu không khí và nghi lễ tôn nghiêm của triêu đình phương 
Đông. Biên niên sử tiếng Do Thái Joseph ben Isaac Sambari (1640-1703), trích dẫn một 
truyền thống thê kỷ thứ mười, đã mô tả thế này về nasi (thủ lĩnh cộng đồng): Ông có 
quyên thống trị rộng rãi đối với tất cả các cộng đồng Do Thái. Người Do Thái đều đứng 
dậy và chào đón ông. 


AI không đứng dậy sẽ nhận được một trăm roi, vì đức vua đã ra lệnh. Bất cứ khi nào ông 
đến gặp vị quan đại thần, ông được hộ tống bởi những ky sĩ Do Thái và Hồi giáo, những 
người cưỡi ngựa phía trước và gọi băng tiếng Ả Rập, “Hãy dọn đường cho Chúa của 
chúng ta, Con trai của David.” Bản thân ông mặc một chiếc áo choàng lụa thêu và một 
chiếc khăn xếp lớn. Trên đó treo một chiếc khăn màu trắng với một sợi dây xích. Khi 
ông đến triêu đình, các thái giám hoàng gia bước ra chào đón và dẫn ông đến phòng ngai 
vàng. Một người hâu đi trước nasi mang theo một ví vàng và anh ta phân phát đề tôn 
vinh vị thân. 


Sau đó, thái giám ra dâu để ông ngôi lên chiếc ghế gần mình nhất ở phía bên trái. Khi 
nasi trình bày lời thỉnh câu, ông lại đứng lên, sau đó chúc phúc cho vị thân và rời đi. 
Ông đánh một khoản thuế cô định hàng năm với những người buôn bán, và họ mang đến 
cho ông những món quà từ tận cùng trái đất. Đây là phong tục từ Babylon. Các lãnh đạo 
học thuật và các bác sĩ cao cấp cũng được xưng tụng với những danh hiệu cao quý và 
ban những lời chúc phúc cũng như những lời nguyên rủa. Họ hình thành một tầng lớp 
quý tộc khoa bảng cha truyền con nối, không khác øì các quan lại ở Trung Quốc. 


Trong Thời kỳ Đen tối, chế độ giáo quyên Babylon này cũng là một cơ quan tư pháp cha 
truyền con nối, tòa án phúc thầm cuôi cùng cho toàn bộ cộng đồng Do Thái hải ngoại. 
Nói một cách chính xác thì nó không có quyên lực thực thi - không có quân đội, không 
có cảnh sát địa phương. Nhưng nó có sức mạnh của tuyệt thông, một nghi lễ ân tượng, 
thậm chí đáng sợ, ít nhất đã có từ thời Ezra. Tuy nhiên, trên thực tẾ, quyên lực của các 
giáo hoàng Babylon chỉ tôn tại được khi để chế Hôi giáo rộng lớn găn bó với nhau. Khi 
sự thay đối lãnh thổ của caliph Baghdad bị thu hẹp, chúng cũng vậy. Các trung tâm học 
thuật địa phương mọc lên ở Tây Ban Nha và Bắc Phi xung quanh các học giả nhập cư 
từ các học viện cũ. Ví dụ, vào khoảng năm 1060, Calro đã trở thành một trung tâm 
hambhic, nhờ sự xuất hiện của Nahrai ben Nissim từ Kairouan và Judah ha-Kohen ben 
Joseph, người Rav nổi tiếng. Trong thê hệ tiếp theo, quyên hành của họ thuộc về một 
học giả đến từ Tây Ban Nha, Isaac ben Samuel. Những người đàn ông như vậy thường 
tuyên bố xuất thân từ một trong những học viện vĩ đại. Ngoài ra, họ thường là những 
nhà giao dịch thành công. Nhưng một gia đình khoa bảng hàng đầu sẽ không giữ được 
uy tín dù có giàu có đến đâu, trừ khi có thể tạo ra một lượng học giả xuất sắc thường 
xuyên. Nói tóm lại, như một nhà sử học đã nói, để có được quyên hành, gia đình cần 
thành công về thương mại nhưng học thức cũng là điều cân thiết. 

Trong một tác phẩm của mình, bài bình luận về Mishnah, Maimonides đã liệt kê bảy thế 
hệ tổ tiên của mình. Hầu hết người Do Thái đều có thể làm như vậy, và tục lệ vẫn được 
lưu giữ cho đến ngày nay trong nhiêu gia đình Do Thái ở Yemen, thậm chí cả những gia 
đình rất nghèo. Mục đích đề hiên thị các tổ tiên học thuật, và chúng thường bắt đầu bằng 
một học giả có tên tuổi. Phụ nữ không được liệt kê. Vì vậy, trong trường hợp của bố vợ 
Maimonides, dòng dõi của mẹ ông ấy được liệt kê qua mười bồn thế hệ, trong khi chỉ có 
sáu người trong dòng dõi cha ông. Sự nỗi tiếng có thê giành được bằng nhiều cách khác 
nhau, nhưng học thức là lá bùa hộ mệnh. Niềm tin của người Do Thái vào việc học là 
không øì lay chuyên được. 

Bản thân Maimonides có thể khá hài lòng với dòng dõi của mình: bảy thế hệ bao gồm 
bốn học giả-thầm phán quan trọng. 


Ông cũng xuất thân từ một gia đình có thê tự duy trì và hỗ trợ các thành viên học giả của 
mình bằng cách giao dịch khéo léo. Theo quy luật, kiên thức của chúng ta về từng người 
Do Thái và thậm chí về toàn bộ xã hội Do Thái, từ thê kỷ thứ hai đến đầu thời hiện đại 
là rời rạc. Người Do Thái đã ngừng viết lịch sử, và sự tôn tại bị xáo trộn, phải di cư và 
thường xuyên bị bắt bớ đồng nghĩa với việc rất ít tài liệu còn sót lại. Tuy nhiên, chúng 
ta lại biết rất nhiêu về Maimonides và nên tảng của ông trong người Do Thái Ai Cập thê 
kỷ thứ mười hai. Tất cả các hội đường đều có một căn phòng gọi là genizah. Căn phòng 
được dùng để cất giữ những đồ vật nghi lễ cũ và những cuốn sách cầu nguyện không 
còn sử dụng được nhưng theo luật Do Thái, chúng không thê bị phá hủy vì chúng chứa 
ngôn từ của Đức Chúa Trời. 

Trong một số trường hợp, chúng còn chứa rất nhiều tài liệu, bao gồm cả tài liệu thế tục. 
Sự âm ướt và hư hại khiến chúng không thê đọc được trong một hoặc hai thê hệ. Nhưng 
Ai Cập, với khí hậu khô đáng kinh ngạc, nổi tiếng trong giới học giả vì xu hướng bảo 
quản các mảnh giây và giây cói từ thiên niên kỷ đầu tiên TCN và hơn thế nữa. Tại Fustat, 
Maimonides đã thờ phượng và giảng dạy tại Giáo đường Do Thái Ezra, được xây dựng 
vào năm 882 trên tàn tích của một nhà thờ Coptic được bán cho người Do Thái. Có rất 
nhiều tài liệu thời Trung cô hầu như không bị xáo trộn cho đến cuỗi thế kỷ 19, khi học 
giả Do Thái vĩ đại Solomon Schechter bắt đầu khôi phục có hệ thông. Khoảng 100.000 
trang đã được gửi đến Thư viện Đại học Cambridge, và 100.000 trang khác hoặc hơn 
nữa được gửi tại các trung tâm học thuật trên toàn thể giới. Học giả vĩ đại S. D. Goitein 
đã sử dụng chúng hiệu quả để tái tạo lại xã hội thế kỷ 11 và 12 vốn hình thành nên tảng 
cho các công việc và ý tưởng của Maimonides. 

Cairo genizah chứa ít nhất 1.200 bức thư thương mại hoàn chỉnh, cho thấy những người 
Do Thái Ai Cập, bao gồm cả David, anh trai của Maimonides, đã đi những quãng đường 
dài và trao đối nhiều loại sản phẩm đáng chú ý. Thuốc nhuộm là một đặc sản buôn bán 
của người Do Thái, nhưng họ cũng tập trung vào hàng dệt may, thuốc chữa bệnh, đá 
quý, kim loại và nước hoa. Khu vực giao thương trước mắt là Thượng và Hạ Ai Cập, bờ 
biên Palestine và Damascus ở Syria. Một thương nhân lớn ở Fustat, Moses ben Jacob, 
người kinh doanh trái cây khô, giấy, dầu, thảo mộc và tiền xu, xuất hiện khắp vùng đến 
nỗi ông được gọi là “Người đi lại”. Nhưng một ghi chú trong chữ viết tay của Abraham, 
con trai của Maimonides cho thấy những người buôn bán ở Fustat đã đi xa đến tận 
Malaysia, và ông ta cũng đã an táng cho một người đàn ông chết ở Sumatra — Indonesia. 
Quy mô có thể rất ân tượng: nhà buôn vĩ đại ở thế kỷ thứ mười một Joseph ibn Awkal 
đã xử lý một lô hàng gồm 180 kiện, và mạng lưới cho phép ông ta trở thành đại lý chính 
thức của hai học viện lớn ở Babylon, thực hiện các quyên của họ trên khắp thể giới Do 


Thái. Do đó, một cộng đồng Do Thái nhỏ ở Indies có thể giữ liên lạc, ngay cả khi mất 
nhiều thời gian. 

David Maimonides đã có một chuyên đi dài như vậy trước khi chết. Một bức thư của 
ông gửi cho em trai, kể lại những bất hạnh khác nhau ở Thượng Ai Cập, từ đó ông đi 
thăng đến Biên Đỏ đề bắt tàu đến Ấn Độ. Sau đó: im lặng. Maimonides đã viết: 


“Điều bất hạnh lớn nhất đã ập đến với tôi trong suốt cuộc đời, tệ hơn bất cứ điêu gì khác, 
là cái chết của vị thánh (anh trai David), người đã chết đuôi trên biển Ân Độ, mang theo 
bao nhiêu tiền bạc thuộc về tôi, của anh ấy và của những người khác và để lại cho tôi 
một đứa con gái nhỏ và người vợ góa của anh. Vào ngày tôi nhận được tin khủng khiếp 
đó, tôi ngã bệnh và nằm trên ø1ường khoảng một năm, bị mụn nhọt, sốt và trầm cảm, và 
gần như bỏ cuộc. Đã khoảng tám năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn thương tiếc và không 
thê nhận được sự an ủi. Và tôi nên tự an ủi mình như thế nào? Anh ây là anh trai tôi, học 
trò của tôi, anh ấy buôn bán ở chợ và kiêm được, tôi có thê yên tâm ngồi ở nhà. Anh ấy 
thông thạo Talmud và Kinh Thánh, cũng như biết tiếng Do Thái và niềm vui của tôi 
trong cuộc sông là được nhìn thây anh ấy... Bất cứ khi nào tôi nhìn thây chữ viết tay của 
anh ấy hoặc một trong những bức thư của anh, trái tim tôi như đảo lộn và tất cả đau buôn 
của tôi trở lại một lần nữa.” 

Bức thư rất đặc trưng, bởi sự âm áp của trái tim và sự u uất. Chúng ta có thê bác bỏ 
khăng định của Maimonides rằng ông ấy đã trải qua một năm trên giường. Ông dễ bị 
căng thăng về bệnh tật và suy nhược cơ thể nhưng trên thực tế, ông là một người hiểu 
động với kết quả công việc phi thường. Chúng tôi không biết người Do Thái thời trung 
cô vĩ đại nhất này trông như thế nào. Nhưng những bức thư và sách của ông cũng như 
tài liệu được tìm thây trong genizah, cho chúng ta biết rất nhiêu điều. Ông là một phần 
của thời kỳ tiền Phục hưng vĩ đại vào thế kỷ thứ mười hai, đánh dẫu sự xuất hiện thực 
sự đâu tiên từ Thời kỳ Đen tôi và ảnh hưởng đến người Do Thái cũng như thế giới Ả 
Rập và Châu Âu Cơ Đốc giáo. Ông là người theo chủ nghĩa quốc tế. Ông viết bằng tiếng 
Ả Rập nhưng ông quen thuộc với các ngôn ngữ khác và thường trả lời thư tín bằng ngôn 
ngữ của họ. Trong một bức thư, ông tuyên bỗ đã đọc mọi luận thuyết về thiên văn đã 
biết và trong một bức thư khác: không có điều gì về việc thờ phượng mà ông không quen 
thuộc. 


q 
Ông chưa tròn mười sáu tuôi khi hoàn thành chuyên luận về Logic của mình. Khi ông 
hai mươi hai tuôi, ông bắt đầu công việc chính đầu tiên, Bình luận về Mishna, hoàn thành 
nó tại Fustat vào năm 1168. Đây là tác phẩm bao gồm một lượng lớn tài liệu thế tục, về 
động vật, thực vật, hoa và lịch sử tự nhiên, cũng như tâm lý con người. Phân lớn nội 
dung được viết khi ông và gia đình đang cô gắng tìm một nơi an toàn để sông. Sau đó, 
ông chuyền sang nhiệm vụ chính là soạn thảo luật talmudic, Mishneh Torah, trong mười 
bốn tập, ông mất mười năm và hoàn thành vào năm 1180. Vào thời điểm này, cái chết 
của anh trai David đã buộc ông phải thực hành y học. Ông cũng là một thâm phán tích 
cực, và đương nhiên là trở thành người đứng đầu cộng đồng Do Thái Ai Cập, dù chưa 
có chức danh chính thức. Rất nhiều người từ khắp nơi trên thể giới Do Thái đã hỏi ý 
kiến ông qua thư, và hơn 400 câu trả lời băng tiêng Do Thái của ông đã được in. Vào 
năm 1185 ông bắt đầu tác phẩm nổi tiếng và đáng chú ý nhất của mình, ba cuỗn sách: 


Hướng dẫn cho sự bối rối, Giải thích thần học cơ bản và Từ ngữ của Do Thái giáo, mà 
ông đã hoàn thành vào khoảng năm I 190. 


Maimonides đã coi trọng sự nghiệp y học của mình một cách hết sức nghiêm túc. Ông 
đã viết rất nhiều về chế độ ăn uống, thuốc và điều trị: mười công trình y học của ông vẫn 
tôn tại và có thê còn nhiều hơn thế nữa. Ông cũng thuyết trình về sinh lý học và trị liệu, 
cũng như tôn giáo và luật Do Thái giáo. Ông chữa bệnh cho tế tướng của Saladin, AI- 
Fadi al-Baisami, người trả lương hàng năm cho ông, và sau đó là con trai của Saladin, 
người trở thành quốc vương vào năm 1198. Ông được mời, nhưng đã từ chôi, trở thành 
thái y cho vua Frank (Richard Lionheart của Anh hoặc Amalric - vua của Jerusalem). 
Các nguồn tin Ả Rập nói ông được coi là một trong những bác sĩ hàng đầu thể giới, với 
kỹ năng đặc biệt trong việc điều trị các trường hợp bệnh tâm thần. Một câu tiếng Ả Rập 
được lưu truyền: “Thuốc của Galen chỉ dành cho cơ thể, nhưng thuốc của [Maimonides] 
là cho cả thể xác và linh hôn.” 


Ong đã có một cuộc đời làm việc và phục vụ công chúng cao cả, vì ông đã đên thăm 
bệnh nhân ở các bệnh viện công lớn cũng như tiêp nhận họ tại nhà. 


Trong một bức thư vào năm 1199, ông viết: “Nhiệm vụ của tôi đôi với quốc vương rất 
nặng nề. Tôi phải đến thăm ông ấy mỗi sáng sớm. Nếu ông ấy cảm thây mệt, hoặc bất 
kỳ đứa con hay thê thiếp nào của ông ây bị ôm, tôi sẽ không rời Cairo mà dành phân lớn 
thời gian trong cung điện. Nếu một số quan chức triều đình bị ôm, tôi ở đó cả ngày... 
ngay cả khi không có việc gì, tôi sẽ không quay lại Fustat cho đến chiều. Khi về nhà và 
thây trong sân đầy người, đang chờ tôi. Tôi xuống xe, rửa tay và nói họ đợi trong khi tôi 
ăn, bữa ăn duy nhất trong hai mươi bốn giờ. Sau đó, tôi gặp các bệnh nhân. Họ đang xếp 
hàng cho đến khi màn đêm buông xuống, đôi khi đến tận 2 giờ sáng. Tôi nói với họ, tôi 
phải năm vì mệt. Khi màn đêm buông xuống, đôi khi tôi mệt mỏi không thê nói được.” 
Cuộc đời Maimonides đã hết lòng công hiến cho việc phục vụ cộng đồng Do Thái và ở 
một mức độ hạn chế hơn là cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Điều này phù hợp với 
nguyên lý xã hội trung tâm của Do Thái giáo. Tuy nhiên, việc giúp đỡ cộng đồng Fustat 
hoặc thậm chí là cộng đồng thị tộc rộng lớn hơn ở Catro là không đủ. Maimonides ý 
thức được việc sở hữu những sức mạnh trí tuệ tuyệt vời và quan trọng không kém, năng 
lượng và sự tập trung cân thiết để sử dụng những sức mạnh đó. Người Do Thái đã được 
tạo ra đề khai sáng cho các thị tộc. Họ không có quyền lực nhà nước, hoặc lực lượng 
quân sự, hoặc các lãnh thô rộng lớn. Nhưng họ có bộ não. Trí tuệ và quá trình lập luận 
là vũ khí của họ. Do đó, học giả có địa vị nôi bật trong xã hội của họ, và có những trách 
nhiệm đặc biệt; học giả hàng đầu có những nhiệm vụ chính xác nhất mà người ta có thể 
tưởng tượng — ông phải đi đầu trong việc biến một thê giới man rợ và phi lý thành một 
thế giới hợp lý, phù hợp với trí tuệ thần thánh và hoàn hảo. 


Quá trình hợp lý hóa của người Do Thái đã bắt đầu bằng sự ra đời của thuyết độc thần 
và bằng cách liên kết nó với đạo đức. Đây chủ yếu là công việc của Moses. Maimonides 
lập luận Moses là nhà tiên tri duy nhất, người đã giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời, 
coi ông như một lực lượng trí tuệ vĩ đại, tạo ra luật từ sự hỗn loạn. Rõ ràng, chức năng 
tiếp tục của người Do Thái là đây mạnh biên giới của lý trí. Philo đã nhìn nhận đối tượng 
của học thuật Do Thái theo cách tương tự. Ngay từ đầu, nó đã là một lá chắn bảo vệ cho 
người Do Thái và là phương tiện đề một thế giới phi lý đáng sợ có thể trở nên văn minh. 
Philo đã có một cái nhìn u ám về tình trạng con người chưa được cải tạo. Ông đã có một 
cuộc sông tôi tệ ở Alexandria, mà ông đã mô tả trong các tác phẩm lịch sử của mình. 
Thiếu lý trí có thể biên con người thành quái vật, tệ hơn cả động vật. Chủ nghĩa bài Do 
Thái là một loại mô hình xâu xa của con người bởi vì bản thân nó không chỉ phi lý mà 
còn là sự từ chối Thiên Chúa. Nhưng những trí thức Do Thái, băng những bài viết của 
họ, có thê chỗng lại sự điên rồ. Đó là lý do tại sao, trong cuôn De Vita Mosis của mình, 
ông đã cô gắng trình bày tính hợp lý của người Do Thái cho một bộ phận độc giả dân 
tộc và tại sao, trong Legum Allegoriarum của mình, ông đã tìm cách hợp lý hóa, bằng 
cách sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn, một số yếu tô kỳ lạ hơn của Ngũ Kinh đối với 
người Do Thái. Maimonides đứng giữa Philo và thế giới hiện đại. Giống như Philo, ông 
không có ảo tưởng về loài người trong trạng thái vô thân, phi lý trí của nó. Ông không 
có kiến thức trực tiếp về cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo, nhưng có kinh nghiệm trực tiếp cay 
đăng về sự tàn bạo của Hồi giáo, và ngay cả tại nơi trú ân yên tĩnh là Fustat, các ngoại 
kiều — ví dụ ở Yemen — nhắc nhở ông những hành động tàn ác liên tục được thực hiện 
chống lại Người Do Thái; lá thư của ông gửi cho người Yemen phản ánh sự khinh miệt 
sâu sắc của ông đôi với Hồi giáo như một câu trả lời cho sự phi lý của thế giới. Không 
giỗng như Philo, ông không có được lợi ích từ toàn cảnh chủ nghĩa duy lý Hy Lạp có 
sẵn trong thư viện Alexandria vĩ đại. 


Maimonides đã có một cái nhìn rõ ràng về xã hội trung thực và hợp lý. Nó sẽ không bao 
gøôm sự hài lòng về thê chất hoặc vật chất. Hạnh phúc cuỗi cùng nằm trong sự tồn tại bất 
tử của trí tuệ con người. Trong chương cuối cùng của Mishneh Torah, ông mô tả xã hội: 
“Quyên cai trị của Ngài sẽ được thiết lập vững chắc và khi đó người khôn ngoan sẽ được 
tự do nghiên cứu Luật của nó và trong những ngày đó sẽ không có đói khát hay chiến 
tranh, không có hận thù hay ganh đua... và không còn vất vả trên đồng mà chỉ có sự hiểu 
biết về Đức Chúa Trời.” 

Người bảo đảm cho xã hội hoàn hảo là luật thiêng liêng. Theo định nghĩa, một nhà nước 
tốt là một nhà nước tuân theo pháp quyên; trạng thái lý tưởng là theo luật thân thánh. 


Tât nhiên, điêu đó phải chờ đợi sự xuât hiện của Đâng Messiah, và Maimonides, là một 
nhà khoa học thận trọng, người cuôi cùng nêu ra những tâm nhìn vê Thuyêt Mạt Thê. 


Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, các xã hội tốt có thê được tạo ra bởi luật pháp. Trong cuỗn 
Hướng dẫn về sự bối rỗi của mình, ông đưa ra quan điểm duy lý mạnh mẽ về Kinh Torah: 
“Tổng thể luật hướng đến hai điều — phúc lợi của linh hôn và phúc lợi của thể xác. Thứ 
nhất là phát triển trí tuệ con người, thứ hai là cải thiện quan hệ chính trị của con người 
với nhau. Luật pháp thực hiện điều này bằng cách đưa ra các Ý kiến chân chính, nâng 
cao trí tuệ và bằng cách tạo ra các chuẩn mực đề điều chỉnh hành vi của con người. Xã 
hội của chúng ta càng ôn định và hòa bình, con người càng có nhiều thời ø1an và năng 
lượng để cải thiện trí óc, để từ đó họ có năng lực trí tuệ để thực hiện những cải thiện xã 
hội hơn nữa. Vì vậy, nó tiếp tục một vòng tròn đạo đức, thay vì vòng luận quần của các 
xã hội không có luật pháp.” 

Thuyết Mạt Thế hay còn gọi là Thế Mạt Luận hoặc Chung Thời Học là một phần của thần học, triết học và 
tương lai học, là ngành quan tâm đến những øì được cho là những sự kiện cuối cùng trong lịch sử, hoặc là 
số phận cuối cùng của nhân loại, thường được gọi tắt là tận thế hay sự sống đời sau. 

Do đó, cách tốt nhất để cải thiện tình trạng con người nói chung và đảm bảo sự sống còn 
của đội tiên phong Do Thái nói riêng là truyền bá kiến thức về Luật, vì Luật là lý trí và 
tiễn bộ. Maimonides là một người theo chủ nghĩa tinh hoa nhưng ông lại nghĩ về một 
tầng lớp ưu tú ngày càng mở rộng. Điều này không phải là không thể xảy ra trong một 
xã hội cuông sách. Đó là một tiên đề của người Do Thái: “Người ta nên bán tất cả những 
øì mình sở hữu và mua sách,” vì như các nhà hiền triết đã nói, “Ai có nhiều sách, thì sẽ 
có nhiêu trí tuệ.” Những người Do Thái ngoan đạo coi thiên đường là một thư viện rộng 
lớn, với Tổng lãnh thiên thần Metatron là thủ thư: những cuỗn sách trong các giá ở đó 
tự ép chặt vào nhau để nhường chỗ cho một cuỗn sách mới. Maimonides không tán thành 
nhưng ông đồng ý với quan điểm thế giới sắp trở thành một phiên bản trừu tượng của 
một học viện trên trời. Maimonides có niềm đam mê với sách, điều ông mong muốn tất 
cả người Do Thái cùng chia sẻ. 

Mỗi người nên học theo khả năng của mình: do đó, một người thông minh có thê dành 
ba giờ cho việc buôn bán, để lại chín giờ cho Torah — “ba giờ nghiên cứu văn bản luật, 
ba cho Luật Truyền Khẩu, và ba suy nghĩ về cách suy luận'. Phân tích nhỏ này, mà ông 
gọi là “sự khởi đầu của việc học°, đưa ra một số dấu hiệu về các tiêu chuẩn của ông. 


Tuy nhiên, Maimonides cũng đau đớn nhận thức được rằng chính Luật, sau một nghìn 
năm bồi đắp, không có sự sắp XẾp, ở trong một trạng thái 'rôi” và bị thâm nhập bởi các 
yếu tô phi lý quá mức. Cuộc đời của ông sau đó gồm hai phân: giúp Luật có trật tự hơn, 
và làm cho nó hợp lý. Đề đạt được mục tiêu đầu tiên, ông đã viết bài bình luận Mishnah 
của mình, lần đâu tiên làm rõ các nguyên tắc cơ bản của luật mishnaic, và đã hệ thông 
hóa luật talmudic, với đối tượng, như ông đã nói, đề tìm ra quyết định nhanh chóng và 
dễ dàng “trong biên Torah'. 


Mishnah hay Mishna là bộ sưu tập văn bản lớn đầu tiên về các truyền thống truyền miệng của người Do 
Thái được gọi là Torah truyền miệng. Nó cũng là tác phẩm lớn đầu tiên của văn học Do Thái. 


_ Đxbs 


1 lŸtnp Đìng se6) 


S bc  ï h4 Emoteạ 
J9 (P0 CÉ|2 9p) ˆ 

PˆU 21p pIp>»rp : <m> 
P3000) nộ >2 : 

- EÉ9Õ)pD 137 3?) sp ức 


17"f9 cÉ2ø by + 
TC ?P0 “3 poap 
® ĐH p ybnlm SẠ 


Đwb5 


YDW“IM11299 "IM1]21D #365. t?En p»ịp*2 p6 ÉÖphŠ) 2pfmnlpprVpsm cốy 
©ypsp cpp tr? sp 9f n5 n6 6gp) 
ĐÌ)?2D?B EDP 1/9ffD C19f1290)709090009302.0009f2 Cp |2 
1p2 CrryDb 0) !2 20096 6002009752 7A9 [7P \922/ |" 

- 3295 Øf 122555 02 PĐP 3)9302D*ĐÉ23*) P0325 Đ'2t2fp 
96 c'fLb pf»2EpB '20Đ 90PÕC 79V !299 À9629À2 y0 


9e lonp! Báo tp Lọ bọ 


P!" D)90) 09370 7Ó CW[ODD C?27FD ED CIIDD DAO - ah 
tp mm562pks †P! 'PdP GP C"oÖyt3p o)Ép) 62'2)E2 82#p2 'soppSŠ lang 
bay †P)|)P *9 2009 CẾ) Ð'0"6 9270! '6phbna Dra259 Nha Ho, Đ2isp : 
tp 30792£D|296) j2" 0B |'JE*2PP 30B npP p2u 7nÉ9j 29006. 
2)fp*6 "3? 30285 99/00 10p*A22 É39 C09702 017P1) Clotpfp Thi PO Ma TE, 
2pp 023p 9715 lọ g3pÐ.>)2r016 303D 32°Ép 3> BŠ6 ne } ©fopop L3 lối K 
Pøp p2)39202'Ip)15 )P}P 7p a2 pin : 
Đ)3pnwamn — 3 b k Đp. Am , 3 
YITP 8]ÌD3 TIK10 KT 965 7112 *H& D1" ?TTĐ xỊY) 
- n0 Tain3D)27p35 KTTIPT1V1T VYTĐ ñntT Ẳ Mấ nợ) ma. Pph#3. Émp pyepco'>t32ipnbsp6p 
Ð/25D DỒny] KT") TỰ "EM 0KÿBD3 ¬¬rIR p" bờ  n Ấn co, 2010 100.2) 09 2199p hộ E6 Đnnp 
ˆ Ð E0 TTIN +21 M3*pÿ "1241207171127 2K*B ý việc toniliml vn E4 heb bê bokz)521<2 2) 
3n) NÙn2 3n1)30)K71TìT" ^1w†25 2n 5»neo lễ 335v tt th ớt cšS0/1ag Se4 
ipbn L “Ép: HẬP : h 
1020 21 |!5 Đ'6"10hD,E?92700 !D )2PTDD 352 Lượt r t ` HẾnt bi [PPnnnb so chê Mi lờ ) s 84 
EP5n7p ph p'pn? Tj'0b†b3!ø Äfepp*29)pP3©Šnp 63p đo q\ 6! 309 paytoø cppnfPeplp.pp 3pP*6ÖÉJp 202 h ị 8s e'6lŠ mạn từ 
h 32 b3'P É5'†Đ 3) 1VJP *È 2PDÉD D9! p5297 ĐØ6p3pp Pt?EDp [PP P219f0 126 t”Ã3 '2D \!2 D'0*0 'A} 2EPB * DTD : >b PbP7P?'D9 
T)EPÀ{ts'f` pepp pP>! 2o ri D6 92202p'9'n2 c2Â) [2 D'D! 0P1DDD |'299 pÙED0 9 PP ĐEDĐ)IPEPD)rD Ỉ "00D 2200 — 
Ð2!Pnp n3 n6 T776 3:0) no 1D t2 É*Pp p?epp 9 „1220309 nppà 235136).7)190D *201FĐ 33152 Tn6 2 Ũ 365n0)n92 "13 + 
ĐYp* 1É) ? : Mai! 3yÉg p)P3?3 PDP)Đ z9 É'pp £ 3 1P *D 295) Lướg Trh nĐ»1P'0”) kiểm, _:. Š 558) sim 
Ð9'PDp 20271205 1933225 nợb 99)63)09 22) JDPP PP), [)P>2P) FPP „) nPb ))p=2f É)0 p92129f0 Ép |? 4 F Tết y" 
Pge2)>2p§ fÖ)- be øn9»2)6)Dp3bor??2ĐỆPEDP? P.2 ©0373 190ÉD J9 512 P0 209 ftpPp» mẻ Thư lớn Tà 44624, sàng '¬n nối mừng 
Ị "t6 ÐỊ by piếĐ É*20 Ép !259 279 10969.Á3)30pp *apb Ð _ 0m) fep363'6pp9fppb Foisosfy64e sJp "66001 952) ppêp ”"Ap1snyppp p6 nìpĂsp otáppn 36-12?bpz?n2 
, ƒ?27”02 .?VpŠ'10b39)27122 †Ì)?2 71 pp) 20/20 257p †?1! PEP + ppp #tDp ppp p2)rtt5 p6» BẲp Ð2izspp ?wlsp pppÐ pbp (app 1307910022256) ĐD)P.>1012 2P 
ì ÍẾC2 1Pa>3o BêppP) PPOP2D)2600) 3107 2n Đi BẾP A-Bst ME gui 2e XE: "0)p'©2p2.,7))050 |'51225n) ĐOỆP '005 3215p 6 3"3pyp3 
Ỉ SỞ [v2 t4 dọMi t4 te sgiệu s0 vivakos Ti "9370101070 p'02062P P2501) pEĐ2D 02DD.D2-P 90 P2? P6 
( ÿ nôi kất: V2 6844 bá, ri #: Hoá sài PƯP°Pppn 4o konpppa) ylsspWn o6 Ép .fồ p2À2nn2 
P vn ko ni 1: n +n6p» n6 * ©fyppbb kb?pb f'9b tap )?5 tof>b 0'9bIpno L J1 722 ]—— 
Kiên E Hà S24 ky I8 bể k c4 _*6l20p»›0 ion p'o9 322! 3g6 Ø9959.\ð 08P|ƒ6lp9 ˆ ˆˆ^ "r2 79n6 009%) A 
xế NT: sa ciệc địtrEEerdy E2 sc _ Đ#9))b7P 0'0))27†PP 235n9) cp*#p 0212965 ©'90)PD0 †D sử XyêMthát 2 đảm Dim» m 
„ LIÊN 12915 0ƒ) P'TiPp '112vn5D†nlpn no p1!) 63p) *2p912396)EB )'DDP) 
t2? 0)? ©?nrnonø T8"? tr? *nÐ .E0tÖoÉ)3p e'z'app 316 (cụ 3 209! 93103 †'6P: Jp)S2DD TieP 00/300 [P [T21) tp 
D21 2012710)-0))-0052210)5k)-200)-20-4 TP). mfmnrteng pbn 3Ä pa)2p)y7Ð9f °09)12300 Bến? Ép 2)E6 ÉfPE 
TIE-2¬\ĐR >¬Br] D6 0 ni p1 D0 Y2 9330)13 P2130 {n32J20 0D xảo t9: bêủ 
/ 


2T] Do Dữ: 2 ¡T1Ì Ð)) 210D [T1 D)}ĐID Y2 -kBÌ3s5*355p1È: 2yplb 6ợ mapngD tp mP sei 
k \*98 t )"\p D? 
“wụw 855m2 "3 ¬0°412p 90711101 3 219 Ệ 
; E2 DbD vDIDÉ'Dp P332 
7E) )'Ó06pẲ6Đ7pf201Ìf2|'692)|'P l2p9)6 1D6 >E'E2 0 cttt pbpn p3>2r£2 
sp lâM: šẲpp £cø man tp P6) C9 N v SÑpoobBp app lòng À2. 
tp. JP.ÀopppÉp2)p ?®)E0 90 EP326'2Bj2p.Đ)?)Đ ?; E to0pippf 90053 - Ệ 
)£p3>9! 1UÉ2) 2k)2 pP23 2p0 12c)» 1PDfDp{'2'P' bipp & ni 8ã #y b2 À ppvø 500 
b_ "22p 190)'20 3P1Ù'62 23060 9)6|000 uc san x54 ' % 6IÐ _ cả 
Dp phe! xà k Ð1`69 pạp)›2IfP, 

: TH BƠNG -¬33wces t4 test tụ pbp2Ö5p (p) 2292 *nnbfp 69D 0392912 pp Đo 9pŠ up [P9 999D. 

4 3 p6) "2s D8öp3)6) ty) lYÔp p9) ©'fypbo p9 32DĐ3. 127D Đh5)29/35309 O'fiP9 2 02?29†2P DYD —........ 

'6ygp\o no)p'2 sp Ð'62n620)62t?Ìý2o'É0pplops”22 ` Ð ÉP6pj2 rargŠep cpYbh6 6È) ppyp36i2, 3/5:32'B . 36P'ñDĐ700)9.206) ˆ 
H DU 31p p"p)0570P t99)ZPE2 120W CD 1Ù*g b2EP3 “sróponp3\Eo) PS» PP6 35 nfper.nrnpp 32p 9e 2Ù pop ly ppø 6"pB pàY¬2D 
Hồ ĐỀ ptpp'p nà" |'É9ĐD 0769 p2f2)-f2 "93p bPD2) 9. Tp" 6`) pha 2D) D)ATVĐ ` gàp y3" †TP"REĐ 
Đ__ 2nÕpj2}2f)31f2P)2PFSĐĐ0U p2È?21pp6 92 : TU tk ko Kí 3b69 popy6p fapPB61P2 
Đ9horn2 p2Öp)('É)pŠ6;2J3)6D 17B.D)92)P) |3/ 21⁄5 †2N])K B2 tr PS ?ạn>Ò papp3yfo b(2 : 

ntơpBwyefU n D*oi2;] 29101979 nàtng3 [5M 70ph†ô 531 ĐH HmNg - CÒ9P07VPSIPP 
11X2/TĐA1I Krim213951 nn&&013Tnb nụ} ïT21 tr 91531"†- B293) 239% D173] ]YB Ti p7251J) 
Ö TịÙ 207 12D 1Ị DĐ “U0 TOUY1T TXỀ pro Vì Đo now1ĐDnhi 1nÒnnn5 “t2 n"7T2 15 ban ỹ 


TĐĐTI”WTo *3b2 N13 N9 ”B2N ¬IDNĐ f1 22 K22 BTn †11/] 39 13W) D32] nồb B'pYy D/TĐ 


Cuốn Mishnah hoàn thành đầu tiên 

Là một người đây trí tuệ, ông đã làm được cả hai điều đó. Ông viết với một cảm giác 
cấp bách trong bôi cảnh (như ông thây) nguy hiểm cho người Do Thái: “Trong thời kỳ 
độc hại như hiện tại?” ông nói, “mọi người thiêu sự bình tĩnh để công hiến hết mình cho 
những nghiên cứu phức tạp, và gần như mọi người đều gặp khó khăn nghiêm trọng trong 
việc đưa ra một quyết định, nơi sự sắp xếp không có hệ thông như trong chính Talmud. 
Vẫn còn ít người có thê suy luận luật trực tiếp từ các nguôn tài liệu?” Những øì ông tạo 
ra là rõ ràng, có trật tự, ngăn gọn từ danh sách nguôn vô tận. Vào năm 1893, một danh 
sách (chưa đây đủ) được biên soạn gồm 220 bài bình luận chính về Bộ luật của 
Maimonides. Nhưng nó có hiệu quả cao: một người đương thời ở Tây Ban Nha cho biết 
các thâm phán đưa ra phán quyết chính xác vì Luật cho phép giáo dân kiểm tra quyết 
định của họ. 


Đó chính là điều Maimonides muốn — để Luật, thanh gươm và áo giáp của người Do 
Thái, trở thành tài sản cho tất cả. 


Ngoài ra, ông còn viết Hướng dẫn về sự bỗi rỗi của mình để chứng tỏ niềm tin của người 
Do Thái không chỉ là một tập hợp các khăng định tùy tiện được áp đặt bởi mệnh lệnh 
của thân thánh và thâm quyên của giáo sĩ, mà còn có thể được suy luận và chứng minh 
bằng lý trí. Tại đây, ông đã theo bước của Saadiah ben Joseph (882-942), lãnh đạo nồi 
tiếng và gây tranh cãi của học viện Sura, nhà triết học Do Thái đầu tiên kê từ Philo cô 
găng đặt Do Thái giáo trên cơ sở hợp lý. Maimonides không đồng ý với mọi điều trong 
Sách Niềm Tin và Ý kiến của Saadiah, nhưng nó khuyên khích ông kết hợp với đức tin 
và triết lý Do Thái. Ví dụ, về vẫn đề then chốt của lời tiên tri, ông đã sử dụng phép ấn 
dụ, phép loại suy và ngụ ngôn đề giải thích sự giao tiếp của các nhà tiên tri với Đức Chúa 
Trời và phép lạ của họ là “tự nhiên". Ông có một lý thuyết về sự hiện thân của thần thánh, 
mà các nhà tiên tri đã khai thác. Cái gọi là thiên thần đã giúp tạo ra khải tượng là khả 
năng tưởng tượng của nhà tiên tri; ông đã dùng từ cherub để biểu thị trí tuệ. 

Tuy nhiên, có một thời điểm mà chủ nghĩa duy lý của Maimonides đã dừng lại. Ông cảm 
thây mình phải phân biệt giữa Moses và các nhà tiên tri khác. Ông coi họ là lưỡng cư 
hoặc loại suy, nhưng Moses không giỗng như các nhà tiên tri khác, nói tiên tri bằng “các 
phương pháp ngụ ngôn); ông ấy thực sự đã nói chuyện với Đức Chúa Trời “trực tiếp, 
không có trung gian”. Ông cô găng giải thích sự độc đáo của Moses băng cách lập luận 
mức độ hoàn hảo cao nhất có thê có của loài người phải đạt đến ở một cá nhân. Trên 
thực tế, điều Maimonides đang làm là giảm bớt phạm vi phi lý trong Do Thái giáo nhưng 
không loại bỏ nó: ông đã cô lập một số lĩnh vực cốt lõi của niềm tin mà lý trí không thể 
giải thích dù ông đã miễn cưỡng thừa nhận nó. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số vẫn đề 
gần như năm ngoài khả năng lý trí của con người. Về mâu thuẫn rõ ràng giữa ý chí tự 
do và tiền định, ông trích dẫn Truyền Đạo — “sâu xa quá, ai có thê tìm ra điều đó?? và 
trong các tác phẩm của ông có những đoạn ủng hộ sự tự do tuyệt đỗi của ý chí tuân theo 
hoặc không tuân theo Luật. Ông đã tân công các nhà chiêm tinh học, vì đã làm cho Luật 
trở nên vô ích. Mặt khác, nguyên tắc đầu tiên trong số mười ba nguyên tắc đức tin của 
ông là: “Chỉ một mình Đức Chúa Trời thực hiện và sẽ thực hiện mọi hành động?” 
Những gì Maimonides đang cô găng làm là củng cô đức tin bằng cách loại bỏ nó khỏi 
sự mê tín và củng cô những øì còn lại. Nhưng tất nhiên khi làm như vậy, ông đã giới 
thiệu và phố biên một cách tiếp cận quan trọng đôi với những bí ân của nó mà cuỗi cùng 
sẽ cám dỗ con người hơn nữa. Maimonides là một điềm báo tuyệt vời về tương lai của 
người Do Thái; thực sự là tương lai loài người. Hướng dẫn cho sự bối rỗi của ông đã 
tiếp tục thay đồi tâm trí của người Do Thái trong nhiều thế kỷ — không phải lúc nào cũng 
theo hướng mà ông mong muốn. Đối với y học, ông đưa học thuyết Do Thái giáo trở lại 
sự thông nhất của cơ thê và linh hôn, tâm trí và vật chất, giúp ông có những hiểu biết 
quan trọng về bệnh tâm thân, do đó báo trước cho Freud. Đôi với thần học, ông tin tưởng 


vào sự tương thích của đức tin và lý trí, thứ phù hợp với tâm trí bình tĩnh và uy nghiêm 
của chính ông. 

Có rất nhiều người Do Thái uyên bác vào thời điểm đó lo sợ về hướng mà Maimonides 
đang theo đuôi. Ở Provence, nơi Cơ Đốc giáo bị chia rẽ bởi tà giáo Albigensia và nơi cơ 
quan mới của Tòa án Dị giáo Dominica đang được giả mạo để áp đặt chính thông, nhiều 
giáo sĩ Do Thái muốn chính quyên Do Thái áp dụng một cách tiếp cận tương tự. Họ ghét 
lời giải thích ngụ ngôn của Maimonides về Kinh Thánh và muôn sách của ông bị cắm. 
Năm 1232, những người Dominican, can thiệp vào cuộc tranh chấp nội bộ của người Do 
Thái, đã thực sự đốt cháy chúng. Nhưng điều này, tất nhiên, đã thúc đây những người 
theo chủ nghĩa duy lý bước vào cuộc phản công. Những người theo Maimonides đã viết: 
“Trái tim của mọi người, không thể quay lưng lại với triết học và những cuỗn sách dành 
cho nó chừng nào họ còn có linh hôn trong cơ thê mình... họ có ý định chiến đâu vì danh 
dự của Đắng vĩ đại.” 


Về lý thuyết, luật Do Thái rất nghiêm khắc về chủ nghĩa dị đoan — nếu hai người Do 
Thái làm chứng rằng họ nhìn thấy một người thứ ba thờ một hình tượng, anh ta có thể 
bị kết án tử hình — nhưng trên thực tế đó là một giáo quyên, không phải chuyên quyên, 
nó cho phép các quan điểm khác nhau cùng tôn tại. Ngay cả một người đàn ông được 
tuyên bố là dị giáo cũng không bị trừng phạt thê xác trừ khi anh ta tìm cách cải tạo người 
khác theo quan điểm của mình một cách có hệ thông. Do đó, chủ nghĩa duy lý và sự mê 
tín tiếp tục tôn tại trong sự hòa hợp không dễ dàng, đôi khi trong cùng một con người. 
Mang trong mình nỗi thống khổ và sợ hãi mà người Do Thái thường bị buộc phải sông, 
sự tôn tại của chủ nghĩa phi lý không có gì đáng ngạc nhiên. Maimonides coi trí tuệ và 
lý trí là vũ khí tốt nhất của người Do Thái và chúng dành cho tầng lớp trí thức. Đối với 
số đông người Do Thái bình thường, những câu chuyện về những phép lạ trong quá khứ, 
hy vọng về những điều sắp xảy ra, là niềm an ủi chắc chăn hơn trong thời gian khó khăn. 
Văn học thiêng liêng của người Do Thái phục vụ cho cả hai nhu câu, vì bên cạnh phương 
pháp bình luận thỏa mãn trí tuệ của nó là một khối lượng lớn các câu chuyện kỳ quặc, 
hoặc thơ ca, và vô số những điều mê tín kỳ lạ mà những đứa trẻ học được từ mẹ chúng. 
Người Do Thái càng bị khủng bố và sa sút về kinh tế, họ càng tìm đến những câu chuyện 
cô tích thiêng liêng. 

Người Do Thái bị thiệt hại nặng nề, trong cả thời kỳ Hồi giáo và Cơ Đốc giáo. Điều đó 
có thê đúng, nhưng một trong những học trò của Abelard đã nhận xét một cách ghen tị, 
“Một người Do Thái, dù nghèo đến đâu, nêu ông ta có mười người con trai, sẽ cho tất cả 
chúng được học tập, vì sự hiểu biết luật của Đức Chúa Trời.” Nhưng chủ nghĩa duy lý 
Do Thái mà Maimonides ủng hộ thực sự chỉ có thể áp dụng cho tầng lớp thượng lưu. 
Như các tài liệu về genizah cho thấy, tôn giáo dân gian mà ông ghét bỏ và tô cáo đã phát 


triển mạnh mẽ ngay dưới mũi ông ở Fustat. Người Do Thái thực hành cả ma thuật trắng 
và đen. Họ làm những trò châm lửa, khiến chim ngừng bay rôi bay lại, chiêu dụ cả thiện 
và ác trong những buôi lễ có khi kéo dài cả đêm. 

Có những cầu thần chú abracadabra đề bảo vệ trên các chuyến hành trình, xua đuổi rận, 
khiến phụ nữ hay đàn ông phải lòng, hoặc “thê trước các thiên thân". 


Thậm chí còn có những cuốn sách hướng dẫn bí mật, được viết băng tiêng Do Thái-Á 
Rập, với mục đích hướng dẫn người Do Thái đến những kho tàng lăng mộ bí mật của 
người AI Cập cô đại. 

Tuy nhiên, một cách tiếp cận phi lý đôi với tôn giáo không chỉ giới hạn trong quân chúng 
Do Thái. Nó cũng hấp dẫn các tầng lớp thượng lưu. Vợ của Maimonides là một tín đồ 
xuất thân từ một hàng dài những người theo chủ nghĩa thân bí của trường phái pietist. 
Con trai và người thừa kế của ông, Abraham, theo mẹ hơn theo cha. Mặc dù, anh ta nhiệt 
thành bảo vệ quan điểm của ông, magnum opus của riêng anh ta, một cuốn sách không 
lỗ có tên là Hướng dẫn đây đủ cho người ngoan đạo, trình bày chủ nghĩa hoặc một cách 
sông, phản khoa học đôi với chủ nghĩa duy lý. Anh ta được biết đến với cái tên rosh koi 
ha hasidim, “người đứng đầu của tất cả những người theo chủ nghĩa giáo phái” và thu 
hút các thư từ và môn đồ từ khắp nơi trên thế giới Do Thái. 

Magnum opus, trong tiếng La tinh có nghĩa là kiệt tác, dùng đề nói đến thành tựu lớn nhất, có khi là tốt nhất, 
vĩ đại nhât, được ưa chuộng nhât và nôi tiêng nhât của một nghệ sĩ. 

Những con quỷ này kiêng ăn cả ngày và đứng câu nguyện suốt đêm. Abraham thậm chí 
còn ngưỡng mộ các nhà thân bí Hồi giáo, hay còn gọi là sufis, và nói họ là môn đồ của 
các nhà tiên tri Israel xứng đáng hơn những người Do Thái vào thời của ông. Điều này 
sẽ khiến cha ông tức giận, người muốn cấm các tác phẩm của các nhà thần bí Do Thái 
chứ đừng nói đến những người theo đạo Hồi. 


Thật không may cho những người theo chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa thần bí có nguồn 
gốc sâu xa từ Do Thái giáo; quả thật, nó có thể được cho là có nguồn gốc từ sự thờ 
phượng Yahwch. Quan niệm, ngoài luật thành văn của Ngũ Kinh do Đức Chúa Trời ban 
cho Moses, Đức Chúa Trời còn ban cho ông bằng miệng. Nó dẫn đến niêm tin có một 
khối lượng lớn kiến thức đặc biệt về Đức Chúa Trời, được truyền miệng và bí mật, mà 
chỉ một số ít đặc quyên mới được phép học. Trong Talmud, từ “kabbalah° chỉ đơn giản 
có nghĩa là 'nhận được giáo lý hoặc “truyền thống'. 

Tuy nhiên, nó dần dần có nghĩa là sự dạy dỗ bí truyền, cho phép một số ít đặc quyền có 
thể hiệp thông trực tiếp với Đức Chúa Trời hoặc có được kiến thức về Đức Chúa Trời 
thông qua các phương tiện phi lý trí. Trong các thời đại sau này, bất cứ khi nào một 


người Do Thái theo chủ nghĩa duy lý cô găng dập tắt thuyết thân bí, anh ta nhận thấy 
những người theo chủ nghĩa bí truyền luôn có thể trích dẫn Kinh Thánh. 

Hơn nữa, họ có thê trích dẫn Talmud, bởi vì vào gia1 đoạn đó, Do Thái giáo đã chọn lọc 
vô sô yếu tô bí truyền. Một số học giả cho răng chúng được lây từ Ba Tư, trong thời kỳ 
Lưu Đày; những người khác, hợp lý hơn, cho chúng đến từ thuyết ngộ đạo Hy Lạp. 
Thuyết ngộ đạo, hay truyền thuyết về hệ thông tri thức bí mật, là một dạng ký sinh cực 
kỳ quỷ quyệt. Trong Cơ Đốc giáo, các nhà lãnh đạo của Hội thánh đầu tiên đã phải chiến 
đầu trong tuyệt vọng để ngăn chặn đức tin đó. Nó cũng tân công Do Thái giáo, đặc biệt 
là ở cộng đồng hải ngoại. Philo, trong De Vita Contemplativa, đã viết về một giáo phái 
gọi là Những người thờ phượng Chúa, người đã phát triển lý thuyết về kinh Torah như 
một cơ thê sông, một ý tưởng ngộ đạo điển hình. Nó thâm nhập vào các vòng tròn ở 
Palestine, những người thường chống lại các ý tưởng Hy Lạp nhất - những người 
Pharisee, người Essene, giáo phái Qumran, và sau đó là tannaim và amoraim. Josephus 
nói người Essene có một nên văn học ma thuật. 


Lân phát nô thực sự đâu tiên của nó là vào ngày tận thê. 


Những cuốn sách này, mà tác giả thực sự đã che giấu danh tính là bài ngoại, chủ nghĩa 
dân tộc, như chúng ta đã thấy; chúng là nơi ân náu đầy giận dữ, cay đăng của một dân 
tộc bị áp bức đang kêu gọi những trận cuông phong tấn công kẻ thù được trang bị vũ khí 
mạnh mẽ. Họ viết về thiên thân, ác quỷ, địa ngục, thiên đường, bão lửa và thời kỳ cuối 
cùng, khi người Hy Lạp và La Mã sẽ bị tiêu diệt. 

Ngoài phép thuật thực tế của sự giao cảm trực tiếp với Đức Chúa Trời thông qua các 
trạng thái thần bí, các cuỗn sách bí truyền từ thế kỷ thứ nhất trở đi còn tung ra một loạt 
thông tin về các vị thần và thiên đường. Kê từ khi Torah được phong thánh, các chữ cái 
là thánh; những con số cũng vậy; nếu chìa khóa được tìm thây, kiến thức bí mật có thể 
được thu thập. 

Một chìa khóa là Thi thiên 147:5: “Đức Chúa Trời chúng ta vĩ đại và có quyền năng rất 
lớn,” được sử dụng để cung cấp các kích thước của thần. Những cái tên bí mật này dành 
cho Chúa — chăng hạn như Adiriron, Zavodiel, Akhtriel, Tazash, Zoharariel — rất quan 
trọng vì chúng tạo ra mật khâu cho phép những người giữ cửa thiên đường đưa linh hồn 
đi lên trong chuỗi tám cung điện tuyệt vời dẫn đến thiên đường. Tám là một con số ma 
thuật, biểu tượng sức mạnh và hiện thân của Đức Chúa Trời, tương đương với aeon của 
người Hy Lạp. Nhưng hai mươi hai chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Do Thái, cũng là 
một con số kỳ diệu, vì bản thân sự sáng tạo đã được hình thành thông qua sự kết hợp của 
các chữ cái tiếng Do Thái và khi được phát hiện, những mật mã này đã tiết lộ những bí 
mật của vũ trụ. 


Chủ nghĩa duy lý là phản ứng trước sự phát triển của văn học bí truyền và sự thâm nhập 
của nó vào đời sống trí thức Do Thái. Và chủ nghĩa duy lý đã có một sô tác dụng. Trong 
thê kỷ mười hai và mười ba, nó buộc các nhà thân bí hàng đầu phải tinh chỉnh văn học 
và kho tàng tín ngưỡng của họ, loại bỏ khỏi ma thuật và biến nó thành một hệ thông 
mạch lạc. 


Trong thời Trung cổ, với sự phân tán rộng rãi của quyên lực tôn giáo, những trào lưu đỗi 
địch có thể cùng tồn tại. Trong một thế giới khắc nghiệt, người nghèo tìm đến mê tín và 
tôn giáo dân gian để được thoải mái; người giàu, nêu có trí tuệ, theo chủ nghĩa duy lý, 
còn không thì theo chủ nghĩa kabbalah thân bí. Có thê coi Do Thái giáo thời trung cổ về 
cơ bản là một hệ thông được thiết kế để găn kết các cộng đồng Do Thái lại với nhau (nên 
phải phù hợp với nhiều đôi tượng) trước nhiêu hiểm họa: thảm họa kinh tế, bệnh dịch, 
sự cai trị độc đoán, trên hết là sự tân công của hai tôn giáo đề quốc VI đại. 

Nhà nước, dù là Cơ Đốc giáo hay Hồi giáo, không phải là kẻ thù chính của chế độ cai 
trị. Thông thường, thực sự, đó là người bạn tốt nhất. Người Do Thái trung thành tuyệt 
đối với thâm quyền hợp pháp, vì lý do tôn giáo và tư lợi rõ ràng: họ là một thiểu số phụ 
thuộc vào người cai trỊ đề được bảo vệ. Các tài liệu Geniza năm 1127-31 cho thây người 
Do Thái đã thường xuyên câu nguyện công khai cho các nhà cai trị Hồi giáo 200 năm 
trước khi văn bản này xuất hiện trong sách cầu nguyện của người Do Thái. Trái ngược 
với các nguôn của Moslem cùng thời kỳ, geniza không tiết lộ sự chỉ trích nào về thâm 
quyên. Những người cai trị đáp lại. Họ coi người Do Thái là thành phân đặc biệt tuân 
thủ luật pháp và sản xuất ra của cải trong cộng đồng. 

Quyên lực càng mạnh, người Do Thái càng có nhiều khả năng được an toàn. Nhưng rắc 
rôi đã xảy ra, ở cả đất Cơ Đốc giáo và Hồi giáo, trong làn sóng nhiệt tình tôn giáo, khi 
các linh mục theo trào lưu chính thông quá coi thường người cai trị hoặc tệ hơn nữa, 
biến ông ta thành một người nhiệt thành với việc cải đạo. 

Người Do Thái không bao giờ có thể chắc chắn khi nào những khoảnh khắc này sẽ đến. 
Họ đã chuẩn bị đề chỗng lại. Họ đã từ bỏ sự phản kháng băng vũ lực vào thê kỷ thứ hai, 
và không tiếp tục nó cho đến thế kỷ 20 ở Palestine. Vì có những phương pháp khác. 
Một là để những thành viên kém cỏi nhất của họ chấp nhận những nghề giúp họ có ích 
cho cộng đồng nhưng cũng giữ cho họ di động (có thể làm việc ở nhiêu nơi khác nhau). 
Trong Hồi giáo, điều này thường không khó. Ví dụ, những người Do Thái có khả năng 
sẽ trở thành bác sĩ. Các nhà cai trị Hồi giáo đã sử dụng hàng ngày các dịch vụ của họ. Ở 
AI Cập, có một bác sĩ Do Thái ở mọi thị trần và thường ở mọi làng trong những khu vực 
định cư của người Do Thái. Các bác sĩ Do Thái rất phố biến. Họ theo học tại các bệnh 
viện công lớn và thường có những bệnh viện tư nhân nhỏ của riêng mình. Họ có thể đi 


bất cứ đâu, có thể tiếp cận với bất kỳ ai. Vì vậy, họ gần như luôn là những nhà lãnh đạo 
của cộng đông Do Thái. 

Y học là nghề nghiệp không chỉ của Maimonides mà còn của con trai ông, có lẽ là cháu 
trai và chăt của ông. Gia đình al-Amman là bác sĩ trong tám thê hệ. 


Các gia đình y học cũng kinh doanh các sản phâm liên quan: ma túy, thuốc phiện, dược 
liệu, nước hoa, sách khoa học. Do đó, các mạng lưới giao dịch đã phát triển cho phép 
một gia đình y học chuyên từ quốc gia này sang quốc gia khác bất cứ khi nào có sự 
khủng bố. Các bác sĩ Do Thái được chào đón ở khắp mọi nơi ngoại trừ những giai đoạn 
điên cuông về tôn giáo. 

Giữ các gia đình lại với nhau là cách bảo vệ tốt nhất của người Do Thái. Gia đình mở 
rộng quan trọng hơn nhiêu so với gia đình hạt nhân. Các nguồn genizah cho thấy lòng 
trung thành chủ yếu dành cho cha, con trai, anh chị em, chứ không phải vợ chồng. Thư 
từ giữa anh chị em nhiêu hơn so với giữa vợ chồng. Câu tục ngữ của một người phụ nữ 
là: “Tôi có thê lây một người chồng, cùng những đứa con, nhưng một người anh trai cao 
quý — tôi có thê tìm anh ta ở đâu?” Di chúc cho thấy khi một người đàn ông chết mà 
không có con, tài sản của anh ta sẽ thuộc về anh trai hoặc thành viên thân cận nhất trong 
gia đình, không phải vợ, người chỉ nhận được của hồi môn cho riêng mình. Như người 
ta sẽ nói, “số dư tài sản trở về nhà của cha tôi”. 

Đề giữ cho gia đình bền chặt, nam giới bắt buộc phải kết hôn với phụ nữ trong độ tuôi 
sinh đẻ. 

Đó là một sức mạnh kinh tế và xã hội to lớn của Do Thái giáo. Trái ngược với Hồi giáo, 
nó từ chỗi chế độ đa thê. Thực ra Ngũ Kinh không cấm điều đó, nhưng Châm Ngôn 10- 
31 dường như đề cao chế độ một vợ một chồng và đó là quy tặc từ thời hậu Lưu Đày; từ 
thời Giáo sĩ Gershom (960-1028), thói trăng hoa và đa thê bị trừng phạt bằng hình thức 
phạt vạ tuyệt thông đối với người Do Thái châu Âu. Một nam giới trở thành người lớn 
ở tuôi mười ba và từ đầu thế kỷ 13, thời điểm này được đánh dấu bởi bar-mitzvah, có 
nghĩa là anh ta phải bắt đầu tuân theo các điều răn. Sau đó, anh ta kết hôn ngay khi thuận 
tiện. 

Hôn nhân là một giao dịch và kinh doanh được thiết kế để giữ cho xã hội găn kết, vì vậy 
hợp đồng hoặc ketubbah đã được đọc trong buổi lễ và nó được soạn thảo, giỗng như một 
thỏa thuận đối tác (hợp đông hôn nhân ngày nay), để tránh tranh chấp hoặc chia tay một 
cách vô cớ. Đây là một hợp đông Karaite ngày 26 tháng 1 năm 1028: 

Tôi, chàng rễ Hezekiah, sẽ cung cấp quân áo, mái nhà và thức ăn cho cô ấy, cung cấp 
cho cô ấy mọi nhu câu và mong muôn của cô ấy tùy theo khả năng của tôi. Tôi sẽ đối xử 
với cô ây băng sự chân thật với tình yêu, tôi sẽ không áp bức cô ấy... Cô dâu Sama đã 


nghe thây lời của Hezekiah và đồng ý làm vợ và bạn đồng hành của anh ta với sự trong 
sạch, thánh khiết và kính sợ Đức Chúa Trời, nghe lời anh ta, tôn trọng và thương yêu 
anh ta, giúp đỡ anh ta, đối xử với anh ta với tình yêu và sự cần nhắc, dưới sự cai trị của 
anh ta, và mong muốn của cô ây sẽ hướng về anh ta. 


Phụ nữ Do Thái cũng có các quyên nhất định. Nếu họ bị đánh đập, họ có thể ra tòa, và 
đôi khi người chồng phải nhờ đến sự bảo vệ của tòa án trước một người vợ đữ dăn. Nhiều 
bức thư nói rõ các bà vợ đã giải quyết các công việc kinh doanh của chồng khi anh ấy đi 
công tác nước ngoài. Các đại lý và môi giới là phụ nữ khá phô biến. 

Phụ nữ cũng đóng một vai trò trong hệ thông giáo dục. Họ có những lớp học đủ mọi giới 
tính, thường do các học giả mù dạy. Nữ giáo viên Kinh Thánh là điều phô biến. Một phụ 
nữ cũng có thê điều hành một trường học, dù điêu này rất hiêm. Những nỗ lực giáo dục 
chính được giao cho những người đàn ông được hỗ trợ bởi cộng đồng. Trên thực tế, định 
nghĩa pháp lý của người Do Thái về một thị trần, khác với một ngôi làng là nó có ít nhất 
mười batlanim, “những người không làm việc", bỏ qua lợi ích cá nhân đề nghiên cứu 
thay mặt cho cộng đồng. Vào cuối thế kỷ thứ mười một, có hai mươi chín người ở Fustat, 
mười bốn người ở Cairo. 

Cộng đồng xoay quanh khu phức hợp trường học-giáo đường Do Thái. Các luật lệ về 
ngày Sabath và chế độ ăn uống được tuân thủ nghiêm ngặt. Sabath (gốc là động từ 
shabath) có nghĩa là chấm dứt. Mọi công việc đều bị câm trong ngày Sabath. 


Các quan chức được trả lương đã giám sát những lệnh cắm này. Chúng thậm chí còn 
đóng một vai trò quan trọng hơn trong luật ăn kiêng. Vì thực phẩm là một phần của tôn 
giáo và việc ăn uống là sự giao cảm với Đức Chúa Trời. 

Động vật và gà phải bị cắt thực quản và khí quản bằng một con dao lướt ba lần trên ngón 
tay và ba lần trên móng tay đề đảm bảo nó sắc bén. Sau khi giết mô, thịt được kiểm tra 
các dâu hiệu bệnh tật, đặc biệt là phôi, sau đó lọc ra các tĩnh mạch có chứa máu, cùng 
với mỡ và gân bị cẩm. 

Từ thời Đên thờ, kuppah hoặc hộp thu thập là một trục mà phúc lợi cộng đồng Do Thái 
xoay quanh, Maimonides nói: “Chúng tôi chưa bao giờ thấy hoặc nghe nói về một cộng 
đồng Do Thái không có kuppah.” Có ba người được ủy thác, những công dân đáng kính, 
cho mỗi kuppah và, từ thiện là bắt buộc trong luật Do Thái, họ có quyên thu giữ hàng 
hóa từ những người không đóng góp. Có những hình thức cung cấp phúc lợi được phân 
loại cân thận, mỗi hình thức có quỹ và người quản lý riêng: quần áo, trường học cho 
người nghèo, của hồi môn cho trẻ em gái nghèo, thức ăn và rượu trong Lễ Vượt Qua cho 
người nghèo, trẻ mô côi, người già, bệnh tật, chôn cất người nghèo, các tù nhân và người 
tị nạn. Khái niệm “mỗi người tùy theo khả năng của mình, mỗi người tùy theo nhu câu 


của mình" đã được người Do Thái áp dụng trước khi Chúa giáng sinh và luôn luôn thực 
hành ngay cả khi toàn thê cộng đồng đều đau khổ. Một người Do Thái phải đóng góp 
cho kuppah khi anh ta cư trú trong cộng đông một tháng: quỹ bếp sau ba tháng, quỹ quân 
áo sau sáu tháng và quỹ mai táng sau chín tháng. 

Vì giúp đỡ người nghèo là một cách thê hiện lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời, một 
người Do Thái ngoan đạo thường đóng góp nhiều hơn mức tối thiểu bắt buộc, và danh 
sách những người đóng góp nhiều được treo lên trong nhà hội ở Fustat - cho Đức Chúa 
Trời xem, cũng như con người. Người Do Thái ghét sự phụ thuộc vào phúc lợi. Họ trích 
dẫn Kinh Thánh: “Bạn phải giúp người nghèo tương ứng với nhu cầu của anh ta,” nhưng 
nói thêm, “bạn không có nghĩa vụ phải làm cho anh ta trở nên giàu có.” Kinh Thánh, 
Mishnah, Talmud, những bài bình luận đây rây những mệnh lệnh phải làm việc, đề đạt 
được độc lập. 


Các tài liệu genizah, chắng hạn như danh sách những người nhận và các nhà tài trợ, cho 
thây trên thực tế, phúc lợi được phân phối trên quy mô lớn. Vào thời điểm Maimonides 
đến Fustat (khoảng 1150-60), trong số 3.300 người Do Thái, có 500 người đóng góp; 
trong giai đoạn 1140-1237, trung bình cứ bốn người quyên góp thì có một người nhận 
cứu trợ. Nghèo đói thường không thê tránh khỏi. Ví dụ, vào năm 1201-2, nạn đói và 
bệnh dịch đã cắt giảm một nửa dân số Fustat, khiến những góa phụ và trẻ em nghèo khổ. 
Các tài liệu về genizah cho thấy jizya hoặc thuê thăm dò, khía cạnh tôi tệ nhất của quy 
tắc Hỏi giáo, là nỗi khiếp sợ thực sự đỗi với người nghèo, được thực thi rất đữ dội và 
không ngừng, những người thần phải chịu trách nhiệm cho những người vỡ nợ và khách 
du lịch buộc phải xuất trình giấy chứng nhận xóa thuế trước khi rời đi. 


Luôn luôn có sự đe dọa của chủ nghĩa bài Do Thái. Nó được mô tả trong các tài liệu 
genizah bằng từ tội lỗi, hận thù. Cuộc bức hại thực tế tôi tệ nhất xảy ra dưới thời Fatimid 
caliph al-Hakim cuồng tín, vào đầu thê kỷ XI, người đầu tiên chống lại những người 
theo Cơ Đốc giáo, sau đó là Do Thái. Một người cai trị nhiệt thành khác là cháu trai của 
Saladins al-Malik, người tự gọi mình là caliph của Yemen (1 196-1201); một lá thư vào 
tháng 8 năm 1 198 từ Yemen kề lại việc người Do Thái được triệu tập đến hội trường của 
người cai trị và buộc phải cải đạo: “Vì vậy, tất cả đều bội đạo. Một số người ngoan đạo, 
những người [sau đó | đào thoát khỏi đạo Hỏi, đã bị chặt đầu.” Maroc rất cuồng tín. Miễn 
bắc Syria cũng vậy. 

Các quy định chỗng dhimmi, chắng hạn như luật xa hoa, thường được thực thi nghiêm 
ngặt đề đục khoét tài chính của cộng đồng Do Thái. Một tài liệu genizah năm 1121 mô 
tả các sắc lệnh ở Baghdad buộc người Do Thái phải đeo: hai huy hiệu màu vàng, một 
trên mũ đội đầu và một trên cô. Hơn nữa, mỗi người Do Thái phải treo quanh cỗ mình 
một miếng chì nặng [3 gram] có chữ dhimmi. Anh ta cũng phải đeo một chiếc thắt lưng 


quanh eo. Những người phụ nữ phải đi một đôi giày màu đỏ và một màu đen và có một 
chiếc chuông nhỏ trên cô hoặc giày... Vizier chỉ định những người đàn ông Hồi giáo tàn 
bạo để giám sát những người đàn ông Do Thái và phụ nữ Hồi giáo tàn bạo để trông 
chừng những người phụ nữ và làm tôn thương họ băng những lời nguyên rủa và sự sỉ 
nhục... Người Hồi giáo đang chế nhạo người Do Thái, đám đông và thanh niên đang 
đánh đập họ trên tất cả các đường phô của Baghdad. 

Dhimmi hoặc Mu'ahid là một thuật ngữ để chỉ những người không theo đạo Hồi sống trong một quốc gia 
Hôi giáo được pháp luật bảo vệ. 

Trong hầu hết thời kỳ này, Ai Cập là một nơi tương đối an toàn cho người Do Thái, mặc 
dù Alexandria vẫn giữ truyền thông bài Do Thái lâu đời của mình từ thời Hy Lạp. 


Tác giả của một bức thư genizah, mô tả sự bùng phát bài Do Thái ở đó khi một trưởng 
lão Do Thái bị buộc tội cưỡng hiếp, nói thêm: “Chủ nghĩa bài Do Thái liên tục xuất hiện 
những hình thức mới và mọi người trong thành phố đã trở thành những người giám sát 
đối với Người Do Thái đề chỉ ra tội lỗi của họ.” Nhưng ở Fustat và Cairo, các tài liệu 
genizah cho thấy người Do Thái, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo sống hòa nhập với nhau và 
có quan hệ đôi tác kinh doanh. Ai Cập dưới thời Fatimids và Ayyubids là nơi ấn náu cho 
những người Do Thái bị đàn áp (và những người khác) từ khắp nơi trên thê giới. 

Một genizah là một khu vực lưu trữ trong giáo đường Do Thái để lưu trữ tạm thời những cuốn sách và giấy 
tờ băng tiêng Do Thái. 

Trong thời Byzantine, người Do Thái là những người giỏi nhất trong sô những người 
dân thành thị, có mạng lưới buôn bán hữu ích, sở hữu những kỹ năng hiêm có, tích lũy 
tài sản nhanh chóng. Họ phát triển mạnh mẽ dưới thời Carolingian. Hoàng để Louis the 
Pious, vào khoảng năm 825%, đã ban cho họ một số đặc quyên. Những bức thư của 
Agobard xứ Lyons cho thấy họ không chỉ được hưởng sự bảo vệ của triều đình mà còn 
được phép xây dựng các giáo đường Do Thái. Tất cả cộng đồng Do Thái đã hoạt động 
tốt và lan rộng, đặc biệt là khắp lưu vực sông Rhine, và từ Hạ sông Rhine đến Anh sau 
năm 1066. Cuỗi năm 1084, Giám mục cầm quyên của Speyer đã ban cho họ được xây 
một bức tường phòng thủ xung quanh khu phô của họ, như một sự thúc đây đề định cư 
trong thành phô và vào năm 1090. 


Tuy nhiên, có một sự mâu thuẫn ngày càng tăng trong thái độ chính thức đối với người 
Do Thái. Các lãnh chúa thế tục có xu hướng coi người Do Thái như tài sản cá nhân; 
không chỉ thu nhập của họ mà trong trường hợp cần thiết, vỗn của họ cũng sẽ bị cướp 
đi. Các lãnh chúa giáo hội, với tư cách là người cai trị các thành phố, đánh giá cao giá 
trị kinh tế từ sự hiện diện của người Do Thái. Giáo hoàng Gregory (trị vì 590-604) bảo 
vệ người Do Thái ở Rome; nhưng đồng thời ông cũng tạo ra hệ tư tưởng Cơ Đốc giáo 
chông Do Thái, dẫn đến các cuộc tấn công thê xác trực tiếp vào người Do Thái. Thực tế, 


điều ông lập luận là người Do Thái không mù quáng trước những tuyên bố của Cơ Đốc 
giáo. Họ biết Chúa Jesus là Đắng Messiah, là con của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã từ 
chối Ngài, và tiếp tục từ chối Ngài vì lòng họ đã hư nát. Và nó luôn luôn như vậy — bằng 
chứng chông lại người Do Thái tất cả đều có trong Kinh Thánh, mà họ đã tự viết ra. 
Nhìn chung, những người biện hộ Cơ Đốc giáo không tin người Do Thái nên bị trừng 
phạt vì tội ác của tô tiên khi giết Chúa Jesus. Họ đã tạo ra một điểm khác biệt. Những 
người Do Thái cùng thời với Chúa Jesus đã chứng kiến các phép lạ của Ngài, thấy các 
lời tiên tri được ứng nghiệm và đã từ chỗi thừa nhận vì Ngài nghèo. Đó là tội lỗi của họ. 
Nhưng từ trước đến nay thê hệ người Do Thái đã thể hiện cùng một tinh thân ngoan cô, 
như trong Kinh Thánh. Họ đã liên tục che giấu sự thật, giả mạo hoặc che đậy bằng chứng. 
Thánh Jerome buộc tội họ cắt bỏ các tham chiếu đến Chúa Ba Ngôi ở các nhà tiên tr. 
Có những manh mỗi trong sách Ezra và Nehemiah mà Thánh Justin cho biết, họ đã tìm 
ra. Các giáo sĩ Do Thái già, người đã biên soạn Talmud biết sự thật và thậm chí đưa nó 
vào hồ sơ ở dạng ấn — đó là một lý do khiến những người tranh luận Cơ Đốc giáo cố 
găng sử dụng nó cho các lập luận của họ. Ngay cả nhà sử học Do Thái, Josephus, đã viết 
sự thật về Chúa Jesus (thực tế đó là một sự suy diễn rõ ràng khi chuỗi bản thảo năm dưới 
sự kiểm soát của Cơ Đốc giáo), nhưng người Do Thái lại quay mặt chống lại điều đó. 
Đó không phải là sự thiếu hiểu biết. Đó là ác ý. 

Điều này trực tiếp dẫn đến một loại chủ nghĩa bài Do Thái mới. Người Do Thái có thể 
biết sự thật của Cơ Đốc giáo nhưng vẫn từ chỗi tin. Do đó, quan niệm người Do Thái 
hoàn toàn khác với những người bình thường, một ý tưởng được củng cô bởi luật của họ 
về thực phẩm, giết mồ, nâu nướng và cắt bao quy đầu. Có những câu chuyện kê rằng 
những người Do Thái giâu đuôi, bị chảy máu, có mùi đặc biệt — thứ này ngay lập tức 
biến mất khi họ làm lễ rửa tội. Điều này lại dẫn đến các báo cáo người Do Thái phục vụ 
ma quỷ — điều giải thích mọi thứ — và giao tiếp với ma quỷ trong những buỗi lễ bí mật, 
xâu xa. 

Một sự tích tụ về cảm giác chỗng người Do Thái dường như đã hình thành một thời gian 
trước khi lời rao giảng về Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất tại Clermont-Ferrand vào 
năm 1095 đã giải phóng nó. Làn sóng cuồng nhiệt của cuộc thập tự chinh đã bị kích 
động bởi vô số câu chuyện về những người theo đạo Cơ Đốc được điều trị bệnh ở Đất 
Thánh. Người Hồi giáo là nhân vật phản diện chính trong những câu chuyện này, nhưng 
người Do Thái thường bị coi là phụ tá phản bội. Việc tập hợp hàng loạt những người 
đàn ông có vũ trang ở Tây Bắc Châu Âu đã tạo cơ hội cho tất cả các loại hành vi chỗng 
chủ nghĩa thông trị và tạo ra sự đồ vỡ trong trật tự bình thường. 


Những người đàn ông đã bán hết để trả chi phí chinh chiến. Hoặc họ đã vay tiền. Họ 
mong đợi các khoản nợ sẽ được hủy bỏ. Người Do Thái, một trong số Ít những nhóm có 
vốn lưu động — tiền mặt sẵn sàng — đã ở trong một vị thê nguy hiểm. Mặc dù, quân viễn 
chinh không tân công người Do Thái trong khu dân cư của họ, vì họ biết người Do Thái 
là những cư dân bình thường như họ. Nhưng một khi trên đường hành quân, họ dễ dàng 
đánh bật những người Do Thái ở các thành phố khác. Sau đó, những người dân Cơ Đốc 
giáo, bị cuôn vào sự điên cuồng và ham muôn cướp bóc, đôi khi cũng tham gia. 


Các nhà cai trị địa phương đã bị bất ngờ trước cơn thịnh nộ và mất kiểm soát. 


Chúng ta có một bản tường thuật về các cuộc thảm sát của nhà biên niên sử Do Thái thể 
kỷ thứ mười hai, Rabbi Solomon ben Samson. Chúng bắt đầu ở Rouen, Pháp và vào mùa 
xuân năm 1096 lan đến các thành phố Rhineland. Bất kỳ cộng đông Do Thái nào trên 
đường hành quân đều gặp nguy hiểm. Giám mục của Speyer đã nhanh chóng ngăn chặn 
cuộc bạo động bằng cách sử dụng vũ lực. Nhưng tại MalInz, Tổng giám mục phải chạy 
trôn vì cuộc sông của chính mình. 


Người Do Thái cô gắng chiến đâu nhưng bị khuất phục. Những người đàn ông bị tàn sát 
hoặc cưỡng bức cải đạo. Trẻ em bị giết để ngăn chúng được nuôi dưỡng theo đạo Cơ 
Đốc, và những người phụ nữ sông ân náu trong lâu đài của tông giám mục, đã tự sát 
hàng loạt — tông cộng hơn 1.000 người đã thiệt mạng. Các cộng đồng Do Thái cô đại, 
giàu có và đông dân ở Rhineland đã bị phá hủy, hầu hết người Do Thái bị giết. Những 
người khác, thất thần trước sự căm ghét đột ngột, không thể giải thích được của những 
người hàng xóm trong thị trần, chạy tán loạn. 


Hệ tư tưởng bài Do Thái và văn hóa dân gian đã khiến nồ ra các cuộc bạo động thập tự 
chinh đầu tiên được chứng minh đơn giản chỉ là bệ đỡ mà trên đó một cầu trúc thượng 
tầng rộng lớn của huyện thoại và tin đồn thù địch được xây dựng. Năm 1144 đã xảy ra 
một sự cỗ đáng ngại tại Norwich ở Đông Anglia, khi đó là khu vực giàu có và đông dần 
nhất ở Anh. Có rất ít người Do Thái ở Anglo-Saxon Anh. Họ đến cùng với nhiều người 
nhập cư Flemish khác sau cuộc xâm lược của W¡lliam the Conqueror. Một nửa trong số 
họ định cư ở London, các cộng đồng Do Thái mọc lên ở York, Winchester, Lincoln, 
Canterbury, Northampton và Oxford. Không có khu Do Thái, mà thường có hai con phố 
Do Thái, một dành cho những người Do Thái khá giả, còn lại dành cho người nghèo: vì 
vậy ở Oxford, gần St Aldates, có Great Jewry Street và Little Jewry Lane. Người Do 
Thái xây cho mình những ngôi nhà tốt, thường bằng đá để bảo đảm an ninh. Thật vậy, 
tại Lincoln, hai ngôi nhà của người Do Thái thế kỷ thứ mười hai (một ngôi nhà có lẽ 
được sử dụng làm giáo đường Do Thái) vẫn tôn tại. Norwich, nơi được người Do Thái 
ở Rhineland định cư, không có một cộng đồng lớn: tối đa là 200, trong tổng số dân Do 
Thái ở Anh, tối đa không quá 5.000 người. Nhưng các hoạt động của nó đã được khám 


phá kỹ lưỡng bởi các nghiên cứu của V. D. Lipman. Ở Norwich, người Do Thái sống 
gần khu chợ và lâu đài (để an toàn), nhưng xen kẽ với những người theo đạo Cơ Đốc. 
Hoạt động chính của họ là cho vay tiền. Họ cũng là những người làm nghề cầm đồ. Một 
số người Do Thái ở Anh là bác sĩ. Cũng như ở một số thị trân khác của nhóm người Do 
Thái ở Anh, có một gia đình giàu có nổi bật. Họ có thể được truy tìm qua năm thế hệ. 
Họ có các đỗi tác kinh doanh ở London, hoạt động trên quy mô quốc gia và xử lý các 
khoản tiền rất lớn. Ngôi nhà lớn băng đá của họ ở Phỗ King được đặt tách biệt với những 
ngôi nhà của những người Do Thái khác. 


275727: 


hYÚ) 
NI 


ĐỀN 


ï 
L1: 

SE” # 

„= ` 


\ 


== 


= 


S Z2 
k2 


s)” - —“ ha _ 


=œ=šằa. —- mm Bị 
.= xray9fg 70D BIẾN -| sÌa § 
= __ RPBBNN 


¬ 
mm 


Í IIÌN! 


"“—————— 


là g ïTIR IÍ ĐH " 
C14 — ˆ;  Ì JII h 


( 
~ Í . 


Bảo tàng Do Thái tại London 
Năm 1144, cộng đồng nhỏ bé này là trung tâm của một vụ buộc tội kinh hoàng. Vào 
ngày 20 tháng 3, một thời gian ngắn trước Lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua, một cậu bé 
tên là William, con trai của một nông dân và đang học nghề làm giày, đã biễn mất. Lần 
cuôi cùng cậu ta được nhìn thấy khi đi vào một ngôi nhà của người Do Thái. Hai ngày 
sau, vào Thứ Tư của Tuần Thánh, người ta tìm thấy xác của cậu ở phía đông thành phố 
ở Thorpe Wood, mặc áo khoác và đi giày, đầu cạo trọc và có nhiều vết đâm. Kiến thức 
của chúng tôi về các chỉ tiết chủ yêu đến từ cuỗn sách, Cuộc sống và Phép màu của St 
William xứ Norwich. 


Elvira, mẹ của cậu bé và một linh mục địa phương tên là Godwin đã buộc tội người Do 
Thái ở Norwich tội giêt người, nói tội ác này là sự tái hiện lại cuộc khô nạn của Chúa 


Kitô. Sau đó, những người hầu gái Cơ Đốc làm việc trong một ngôi nhà Do Thái cho 
biết cậu bé bị bắt sau buổi lễ trong nhà thờ, bị bịt miệng, bị trói bằng dây, đầu bị đâm 
đây gai, rôi bị trói trên một cây thánh giá, tay trái và chân bị đóng đinh, bên hông bị đâm 
và bỏng, do nước sôi đồ lên cơ thể — họ tuyên bồ đã nhìn thây điều này qua một khe cửa. 
Một nhóm người Do Thái đã bị buộc tội trước một tòa án giáo hội. Nhưng cảnh sát 
trưởng địa phương từ chối để họ ra tòa và đưa họ đến nơi an toàn trong Lâu đài Norwich. 
Người ta cho rằng nghi thức giết một người thay thế Chúa Kitô vào Lễ Phục Sinh đã phù 
hợp với quan điểm chính thức “người Do Thái biết sự thật nhưng bác bỏ”. Sau đó, người 
ta chỉ ra ngày vụ giết người được phát hiện, 22 tháng 3, là ngày thứ hai của Lễ Vượt Qua 
của người Do Thái. 

Từ đó, các cáo buộc giết người theo nghi lễ có xu hướng được đưa ra bất cứ khi nào một 
đứa trẻ bị giết trong những trường hợp đáng ngờ gân khu định cư của người Do Thái. 
Tại Gloucester năm 116S§, Bury St Edmunds năm 1181 và Bristol năm 1183. Việc rao 
giảng về một cuộc thập tự chinh mới luôn khiến tình cảm bài Do Thái trở nên sôi sục. 
Cuộc Thập Tự Chinh thứ ba, bắt đầu vào năm 1189-90, trong đó nước Anh phân lớn là 
do Richard the Lionheart lãnh đạo, đã thôi bùng cơn thịnh nộ của đám đông đã dây lên 
bởi các cáo buộc giết người theo nghi lễ. Những người Do Thái giàu có tham dự lễ đăng 
quang của Richard vào năm 1189 đã bị đám đông tấn công, sau đó là cuộc tân công vào 
khu Do Thái ở London. Vào dịp lễ Phục Sinh vào năm sau, các cuộc tấn công đã bùng 
phát, nghiêm trọng nhất là ở York, nơi cộng đồng Do Thái giàu có bị tàn sát, dù đã trú 
ân trong lâu đài. 


Đây là một cột mốc quan trọng khác trong sự hủy diệt của người Do Thái. Sự trỗi dậy 
của dị giáo có tổ chức vào thê kỷ thứ mười hai đã khiến một triều đại giáo hoàng ngày 
càng độc đoán và hiểu thắng, nhìn với sự nghi ngờ về bất kỳ hình thức hoạt động tôn 
giáo không chính thống nào, đặc biệt là đối với Do Thái giáo. Giáo hoàng Innocent III 
(1198-1216), đã ban hành một loạt sắc lệnh chống người Do Thái tại Hội đồng Lateran 
lần thứ tư, năm 1216. Những người Dominican tiếp tục được giao nhiệm vụ dẹp bỏ dị 
giáo bằng cách tìm hiểu các thực hành đáng ngờ, thầm vẫn và xét xử những kẻ tình nghị, 
giao cho quyên lực thê tục trừng phạt những người bị kết tội. 

Năm 1243, gần Berlin, người Do Thái bị buộc tội đánh cắp một vật chủ đã được thánh 
hiến và sử dụng nó cho những mục đích xâu xa. Thực hành này quá phù hợp với quan 
điểm của Cơ Đốc giáo rằng người Do Thái biết sự thật nhưng đã chiến đâu chống lại nó. 
Họ thực sự tin vật chủ là cơ thê của Chúa Kitô: đó là lý do tại sao họ đánh cắp nó và tra 
tân nó, làm sống lại những đau khô của Chúa Kitô, giỗng như họ đã đánh cắp những cậu 
bé theo Cơ Đốc giáo và giết chúng trong những nghi lễ quái ác. 


@ 


-®)Òa©©e®e 


' 
Ũ 
: li 
Bay 
s 
(> 
£@ 


— v 
À \ „Á ¿ 


Huyền thoại — Người Do Thái sử dụng máu Cơ Đốc nhân cho các nghi lễ tôn giáo 
Như với tất cả các thuyết âm mưu, một khi bước nhảy tưởng tượng đầu tiên được thực 
hiện, phần còn lại theo sau với logic say mê. Sau năm 1243, các trường hợp ăn cắp vật 
chủ đã được báo cáo trên khắp Châu Âu Latinh. Chúng được đưa ra ánh sáng, theo các 
phiên tòa, bởi vì vật chủ trong cơn đau đớn đã tạo ra phép lạ: nó bay lên không trung, 
gây ra động đất hoặc phố biến nhất là hét lên trong đau đớn hoặc khóc như một đứa trẻ. 
Không có băng chứng xác đáng nào đê biện minh cho bất kỳ lời vu khống nào đã từng 
được đưa ra. 

Một số lời buộc tội có thê là kết quả của một sự hiểu lầm thực sự. Ví dụ, vào năm 1230 
người Do Thái bị buộc tội cưỡng bức cắt bao quy đầu cho một cậu bé năm tuôi ở 


Norwich. Người Do Thái đã bị bỏ tù và bị phạt tiền khi vụ án cuối cùng được đưa ra tòa 
vào năm 1234, và nó dường như đã kích động một cuộc tân công bạo lực vào người Do 
Thái ở Norwich vào năm sau đó. Khoảng năm 1240, một số người Do Thái đã bị treo cô 
liên quan đến vụ này. Lời giải thích khả dĩ nhất là các thành viên của cùng một gia đình 
Do Thái đã đòi lại con trai từ một người cải đạo. Hầu hết các cáo buộc chỗng lại người 
Do Thái đều là phát minh thuần túy, và bất cứ khi nào một cuộc điêu tra chính thống của 
giáo hội được tổ chức, những phát hiện của nó luôn minh oan cho cộng đông Do Thái. 
Tất nhiên, những kẻ vu khống phải được nhìn nhận dựa trên nền tảng cho vay tiền của 
người Do Thái. Nó ảnh hưởng đến một phạm vi xã hội rât rộng. Băng chứng từ Perpignan 
thế kỷ mười ba ở miền nam nước Pháp cho thấy 65% dân làng là người vay tiên. Mô 
hình ở Anh cũng giống như vậy. Các lãnh đạo tôn giáo lớn và giới quý tộc đã sử dụng 
tiền của người Do Thái nhưng ở quy mô tương đối nhỏ. Những người vay nhiều ở cả hai 
quốc gia là tầng lớp quý tộc nông thôn — tâng lớp có nhiều khả năng dẫn đầu làn sóng 
hoạt động bài Do Thái nhất. Toàn bộ lịch sử dạy rẵng cho vay tiền dẫn đến rắc rỗi trong 
xã hội nông thôn. Một hợp đông hứa hôn của người Do Thái từ nước Anh thế kỷ mười 
ba cho thấy số tiền được cho vay với lãi suất dự kiến sẽ mang lại không dưới 12,5% một 
năm. Điều này dường như không nhiêu theo tiêu chuẩn thời trung cô. Thật không may, 
những người cho vay có những giao dịch rất phức tạp với nhau, thường tạo thành các tổ 
hợp, với nhiêu lớp vay mượn. Kết quả là tăng lãi suất cuối cùng mà người đi vay phải 
trả. 

Dưới thời Edward I, vai trò người cho vay của người Do Thái với giới thượng lưu đã 
được đảm nhận bởi Hiệp sĩ Templar của Jerusalem và Ban chỉ huy chầu Âu của họ, 
những chủ ngân hàng thực sự đầu tiên của Cơ Đốc giáo. Người Do Thái đã bị đây vào 
thị trường nhỏ hơn với việc đôi xu và cầm đồ. Năm 1275, Edward I thông qua đạo luật 
chông người Do Thái, khiến việc cho vay nặng lãi trở nên bất hợp pháp; tội này sau đó 
được liên kết với tội báng bồ, một tội còn nghiêm trọng hơn. Năm 1278 nhiều người Do 
Thái bị bắt trên khắp đất nước. 

Nhiều người đã được đưa đến Tháp London. Một nhà biên niên sử nói 300 người đã bị 
treo cô. Tài sản của họ đã rơi vào tay nhà vua. 

Vào cuỗi những năm 1280, Edward nhận thây mình cần một khoản tiền mặt lớn đề chuộc 
người anh em họ Charles xứ Salerno. Ông ta đã tịch thu tài sản của người Do Thái ở 
Gascony, và trục xuất hoàn toàn vào năm 1289. 

Vào thời điểm này, các chính phủ Cơ Đốc giáo coi họ đang phải đỗi mặt với “vấn đề Do 
Thái”, mà trục xuất là “giải pháp cuối cùng”. Nó đã được thử trước đây: ở một phân của 


Rhineland vào năm 1012, ở Pháp vào năm 1182, ở Bavaria vào năm 1276. Các chính 
phủ liên tục phải chịu áp lực ý thức hệ đề thực hiện các biện pháp chỗng người Do Thái. 
Innocent III đã lập luận trong các sắc lệnh Lateran của mình, vì việc sử dụng quyên lực 
tiền bạc một cách vô đạo đức, người Do Thái đã đảo ngược trật tự tự nhiên — Cơ Đốc 
nhân tự do đã trở thành tôi tớ của nô lệ Do Thái — và chính phủ phải khôi phục tự nhiên 
bằng cách áp đặt những luật lệ. Vì vậy, các chính phủ đã cô găng thực hiện. Các kỹ năng 
giao dịch và xử lý tiền bạc của họ đã được các Cơ Đốc nhân thay thế. Vì vậy, giới chức 
coi thường sự hiện diện của người Do Thái, và những thành kiến đã trở thành nguôn gốc 
của bạo loạn thường xuyên. Họ cũng bắt đầu lo sợ về sự góp phần của người Do Thái 
vào việc truyền bá những ý tưởng đáng lo ngại. 


Về lý thuyết, người Do Thái bị cấm vào các trường đại học. Nhưng trên thực tế họ vẫn 
được theo học, nhưng không được ưa chuộng trong cộng đồng các trường đại học. Họ 
thường dạy ở đó. Ví dụ, vào năm 1300, Jacob ben Machrr trở thành hiệu trưởng của 
trường y Montpellier. Vào đầu thế kỷ 15, Elias Sabot dạy y khoa tại Pavia (và được triệu 
tập đến Anh đề chữa bệnh cho vua Henry IV). Những người Do Thái đã cải đạo rất nôi 
bật trong khuôn viên trường. Đôi khi, như chúng ta sẽ thây, những người cải đạo đã trở 
thành nỗi kinh hoàng của những người đồng tôn giáo cũ. 

Trong nửa sau của thời Trung Cổ, các tín đồ nhà thờ đã nghĩ ra các công cụ đề chống lại 
người Do Thái. Đứng đầu trong sô họ là các anh em. Các tu sĩ Đa Minh và Phanxicô đã 
thông trị cuộc sông đại học vào thế kỷ thứ mười ba, và họ cũng năm giữ các chức giảm 
mục quan trọng. Họ đã giám sát mọi khía cạnh của cuộc sông Do Thái ở các nước Latinh. 
Họ muôn xóa bỏ tất cả các quyên của người Do Thái. Năm 1236, Giáo hoàng Gregory 
IX bị thuyết phục đã lên án Talmud. 


Thánh Phanxicô không có thù hận đôi với người Do Thái, và thánh Đa Minh, theo lời 
chứng tại quá trình phong thánh của ngài, là “yêu thương tất cả, người giàu, người nghèo, 
người Do Thái, người thị tộcˆ. Lúc đầu, họ tập trung vào các vân đề thân học nghiêm 
ngặt và thậm chí cô găng ngăn cản các cáo buộc giết người theo nghi lễ. 


Nhưng các Anh Em đã bị ảnh hưởng bởi môi trường đô thị nơi họ tập trung. Họ là những 
kẻ theo đạo hiểu chiến, đối với những người theo chủ nghĩa dị giáo, đặc biệt là người 
Do Thái. Họ có xu hướng mở các nhà thờ của họ trong hoặc gần khu Do Thái, làm cơ 
sở để quây rôi. Người Do Thái sợ hãi họ hơn bất kỳ nhóm Cơ Đốc nhân nào khác. Họ 
co đó là hiện thân của tai họa được đe dọa bởi Moses trong Đệ Nhị Luật. Chính sách 
của họ dần dần đặt mục tiêu cải tạo người Do Thái hoặc trục xuất. Ở Anh, các tu sĩ dòng 
Phanxicô đứng sau một sắc lệnh hoàng gia loại bỏ quyền của người Do Thái và có thê 
là một yếu tô trong việc đảm bảo trục xuất. Chắng bao lâu sau, họ hoàn toàn chuyền 


sang chủ nghĩa bài Do Thái. Năm 1247, hai tu sĩ dòng Phanxicô đã thực hiện một cuộc 
phi báng bằng máu ở Valreas, dẫn đến một cuộc hỗn chiến đẫm máu. Năm 1288, sau 
một vụ phỉ báng ở Troyes, người Dominica và người dòng Phanxicô đã hợp nhất đề kích 
động một cuộc tàn sát người Do Thái địa phương. 

Ngay cả ở Ý, nơi thái độ đối với người Do Thái khá khoan dung ngay cả trong thời 
Trung cô, các tu sĩ dòng Phanxicô vẫn là một lực lượng đáng sợ. Ở đó, các thành phố tự 
trị cho phép người Do Thái mở ngân hàng theo quy định và đổi lại các khoản tiền một 
lần hoặc một khoản thuế hàng năm. Người Do Thái sống sót nhờ lãi suất của họ, ở mức 
15-20%. Các tu sĩ dòng Phanxicô chuyên về các vân đề đô thị và thương mại và đặc biệt 
quan tâm đến việc cho vay tiền. Họ theo dõi sát sao những người Do Thái và săn đuôi 
họ nếu vi phạm luật lệ dù là nhỏ nhất. Các tu sĩ dòng Phanxicô rao giảng tình yêu thương 
nhưng nó không áp dụng cho người Do Thái. Các tu sĩ dòng Phanxicô đã tô chức tây 
chay và thành lập quỹ để cắt giảm người Do Thái và đuôi họ ra khỏi công việc kinh 
doanh; sau đó họ có thê kêu ØỌI trục xuất. Một số người bài Do Thái thuộc dòng 
PhanxIcô, như John of Capistrano, sông trên một khu vực rộng lớn, ở cả hai phía của 
dãy Alps, việc rao giảng của ông cho các hội thánh ngoài trời thường dẫn đến các cuộc 
tân công. Đệ tử của ông là Bernardino de Fletre, một kẻ kích động dòng Phanxicô thế hệ 
thứ ba, đã thực hiện một sứ mệnh tại Trent vào năm 1475, dẫn đến cáo buộc người Do 
Thái đã sát hại một cậu bé hai tuổi. Trong cuộc náo động sau đó, toàn bộ cộng đồng Do 
Thái bị bắt, nhiều người bị tra tấn và hành quyết, số còn lại bị trục xuất. 

Trên khắp châu Âu, sự khởi đầu của Cái Chết Đen, lan tràn tới những người dân phía 
bắc từ Địa Trung Hải, đã tạo thêm một lớp khác cho cầu trúc thượng tầng bài Do Thái. 


Người ta vẫn chưa hiệu rõ nguyên nhân và tác động chưa từng có của nó — đã giết chết 
từ 1⁄4 đến 1/2 dân số — đã truyền cảm hứng cho niêm tin đó là bệnh pestis manu-facta, 
một căn bệnh lầy lan do ác ý của con người. Cuộc điều tra tập trung vào người Do Thái, 
đặc biệt là sau khi người Do Thái kinh hãi thú nhận khi bị tra tấn. Vào tháng 9 năm 1348 
tại Lâu đài Chillon trên Hồ Geneva, người Do Thái thừa nhận bệnh dịch là tác phầm của 
John of Savoy. Tin đồn lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là khi nhiều người Do Thái thú 
nhận khi bị tra tân — ví dụ, ở Freiburg, một người Do Thái “thừa nhận động cơ vì các Cơ 
Đốc nhân đã tiêu diệt quá nhiều người Do Thái... và cũng bởi vì chúng tôi muốn trở 
thành lãnh chúa, vì các bạn đã làm chủ đủ lầu'. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1248, Giáo 
hoàng Clement VI đã ban hành một thông cáo ở Avignon để phủ nhận cáo buộc và đỗ 
lỗi cho ma quỷ: ông cho người Do Thái cũng phải chịu đựng đau đớn như bất kỳ thành 
phân nào khác trong cộng đồng. Vua Peter IV của Aragon và những người cai trị khác 
đưa ra những tuyên bỗ tương tự. Tuy nhiên, làn sóng bài Do Thái lớn nhất kế từ năm 
1096 đã nhẫn chìm hơn 300 cộng đồng Do Thái, đặc biệt là ở Đức, Áo, Pháp và Tây Ban 


Nha. Theo các nguồn tin Do Thái, 6.000 người chết ở Mainz và 2.000 người ở 
Strasbourg. 


Vào đầu thời Trung cô, Tây Ban Nha là lãnh thô Latinh an toàn nhất cho người Do Thái. 
Trong một thời gian dài, đây là nơi người Do Thái và Cơ Đốc giáo thường gặp nhau để 
tranh luận hơn là đánh nhau. 


Ở Tây Ban Nha, trong bất kỳ thời điểm nào, các cuộc tranh luận đều chân thực hơn và 
bao trùm một khu vực rộng lớn. 


Nhà thờ lớn hơn Đền thờ? Các linh mục - giáo sĩ Do Thái có nên kết hôn? 


Tại sao nhiều quý tộc là da trắng và đẹp trai hơn trong khi hầu hết dân Do Thái lại đen 
và xâu? Người Do Thái trả lời, phụ nữ Cơ Đốc giáo quan hệ trong thời kỳ kinh nguyệt, 
vì vậy sẽ truyền máu đỏ cho làn da em bé, và khi các quý tộc quan hệ, “họ được bao 
quanh bởi những bức tranh đẹp'. 


Người Tây Ban Nha, hay đúng hơn là Vua James I của Aragon, người đã tô chức cho 
đến nay những cuộc tranh luận hay nhất, tại Barcelona vào ngày 20-31 tháng 7 năm 
1263. Ý tưởng lại đến từ một người Do Thái cải đạo, Pablo Christiani và ông được hỗ 
trợ bởi Raymund de Penaforte, người đứng đầu Tòa án Dị giáo Dominica ở Aragon và 
là chủ của Dòng, và Peter de Janua, tướng lĩnh của Dòng PhanxIcô Tây Ban Nha. Người 
Do Thái có một phát ngôn viên duy nhất, nhưng là người tốt nhất: Nahmanides, uyên 
bác, thông thạo, khỏe mạnh, tự tin. Ông đồng ý đến Barcelona đề tham gia vì biết King 
James, người đã thuê nhiều người Do Thái làm quan chức, là người tốt và dù sao cũng 
đảm bảo cho ông được tự do ngôn luận. 


James là một người đàn ông rộng lượng, có nhiều nhân tình và những đứa con ngoài giá 
thú, người đã khiến Giáo hoàng tức giận khi từ chối người vợ đầu tiên của mình và người 
không ngân ngại xé lưỡi Giám mục Gerona. Ông phớt lờ những yêu cầu của Giáo hoàng 
để loại bỏ các quan chức Do Thái của mình. 


Diễn biến chính xác của cuộc tranh luận không được rõ ràng, vì các tài liệu của Cơ Đốc 
giáo và Do Thái xung đột. Phiên bản Cơ Đốc cho thấy Nahmanides vướng vào mâu 
thuẫn, bị đánh bại trong cuộc tranh cãi, im lặng và cuỗi cùng chạy trôn trong tình trạng 
hỗn loạn. Phiên bản của Nahmanides rõ ràng hơn và được trình bày tốt hơn nhiều. 


Cuộc tân công của người Cơ Đốc được thiết kế để cho thấy Đẳng Messiah đã thực sự 
xuất hiện, Ngài vừa là con người vừa là thần thánh và đã chết để cứu nhân loại, và hậu 
quả là Do Thái giáo đã mất đi vị trí đặc biệt. Nahmanides nhân mạnh học thuyết về Đắng 
Messiah không phải là điều tôi quan trọng đôi với người Do Thái. Ông phản công bằng 
cách lập luận Rome, từng là chủ nhân của thế giới, đã từng từ chỗi Cơ Đốc giáo và bây 
giờ những người theo Mohammed có lãnh thổ lớn hơn họ. Hơn nữa, ông ấy nói thêm, 


“Từ thời Chúa Jesus cho đến ngày nay, thê giới tràn ngập bạo lực và bất công, và các 
Cơ Đốc nhân đã đồ máu nhiêu hơn tất cả các dân tộc khác.” Ông nói với nhà vua, truyền 
thuyết có thể thuyết phục một người có lý trí răng Đức Chúa Trời được sinh ra từ trong 
lòng người, sống trên trái đất, bị xử tử và sau đó trở về nguyên quán. Theo lời kế của 
người Do Thái, các giáo sĩ Cơ Đốc giáo, nhận thức được cuộc tranh luận đang đi theo 
hướng bất lợi, đã kết thúc buổi tranh luận mà không có kết luận. Vào ngày Sabath tiếp 
theo, nhà vua tham dự hội đường, đọc diễn văn, nghe Nahmanides trả lời, và tặng ông 
300 solido. 

Khả năng là cả hai tài khoản xung đột đều trình bày những øì mỗi bên muốn nói, hơn là 
những øì họ đã nói. Một số học giả Do Thái đã lập luận phiên bản của Nahmanides là 
một tác phâm tuyên truyền. Theo quan điểm này, Pablo đã nhận thức rõ về mâu thuẫn 
nội bộ của người Do 'Thái giữa những người theo chủ nghĩa duy lý và những người phản 
duy lý; chương trình nghị sự của cuộc tranh luận đã được vẽ ra một cách khéo léo đề 
khai thác điều này và băt Nahmanides mâu thuẫn hoặc buộc ông phủ nhận những quan 
điểm trước đó. Nhưng như Maccoby đã chỉ ra, phân lớn cuộc tranh luận diễn ra với nhiều 
mục đích khác nhau. Có nhiều quan điểm về Đẳng Messiah trong Do Thái giáo đến mức 
hâu như không thê có quan điểm dị giáo về chủ đề này. 


Do Thái giáo là về Luật và việc tuân theo Luật; Cơ Đốc giáo là về thần học giáo điều. 
Một người Do Thái có thể gặp rắc rỗi về việc tuân thủ ngày Sabath mà một Cơ Đốc nhân 
cho rằng thật nực cười. Mặt khác, một Cơ Đốc nhân có thê bị thiêu sông VÌ øIữỮ quan 
điểm về Đức Chúa Trời mà tất cả người Do Thái sẽ coi đó là vẫn đề tranh cãi. Barcelona 
đã cho thấy những khó khăn mà người theo đạo Cơ Đốc và người Do Thái gặp phải 
trong việc tranh luận một cách trung thực về điểm trung tâm gây chia rẽ đức tin của họ 
vì không thê đồng ý với nhau về điểm đó. 

Người Do Thái đã học được từ kinh nghiệm lâu đời để nhận ra những dấu hiệu của hiểm 
họa sắp xảy ra. 


Nahmanides miễn cưỡng tham gia vào cuộc tranh luận. Những cuộc tranh luận như vậy 
không có gì để cung cấp cho người Do Thái. Nhưng chúng rất quan trọng đối với các 
giáo sĩ Cơ Đốc giáo, vừa là bài tập tuyên truyền cho những người nhiệt thành của chính 
họ, vừa là những cuộc thám hiêm đề khám phá những điểm yếu biện chứng của người 
Do Thái hoặc những điểm dễ bị tổn thương mà họ không hề biết đến. Năm sau cuộc 
tranh chấp, Raymund de Penaforte là người đứng đầu một ủy ban kiểm tra Talmud về 
tội báng bô, và vào năm 1265, tham gia vào phiên tòa xét xử Nahmanides vì đã công bỗ 
thông tin về cuộc tranh luận. Ông bị kết tội và dù chỉ bị nhà vua trừng phạt nhẹ nhưng 
quyết định rời Tây Ban Nha để đến Palestine. Do đó, một trụ cột lớn của Do Thái giáo 
Tây Ban Nha đã bị loại bỏ. 


Ƒ = 
“ -. 
Tn 
¬"--‹- 


ẳ " RA AB AN 


Nahmanides 


Vào thời Nahmanides, người Do Thái ở Tây Ban Nha vẫn có thê coi họ là một cộng 
đồng trí tuệ, vượt trội về mặt lý trí. Các kỹ năng của họ vẫn cực kỳ hữu ích, nêu không 
muốn nói là không thể thiếu đối với những người cai trị Cơ Đốc giáo. Nhưng những 
người Cơ Đốc đã bắt kịp nhanh chóng, và vào cuối thế kỷ thứ mười ba, họ đã tự mình 
tiếp thu chủ nghĩa Aristotle, và trong thương mại và quản lý là một sự thay thế cho bất 
cứ thứ gì mà người Do Thái có thể cung cấp. Trong suốt thê kỷ mười bốn, người Do 
Thái, ngay cả ở Tây Ban Nha đã suy giảm. VỊ thế kinh tế của họ đã bị xói mòn bởi các 
luật chông Do Thái. 


Hơn nữa, lần đầu tiên một người Do Thái đây tham vọng và thông minh sẵn sàng chấp 
nhận việc anh ta đang gia nhập một nên văn hóa tiễn bộ, rộng lớn hơn. Phân còn lại của 
người Do Thái đã ấn náu trong kabbalah, những câu chuyện ma mị, mê tín dị đoan và 
thơ ca. 


Đó là chiến thăng của sự phi lý trí. Các công trình của Maimonides và những người theo 
chủ nghĩa duy lý khác không hắn đã bị đốt cháy, nhưng chúng trở nên lề mê. Hậu quả 
của Cái chết Đen và vô số tội ác gây ra cho người Do Thái, đã trở thành mốt trong giới 
chính thông đề đồ lỗi cho chủ nghĩa duy lý và các tội lỗi khác chỗng lại Chúa về những 
tai họa này. 

Vì vậy, Do Thái giáo, mà trong thể kỷ 11 và 12 đã đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ, đã suy 
yêu. Maimonides có niềm tin vào Đãng Messiah như một tín điều của người Do Thái 
nhưng ông luôn coi thuyết khải huyền và đẳng cứu thể là “huyền thoại về những kẻ dại 


dộtˆ. Ông viết trong Mishnah Torah: “Đừng nghĩ rằng, Đấng Messiah sẽ phải làm ra 
những dấu hiệu và phép lạ... Kinh Torah với tất cả các luật lệ và giáo lệnh của nó có giá 
trị vĩnh viễn và sẽ không có gì được thêm vào hoặc lẫy đi từ nó.” Sẽ không có sự khác 
biệt so với tiễn trình bình thường của mọi việc hoặc bất kỳ sự thay đôi nào trong trật tự 
được chỉ định — bất kỳ gợi ý nào trái ngược trong Kinh Thánh chỉ là 'những hình ảnh 
của lời nói. Với sự khôn khổ ngày càng tăng của các cộng đồng Do Thái, thuyết khải 
huyền và thiên sai bắt đầu hôi sinh. Thiên thần và ác quỷ nhân lên gấp bội. Sự cần trọng 
và sự sùng kính kỳ lạ cũng vậy. Giáo sĩ Jacob ben Yakar từng làm sạch một khoảng 
trông trước Hòm Giao ước bằng bộ râu của mình; Giáo sĩ Shalom ở Áo ăn các món thịt 
trong phòng này và thức ăn từ sữa trong phòng khác, và khăng định những người quý 
tộc mang nước cho ông đều mặc áo choàng trăng. 

Có một niềm tin rộng rãi, lòng mộ đạo sẽ đến được Đẳng Messiah và làm tan nát quân 
đoàn của những kẻ áp bức. Người Do Thái đã phát động một cuộc săn phù thủy nội bộ 
chồng lại những kẻ đưa tin, những kẻ bị nguyên rủa vào mỗi ngày Sabath và đôi khi bị 
xử tử nếu bị bắt. 

Có nhiều mức độ trừng phạt: nazifah - loại trừ bảy ngày; niddui - cô lập khỏi cộng đồng: 
ở đây, một hình thức trục xuất vẫn quyết liệt hơn, có thể là sự can thiệp của các sĩ quan 
hoàng gia Cơ Đốc giáo và tịch thu tài sản của người vi phạm. Maimonides đã liệt kê 24 
hành vi phạm tội mà các nhà hiên triết cho răng đáng phải chịu niddui, từ xúc phạm một 
học giả (ngay cả khi ông ta đã chết) đến việc nuôi những con chó nguy hiểm. Các hình 
phạt trở nên phức tạp và nghiêm khắc hơn, và dưới ảnh hưởng của các thủ tục Cơ Đốc 
giáo, vạ tuyệt thông tự nó phát triển thành một nghi lễ đầy kịch tính và đáng sợ. Một 
điều nghiêm trọng ở đây đã được tuyên bồ trong nhà hội trước Hòm Giao ước mở hoặc 
trong khi cầm cuộn sách Torah, với âm thanh của kiêm, khi câu nói được tuyên bố, kẻ 
phạm tội bị nguyên rủa, trong khi tất cả các ngọn nến đều bị dập tắt. 

Nhưng kỷ luật nội bộ không thê ngăn chặn tình trạng xuất huyết của những người cải 
đạo khi áp lực Cơ Đốc giáo ngày càng gia tăng. Ngay cả vào cuối thế kỷ mười ba, các 
vị vua Cơ Đốc giáo của Aragon đã bị các giám mục của chính họ báo cáo với Rome vì 
ủng hộ người Do Thái, hoặc không đủ mạnh mẽ đề quản lý họ. Năm 1282, thái tử, Infante 
Sancho, nỗi loạn chỗng lại cha mình, đã chơi bài chỗng Do Thái để tập hợp các giáo sĩ 
theo phe của mình — người Do Thái dân dân được rút khỏi dịch vụ hoàng gia. Sau những 
xáo trộn của Cái chết Đen, toàn bộ vị trí của người Do Thái ở Tây Ban Nha bắt đầu xâu 
đi khả nhanh chóng, khi những kẻ mê muội máu và những cầu chuyện bài Do Thái khác 
bám chặt lẫy người dân. 


Ví dụ, ở Seville, đã có các cuộc bạo động chỗng Do Thái vào năm 1378 và năm 1391. 


Những cuộc bạo loạn thường được đồ lỗi cho nhà thuyết giáo vĩ đại Vicente Ferrer 
(khoảng 1350-1419), người sau đó được phong thánh. Nhưng vai trò của ông ta tinh vi 
hơn nhiêu, và nham hiểm hơn theo quan điểm của người Do Thái. Thật vậy, ông đã giúp 
phát triên một mô hình bài Do Thái đã vang dội như sắm trong thế kỷ XX. Đúng là 
những lời rao giảng công khai của ông thường gắn liền với sự cuồng loạn và phẫn nộ bài 
Do Thái. Nhưng ông không khuyên khích bạo loạn; trái lại ông chán nản điều đó. Ông 
công khai lên án cuộc bạo loạn năm 1391. Ông nghĩ đám đông phải tuân thủ luật pháp. 
Các cuộc bạo động cho thấy rõ ràng người Do Thái đã đặt ra một “vẫn đề? cho xã hội 
mà phải tìm ra một “giải pháp°. Do đó, Ferrer và các đồng sự giáo sĩ của ông phải chịu 
trách nhiệm về một loạt các chính sách chống người Do Thái đã được phê chuẩn bởi phe 
phản đối Tây Ban Nha là Benedict XIII, và việc được chọn làm Vua xứ Aragon của 
Ferdinand I, người đã bắt đầu thực hiện chúng. Cuộc chiến chồng lại người Do Thái đã 
thoát khỏi bàn tay của đám đông và trở thành công việc chính thức của nhà thờ và triều 
đình. 


Đề chống lại bỗi cảnh này, cuộc tranh luận lớn cuối cùng của người Do Thái - Cơ Đốc 
đã diễn ra tại Tortosa vào năm 1413-14. Đó không phải là một cuộc tranh luận chân 
chính, mà là một buồi trình diễn công khai — thậm chí là một buổi thử nghiệm. Ferrer 
không chính thức tham gia nhưng ông ấy đã hành động ở hậu trường. Mục đích của ông 
dường như là khơi dậy lòng nhiệt thành của quân chúng đôi với Cơ Đốc giáo như một 
tôn giáo hợp lệ duy nhất; để phá bỏ các tuyên bồ của Do Thái giáo trong một cảnh tượng 
công khai lớn; và sau đó, với nhà thờ, nhà nước và dân chúng đứng sau ông, và những 
người Do Thái đã mất tinh thân, để thực hiện một cuộc cải đạo hàng loạt. Các nhà lãnh 
Do Thái giáo không muốn liên quan øì đến việc này. Nhưng trong nhiều trường hợp, các 
giáo sĩ Do Thái không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự. Antipope, người mà 
sau này Ferrer đã loại bỏ, chủ trì. Khoảng 70 ghế đã được cung cấp cho các hồng y, giám 
mục và các nữ hoàng khác. Benedict đã tuyên bố ngay từ đầu nó không được tô chức 
giữa các bên bình đăng mà để chứng minh chân lý của Cơ Đốc giáo từ các nguôn tài 
liệu. Trên thực tế, đó là phiên tòa xét xử Do Thái giáo. 


Cô vẫn công tô là Joshua Lorki, một trong những người cải đạo của Ferrer, được đôi tên 
thành Geronimo de Sante Fe. Có khoảng hai mươi người Do Thái tham gia, bao gồm 
nhà triết học và nhà biện chứng hàng đâu Joseph Albo, người sau này đã viết một luận 
thuyết nồi tiếng về các nguyên tắc tôn giáo của người Do Thái, Sefer ha-Ikkarim, hay 
Sách Nguyên Tắc. Nhưng họ không được trao sự tự do nào mà Nahmanides dường như 
được hưởng ở Barcelona. 


Họ đã bị đe dọa từ Geronimo ngay từ đầu, cả vì “sự cô chấp của người Do Thái' và, một 
cách khéo léo, vì tà giáo chỗng lại tôn giáo của chính họ, điều sẽ đưa họ vào hàng ngũ 
của Tòa án DỊ giáo. 

Chủ đề bao phủ là chứng minh Chúa Jesus là Đẳng Messiah từ các nguồn của người Do 
Thái, dù nguyên nhân của cuộc Lưu Đày cũng đã được thảo luận, và nhiều câu hỏi kỹ 
thuật về các văn bản Do Thái đã được đặt ra từ phía Cơ Đốc. Các tín đồ Cơ Đốc giờ đây 
đã được thông báo rất kỹ về loại bài tập này. Tổng cộng có sáu mươi chín phiên họp đã 
được tô chức, trong hơn 21 tháng, và trong khi các giáo sĩ Do Thái ở Tortosa, Ferrer và 
các anh em của ông đã di chuyển qua các cộng đồng không có người lãnh đạo của họ, 
thực hiện các cuộc cải đạo. Trong một số trường hợp, những người cải đạo đã được đưa 
đến Tortosa để trưng bày và cung cấp một quan điểm đắc thăng cho việc tuyên truyền 
Cơ Đốc giáo trong cuộc tranh chấp. Giáo sĩ Astruk ha-Levi phản đỗi gay gặt khi các 
cuộc tranh luận kéo dài: “Chúng tôi đang ở xa nhà của mình. Các nguồn tài nguyên của 
chúng ta đang bị giảm dân và gần như đã hết sạch. Nếu không có chúng, thiệt hại lớn sẽ 
xảy ra cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi không biết số phận của vợ con. Chúng 
tôi không được đảm bảo ở đây và thậm chí thiêu thức ăn. Tại sao những người phải chịu 
đựng những tai ương như vậy lại phải chịu trách nhiệm về những lý lẽ của họ, tranh chấp 
với Œeronimo và những người khác, những người đang trong thời kỳ thịnh vượng và xa 
hoa nhât?” 


Giáo sĩ Astruk nói: “Một Cơ Đốc nhân sống trong vùng đất của người Saracen, có thê 
bị đánh bại bởi những lập luận của người ngoại giáo hoặc người Saracen nhưng điều đó 
không chứng minh đức tin của anh ta đã bị bác bỏ.” Trong giai đoạn sau của cuộc tranh 
chấp, người Do Thái khăng định họ không hiểu những câu hỏi và cô găng giữ im lặng 
bất cứ khi nào có thê. 

Không hơn không kém, Tortosa là một thất bại. Lần đầu tiên ở Tây Ban Nha, người Do 
Thái có thể được coi là đang bị bao vây bởi chủ nghĩa mù quáng và sự cuông nhiệt phi 
lý, prữa một nên văn hóa vượt trội. 


Điều này, cùng với áp lực pháp lý và kinh tế, nỗi sợ hãi đã tạo ra một loạt những người 
chuyền đôi. Vì vậy, ở một mức độ, Ferrer đã thành công. Nhưng những người Do Thái 
cải đạo đã không giải quyết được “vấn đề Do Thái”. Những gì nó đã làm, như các nhà 
chức trách Tây Ban Nha nhanh chóng phát hiện ra, là trình bày nó dưới một hình thức 
mới và khó xử lý hơn. Vấn đề bây giờ trở thành chủng tộc cũng như tôn giáo. Nhà thờ 
luôn coi người Do Thái là một mỗi nguy hiểm. Kê từ thế kỷ thứ mười hai, sự mê tín phố 
biến đã trình bày họ như một mối nguy hiểm về thê chất và xã hội. Nhưng khi họ trở 
thành những người cải đạo, hay marranos, một thuật ngữ lạm dụng bắt nguồn từ từ tiếng 
Tây Ban Nha có nghĩa là “lợn?, họ đã trở thành một mỗi nguy hiểm tiềm ân. Người dân 


thị trân Tây Ban Nha biết nhiêu người, có lẽ là hầu hết, những người cải đạo là miễn 
cưỡng. Họ chính thức không còn là người Do Thái vì sợ hãi. Là người Do Thái, họ bị 
“khuyết tật” pháp lý nghiêm trọng. Về lý thuyết, họ có các quyên kinh tế giỗng như các 
Cơ Đốc nhân khác. Do đó, một marrano không được ưa chuộng hơn nhiều so với một 
người Do Thái bình thường bởi vì anh ta là một kẻ đạo đức giả và một kẻ lật đồ giâu 
mặt. 

Các giáo sĩ Do Thái trung thành đã cảnh báo điêu gì sẽ xảy ra. Giáo sĩ Yitzhak Arama 
nói với những người cải đạo: “Bạn sẽ không tìm thây sự yên bình giữa các thị tộc, và 
cuộc sông của bạn sẽ bị treo ở trạng thái căng thăng.” 


Quan điểm bi quan này đã sớm được xác nhận bởi các sự kiện. Một người Do Thái Tây 
Ban Nha nhận thấy anh ta không thể trốn tránh sự thù địch bài Do Thái băng cách cải 
đạo. Nếu anh ta chuyên đến một thị trân khác, như nhiều người đã làm, thì Cơ Đốc giáo 
của anh ta càng bị nghi ngờ. 


Với sự cải đạo, chủ nghĩa bài Do Thái liên quan đến tôn giáo hơn là chủng tộc, và họ 
nhận thấy, như những người kế nhiệm họ đã làm ở Đức Quốc Xã, cực kỳ khó xác định 
và cô lập người Do Thái theo các tiêu chí chủng tộc. Họ buộc phải quay trở lại, như Đức 
Quốc Xã, trên những tôn giáo cũ. Ở Tây Ban Nha thế kỷ mười lăm, một người Do Thái 
không thê bị ngược đãi vì lý do tôn giáo, bởi vì anh ta sinh ra là một người Do Thái, 
hoặc cha mẹ của anh ta; nó phải được chứng minh anh ta vẫn đang bí mật thực hành Do 
Thái giáo dưới một hình thức nào đó. Nhà vua Alfonso VII của Castilian được cho là đã 
ra phán quyết “Không người gốc Do Thái nào được phép năm giữ chức vụ công hoặc 
hưởng bất kỳ lợi ích nào ở Toledo và khu vực thắm quyên của nó, vì họ bị nghi ngờ về 
lòng trung thành với Chúa Kitô.” 


Vào những năm 1440, cuộc bạo loạn chồng đôi đầu tiên của người Do Thái đã nỗ ra ở 
Toledo. Năm 1449 tại Ciudad Real, kéo đài hai tuần. Họ tổ chức một nhóm vũ trang 
gøôm 300 người, giết một người Cơ Đốc; trong cuộc đâu tranh, hai mươi hai người đã bị 
sát hại và nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Năm 1453, Constantinople rơi vào tay người Thổ 
và Byzantium, kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái không còn nữa; nhiều người Do 
Thái tin Đẳng Messiah sẽ đến. Họ thậm chí còn đề xuất đến Thổ Nhĩ Kỳ và sông công 
khai như những người Do Thái. Đã xảy ra bạo loạn ở Ciudad Real vào năm 1464, 1467 
và 1474, lần cuỗi cùng đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ do một nhóm người Do Thái bán 
chuyên nghiệp tiên hành. Năm 1474, những người cải đạo của Ciudad Real bị mất nhà 
cửa và đồ đạc, đàn gia súc của họ ở ngoại ô, cửa hàng và kho hàng trong thành phó. 
Những người cải đạo sợ hãi, chạy trồn đến nương nhờ sự bảo vệ của người cai quản hoặc 
thông đốc trong thành, “Những kẻ bạo loạn đã xông vào, giết những người lính, và nhiều 
người cải đạo.” 


Các cuộc bạo loạn chông lại những người cải đạo đã dân đên một chuôi các sự kiện 
tương tự như các cuộc bạo động chông lại người Do Thái. 


Nhà nước sợ bạo loạn như một triệu chứng của tình trạng bất ôn. Nó không thê ngăn 
chặn bạo loạn, hoặc thậm chí trừng phạt một cách thỏa đáng, vì vậy nó đã tìm cách loại 
bỏ nguyên nhân băng cách tân công những người cải đạo. Điều này không khó. Nhiều 
người thực sự là người Do Thái bí mật. Một tài liệu của người Do Thái đương thời nói 
những người chạy trỗn đến Palma đã quan sát mitzvot ở nơi công cộng, giữ ngày Sabath 
và các lễ hội, ăn chay và cầu nguyện vào ngày Yom Kippur, theo dõi Lễ Vượt Qua và 
tô chức các lễ khác “không kém người Do Thái'. 

Một người cuồng tín dòng Phanxicô, Alfonso de Espina, đã biên soạn một tập, 
Fortalittum Fidel, liệt kê hai mươi lăm sự vi phạm mà qua đó có thể xác định được những 
người cải đạo nguy hiểm. Những điều này không chỉ bao gồm những thực hành bí mật 
của người Do Thái mà có lẽ dễ dàng ghi nhận hơn, bằng chứng của một Cơ Đốc nhân 
xâu: tránh các bí tích, lễ ăn hỏi vào các ngày Chủ nhật, tránh làm dâu thánh giá, không 
bao giờ nhắc đến Chúa Jesus hoặc Mẹ Maria, hoặc đi lễ một cách chiếu lệ. Đối với những 
điều này, anh ta thêm tất cả các tội (chắng hạn như ăn cắp vật chủ) phô biễn được gán 
cho người Do Thái, cùng với một số tội mới, chắng hạn như tổ chức các cuộc thảo luận 
triệt học. 


Fra Alfonso là hệ tư tưởng của giai đoạn tiếp theo của chủ nghĩa bài Do Thái. Khi chứng 
tỏ thực sự có thê xác định người Do Thái bí mật không phải trên cơ sở chủng tộc mà trên 
cơ sở tôn giáo, ông chủ trương giải pháp: cô lập và tách biệt. Dần chúng nên tránh xa 
những người cải đạo nghi ngờ và nhà nước nên tạo ra những rào cản vật lý giữa họ và 
cộng đồng Cơ Đốc nhân chân chính. Đồng thời, nhà thờ và nhà nước cũng nên kết hợp 
để tìm kiếm và tiêu diệt những người cải đạo giả. Ông mô tả rất chỉ tiết các phương pháp 
và hình phạt sẽ được sử dụng, dựa trên Tòa án DỊ giáo cũ từ thế kỷ mười ba. Nhưng ông 
ây ám chỉ một loại mới, phù hợp với nhu cầu quốc gia đặc biệt của Tây Ban Nha nên 
được thiết lập. 

Trong thời gian thích hợp, nhà nước đã thông qua tất cả chương trình của Fra Alfonso. 
Sự tách biệt đã được Cortes tại Toledo thực hiện vào năm 1480. Cùng lúc đó, một tòa 
án đị giáo đặc biệt của Tây Ban Nha đã được thành lập. Các thâm tra viên đầu tiên, bao 
øôm cả tướng của người Dominican, được chỉ định đề điều hành một cuộc điều tra cho 
Andalucia. Nó bắt đầu hoạt động vào tháng Giêng năm 1481 và trong tám năm tiếp theo 
đã giết 700 người. Một số nguồn đưa ra con sô cao tới 2.000. Trong cùng năm đó, tòa 
án dị giáo quốc gia đã thay thế tòa án giáo hoàng truyền thống ở Aragon, và từ tháng 2 
năm 1483, toàn bộ tổ chức được đặt dưới sự kiểm soát của trung ương, chủ nhân hiệu 
quả của nó là một người Dominica trước đó, Tomas de Torquemada. Trong vòng chưa 


đây mười hai năm, Tòa án dị giáo đã kết án khoảng 13.000 người, đàn ông và phụ nữ, 
vì việc thực hành Do Thái giáo bí mật. Tòa án DỊ giáo tìm kiếm mọi loại nạn nhân, 
nhưng những người Do Thái bí mật năm trong số những nạn nhân chính. Trong toàn bộ 
sự tôn tại, con số tông cộng khoảng 341.000 nạn nhân. Trong số này, hơn 32.000 người 
đã bị thiêu, và 291.000 người bị trừng phạt nhẹ hơn. Phân lớn những người bị giết, 
khoảng 20.226 đều có nguôn gốc Do Thái. 


Vào năm 1469, Nữ hoàng Isabella của Castile, kết hôn với Vua Ferdinand của Aragon, 
dẫn đến sự thông nhất của hai vương quốc vào năm 1479. Chính sách chỗng Do Thái ở 
một mức độ nào đó là sự sáng tạo cá nhân của hai người. Tòa án dị giáo do họ thiết lập 
có nhiều đôi thủ, bên trong lẫn bên ngoài. Người thư ký của nữ hoàng, Fernando del 
Pulgar, trong một lá thư gửi cho Đức Hồng Y - Tổng Giám Mục Pedro Gonzales de 
Mendoza của Toledo, ông phàn nàn về các sắc lệnh phân biệt ngăn cản những người cải 
đạo sông ở Guipuzcoa và kết hôn với người dân của nó hoặc học nghê thợ xây; ông thừa 
nhận một số người cải đạo đã được hoàn nguyên, nhưng chỉ ra ở Andaluclia, ví dụ, có 
10.000 phụ nữ trẻ cải đạo chưa bao giờ rời khỏi nhà của cha mẹ và chỉ đơn giản là làm 
theo cách của cha họ. Những người cộng sự của Torquemada đã trả lời rằng thà thiêu 
một sô người vô tội còn hơn để tà giáo lây lan: “Thà một người vào thiên đàng băng một 
mắt còn hơn xuống địa ngục với cả hai.” 


Giáo hoàng cũng phản đỗi Tòa án dị giáo, một phân vì nó là một công cụ quốc gia và 
hoàng gia năm ngoài quyên lực của giáo hoàng, một phân vì rõ ràng nó đã xúc phạm đến 
công lý tự nhiên. Sixtus IV vào tháng 4 năm 1482 yêu cầu La Mã được trao quyên xét 
xử kháng cáo, và trong mọi trường hợp những kẻ dỊ giáo ăn năn nên được cho phép thú 
tội và nhận được sự tha thứ thay vì phải đối mặt với xét xử. 


Ferdinand thăng thừng từ chối làm bất kỳ điều gì trong số này và trong thư trả lời ông 
nhẫn mạnh điều cần thiết là ông nên bổ nhiệm các thâm tra viên, bởi vì khi hệ thống chỉ 
được điều hành bởi nhà thờ, tà giáo đã phát triên mạnh mẽ. Các giáo hoàng tiếp tục phản 
đối, nhưng không làm được gì. 

Cả Ferdinand và Isabella đều tuyên bố họ hành động hoàn toàn từ lòng nhiệt thành chính 
thông và Công giáo. Cả hai đều thăng thừng bác bỏ cáo buộc, được đưa ra bởi kẻ thù 
của họ vào thời điểm đó và bởi các nhà sử học kế từ đó, răng họ muốn tịch thu tài sản 
của những kẻ dị giáo bị kết án. 

Viết thư cho các sứ giả của mình ở Rome, Isabella phản đỗi bà chưa bao giờ chạm vào 
tài sản bị tịch thu và bất cứ ai tuyên bố bà đã hành động vì tình yêu tiên bạc là một kẻ 
dối trá: bà ây khoe khoang, từ sự tận tâm cuồng nhiệt của mình đỗi với đức tin, bà ây đã 
gây ra sự đồ nát của các thị trân hoàng gia, làm cho cư dân của họ trở nên hoang tàn và 


cả vùng hoang văng. Ferdinand cũng nhân mạnh đến những tôn thất đỗi với doanh thu 
của hoàng gia, nhưng cho biết tất cả các yếu tô đã được cân nhắc cân thận trước khi 
quyết định khởi động Tòa án DỊ giáo trong một chiễn địch toàn quốc và họ đã “đặt sự 
phục vụ Chúa của chúng ta lên trên sự phục vụ của chính chúng ta... [và| ưu tiên cho bất 
kỳ sự cân nhắc nào khác?. Sự thật dường như là cả hai quốc vương đều được thúc đây 
bởi sự kết hợp của các động cơ tôn giáo và tài chính, và quan trọng hơn, bởi mong muốn 
áp đặt một sự thông nhất tập trung về tình cảm trên các lãnh thô khác biệt và chia cắt 
của họ. Nhưng, trên hết, họ bị cuốn vào lôgic độc ác, phi phàm của chính chủ nghĩa bài 
Do Thái. Hồ sơ lịch sử cho thấy, hết lần này đến lần khác, nó phát triển một sức mạnh 
và động lực của riêng mình. Nghiên cứu của Haim Beinarts về Ciudad Real cho thấy 
một mô hình suy thoái đáng thương của con người. Mục đích của việc che giâu tên của 
các nhân chứng thù địch là đề tránh mối thù huyết thống của gia đình, nhưng nó mang 
lại cho Tòa án Dị giáo khía cạnh xâu xa nhất, đặc biệt là vì nhiều kẻ giết người bị kích 
động bởi ác ý, đặc biệt là chống lại những người đàn ông giàu có hoặc nỗi tiếng. Do đó 
Juan Gonzales Pintado, người từng là thư ký của hai vị vua, đã bị thiêu sông vì điều đó. 
Điều tôi tệ hơn nữa là lời khai của người chồng chống lại vợ, và ngược lại, con trai chỗng 
lại cha, anh em trai chông lại chị em gái. 

Thông thường các bằng chứng là do ép buộc. Ở Ciudad Real, trong giai đoạn này, chỉ 
cần dùng đến hai lần tra tấn là được. Nhiều người bị kết án rõ ràng là người Do Thái 
ngoan đạo. Một người phụ nữ đã bị tổ cáo vì cô ây từ chối uỗng cùng cốc với người đã 
ăn thịt lợn; việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật về nghi lễ giết mô đã đưa 
nhiêu người vào thế bị buộc tội. Không phải tất cả đều bị kết án tử hình. 

Một người bị coi là dị giáo có thê bị phạt tù — có thê là chung thân — có thể bị phạt tiền 
nếu giàu có. Nhưng anh ta phải mặc một chiếc áo bằng vải bố có hai cây thánh giá màu 
vàng trong ít nhất một năm, đôi khi là vĩnh viễn, và nêu anh ta không làm như vậy có 
thê bị tái phạt và bị thiêu. Danh sách các hình phạt là rất lớn: không được hành nghề như 
một bác sĩ, luật sư hoặc công chứng viên, không được mang vũ khí, sở hữu một quán 
rượu, cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa, đeo vàng, bạc, ngọc traI, đồ trang sức bất kỳ loại nào, 
lụa và gâm, hoặc đề râu. 

Những điều câm này được kế thừa bởi con cái, con gái thế hệ thứ nhất, con trai tới thế 
hệ thứ hai. 

Cuộc đàn áp khốc liệt kéo dài mười hai năm và lan rộng đến mọi cộng đồng Do Thái ở 
Tây Ban Nha. Sự khôn khổ và mất mát thật đáng kinh ngạc nhưng tất cả là đề lộ ra tầm 
quan trọng của “vẫn đề Do Thái” trong con mắt của chính quyên. Nó trùng hợp với giai 
đoạn cuỗi cùng của cuộc chinh phục vương quốc Granada cũ của người Moorish, những 
người công giáo reyos tiễn vào thành phô đã sụp đỗ một cách đắc thắng vào ngày 2 tháng 


1 năm 1492. Sự sụp đồ đã làm tăng thêm nhiều cộng đồng Do Thái, cũng như những 
người Hồi giáo, vào nhà nước Tây Ban Nha. Đỗi phó với người Do Thái, công khai hay 
bí mật, giờ đây gần như là hoạt động của chính quyên. Hàng chục nghìn người bị quản 
thúc tại gia và thường xuyên chết đói. Vào ngày 31 tháng 3, một Sắc lệnh trục xuất đã 
được ký, được ban hành một tháng sau đó, trục xuất bất kỳ người Do Thái nào không 
chấp nhận cải đạo ngay lập tức. 


Khi đó có khoảng 200.000 người Do Thái vẫn còn ở trong vương quốc. Khoảng 100.000 
người đã lê bước qua biên giới vào Bồ Đào Nha, họ lại bị trục xuất 4 năm sau đó. Khoảng 
50.000 người đã đi qua eo biển vào Bắc Phi, hoặc bằng tàu đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đến cuối 
tháng 7 năm 1492, việc trục xuất đã hoàn thành. 


MIGRATIONS AND SETTLEMENTS 
OF THE SPANISH JEWS 


IbpM.L Lsext seterdng tà NUI, Raina ( xirs2r€ bạn Âhụ Escrcbpsfis Jadsca, vớ 14 gpc 1166-1166) 


#ế Miorations between the XVIh Mils Jewish cammunities 


# and the XVIIh century giill existing in Turkey 
Late migrations during Tha Ottoman Empire 
tha XVII and the at its peak at the beginning §= 


XVIIlth century of the XVIR" century 


Người Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha (Spain) 


Sự hủy diệt của người Do Thái Tây Ban Nha là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Do 
Thái kê từ giữa thế kỷ thứ hai. Đã có những người Do Thái ở Tây Ban Nha từ thời cổ, 
thậm chí có thê từ thời Solomon, và cộng đồng đã phát triển những đặc điểm rõ rệt. 
Trong thời kỳ Đen tôi và đầu thời Trung cô, những người Do Thái phân tán có xu hướng 
rơi vào hai nhóm chính: những người có liên hệ với các học viện Babylon và những 
người có liên hệ với Palestine. Có hai cộng đồng như vậy, mỗi cộng đồng đều có giáo 


đường Do Thái. Tuy nhiên, từ thế kỷ 14 — chính xác hơn là nói về người Do Thái Tây 
Ban Nha hoặc Sephardi — thuật ngữ này là tên cũ của Tây Ban Nha — và AshkenazI hoặc 
người Do Thái Đức xuất phát từ Rhineland. Người Sephardis đã tạo ra ngôn ngữ 
Judaeo— Tây Ban Nha của riêng họ, Ladino hoặc Judezmo, từng được viết băng chữ thảo 
Do Thái, trái ngược với tiếng Do Thái hiện đại. Họ là người uyên bác, văn chương, giàu 
có, vô cùng tự hào về đòng dõi của mình, thông thái, và không quá khắt khe, theo lối tự 
do của Joseph Caro. Họ là cầu nối của thế giới Latinh với văn hóa Ả Rập và ngược lại, 
và là người truyền tải khoa học và triết học cô điển. Sephardis là những thợ thủ công 
xuất sắc về kim loại và đá quý, nhà toán học, nhà chế tạo dụng cụ chính xác, bản đồ và 
bảng định vị. 


Giờ đây, cộng đồng lớn và tài năng này đã được phân tán khắp Địa Trung Hải và thế 
giới Hồi giáo, và từ Bộ Đào Nha, trong một cộng đồng Sephardi thứ hai, đến Pháp và 
Tây bắc Châu Âu. Nhiều người chấp nhận Cơ Đốc giáo và ghi dẫu ẫn của họ ở đó. 
Christopher Columbus, trên giây tờ là người Genova nhưng không biết tiếng Ý, và có 
thể xuất thân từ một gia đình gốc Do Thái ở Tây Ban Nha. Cái tên Colon rất phố biến ở 
những người Do Thái sống ở Ý. Ông khoe khoang về môi quan hệ của mình với Vua 
David, thích xã hội Do Thái và Marrano, bị ảnh hưởng bởi sự mê tín của người Do Thái, 
và những người bảo trợ của ông tại triều đình Aragon chủ yêu là những người mới theo 
đạo Cơ Đốc. Ông sử dụng các bảng do Abraham Zacuto vẽ và các dụng cụ được hoàn 
thiện bởi Joseph Vecinho. Ngay cả thông dịch viên của ông, Lulis de Torres, cũng là 
người Do Thái dù đã được rửa tội ngay trước khi họ lên đường đến châu Mỹ. Vì vậy, 
người Do Thái, đã biến mất khỏi Tây Ban Nha cũ, đang tái tạo trong thế giới mới. 
Sephardis cũng đến Pháp, và đặc trưng cho họ là Michel de Montaigne lấp lánh, có mẹ 
Antoinette Louppes là hậu duệ trực tiếp của người Do Thái Tây Ban Nha. Về lâu dài 
cộng đồng người Sephardi đã chứng tỏ sự sáng tạo vượt bậc và có tầm quan trọng trong 
sự phát triển của người Do Thái. Nhưng vào thời điểm đó, nó dường như là một thảm 
họa không đáng có đỗi với người Do Thái. 

Michel Eyquem de Montaigne là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thời kỳ Phục hưng Pháp. 
Montalgne được xem là người đã đưa tiêu luận thành một thê loại văn học. 


4S(k4*” «* 


z & 
k *\ 
T‹ 5 
hỗ # sả 
3 í Xà) 
“. ` 4 
+ m ` : 
4 vì : › 
£- : +) 
xá 4 "..w 
m ` -á. + 
- xứ" 
F : ác: Ly: 7. ở 
1+ j Ƒ bà ˆ 
: & ˆ = 
"x3 
4 Lể 
w VÔ 
h ` 
DỊ .ý zể 


Michel Eyquem de Montaigne 


Vào cuốỗi thời kỳ Trung cô, người Do Thái đã không còn đóng góp chính cho nên kinh 
tế châu Âu. Các vụ trục xuất cũng xảy ra nhiều ở Đức và Ý. Người Do Thái bị trục xuất 
khỏi Vienna và Linz năm 1421, khỏi Cologne năm 1424, Augsburg năm 1439, Bavarla 
năm 1442 (và một lần nữa vào năm 1450) và khỏi các thành phố vương miện của 
Moravia năm 1454. Họ bị tông ra khỏi Perugia năm 1485, Vicenza năm 1486 , Parma 
vào năm 1488, Milan và Lucca vào năm 1489 và cùng với sự sụp đồ của chủ nghĩa 
chuộng Do Thái Medicis, từ Florence và tất cả Tuscany vào năm 1494, họ cũng đã bị 
loại khỏi Vương quốc Navarre. 

Một vụ trục xuất lại kích động một vụ trục xuất khác, khi những người tỊ nạn đồ về các 
thành phố vốn đã có nhiều người Do Thái. Tại ÝY, nghề duy nhất của họ vào cuối thế kỷ 
15 là cầm đồ và cho người nghèo vay những khoản nhỏ. 

Ngay cả ở La Mã lạc hậu, vai trò của các chủ ngân hàng Do Thái đã giảm sút. Các chủ 
ngân hàng và thợ thủ công Cơ Đốc đã câm người Do Thái ngay khi các bang hội của họ 


đủ mạnh. Ý, Provence (Pháp) và Đức, người Do Thái hầu như bị loại khỏi ngành thương 
mại và công nghiệp quy mô lớn vào năm 1500. Vì vậy, họ chuyên đến các vùng lãnh thổ 
kém phát triền hơn về phía đông, đầu tiên là Áo, Bohemia, Moravia, Silesia, sau đó tiếp 
tục vào Ba Lan, đến Warsaw và Cracow, Lwov, Brest-Litovsk và Lithuania. 


Ở đâu cũng có rắc rối, có những cuộc bạo động chông người Do Thái ở Ba Lan vào năm 
1348-9, năm 1407 và năm 1494; họ bị trục xuất khỏi cả Cracow và Lithuania vào năm 
sau. Tất cả những chuyên động và trục xuất này được liên kết với nhau. Nhưng bởi vì 
người Do Thái cần nhiều hơn ở phía đông, họ đã cô găng bám vào; vào năm 1500, Ba 
Lan được coi là quốc gia an toàn nhất ở Châu Âu đỗi với người Do Thái, và nó sớm trở 
thành trung tâm của Ashkenazi (người Do Thái ở Trung và Đông Âu). 


Sự suy thoái và bần cùng của người Do Thái ở châu Âu có thê tôi tệ hơn nếu không phá 
bỏ bức tường hận thù vốn được xây dựng xung quanh họ. Nhưng điều đó đã không xảy 
ra. Cũng giống như các hình thức ứng xử phi lý trí khác, chủ nghĩa bài Do Thái không 
phản ứng với các quy luật kinh tế. Ngược lại: giỗng như một số sinh vật độc ác, nó tự 
sinh ra những đột biễn mới. Đặc biệt là ở Đức, bắt đầu phát triển nghệ thuật biêu tượng 
đáng kinh ngạc của riêng mình — Judensau. 


Xung đột giữa Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo đã tạo thành một phân của bức tranh toàn 
cảnh rộng lớn của cuộc sông - tràn ngập khắp các bức tường của các thánh đường. Nhưng 
các nhà điêu khắc đã trình bày nó bằng các thuật ngữ thân học thuần túy. Cặp hình ảnh 
yêu thích, thường được thê hiện với vẻ duyên dáng nỗi bật, là nhà thờ khải hoàn và giáo 
đường đau buôn. Các nhà điêu khắc thời Trung cô đã không tham gia các chủ đề bài Do 
Thái; không bao giờ miêu tả người Do Thái như một kẻ lợi dụng, một sinh vật ma quỷ 
đâu độc giếng, sát hại thanh niên Cơ Đốc giáo hoặc tra tấn. 


Tuy nhiên, có những hình ảnh khác được sử dụng cho người Do Thái trong nghệ thuật 
đồ họa: con bê vàng, con cú, con bọ cạp. Ở Đức, vào cuỗi thời kỳ trung cô, một loại mới 
bắt đầu xuất hiện: lợn nái. Mô-típ ban đầu không được hình thành như một cuộc luận 
chiến, nhưng nó dân dân trở thành biểu tượng cho tất cả những người ô uễ, tội nhân, dị 
giáo, trên hết là người Do Thái. Nó dường như đã bị giới hạn, chỉ trong các khu vực bị 
ảnh hưởng bởi văn hóa Đức; nhưng ở đó, nó đã trở thành mô-típ phô biến nhất đối với 
người Do Thái và là một trong những khuôn mẫu lạm dụng mạnh mẽ và lâu dài nhất. 
Người Do Thái được miêu tả với con lợn nải, ngậm núm vú của nó, ôm lây chân sau của 
nó, ngẫu nghiên phân của nó. 

Judensau là một hình ảnh nghệ thuật dân gian về người Do Thái khi tiếp xúc tục tĩu với một con lợn nái lớn, 
trong Do Thái giáo là một con vật ô uế, xuất hiện trong thế kỷ 13 ở Đức và một số nước châu Âu khác; sự 
phô biến của nó kéo dài hơn 600 năm. 


N 
.... 
"Xu, 


Với việc phát minh ra máy in, đã khiến nó trở nên phô biễn ở Đức, không chỉ xuất hiện 
trong sách vở mà còn xuất hiện trong vô số bản in, bản khắc, tranh sơn dầu và màu nước, 
trên tay cầm của gậy chông, trên đồ sành sứ. Sự lặp đi lặp lại vô tận của nó đã giúp cho 
một quá trình trở nên có tầm quan trọng to lớn và bi thảm ở Đức: việc khử nhân tính đối 
với người Do Thái. Quan điểm cho người Do Thái biết sự thật nhưng bác bỏ nó, thích 
làm việc với thê lực bóng tối và do đó không thể trở thành con người theo nghĩa của Cơ 
Đốc giáo. Judensau ngày càng đi sâu vào tâm trí người dân Đức. Và nếu một hạng người 
không phải là con người, họ có thê bị loại ra khỏi xã hội. Đó, thực sự là những gì đã xảy 
ra. Đối với những bức tường hận thù vô hình, còn lâu mới biến mất, đã được thay thế 
bằng những bức tường thực sự, khi khu ô chuột châu Âu xuất hiện. 


KHU DO THÁI 


Những người di cư Sephardi vĩ đại, đến từ Tây Ban Nha năm 1492, đến từ Bồ Đào Nha 
năm 1497, khiến người Do Thái vận động khắp nơi, vì sự xuất hiện của một số lượng 
lớn người tị nạn thường dẫn đến việc bị trục xuất thêm. Nhiễu người Do Thái đã gần 
như nghèo đói, không được vào các thành phô. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thuyết 
về người Do Thái lang thang được cho là bắt đầu từ đây. Câu chuyện về một người Do 
Thái đã tân công Chúa Jesus Christ trên đường của mình, và vì vậy đã bị kết 
án phải đi lang thang cho đến khi Chúa tái sinh, lần đầu tiên xuất hiện trong biên niên 
sử Bolognese vào năm 1223; Roger xứ Wendover đã ghi lại nó vào nắm năm sau trong 
“Những bông hoa lịch sửˆ của mình. 

Dolorosa là một con đường được đặt tên theo những chặng đường khổ nạn của Chúa Jesus tại Thành cổ 
Jerusalem, mô tả con đường mà Chúa Jesus đã đi, vác thập giá của mình, trên đường đên nơi bị đóng định, 
và cuôi cùng sông lại vào ba ngày sau đó. 


ì-.- 
"1 ƒ 


` 


người Do Thái trong thời Phục hưng và sau đó, khi trở thành “người lạ và người ở nhờ”, 
giông như Abraham. 

Một trong những kẻ lang thang như vậy là Solomon ibn Verga (khoảng năm 1450 đến 
năm 1525), người gốc Malaga, bị tống khỏi Tây Ban Nha, sau đó là Bồ Đào Nha, đến Ý 
vào năm 1506 và lang thang ở đó. 


Chúng tôi không biết nơi nào, cuối cùng ông đã định cư; nhưng ông ấy đã dành một thời 
gian ở Rome. Tại đó, ông đã viết một cuốn sách có tên Shevet Yehuda, Cây gậy của 
Judah, thực chất là hỏi tại sao lại ghét người Do Thái? Bài luận được một số người khắng 
định là tác phẩm đầu tiên của lịch sử Do Thái kể từ Cổ Vật của Josephus 1.400 năm 
trước, vì Ibn Verga mô tả không dưới sáu mươi bốn cuộc đàn áp người Do Thái. Khi 
viết nó, ông báo hiệu dâu hiệu đầu tiên, dù là dẫu hiệu mờ nhạt, về sự trở lại của ý thức 
lịch sử tự do của người Do Thái. 


Đó là băng chứng về tình trạng đáng thương của người Do Thái ở châu Âu Cơ Đốc giáo 
khiến Ibn Verga không thể xuất bản cuốn sách của mình trong suốt cuộc đời, và nó chỉ 
được ¡n lần đầu tiên vào khoảng năm 1554 ở Thô Nhĩ Kỳ. Ibn Verga là một người đàn 
ông của thời kỳ Phục hưng, một người theo chủ nghĩa duy lý, một người đa nghi, một 
tâm hôn độc lập. Ông chỉ trích mạnh mẽ Talmud, chế nhạo Maimonides, nhại lại quan 
điểm của Judah Halevi. Sử dụng hình thức đối thoại tưởng tượng, ông đã chế nhạo nhiêu 
học giả Do Thái. Nếu người Do Thái bị áp bức, phân lớn là do lỗi của họ. Họ tự hào 
nhưng đồng thời cũng quá thụ động và tin cậy vào Đức Chúa Trời; hy vọng và quá vâng 
lời, họ bỏ bê cả khoa học chính trị và quân sự. 


Ông chỉ ra, như một quy luật, “các vị vua của Tây Ban Nha và Pháp, giới quý tộc, những 
người có học và tất cả những người có phẩm giá đều thân thiện với người Do Thái”; 
thành kiến chủ yêu đến từ những người nghèo dốt nát, ít học. “Tôi chưa bao giờ thấy 
một người có lý trí ghét người Do Thái.” Vì điêu này có lý do: “Người Do Thái kiêu 
ngạo và luôn tìm cách cai trị; bạn đừng bao giờ nghĩ họ là những kẻ lưu vong bình 
thường.” 


Đúng hơn, họ tìm cách thể hiện mình là chúa tế và chủ nhân. Vì vậy, quần chúng ghen 
tị với họ. “Tại sao người Do Thái không cô gắng phá bỏ thành kiến băng cách cư xử 
khiêm tốn hơn, cũng như rao giảng về sự khoan dung và hiểu biết tôn giáo?” 


Ibn Verga đã viết bằng tiếng Do Thái và rõ ràng đang nói với những độc giả Do Thái có 
học thức. Nhưng bằng chứng mà chúng tôi có không cho thấy sự kiêu ngạo quá mức 
thường là lý do tại sao người Do Thái bị tân công. Nguyên nhân thông thường của rắc 
rôi là một làn sóng người Do Thái mới, đây số lượng cộng đồng Do Thái lên quá cao. 
Ví dụ, ở Venice, nơi từng là một quốc gia buôn bán lớn từ thế kỷ thứ mười, và là nơi 
phù hợp đề người Do Thái đến định cư, họ đã gặp phải một số phản kháng. Vào thế kỷ 
thứ mười ba, họ bị giam giữ trên đảo Spinalunga, Giudecca; lúc khác họ buộc phải sống 
trên đất liền tại Mestre. Họ phải đeo một huy hiệu hình tròn màu vàng, sau đó là mũ 
vàng và mũ đỏ. Nhưng luôn có người Do Thái ở đó. Họ đã có những đóng góp quan 
trọng cho nên kinh tế Venice, đặc biệt là bằng cách trả các loại thuê đặc biệt. 


Vào tháng 5Š năm 1509, các lực lượng của Liên minh Cambrai đã đánh bại quân đội 
Venice tại Agnadello, và sự hoảng loạn lan tới các hòn đảo chính. Những người tỊ nạn 
bao gôm hơn 5.000 người Do Thái, nhiều người trong số họ nhập cư từ Tây Ban Nha và 
Bồ Đào Nha. Hai năm sau, một sự kích động đòi trục xuất họ bắt đầu bằng các bài giảng 
của các thầy dòng. Nó lên đến đỉnh điểm vào năm 1515-16 trong một quyết định của 
nhà nước đề giới hạn toàn bộ cộng đồng Do Thái trong một khu vực tách biệt. 


Địa điểm được chọn là một xưởng đúc súng trước đây, được gọi là ghetto nuovo, ở một 
phân của các hòn đảo trung tâm xa nhất khỏi quảng trường Piazza San Marco. Xưởng 
đúc mới được hình thành trên một hòn đảo bởi các kênh đào, được trang bị tường cao, 
tất cả các cửa sô đều hướng ra ngoài, và hai công do bốn người canh giữ Cơ Đốc giáo 
điều khiến; sáu người canh gác khác điều động hai chiếc thuyên tuân tra, và cả mười 
người đều do cộng đồng Do Thái trả tiền, cộng đồng Do Thái cũng được hướng dẫn thuê 
tài sản vĩnh viễn với giá cao hơn một phân ba so với giá khởi điểm. 

Khái niệm về một phân tách biệt đôi với người Do Thái không phải là mới. Nó đã trở lại 
thời cô đại. 


Khu Ghetto nuovo 


Hầu hết các thành phô Hồi giáo lớn đều có. Trong thời kỳ Đen tối ở Châu Âu, người Do 
Thái thường yêu cầu sự tách biệt và những bức tường cao như một điều kiện để định cư 
trong một thành phố. Nhưng họ phản đỗi gay gắt đề nghị của Venezia. Nó được thiết kế 
rõ ràng để đảm bảo lợi thế kinh tế tôi đa từ sự hiện diện của người Do Thái (bao gồm cả 
các loại thuế đặc biệt) trong khi đảm bảo người Do Thái có môi liên hệ xã hội tôi thiểu 
với phân còn lại) — trên thực tế, được phép kinh doanh vào ban ngày, ở một khoảng cách 
không thuận tiện, và bị khóa vào ban đêm. Nhưng Venice khẳng định, và trên thực tế, 
hệ thống này có lẽ đã lôi kéo các đề xuất tiếp theo, là trục xuất toàn bộ người Do Thái, 
không được chấp nhận. Ghetto nuovo ban đầu dành cho người Do Thái Y chủ yếu là 
người gốc Đức. Năm 1541 người Do Thái ở Levant được chuyên đến xưởng đúc cũ gần 
đó hoặc khu ô chuột chetto. Cuối cùng vào năm 1633, khu vực đã được mở rộng hơn 
nữa bằng cách bồ sung thêm khu ghetto novissimo đề chứa những người Do Thái phương 
tây. Vào thời điểm này (1632), có 2.412 người Do Thái trong khu Ô chuột trên tông số 
98.244 người của Venice. Với không gian rộng hơn, khu ô chuột đã có thể chứa gần 
5.000 người Do Thái vào năm 1655. Đề sông khép kín như vậy, người Do Thái không 
chỉ trả các loại thuế thông thường và lệ phí tùy chỉnh, mà còn phải trả một loại thuế hàng 
năm đặc biệt là 10.000 ducat một năm. 

Đồng ducat là một đồng tiền vàng hoặc bạc được sử dụng làm đồng xu thương mại ở Châu Âu từ sau thời 
Trung cô cho đên cuôi thê kỷ 20. 

Tại sao người Do Thái kiên nhẫn phục tùng loại áp bức này? Trong một cuỗn sách về 
người Do Thái ở Venice, Simhah Luzzatto (1583-1663), người đã phục vụ họ với tư 
cách là giáo sĩ Do Thái trong năm mươi bảy năm, cho răng sự thụ động của người Do 
Thái, điều khiến Ibn Verga phát cáu, là một vân đề của đức tin: “Vì họ tin bất kỳ thay 
đối nào có thể nhận ra liên quan đến họ... đều xuất phát từ nguyên nhân cao cả hơn chứ 
không phải do con người gây ra.” Nhiều người Do Thái vào thời điểm đó đã bị xáo trộn 
bởi sự thất bại của cộng đồng người Do Thái Tây Ban Nha không lồ, từng giàu có và 
hùng mạnh trong việc đưa ra bất kỳ phản kháng nào đối với việc trục xuất tàn nhẫn của 
họ. Một số chỉ ra sự tương phản với tính kiên nhẫn của người Do Thái trong thời cô đại; 
tại sao người Do Thái không thể giỗng tô tiên của họ? 

Sự thật là các cộng đồng Do Thái đã chấp nhận sự áp bức và địa vị hạng hai, miễn là nó 
có những quy tắc nhất định không được thay đổi liên tục và tùy tiện mà không cần cảnh 
báo trước. Điều họ ghét nhất là sự không chắc chắn. Khu ô chuột cung cấp sự an toàn và 
thậm chí là tiện nghi. Nó làm cho việc tuân thủ luật dễ dàng hơn theo nhiều cách, bằng 
cách tập trung và cô lập người Do Thái. Nếu sự phân biệt, như nhà thờ đã tuyên bố, bảo 
vệ các Cơ Đốc nhân khỏi các mối liên hệ xấu xa của người Do Thái, thì nó cũng bảo vệ 
người Do Thái khỏi thế tục. 


Trong khu ô chuột, người Do Thái có thể theo đuôi một đời sông văn hóa mãnh liệt nhờ 
tách biệt. 

Nhưng đã có nhiều cuộc tiếp xúc giữa các tín ngưỡng. Vào khoảng thời gian khu ô chuột 
được tạo ra, thợ in Cơ Đốc Daniel Bomberg đã thiết lập một xưởng 1n tiếng Do Thái ở 
Venice. 


Những người theo Cơ Đốc giáo, người Do Thái và những người cải đạo đã hợp tác sản 
xuất một ấn bản tuyệt đẹp của hai cuỗn Talmud (1520-3), mà việc phân trang đã trở 
thành tiêu chuẩn kề từ đó. 


5... v0 kì 

I txsÉg +eŠ Etoo v2) hro:oerwvp[ro6xarÐap[r + -- yog Érczp tri SJp+2n nz+ø[rg 3 tp 
étrwenvee) f ị : )ƒa2r+0*a Lan 1z ĐTZ2 t0 tro. nan ni sola[Plzérécrơi r3oyanYoftese 
\#Stt†ö0J2z rẻ l Jne*1231s4 rộ ngyo fmryÉn[n3 mo 'fex2/3[arfts+rpš £o6'30e31n62 
n o6 cocoiearr1  tyero/jsốc tptrororsaf'9p[(nsrro+ ¿te'2 
on Etvo tene 14 rroo hộ Soó, 


TY1PJ23|'2W1AYTWAIJONO 3 7 9 09emeiass 3 
E23wm WýŸni2v auwrn sás/4e-EkcrcbvERpsvoll É" 


821 Y2tirt7D COrrllrvni 1) Yewxrvz2 
Ebskleeec: 2 sdubniekeeszekeh 
=m D†2210N TINØ TT 
21T 1117110192122 
†amn 1 -:nehpyzyvemmpem 
CG01W1 1220 Sninen9211np3vø 
1TĐV9†T®ym [reiamnifnsoyvam 
P2ÿnZ "I3 †n9nn 3nyyxe cS9325n 92) 
tthZ933yogiynnMiarv 
DYIU2NH2172JI0/21293) 1 
3W 019371181 Dittririieftiar 
[2P39YIS1N 01202099109 


nmw23 

°ywrTn21 vn) | 1271232 '21n3†12 

ñ\33JP T12 - nnY2131212/12NIT3N 

fIT!311111 0371 R\33N22NPIIYE1 

2033 K113N h3wy179333N0Y 
1|N31jR3T23ÿ20131|N21|N3'DNOTS — 3t mmrSa9 pTYzrnpne2 
tủa. mn WNạnryorn r3 2ƒ fzno 939 naợn c2 s:Ễn ena brøzet 2ó 00214 kiceccez 
[EsvduixtMreesdstebeilelelkcrrbsc trd tt P?o[r62sorrlse SeenjP1rp)Ðzcsp 2c 70 1y re 
Europ 3i) rroro fras tiếp rao (1s (jÖrp nmiƒSz ccŠ - ị 

D2. .........-...,.........-....-.. 


na na rh wpbp 


21125 T325ErY21r122321yt 
W% HH. ¡0321J2T0301n23 


Eren ©t [I>sa %gpn lsế rắÉptm 
3Pfng 12  iéot2lbroeidorxebo so bo: _—) 


fí£⁄esr2 øxúd [ậow6n — toaarzzoevge 
M002 xế [z9 r2 [ra Ðƒie tro sa $ 
*zEn cfapaSns) 


“woke-2iagywsscgUnáectie toà Sa Ko méwy5 502 


- 3901902) hìY Y2 12 PYRZVD2 YY2<3 
9h>my37¬TYZÿpb32i 11) 35ypn 
12W 19101 053W 1ƑY11 HE 13 Y2 
29153)N 4JÐVTOYYOYØ tay 12 5ÿ ẠN 
1939 136121 VnÖnn pKØ 5211 ỊPP - - 
3 IÙ3WTZVO1WY2VIUNÙOSN 
r2 wo b I3 2É] Prtyta226 Értyên 
oetkeeeelee scled 'Tomeba +réo nrỗ \sh czÐ z2 t#nrrrrlvo[rooiDi me 
*o 3. `!pÉtbioceZÐ+22Fétsnlsr6+ezft+ez sìanésnp 


tạpznznpn>n 
Lelugnel ad, mà Ẳ 


[001212 2TẾPt Ent2rc0 
Bông tế p2) củe3 voiE=i CS ) 
Éo 12, 


ro 


đen 3 2ró+pzn E021 
trưa té zlstreroboáteroptscyoifrrts[s+a Sevlep ElosetsnfavSe FỆ oceoro 36 [ng [26 tr2Csn rap cuyVết có ro: 

yrot lhncro[pnxnabrwz2zno - leếnzeitaatvirrplafpawnofrpEarifrzriftaezavlpesuaeep 
Bất) Siế :Igề Dan 'CzÖprl p†YoŠ ctpn +6 Viypp! 2s (t2 eÄsa[gng971ìpfn[rresrlrnapra»n 


Bản In đâu tiên của Talmud 


Các cửa hàng in tiếng Do Thái khác xuất hiện. Không chỉ các tác phẩm kinh điền về tôn 
giáo mà các tác phẩm đương đại của người Do Thái cũng được in ấn. Sự cô đọng phổ 
biên của Caro về mật mã tuyệt vời của ông, Shulhan Arukh, được xuất bản ở Venice, và 
vào năm 1574, nó xuất hiện ở đó trong một ân bản bỏ túi, trang tiêu đề nói, nó có thê 
được mang theo và có thể coi vào bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi nào, khi nghỉ ngơi hoặc 
đi du lịch. 


Bất chấp những khó khăn, cộng đồng Venice vẫn phát triển mạnh mẽ. Nó được chia 
thành ba nhóm, Penentines từ Tây Ban Nha, Levantine từ Thổ Nhĩ Kỳ, và Natione 


Tedesca hoặc Do Thái gốc Đức, phân lâu đời nhất, lớn nhất và ít giàu có nhất. Một mình 
họ được phép hành nghề cho vay tiền, và họ nói tiếng Ý. Nhưng họ không được cấp 
quốc tịch Venice; ngay cả vào cuối thế kỷ 18 luật đã đặt ra 'người Do Thái ở Venice 
hoặc bất kỳ người Do Thái nào khác không được yêu câu cũng như không được hưởng 
bất kỳ quyền công dân nào°. Shakespeare đã đúng khi đưa ra luận điểm này trong “Người 
lái buôn thành Venice°. Ông ấy cũng hợp lý khi Jessica nói ngôi nhà của cha cô ấy là 
Shylock đây kho báu. Những người cho vay tiền Do Thái thành công thường tích lũy 
một lượng lớn các khoản cầm cô chưa được thanh toán, đặc biệt là đồ trang sức. Luật xa 
hoa của địa phương đã được ban hành đề ngăn chặn họ ăn mặc quá lộng lẫy; quả thật, 
người Do Thái đã đưa ra những điều cẩm xa hoa của riêng họ, đề ngăn chặn “sự ghen tỊ 
và thù hận của những người thuộc dòng dõi quý tộc, những người chăm chú nhìn vào 


chúng ta'. 


Z» 


+». s6 


C.. 
ý Bãi- 


“Người lái buôn thành Venicc' 
Mặc dù trang phục hạn chế, tuy nhiên, không thiểu sự vui vẻ trong khu Ổ chuột của 
Venice. Một người đương thời đã mô tả các buổi lễ “Hoan nghênh luật pháp': Một loại 
lễ hội nửa vời được tô chức vào buôi tôi, cho nhiều thiêu nữ và cô dâu đeo mặt nạ để 
không bị nhận ra, và đến thăm tất cả các giáo đường Do Thái. Nó xuất hiện vào thời kỳ 
này bởi các quý bà và quý ông Cơ Đốc giáo tò mò... Có mặt tất cả các quốc gia, người 
Tây Ban Nha, người Levantine, người Bồ Đào Nha, người Đức, người Hy Lạp, người Ý 
và những người khác, và mỗi người hát theo cách riêng của mình. Vì họ không sử dụng 
nhạc cụ, một số vỗ tay, một số vỗ đùi, nhảy, với những biến đổi kỳ lạ của khuôn mặt, 
miệng, cánh tay và tất cả các thành viên khác, nó dường như là lễ hội bắt chước. 


Sự văng mặt của các nhạc cụ hoàn toàn là do sự phản đôi của các giáo sĩ Do Thái. 


Nhiêu người trong số họ phản đôi âm nhạc nghệ thuật dưới bất kỳ hình thức nào với lý 
do nó liên quan đến việc lạm dụng quá nhiều những lời thiêng liêng và đặc biệt là nhân 
danh Đức Chúa Trời — họ lập luận, không thuyết phục lăm, rằng nó có thê khiến người 
ta tin có hai hoặc nhiêu vị thần hơn. Ở Seniøallia, gần Ancona, xảy ra một cuộc tranh 
cãi gay gặt giữa giáo sĩ Do Thái địa phương và nhạc trưởng, Mordecai della Rocca — 
giáo sĩ Do Thái khăng định, với sự trợ giúp của các trích dẫn phong phú từ các nguồn 
Talmud và kabbalistic, âm nhạc tôn tại chỉ đơn giản là để mang lại ý nghĩa của văn bản, 
tất cả những điều khác “chỉ là một món đồ chơi°. Không hơn không kém, khu ô chuột ở 
Venice chắc chắn có một học viện âm nhạc vào đâu thể kỷ XVII. Các nghiên cứu của 
Cecil Roth về người Do Thái ở Venice thời Phục hưng cho thấy có những lời phàn nàn 
thường xuyên từ các nhà phân tích về sự xa hoa và thế giới của cuộc sông ở khu ô chuột, 
cũng như sở thích dùng tiêng Ý hơn tiêng Do Thái, do đó đã dây lên tiếng ôn ào khi cầu 
nguyện băng tiếng bản địa. Người Do Thái đã viết kịch và các tác phẩm về toán học, 
thiên văn học và kinh tế học, tất cả đều bằng tiếng Ý. 


Họ cũng đưa ra những lập luận khéo léo để đi thuyền gondola vào ngày Sabath. 


s ` !..C —.— ằ Q. 
.s =5 


l1) (3 LẬP 

`. ®* & Ẳ 

—S 
xa 
?*““ttr+?; 


Họ có trường học riêng trong khu Ô chuột, nhưng họ được phép theo học trường y ở 


Padua gần đó. Nhiều giáo sĩ Do Thái sẽ thích các bức tường của khu ô chuột cao hơn. 


Vào thời điểm khu ổ chuột ở Venice đang được thành lập, người Do Thái ở Ý đã bị “co 
giật” do cô găng đưa Immanuel ben Noah Raphael da Norsa, một người giàu có cai trị 
cộng đồng Ferrara như một bạo chúa, thành giáo sĩ Do Thái thuần hóa của riêng mình, 
Ông ta thường nói: “Tôi đây, tôi ngồi trong thành phô của tôi ở giữa dân tôi, và ai có bất 


cứ điều gì chỗng lại tôi, hãy đến đây đề kiện tôi.” Hoạt động của ông ta được đưa ra ánh 
sáng khi Abraham da Finzi, người tuyên bỗ Norsa đã lừa ông ta 5.000 florin bằng vàng, 
một viên hồng ngọc và một viên ngọc lục bảo. 


Vụ kiện đã được đưa ra trước nửa tá tòa án giáo sĩ trên khắp nước Ý, và dù hâu hết đều 
đứng về phía Norsa, nhưng ông có một đôi thủ lớn, Abraham Mintz, người có cha là 
giáo sĩ Judah Mintz đã đứng đầu Padua yesliivah trong bốn mươi bảy năm, và sau này 
là giáo sĩ Do Thái của Mantua. 


Các nhóm giáo sĩ bạo hành lẫn nhau; mỗi người đều tự hào về gia phả và năng lực học 
thuật của riêng mình, và lập luận đã được chứng minh bởi sự phần chia 
Sephardi-Ashkenazl. Mintz cáo buộc Cáo sĩ Abraham Cohen ở Bologna là “một 
Sephardi lanh lợi... quỷ Satan trong vụ ánˆ. Cohen vặn lại: “Bạn gọi tô tiên của tôi là 
những linh mục hay cãi vã... Tôi tự hào về cái tên đó [Sephardi]... Bạn là một kẻ khôn 
nạn, vô giá trị, một kẻ dối trá và lừa bịp... Đồ ngu dốt, ngớ ngắn, vô tri.” Ông ta nói 
Mintz đã luôn kiêm sông băng trộm cướp và tham ô, được biết đến từ đầu thế giới này 
sang thê giới kia như một nhân vật phản diện và kẻ nhạo báng. Người ta cũng nói Mintz 
đã nối nghiệp cha mình chỉ vì ông chơi đàn shofar giỏi. Cuối cùng hơn năm mươi giáo 
sĩ Do Thái, một số từ bên ngoài nước Ý, đã tham gia và Norsa phải nhượng bộ. 


Trường hợp Norsa tạo ấn tượng về một nhóm cộng đồng người Do Thái Ý mạnh mẽ, có 
khả năng tự vệ tốt. Người Do Thái có xu hướng phát triển dựa trên khả năng của họ, 
giỗng như bất kỳ ai khác. Có một số câu chuyện thành công đáng chú ý của người Do 
Thái ở Ý thế kỷ XVI. Ví dụ, Abraham Colormi, sinh ra ở Mantua vào năm 1540, người 
đã đạt được danh tiếng đáng kinh ngạc với tư cách là một kỹ sư phục vụ Công tước xứ 
Ferrara. Giỗng như Leonardo da Vinci, ông chuyên về thiết bị quân sự, thiết kế mìn, chất 
nỗ, cầu phao, thang gấp và pháo đài. Ông đã chế tạo ra một khẩu súng máy thời kỳ đầu, 
sản xuất 2.000 súng ống có thể bắn mười phát đạn từ một lần môi duy nhất. Nhưng ông 
cũng là một nhà toán học xuất sắc, biên soạn bảng và phát triển một phương pháp gương 
mới đề đo khoảng cách. Ông đã viết băng văn bản bí mật và tô cáo nghệ thuật chiromancy 
(thuật coi tay). Không kém phân quan trọng, ông còn là một chuyên gia nổi tiếng, chuyên 
về các trò đánh bài. Không có gì ngạc nhiên khi ông được mời đến triều đình rực rỡ của 
Rudolph II, vị hoàng đề phù thủy ở Praha. 

Tuy nhiên, ở đầu kia của quang phổ, là những người Do Thái khốn khổ đã trở thành nạn 
nhân của cuộc chiến tranh liên miên giữa những người Cơ Đốc và người Thổ Nhĩ Kỳ ở 
Địa Trung Hải, và bị bán làm nô lệ. Chính sách của người Do Thái là giữ quan hệ tốt với 
cả hai bên. Những người Do Thái chạy trôn khỏi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong 
những năm 1490 đã được đón nhận nông nhiệt ở Constantinople và đôi lại đã ø1Úp tạo 
ra một ngành công nghiệp vũ khí địa phương. Họ củng cô một cộng đồng Do Thái hiện 


có ở Ottoman Salonika cho đến khi nó trở thành một trong những cộng đông lớn nhất 
thế giới, hơn 20.000 người Do Thái sống trong thành phố vào năm 1553. Có những 
thương nhân Do Thái trên khắp Levant, Aegean và Adriatic, và đôi khi là những người 
Do Thái ở Venice, nhờ sự kết nôi của họ ở vùng Balkan và xa hơn về phía đông, đã có 
thể chi phối một phân lớn hoạt động thương mại phía đông của thành phố. Người Do 
Thái hoạt động từ các cảng khác của Y, đặc biệt là Ancona, Leghorn (Livorno), Naples 
và Genoa. Có rất ít tàu thương mại không có thương nhân Do Thái trên tàu. Nhưng tất 
cả những thứ đó đều gặp rủi ro từ các tàu chiến và tư nhân của Ottoman và Cơ Đốc. 
Người Do Thái được coi trọng đặc biệt khi bị bắt vì người ta tin, thường là chính xác, 
rằng ngay cả khi họ nghèo, một cộng đồng Do Thái nào đó ở đây có thê bị thuyết phục 
đề đòi tiền chuộc. 

Nếu một người Do Thái bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt từ một con tàu Cơ Đốc, việc thả anh 
ta thường được thương lượng từ Constantinople. Tại Venice, các giáo đoàn Do Thái 
Levantine và Bồ Đào Nha thành lập một tô chức đặc biệt đề cứu chuộc những người Do 
Thái bị bắt giữ bởi những người Thô Nhĩ Kỳ. Các thương gia Do Thái đã trả một khoản 
thuế đặc biệt cho tất cả hàng hóa đề hỗ trợ nó, hoạt động như một hình thức bảo hiểm vì 
họ có thể là nạn nhân. Những kẻ săn môi chính là Hiệp sĩ St John, những người đã biến 
căn cứ của họ ở Malta thành trung tâm buôn bán nô lệ cuỗi cùng của châu Âu. Họ luôn 
để mắt đến người Do Thái và bắt họ từ những con tàu Cơ Đốc với lý do họ là thần dân 
của Ottoman. Các hiệp sĩ giữ những người bị giam cầm trong một trại lính nô lệ và định 
kỳ bán họ cho những kẻ đầu cơ, những kẻ đã trả giá cho người Do Thái cao hơn giá bình 
thường: người ta cho tất cả người Do Thái đều giàu có và có thê đòi tiền chuộc. Những 
người Do Thái ở Venice duy trì một đại lý ở Malta, ghi nhận sự xuất hiện của những 
người Do Thái bị giam giữ và sắp xếp việc thả họ nêu có tiên. 

Những người chủ theo Cơ Đốc giáo đã khai thác hệ thông cứu trợ của người Do Thái để 
đòi giá cắt cô. 

Một Judah Surnago, bảy mươi lăm tuôi, bị nhốt trần truông trong một căn hầm trong hai 
tháng, đến nỗi bị mù và không thê đứng được. Người chủ nói sẽ nhô râu và lông mi của 
ông ta và buộc băng dây xích trừ khi người Do Thái trả 200 ducat. Việc này đã được 
thực hiện, nhưng người đại diện từ chối trả 600 ducat cho Aaron Afia của Rhodes, vì 
nếu người đàn ông tội nghiệp chết trong điều kiện nuôi nhốt, người chủ sẽ mật vốn. Điều 
này đã xảy ra trong trường hợp của Joseph Levy, bị chủ sở hữu đánh đập để kích thích 
giá cao hơn, người đã chết dưới đòn roi. 

Công việc kinh doanh đáng sợ này đã tôn tại trong 300 năm. Vào năm 1663, Philip 
SkIppon, người Cromwellian đã mô tả nhà tù nô lệ Malta và lưu ý: “Người Do Thái, 
người Moor và người Thồ bị bắt làm nô lệ và được bán công khai trên thị trường... Người 


Do Thái được phân biệt với phần còn lại bằng một mảnh nhỏ vải màu vàng trên áo hoặc 
mũ của họ...” Vào cuỗi năm 1768, cộng đồng Do Thái ở London đã gửi 80 bảng Anh 
đề chuộc một loạt những nô lệ Do Thái ở Malta, và phải ba mươi năm nữa trước khi 
Napoléon kết thúc việc buôn bán. 


Vì mỗi quan hệ với Ottoman, sau khi bị người Tây Ban Nha trục xuất, người Do Thái bị 
nhiêu người Ý coi là kẻ thù. Đó là lý do cho hệ thông khu ô chuột. Chẳng hạn, họ được 
cho là đã cô găng giúp người Thổ chiếm Malta trong cuộc bao vây lớn năm 1565. Nhưng 
yếu tô chính ảnh hưởng đến số phận của người Do Thái ở châu Âu thê kỷ 16 là cuộc Cải 
cách. 


Về lâu dài, sự trỗi dậy của đạo Tìn Lành mang lại lợi ích to lớn cho người Do Thái. Nó 
đã phá vỡ sự thống nhất nguyên khối của Châu Âu Latinh. Điều đó có nghĩa là các Cơ 
Đốc nhân thậm chí không còn có thể khao khát một xã hội duy nhất của đức tin. Do đó, 
nó đã châm dứt sự cô lập của người Do Thái với tư cách là nhóm không tuân thủ duy 
nhất. Ở những vùng rộng lớn ở Châu Âu, nó đã dẫn đến sự hủy diệt của các thây dòng, 
những kẻ thù bị người Do Thái ghét nhất và sự kết thúc của các thê chế như chủ nghĩa 
độc thân giáo sĩ và chủ nghĩa tu viện, cả hai đều hoạt động chống lại lợi ích của người 
Do Thái. 

Cải cách, được xây dựng dựa trên công việc của các học giả thời Phục hưng, cũng mang 
lại sự quan tâm mới đến các nghiên cứu tiếng Do Thái và đặc biệt là Cựu ước. Nhiều 
nhà biện hộ Công giáo đã đồ lỗi cho người Do Thái, và nhiều người theo đạo khác, đã 
hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các nhà tư tưởng Tin Lành. Bản thân người Do Thái lưu 
truyền những câu chuyện về những Cơ Đốc nhân quyền lực, chắng hạn như ngay cả Vua 
Tây Ban Nha, là hậu duệ của các Marranos và bí mật làm việc cho sự hủy diệt Cơ Đốc 
giáo; các nhà biên niên sử của họ cho rằng sự trỗi dậy của đạo Tin Lành ở Navarre là do 
yêu tô marrano. Nhưng không có nhiêu băng chứng thực tế chứng minh. Những nhà 
Hebraist Cơ Đốc giáo như Pico della Mirandola (1463-94), Johannes Reuchlin (1455- 
1522), Sebastian Munster, Giáo sư tiếng Do Thái tại Basel sau năm 1528, và Philip 
Melanchthon (1497-1560) cũng phản đôi mạnh mẽ Do Thái giáo như bất kỳ người 
Dominica nào, mặc dù Melanchthon, chắng hạn, chỉ trích sự phi báng đẫm máu và những 
hành động bài Do Thái thái quá khác. Họ bác bỏ Mishnah và Talmud và tất cả các bài 
bình luận của người Do Thái ngoại trừ các phần của kabbalah. Erasmus, người quan 
trọng nhất trong số họ, cũng bác bỏ kabbalah và coi học thuật của người Do Thái là cực 
kỳ nguy hiểm: “Không thể tìm thấy điều gì bất lợi và vô nghĩa với Đẳng Christ hơn bệnh 
dịch này.” Nói với thâm tra viên Cologne: “Có ai trong chúng ta không ghét chủng tộc 
này?... Nếu là Cơ Đốc nhân ghét người Do Thái, thì ở đây tất cả chúng ta đều là Cơ Đốc 
nhân thầm thúy.” 


Đúng là ngay từ đâu, người Do Thái đã hoan nghênh cuộc Cải cách, vì nó chia rẽ kẻ thù 
của họ. Cũng đúng khi Luther đã hướng tới người Do Thái để ủng hộ cách hiểu mới của 
ông về Kinh Thánh và việc ông bác bỏ các tuyên bố của Giáo hoàng. Trong cuốn sách 
nhỏ năm 1523 của mình, Chúa Jesus ChrIst là một người Do Thái, ông lập luận: bây giờ 
không có lý do gì khiến họ không nên đón nhận Chúa Kitô, và ngu ngốc trông đợi vào 
một cuộc cải đạo hàng loạt tự nguyện. Khi những người Do Thái phản pháo TaÌlmud 
truyền đạt sự hiệu biết về Kinh Thánh thậm chí còn tốt hơn của ông ta, và đáp lại lời mời 
cải đạo, Luther lần đầu tiên tân công họ vì sự cô chấp (1526), sau đó vào năm 1543, tô 
cáo họ trong cơn giận dữ. Cuốn sách nhỏ của ông “Về người Do Thái và sự dối trá của 
họ?, xuất bản ở Wittenberg, có thê được coi là tác phẩm đầu tiên của chủ nghĩa bài Do 


Thái hiện đại, và là một bước tiên không lô trên con đường dân đên Thảm sắt. 


^^.” 


“Đâu tiên”, ông thúc giục, “các hội đường của họ nên được đốt cháy, và bất cứ thứ gì 
còn sót lại nên được chôn trong đất để không ai có thê nhìn thấy một viên đá hoặc mảnh 
vụn của nó.” Sách cầu nguyện của người Do Thái nên bị tiêu hủy và các giáo sĩ Do Thái 
bị cắm giảng. Sau đó, dân Do Thái phải bị xử lý, nhà cửa của họ bị “đập phá và phá hủy” 
và họ nên “ở trong một chuông ngựa như những người gypsy, để dạy cho họ biết, họ 
không phải là chủ trên đất của chúng ta”. Người Do Thái nên bị câm ra khỏi các con 
đường và chợ, tài sản của họ bị tịch thu và sau đó những “con sâu có độc" này sẽ bị bắt 
lao động cưỡng bức. Trong phương án cuỗi cùng, họ nên bị đuôi đi “mọi lúc”. Khi chỗng 
lại người Do Thái, Luther tập trung vào vai trò người cho vay tiền và khắng định của cải 
không thuộc về họ vì nó là sự “tông tiền với chúng ta'. 

Luther không băng lòng với việc lạm dụng băng lời nói. Ngay cả trước khi viết cuỗn 
sách nhỏ bài Do Thái, ông đã khiến người Do Thái bị trục xuất khỏi Sachsen vào năm 
1537, và vào những năm 1540, ông đã đuổi họ khỏi nhiều thị trân của Đức; ông đã cố 
găng không thành công để khiến trục xuất họ khỏi Brandenburg vào năm 1543. Những 
người theo ông tiếp tục kích động chống lại người Do Thái ở đó: họ đã cướp phá giáo 
đường Do Thái Berlin vào năm 1572. Jean Calvin, mặt khác, đối xử tốt hơn với người 
Do Thái, một phần vì ông có xu hướng đồng ý với họ về vẫn đề cho vay nặng lãi; ông 
đã báo cáo các lập luận của người Do Thái một cách khách quan trong các bài viết của 
mình và thậm chí còn bị những kẻ thù Luther của ông cáo buộc là một người Do Thái. 
Nhưng người Do Thái vẫn bị trục xuất khỏi các thành phố theo chủ nghĩa Calvin. 


Vì sự thù địch của đạo Tin Lành, người Do Thái đã bị đây vào vòng tay của hoàng đề. 


Charles V, khi đội vương miện Tây Ban Nha, không phải là bạn. Ông được giáo hoàng 
thiết lập một tòa án dị giáo ở Bồ Đào Nha vào năm 1543, ném nhiều marrano ra khỏi 
Lisbon bảy năm sau đó, trục xuất người Do Thái khỏi Naples vào năm 1541 và đuôi họ 
ra khỏi một số lãnh thô của ông ở Flander. Nhưng ở Đức, ông đã tìm thấy những người 
Do Thái đồng minh hữu ích và tại Augsburg (1530), Speyer (1544) và Regensburg 
(1546), sự bảo vệ của ông đã ngăn chặn việc trục xuất họ. Các hoàng tử-giám mục Công 
giáo cũng nhận thây người Do Thái là đồng minh hữu ích chông lại những kẻ trộm theo 
đạo Tin Lành của họ, ngay cả khi họ không thừa nhận điều đó trước công chúng. Do đó, 
tại Augsburg, họ đã đồng ý loại bỏ các quốc gia giáo hội khỏi quy định trung tâm của 
nó, cuius regio, eiusnticio (tôn giáo theo đức tin của hoàng tử), và điều này cho phép 
người Do Thái ở lại Đức. Josel xứ Rosheim, giáo sĩ Do Thái cao cấp ở Alsace, người 
đóng vai trò là phát ngôn viên của người Do Thái trong giai đoạn căng thắng này, đã tô 
cáo Luther là một kẻ “lưu manh" và gọi Hoàng đề Charles là 'một thiên thần của Chúa'; 
người Do Thái đã cầu nguyện cho sự thành công của quân đội để quốc trong các hội 
đường của họ, và cung cấp tiền bạc và vật phẩm cho quân đội. 


Cuộc Cải cách đã đối xử nghiêm khắc với người Do Thái cũng như những người theo 
đạo Tin Lành. Theo truyền thông, các giáo hoàng, giỗng như các hoàng tử khác, đã sử 
dụng và bảo vệ người Do Thái. Đã có 50.000 người Do Thái ở Ý ngay cả trước khi Tây 
Ban Nha trục xuất, và con sô này nhanh chóng tăng lên bởi những người tị nạn. Dòng 
người này đã gây ra rắc rỗi, nhưng chính sách của Giáo hoàng vẫn từ tốn. Paul II (1534- 
49) thậm chí còn khuyến khích việc định cư những người Do Thái bị trục xuất khỏi 
Naples (1541) và sắu năm sau chấp nhận những đứa con marrano, hứa hẹn sẽ bảo vệ họ 
khỏi Tòa án DỊ giáo. 

Người kế vị của ông là Julius II đã gia hạn các bảo đảm. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 
1555 Hồng y Caraffa, Grand InquIsitor — tai họa của người Do Thái, trở thành giáo 
hoàng với tư cách là Paul IV và ngay lập tức đảo ngược chính sách. Không chỉ ở Ancona 
mà ở nhiêu thành phố khác của Ý, nơi những người Cơ Đốc và Do Thái đang hòa trộn 
tự do, và ông cho ảnh hưởng của Do Thái giáo là mỗi đe dọa chết người đối với đức tin 
của Erasmus. 

Desiderius Erasmus Roterodamus (28 tháng 10 năm 1466 - 12 tháng 7 năm 1536) là một triết gia người Hà 
Lan và học giả Cơ Đôc giáo, người được coI là một trong những học giả vĩ đại nhât của thời kỳ Phục hưng 
phương bắc. 

Hai tháng sau khi đắc cử, ông đã áp dụng giải pháp Venice ở Rome, nơi những người 
Do Thái bị dồn về phía tả ngạn sông Tiber và được bao quanh bởi một bức tường. Tại 
Ancona, cùng lúc đó, ông ta thực hiện một cuộc thanh trừng các marranos. Khu ô chuột 
nhanh chóng được mở rộng đến tất cả các thành phố ở các quốc gia của Giáo Hoàng, 
không chỉ ở Rome và Bologna mà còn ở Florence. Pius V (1566-72) thậm chí còn gay 
gắt hơn, ông đã trục xuất các cộng đồng Do Thái, một số đã tôn tại liên tục từ thời cô 
đại. Các Giáo hoàng sau này có nhiều thay đôi, nhưng vẫn là chính sách cũ. Do đó, khu 
ô chuột đã được giới thiệu ở Tuscany vào năm 1570-1, ở Padua 1601-3, ở Verona vào 
năm 1599 và ở Mantua vào năm 1601-3. Công tước Ferrara từ chối tuân theo, nhưng họ 
đồng ý ngăn người Do Thái in sách. Cuỗi cùng, Leghorn là thành phố duy nhất không 
tạo ra một khu ô chuột. 

Trong khi đó các chế độ quân chủ mạnh nhất, theo truyền thông là những người bảo vệ 
sắc bén nhất và hiệu quả nhất cho các cộng đồng Do Thái, cũng là những người chỗng 
lại dị giáo kịch liệt nhất. Ở phân lớn châu Âu, cuộc Cải cách là một làn sóng phản ứng 
lớn đối với những ý tưởng đáng lo ngại được lưu truyền trong nửa đầu thê kỷ, nhưng 
nhận được sự ủng hộ rộng rãi của mọi người. Đó là một động lực chông lại chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, lật đồ và đôi mới dưới mọi hình thức. Người Do Thái được coI là 
một phân tử đáng lo ngại, đặc biệt là dưới hình thức marranos. Những người cải đạo bắt 
buộc này và con cháu của họ, không tuân theo kỷ luật chính thông của người Do Thái, 


có xu hướng chuyền sang làm bất cứ điều gì, kể cả Lễ rửa tội, vốn là điều mà chính 
quyên ghét nhất - đó là một thuật ngữ chung để chỉ sự bất tuân theo tôn giáo. Nhiều 
marranos đã phát triển sự kết hợp kỳ lạ giữa niềm tin Cơ Đốc và Do Thái. Họ là những 
người hoài nghi, chế nhạo Đức Trinh Nữ Maria và các vị thánh, cười nhạo những hình 
ảnh và những thực hành ngoan đạo. Marranos được coi là những kẻ phản bội tiềm năng 
đôi với nhà nước cũng như những kẻ dị giáo. 

Marranos là những người Do Thái Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sống ở bán đảo Iberia, những người đã cải 
đạo hoặc bị buộc phải chuyên sang Cơ Đôc giáo trong thời Trung cô, nhưng vần tiêp tục thực hành Do Thái 
giáo trong bí mật. 

Cuộc Cải cách, nghi ngờ những người nhập cư, trong đó các marranos là một phân tử. 
Cơ quan chức năng rút ra kinh nghiệm phong trào có nghĩa là rắc rỗi. Nó không bận tâm 
nhiêu đến những người Do Thái lâu đời. Chính những người mới đến đã mang đến những 
ý tưởng nguy hiểm. Nỗi sợ hãi này hoạt động ở nhiêu cấp độ. Hội thợ làm bánh ở Venice 
đã công khai tô cáo những người nhập cư: “Họ theo bước chân của người Luther và tự 
hào đã từng khiến hầu hết người Đức theo đạo Cơ Đốc rơi vào tình trạng hoang mang... 
giờ đây không tiếc công sức phá hỏng hội thợ làm bánh ở đây.” Lúc đầu, đại sứ Charles 
V tại Venice đã cảnh báo nước cộng hòa, nêu không tiêu diệt được dị giáo, nó sẽ “gây 
ra sự thù hận của các hoàng tử vì lợi ích giành được tình hữu nghị của các dân tộc... vì 
họ không muốn thuộc hạ nào phục tùng mình. hoàng tử và họ tìm cách tiêu diệt mọi 
quyên thông trị và làm cho các dân tộc được tự do.” Sứ thần của Đức Pio V tại Venice, 
Giovanni Antonio Facchinetti, đã không ngần ngại cho rằng những thất bại quân sự của 
Venice trong cuộc chiến chỗng lại người Thổ Nhĩ Kỳ là do thất bại nặng nê trong việc 
diệt trừ người Do Thái và những kẻ dị giáo: “Chính Chúa chứ không phải người Thỏ, 
hiện đang gây chiến với nước cộng hòa, và những người cai trỊ nên tự đặt câu hỏi: Tại 
sao Chúa lại coi sự uy nghiêm của mình bị nhà nước này xúc phạm?” Nhà cầm quyên 
yêu mến người Do Thái như một người tạo ra của cải; ghét anh ta vì đức tin. 


Tuy nhiên, hai hoạt động lại là những bộ mặt khác nhau của cùng một đồng xu. Kinh 
nghiệm cho thầy người Do Thái luôn “di chuyểnˆ, người có nhiều khả năng đưa ra những 
ý tưởng đáng ngại nhất, cũng là người có nhiều khả năng giới thiệu những cách mới 
hoặc hiệu quả hơn đề tăng thêm sự giàu có của một quốc gia. Lịch sử liên tục dạy chúng 
ta rằng thực tế việc đi dời và tái định cư có tác động tiếp thêm sinh lực cho các ý tưởng 
và cách làm, và do đó biến người di cư thành một động lực kinh tế hiệu quả hơn. Từ thế 
kỷ thứ tám và thứ bảy TCN, những người chăn gia súc và người trông ô liu nghèo khó 
ở Hy Lạp, rời bỏ mảnh đất cô xưa đã nở rộ thành những người buôn bán-thực dân thành 
công trên khắp Địa Trung Hải. Vào thế kỷ 19, những gia tộc chết đói ở Cao nguyên, 
người Ailen khôn khô từ Clare và Kerry, bán nông nô từ Ba Lan, nông dân không có đất 


từ Mezzogiorno, đã biễn mình thành những công dân khởi nghĩa ở Ontario và New 
Zealand, ở Boston, New York. và Chicago, ở Trung Tây, Argentina và New South 
Wales. Trong thời hiện đại, chúng ta đã không ngừng thấy hiệu quả gần như kỳ diệu của 
phong trào khi người Hoa lục địa định cư ở Đài Loan và Hồng Kông, người Việt Nam 
đến California và Úc, và người Cuba đến Florida. 


Cải cách, phản Cải cách và các cuộc chiến tranh tôn giáo đã khiến các cộng đồng nhỏ 
cân cù chạy loạn theo mọi hướng. Đôi khi, để thoát khỏi sự quấy rỗi và ngược đãi, họ đã 
di chuyên hai hoặc ba lần trước khi đạt được định cư lâu dài. Hầu như không thay đôi, 
các khu vực định cư cuối cùng đều thịnh vượng. Max Weber và R. H. Tawney từng lập 
luận chủ nghĩa tư bản hiện đại là sản phẩm của các quan niệm tôn giáo, được gọi là “đạo 
đức Tin Lành' và “sự hoảng loạn cứu rỗi” của người theo chủ nghĩa Calvin, cả hai đều 
khắc sâu tinh thần làm việc chăm chỉ và tích lũy. Nhưng có nhiều ý kiến phản đối lý 
thuyết này, và dường như bây giờ có nhiêu khả năng sự di cư, thay vì niềm tin giáo phái, 
là yêu tô phô biến, thúc đây năng động đôi với các nên kinh tế quốc gia, đặc biệt là ở 
Anh và Hà Lan, và sau đó là ở Bắc Mỹ và Đức, không chỉ được cung cấp bởi những 
người theo thuyết Calvin, mà còn bởi những người Luther, những người Công giáo từ 
miền bắc nước Ý và đặc biệt là những người Do Thái. 

Những øì các cộng đồng chuyên động này chia sẻ không phải là thần học mà là sự không 
sẵn lòng sông dưới sự quản lý của nhà nước về các ý tưởng tôn giáo và đạo đức theo 
lệnh của các cơ sở giáo sĩ. Tất cả họ đêu từ chối hệ thông phân cấp giáo sĩ, ủng hộ chính 
quyên tôn giáo bởi giáo đoàn. Về tất cả những khía cạnh này, người Do Thái là đặc điểm 
nồi bật nhất trong số các hệ phái di cư khác nhau. 

Họ đã từ chối chủ nghĩa giáo quyên kê từ khi Ngôi đên thứ hai bị phá hủy. 

Họ đã áp dụng Chủ nghĩa Công giáo từ lâu trước bất kỳ giáo phái Tin Lành nào. Các 
cộng đồng của họ đã chọn các giáo sĩ Do Thái của riêng mình, và hình thức thấm quyên 
được phân chia này có thể thực hiện được nhờ sự văng mặt của thần học giáo điều và 
tinh thần khoan dung trí tuệ. 


Trên tất cả, họ là những người định cư lão luyện. Họ đã di chuyền tất cả lịch sử của họ. 
Người lạ và người nhập cư từ nguồn gốc đầu tiên của họ, qua nhiều thê hệ và trong vô 
số tình huỗng khác nhau, đã hoàn thiện nhiều nghệ thuật nhập cư, đặc biệt là kỹ năng 
tập trung tài sản để có thê nhanh chóng chuyền từ nơi nguy hiểm sang khu vực tái định 
cư. Các ngành nghê và nghê thủ công, văn hóa dân gian và luật của họ kết hợp đề hỗ trợ 
khả năng di chuyền sáng tạo của họ. 

Đó là một lý do tại sao những người Do Thái mới đến, dù họ gặp bất hạnh như thể nào, 
dường như luôn có khả năng thích ứng nhanh chóng. Và điều đó, khiến họ nói chung 


được chào đón. Như một nhà biện hộ Do Thái, Manasseh ben Israel, đã nói vào giữa thế 
kỷ l7: 

“Vì vậy, có thê thây Đức Chúa Trời đã không bỏ chúng ta: vì nêu một người bắt bớ 
chúng ta, thì kẻ khác tiếp nhận chúng ta một cách dân sự và nhã nhặn; và nêu hoàng tử 
này đối xử tệ với chúng ta, thì người khác đỗi xử tốt với chúng ta. Nếu một người trục 
xuất chúng ta ra khỏi đất nước, thì người khác mời chúng ta với một ngàn đặc quyên; 
như các hoàng tử của Ý đã làm, vị vua lỗi lạc nhất của Đan Mạch, và Công tước Savoy 
hùng mạnh ở Nissa. Và chúng ta thấy những nơi đó phát triển mạnh mẽ và gia tăng nhiều 
giao dịch với người Do Thái?” 

Ngoài khuynh hướng chung, người Do Thái còn có những đóng góp đặc biệt cho tinh 
thân đối mới kinh tế và doanh nghiệp. Vào thời Trung cổ, như chúng ta đã thây, các kỹ 
năng đô thị, buôn bán và tài chính của họ dần dân được các cộng đồng Cơ Đốc giáo xung 
quanh tiếp thu; khi đó người Do Thái đã sống lâu hơn với các giá trị hữu ích về kinh tế 
và xã hội của họ và thường bị cho là phải rời đi, hoặc bị phân biệt đối xử. Sau đó, họ có 
thể chuyên đến một khu vực kém phát triển hơn, nơi các kỹ năng của họ vẫn cần thiết. 
Nhưng giải pháp thay thế là phát triển các phương pháp mới, và người Do Thái cũng rất 
thành thạo trong việc này. Họ luôn dẫn trước một bước so với đôi thủ, bằng cách nâng 
cao hiệu quả của các phương pháp hiện có — giảm tỷ lệ và giá cả, hoặc băng cách tạo ra 
các phương pháp mới. Đó là khi họ chuyển đến một lĩnh vực mới, tinh thần sáng tạo của 
họ là bằng chứng rõ ràng nhất, thường là thời điểm một thế hệ mới tiếp quản. Quan trọng 
không kém, người Do Thái phản ứng nhanh với các hiện tượng và tình huống hoàn toàn 
mới. Tôn giáo dạy họ phải hợp lý hóa. Chủ nghĩa tư bản, ở tất cả các giai đoạn phát triên 
đã tiễn bộ bằng cách hợp lý hóa và do đó cải thiện sự hỗn loạn của các phương pháp 
hiện có. 

Một trong những đóng góp lớn nhất của người Do Thái đôi với sự tiến bộ của loài người 
là buộc văn hóa châu Âu phải tương đồng với tiền bạc và sức mạnh của nó. Xã hội loài 
người luôn tỏ ra không sẵn sàng trong việc phân minh tiên bạc. Thực tế, họ có xu hướng 
găn giá trị tuyệt đối cho tất cả hàng hóa — không thấy rằng giá trị của một thứ thay đôi 
theo thời gian và không gian. Sự khác biệt về mặt đạo đức giữa tiền và tất cả các hàng 
hóa khác lan rộng vào khái niệm đầu tư, khiến việc xây dựng một khuôn khô đạo đức để 
tiết kiệm và phát triển kinh tế trở nên cực kỳ khó khăn. 

Kỹ thuật hợp lý hóa tôn giáo và tình trạng khó khăn của họ như những người buôn bán 
tiền bạc không thiện chí, cuỗi cùng đã khiến họ sẵn sàng đỗi mặt với vẫn đề và giải quyết 
nó. Như chúng ta đã thấy, họ bắt đầu băng cách vạch ra một tiêu chuẩn kép về giao dịch 
tiền bạc với người Do Thái và thị tộc. Một số yếu tô của điều này vẫn còn cho đến ngày 
nay: nhiêu ngân hàng Do Thái ở Israel (và các nơi khác) hiển thị thông báo nhân mạnh 


các khoản vay giữa người Do Thái sẽ tuân theo luật tôn giáo. Tuy nhiên, từ cuỗi thê kỷ 
15, các nhà hợp lý hóa Do Thái đã cô gắng tước bỏ ma thuật của nó. Trong một cuộc 
tranh chấp tại Ferrara vào năm 1500, Giáo sĩ Abraham Farissol ở Avignon, sử dụng lập 
luận quen thuộc (và hơi thiếu trung thực) của những người đổi mới, khăng định mọi thứ 
đã thay đổi kê từ thời Kinh Thánh và tiền bạc đã trở thành một món hàng đơn thuân: 
“Điều này đã trở thành một thứ mới. Lẽ tự nhiên là không cho bất cứ thứ gì cho một kẻ 
khốn nạn, nhưng trong những trường hợp khác khi một người đàn ông cần một thứ gì đó 
mà đồng hương của anh ta có rất nhiêu... anh ta có thể mua nó với giá phải chăng.” 
Farissol cảm thây một hệ thông thỏa thuận về giá cả, tiên lương và lãi suất là có lợi về 
mặt xã hội vì giúp điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế thân thiện trong một xã hội có trật 
tự. 

Kiếm được thu nhập từ việc sở hữu tiên không khác việc chiếm hữu đất đai, hoặc bất kỳ 
hàng hóa nào khác: “Nó phù hợp với thực tiễn và bản chất mà người nào hưởng lợi từ 
tiên của đông hương thì có nghĩa vụ trả lại một cái gì đó.” Cùng lúc đó, Isaac Abrabanel 
đã đưa ra một dòng bảo vệ tương tự trong bài bình luận của ông về văn bản Đệ Nhị Luật, 
được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1551: “Không có gì là không xứng đáng với lãi suất 
... ĐỞI VÌ mỌI người nên kiếm lợi nhuận từ tiền của họ, rượu và ngô, và nêu ai đó muỗn 
tiền từ người khác... tại sao một người nông dân nhận lúa mì đề Ø1©O trồng, lại không 
chia cho người cho vay 10% nếu anh ta thành công? Đây là một giao dịch kinh doanh 
thông thường, và hợp lý.” 

Sự sẵn sàng đôi mặt với ý tưởng về tiền một cách thăng thăn, đối phó với nó một cách 
trung thực và hợp lý, có nguồn gốc sâu xa trong cả Kinh Thánh và Do Thái giáo. Do 
Thái giáo đã không phân biệt đạo đức và sự thịnh vượng. 

Có một đoạn văn rất hay trong Đệ Nhị Luật, trong đó Moses nhân mạnh khoản tiền 
thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những aI tuân giữ luật của Ngài: “Và Ngài sẽ yêu 
ngươi, ban phước cho ngươi, và nhân lên gấp bội; Ngài cũng sẽ ban phước cho hoa trái 
trong lòng ngươi, và hoa quả của đất ngươi, ngô và rượu ngươi, gia súc của ngươi và 
bây chiên của ngươi, trong đất mà Ngài đã nói với tô phụ ngươi sẽ ban cho ngươi.” Các 
Thi thiên và Châm ngôn, Sự Khôn ngoan của Solomon, Truyền đạo, sách của Ben Sira 
chứa đây những tình cảm như vậy. Talmud nhắc lại: “Trong thời kỳ khan hiếm, một 
người học cách đánh giá cao nhất sự giàu có.” 

Halakhah của người Do Thái luôn giải quyết trực tiếp các vấn đề kinh doanh thực tế chứ 
không chỉ là lý thuyết, với giả định việc giao dịch được tiễn hành đúng cách không chỉ 
hoàn toàn phù hợp với đạo đức nghiêm ngặt mà còn tích cực vì nó có thê tạo ra các công 
việc tốt và từ thiện có hệ thống. 


Những người đàn ông như Maimonides và Nahmanides chưa bao giờ đưa ra giả định, 
đặc trưng của giới trí thức Cơ Đốc giáo, một mặt có sự phân biệt tuyệt đôi giữa đọc sách 
và viết sách, và mặt khác là ghi chép số sách. Do Thái giáo Rabbinical đã nói những 
điều về kinh doanh mà tất cả những người nhạy cảm đều biết là đúng và chính đáng. 

Do Thái giáo Rabbinic, còn được gọi là Rabbinism, Rabbinicism, hoặc Do Thái giáo được các RabbanItes 
tán thành, là hình thức chính thông của Do Thái giáo từ thê kỷ thứ 6. 

Vì vậy, người Do Thái đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng sự tăng trưởng của nên kinh tế 
thê giới thế kỷ 16. Ở phương Tây, những chuyên đi của Columbus không phải là những 
chuyến đi duy nhất có nên tảng tài chính và công nghệ gốc Do Thái và người Marrano. 
Những người Do Thái bị trục xuất đã đến châu Mỹ với tư cách là những người buôn bán 
sớm nhất. Họ thiết lập các nhà máy. Ví dụ, ở St Thomas, họ trở thành những chủ đồn 
điền quy mô lớn đầu tiên. Các luật của Tây Ban Nha cấm người Do Thái di cư đến các 
thuộc địa đã bị bãi bỏ vào năm 1577. Người Do Thái và Marranos đặc biệt tích cực trong 
việc định cư tại Brazil; Toàn quyên đầu tiên, Thomas de Souza, được cử đi vào năm 
1549, chắc chắn là người gốc Do Thái. Họ sở hữu hâu hết các đồn điền mía. Họ kiêm 
soát việc buôn bán đá quý. Những người Do Thái bị trục xuất khỏi Brazil vào năm 1654 
đã giúp tạo ra ngành công nghiệp đường ở Barbados và JamaIca. Các thuộc địa mới của 
Anh ở phương Tây đã chào đón họ. Thông đốc của Jamaica, từ chối đơn yêu câu trục 
xuất của họ vào năm 1671, đã viết “ông ấy có ý kiến răng bệ hạ không thể có những đối 
tượng có lợi hơn người Do Thái và người Hà Lan.” Chính phủ Surinam tuyên bố: “Chúng 
tôi nhận thây người Do Thái... đã chứng tỏ họ hữu ích và có lợi cho thuộc địa.” 


Ở phía Đông, người Do Thái đã hoạt động trong các lãnh thô biên giới của Nga, đặc biệt 
là trên bờ Biển Đen, ít nhất là từ thời Hy Lạp hóa. Thật vậy, truyền thuyết kết nỗi sự 
xuất hiện của người Do Thái ở Armenia và Georgia với Mười bộ lạc đã mất của vương 
quốc Israel phía bắc. Trong nửa đầu của thế kỷ thứ tám, Vương quốc Khazar đã được 
chuyền đổi sang Do Thái giáo. Từ đầu thời trung cổ, người Do Thái đã hoạt động tích 
cực trên một vùng lãnh thô rộng lớn ở nam Âu-Á, với tư cách là thương nhân. Vào những 
năm 1470, tại Công quốc Moscow đang mở rộng nhanh chóng, các hoạt động của người 
Do Thái đã làm xuất hiện một giáo phái bán bí mật mà chính quyền gọi là Judaizers, và 
những nỗ lực tàn bạo đã được thực hiện đề dập tắt nó. Sa Hoàng Ivan IV Vasilievich, 
“van Khủng khiếp' (1530-84), đã ra lệnh cho những người Do Thái không chịu tiếp 
nhận Cơ Đốc giáo ra đi, và người Do Thái chính thức bị loại khỏi lãnh thổ Nga cho đến 
khi Ba Lan bị chia cắt vào cuối thế kỷ mười tám. 

Rào cản của Nga đôi với sự thâm nhập sâu hơn về phía đông đã dẫn đến sự định cư của 
người Do Thái ở Ba Lan, Lithuania và Ukraine. Cũng giỗng như ở Tây Âu trong thời kỳ 
Đen Tối và đâu thời Trung cổ, người Do Thái đóng vai trò là nhân tô quan trọng trong 


quá trình thuộc địa hóa rộng lớn, được đánh dấu bằng sự mở rộng nhanh chóng trong 
nên kinh tế nông nghiệp và thương mại, và sự gia tăng dân số đáng kinh ngạc. Vào 
khoảng năm 1500, chỉ có 20.000-30.000 người Do Thái sống ở Ba Lan, trên tổng dân 
số năm triệu người. Đến năm 1575, trong khi tông dân số đã tăng lên bảy triệu người, số 
lượng người Do Thái đã tăng lên 150.000 người, và sau đó sự gia tăng nhanh chóng hơn. 
Năm 1503, chế độ quân chủ Ba Lan đã bô nhiệm Giáo sĩ Jacob Polak làm Giáo sĩ của 
Ba Lan, và sự xuất hiện của một giáo sĩ trưởng, được hỗ trợ bởi vương miện, cho phép 
phát triển một hình thức chính phủ tự trị mà người Do Thái chưa từng biết đến. Từ năm 
1551, giáo sĩ trưởng do người Do Thái bầu ra. Chắc chắn đây là chế độ chuyên chế hơn 
là chễ độ dân chủ. Giáo sĩ có quyền lực rộng rãi về luật pháp và tài chính, bồ nhiệm các 
thâm phán và nhiêu quan chức khác. Khi ông chia sẻ quyền lực với các hội đồng địa 
phương, chỉ có 5% chủ hộ là người Do Thái có quyên bỏ phiêu. Mục đích của hoàng gia 
khi phân chia quyền lực cho người Do Thái tất nhiên là tư lợi. Có rất nhiều sự thù địch 
của người Ba Lan đôi với người Do Thái. Ví dụ, ở Cracow, nơi tầng lớp thương nhân 
địa phương rât mạnh, người Do Thái thường bị câm đoán. Các vị vua nhận thây họ có 
thể kiêm tiền từ người Do Thái băng cách bán cho một số thành phô và thị trần, chắng 
hạn như Warsaw, đặc quyên “không dung thứ cho người Do Thái. Nhưng họ có thê 
kiếm được nhiều hơn thế bằng cách cho phép các cộng đồng Do Thái lớn lên và vắt sữa 
họ. Các hội đồng Do Thái giáo và Do Thái địa phương chủ yêu là nơi thu thuê. Chỉ 30% 
số tiên họ huy động được là từ phúc lợi và lương chính thức; tất cả phần còn lại được 
ø1ao cho vương miện đề đôi lây sự bảo vệ. 

Sự liên kết của giáo chủ với tài chính cộng đồng đã khiến những người Do Thái phương 
đông hoặc Ashkenazi đi xa hơn cả những người Ý đầu thê kỷ 16 trong việc chấp thuận 
Halakhic cho các phương pháp tín dụng-tài chính mới. Những người Do Thái Ba Lan 
hoạt động gân biên giới của nền văn minh có mối liên hệ với các công ty gia đình Do 
Thái ở Hà Lan và Đức. Một loại công cụ tín dụng mới, mamram, đã xuất hiện và nhận 
được sự chấp thuận của các giáo sĩ. Năm 1607, các cộng đồng Do Thái ở Ba Lan và 
Lithuania cũng được phép sử dụng tham chiều iskah, một hệ thống vay mượn giữa những 
người Do Thái cho phép một người Do Thái tài trợ cho người khác theo tỷ lệ phần trăm. 
Sự hợp lý hóa luật này cuỗi cùng đã khiến ngay các nhà chức trách bảo thủ, như Giáo sĩ 
nôi tiếng Judah Loew, Giáo chủ của Praha, phải xử phạt việc cho vay nặng lãi. 

Với khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng, những người định cư tiên phong Do Thái đã 
đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển miền đông Ba Lan, nội địa Lithuania 
và Ukraine, đặc biệt là từ những năm 1560 trở đi. Dân số Tây Âu tăng nhanh. Nó cần 
nhập khâu số lượng ngũ cốc ngày càng tăng. Các chủ đất Ba Lan đầy tham vọng, cố 
găng đáp ứng nhu câu, đã hợp tác với các doanh nhân Do Thái để tạo ra các khu vực 


trồng lúa mì mới để cung cấp cho thị trường, đưa ngũ cốc đến các cảng Baltic, và sau đó 
vận chuyền về phía tây. Các ông trùm Ba Lan —- Radziwills, Sovieskis, Zamojkis, 
Ostrogskis, Lubomirskis sở hữu hoặc chinh phục các vùng đất. Các cảng do người Đức 
Lutheran điều hành. Những người theo chủ nghĩa Calvin Hà Lan sở hữu hầu hết các con 
tàu. Nhưng người Do Thái đã làm phân còn lại. 

Thần học Calvin là hệ thống thân học và phương pháp ứng dụng đức tin vào nếp sống Cơ Đốc, đặt trọng 
tâm vào quyên tê trị của Thiên Chúa. Được gọi theo tên của nhà Cải cách Jean Calvin, mô hình Cơ Đôc giáo 
Kháng Cách này đôi khi được gọi là “truyên thông Cải cách", “đức tin Cải cách”, hoặc “thần học Cải cách". 
Họ không chỉ quản lý các bất động sản mà trong một số trường hợp, họ còn giữ các 
chứng thư như một vật cầm cô đề đổi lẫy vốn lưu động. Họ điêu hành phí cầu đường. 
Họ xây dựng và điều hành các nhà máy. Họ sở hữu những chiếc thuyên trên sông, mua 
lúa mì và mang về rượu vang, vải vóc và hàng hóa xa xỉ mà họ bán trong các cửa hàng. 
Họ tạo ra toàn bộ làng mạc và thị trần (shtetls), nơi họ sông ở trung tâm, trong khi nông 
dân (Công giáo ở Ba Lan và Litva, Chính thông giáo ở Ukraine) chiếm giữ các vùng 
ngoại Ôô. 

Trước năm 1569 khi Liên minh Brest-Litovsk giúp người Ba Lan định cư ở Ukraine 
thành hiện thực, chỉ có 24 khu định cư Do Thái ở đó với 4.000 cư dân; đến năm 1648 có 
115, với số dân là 51.325 người, tông số còn lớn hơn nhiêu. 

Hâu hết những nơi này thuộc sở hữu của các quý tộc Ba Lan, người Do Thái đóng vai 
trò là trung gian — một vai trò đầy nguy hiểm trong tương lai. Thường thì người Do Thái 
cũng là những ông trùm. Người Do Thái từ khắp Châu Âu đến đề tham gia vào quá trình 
thuộc địa hóa này. Trong nhiều khu định cư, họ chiếm đa số, do đó lần đầu tiên bên 
ngoài Palestine, họ thông trị văn hóa địa phương. Nhưng họ luôn quan trọng cấp độ xã 
hội và hành chính. Họ đóng thuế và hải quan. Họ đã tư vẫn cho chính phủ. Và mỗi ông 
trùm Ba Lan đều có một cỗ vẫn Do Thái trong lầu đài của mình, giữ số sách, viết thư, 
điều hành chương trình kinh tê. 


Thật vậy, vào cuối thế kỷ 16, có rất ít người đàn ông quan trọng ở Đông-Trung Âu 
“không biết Joshua°. Một phân tư thế kỷ trước, lực đây ý thức hệ của cuộc Cải cách đã 
tự tiêu tan. Philip II của Tây Ban Nha là vị vua cuối cùng cam kết phối hợp hành động 
với giáo hoàng. Về già, theo tinh thần của Paul IV, ông đã đuôi người Do Thái ra khỏi 
Công quốc Milan (1597). Nhưng các hoàng tử khác lại ủng hộ chính nghĩa Công giáo, 
hay thực sự là theo đạo Tin Lành, từ những lý do tư lợi. Quyên lực và ảnh hưởng của 
nhà thờ suy giảm; thâm quyên của nhà nước tăng lên. Các nhà văn chính trị và luật có 
ảnh hưởng nhất - Montaigne, Jean Bodin, Lipsius, Francis Bacon — ủng hộ một quan 
điểm thê tục về chính sách công. Các quốc gia không nên bị xáo trộn và chia rẽ bởi 
những lời mời chào tôn giáo. 


Đó là chức năng của nhà nước đề đạt được các khu định cư hợp lý và thúc đây sự thông 
nhất và thịnh vượng. Trong bầu không khí khoan dung và mới này, những người Do 
Thái sành sỏi đã được hoan nghênh vì giá trị của họ. 


Do đó, Cộng hòa Venice, từ năm 1577 trở đi, đã ủy quyền cho Dalmatian marrano, 
Daniel Rodriguez, tạo ra cảng mới Spalato (Split), như một phần của chính sách mới, 
trong đó người Do Thái đóng một vai trò đáng chú ý, trong việc tái định tuyến thương 
mại. Công tước của Tuscany đã ban cho người Do Thái ở Leghorn một hiễn chương. 
Công tước xứ Savoy đã hành động để tạo ra các khu định cư của người Do Thái ở Nice 
và Turin. Các vị vua của Pháp đã ban hành thư bảo hộ cho các thương nhân Do Thái. 
Tại Amsterdam, các nhà chức trách theo chủ nghĩa Calvin đã không tìm hiểu quan điểm 
tôn giáo của các marranos, hoặc của những người Do Thái Sephardi đến vào những năm 
1590, hoặc những người định cư Ashkenazi chuyển đến từ khoảng năm 1620. Ban đầu, 
họ tô chức các dịch vụ của mình ở chế độ riêng tư. Họ điều hành một trường học Torah 
từ năm 1616, tự in sách từ những năm 1620. Đối với người Hà Lan, họ là một sự bổ sung 
hữu ích. Ở Frankfurt, cộng đồng trở nên thịnh vượng đến mức các đại hội đồng giáo sĩ 
Do Thái nói chung đã được tô chức ở đó vào các năm 1562, 1582 và 1603. 

Các thị trần và thành phố nói tiếng Đức đã trục xuất người Do Thái vào đầu thê kỷ trước 
đã chấp nhận họ. Hoàng đế Habsburg Maximilian II cho phép người Do Thái trở lại 
Bohemia và vào năm 1577, người kế vị của ông, Rudolph II, đã ban cho họ một hiến 
chương đặc quyên. Cộng đông Do Thái cũ ở Vienna đã được tái thiết và ở Prague, nơi 
Rudolph đã thiết lập triều đình của mình, đã có 3.000 người Do Thái vào cuôi thế kỷ. 
Các giáo sĩ Do Thái dạy học nỗi tiếng như Maharal, Ephraim Solomon ben Aaron của 
Luntschits và Isaiah ben Abraham ha-Levi Horowitz sống trong khu Do Thái cùng với 
các hoàng tử thương gia như Jacob Bassevi von Tteuenberg, Mordecal Zemah Cohen và 
Marcus Meisel. Rudolph đã có một cuộc phỏng vấn nỗi tiếng với Maharal trong cung 
điện của mình, và ông đã bảo trợ cho những người Do Thái có năng khiếu về mọi mặt, 
từ các nhà thiên văn học đến thợ kim hoàn. Nhưng ông nhận thấy người Do Thái hữu 
ích nhất với tư cách là nhà tài chính. Ông đã biên Meisel trở thành “người Do Thái triều 
đình? — một loại hình thống trị tài chính chính phủ ở phân lớn Trung Âu trong 150 năm, 
và vẫn có ý nghĩa nhất định cho đến năm 1914. 


Sức mạnh to lớn của người Do Thái nằm ở khả năng tận dụng nhanh các cơ hội mới. 
Những người theo đạo Thiên Chúa từ lâu đã học cách đối phó với các vẫn đề tài chính 
thông thường, nhưng họ tỏ ra bảo thủ và chậm phản ứng với những điều mới lạ. Vào 
cuối thê kỷ XVI, điểm mới chính là quy mô và chi phí chiến tranh ngày càng gia tăng. 
Meisel đã cung cấp cho Rudolph, một nhà sưu tập hàng đầu các dụng cụ khoa học nhưng 
chức năng chính của ông ta là hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến chống lại người Thổ. Đổi 


lại, hoàng đề cho phép ông ta vay tiên không chỉ đôi với các khoản cầm cô thực tế, chắng 
hạn như đồ trang sức, mà còn đối với các kỳ phiêu và đất đai. Mỗi quan hệ găn bó giữa 
hai người đàn ông — người Do Thái thông minh, sùng đạo và người Habsburg ích kỷ, 
buông thả — chắc chăn là có lợi cho cả hai. Khi Meisel qua đời vào năm 1601, để lại hơn 
nửa triệu florin, nhà nước đã tịch thu tài sản của ông với lý do các giao dịch của ông, bất 
chấp sự cho phép của hoàng gia, là bất hợp pháp. Nhưng Meisel, chắc chắn đã thấy trước 
điều này, đã chi một số tiền lớn cho cộng đồng Praha. Ông đã xây dựng một giáo đường 
Do Thái, trưng bày ngôi sao của David; ông đã xây một nghĩa trang Do Thái, thiết lập 
một bệnh viện, thậm chí còn lát các đường phô của khu Do Thái. Ông đã tài trợ cho các 
cộng đồng Do Thái ở Ba Lan, và đóng góp vào toàn bộ quỹ của người Do Thái, bao gồm 
cả những quỹ ở Palestine. Văn bia trên mộ ở Praha của ông (còn tôn tại) chắc chăn là sự 
thật: “Không ai trong số những người cùng thời, thực sự ngang băng với ông trong các 
hành động từ thiện.” 


Marcus Meisel 


Trong suốt thời kỳ này, ít nhất gia đình Habsburg đã giữ được phân của họ trong cuộc 
mặc cả. Khi đám đông ở Frankfurt, do Vincent Fettmilch cầm đầu, xông vào khu phô 
Do Thái ở Frankfurt vào năm 1614, trục xuất người Do Thái và cướp bóc nhà cửa, Hoàng 
để Matthias tuyên bỗ quân nổi dậy vi phạm pháp luật và treo cô các thủ lĩnh của họ hai 
năm sau đó. 


Người Do Thái đã được phục hôi, với nghi lễ hoàng gia và các đặc quyền mới, một sự 
kiện rất đáng mừng mà họ tô chức hàng năm sau đó được gọi là “The Purim of Vincent'. 
Đến lượt mình, những người Do Thái đã giúp đỡ gia đình Habsburg. Năm 1618, Chiến 
tranh Ba mươi năm nỗ ra ở Đức và trong giai đoạn mở đầu của nó, Habsburg gần như bị 
hủy diệt. Chính những người Do Thái, đặc biệt là nhà tài phiệt Jacob BassevIi của Praha, 
đã giữ họ trên yên ngựa. Do đó, khi tình thế thay đổi trong Trận chiến ở Núi Trăng, và 
quân đội hoàng gia chiếm lại thành phố (1620), khu Do Thái là khu duy nhất mà họ 
không cướp phá. Đích thân Hoàng đề Ferdinand II đã tặng Bassevi hai trong số những 
ngôi nhà tốt nhất bị tịch thu của đạo Tin Lành. 


Cuộc xung đột khủng khiếp đã mang lại sự đồ nát cho nước Đức, đã đây người Do Thái 
đến vị trí trung tâm của nên kinh tế châu Âu. Những đội quân không lồ phải được giữ 
trên thực địa trong nhiều năm và thường xuyên phải qua mùa đông. Mạng lưới cung cấp 
của người Do Thái ở Đông Âu cho phép họ cung cấp thực phẩm và gia súc. Họ thành 
lập các xưởng đúc và nhà máy bột, đồng thời lùng sục khắp châu Âu và phía đông để 
tìm kiếm vũ khí. Trên hết, họ huy động tiền sẵn sàng, thường bằng những cách mới để 
khai thác tài sản của đề quốc. Chính Bassevi vào năm 1622 đã thành lập một tập đoàn, 
cùng với Hoàng tử Liechtenstein và tướng Wallenstein, đã thuê xưởng đúc bạc của hoàng 
gia. VỊ hoàng đề nhận được một khoản tiền không lồ đề tài trợ cho cuộc chiến. Bassevi 
được cộng đông gọi là “người Do Thái đặc biệt'; ông được nâng lên hàng hoàng gia. 
Nhưng tài sản của ông đã bị tịch thu vào năm 1631 và khi ông qua đời vào năm 1634, 
ngay sau khi người bảo vệ của ông là Wallenstein bị ám sát, tất cả các đặc quyên của 
ông đã bị thu hồi. Cuộc sông của một nhà tài trợ chiến tranh Do Thái rất dễ bị tôn thương. 
Nhưng có người Do Thái nào không bị tốn thương? 

Khi chiến tranh xảy ra, đặc biệt là loại chiến tranh tổng lực mới do Wallenstein và 
Gustavus Adolphus khởi xướng, nhu cầu chiến thăng hoặc chỉ đề tôn tại được ưu tiên 
hơn ý thức hệ, tôn giáo, chủng tộc và truyền thông. Người Do Thái, với khả năng phi 
thường để có được nguôn cung cấp khan hiểm và huy động tiền mặt trong một thế giới 
ảm đạm và thù địch, đã sớm biên mình thành không thê thiêu đối với tất cả các bên. Khi 
người Thụy Điển đảo ngược làn sóng Công giáo, và hầu hết người Do Thái ở Đức rơi 
vào sự cai trị của Luther, họ bắt đầu băng cách trừng phạt người Do Thái băng các khoản 
vay cưỡng bức. Nhưng trong vòng một năm, người Do Thái đã hoạt động như những 


nhà thầu chính cho quân đội Thụy Điển. Như với Habsburg, họ cung cấp thực phẩm, 
đạn được và trên hết là ngựa. Hơn nữa, các chỉ huy Luther cũng như các Habsburg Công 
giáo nhận thây vì người Do Thái là công dân hạng hai và thường là một nhóm thiêu số 
bị ngược đãi, họ hài lòng được trả công, bảo vệ và các đặc quyền - điều cuỗi cùng cho 
phép họ kiếm tiền cho chúng ta. Tất nhiên, khi ngày càng có nhiều cường quốc châu Âu 
can thiệp vào cuộc đâu tranh, người Do Thái ở Rhineland và Alsace, Bohemia và Vienna, 
đã cung cấp tất cả. Tại Emmerich, bị quân Hà Lan chiếm đóng, Solomon Gomperz trở 
nên giàu có nhờ bán thực phẩm và thuốc lá cho họ. Ở Alsace, người Do Thái đã bán 
ngựa và thức ăn cho quân đội của Đức Hồng Y Richelieu. 

Đổi lại là các đặc quyên. Richelieu, người kiểm soát toàn bộ hàng hải Pháp, đã trao cho 
các thuyên buôm Bồ Đào Nha vị thế đặc biệt tại các cảng, dù rõ ràng họ là người Do 
Thái, không phải Cơ Đốc giáo. Năm 1636 Ferdinand II ra lệnh các chỉ huy của Worms 
không được cưỡng bức, hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào với người Do Thái. 
Không chỉ các chỉ huy của để quốc mà người Thụy Điễn và Lutheran cũng nghiêm câm 
mọi hành động cướp bóc các khu của người Do Thái. Do đó, có một thực tế gây tò mò, 
trong Chiên tranh Ba mươi năm, lần đầu tiên trong lịch sử, người Do Thái được đối xử 
tốt hơn, thay vì tôi tệ hơn so với toàn bộ dân sô. 

Trong khi nước Đức trải qua quá trình khôn khó trong lịch sử của mình, người Do Thái 
vẫn sống sót và thậm chí còn thịnh vượng. Như nhà sử học Jonathan Israel đã nói: 
“Không có một mảnh băng chứng nào cho thấy người Do Thái ở Trung Âu đã suy giảm 
về quy mô trong Chiến tranh Ba mươi năm.” 

Trong giai đoạn kết thúc Chiến tranh, người Do Thái đóng vai trò là nhà thâu cung cấp 
cho toàn bộ quân đội, dù các hợp đồng đầu tiên của họ chỉ có từ những năm 1650. Chúng 
hữu ích trong thời bình cũng như trong thời chiến. 

Họ trở thành một bộ phận quan trọng của nhà nước độc tài chuyên chế, huy động tiền 
cho các cung điện không lô và các thủ đô được quy hoạch, và tung ra các chính sách 
kinh tế trọng thương. Các khoản vay của người Do Thái đã tài trợ cho Karlskirche vĩ đại 
ở Vienna và Cung điện Schonbrunn lộng lẫy của Habsburg. Một số người Do Thái đã 
đóng vai trò như các quan đại thần “ảo” cho các hoàng tử Đức, giúp họ thực hiện việc 
tập trung quyên lực chính trị và kinh tế trong cung điện. Ba thê hệ của gia đình Gomperz 
đã phục vụ các hoàng tử—-giám mục của Munster, năm gia đình Hohenzollern, Behrend 
phục vụ triều đình Hanover, Lehmann cho Sachsen. 


“ẻ tan =, _Ý+LÄ ` XÃ >~ÝYV  ÃẤ(\ÁÃ 7T XAÃ(Á 7Ã CÀ NH5 


Samuel Fuerst phục vụ Công tước kế tiếp của Schleswig Holstein, Jeremiah Fuerst cho 
Công tước của Mecklenburg và Israel Fuerst cho triều đình của Holstein-Gottorp. 
Goldschmidt cũng phục vụ một số hoàng tử Đức và hoàng gia Đan Mạch. Người Do 
Thái Đức, cả Sephardi và Ashkenazl, đều hoạt động tại các triều đình Scandinavia: gia 
đình de Lima và de Casseres phục vụ người Đan Mạch, gia đình de Sampalos cho người 
Thụy Điền. Các vị vua của Ba Lan thuê Lehmann và Abensur, các vị vua Bồ Đào Nha 
thuê da Costas, các vị vua của Tây Ban Nha là Bocarros. 


Kỹ năng của người Do Thái trong việc huy động và triển khai lượng tiền mặt không lô 
đã đóng một vai trò quyết định trong hai cuộc đôi đầu quân sự lớn nhất của nửa sau thế 
kỷ 17: cuộc kháng cự thành công của nhà Habsburg trước sự tiễn công của Thổ Nhĩ Kỳ 
vào châu Âu và cuộc phản công sau đó của họ; và liên minh vĩ đại đã ngăn chặn nỗ lực 
thống trị Lục địa của Louis XIV. Samuel Oppenheimer (1630-1703) đóng vai trò chính 
trong cả hai. Ông là Người phục vụ chiến tranh để quốc cho chế độ quân chủ của Áo 
trong cuộc đầu tranh chỗng lại Pháp năm 1673-9 và trong cuộc đâu tranh của Áo chống 
lại Thổ từ năm 1682, ông đã có được hợp đồng duy nhất để cung cấp cho quân đội. Ông 
sản xuất đồng phục và khẩu phần ăn cho quân đội, trả lương cho họ, cung cấp ngựa, điều 
hành bệnh viện và thậm chí đóng bè để vận chuyển súng, ngựa và người trên các hệ 
thông sông. Chính ông, chứ không phải bất kỳ ai khác, đã cứu Vienna trong cuộc vây 
hãm điên cuồng năm 1683 khi hoàng để bỏ trốn; chính ông là người đóng vai trò quyết 
định trong cuộc vây hãm và đánh chiếm Budapest (1686) và Belgrade (1689-98). Năm 
1688, Oppenheimer được kêu gọi trang bị và thanh toán cho các đội quân được huy động 


đề chỗng lại cuộc xâm lược của Louis XIV vào Palatinate, trong một số năm, ông đã 
điều hành tài chính cho một cuộc chiến tranh trên cả hai mặt trận, điều hành nguôn lực 
của một mạng lưới rộng lớn các gia đình tài chính Do Thái trên khắp Đức và Hà Lan, để 
huy động tiền mặt. 

Người Do Thái trong triều đình có đủ loại danh hiệu - Hoffaktor, Hoñude, 
Hofproofiteur, Hofagent, Kabinettfaktor, KommenzIenrat, General Proofiteur và nhiều 
người khác; Oppenheimer vĩ đại dường như được gọi là Oberhoffaktor trong hòa bình 
và Oberkriegsfaktor trong chiến tranh. 


— : 


Samuel Oppenheimer 


Họ được hưởng những đặc quyên tuyệt vời: dễ dàng tiếp cận với hoàng gia, quyên đi lại 
bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào họ thích; miễn trừ khỏi các tòa án Do Thái và thường cũng 
từ các tòa án địa phương, thay vào đó thuộc thẩm quyên của tòa án riêng, Hofgericht. 
Họ tạo thành một gia1 cấp riêng biệt không chỉ trong xã hội Do Thái: hiểm khi người Do 
Thái trong triều đình kết hôn với bất kỳ loại nào khác. Vì vậy, hầu như tất cả họ đều có 
liên quan với nhau. Những liên minh này không phải lúc nào cũng hoạt động. Cháu trai 
của Oppenheimer, Samson Wertheimer, đã trở thành đối thủ và kẻ thù lớn nhất của ông. 
Nhưng như một quy luật, chính các liên kết gia đình đã làm cho hệ thông của người Do 
Thái trong việc huy động và chuyên những khoản tiền không lô trở nên hiệu quả. 


Hơn nữa, nguyên tắc gia đình có xu hướng củng cô nguyên tắc Do Thái trong cuộc sống 
của những người đàn ông sống ở hai thế giới này. Người Do Thái trong triều đình bị 
cám dỗ đề hòa nhập với các xã hội quý tộc lập lánh mà ông ta phục vụ. Một số được trao 
quyên có quốc huy, ngoài các danh hiệu chính thức. Họ được phép đeo kiếm hoặc mang 
súng lục; cưỡi ngựa; họ và người phụ nữ của họ có thể ăn mặc tùy thích. Quan trọng hơn 
hết, họ có thê sông theo cách họ muốn. Họ có thể mua một ngôi nhà bên ngoài khu Do 
Thái hoặc thậm chí trong một thành phố nơi người Do Thái bị cấm — do đó, Oppenheimer 
giành được quyên sông ở Vienna không chỉ cho bản thân mà còn cho khoảng một trăm 
gia đình có liên quan hoặc phụ thuộc vào ông ta. Nhưng rất ít trong số những người này, 
ở bất kỳ mức độ nào trong thế kỷ 17, thực sự muốn ly khai khỏi cộng đồng Do Thái. 
Mặc dù, cách sống của họ có thê khác xa với khu ô chuột, nhưng họ đã phục vụ đồng 
bào Do Thái băng tiền bạc và sức mạnh đàm phán của mình. Họ biết mạng lưới gia đình 
và vòng tay của người Do Thái là nơi nương tựa duy nhất trong lúc khó khăn. Họ không 
thể tin tưởng vào luật của Cơ Đốc giáo. Đám đông Cơ Đốc giáo luôn sẵn sàng “lật kèo'. 
Các hoàng tử thường dễ bay hơi và thiểu niềm tin. Ngay cả khi một người trung thành, 
anh ta có thê chết và sau đó kẻ thù trong triều đình sẽ đồ tội cho anh ta. 


Kinh nghiệm của Oppenheimer mang tính hướng dẫn. Không có ai từng tài trợ lớn hơn 
cho nhà Habsburg. Tuy nhiên, khi Hiệp ước Hòa bình Niimegen được ký (1679) ông 
còn bị nợ 200.000 đồng florin, Kho bạc Áo từ chối thanh toán và thậm chí một lời kêu 
gọi cá nhân lên hoàng đề chỉ bảo đảm hoàn trả một phần. Vào năm 1692, Bộ Tài chính 
đã buộc tội và buộc ông phải mua sự tự do của mình bằng nửa triệu florin. Trong thời 
kỳ hòa bình ngăn ngủi, 1698-1702, khi nhu cầu phục vụ từ ông ít hơn, đám đông đã được 
phép tân công và cướp bóc ngôi nhà của ông ở Vienna. Các nhà chức trách cuỗi cùng đã 
hành động và treo cô hai trong số những kẻ bạo loạn, nhưng khi ông già qua đời vào 
năm 1703, nhà nước đã thoái thác các khoản nợ của ông. Vì chính Oppenheimer đã vay 
rất nhiều đề tài trợ cho chính quyên, điều này khiến châu Âu nếm trải cuộc khủng hoảng 
tài chính hiện đại đầu tiên và Habsburg phải hạ gục đối thủ cạnh tranh Wertheimer, để 


thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà họ đã tạo ra. Nhưng những người thừa kế của OppenheImer 
không bao giờ được thanh toán. 


Một thành viên khác của gia đình, Joseph Oppenheimer (khoảng 1698-1738), người đã 
cô găng hỗ trợ Công tước mới của Wurttemberg từ năm 1733 để thiết lập một nhà nước 
độc tài dựa trên sự kiểm soát của chính quyên đôi với nên kinh tế, là một nạn nhân bi 
thảm khi công tước đột ngột qua đời bốn năm sau. Oppenheimer bị bắt cùng ngày, bị 
buộc tội phá hoại quyên của cộng đồng và biên thủ tiền, bị kết án và treo cô. Cơ thể của 
ông đã được trưng bày công khai trong một lông sắt. Sự nổi lên và sụp đồ của 
OppenheImer, còn được gọi là S1iss hoặc “Judˆ (Người Do Thái), đóng vai trò như một 
lời cảnh báo đôi với những người Do Thái và sau này là chủ đề của một cuốn tiêu thuyết 
nồi tiếng của Leon Feuch - phẫn nộ. 

Điều quan trọng là Oppenheimer, người hầu như không còn là người Do Thái trong thời 
thịnh vượng của mình, quay trở lại chế độ chính thông nghiêm ngặt trong thời gian bị 
giam cầm, từ chối làm lễ rửa tội như một điều kiện ân xá, và chết khi tuyên xưng đức tin 
của mình. Một bản In đương đại cho thây ông cạo râu sạch sẽ. Một Tuyển hầu tước của 
Sachsen, người thuê khoảng 20 gia đình Do Thái, đã đề nghị 5.000 thaler để một tộc 
trưởng cạo râu của ông. Nhưng người đàn ông từ chỗi, trong cơn giận dữ, Tuyền hầu đã 
lây kéo và tự cắt nó. Hầu hết người Do Thái trong triều đình, trong khi chỉ kết hôn với 
nhau, phục vụ các cộng đồng Do Thái địa phương, thường hoạt động như một shtadlan 
(nhà đàm phán chính thức). Samuel Oppenheimer vĩ đại có các đặc vụ đi khắp Hungary, 
Slovakia và Balkan, truy tìm những người Do Thái nghèo bị bắt trong các cuộc chiến 
tranh Áo-Thỏ, và tái định cư họ trong các cộng đồng an toàn. 


Người Do Thái tại triều đình, dù giàu có hay quyên lực, biết anh ta không bao giờ thực 
sự an toàn và anh ta không cân phải nhìn xa để tìm những người Do Thái đang gặp khó 
khăn tuyệt vọng. 


Năm 1648-9, người Do Thái ở đông nam Ba Lan và Ukraine gặp thảm họa. Tình tiết này 
có tầm quan trọng lớn trong lịch sử Do Thái vì một số lý do, như chúng ta sẽ thấy, nhưng 
tác động tức thì của nó là nhắc nhở người Do Thái ở khắp mọi nơi về sự mong manh của 
vị trí cũng như sức mạnh và cơn thịnh nộ của những thế lực có thê tân công mà không 
cần báo trước. Chiên tranh Ba Mươi năm đã gây áp lực ngày càng lớn lên các nguồn tài 
nguyên xuất khâu lương thực của Ba Lan. Chính vì mạng lưới tại Ba Lan mà các nhà 
thâu Do Thái có thê cung cấp cho các quân đội khác nhau. 

Nhưng những người hưởng lợi chính là các địa chủ Ba Lan; và những người thua cuộc 
chính là nông dân Ba Lan và Ukraina, những người đã chứng kiến tỷ lệ ngày càng tăng 
của các loại cây trồng được đưa ra thị trường và bán với lợi nhuận không lồ cho các đội 


quân hung hãn. Theo hệ thông Arenda, theo đó giới quý tộc Ba Lan không chỉ cho thuê 
đất mà còn trao tất cả tài sản cô định như nhà máy bia, nhà máy chưng cất, nhà trọ và 
phí cầu đường cho người Do Thái, để đổi lại các khoản thanh toán cô định, người Do 
Thái đã phát triên mạnh và dân số tăng lên nhanh chóng. Nhưng hệ thông vốn đã không 
ồn định và bất công. Những chủ nhà vắng mặt và thường xuyên tiêu xài hoang phí, liên 
tục gây áp lực lên người Do Thái bằng cách tăng giá mỗi khi gia hạn hợp đồng thuê; đến 
lượt người Do Thái gầy áp lực lên nông dân. 


Ở Ukraine, sự bất công đặc biệt gây phẫn nộ vì cả hai nhóm áp bức. Các quý tộc Công 
giáo và những người trung gian Do Thái, thuộc một tôn giáo khác với tầng lớp nông dân 
Chính thống giáo. Một số nhà lãnh Do Thái giáo nhạy cảm với những bất công cho nông 
dân và nhận thức được mồi nguy hiểm đổi với người Do Thái. Chắng hạn, tại một hội 
đồng gồm các giáo sĩ Do Thái và các nhà lãnh đạo được tô chức tại Volhynia năm 1602, 
những người phụ nữ gốc Do Thái đã cầu xin cho phép nông dân nghỉ làm vào ngày 
Sabath và các ngày lễ của người Do Thái như một dẫu hiệu của thiện chí. Nhưng nhiêu 
người Do Thái không có tư cách thê hiện lòng nhân từ, họ là những kẻ phụ bạc và buộc 
phải “xay xát” nông dân để trả tiền thuê. Họ đặt niềm tin vào đại bác. Người Do Thái và 
Ba Lan củng có các thị trân; các giáo đường Do Thái được xây dựng với hình dáng ôm 
và có găn súng trên mái nhà. 

Những người nông dân Ukraine cuối cùng đã vươn lên vào cuỗi mùa xuân năm 1648, 
dẫn đầu bởi một quý tộc nhỏ bé tên là Bogdan Khmelnytsky, với sự giúp đỡ của Dneiper 
Cossack và Tartar từ Crimea. Sự nổi lên của ông về cơ bản là nhằm vào sự cai trị của Ba 
Lan và nhà thờ Công giáo, và nhiều quý tộc và giáo sĩ Ba Lan là một trong số các nạn 
nhân. Nhưng kẻ thù chính là chông lại người Do Thái, người mà nông dân tiếp xúc nhiều 
nhất, và khi đến mức này, người Ba Lan luôn bỏ rơi đồng minh Do Thái đề tự cứu mình. 
Hàng ngàn người Do Thái từ các làng mạc và các shtetls phải chạy trồn đến các thị trân 
lớn kiên cố, nơi biến thành những cái bẫy chết chóc đối với họ. Tại Thalchin, quân Ba 
Lan giao người Do Thái cho người Cossack để đổi lẫy mạng sông của chính họ; tại 
Tamopol, đơn vị đôn trú không chịu cho người Do Thái vào. Tại Bar, pháo đài thất thủ 
và toàn bộ người Do Thái bị thảm sát. Có một cuộc tàn sát khốc liệt khác tại Narol. Tại 
Nemirov, người Cossack vào pháo đài băng cách ăn mặc thành người Ba Lan, và họ đã 
giết khoảng 6.000 người trong thị trân, theo biên niên sử của người Do Thái. Chúng tôi 
không biết chính xác có bao nhiêu người Do Thái đã chết. Biên niên sử Do Thái nói 
100.000 đã bị giết và 300 cộng đồng bị phá hủy. Một nhà sử học hiện đại tin hầu hết 
những người Do Thái đã trỗn thoát và các vụ thảm sát không phải là một bước ngoặt lớn 
trong lịch sử người Do Thái Ba Lan mà chỉ là một sự gián đoạn tàn bạo nhưng tương đôi 
ngăn trong quá trình phát triển và mở rộng ôn định của nó. Các số liệu của biên niên sử 


chắc chăn là phóng đại, nhưng những cầu chuyện về những người tỊ nạn đã có một ảnh 
hưởng sâu sắc vê cảm xúc không chỉ đôi với người Do Thái Ba Lan mà còn đôi với các 
cộng đông Do Thái ở khắp mọi nơi. 


Như trong các giai đoạn trước, tác động của tai họa củng cô các yếu tô phi lý và khải 
huyện trong Do Thái giáo và đặc biệt làm cho người Do Thái quá mẫn cảm với các dấu 
hiệu của sự giải cứu của đẳng Messiah. Chủ nghĩa lạc quan duy lý của thê kỷ 12 được 
phản ánh trong các tác phẩm của Maimonides phân lớn đã biên mất vào cuôi thế kỷ 14, 
khi các cộng đồng Do Thái hầu như ở khắp mọi nơi đều phải chịu áp lực. 


Trong giới thượng lưu Do Thái, thuyết thân bí kabbalistic đã tăng cường sức mạnh của 
nó. Sự tàn phá và phân tán của cộng đông Do Thái lớn tại Tây Ban Nha từ những năm 
1490 đã củng cô xu hướng đối với chủ nghĩa phi lý theo hai cách cụ thể. Đâu tiên, nó 
dân chủ hóa kabbalah. Từ việc là một môn khoa học bí truyền được truyền miệng trong 
giới thượng lưu có học, hoặc thông qua các bản thảo được lưu hành bí mật, nó đã trở 
thành tài sản công cộng. Một số lượng lớn các bản thảo có chứa các phần của Zohar hoặc 
tuyến tập kabbalistic được lưu hành trong các cộng đồng Do Thái ở khắp mọi nơi. Sự 
nồi lên của báo chí Do Thái đã thành một hiệu ứng loa phóng thanh. Năm 1558-60, hai 
phiên bản hoàn chỉnh của Zohar đã được in ở Cremona và Mantua. Các bản in tiếp theo 
được tiếp tục trên khắp cộng đồng người Do Thái, ở Leghorn và Constantinople, ở 


Smyrna, Salonika, và đặc biệt là ở Đức và Ba Lan. Trong các phiên bản phổ biến, 
kabbalah trộn lẫn với những điều mê tín dân gian và những câu chuyện cô tích vốn luôn 
tạo thành một tác phẩm tuyệt vời — một phân của tôn giáo hàng ngày của người Do Thái 
bình thường. Sau một hoặc hai thế hệ, không thê tách rời truyền thông này với một truyền 
thông khác: chúng hòa nhập trong một khôi truyền thuyết ma thuật — thân bí rỗi rắm. 


Thứ hai, việc trục xuất khỏi Tây Ban Nha đã khiến bản thân kabbalah trở nên năng động 
và tập trung vào ý niệm về Zion và sự xuất hiện của Đắng Messiah. Kabbalah và khôi 
lượng bôi đắp mê tín ngày càng tăng đã không còn thân bí để nhận biết Đức Chúa Trời 
và trở thành một lực lượng lịch sử, một phương tiện đề đây nhanh sự cứu chuộc của 
Israel. Nó chuyên đến trung tâm của niềm tin Do Thái giáo và mang một số đặc điểm 
của một phong trào quân chúng. 


Quá trình này được hỗ trợ bởi sự trôi dạt của những người Do Thái lưu vong đến 
Palestine và sự phát triển của một trường học kabbalistic tại Safed ở miền bắc Galilee. 
Học giả đáng chú ý đầu tiên của nó là David ben Solomon ïbn abi Zimra, người chuyên 
đến Safed từ Ai Cập, và được biết đến với cái tên Radbaz. Moses ben Jacob Cordovero, 
hay Remak (1522-70), đã cung cấp thần học hoàn chỉnh và có hệ thông đâu tiên về 
kabbalah. Nhưng thiên tài thực sự của phong trào mới là Isaac ben Solomon Luria (1534- 
72), được gọi là ha-Ari, Sư tử. Cha ông là một người Ashkenazi từ Đông-Trung Âu đến 
Jerusalem và kết hôn với một cô gái Sephardi. Vì vậy, trong việc truyền bá văn hóa 
kabbalistic, Luria đã đóng vai trò là cầu nỗi giữa hai cộng đông. Bản thân ông đã được 
nuôi dưỡng tại AI Cập bởi một người chú là một nông dân làm thuê. Ông bắt đầu buôn 
bán, chuyên về tiêu và ngô. Luria là một ví dụ tuyệt vời của truyền thông Do Thái rằng 
kinh doanh không tương phản với đời sống trí thức. Đó là một dẫu hiệu của dân chủ hóa 
kabbalah mà ông đã hấp thụ các truyền thuyết của nó khi còn nhỏ. Một trong những món 
quà của ông là hòa giải và hòa hợp giữa hai cộng đồng. Ông viết rất ít. Cuôn sách được 
biết đến duy nhất là một bài bình luận về “Cuỗn sách của sự che giẫu' trong Zohar. Ông 
chỉ chuyên đến Safed vào cuối đời, sau khi dành những năm 1569-70 để cân nhắc về 
Zohar trên một hòn đảo ở sông Nile. Nhưng khi ở trong Safed, ông đã tạo ra một hiệu 
ứng mê hoặc đối với vòng tròn rộng lớn các đồng tử mà ông ấy tập trung xung quanh 
mình. Họ ghi nhớ lời dạy của ông và sau đó viết ra (giông như học trò của nhà triết học 
Wittgensteins vào những năm 1930). “Ngài tỏa ra không chỉ sự thánh thiện mà còn là 
quyên năng và uy quyên.” Một số người nghĩ chính ông có thể là Đẳng Messiah. Ông 
dường như hiểu được ngôn ngữ của loài chim. Ông thường nói chuyện với các nhà tiên 
tri. Cái chết sớm của ông đã tạo ra những câu chuyện kê ông đã lên thiên đường, và 
những câu chuyện về phép màu nhanh chóng găn liên với tên của ông. 


Luria đã giành được ảnh hưởng ban đầu bằng cách dạy các học trò cách đạt được trạng 
thái thiền định cường độ cao bằng cách tập trung hoàn toàn vào các chữ cái của Torah. 
Giống như hâu hết các nhà kabbalist, ông tin các chữ cái thực sự của Torah, và những 
con sô mà chúng biểu tượng cung cấp các phương tiện để tiếp cận trực tiếp với Đức 
Chúa Trời. Nó là một loại bia rất mạnh một khi nuốt phải. Tuy nhiên, Luria cũng có một 
thuyết vũ trụ ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào Đâng Messiah, và thuyết này vẫn có 
ảnh hưởng lớn nhất trong tất cả các ý tưởng thân bí của người Do Thái. Kabbalah liệt kê 
các tầng khác nhau của vũ trụ. Luria công nhận suy nghĩ sự khốn khổ của người Do Thái 
là một triệu chứng của sự đồ vỡ vũ trụ. Vỏ trâu vỡ vụn của nó, hay còn gọi là klippot, là 
thứ xâu xa, không gì khác ngoài chứa những tia lửa nhỏ của ánh sáng thần thánh. 


Luria 


Ánh sáng bị giam cầm là sự Lưu Đày của người Do Thái. Ngay cả bản thân Shekinah 
thần thánh cũng là một phân của ánh sáng bị mặc kẹt, chịu ảnh hưởng của tà ác. Dân tộc 
Do Thái có ý nghĩa kép trong vũ trụ tan vỡ, vừa là biểu tượng vừa là tác nhân tích cực. 
Như những biểu tượng, những vết thương do các quý tộc gây ra cho họ cho thấy cái ác 
làm tốn thương ánh sáng như thế nào. Nhưng với tư cách là người được chọn, họ có 


nhiệm vụ khôi phục vũ trụ. Băng cách tuân thủ nghiêm ngặt nhất Luật, họ có thể giải 
phóng tia lửa ánh sáng bị mắc kẹt trong vỏ vũ trụ. Khi sự thay đôi đã được thực hiện, Sự 
Lưu Đày của Ảnh sáng sẽ kết thúc, Đắng Messiah sẽ đến và Sự cứu chuộc sẽ diễn ra. 


Sức hấp dẫn của lý thuyết đối với những người Do Thái bình thường là nó cho phép họ 
tin đã nắm trong tay số phận của mình. Trong thời cô đại, họ đã chiến đấu với các quý 
tộc và cái ác và thua cuộc. Vào thời Trung cô, họ đã chấp nhận một cách thụ động những 
điều sai trái gây ra cho họ và không có gì xảy ra; tình trạng khó khăn của họ đã trở nên 
tôi tệ hơn. 

Thực tế, giờ đây họ đã được cho biết họ là những diễn viên mạnh mẽ trong một vở kịch 
vũ trụ, vì những thảm họa liên quan đến người Do Thái càng lớn, họ càng chắc chăn bộ 
phim đang đạt đến cao trào. Băng chính lòng mộ đạo, họ có thê đây nhanh và giải quyết 
cuộc khủng hoảng, tạo ra một làn sóng cầu nguyện và sùng kính lớn lao mà Đắng 
Messiah sẽ đến để chiến thắng. 


Cũng giỗng như vậy, sự lan truyền của thuyết kabbalistic trong quần chúng Do Thái đã 
mất hơn một thế kỷ. Một trong những lý do tại sao Maimonides phản đối tích cực suy 
đoán về Đâng Messiah, và tìm cách trình bày chính Thời đại Đẳng Messiah theo những 
thuật ngữ hợp lý, gần như hài hước như một thời kỳ mà tất cả những người Do Thái sẽ 
tìm đến với học thuật, ông sợ răng những gì ông đã gọi “kẻ cuông tín” sẽ bị cuốn theo 
làn sóng phần khích khi tung hô một Đãng Messiah giả, và sau đó rơi vào tình trạng thất 
vọng. Sự e ngại của ông đã được chứng minh là chính đáng. Vụ trục xuất năm 1492 
được coi là sự ra đời của Đắng Messiah. Vào năm 1500-2 ở miền bắc nước Ý, Giáo sĩ 
Asher Lemlein đã rao giảng về ngày Đức Chúa Trời đến sắp xảy ra. Năm 1523, một 
thanh niên, có lẽ là một người Do Thái Falasha từ Ethiopia đến Venice. Một trong những 
câu chuyện kê anh là hậu duệ của Vua David. Do đó, được biết đến với cái tên David 
ReubenmI. 


Ông đã thu nhận nhiều người Do Thái và một số hoàng tử Cơ Đốc giáo. Nhưng cuỗi 
cùng ông lại ở trong một nhà tù ở Tây Ban Nha. Những câu chuyện của ông đã truyền 
cảm hứng cho một người yêu sách khác, Solomon Molcho, tự xưng mình là Đẳng 
Messiah tại Rome vào năm 1530. Ông bị thiêu sông hai năm sau đó. 

Những thất bại này và những người khác không khuyến khích những người đàn ông 
uyên bác sử dụng phương pháp kabbalistic để phân biệt các dâu hiệu của Sự cứu chuộc. 
Joseph Caro, người đã đến Safed, đã cô tình bỏ qua kabbalah và ông không làm gì để 
tăng cường suy đoán về đẳng cứu thê. 

Nhưng ông cũng viết một cuôn nhật ký thân bí, trong đó một người cô vẫn kỳ diệu hoặc 
magøid — Mishnah được nhân cách hóa xuất hiện. Hầu hết các giáo sĩ Do Thái đều hướng 


tới thuyết thiên sai, vì hoàn toàn không rõ vị giáo sĩ này sẽ đóng vai trò øì, nêu có. Thời 
đại Đắng Messiah. Học trò vĩ đại nhất của Luria, Hayyim Vital (1542-1620), chắc chắn 
đã không nỗ lực đề đưa lý thuyết của bậc thầy mình đến với đông đảo công chúng. Ông 
đã dành phân sau của cuộc đời đề che giãu hầu hết các bài học mà Luria đã dạy cho ông. 
Tuy nhiên, trong cuỗn sách năm 1610-12, một tác phẩm tự truyện ghi lại gần nửa thế kỷ 
những giấc mơ, ông nói rõ ông tin Luria xứng đáng trở thành Đẳng Messiah và chính 
ông cũng có thê được gọi như thê. 

Tôi nghe thấy một giọng nói lớn: “Đẳng Messiah đang đến và Đẳng Messiah đứng trước 


^¬” 9) 


mặt tôi.” Ông thối kèn và hàng ngàn, hàng vạn người từ Israel đang tụ tập quanh ông. 
Ngài nói với chúng tôi: “Hãy đi với Ta và các ngươi sẽ thấy sự báo trước về việc phá 
hủy của Đền Thờ.” Hơn nữa, vào những năm 1630, hầu hết các bài giảng của Luria, 
được Vital và người học trò hàng đầu khác, J oseph 1bn Tabul sửa lại, đã được 1n thành 


bản và được đọc rộng rãi. 


Từ Safed, Lurianic kabbalah lan dần sang các cộng đồng Do Thái ở Thô Nhĩ Kỳ, Balkan 
và Đông Âu. Ở Ba Lan, nơi các máy ¡in của người Do Thái tôn tại ở Lublin và các nơi 
khác, tác động của nó rất mạnh và rộng khắp. Vào cuôi thê kỷ 16, nó được coi là một 
phân chuẩn mực của Do Thái giáo. Giáo sĩ Joel Sirkes đã phán quyết trong một bản trả 
lời rằng “người nào đưa ra phản đỗi với khoa học về kabbalah' thì sẽ bị “vạ tuyệt thông'. 
Trong nửa đầu thế kỷ 17, tại các khu dân cư và khu ô chuột đông đúc của người Do Thái 
ở Ba Lan, Lithuania và Ukraine, hình thức Do Thái giáo này, từ sự thân bí cao sang và 
lòng sùng đạo khổ hạnh ở một phía, sự mê tín ngu ngốc ở phía kia, trở thành tôn giáo 
thiết yêu của cộng đồng. 

Phần lớn sự mê tín trong khu ô chuột đã rất lâu đời. Nó bắt đầu thâm nhập vào Do Thái 
giáo trong thời kỳ đầu của các giáo sĩ. Những câu chuyện thần kỳ kế về Luria cũng được 
lưu truyền về các nhà hiên triết thời kỳ đầu. Hillel, giỗng như Luria, có thê hiểu những 
con chim đang nói gì với nhau và tất cả các loài động vật, thậm chí cả cây côi và những 
đám mây. Các nhà hiền triết xử lý các truyện ngụ ngôn đạo đức đủ loại. 

Người ta nói học trò của Hillel, Johanan ben Zakkai, “biết những câu chuyện ngụ ngôn 
về người thợ giặt và những câu chuyện ngụ ngôn về cáo?. Rabbi Meir được cho là đã 
biết 300 truyện ngụ ngôn về cáo. Chính các nhà hiện triết đã để quỷ vào Do Thái giáo. 
Tất nhiên, khó khăn là dù Kinh Thánh lên án ma thuật (ví dụ: “Ngươi không được dung 
thứ cho phù thủy° — Xuất Hành), và bất chấp niềm tin của người Do Thái, tất cả các hành 
động đêu do chỉ một mình Đức Chúa Trời làm, loại trừ bất kỳ hình thức nào về thuyết 
nhị nguyên, một số di tích của ma thuật đen và trăng cô đại vẫn còn tôn tại trong các văn 
bản. Vì vậy, những chiếc chuông đeo trên áo choàng của thây tê lễ được thiết kế để 
chồng lại ma quỷ. Không có nhiêu quỷ trong Kinh Thánh, nhưng có tôn tại: Thân chết 


Mevet, L1lith kẻ trộm trẻ em (đôi khi là một con cú), Reshev thần dịch hạch, Dever, một 
vị thần bệnh tật khác, Belial, một loại quỷ, Satan, thủ lĩnh của lực lượng chống Chúa, 
Azazel, vật tế thần của loài hoang dã. Vì vậy, cuộc xâm lược Do Thái giáo của quỷ trong 
giai đoạn 150 TCN đến 300 SCN đã có một sô tiền lệ. Không cần phải nói, Hillel cũng 
có thê hiểu được ngôn ngữ của ma quỷ. Quỷ rất đa dạng, dù theo Isaac xứ Acre, chúng 
đều không có ngón cái. Một số, như Satan và Belial, rất ghê gớm. Một số là linh hồn xấu 
xa hoặc ô uễ, được gọi là ruˆah tezazIt trong Talmud. Chúng xâm nhập vào một cá nhân, 
chiễm hữu anh ta, nói chuyện qua miệng. Văn học về Kabbalistic được viết bởi các đệ 
tử Luria đầy rẫy những câu chuyện về những sinh vật ghê tởm, mà trong các khu nhà 
của người Do Thái Ashkenazl, đặc biệt là ở Ba Lan, được gọi là những con bọ hung. Tài 
liệu cũng dạy cách họ có thể trừ tà bởi một người đàn ông uyên bác, thánh thiện, hoặc 
ba°al shem, người đã cứu chuộc linh hồn bị ám băng cách sử dụng một trong những “tia 
lửaˆ của Lurla. Ngoài ra còn có những ác quỷ theo chủ nghĩa cực đoan, được gọi là 
kesilim hoặc izim, chuyên ném đồ đạc và đánh những người bỏ rơi sách thánh. Những 
người Do Thái tin uống nước vào lúc chuyên mùa là rất nguy hiểm vì khi đó những 
người phụ nữ ma quỷ bỏ máu kinh xuống giếng và suôi. 

Đề chống lại lũ quỷ, một đội quân thiên thần đã ra đời như Michael, Gabriel, Raphael 
và Metatron. Có những bảng chữ cái đặc biệt, bắt nguôn từ chữ viết hình nêm cô đại 
hoặc chữ viết Hebraic lỗi thời, các chữ cái thường chứa các vòng tròn nhỏ trông giống 
như đôi mắt, được coi như bùa hộ mệnh và các loại bùa khác để xua đuôi ma quỷ. Phép 
thuật kết hợp bùa chú, được thực hiện bằng cách sử dụng tên bí mật của Chúa và các 
thiên thân trong các công thức đặc biệt, được gọi là 'Kabbalah thực tế". 

Về lý thuyết, chỉ có những người tôn nghiêm cao cả mới có thể thực hiện phép thuật 
màu trắng này. 

Trên thực tế, bùa hộ mệnh được sản xuất hàng loạt và lưu hành tự do trong khu Ô chuột. 
Ngoài ra còn có ma thuật đen, được sử dụng băng cách điều khiển “những tên xâu xa". 
Theo Zohar, nguôn gốc của ma thuật bị câm là lá của Cây tri thức trong sách Sáng Thẻ. 
Các thiên thần sa ngã Azael và Aza đã dạy nó cho các phù thủy, những người đã đến 
Dãy núi Bóng Tôi để nghiên cứu. 

Phép thuật kỳ diệu nhất là việc tạo ra một con øolem. \4 tưởng bắt nguôn từ câu chuyện 
sáng tạo của Adam, nhưng chỉ xuất hiện một lần trong Kinh Thánh, trong một đoạn bí 
ân trong Thi Thiên. Tuy nhiên, truyền thuyết về talmudic được tích lũy xung quanh; 
Jeremiah được cho là đã tạo ra một con. Một con khác do Ben Srra thực hiện. 


Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, khả năng tạo ra một con golem được quy cho bất kỳ người 
đàn ông nào có kiến thức thân thánh và kabbalistic xuất sắc. Con golem được đưa vào 


cuộc sông đề thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm bảo vệ người Do Thái khỏi 
những kẻ thù ngoại tộc. Về lý thuyết, một con golem xuất hiện khi tên bí mật của Đức 
Chúa Trời, với các chữ cái được sắp xếp theo đúng thứ tự, được đưa vào miệng nó; nó 
sẽ bị vô hiệu hóa bằng cách đảo ngược tên. Nhưng một con golem đôi khi thoát khỏi tầm 


tay và chạy trôn - do đó tạo ra một lớp câu chuyện kinh hoàng mới. 


Ác quỷ, thiên thân, øolem và những nhân vật bí ân khác đã tạo thành văn hóa dân øian 
của khu Do Thái, dẫn đến vô số thực hành mê tín dị đoan. Chúng mang đến cho cuộc 
sông trong khu ô chuột Do Thái một cảm giác vừa đáng sợ vừa thoải mái, đồng thời luôn 
sông động, phong phú, thú vị. Một số phong tục hiện hành ở thế kỷ 16 và 17 đã xuất 
hiện trong một tác phẩm xuất bản ở London năm 1738 có tên là Cuỗn sách về tôn giáo, 
nghi lễ và cầu nguyện của người Do Thái, được cho là của Gamaliel ben Pedahzur, được 
viết bởi một kẻ bội đạo, Abraham Mears. Nó cho rằng những linh hồn ma quỷ được tìm 
thây trong những cơn lốc bụi và rác rưởi. Những hồn ma xấu có thể làm hại một người 
trong bóng tối nhưng chỉ khi người đó ở một mình. Nếu có hai người, con ma có thê 
xuất hiện nhưng không gây hại gì; nếu ba, nó không thể làm øì. Một ngọn đuốc cũng có 
tác dụng tương tự. Các phù thủy có thê gây hại nếu họ tìm thấy đồ gốm hoặc vỏ trứng 
bỏ đi mà chưa được đập thành từng mảnh; hoặc những ngọn rau xanh mướt buộc lại với 
nhau thành từng chùm. Phân lớn truyền thuyết liên quan đến đám tang và đám cưới. Vì 
vậy, nêu bạn muốn câu xin sự tha thứ của một người đàn ông đã chết mà bạn đã đụng 
chạm, bạn đứng dưới chân quan tài và năm lây ngón chân cái của người đàn ông trong 
tay trong khi cầu nguyện sự tha thứ từ ông ta; nêu mũi chảy máu dữ dội, sự tha thứ đã 
bị từ chối. 

Văn hóa dân gian ở khu Do Thái xoay quanh ma quỷ và tội lỗi, đặc biệt là tội lỗi đầu 
tiên, sự biến đồi linh hồn và đặc biệt là Đẳng Messiah. Niềm tin vào Đẫng Messiah là 
sự tông kết và cao trào của tất cả sự tin tưởng của người Do Thái vào siêu nhiên vì nó là 
sự trừng phạt cao nhất của tôn giáo Do Thái chính thông. Vị giáo sĩ Do Thái uyên bác 


và có đầu óc lý trí nhất và là thương gia bậc nhất thê giới đã tin tưởng vào việc Đẳng 
Messiah sẽ đến một cách nhiệt thành như người vợ không biết chữ của một người bán 
sữa khiêm tốn. Messiah được liên kết với những câu chuyện về các Bộ lạc đã mất vì 
nhiêu người cho răng, để đạt được sự khôi phục của một vương quốc tôn kính trên trái 
đật, Đắng Messiah sẽ triệu tập các bộ lạc từ nơi Lưu Đày xa xôi và họ sẽ hành quân, một 
đội quân hùng mạnh, để đặt anh ta trên ngai vàng của Vua David. 

Lịch sử nhiêu lần cho thấy điều giúp truyền bá ý tưởng tôn giáo nhanh nhất là sự mô tả 
rõ ràng và thực tế về cơ chế cứu rỗi. Đó chính xác là những gì mà Lurianic kabbalah đã 
cung cấp: một mô tả về việc những người Do Thái bình thường, bằng lời cầu nguyện và 
lòng mộ đạo có thể kết thúc Thời đại Messiah như thế nào. Chính trong những thê hệ 
sinh ra vào những năm 1630, những ý tưởng của Luria được lan truyền rộng rãi và nhanh 
chóng nhất, dưới cả hình thức tinh vi và thô tục. 


Nhà sử học vĩ đại Gershom Scholem, người đã dành cả đời để nghiên cứu tác động của 
thuyết thân bí kabbalistic đôi với xã hội Do Thái, nhân mạnh tính phô biến của niềm tin 
giữa các cộng đồng Do Thái, vào khoảng giữa thế kỷ 17, thế giới đang trên bờ vực của 
những sự kiện lớn — một loạt các thảm họa đã xảy ra ở Đông Âu từ năm 1648 trở đi, 
đỉnh điểm là Chiến tranh Thụy Điền vào cuỗi những năm 1650, đã tạo thành một yếu tô 
mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng hy vọng về đâng cứu thê. Sự đau khô càng lớn, sự giải 
cứu càng khẩn cấp. Trong những năm 1650 và 1660, có hàng nghìn người tị nạn được 
tạm trú trong các cộng đồng Do Thái ở khắp mọi nơi, và các hoạt động gây quỹ ủng hộ 
họ đã giúp tạo ra sự mong đợi. Nhưng những hy vọng về đâng cứu thê, nhờ học thuyết 
của Luria, đã tăng cao ngay cả ở những cộng đồng xa xôi, như Maroc, nơi ít được biết 
đến về các thảm họa ở Ba Lan. Làn sóng phân khích gia tăng đặc biệt ở Salonika và 
vùng Balkan, ở Constantinople và khắp Thổ Nhĩ Kỳ, ở Palestine và Ai Cập. Nó cuỗn 
theo người giàu và người nghèo, có học và không biết gì, những cộng đồng đang gặp 
nguy hiểm và những người cảm thấy bản thân được an toàn. Đến những năm 1660, cảm 
giác quá trình Lurianic hầu như đã hoàn tất, và Đẳng Messiah đang chờ sẵn, đoàn kết 
hàng trăm cộng đồng Do Thái rải rác trên hai lục địa. Về điểm này, mê tín phố biến và 
chủ nghĩa thần bí học được cho là một. 

Vào ngày 31 tháng 5 năm 1665, như được báo trước, Đẳng Messiah đã xuất hiện và 
được công bô ở Gaza. Ông được gọi là Shabbetai Zevi (1626-76). Ông là người có tư 
duy bậc thầy, nhà lý thuyết chính và là một cư dân địa phương, một người khác là 
Abraham Nathan ben Elisha Hayyim AshkenazI, được gọi là Nathan xứ Gaza (khoảng 
1643-80). Ông sinh ra ở Jerusalem, con trai của một học giả Do Thái giáo và kabbalist 
đáng kính; đã kết hôn với con gái của một thương gia giàu có ở Gaza và đến sông ở đó, 
và vào năm 1664, ông bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về Lurianic kabbalah. Ông nhanh 


chóng thành thạo các kỹ thuật thiền định và xuất thần của Lurianic. Nathan là một ví dụ 
nồi bật về nguyên mẫu người Do Thái có trí tưởng tượng cao và đã trở nên quan trọng 
trên thế giới khi trí tuệ của người Do Thái trở nên thế tục hóa. Ông có thê xây dựng một 
hệ thông giải thích và dự đoán về các hiện tượng vừa có độ chính xác cao, đồng thời vừa 
đủ linh hoạt để phù hợp với các sự kiện mới. Và ông có năng khiếu trình bày lý thuyết, 
với khả năng tích hợp đề hấp thụ các hiện tượng bằng một quá trình thấm thấu, với một 
niềm tin và sức thuyết phục to lớn. Marx và Freud đã khai thác một khả năng tương tự. 


Khi còn ở Jerusalem, Nathan đã tình cờ gặp Shabbetai Zevi, người hơn ông khoảng mười 
tám tuôi, và là một người nôi tiếng lập dị. Ông đã chú ý đến Zevi. Tuy nhiên, sau khi đã 
hấp thụ kabbalah của Lurianic và phát triển với bất kỳ mức độ nào để thỏa mãn bản thân 
— khả năng nhìn xa trông rộng và tiên tri, Nathan nhớ lại trường hợp của Zevi và thu hút 
ông ta vào hệ thông của mình. Zevi thua kém Nathan về mọi mặt: ít học hơn, kém thông 
minh hơn, kém sáng tạo hơn; nhưng ông ta có thành phân cần thiết cho một chủ thê 
Messiah: khả năng tự hấp thụ. Ông sinh ra ở Smyrna, hiện là một trung tâm thương mại 
đang mở rộng, nơi cha ông là đại lý cho các công ty Hà Lan và Anh. Cả hai anh em đều 
trở thành thương nhân thành đạt. Ông là người yêu sách, đã trải qua một khóa đào tạo 
của giáo sĩ Do Thái, tốt nghiệp năm mười tám tuôi, và sau đó học kabbalah. Ông có 
những đặc điểm của cái mà sau này được gọi là hưng cảm. Các giai đoạn phân khích và 
những cảm xúc dữ dội. Những điều này đủ phố biến đối với các nhà thân bí thuộc mọi 
tôn giáo, và được xem như công việc của Đức Chúa Trời “chiếu sáng, rồi che mặt Ngài 
đi°. Do đó, sự biến đồi đột ngột không nhất thiết làm giảm danh tiếng về sự tôn nghiêm 
của chủ thể. Thật không may cho Zevi, trong giai đoạn hưng cảm, ông ta có xu hướng 
phạm luật và báng bồ. Ông đã tuyên bố tên bị cấm của Đức Chúa Trời. Các cuộc thảm 
sát năm 1648 đã truyền cảm hứng cho ông tuyên bố mình là Đãng Messiah. 

Giống như nhiêu nhà thần bí khác, ông muốn làm và hợp pháp hóa những điều bị cẫm. 
Trong suốt những năm 1650, ông lần lượt bị trục xuất khỏi Smyrna, Salonika và 
Constantinople. Đôi khi trạng thái tâm trí của ông ấy rất nhẹ nhàng và bình thường. 
Nhưng rồi những thôi thúc tôi tệ sẽ quay trở lại. Ông đã kết hôn và ly hôn hai lần, cả hai 
đêu không viên mãn. Năm 1664, khi đang ở trong trạng thái hưng phân ở Cairo, ông đã 
có cuộc hôn nhân thứ ba với một cô gái tên là Sarah, một người tỊ nạn sau các cuộc thảm 
sát, người mà danh tiếng của cô rất đáng ngờ. 

Nathan đã trải qua những khải tượng đáng kinh ngạc, ông đến đó vào mùa xuân năm 
1665. Vào thời điểm hai người đến với nhau, vào tháng Tư, Nathan đã cảm nghiệm được 
khải tượng của mình. Vì vậy, khi Zevi thực sự đến nhà, tìm kiếm sự giúp đỡ, Nathan đã 
đánh giá sự kiện này là quan trọng. Nathan tập trung sức mạnh lập luận để thuyết phục 
Zevi những tuyên bố về đẳng cứu thê của ông là xác thực và phải được theo đuổi. Sau 


đó, Nathan tỏ ra rất thành thạo trong việc đưa tiểu sử và đặc điểm của Zevi vào các mẫu 
văn bản kinh điển và ngụy thư, cũng như lý thuyết của người Lurian — đặc biệt là do 
chính ông ấy sửa đôi. Vì vậy, ông ca ngợi Zevi là Đẳng cứu thế, và Zevi, bị thuyết phục 
một lần nữa, nhanh chóng bước vào một giaI đoạn hưng cảm khác. Với sự sốt sắng của 
Nathan ở bên cạnh, ông ấy đã công khai yêu cầu của mình và lần này nó đã được chấp 
nhận. Ông cưỡi ngựa đi vòng quanh Œaza, như vua chúa, và cử đại sứ triệu tập tất cả các 
bộ tộc của Israel. 


Sự khác biệt giữa Zevi và các Messiah trước đó ở thê kỷ 16 là việc ông không chỉ dựa 
trên nên tảng học của Chính thông giáo, mà còn theo các điêu kiện cụ thể của khoa học 
LurIanic mà toàn bộ người Do Thái đã quen thuộc. Nhà tiên trị Nathan, “ngọn đèn thánh”, 
bùng cháy với niềm tin và tỏa ra kiến thức. Zevi, Đẳng Messiah đã ban phát sự quyến rũ 
và tôn quý của vương giả. Sự kết hợp đã hoạt động xuất sắc ở Gaza, nơi các giáo sĩ Do 
Thái tham gia vào việc tung hô. Nó kém thành công hơn ở Jerusalem, nơi nhiều giáo sĩ 
Do Thái (bao gồm cả giáo viên cũ của Nathan) bác bỏ những yêu sách và cuỗi cùng 
khiến đẳng cứu thế mới bị trục xuất. Họ đã không gửi thư cho các cộng đồng Do Thái 
cảnh báo về một kẻ không trong sạch. Ở đó và những nơi khác, các giáo sĩ Do Thái hoài 
nghỉ thường giữ im lặng. Phần lớn các giáo sĩ Do Thái ở khắp mọi nơi đã được thu nhận. 
Sau đó, khi bong bóng vỡ, nhiều người khăng định họ đã phản đỗi những điều giả mạo 
của ZevI. Nhưng như Scholem đã chỉ ra, các tài liệu kề một câu chuyện khác. 


Vào năm 1665 và hầu hết năm 1666, không có tuyên bỗ có thâm quyên nào chống lại 
Đắng Messiah mới. Những lá thư khéo léo thông báo các sự kiện, mà Nathan viết hoặc 
soạn thảo, và được gửi đến các cộng đồng Do Thái trên toàn thê giới, đã không được trả 
lời. Tất nhiên, hầu hết người Do Thái đều mong đợi sự xuất hiện của Đâng Messiah. 
Nathan đã đoán trước được sự vắng mặt của phép màu băng cách khéo léo phỏng theo 
thuyết LurlanIc. Ông lập luận, vì Đẳng Messiah đã được triệu tập bởi những lời cầu 
nguyện và lòng mộ đạo của người Do Thái, theo logic đức tin thuần khiết, đáng tin cậy 
là điều kiện cần thiết để duy trì sứ mệnh của ngài. Vì vậy, cả ông và nhà tiên tri đều 
không được yêu câu làm phép lạ. Trên thực tế, sự đề phòng của Nathan là không cần 
thiết. Phép lạ đã được thực hiện một cách hợp lệ dù luôn luôn ở một nơi khác. Điều này 
xảy ra một cách tự phát từ phong tục của người Do Thái là lan truyền tin tức về thảm 
họa và chiến thăng bằng những bức thư dài, đây phân khích, thường dựa trên những tin 
đồn. Vì vậy, Constantinople đã viết thư cho Leghorn kề lại những điều kỳ diệu xảy ra ở 
Cairo. Tin tức về những điều kỳ diệu ở Salonika đã được truyền từ Rome đến Hamburg, 
và sau đó đến Ba Lan. Thông báo đâu tiên mà hầu hết những người Do Thái phương Tây 
nhận được không hề liên quan đến Zevi mà là Mười Bộ Lạc đã mất, những người được 
cho là đang tập hợp ở Ba Tư hoặc Sahara, và hành quân trên Mecca hoặc Constantinople. 


Vào tháng 9 năm 1665 Nathan đã gửi một bức thư dài phác thảo chương trình Messiah. 
Nathan cho biết, công việc của ông đã thay thế hệ thông Lurianic và mở ra một giai đoạn 
mới trong lịch sử. Đầu tiên, Ngài sẽ lây vương miện của Thổ Nhĩ Kỳ và biến nhà vua 
trở thành người hầu. Tiếp theo, Ngài sẽ đến Sông Sambatyon để tập hợp các bộ lạc và 
kết hôn với Rebecca, cô con gái mười ba tuôi của Moses, người đã sống lại. Trong thời 
gian ông văng mặt, người Thổ Nhĩ Kỳ có thê nỗi loạn và gây ra khổ nạn cho người Do 
Thái. Do đó, mọi người Do Thái cần phải chuộc tội ngay lập tức. Trong khi đó, chính 
Zevi đã bắt đầu một cuộc tiên công về phía bắc, đâu tiên là đến Aleppo, sau đó đến 
Smyrna và tới Constantinople, và giờ đây, sự cuồng loạn hàng loạt bắt đầu bùng phát. 
Zevi đã tăng nó lên bằng cách quay trở lại thói quen hưng cảm cũ. Nếu một giáo sĩ Do 
Thái phản đối, thì đám đông không lô giờ đã đi cùng Zevi mọi nơi đều có khả năng tấn 
công nhà phê bình. Tại Smyrna, Zevi tự mình cầm rìu đến trước cửa hội đường Sephardi, 
nơi không nhận ra ông và cỗ gắng đi vào. Khi vào trong, ông tô cáo những giáo sĩ Do 
Thái không tin là động vật ô uễ. Khi một trong những giáo sĩ Do Thái quan trọng có mặt 
yêu cầu ông đưa băng chứng, Zevi đã trục xuất ông ta ngay tại chỗ. Sau đó, ông đã “giải 
phóng những người phụ nữ Do Thái băng cách giải thoát họ khỏi lời nguyên của Eva, 
và phái những người đưa tin đến Constantinople để chuẩn bị cho việc xuất hiện của ông 
— lên đường đến thành phố băng thuyền vào ngày 30 tháng 12 năm 1665. 

Đáp lại lời kêu gọi sám hồi của Nathan — những lời khuyên của ông đã được in rất nhiều 
ở Frankfurt, Prague, Mantua, Constantinople và Amsterdam — Người Do Thái cầu 
nguyện, ăn chay và tắm rửa theo nghi lễ liên tục. Họ trần truồng nằm trên tuyết. Nhiều 
người đã bán hết tài sản và đi hành hương đến Đất Thánh, với hy vọng được nhìn thấy 
Đắng Messiah. Một số người tin họ sẽ được đi trên các đám mây. 

Abraham Pereira, được cho là người Do Thái giàu có nhất ở Amsterdam, cùng gia đình 
rời đi Palestine. Các bài thơ đã được viết, sách in và ghi ngày tháng là 'năm đầu tiên của 
sự đôi mới của lời tiên tri và vương quốc”. Các cuộc rước công chúng đã được tô chức. 
Một số sự phần khích được tạo ra bởi những người Cơ Đốc, những người cũng tin năm 
1666 là một năm ma thuật. Đã có bạo loạn ở nhiều thành phô khác nhau của Ba Lan, và 
vào tháng 5, nhà vua cấm bất kỳ cuộc diễu hành nào của người Do Thái. Sự nhiệt thành 
của người Do Thái cũng gây ra phản ứng, một số đồng tình, một số thù địch, trong thế 
giới Hồi giáo, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ trở nên cảnh giác. 

Do đó, khi tàu của Zevi đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 1666, nó đã bị bắt 
giữ ngay lập tức và Đẳng Messiah bị xích vào bờ. Tuy nhiên, ông ta bị giam cầm trong 
danh dự và được phép tiếp khách. Nathan, trong lần đầu tiên hợp lý hóa các sự kiện để 
phù hợp với lý thuyết của mình, đã giải thích việc giam cầm Đẳng Messiah phản ánh 
cuộc đâu tranh nội tâm của ngài với các thế lực tà ác đã ngăn chặn tia lửa thần thánh tỏa 


sảng. Zevi đã duy trì các mục tiêu của mình trong pháo đài ở Gallipoli, nơi ông bị giam 
giữ, và dường như đã gửi đi các phái đoàn người Do Thái. Một cuộc điều tra từ cộng 
đồng ở Venice đã gợi ra phản ứng trân an từ những người Do Thái Constantinople, được 
ngụy trang cân thận như một bản báo cáo thương mại: “Chúng tôi đã xem xét vẫn đề và 
kiểm tra hàng hóa của Giáo sĩ Israel, vì hàng hóa của ông ấy được trưng bày ở đây dưới 
con mắt của chúng tôi. Chúng tôi đã đi đến kết luận chúng rất có giá trị... nhưng chúng 
tôi phải đợi cho đến khi hội chợ khai mạc.” 

Nhưng ngày dự kiến vào mùa hè năm 1666, đã trôi qua. Đầu tháng 9, Zevi được một nhà 
kabbalist người Ba Lan là Nehemiah Cohen đến thăm. Ông ta hỏi lại Zevi về những 
tuyên bỗ của mình, nhận thây câu trả lời không thỏa đáng và tô cáo với người Thô Nhĩ 
Kỳ, ông là kẻ mạo danh. Vào ngày 15 tháng 9, Zevi được đưa ra trước hội đồng, hay 
divan, ở Constantinople, trước sự chứng kiến của quốc vương, người đã lắng nghe từ 
trong một hốc tường. Zevi phủ nhận đã từng tuyên bố về đãng cứu thế. 

Sau đó, ông được lựa chọn giữa việc cải sang đạo Hỗi hoặc chết. Theo sự thúc ø1ục của 
một thái ý, một người Do Thái bội đạo, ông đồng ý, lấy tên là Aziz Mehmed Effendi và 
tước hiệu “Người giữ công cung điện) và nhận lương là 150 piastre mỗi ngày. 

Sự hưng phẫn trong thê giới Do Thái sụp đồ đột ngột khi tin tức được đưa ra, dù ban đầu 
nhiều người từ chối tin vào điều đó. Giáo sĩ và các nhà lãnh đạo, cả những người đã chấp 
nhận các yêu sách và một số ít đã phủ nhận chúng, đã đóng cửa hàng để áp đặt một sự 
im lặng hoàn toàn về vụ việc. 

Cũng có mối quan tâm nghiêm trọng răng người Thô sẽ bắt đầu một cuộc săn phù thủy 
chống lại các nhà lãnh Do Thái giáo. Vì vậy, mọi nỗ lực chính thức đã được thực hiện 
đề viết lại, giả vờ như sự việc chưa bao g1ờ xảy ra. Hồ sơ cộng đồng đề cập đến nó đã bị 
phá hủy. 

Tronh khi đó, Nathan chỉ đơn thuần là phóng to lý thuyết của mình một lần nữa để phù 
hợp với các dữ kiện mới. Sự bội đạo đã được biến đôi thành một nghịch lý cần thiết hoặc 
mâu thuẫn biện chứng. Khác xa với một sự phản bội, đó thực tế là sự khởi đầu của một 
sứ mệnh mới nhằm giải phóng các tia lửa Lurianic được phân phát giữa các thị tộc và 
đặc biệt là trong Hồi giáo. Trong khi người Do Thái đang khôi phục lại những tia lửa rải 
rác giữa họ — Đâng Messiah có nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều là tập hợp những tia lửa 
trong thế giới xa lạ. Chỉ có ngài mới có thể làm được điêu đó, và điều đó đồng nghĩa với 
việc rơi vào lãnh địa của cái ác. Bề ngoài anh ta phục tùng nó, nhưng thực tế anh ta là 
một con ngựa thành Troy trong trại của kẻ thủ. Nóng lòng với nhiệm vụ của mình, 
Nathan chỉ ra Zevi luôn làm những điều kỳ lạ. Đây chỉ đơn thuân là điều kỳ lạ nhất — 
ôm nỗi hỗ thẹn của sự bội đạo như sự hy sinh cuỗi cùng trước khi bộc lộ toàn bộ vinh 


quang của chiến thăng. Khái niệm về ý nghĩa ấn đã quen thuộc với các học sinh của 
kabbalah. Một khi ý tưởng về sự bội đạo ø1ả vờ được chấp nhận, mọi thứ khác bao øôm 
cả những hành động tiếp theo của Zevi dưới sự giám sát của người Thổ đã xác nhận lý 
thuyết mới, theo đó Nathan nhanh chóng cung cấp tài liệu không lô trong các văn bản 
Kinh Thánh, talmudic và kabbalistic. Nathan đã đến thăm Zevi vài lần và hai người có 
thê điều chỉnh những giải thích của Nathan với hành vi của Zevi. Các giai đoạn hưng 
cảm của ông ấy thỉnh thoảng tái diễn, và trong thời gian đó, ông ấy đôi khi xác nhận lại 
những tuyên bố về đắng cứu thế. Ông ta cũng tham gia vào những trò hê tình dục hoang 
dã, đến mức kẻ thù ở Constantinople, cả người Do Thái và Hồi giáo, kết hợp đề thuyết 
phục hoặc mua chuộc quốc vương — người thích Zevi — lưu đày ông ta đến Albania, nơi 
ông ta chết vào năm 1676. Ngay cả cái chết của Zevi cũng không làm Nathan bối rỗi, 
người đã tuyên bố đó chỉ là một điều huyền bí”: Zevi đã bay lên thiên đường. 

Bản thân Nathan qua đời 4 năm sau đó vào năm 1680. Nhưng vào thời điểm ông biến 
mất, ông đã xây dựng một lý thuyết linh hoạt không chỉ phù hợp với tất cả các hành động 
của Zevi mà còn bất kỳ sự kiện gây bôi rối nào khác có thể xảy ra trong tương lai. Đẳng 
Messiah đóng một vai trò duy nhất, hoàn toàn khác với những linh hồn bình thường, 
thường đòi hỏi sự hy sinh anh dũng, bao gồm cả việc tự mình mang dáng vẻ của cái ác 
để thanh tây. Lý thuyết có ý nghĩa cho dù Zevi xuất hiện trở lại, gửi một người thay thế 
hay giữ im lặng và vô hình. Trong hệ thông kabbalah thay thế hoặc dị giáo này, Nathan 
đã nghiên cứu phép biện chứng của mình với rất nhiêu chỉ tiết và hình ảnh phong phú. 
Kết quả là phong trào Shabbatean, đôi khi công khai, đôi khi bí mật, không chỉ tôn tại 
Sau sự sụp đồ của sự bội đạo mà còn tiếp tục tôn tại trong hơn một thể kỷ. Hầu hết các 
giáo sĩ Do Thái ghét nó không chỉ vì lý thuyết của Nathan là dị giáo mà còn vì sự tái 
xuất hiện được dự đoán của Zevi không xảy ra như vào năm 1700 và 1706, nhiều người 
Shabbatean đã thất vọng chuyển sang Cơ Đốc hoặc Hồi giáo. Phong trào tồn tại sự chia 
rẽ, những sai lệch và cuỗi cùng tạo ra một tôn giáo ly khai được thành lập bởi một hóa 
thân của Zevi được gọi là Jacob Frank (1726-91). 

Frank tên khai sinh là Jacob ben Judah LeIb, con trai của một thương gia Ba Lan và giáo 
sĩ Do Thái bán thời gian. Bản thân anh cũng trở thành một tay buôn vải. Anh ta ít học 
và tự gọi mình là một người đàn ông đơn giản. Trong khi buôn bán ở Balkan, anh đã bắt 
đầu các nghi thức bí mật của Shabbatean, bởi những người theo cánh cực đoan của phong 
trào. Anh trở thành một nhà tiên tri và cuối cùng tuyên bỗ trạng thái gần như là người sở 
hữu linh hồn của Zevi. Khi trở về Ba Lan, trong khi giả dạng là một người Do Thái 
Sephardi chính thông — do đó tên là Frank, thuật ngữ Ashkenazi Yiddish để chỉ một 
người Sephardi — anh ta đã bí mật tiễn hành các nghi thức của Shabbatean với tư cách 
là người đứng đầu một phong trào ngâm bên trong Do Thái giáo. 


Anh ta và những người đi cùng say mê các thực hành tình dục bị câm bởi Torah. Thật 
vậy, theo phép biện chứng thuận tiện được thiết lập bởi Nathan, “phân biệt giữa Torah 
bình thường của halakhah, mà họ đã bỏ qua, và tuyên bố chỉ có quyền theo các hình thức 
Torah cao hơn hoặc tâm linh - Torah thần hóa". 


Năm 1756, Frank bị một tòa án Do Thái giáo ở Brody bắt vạ tuyệt thông, và để thoát 
khỏi sự bắt giữ, ông đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông thấy việc theo đạo Hồi là hữu ích. 
Những người Do Thái chính thông giáo sau đó đã kêu gọi chính quyên Công giáo Ba 
Lan giúp đỡ trong việc giải tắn giáo phái. 

Vạ tuyệt thông là một hình phạt của Giáo hội Công giáo La Mã dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm 
trọng tội. Khi một người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì vê bản chât, người ây bị tách rời ra khỏi sự “hiệp 
thông" với những tín hữu khác trong Giáo hội, vê hình thức là bị khai trừ khỏi tô chức Giáo hội. 

Nhưng những người theo chủ nghĩa Frank cũng quay sang người Công giáo, với lý do 
họ bác bỏ Talmud và do đó có nhiều điểm chung hơn với Rome. Các giám mục, rất vui 
mừng, đã tô chức một cuộc tranh cãi công khai và buộc các giáo sĩ Do Thái cũng như 
những người Frank phải tham dự. Nó diễn ra vào tháng 6 năm 1757 và vị chủ tọa, Giám 
mục Dembowski, tuyên bố ủng hộ những người Frank và ra lệnh đốt các bản sao của 
Talmud tại quảng trường thành phố Kamieniec. Than ôi cho vị giám mục, ông đã đột 
ngột qua đời trong vụ hỏa hoạn. Các giáo sĩ Do Thái coi đây là một dâu hiệu thần thánh 
và tiếp tục cuộc đàn áp những người Frank với lòng nhiệt thành mới. Đề trả thù, Frank 
theo chủ nghĩa Caffiolic, được rửa tội vào năm 1759. Ông thậm chí còn hỗ trợ những 
người Công giáo điều tra những kẻ say máu. Nhưng ông ta cũng thu thập mười hai “chị 
em gái”, những người từng là vợ lẽ của anh ta, thực hành nhiều phép thuật khác nhau. 
Sau đó, ông chuyên sang Nhà thờ Chính thông Nga. 

Trong khi chấp nhận Do Thái giáo, Hồi giáo, Công giáo La Mã và Chính thống giáo, 
Frank tiếp tục theo Nathan mở rộng các lý thuyết tôn giáo. Ông đã tạo ra một Chúa Ba 
Ngôi mới — “Chúa nhân lành°, “Người anh lớn' và 'Cô ấy' — sự kết hợp cuối cùng của 
Shekinah và Đức mẹ đồng trinh Maria, và đưa ra quan điểm về ý tưởng thiên sai có thể 
được theo đuôi tốt như nhau trong tất cả các tôn giáo chính hoặc trong sự khai sáng thế 
tục hoặc giáo phái tự do. Do đó, kabbalah, bắt đầu từ thuyết ngộ đạo không cụ thể, vô 
hình vào cuối thời cô đại, đã trở lại vào cuối thế kỷ 18. 

Điều quan trọng là Frank, để đạt được một số loại vỏ bọc hợp pháp cho giáo phái của 
mình, phải tuân thủ cả Cơ Đốc giáo và Hôồi giáo. Ông tương phản với các hoạt động của 
người cùng thời, Samuel Jacob HayyIm Falk (khoảng 1710-82). 

Falk, sinh ra ở Galicia, là một nhà thám hiểm và kabbalist khác, đù học nhiều hơn Frank. 
Ông cũng xung đột với luật pháp. Ở Westphalia, ông thoát chết trong gang tắc khi trở 
thành một thầy phù thủy. Tổng giám mục của Cologne đã trục xuất ông khỏi lãnh thô. 


Năm 1742, ông đến Anh, và ở đó dường như ông đã theo đuổi vận mệnh tôn giáo của 
mình mà không gặp trở ngại nào. Ông điều hành một giáo đường Do Thái tư nhân từ 
một ngôi nhà ở Quảng trường Wellclose, London. 


Việc một người Do Thái như Falk có thể sông tự do theo luật pháp Anh là một sự thật 
có tầm quan trọng to lớn trong lịch sử Do Thái. Điều đó có nghĩa là, lần đầu tiên kế từ 
thời để chế La Mã, có một quốc gia mà người Do Thái có thê hưởng một thứ gì đó tương 
đương với quyên công dân bình thường. Việc này xảy ra như nào thế? Đề hiểu được 
bước ngoặt vĩ đại này, chúng ta phải quay trở lại năm định mệnh 1648 một lần nữa. 


Cuộc tàn sát lớn người Do Thái diễn ra sau đó, bắt đầu tám năm tuyệt vọng cho người 
Do Thái ở Đông Âu, cho đến nay là đợt bùng phát chủ nghĩa bài Do Thái tôi tệ nhất kể 
từ cuộc Thập tự chinh thứ nhất. Cho đến nay, xu hướng di cư của người Do Thái đã 
hướng về phía đông, trong hàng trăm năm. Bây giờ xu hướng đã bị đảo ngược. Mặc dù 
cộng đồng Ashkenazi đông đúc ở Đông Âu tiếp tục phát triển về số lượng và sự thịnh 
vượng ở một mức độ hạn chế, nhưng nó không bao giờ thực sự an toàn trở lại. Đề đảm 
bảo an ninh, những người Do Thái táo bạo hơn bắt đầu chuyên hướng nhìn sang phương 
Tây. Vì vậy, năm 1648 là một cột mốc quan trọng trên con đường dài dẫn đến thảm họa 
Holocaust. Nhưng năm 1648, với sự tàn sát và đau khô, cùng một loạt các sự trùng hợp 
mà một số người có thê gọi là ngẫu nhiên — lần đầu tiên trong một chuỗi các sự kiện 
đáng chú ý dẫn đến việc thành lập một nhà nước Do Thái độc lập. 


Tác nhân trong sự phát triển mới này là một học giả Do Thái xuất sắc từ Amsterdam, 
Manasseh ben Israel (1604-57). Ông đã bị buộc cải đạo ở Madeira. Nhưng sau khi cha 
ông trỗn thoát và đến Hà Lan, gia đình đã khôi phục lại bản sắc Do Thái và Manasseh 
trở thành một thần đồng, viết cuỗn sách đầu tiên ở tuôi 17. Nhiều cuôn sách của ông 
được viết cho độc giả Cơ Đốc. 


Ông cô gắng chứng minh Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo có nhiêu điểm chung hơn hầu 
hết mọi người nghĩ, và ông đã đạt được danh tiếng cao trong số những người theo trào 
lưu chính thông Cơ Đốc giáo. Khi những người tị nạn đầu tiên từ các cuộc thảm sát năm 
1648 bắt đầu đến Tây Âu, Manasseh và những người Do Thái khác ở Amsterdam lo sợ 
hậu quả đối với cộng đồng những người Ashkenazis đau khô. VỊ trí của họ ở Hà Lan là 
không rõ ràng. Họ không có quyên công dân. Họ không được nhận vào các bang hội. 
Chính phủ Hà Lan không can thiệp vào việc thực hành đức tin của họ, miễn là nó được 
thực hiện một cách lặng lẽ, và trên thực tế, cộng đồng, đặc biệt là ở Amsterdam, đang 
phát triển mạnh mẽ. Nhưng tất cả những điều này có thể bị đe dọa bởi những người tị 
nạn. Thật vậy, tại Hamburg, sự xuất hiện của một số lượng lớn đã dẫn đến việc trục xuất 
tạm thời tất cả người Do Thái vào năm 1649. Do đó, Manasseh đã đề xuất một giải pháp 


triệt đỀ: tại sao không nên mở rộng nước Anh như một quốc gia tị nạn cho những người 
nhập cư Do Thái? 


Kế từ khi Edward I trục xuất người Do Thái Anh vào năm 1290, người ta tin có một lệnh 
cấm tuyệt đối về mặt pháp lý đỗi với người Do Thái cư trú ở đó. Trên thực tế, một số 
người Do Thái đã sông ở đó trong suốt nhiều thê kỷ, đặc biệt là với tư cách bác sĩ và 
thương nhân. 

Một người Do Thái, Sir Edward Brampton, bí danh Duarte Brandao, là Thống đốc 
Guernsey dưới thời Richard II. Một người khác, Tiến sĩ Roderigo Lopez là nạn nhân 
của một phiên tòa xử tội phản quốc và săn phù thủy khét tiếng chống Do Thái vào năm 
1593-4. Vào thời điểm vụ thảm sát Ukraine diễn ra, một trong năm thương nhân đã ký 
hợp đồng cung cấp ngô cho người Anh, Antonio Fernandez Carvajal, người đã đến 
London vào năm 1630 là người Do Thái. 


Manasseh nhận thây sự thất bại của những người bảo hoàng Anh và việc xử tử nhà vua 
vào năm 1649 đã tạo cơ hội duy nhất cho người Do Thái được vào Anh. 

Các đối thủ Thanh giáo của nhà vua, hiện đang điều hành đất nước một cách hiệu quả, 
luôn đại diện cho truyền thông chuộng Do Thái. 

Ông mở đầu chiến dịch của mình vào mùa đông năm 1648-9 với một cuỗn sách có tựa 
đề °Lời xin lỗi danh dự dành cho quốc gia Do Thái”, mà ông ký tên là Edward Nicholas. 
Ông tiếp tục điều này vào năm 1650 với một tác phẩm quan trọng hơn rất nhiều, Spes 
Israelis, được dịch là Niềm hy vọng của Israel, trong đó ông đã nâng cao lập luận của 
phe millenarian. Chiến tranh Anh-Hà Lan lần thứ nhất đã trì hoãn các biện pháp thiết 
thực hơn, nhưng vào tháng 9 năm 1655, Manassech đã tự mình đến London. 
Millenarianism là niềm tin của một nhóm hoặc phong trào tôn giáo, xã hội hoặc chính trị vào một sự chuyền 
đôi cơ bản sắp tới của xã hội, sau đó “tât cả mọi thứ sẽ được thay đôi”. 

Ông đã trình một bản kiến nghị lên Olrver Cromwell, yêu cầu bãi bỏ các luật câm người 
Do Thái nhập cảnh và được chấp thuận theo các điều khoản do chính phủ quy định. 


Cromwell đã nhận được đơn thỉnh cầu của Manasseh và chuyên nó lên Hội đông. 


Vào ngày 12 tháng 11 năm 1655, Hội đồng đã chỉ định một tiêu ban để xem xét vẫn đề 
và tìm kiếm lời khuyên pháp lý của các chuyên gia. Vào ngày 4 tháng 12, một hội nghị 
đã được tô chức tại Whitehall với sự tham dự của 25 luật sư, bao gøôm cả Chánh án, Ngài 
John Glynne, và Nam tước WIlliam Steele, Bộ trưởng Tài chính. Trước sự ngạc nhiên 
của các chính trị gia, họ tuyên bố không có luật nào ngăn cản người Do Thái đến Anh. 
Trục xuất của Edwards 1290 là một hành động đặc quyên của hoàng gia chỉ ảnh hưởng 
đến những cá nhân có liên quan. Tiểu ban sau đó đã thảo luận về các điều kiện mà người 


Do Thái được nhận. Nhưng họ không thê thông nhất. Sau bốn phiên họp, Cromwell đã 
bác bỏ nó vào ngày 18 tháng 12. 

Manassch, thất vọng một cách cay đăng, quay trở lại Amsterdam vào năm sau, tin mình 
đã thất bại. 


Manasseh ben Israel 


Nhưng trên thực tế, ông đã hiểu sai cách người Anh làm. Họ thích một giải pháp thực 
dụng hơn là một giải pháp liên quan đến ý thức hệ rõ ràng. Nếu một thỏa thuận được ký 
kết, trao địa vị pháp lý đặc biệt cho những người nhập cư Do Thái, họ nhất thiết phải 
được coi là công dân hạng hai. Khi chế độ quân chủ được khôi phục vào năm 1660, 
Charles II có thê đã từ chối thỏa thuận hoặc đàm phán lại với các điều khoản khắc nghiệt 
hơn. Trong cả hai trường hợp, câu hỏi của người Do Thái sẽ trở thành một vẫn đề công 
khai, làm dây lên những tin đồn bài Do Thái. Vì vậy, vẫn đề đã được giải quyết một cách 
thực dụng, mà không có một hiệp ước cụ thể nào. Trong khi Manassch vẫn còn ở 
London, một người đàn ông tên là Antonio Rodrigues Robles, một marrano hợp pháp, 
mặc dù trên thực tế là một người Do Thái, đã bị kiện ra tòa. Khoảng 20 gia đình marrano 
đã quyết định, vào tháng 3 năm 1656, giải quyết vẫn đề băng cách công khai thú nhận 
Do Thái giáo của họ, tuyên bố họ là người tị nạn trỗn khỏi Tòa án DỊ giáo Tây Ban Nha, 
và kiễn nghị với Hội đồng cho quyên thực hành tôn giáo của họ ở chế độ riêng tư. Vào 
ngày 16 tháng 5, Hội đồng đã ra lệnh hủy bỏ các thủ tục tô tụng chống lại Robles, và tại 


một cuộc họp tiếp theo vào ngày 25 tháng 6, Hội đồng dường như đã chấp thuận đơn 
thỉnh cầu, dù biên bản đã bị xóa một cách bí ân. Do đó, bằng một loại âm mưu ngâm, 
câu hỏi về địa vị đặc biệt đôi với người Do Thái đã bị loại bỏ. Vì không có quy chế nào 
ngăn cản họ đến, họ đã đến. Họ có thê thực hành tôn giáo của mình. 

Khi Đạo luật Thông Thường, nhằm vào những người Không tuân thủ, được thông qua 
vào năm 1664, người Do Thái, dẫn đầu bởi giáo sĩ mới của họ, Jacob Sasportas, đã tỏ ra 
lo lăng với Charles H, người đã nói với họ đừng lo lăng và sau đó Hội đồng Cơ mật đã 
viết thành văn bản: người Do Thái có thể được ưu ái như trước đây họ đã có, miễn là họ 
cư xử một cách hòa bình và lặng lẽ, tuân thủ luật pháp của Bệ hạ. 


Do đó, những người Do Thái ở Anh đã trở thành công dân đây đủ. Trong các thê hệ tiếp 
theo, các phán quyết tư pháp khác nhau đã thiết lập quyên của người Do Thái được yêu 
câu và đưa ra bằng chứng tại tòa án, đồng thời được công nhận tính nhạy cảm tôn giáo 
của họ. Giống như những người không theo giáo phái khác, họ bị câm tham gia nhiều 
văn phòng và quốc hội. Nhưng không có sự hạn chế nào về mặt pháp lý đối với các hoạt 
động kinh tế. Thật vậy, sự phân biệt đôi xử chủ yếu nảy sinh trong cộng đồng Do Thái. 
Các phân tử Sephardi thống trị, cảm thây không an toàn và chán nản trước làn sóng 
người Do Thái Ashkenazi nghèo, vì cộng đồng phải hỗ trợ họ. Nó ra phán quyết vào 
năm 1678-9 rằng người Do Thái Đức không được phép giữ chức vụ, bỏ phiếu tại các 
cuộc họp. Nhưng phán quyết này trái với luật Do Thái và phải được sửa đổi. Tại các tòa 
án Anh có liên quan, người Do Thái dường như đã nhận được công lý và sự bảo vệ ngay 
từ đầu, các thắm phán Anh nói chung có cảm tình với những công dân chăm chỉ, tuân 
thủ luật pháp, những người không làm xáo trộn nên hòa bình của nhà vua. Do đó, gần 
như tình cờ, nước Anh trở thành nơi đầu tiên có thể xuất hiện một cộng đồng Do Thái 
hiện đại. 

Tại Mỹ, tình hình tương tự. Năm 1654, tàu St Catherine đưa 23 người tỊ nạn Do Thải từ 
Recife ở Brazil đến thị trân New Amsterdam thuộc địa của Hà Lan. Cũng như ở chính 
Amsterdam, vị trí của người Do Thái dưới sự thông trị của thực dân Hà Lan là không 
chắc chắn: những người theo chủ nghĩa Calvin, mặc dù tốt hơn người Luther, cũng có 
thể áp bức và bài Do Thái. Thông đốc của New Amsterdam, Peter Stuyvesant, đã phản 
đối Công ty Tây Ấn của Hà Lan chống lại việc dàn xếp về cái mà ông gọi là 'một chủng 
tộc gian dối”. Người Do Thái được phép ở lại nhưng không được cấp bất kỳ quyên nảo, 
công ty và thông đốc thông nhất cắm họ xây dựng một giáo đường Do Thái. Nhưng mọi 
sự mơ hồ đã được giải quyết vào năm 1664 khi thị trấn rơi vào tay người Anh và trở 
thành New York. Sau đó, người Do Thái không chỉ được hưởng những lợi thê của quyên 
công dân Anh mà còn được hưởng các quyên tự do tôn giáo bố sung mà những người 
thực dân ở Tân Thế giới đã giành cho họ. 


Richard Nicholls, thông đốc người Anh đầu tiên của New York, nhân mạnh quyên tự do 
thờ phượng khi ông tuyên bỗ vào năm 1665: “Không ai bị quây rối, phạt tiền hoặc bỏ tù 
vì khác biệt trong phán xét về các vẫn đề tôn giáo.” 


Người Anh cần những người có kỹ năng buôn bán và giao dịch tốt. Thông đốc tiếp theo, 
Edmund Andros, hứa đối xử bình đăng và bảo vệ những người tuân thủ luật pháp “dù 
theo tôn giáo nào”. Như ở Anh, vẫn đề về người Do Thái không được nêu ra. Người Do 
Thái chỉ đơn giản là đến, xây nhà, được hưởng các quyên bình đắng và dường như đã 
bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sớm nhất. 


MãITT11yywy 


3114 ' % ⁄ .^ 
2l1n;. ĐI 


XÀ 


+“ 


“ ý : 
* mm: Ị , 


¬_ ñIHIli8W 
4 
` 


Họ bắt đầu định cư ở các khu vực khác, đặc biệt là Thung lũng Delaware và Đảo Rhode, 
nơi Roger Williams đã thành lập như một thuộc địa theo chủ nghĩa tự do, nơi không có 
bất cứ rào cản tôn giáo nào được áp dụng. Một số khó khăn nảy sinh khi người Do Thái 
mong muốn có nghĩa trang của riêng họ ở New York. Nhưng vào năm 1677, một cửa 
hàng đã được mở ở Newport. Một giáo đường mới đặc biệt đẹp được xây dựng tại 
Newport vào năm 1763, ngày nay là một Đền Thờ quốc gia. Theo Đạo luật Hàng hải của 
Anh, thương mại trong các thuộc địa và quốc gia mẹ bị giới hạn đối với công dân Anh; 
và khi nghị viện để quốc ban hành Đạo luật Nhập tịch cho các thuộc địa Bắc Mỹ, người 
Do Thái được phép nhập quốc tịch ngang băng với những người định cư theo Cơ Đốc 


giáo. Do đó, Peter Kalm người Thụy Điền, đến thăm New York năm 1740, đã ghi lại 
người Do Thái được hưởng tất cả các đặc quyền chung cho những cư dân khác. Ở 
Philadelphia cũng vậy, nơi một khu định cư quan trọng của người Do Thái bắt đầu mọc 
lên từ những năm 1730. 

Người Do Thái Mỹ đã ra đời, ngay từ đầu, không giỗng bất kỳ người Do Thái nào khác. 
Ở châu Âu và châu Á, nơi các rào cản tôn giáo phô biến dưới một số hình thức, người 
Do Thái luôn phải thương lượng hoặc bị áp đặt. Điều này buộc họ phải hình thành các 
cộng đồng cụ thê và thường được xác định về mặt pháp lý, bất cứ nơi nào họ định cư. Ở 
mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn, tất cả các cộng đồng Do Thái đều tự quản, dù tình trạng 
thực tế của người Do Thái có thể rất khốn khổ và nguy hiểm. Ở Ba Lan, dưới chế độ 
quân chủ, người Do Thái được hưởng một kiểu cai trị tại gia, tự quản lý thông qua các 
Hội đồng của các vùng đất, do các thành viên giàu có hơn của họ bầu ra. Họ bị đánh 
thuế nặng hơn những người Ba Lan và không có quyên tự vệ thực sự, nhưng ngược lại 
họ tự lo liệu công việc của mình. Ở mức độ ít rõ ràng hơn, điều này đúng với mọi khu 
định cư của người Do Thái ở Lục địa Châu Âu. 


Người Do Thái luôn điều hành trường học, tòa án, bệnh viện và các dịch vụ xã hội của 
riêng họ. Họ bồ nhiệm và trả lương cho các quan chức, giáo sĩ Do Thái, thâm phán, 
người giết mồ, giáo viên, thợ làm bánh và người quét dọn. Họ đã có cửa hàng riêng. Dù 
họ ở đâu, người Do Thái cũng thành lập các “quốc gia” nhỏ bé trong các thành phô. Đây 
là hệ thống khu ô chuột, và nó được áp dụng ngay cả ở những nơi như Amsterdam, nơi 
không có khu ô chuột hợp pháp nào tôn tại. 


Ở Bắc Mỹ thì hoàn toàn khác, ngay cả trước khi Hoa Kỳ giành được độc lập. Với sự 
văng mặt của luật tôn giáo, không có lý do gì người Do Thái phải vận hành một hệ thông 
luật riêng, ngoại trừ những vân đề có thê được coi là kỷ luật tôn giáo nội bộ đơn thuần. 
Vì tất cả các nhóm tôn giáo hâu như đều có quyên bình đắng, không có nghĩa lý gì khi 
tự cầu thành một cộng đồng riêng biệt. Tất cả đều có thê tham ø1a vào một xã hội chung. 
Do đó ngay từ đầu, người Do Thái Mỹ không được tô chức theo hình thức cộng đồng 
mà theo hội thánh, giống như các nhà thờ khác. Ở châu Âu, giáo đường Do Thái chỉ là 
một cơ quan của cộng đồng Do Thái. Ở Bắc Mỹ, nó là cơ quan quản lý duy nhất trong 
đời sông của người Do Thái. Người Do Thái Mỹ không thuộc cộng đồng Do Thái, như 
ở châu Âu. Họ thuộc về một giáo đường Do Thái cụ thể. Nó có thê là Sephardi hoặc 
Ashkenaz1; hoặc sau này có thê là người Do Thái Đức, Anh, Hà Lan, Ba Lan. Do đó, 
một người Do Thái đến giáo đường của anh ấy, cũng giỗng như một người theo đạo Tin 
Lành đến nhà thờ của mình. 


Một giáo đường Do Thái tại Mỹ 

Theo các khía cạnh khác, cả người Do Thái và Tin Lành đều là một phần của công dân 
chung, trong đó họ hợp nhất thành các đơn vị thế tục. Vì vậy, lần đầu tiên người Do 
Thái, không phải từ bỏ tôn giáo của họ, bắt đầu hội nhập. 

Dân số Do Thái ở Bắc Mỹ bắt đầu mở rộng nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là Do Thái 
không còn là một dân tộc nhị nguyên: Erez Israel và cộng đồng người di cư. Sự hiện 
diện của người Do Thái trên thê giới đã hình thành, đúng hơn là một kiêng ba chân của 
các lực lượng: Israel, cộng đồng thiêu số hải ngoại, và người Do Thái Hoa Kỳ - nền tảng 
cho phép nhà nước Z1onIst ra đời. 


Điều này sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ngay cả trong thời kỳ đầu hiện đại, việc người 
Do Thái có quyền lực ở khu vực Anglo-Saxon bắt đầu có tác động ngày càng lớn đến 
vai trò của người Do Thái trong nên kinh tế, mang lại cho họ sự ồn định chưa từng có. 
Vào nhiều thời điểm khác nhau, trong thời cô đại, trong thời kỳ Đen Tối và đầu thời 
Trung cổ, vào thê kỷ 17, người Do Thái đã là những thương nhân và doanh nhân xuất 
chúng, và thường là những người cực kỳ thành công. Nhưng sức mạnh kinh tế của người 
Do Thái cực kỳ dễ bị tôn thương, với rất ít sự an toàn về luật pháp. Trong cả Cơ Đốc 
giáo và Hỏi giáo, vận may của người Do Thái có thể bị thu giữ tùy tiện bất cứ lúc nào. 
Người ta có thể nói cuộc tân công của Đức Quốc Xã nhăm vào hoạt động kinh doanh 
của người Do Thái, 1933-9, hoặc việc tịch thu tài sản của người Do Thái bởi các quốc 
gia Ả Rập vào năm 1948-50, cuối cùng chỉ là cuộc tân công kinh tế đối với người Do 
Thái. Người Do Thái luôn khéo léo trong việc sử dụng và chuyền nhượng vốn. Sự tự tin 
vào quyên của mình đã khiến người Do Thái mở rộng phạm vi hoạt động. Việc phân 


loại, đặc biệt là trong các mặt hàng có khối lượng nhỏ và giá trỊ cao, chắng hạn như đồ 
trang sức, dễ dàng cất giấu và tuôn từ nơi này đến nơi khác, không còn trở thành nghề 
gần như duy nhất mà người Do Thái cảm thấy an toàn khi tham gia. 

Có thê thấy mô hình này đã thay đôi ở Mỹ thế kỷ mười tám. Vào đầu thế kỷ, người Do 
Thái ở đó gần như hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực buôn bán, đồ trang sức, san hô, dệt 
may, nô lệ, ca cao và gừng. Vào năm 1701, ở New York, dù chỉ chiêm 1% dân số, nhưng 
họ chiếm 12% cộng đông buôn bán với nước ngoài. Đến năm 1776, tỷ lệ này giảm xuống 
chỉ còn 1%, khi người Do Thái, ngày càng cảm thấy ôn định, an toàn và được chấp nhận, 
quay lưng lại với biển — lỗi thoát truyền thông của họ — và bắt đầu hướng vào nội địa. 
Họ tự mình trở thành những người định cư, và bán súng, rượu rum, đồ sắt, thủy tinh, 
lông thú và đồ dự trữ. 

Ở châu Âu, các tô chức tài chính đã cùng nhau liên minh chống lại Louis XIV, và cuỗi 
cùng phá vỡ sự thống trị quân sự của ông ta ở châu Âu — như cách làm với Napoléon — 
phân lớn là do người Do Thái tập hợp. William of Orange, sau này là William II của 
Anh, người lãnh đạo liên minh từ năm 1672 đến năm 1702, được tài trợ và cung cấp bởi 
một nhóm người Do Thái Sephardi Hà Lan hoạt động chủ yêu từ The Hague. Hai quan 
chức hàng đầu, như William đã øọI, là Antonio Alvarez Machado và Jacob Peretra. Như 
chúng ta đã thấy, những người đàn ông như vậy, dù họ có thê hữu ích đối với các hoàng 
tử của Lục địa, nhưng đã phải hoạt động trong một bầu không khí bất an về tài chính và 
cá nhân. Chăng hạn, nó đòi hỏi áp lực dữ dội từ William và hoàng đề Áo để bảo đảm 
Machado hoặc các đặc vụ của ông được vào một thành phố như Cologne. Ngược lại, 
nước Anh là một căn cứ an toàn hơn rất nhiều đề hoạt động. 


Năm 1688, gia đình Lopez Suasso đã ứng trước cho William hai triệu gulden để tài trợ 
cho cuộc xâm lược của nước Anh, Suasso nói với William: “Nếu anh may măn, tôi biết 
anh sẽ trả lại tiền cho tôi. Nêu anh không may mãn, tôi đồng ý để mất chúng.” Khi vị 
thế với William được thiết lập, nhiều nhà tài chính Do Thái đã chuyên đến London, dẫn 
đầu là Isaac, con trai của Pereira, người đã trở thành chỉ huy ở đó, được trả số tiền không 
lỗ là 95.000 bảng Anh cho việc vận chuyên và tiếp liệu từ tháng 9 năm 1690 đến tháng 
S năm 1691. 


Ở London, người Do Thái đã trở thành một nhân tố sáng lập thị trường tài chính của 
Thành phố vào thời của William. Yếu tô tống tiên chỗng người Do Thái, vốn thống trị 
các môi quan hệ giữa nhà nước Do Thái trên Lục địa, không hoàn toàn văng mặt ngay 
từ đầu. Bá tước Shrewsbury, với tư cách là ngoại trưởng, đã viết thư cho Ngài Thị trưởng 
vào tháng 2 năm 1690: “Cân nhắc những người Do Thái cư trú ở London, lời đề nghị 
của họ chỉ là 12.000 bảng, thấp hơn mức Bệ hạ mong đợi.” Ông nói thêm, lẽ ra phải tăng 
gâp đôi lên 20.000 bảng hoặc thậm chí 30.000 bảng Anh.” Nhưng chính phủ Anh đã 


không tịch thu tài sản của người Do Thái hoặc cướp của người Do Thái băng các vụ kiện 
áp bức. 

Solomon de Medina, trưởng đại lý London của tập đoàn The Hague, chưa bao giờ bị đưa 
vào số vì nhiều hành vi sai trái của mình — ông thừa nhận đã hỗi lộ cho Công tước 
Marlborough, vị tướng của quân đồng minh, 6.000 bảng một năm trong những năm 
1707-11. William II đã dùng bữa tối với ông ở Richmond vào năm 1699 và phong tước 
hiệp sĩ cho ông vào năm sau đó, và nêu Solomon thực sự phá sản, đó là do tính toán sai 
lầm của chính ông, không phải vì sự giận dữ bài Do Thái. 

Trong khi ở trung tâm châu Âu, việc cướp bóc một Oppenheimer có thể gây ra khủng 
hoảng tài chính, những người Do Thái ở London, được bảo đảm tài sản, đã có thể giúp 
nhà nước tránh được chúng. Gia đình Menasseh Lopes dưới thời Nữ hoàng Anne, 
Gideon và Salvador dưới thời ba Georges đầu tiên, đã đóng những vai trò đáng chú ý 
trong việc duy trì sự ôn định của thị trường tài chính London. Họ đã tránh được Bong 
bóng Biên Nam. Khi cuộc nồi dậy của Jacobite vào năm 1745 khiến Thành phố hoảng 
loạn, Samson Gideon (1699-1762) đã quyên góp được 1.700.000 bảng để giúp chính 
phủ khôi phục lại trật tự. Khi chết, ông để lại hơn 500.000 bảng, số tiền thuộc về người 
thừa kế, không phải chính phủ. 

Bản năng tập thê vô thức của người Do Thái là phi cá nhân hóa tài chính và hợp lý hóa 
quá trình kinh tế chung. Bắt kỳ tài sản nào được cho là của người Do Thái, hoặc được 
xác định rõ ràng như vậy, luôn luôn gặp rủi ro trong thời trung cô và đầu thời hiện đại, 
đặc biệt là ở Địa Trung Hải, khi đó là khu vực thương mại quốc tế chính. Khi hải quân 
Tây Ban Nha và Hiệp sĩ Malta coi những con tàu và hàng hóa do người Do Thái thuê là 
chiến lợi phâm hợp pháp, nên những cái tên Cơ Đốc giả đã được sử dụng trong thủ tục 
giấy tờ của các giao dịch quốc tế, bao gôm cả bảo hiểm hàng hải. Chúng được phát triển 
thành các công thức cá nhân. Cùng với việc phát triển thư tín dụng, người Do Thái đã 
phát minh ra trái phiếu không ghi danh, một cách chuyên tiên khác. Đôi với một cộng 
đồng kém may mắn có tài sản luôn bị đe dọa và những người có thê bị buộc phải chuyền 
đi trong thời gian ngăn, sự xuất hiện của tiền giấy là một may mắn lớn. 

Do đó, toàn bộ lực đây hoạt động của người Do Thái trong thời kỳ đầu hiện đại thúc đây 
việc cải tiễn các công cụ này và đưa chúng vào sử dụng phô biến. Họ ủng hộ mạnh mẽ 
sự xuất hiện của các tô chức thúc đây giá trị tiền giây: các ngân hàng trung ương, dẫn 
đầu là Ngân hàng Anh (1694) với quyền phát hành giấy bạc theo luật định và các sàn 
giao dịch chứng khoản. 


ng =——.Ắ-...^- 
| UNITED KINGDOM O GRFAT BRITAIN 30 


AND IRELAND . “4 Zảo 


MS Q 
CURRENCY NOTES 1 bi 
ARE LEGAL TENDER _£ 
FOR THE PAYMENT 
OẺ ANY AMOUNT 


ISSUED BY THE LORDS Ñ& 
COMMISSIONERS OF HIS 
MÁIESTYS TREASURY 
UNDEE THE AUTHORITY 
_— =1: 1... s6— COFr ACTOFr PARLIAMENT _ Wỷ 

IV ANDP-V. GEO. V.€H: XỊV. “-  /⁄⁄ 

s 
30 - : = 6972 1898eme xe) è VÀ ` SECRETARY TO THE TREASURY 

: b-.Äu... ...... —< «2 RWWNGRN 


Người Do Thái É sàn giao dịch chứng khoán Amsterdam, nơi họ năm ø1ữ một 


lượng lớn cổ phiêu của cả các Công ty Tây và Đông Ân, và là những người đầu tiên thực 
hiện giao dịch chứng khoán quy mô lớn. Ở London, họ thiết lập mô hình tương tự vào 
những năm 1690. Joseph de la Vega, một người Do Thái ở Amsterdam (dù là một người 
theo đạo Tin Lành trên danh nghĩa) đã mở tài khoản sớm nhất về kinh doanh chứng 
khoán vào năm 1688, và người Do Thái có lẽ là những nhà môi giới và kinh doanh chứng 
khoán chuyên nghiệp đâu tiên ở Anh: vào năm 1697, trong một trăm nhà môi giới trên 
sàn London, có hai mươi là người Do Thái. Tất nhiên, người Do Thái đã giúp thành lập 
sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 1792, 


Bên cạnh sự phát triển của chính tín dụng, việc phát minh và hơn thế nữa là việc phố 
biến chứng khoán giấy có lẽ là đóng góp lớn nhất mà người Do Thái đã thực hiện cho 
quá trình tạo ra sự thịnh vượng. Người Do Thái cũng đây nhanh việc sử dụng chứng 
khoán ở những khu vực mà họ cảm thấy an toàn cũng như những khu vực mà họ dễ bị 
tồn thương, vì họ coi toàn bộ thê giới là một thị trường duy nhất. Ở đây, viễn cảnh toàn 
cầu mà cộng đồng người hải ngoại đưa ra đã biến họ thành những người tiên phong. Đối 
với một cuộc đua không có quốc gia, thế giới là một ngôi nhà. Thị trường càng rộng mở 
thì cơ hội càng lớn. 

Đối với những người thường xuyên buôn bán từ Cairo đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ 
mười, sự mở cửa của Đại Tây Dương, Ân Độ Dương và Thái Bình Dương đối với thương 
mại trong thê kỷ thứ mười tám không phải là một thách thức lớn. Nhà kinh doanh bán 
buôn đầu tiên ở Úc là một người Montefiore. Nhà Sassoon đã xây dựng nhà máy dệt đầu 
tiên ở Bombay. Benjamin Norden và Samuel Marks bắt đầu thành lập ngành công nghiệp 


ở Cape Colony. Người Do Thái buôn bán cá voi ở cả hai cực. Quan trọng hơn những nỗ 
lực tiên phong là của người Do Thái nhằm tạo ra thị trường thể giới cho các mặt hàng 
chủ yếu của thương mại hiện đại — lúa mì, len, lanh, hàng dệt, rượu mạnh, đường, thuốc 
lá. Người Do Thái đã đi vào những khu vực mới — chấp nhận rủi ro lớn. Họ kinh doanh 
nhiêu loại hàng hóa. Họ nắm giữ những cô phiếu lớn. 


Sàn giao dịch chứng khoán New York vào năm 1792 


Các hoạt động tài chính và thương mại của người Do Thái trong thê kỷ thứ mười tám đã 
trở nên phô biến rộng rãi đến mức các sử gia kinh tế đôi khi bị cám dỗ coi họ là lực 
lượng chính trong việc tạo ra hệ thông tư bản hiện đại. Vào năm 1911, nhà xã hội học 
người Đức Werner Sombart đã xuất bản một cuốn sách đáng chú ý, Die Juden und das 
Wirt schlaftsleben (Người Do Thái và Đời sống Kinh tế), trong đó ông lập luận các 
thương nhân và nhà sản xuất Do Thái, bị loại trừ khỏi các bang hội, đã phát triên một ác 
cảm phá hoại đối với các nguyên tắc cơ bản của thương mại thời trung cô. Những điều 
này là sơ khai và không có lợi: mong muốn về tiền lương và giá cả “vừa phải” (và cố 
định), về một hệ thông công băng trong đó thị phần được thỏa thuận và không thay đôi, 
lợi nhuận và sinh kế khiêm tốn nhưng được đảm bảo, và các giới hạn được đặt ra đôi với 
sản xuất. Sombart lập luận: BỊ loại trừ khỏi hệ thông này, người Do Thái đã phá vỡ nó 
và thay thê băng chủ nghĩa tư bản hiện đại, cạnh tranh là không giới hạn và làm hài lòng 
khách hàng là luật duy nhất. Tác phẩm của Sombart sau đó bị mất uy tín vì được sử dụng 


bởi Đức Quốc Xã để biện minh cho sự khác biệt giữa chủ nghĩa vũ trụ thương mại của 
người Do Thái và văn hóa dân tộc Đức và bản thân Sombart, trong cuỗn Deutscher 
Sozialismus — Chủ nghĩa xã hội Đức (1934), đã tán thành chính sách của Đức Quốc Xã 
nhằm loại trừ người Do Thái khỏi đời sông kinh tế Đức. Luận điểm của Sombart chứa 
đựng yêu tô sự thật nhưng những kết luận mà ông đưa ra đã bị phóng đại. Giống như nỗ 
lực của Max Weber nhằm gán tinh thần của chủ nghĩa tư bản với đạo đức học Calvin. 
Sombart đã bỏ qua yếu tô thần bí mạnh mẽ trong Do Thái giáo. Ông cũng như Weber từ 
chỗi công nhận bất cứ nơi nào các hệ thông tôn giáo này, bao gồm cả Do Thái giáo, ở 
thời kỳ mạnh nhất và độc tài nhất, thì thương mại không phát triển. Các doanh nhân Do 
Thái, giỗng như những người theo chủ nghĩa Calvin, có xu hướng hoạt động thành công 
nhất khi họ rời bỏ môi trường tôn giáo truyền thông của mình và chuyên đến những đồng 
CỎ tươi mới. 

Nhưng nếu người Do Thái chỉ hình thành một trong những yêu tô tạo nên hệ thống 
thương mại hiện đại, thì đó chắc chăn là yêu tô có ảnh hưởng. Họ hợp lý hóa những gì 
trước đây là một quy trình thoải mái, truyền thông và thường bị che khuất. Ảnh hưởng 
của họ được thực hiện theo năm cách chính. Đầu tiên họ ủng hộ sự đôi mới. Thị trường 
chứng khoán là một trường hợp điển hình. Đây là một cách hiệu quả và hợp lý để huy 
động vôn và phân bố vốn cho các mục đích hiệu quả nhất. Các lợi ích trọng thương 
truyền thông, không thể phân biệt được thị trường đôi khi quá mức và giá trị cơ bản của 
nó, đã bị phản đôi. Năm 1733, nghị sĩ SIr John Barnard đã giới thiệu, với sự ủng hộ của 
tất cả các đảng, một Dự luật về việc “hoạt động chứng khoán" là bất hợp pháp. 
Stockjobbing — công việc chứng khoán là “một lời than phiên của công chúng", “tai tiếng 
cho quốc gia”. Nhiêu trong số những lời buộc tội này đã được xử lý bởi người Do Thái 
Bồ Đào Nha — Joseph de Pinto trong bản lưu hành Traite du credit et de la — Thỏa thuận 
Tín dụng và Nợ (1771) của ông. Nhìn chung, những đổi mới tài chính mà người Do Thái 
đã đi tiên phong vào thế kỷ thứ mười tám, và điều này đã gây ra nhiều chỉ trích sau đó, 
đã trở nên chấp nhận được vào thế kỷ mười chín. 


Thứ hai, người Do Thái đi tiên phong trong việc nhân mạnh tầm quan trọng của chức 
năng bán hàng. Ở đây một lần nữa, đã có nhiều phản đối truyền thông. Từ điển 
Postlethwayts nhận xét về sự đối mới gần đây của quảng cáo (1751): “Tuy nhiên, nó thật 
tôi tệ và đáng hồ thẹn, nó đã được những người có tiếng tăm trong lĩnh vực thương mại 
xem xét trong một vài năm, để áp dụng cho công chúng băng những lời quảng cáo trên 
các tờ báo... phương pháp truyền đạt những thứ họ cung cấp cho cả vương quốc.” Một 
sắc lệnh của Paris năm 1761 trên thực tế đã cầm các thương nhân “chạy theo nhau đề cô 
găng tìm kiếm khách hàng' hoặc “phân phát quảng cáo kêu gọi sự chú ý đến hàng hóa 


của họ°. Người Do Thái là một trong những người đi đầu trong việc trưng bày, quảng 
cáo và khuyên mãi. 

Thứ ba, họ nhăm đến thị trường rộng nhất có thể. Họ đánh Ø1á cao tầm quan trọng của 
lợi thế quy mô. Như trong lĩnh vực ngân hàng và cho vay tiền trong thời Trung cô, sẵn 
sảng chấp nhận lợi nhuận nhỏ hơn nhiều để đôi lại doanh thu lớn hơn. 


Theo đó, họ — và đây là khoản đóng góp chính thứ tư — nỗ lực giảm giá. Họ sẵn sàng 
hơn nhiều so với những thương nhân thành danh để tạo ra một sản phẩm kém hơn, rẻ 
hơn và bản cho thị trường bình dân. Họ không đơn độc trong việc này. 


Sir Josiah Child, trong Diễn văn về Thương mại (ấn bản thứ tư năm 1752) đã chỉ ra: 
“Nếu chúng ta có ý định buôn bán trên toàn câu, chúng ta phải bắt chước người Hà Lan, 
người làm ra thứ tôi tệ nhất cũng như tốt nhất trong tất cả các sản phẩm, chúng ta có thê 
có khả năng phục vụ mọi thị trường và mọi tiếng ôn ào.” Khả năng cắt xén của người 
Do Thái đã gầy ra nhiều bình luận, giận dữ và cáo buộc họ gian lận hoặc buôn bán hàng 
hóa nhập lậu. 


Người Do Thái đã chuẩn bị để buôn bán những thứ còn sót lại. Họ chấp nhận nguyên 
liệu thô rẻ hơn, hoặc sản xuất ra các chất thay thế và chất tông hợp. Họ bán hàng hóa 
thập kém cho người nghèo vì đó là tất cả những øì người nghèo có thể mua được. Họ đã 
tạo ra lợi thê kinh tế theo quy mô hơn nữa bằng cách mở các cửa hàng tông hợp bán 
nhiều loại sản phẩm dưới cùng một mái nhà. Điều này khiến các nhà giao dịch truyền 
thông tức giận, những người chuyên kinh doanh một mặt hàng. Trên tất cả, người Do 
Thái có khuynh hướng chấp nhận người tiêu dùng là trọng tài cuỗi cùng của thương mại, 
và các doanh nghiệp phát triên mạnh mẽ nhờ phục vụ lợi ích của người tiêu dùng hơn là 
lợi ích của phường hội. Khách hàng luôn đúng. Thị trường là người phán xét cuối cùng. 
Những tiên đề này không nhất thiết phải do người Do Thái đặt ra hoặc chỉ được người 
Do Thái quan sát, nhưng người Do Thái đã nhanh chóng áp dụng chúng hơn hâu hết. 
Cuối cùng, người Do Thái đặc biệt thành thạo trong việc thu thập và sử dụng thông tin 
tình báo thương mại. Khi thị trường trở thành yếu tô chi phối mọi loại giao dịch và khi 
nó mở rộng sang một loạt hệ thông toàn câu, tin tức trở nên quan trọng hàng đầu. 

Đây có lẽ là yêu tô lớn nhất trong giao dịch và thành công tài chính của người Do Thái. 
Vào thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, họ đã vận hành các mạng lưới thương mại gia 
đình, trên một khu vực đang phát triển, trong suốt hai thiên niên kỷ. Họ luôn là những 
người viết thư đầy nhiệt huyết. Từ Leghorn, Prague, Vienna, Frankfrt, Hamburg, 
Amsterdam, và sau đó từ Bordeaux, London, New York và Philadelphia và giữa tất cả 
các trung tâm này, họ chạy hệ thông thông tin mật, giúp họ phản ứng nhanh chóng với 
các vẫn đề chính trị và quân sự, các sự kiện và nhu cầu thay đôi của thị trường khu vực, 


quốc gia và thê giới. Những gia đình như Lopez hoặc Mendes của Bordeaux, Carceres 
của Hamburg, Sassoons của Baghdad, Pererras, DˆAcostas, Coneglianos và Alhadibs, 
hoạt động từ các chỉ nhánh ở nhiều thành phó, là một trong những người có thông tin tốt 
nhất trên thế giới, rất lâu trước khi nhà Rothschild thành lập cộng đồng thương mại của 
riêng họ. Thương mại kiểu trung cô truyền thông có xu hướng bị ảnh hưởng bởi cái được 
gọi là “ngụy biện vật chất — hàng hóa có giá trị cô định và tuyệt đôi. Trong thực tế, giá 
trị thay đôi theo không gian và thời gian. Thị trường càng lớn, khoảng cách càng dài, thì 
sự khác biệt càng lớn. 


Nhận được hàng hóa phù hợp vào đúng nơi, đúng thời điểm là bản chất của thành công 
thương mại. Nó luôn luôn như vậy. Nhưng vào thế kỷ thứ mười tám, quy mô ngày càng 
tăng của thị trường khiến nó trở nên vô cùng quan trọng. Nó nâng cao tầm quan trọng 
của việc ra quyết định chiến lược trong kinh doanh. Các quyết định, một cách tự nhiên, 
phản ánh chất lượng của thông tin có sẵn khi tiếp cận. Đó là nơi các mạng Do Thái ghi 
điểm. 

Vì tất cả những lý do này, người Do Thái đã đóng góp vào việc tạo ra chủ nghĩa tư bản 
hiện đại. Nó sẽ không xảy ra nêu không có họ. Ví dụ, họ đóng vai trò trực tiếp trong giai 
đoạn đầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp Anh. Trong một số lĩnh vực — huy động vốn 
quy mô lớn — họ rất mạnh, đã mang lại cho hệ thống kinh tế thê kỷ mười tám một tỉnh 
thân hợp lý hóa mạnh mẽ, một niềm tin những cách làm hiện tại không bao giờ đủ tốt, 
và cần phải tìm ra những cách tốt hơn, dễ dàng hơn, rẻ hơn và nhanh hơn. Không có gì 
bí ân về thương mại của người Do Thái, cũng không có gì không trung thực: đơn giản 
là lý do. 

Quá trình hợp lý hóa cũng diễn ra trong xã hội Do Thái, dù lúc đầu có sự khác biệt và 
đáng sợ hơn. Có một nghịch lý, khu ổ chuột đồng thời nuôi dưỡng sự đôi mới theo chủ 
nghĩa trọng thương và chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo. Người Do Thái trong thời kỳ đầu hiện 
đại có tính cách nhị nguyên một cách kỳ lạ. Họ thường nhìn thê giới bên ngoài bằng đôi 
mắt rõ ràng hơn chính nó nhìn thấy; nhưng khi người Do Thái quay đâu lại, mắt họ bị 
mờ đi, tầm nhìn của họ trở nên mờ đục. Vào thế kỷ thứ mười hai, Maimonides đã rất cô 
găng để găn Do Thái giáo với lý trí tự nhiên. Nỗ lực đó đã bị chùn bước và chìm trong 
thế kỷ 14. Khu ô chuột đã giúp giữ nó ở đó. 

Nó củng cỗ quyên lực truyền thông. Nó không khuyến khích suy đoán. Nó làm cho 
những hình phạt của sự phản đôi của cộng đồng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, vì một 
người Do Thái không thê rời khỏi khu ỗ chuột mà không hy sinh hoàn toàn đức tin của 
mình. Nhưng tất nhiên nó không thể giết chết hoàn toàn tinh thần hợp lý hóa bởi vì điều 
đó vốn có trong Do Thái giáo và trong phương pháp Halakhic. Ngay cả trong khu 
chuột, Do Thái giáo vẫn là một chế độ giáo quyền, một xã hội được cai trị bởi những 


người đàn ông có học. Nơi các học giả tồn tại, các cuộc tranh cãi sẽ nồ ra và các ý tưởng 
lan truyền. Những khu ghetto (Khu Do Thái) cũng là kho lưu trữ sách. Người Do Thái 
đặt máy ¡n khắp nơi. 


Bất chấp các cuộc đột kích thường xuyên của các nhà chức trách tôn giáo thù địch. Một 
thành viên của gia đình Oppenheimer, David, người từng là Giáo sĩ trưởng của Praha 
1702-36, bắt đầu mua tất cả các sách tiếng Do Thái từng được in. Được thừa hưởng một 
gia tài từ người chú Samuel, ông ấy là một người rất giàu, chắc chắn là không cấp tiễn. 
Những người theo đạo Thiên Chúa đã buộc tội ông ta sử dụng sức mạnh của vạ tuyệt 
thông để lưu trữ sách. Trong thực tế, ông phải giữ thư viện của mình ở Hamburg đề thoát 
khỏi Tòa án đị giáo ở Bohemia Công giáo. Bộ sưu tập của ông, hiện là cơ sở của đại 
giáo đường Bodleian ở Oxford, từng bao gồm hơn 7.000 tập sách và 1.000 bản thảo. 
Rabbi Oppenheimer nhận được phán quyết từ Hoàng để Charles VI vào năm 1722, trao 


cho ông quyên kiêm soát đôi với các nghiên cứu Do Thái ở Prague. 


Thư viện Bodletan của Đại học Oxford 


Cũng giống như vậy, tinh thần duy lý trong thế giới Do Thái chậm phát triển, một phần 
vì những người Do Thái với những ý tưởng mới do dự thách thức truyền thông, một 
phân vì những thách thức như vậy có thê gặp phải sự phản đỗi. Kinh nghiệm cho thây 
cách hiệu quả nhất đề thay đổi các chế độ tôn giáo bảo thủ là áp dụng cách tiếp cận lịch 
sử. Maimonides, trong khi tán thành các kỹ thuật phê bình Kinh Thánh hiện đại, không 


bao giờ sử dụng các tiêu chí lịch sử như vậy. Đó là một trong số ít điểm yếu về trí tuệ 
của ông mà ông coi lịch sử phi thiên sai là 'không có lợi ích thiết thực mà hoàn toàn là 
một sự lãng phí thời gian”. Sự không đồng ý của ông chắc chắn là một lý do tại sao người 
Do Thái quá chậm chạp trong việc viết lại lịch sử. Nhưng cuối cùng họ đã đến với nó 
một lần nữa, vào nửa sau của thế kỷ 16. Sau cuốn sách tiên phong của Ibn Vergas, 
Azariah dei Rossi (khoảng 1511-78), một người Mantuan, cuối cùng đã cho ra đời một 
cuốn sách chính thông về lịch sử Do Thái, Me'or Eynayim (Ánh sáng của đôi mắt) vào 
năm 1573. Sử dụng các nguôn dân tộc và các kỹ thuật phê bình được phát triển bởi 
những người theo đạo Thiên Chúa trong thời kỳ Phục Hưng, ông đã đưa các bài viết của 
các nhà hiển triết vào phân tích hợp lý. Phong thái của ông ta tỏ ra khác thường và ông 
rõ ràng không lây làm vui vẻ gì khi chỉ ra những chỗ mà những ông già thông thái đã sai 
lầm. Nhưng công việc của ông về lịch Hebrew đã phá hủy cơ sở truyền thống của các 
phép tính của Đẳng Messiah và gây ra nhiều nghi ngờ. 


Tác phẩm của Rossi đã làm dây lên sự phẫn nộ dữ dội giữa những người Do Thái theo 
Chính thống giáo. Nhà mã hóa vĩ đại Joseph Caro, học giả có ảnh hưởng nhất trong thời 
đại của ông, đã chết ngay trước khi ông có thê ký sắc lệnh ra lệnh đốt cuốn sách. Giáo 
sĩ Judah Loew, Maharal nỗi tiếng của Praha, nhân vật thống trị trong thế hệ tiếp theo, 
cũng chỉ trích cuốn sách của Rossi. Ông ta nghĩ những cuộc điều tra đầy hoài nghi của 
Rossi về truyền thuyết bùa chú và lịch sử người Do Thái sẽ làm suy yêu uy quyên và 
phá hủy niềm tin. 

Rossi, theo quan điểm của ông, đã không phân biệt được hai hình thức hoàn toàn khác 
nhau của quá trình trí tuệ, thần thánh và tự nhiên. Thật là vô lý khi sử dụng các phương 
pháp thích hợp đề điều tra thế giới tự nhiên để cô găng tìm hiểu hoạt động của sự quan 
phòng của thân thánh. Điều này từ chối hoàn toàn Maimonides, theo một nghĩa nào đó. 
Tuy nhiên, Maharal không thực sự là một người theo chủ nghĩa tôi nghĩa và phi lý trí; 
ông đã vạch ra nhiêu xu hướng trong Do Thái giáo. Sự phản đối của ông đôi với Rossi, 
cuốn sách bị cẩm đối với sinh viên Do Thái, cho thây sức mạnh của sự chống đôi mà bất 
kỳ nhà đổi mới trí tuệ nào cũng phải đối mặt. 

Quyên lực chính thông đã được chứng minh một cách đáng kê trong trường hợp bi thảm 
của Baruch (hay Benedict) de Spinoza (1632-77) của Amsterdam. SpInoza thường được 
tiếp cận như một nhân vật trung tâm trong lịch sử triết học. Nhưng tầm quan trọng của 
ông trong lịch sử Do Thái (và Cơ Đốc giáo) vẫn quan trọng hơn, và theo một cách nào 
đó, ông đặt ra những chuỗi sự kiện chuyền động vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta ngày 
nay. Khi sinh ra, ông là con trai của một người tỊ nạn Sephardi, người đã trở thành một 
thương gia Hà Lan thành công. 


SpInoza là người mảnh khảnh, cao ráo, với mái tóc dài uốn xoăn và đôi mắt to đen lắy, 
long lanh. Là một người có nguồn gốc trí thức, Spinoza là một tín đồ của Maimonides. 
Nhưng một số quan điểm của ông về nguôn gốc của Ngũ Kinh dường như bắt nguồn từ 
những gợi ý được che giấu trong các tác phẩm của nhà duy lý lớn tuổi Abraham ibn Ezra 
(1089-1164). Khi là một thanh niên, ông sống ở nơi mà sau đó (những năm 1650) có lẽ 
là thành phố cấp tiến nhất về trí tuệ trên thế giới, và ngay từ khi còn nhỏ, ông đã trở 
thành một phân của vòng tròn những nhà tư tưởng tự do từ các tôn giáo khác nhau: cựu 
tu sĩ Dòng FrancIscus van den Enden, một cựu marrano, Juan de Prado, một giáo viên 
nồi tiếng, Daniel de Ribera, và nhiều người Xã hội khác, những người chỗng Tinitarian 
và chống giáo sĩ. Một thế hệ trước đó, người Do Thái Uriel da Costa đã bị trục xuất khỏi 
cộng đồng Amsterdam không phải một lần mà hai lần vì chối bỏ sự bất tử của linh hồn. 
Năm 1655, khi Spinoza hai mươi ba tuôi, Praedamnitiae, một cuốn sách giật gân của 
một người theo chủ nghĩa Calvin cũ, Isaac La Peyrere, được xuất bản ở Amsterdam, đã 
bị câm ở khắp nơi và Spinoza chắc chăn đã đọc nó. La Peyrere chắc chăn không phải là 
một người vô thần; thay vào đó, ông là một nhà thiên sai học marrano, một người 
kabbalist nhiệt tình, một phân của làn sóng đưa Shabbetal Zevi trở nên nỗi tiếng một 
thập kỷ sau đó. Nhưng tác phẩm của ông có khuynh hướng coi Kinh Thánh không phải 
là mặc khải mà là lịch sử thê tục cần được kiểm tra một cách nghiêm túc. Dường như nó 
đã củng cô trong tâm trí Spinoza những nghi ngờ đã được khơi dậy bởi Ibn Ezra và 
Maimonides. Tại tất cả các sự kiện, một năm sau khi nó xuất hiện, SpInoza và De Prado 
đã bị lôi ra trước các nhà chức trách Do Thái. De Prado xin lỗi; Spinoza đã bị vạ tuyệt 
thông công khai. 

Tuyên bố thực tế của giáo sĩ Do Thái, ngày 27 tháng 7 năm 1656 và được ký bởi Giáo 
sĩ Saul Levi Morteira và những người khác. Nó viết: “Các lãnh đạo hội đồng đã cho biết, 
họ từ lâu đã biết về những quan điểm và hành vi xâu xa của Baruch de SpInoza, họ đã 
cô gắng băng nhiều cách khác nhau và hứa sẽ đưa anh ta ra khỏi con đường xâu xa. 
Nhưng mỗi ngày lại nhận được thêm thông tin về những thứ dị giáo ghê tởm do anh ta 
thực hành và dạy dỗ, cũng như về những hành vi quái dị mà anh ta đã thực hiện, nhiều 
nhân chứng đáng tin cậy đã có mặt và Spinoza đã bị kết án; Tất cả những điều này đã 
được kiểm tra bời các giáo sĩ Do Thái, hội đồng đã quyết định, Spinoza nên bị vạ tuyệt 
thông và bị đuôi khỏi Quốc gia Israel.” 

Với sự phán xét của các thiên thân, và bản án của các thánh, chúng ta nguyên rủa và loại 
bỏ Baruch de SpInoza... 

Hãy để anh ta bị nguyễn rủa vào ban ngày và ban đêm... Cầu xin Đức Chúa Trời không 
bao giờ tha thứ hay thừa nhận anh ấy nữa! Cầu mong cho cơn thịnh nộ và sự không hài 
lòng của Ngài sẽ bùng cháy đôi với người đàn ông này, hãy giáng cho anh ta tất cả những 


lời nguyên chép trong sách Luật, và xóa tên anh ta... Vì vậy, tất cả đều được khuyên 
không trò chuyện với anh ta băng lời nói, hoặc giao tiếp bằng văn bản, không ai cung 
cấp cho anh ta bất kỳ dịch vụ nào, sông dưới cùng một mái nhà với anh ta, đến gần anh 


ta trong vòng bốn cubits, hoặc đọc bất kỳ tài liệu nào do anh ta viết. 


Trong khi đọc lời nguyên này, “thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng than khóc... những ngọn 
đèn, được nhìn thây cháy sáng vào đầu buổi lễ, lần lượt bị dập tắt, cho đến khi kết thúc 
buổi lễ, cuỗi cùng tắt hăn, tượng trưng cho sự kết thúc đời sống tâm linh của người đàn 
ông bị vạ tuyệt thông, và toàn bộ hội thánh chỉ còn lại bóng tôi”. 


Spinoza, hai mươi bốn tuổi, sau đó bị đuổi khỏi nhà của cha mình, và rời khỏi 
Amsterdam. Anh tuyên bố âm mưu giết mình đã được thực hiện vào một đêm khi anh 
trở về từ rạp hát. Khi cha anh qua đời, các chị gái tham lam đã cô gắng tước đoạt quyền 
thừa kế của anh. Anh ta đã tìm đến pháp luật để xác lập quyền của mình nhưng sau đó 
đã rút lại tất cả các yêu cầu bôi thường ngoại trừ một chiếc giường. Cuôi cùng, anh ấy 
định cư ở The Hague. Anh có một khoản trợ cấp nhỏ từ nhà nước, và một khoản tiền do 
một người bạn đề lại. Anh đã từ chối những lời đề nghị giúp đỡ và từ chỗi một học vị 
giáo sư tại Heidelberg. Anh đã sông một cuộc đời khắc khổ của một học giả nghèo, 
không kết hôn và qua đời ở tuổi bốn mươi, vì bệnh lao. 


Nguôn gốc và nội dung cuộc cãi vã của Spinoza với chính quyền Do Thái không hoàn 
toàn rõ ràng. Anh bị buộc tội phủ nhận sự tồn tại của các thiên thần, sự bất tử của linh 
hồn và nguôn cảm hứng thần thánh của kinh Torah. Vào năm 1670, anh xuất bản Các 
luận thuyết thần học Milieus, trong đó đặt ra các nguyên tắc phê bình Kinh Thánh của 
mình. Ở đó đặt ra tính dị bản của anh. Anh cho Kinh Thánh nên được tiếp cận trên tinh 
thần khoa học và được nghiên cứu như bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào. Trong trường 
hợp của Kinh Thánh, cách tiếp cận phải mang tính lịch sử. 


Một người bắt đầu bằng cách phân tích ngôn ngữ Hebrew. Sau đó, người ta tiến hành 
phân tích và phân loại cách diễn đạt trong mỗi sách của Kinh Thánh. Giai đoạn tiếp theo 
là xem xét bối cảnh lịch sử: 


Cuộc đời, hành vi và mục tiêu theo đuôi của tác giả của mỗi cuốn sách, ông ây là a1, cơ 
hội và thời đại sáng tác của ông ấy là gì, ông ấy viết cho ai và bằng ngôn ngữ nào... [sau 
đó] lịch sử của mỗi cuốn sách lần đầu tiên được tiếp nhận như thể nào, nó rơi vào tay a1, 
có bao nhiêu phiên bản khác nhau, lời khuyên của ai mà nó đã nhận được, và cuỗi cùng 
tất cả những cuốn sách hiện nay được mọi người chấp nhận là thiêng liêng đã được thông 
nhất thành một tổng thể duy nhất. 


Spinoza tiếp tục áp dụng phân tích của mình, thảo luận về những phân nào của Ngũ Kinh 
thực sự được viết bởi Moses, việc biên soạn giáo luật, xuất xứ của các sách như Job và 
Daniel, và niên đại của các tác phẩm nói chung và các bộ phận riêng lẻ của nó. Trên thực 
tế, anh đã bác bỏ quan điểm truyện thông về nguôn gốc và tính xác thực của Kinh Thánh 
gần như hoàn toàn, đưa ra những lời giải thích thay thế. Do đó, anh bắt đâu quá trình 
phê bình Kinh Thánh, trong hơn 250 năm tiếp theo, nhăm phá hủy niềm tin được giáo 


dục vào chân lý theo nghĩa đen của Kinh Thánh và giảm nó xuống địa vị của một hồ sơ 
lịch sử không hoàn hảo. Công việc và ảnh hưởng của anh đã gây ra nhiều đau buôn và 
thiệt hại không thể khắc phục đôi với lòng tự tin và sự găn kết nội bộ của Cơ Đốc giáo. 
Như chúng ta sẽ thây ngay sau đây, chúng cũng nêu ra những vấn đề mới, lâu dài và 
nguy hiểm cho cộng đồng Do Thái. 


Spinoza là ví dụ chính đầu tiên về sức mạnh hủy diệt tuyệt đối của chủ nghĩa duy lý Do 
Thái khi nó thoát khỏi sự kiểm chế của cộng đồng truyền thông. Trong suốt cuộc đời 
của mình và lâu dài sau đó, anh bị tất cả các cơ quan tôn giáo chính đôi xử như một 
người vô thân. Các tác phẩm của anh bị cấm ở khắp mọi nơi — mặc dù ở mọi nơi chúng 
vẫn tôn tại và liên tục được tái bản. Năm 1671, anh gửi một lá thư cho nhà lãnh Do Thái 
giáo Orobio de Castro phủ nhận là một người vô thần và bác bỏ cáo buộc Tractatus là 
một cuôn sách chống tôn giáo. Nhưng cuôn Đạo đức, được xuất bản sau khi anh qua đời, 
cho thây anh là một nhà phiếm thân thuộc loại tường tận đặc biệt. 


Đối với chúng ta, điều này có vẻ kỳ lạ, một số hình thức thuyết phiếm thần rõ ràng được 
coi là tương thích với Do Thái giáo vào thế kỷ 17. Kabbalah, sau đó được nhiều người 
Do Thái chấp nhận có khuynh hướng phiếm thân; Zohar có nhiêu đoạn văn gợi ý Đức 
Chúa Trời là tất cả mọi thứ và mọi thứ là Đức Chúa Trời. Hai mươi năm sau khi SpInoza 
qua đời, giáo sĩ Do Thái David Nieto (1654-1728) ở London gặp rắc rỗi nghiêm trọng 
khi tạo ra tác phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha, “Về sự quan phòng của Chúa'. Cuộc tranh 
cãi được đề cập đến học giả Talmudic vĩ đại Zevi AshkenazI ở Amsterdam, người đã 
phán quyết lập luận của Nieto không chỉ Do Thái giáo có thể chấp nhận được mà gần 
như phổ biến trong một số nhà tư tưởng Do Thái. 

Quan Phòng: Chúng ta có thể gọi đơn giản là những hành động Thiên Chúa làm để trợ giúp cho hữu thể 
nhân linh. Tức là, mọi điêu Thiên Chúa thực hiện nhăm giúp đỡ con người. 

Tuy nhiên, rắc rỗi với thuyết phiễm thần của Spinoza là ông đã đây nó đến mức không 
thể phân biệt chính xác giữa thuyết phiêm thân và thuyết vô thân. 

Bản thân ông khăng định ông đã không nói thê giới vật chất, như chúng ta nhìn thấy và 
đối xử với nó, là Đức Chúa Trời. Ông tuyên bồ trong cuôn Đạo đức của mình “Chúng 
ta dễ dàng quan niệm toàn bộ thiên nhiên là một cá thê,” bởi vì một cá thể có thể là một 
phân của một cá thể lớn hơn, ad infinitum. 

Ad infinitum là một thành ngữ trong tiếng Latinh mang ý nghĩa “cho đến vô cùng tận'. Thành ngữ này 
thường được sử dụng đê đê cập đên một quá trình không có sự kêt thúc, một quá trình tuân hoàn không có 
điêm dừng, một hệ thông các chỉ thị được lặp lại vô hạn lân, hay một vài nghĩa khác. 

Nhưng ông không xem Chúa là một con người. Trên thực tế, ông chỉ giữ lại chữ Thượng 
để vì lý do lịch sử và tình cảm. Đồng nhất Thiên Chúa với toàn bộ thực tại, ông phải 
đồng ý với người vô thân khi họ khẳng định thực tại không thể chia thành một phân là 


Thượng đề và một phần không phải là Thượng đề — cả hai đều phủ nhận một sự tương 
phản hữu hiệu. Nhưng nếu Thượng đề không thê bị cô lập với bất cứ thứ gì khác, không 
thể nói Ngài tồn tại theo bất kỳ nghĩa nào mà một người bình thường có thể nắm bắt 
được. Spinoza đã nói: “Không có Chúa theo nghĩa mà chúng ta luôn hiểu từ này.” Đối 
với hâu hết mọi người, đó là thuyết vô thần. Nhà toán học và triết học người Đức 
Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) biết rõ Spinoza và chắc chăn có thê thâm 
nhập vào tâm trí ông về vẫn đề này. Ông là một người theo chủ nghĩa sáng tạo và thường 
bị buộc tội là hèn nhát khi tìm cách tách mình khỏi công việc của SpInoza vì nó thu hút 
nhiêu người. Nhưng ông đã tóm tắt một cách chính xác vị trí của Spinoza trong tôn giáo: 
“Ông ấy thực sự là một người vô thân ở chỗ không thừa nhận bất kỳ Đẳng nào phân phối 
vận may và điều xấu...” 

Công việc của SpInoza thể hiện sự phì đại của một khía cạnh trong tinh thần Do Thái: 
xu hướng không chỉ hợp lý hóa mà còn là trí tuệ hóa. Ông là một trong những người 
nghĩ có thể giải quyết mọi tranh chấp và xung đột về quan điểm và đạt đến sự hoàn thiện 
của con người băng một quy trình logic. Ông tin các vẫn đề của đạo đức có thể được giải 
quyết băng các chứng minh kiểu hình học. Do đó, ông theo truyền thống của 
Maimonides, người cho hòa bình thế giới hoàn hảo có thê đạt được thông qua lý trí — đó 
là cách ông nghĩ Thời đại Đẳng Messiah sẽ đến. Nhưng Maimonides đã tưởng tượng 
trạng thái này đạt được khi Luật được tuân thủ đây đủ với tất cả tính hợp lý cao quý của 
nó. Nó sẽ đạt được trên cơ sở Khải huyền, thông qua Torah. 

Spinoza, tuy nhiên, không tin vào Khải huyền và muốn loại bỏ Torah. 

Ông nghĩ cuối cùng có thê đạt được bằng trí tuệ thuần khiết. 

Điều đó đã dẫn ông vào chủ nghĩa phản nhân văn. Ông đã tìm cách cung cấp cho con 
người thứ mà ông gọi là “tất cả các biện pháp khắc phục cảm xúc. Ở một mức độ hạn 
chế, điều này là hâp dẫn. 

Spinoza muốn vượt qua đam mê. Ông chắc chắn đã thực hành những øì đã giảng. Trong 
cuộc đời, chưa bao giờ trở nên tức giận, dù bị khiêu khích nhiêu. Ông đã tự kỷ luật. Ông 
lập luận tất cả tội lỗi là do sự thiêu hiểu biết; đau khổ phải được hiểu, nhìn thây trong 
mối quan hệ với nguyên nhân của chúng, và như một phân của toàn bộ trật tự của tự 
nhiên. Một khi năm bắt được điều này, người ta thoát khỏi buôn phiên, hận thù. “Sự thù 
hận tăng lên khi được đáp lại; mặt khác, nó có thê bị phá hủy bởi tình yêu. Hận thù hoàn 
toàn bị đánh bại bởi tình yêu và tình yêu còn lớn hơn cả nếu không có sự căm ghét trước 
nó.” Nhưng tình yêu của Spinoza là một điều đặc biệt. 

Ông không tin vào ý chí tự do. Vì vậy, hy vọng và sợ hãi là xâu; khiêm nhường và ăn 
năn cũng vậy. “Ai ăn năn một hành động sẽ trở nên khôn khô hoặc yêu đuôi gấp đôi.” 


Bất cứ điều gì xảy ra đều là ý muốn của Đức Chúa Trời. Người khôn ngoan cô găng nhìn 
thế giới như Đức Chúa Trời nhìn nó. Chỉ có sự thiêu hiểu biết mới khiến chúng ta nghĩ 
có thê thay đổi tương lai. Một khi chúng ta năm được điều này, chúng ta có thê giải 
phóng mình khỏi sợ hãi; do đó được giải thoát, chúng ta thiền định không phải về cái 
chết, mà về sự sống. Khi hiểu được bản thân và tình cảm của mình, chúng ta có thể yêu 
mến Đức Chúa Trời. Nhưng tất nhiên đây không phải là tình yêu giữa người với người, 
vì Đức Chúa Trời không phải là con người mà là tất cả mọi thứ; và tình yêu không phải 
là đam mê, mà là sự thấu hiểu. Thượng đề không có đam mê hay thú vui hay nỗi đau; 
yêu và ghét. Vì vậy, ai yêu mễn Đức Chúa Trời không thê cô găng để Đức Chúa Trời 
yêu thương mình đề đáp lại. Hay một lần nữa: “tình yêu trí tuệ của tâm trí đối với Đức 
Chúa Trời là một phần của tình yêu thương vô hạn nơi Đức Chúa Trời yêu thương chính 
mình". 

Ảnh hưởng của ông đối với các nhà văn châu Âu chủ chốt khác là khôn lường. Ông đã 
làm say mê cả những trí thức Pháp, chăng hạn như Voltaire, và người Đức, chắng hạn 
như Lessing, người đã nhận xét: “Không có triết học nào khác ngoài triết học của 
SpInoza.” 

Vào thế kỷ thứ mười tám, vẫn đề không chỉ giới hạn trong Do Thái giáo. Cuộc cách 
mạng khoa học đi trước cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra vào năm 1700. Lý thuyết 
của Newton về vũ trụ cơ học, được điều chỉnh bởi các định luật toán học, đã thành công. 
Ở tầng lớp cao nhất của xã hội, sự hoài nghi ngày càng lan rộng. Ở Đức có Phong trào 
Pietist. Ở Anh có Anh em nhà Wesley và chủ nghĩa Giám lý của họ. Ở Mỹ có Đại Thức 
tỉnh đâu tiên. Ở Đông Âu, nơi có hơn một nửa số người Do Thái hiện sinh sống, có chủ 
nghĩa hasidism. 

Lòng nhiệt thành sùng đạo trong quân chúng Do Thái ở Ba Lan không chỉ là một lực 
lượng tôn giáo. 

Nó có tông màu cấp tiên. Xã hội Do Thái độc tài và thường xuyên bị áp bức. Nó được 
điều hành bởi một tô chức tài phiệt gồm các thương gia giàu có và các luật sư-giáo sĩ 
Do Thái. Hệ thông các hội đồng đã trao cho những người này quyên lực đáng gờm. Chế 
độ tài phiệt đã không bị đóng cửa, vì giáo dục đã cung cấp một nắc thang đi lên. 

Về lý thuyết, ngay cả người nghèo cũng được tiếp cận đây đủ với nó. Tuy nhiên, hầu hết 
những người nghèo vẫn ở lại, và cảm thấy bất lực. Họ không là gì trong hội đường. Họ 
có thể kiến nghị chống lại một giáo sĩ Do Thái; nhưng không có thông báo nào được 
thực hiện nếu lý lịch gia đình của ông là đúng. Ngược lại: nhiều sắc lệnh địa phương 
trừng phạt tất cả những người buôn chuyện và đùa cợt về những việc làm của những 
người nồi tiếng trong thành phố. Tinh thần áp bức không chỉ được cảm nhận trong cộng 


đồng, mà còn trong các gia đình. Khu ô chuột cũng là một chế độ phụ hệ. Một người cha 
được quyên sử dụng vũ lực đề dạy Torah cho một đứa con trai khi nó được mười hai 
tuôi. Sau khi cậu mười ba tuổi, Luật Phục Truyền của Người Con Nổi Loạn được áp 
dụng. Về lý thuyết, một đứa con trai nồi loạn có thê bị kết tội và ném đá đến chết; anh 
ta có thể bị la mắng ngay cả trong lần vi phạm đâu tiên. Talmud cho biết chưa từng có 
trường hợp nào như vậy xảy ra, nhưng cái bóng của Luật đã phủ lên người con trai. Con 
gái có thê bị cha mình ký hợp đồng kết hôn khi còn chưa thành niên. 


Về lý thuyết, cô có thể từ chối người chồng khi cô ở tuổi 12.5, nhưng điều này hiếm khi 
xảy ra. Trẻ em được dạy tôn kính cha mẹ tương đương với tôn kính Đức Chúa Trời. Tóm 
lại, có quá nhiều sự phục tùng trong khu ô chuột. 


Nhưng một trong những vinh quang của người Do Thái là họ không ngoan ngoãn phục 
tùng chính quyên do họ chỉ định. Người Do Thái là người phản kháng vĩnh viễn. Và 
truyền thông Do Thái, dù thường miễn cưỡng, vẫn có chỗ cho bất đồng quan điểm. Nó 
cũng cho phép một người đàn ông thánh thiện hoạt động bên ngoài câu trúc tôn giáo tiêu 
chuẩn. Chúng ta đã bắt gặp shem ba°al, chủ nhân của Danh xưng thân thánh. 


Từ thể kỷ 16, có một sỐ người Ashkenazl, biểu diễn kabbalah thực tế. Một số ít là học 
giả chân chính. Hầu hết đều viết bùa hộ mệnh hoặc thực hiện các phương pháp chữa 
bệnh băng y học dân gian, bằng các phương tiện cầu nguyện đặc biệt, thần chú. Họ 
chuyên về các chứng rối loạn tâm thân và loại bỏ những con bọ hung. 


Vào khoảng năm 1736, một trong những người đàn ông này, Israel ben Eliezer, sau này 
được gọi là Baal Shem Tov (khoảng 1700-60), hoặc Besht, từ tên viết tắt. Vào nhiều thời 
điểm khác nhau, ông đã giúp đỡ trong lò mồ, làm việc trong các mỏ đất sét của vùng núi 
Carpathian, làm người trông coi giáo đường Do Thái và và trông coi một quán trọ. Ông 
ây là người của nhân dân. Ông nằm ngoài ranh giới kế vị tông đồ của các giáo sĩ Do 
Thái, mà theo lý thuyết, ông có thê bắt nguồn từ Moses. Ông ít học. Không có tác phầm 
đích thực nào còn tôn tại. Thư có chữ ký của ông có thê bị giả mạo. Các bài giảng của 
ông đã được các đệ tử viết ra. 

Ông làm việc bên ngoài hệ thông giáo đường Do Thái và dường như chưa bao giờ rao 
giảng ở đó. Nhưng, giông như John Wesley, ông đã đi du lịch khắp đất nước. Ông đã 
viết bùa hộ mệnh. Trên thực tế, ông đã chữa khỏi và thanh tây những linh hồn ma quỷ 
của những người đàn ông, thực tế đã làm tất cả những điều mà một người đàn ông thánh 
thiện bình thường sẽ làm. 

Nhưng ngoài ra ông ta còn có sức thu hút thực sự: đàn ông và phụ nữ cảm thấy mình có 
khả năng đạt được những khát vọng cao hơn, hoặc hành vi thuần khiết hơn, khi có mặt 
ông. Ấn tượng về sự tôn nghiêm mãnh liệt, dù giản dị, được củng cô bởi những phương 


pháp chữa trị của ông, thường rất ngoạn mục, bởi những giấc mơ của ông, trong đó ông 
đã báo trước một cách chính xác các sự kiện, bởi trạng thái thần bí và những phép lạ do 
ông tạo ra. 

Tất cả những điều này đã khiến ông trở thành một cá nhân có ảnh hưởng. Khi được biết 
đến, ông đã tổ chức tòa án của mình, giỗng như một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng, và mọi 
người đến gặp ông từ rất xa. Tuy nhiên, điều khiến ông trở thành người sáng lập phong 
trào chính là sự sáng tạo. Ông chịu trách nhiệm về hai tô chức mới. Đầu tiên là sự hồi 
sinh của ông về khái niệm cổ xưa zaddik, hay con người siêu việt — siêu việt vì khả năng 
đặc biệt để tuân theo Đức Chúa Trời. Ý tưởng này đã cũ như thời Noah. Nhưng Baal 
Shem Tov đã giao cho ông một vai trò đặc biệt. Với sự bội đạo của Shabbetai ZevIi, chủ 
nghĩa thiên sai đã mất uy tín. Besht không có thời gian cho chủ nghĩa Frank hay bất kỳ 
giáo phái Thiên sai nào rời xa chủ nghĩa độc tôn của người Do Thái. Khi ông nói, 
“Shekinah than vãn và nói chỉ cần một chi còn dính vào cơ thê thì vẫn còn hy vọng có 
thê chữa khỏi. Nhưng khi nó bị cắt đứt thì không thể được phục hồi, và mọi người Do 
Thái đều là một chi của Shekinah.” Ông nhận ra Đắng Messiah biễn mất đã để lại một 
lỗ hồng trong lòng người Do Thái. Ông lấp đầy nó bằng cách hồi sinh zaddik, người 
(ông đã dạy) đi xuống từ trên cao, giống như ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa 
Trời. Zaddik, trong lời dạy của Baal Shem Tov, không phải là đẳng cứu thế, nhưng cũng 
không phải là một con người bình thường — ở đâu đó giữa hai. Hơn nữa, vì zaddik không 
khăng định vai trò của đẳng cứu thế, nên có thê có rất nhiêu người trong số họ. Do đó, 
một loại nhân cách tôn giáo mới đã nảy sinh, để duy trì và lan rộng phong trào. 

Thứ hai, ông đã phát minh ra một hình thức cầu nguyện bình dân mang tính cách mạng. 
Điều này rất quan trọng vì nó cho phép những người Do Thái bình thường, khiêm tốn 
góp phân. Sức mạnh to lớn của Lurianic kabbalah là cảm giác quần chúng có thể đây 
nhanh sự xuất hiện của Đắng Messiah bằng lời cầu nguyện và lòng mộ đạo. Baal Shem 
Tov đã đạt được một yếu tô tương tự về sự tham ø1a của quân chúng nhờ lý thuyết mới 
về sự cầu nguyện mà ông và những người kế nhiệm đã dạy. Ông nhân mạnh cầu nguyện 
không phải là một hoạt động của con người mà là một hành động siêu nhiên, trong đó 
con người phá bỏ những rào cản sự tồn tại tự nhiên của mình và vươn tới thế ĐIỚI thần 
thánh. Làm thế nào để con người làm điều này? Ông cầm cuỗn sách cầu nguyện và tập 
trung toàn bộ tâm trí vào những chữ cái. Khi ông làm như vậy, hình dạng thực tế của 
chúng tan biến và đây là một ý tưởng kabbalistic điển hình — các thuộc tính thân thánh 
được che giấu trong các chữ cái hiển thị về mặt tâm linh. Nó giông như nhìn xuyên qua 
một vật thể trong suốt. 


Besht gọi đó là “những hành lang trên trời? - một người đàn ông biết anh ta xứng đáng 
khi anh ta “đi vào những hành lang của những người cầu nguyện”. 


Besht đã dạy, để tham gia, con người phải hủy bỏ nhân cách của mình và trở thành hư 
không. Do đó, anh ta tạo ra một khoảng chân không, được lập đây bởi một loại sinh vật 
siêu phàm, người hành động và nói thay anh ta. Người kế nhiệm của ông, nhà lãnh đạo 
trong thế hệ thứ hai của chủ nghĩa Hasid, Dov Baer, giải thích sức mạnh tinh thần khiến 
việc sở hữu thân thánh này có thê xuất hiện bởi vì Torah và Đức Chúa Trời thực sự là 
một, và năng lượng thần thánh, như nó vốn có, được lưu trữ trong các chữ cái của cuỗn 
sách. 


Một hành động cầu nguyện chiêm niệm thành công sẽ giải phóng sức mạnh này. Dov 
Baer nói: “Khi một người nghiên cứu hoặc câu nguyện, từ ngữ nên được thôt ra với toàn 
bộ sức lực.” 


Do đó, các nghi lề của người Do Thái trở nên rât ôn ào. 


Họ có shtiblekh riêng, hoặc nhà câu nguyện, nơi họ tập hợp. Một số hút thuốc hoặc uống 
rượu nếu họ cảm thây thích. Khi họ cầu nguyện, họ lắc lư và võ tay. Họ hát một giaI 
điệu gọi là nigøun và nhảy theo điệu đó. Họ có những lời cầu nguyện đặc biệt của riêng 
mình, pha trộn giữa Ashkenazi Ba Lan và Luriac Sephardi. Họ đã gây chân động cho 
người Do Thái, đặc biệt là khi các tập tục của họ lan rộng khắp Ba Lan và sang Lithuania. 
Họ nhanh chóng bị buộc tội theo chủ nghĩa ShabbeteanIsm bí mật. 

Đã có những lời kêu gọi giận dữ đòi đàn áp họ. 

Elijah ben Solomon Zalman (1720-97), gaon của Vilna, đã tìm thấy một kẻ thù. Gaon, 
ngay cả theo tiêu chuân của những thân đồng trẻ sơ sinh Do Thái, là một đứa trẻ ngoạn 
mục. Ông ta đã giảng trong giáo đường Do Thái Vilna vào năm sáu tuôi. Kiến thức thế 
tục cũng như tôn giáo của ông ây thật tuyệt vời. Khi cuộc hôn nhần năm mười tám tuôi 
mang lại cho ông những phương tiện độc lập, ông mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ViÌna 
và tập trung hoàn toàn vào việc học. Các con trai cho biết ông không bao giờ ngủ quá 
hai giờ một ngày, cũng không quá nửa giờ mỗi lần. Đề loại bỏ phiền nhiễu, ông đóng 
cửa chớp ngay cả vào ban ngày và nghiên cứu dưới ánh nên. Đề ngăn mình ngủ quên, 
ông tắt lò sưởi và đặt chân vào một chậu nước lạnh. Khi quyên lực và ảnh hưởng của 
ông ở Vilna ngày càng lớn, vì vậy sự tận tâm học tập của ông cũng tăng lên. Ông không 
coi thường kabbalah, nhưng mọi thứ phải phục tùng yêu cầu của halakhah. Ông coi chủ 
nghĩa hasid là một sự phẫn nộ. Ông nói, những tuyên bỗ về phép lạ và tầm nhìn của nó 
là những lời nói dối. Ý tưởng của zaddik là thờ ngẫu tượng, tôn thờ con người. Trên hết, 
lý thuyết về sự câu nguyện của nó là một sự thay thế, một sự phản đôi học thuật. Ông 
nhân cách hóa nên giáo lý, và khi được hỏi ý kiến về việc nên làm gì với hasidim, ông 
trả lời: hãy bắt bớ họ. 


Sách của họ đã bị đốt công khai. Có một điều khác vào năm 1781 nói rõ: 


“Họ phải rời khỏi cộng đồng cùng vợ và con... và không được cho ở trọ qua đêm. 
Shehitah của họ bị câm. Câm làm ăn, kết hôn với họ, hoặc hỗ trợ việc chôn cất họ.” 
Trong Do Thái giáo, Shehitah là giết một số động vật có vú và chim để làm thức ăn theo kashrut (luật ăn 
kiêng). 

Nhưng hasidim đã trả lời băng cách ra thông báo. Họ phát hành những cuốn sách nhỏ để 
tự vệ. Ở Lithuania, và đặc biệt là Vilna, gaon đã tạo ra một vùng đất của sự chính thông 
và học thuật ba phái, trước khi khởi hành để kết thúc những ngày của mình ở Erez Israel. 
Nhưng ở những nơi khác, họ tự lập vĩnh viễn như một phân quan trọng và dường như 
cân thiết của Do Thái giáo. Nó lan rộng về phía tây sang Đức và sau đó lan ra thế giới. 
Nỗ lực chính thông để tiêu diệt nó đã thất bại. Nhưng nó đã sớm bị bỏ rơi, khi cả các 
học giả và những người đam mê đoàn kết, đỗi mặt với một kẻ thù mới. 

Mặc dù haskalah là một giai đoạn cụ thê trong lịch sử Do Thái, sự khai sáng của người 
Do Thái vẫn là một phân của sự khai sáng chung của châu Âu. Nhưng đặc biệt hơn, nó 
được liên kết với sự khai sáng ở Đức, và điều này có lý do chính đáng. Phong trào ở cả 
Pháp và Đức đều quan tâm đến việc kiểm tra và điều chỉnh lại thái độ của con người đối 
với Đức Chúa Trời. Nhưng trong khi ở Pháp, khuynh hướng là phủ nhận hoặc hạ cấp, 
và chế ngự tôn giáo, thì ở Đức, nó thực sự tìm cách đạt đến một sự hiểu biết mới và chỗ 
dựa cho tinh thân tôn giáo trong con người. Sự khai sáng của Pháp tuy rực rỡ nhưng về 
cơ bản là phù phiếm; người Đức nghiêm túc, chân thành và sáng tạo. Do đó, đỗi với 
phiên bản tiếng Đức, những người Do Thái khai sáng cảm thấy bị thu hút, điều này ảnh 
hưởng đến họ nhiều nhất và đến lượt mình, họ đã có những đóng góp đáng kể. Có lẽ lần 
đầu tiên người Do Thái ở Đức bắt đầu cảm thấy có mỗi quan hệ riêng biệt với văn hóa 
Đức, và do đó đã gieo vào lòng họ những mầm mỗng của một thứ si mê quái dị. 

Đối với những người trí thức trong xã hội Cơ Đốc giáo, câu hỏi được đặt ra bởi sự khai 
sáng thực sự là: Chúa nên đóng vai trò như thế nào trong một nên văn hóa ngày càng thế 
tục? 

Đôi với người Do Thái, câu hỏi đặt ra là: kiễn thức thế tục, nễu có, nên đóng vai trò nào 
trong văn hóa của Đức Chúa Trời? Họ vẫn còn được bao bọc trong tầm nhìn thời trung 
cô về một xã hội tôn giáo toàn diện. Đúng là Maimonides đã lập luận mạnh mẽ ủng hộ 
việc thừa nhận khoa học thê tục và đã chứng minh nó hoàn toàn có thê được dung hòa 
với Torah. Nhưng lập luận của ông đã không thuyết phục được hâu hết người Do Thái. 
Ngay cả một người đàn ông tương đối ôn hòa như Maharal của Praha cũng đã tân công 
Rossi chính xác vì đã đưa các tiêu chí thể tục vào các vẫn đề tôn giáo. Ví dụ, một vải 
người Do Thái đã theo học trường y ở Padua. Nhưng họ đã quay lưng lại với thê giới 
bên ngoài Torah vào buôi tôi khi vào lại khu ô chuột. Tất nhiên nhiều người đi ra ngoài 


thế giới không bao giờ quay trở lại. Điều mà Spinoza đã cho thây. Vì vậy, khu ô chuột 
không chỉ đơn thuần là một xã hội mà còn là một vũ trụ trí tuệ. 

Vào giữa thế kỷ thứ mười tám, kết quả đã rõ ràng một cách đáng kinh ngạc đối với tất 
cả mọi người. Ngay từ khi xảy ra tranh chấp Tortosa, vào đầu thế kỷ 15, giới trí thức Do 
Thái đã bị coi là lạc hậu và mù mờ. Giờ đây, hơn 300 năm sau, những người Do Thái 
vẫn bị khinh miệt và chế nhạo, mặc những bộ quân áo khôi hài, bị giam cầm trong những 
thứ mê tín cổ quái và lỗ bịch, xa cách và bị cô lập với xã hội hiện đại như một trong 
những kẻ lạc loài. Các quý tộc không biết gì, và ít quan tâm hơn, về học thuật của người 
Do Thái. 

Giống như những người Hy Lạp cô đại trước đó, họ thậm chí không biết nó tồn tại. Đỗi 
với Châu Âu Cơ Đốc giáo luôn có một “vẫn đề Do Thái”. Vào thời Trung cô, đó là: làm 
thế nào để ngăn chặn thiểu số nỗi loạn này làm ô nhiễm chân lý tôn giáo và trật tự xã 
hội? Đối với trí thức dân tộc, ít nhất, vẫn đề bây giờ đúng hơn là: làm thế nào, nói chung 
nhân loại, giải cứu những người đáng thương này khỏi sự ngu dốt và tăm tôi của họ. 
Năm 1749, nhà soạn kịch Tin Lành trẻ tuôi Gotthold Lessing đã trình diễn vở kịch Die 
Juden, gần như lần đầu tiên trên văn học châu Âu giới thiệu một người Do Thái — như 
một con người tỉnh tẾ, có lý trí. Đó là một cử chỉ khoan dung, được đáp lại nông nhiệt 
bởi người đương thời, một người Do Thái Dessau, được gọi là Moses Mendelssohn 
(1729-86). Hai người đàn ông gặp nhau và trở thành bạn bè, và nhà viết kịch xuất sắc đã 
giới thiệu người Do Thái vào xã hội văn học. Mendelssohn mắc chứng cong vẹo cột 
sông, khiến ông về hưu sớm. Nhưng ông có một nghị lực đáng gờm. Ông đã được giáo 
dục tốt bởi giáo sĩ Do Thái địa phương, được đào tạo đề trở thành một người ghi số sách 
và vẫn là một thương gia trong suốt cuộc đời của mình. Khả năng đọc của ông ấy rất ân 
tượng và ông có được một lượng lớn kiến thức thể tục. Với sự giúp đỡ của Lessing, ông 
bắt đầu xuất bản các tác phẩm triết học của mình. Frederick Đại đề đã cho ông quyền cư 
trú ở Berlin. Các cuộc trò chuyện của ông đã được nhiều người theo dõi. 


Ban đầu Mendelssohn chưa tham gia tích cực vào cuộc khai sáng của người Do Thái; 
ông chỉ đơn giản là muốn tận hưởng nó. Nhưng ông đã bị thúc đây để công khai các kết 
án Do Thái của mình bởi sự thiếu hiểu biết và sự miệt thị của Do Thái giáo mà ông gặp 
phải ở khắp mọi nơi trong thế giới thị tộc. Người thị tộc đã khai sáng thê giới nói: làm 
thế nào có thê hỗ trợ tốt nhất cho những người Do Thái nghèo khô đề không còn là người 
Do Thái? Mendelssohn trả lời: chúng ta hãy chia sẻ một nên văn hóa chung, nhưng hãy 
cho phép người Do Thái vẫn là người Do Thái. Năm 1767, ông xuất bản Phaedon, một 
cuộc điêu tra về sự bất tử của linh hồn được mô phỏng theo cuộc đôi thoại của Platon. 
Vào thời điểm mà người Đức có văn hóa vẫn thường viết bằng tiếng Latinh hoặc tiếng 
Pháp, và người Do Thái băng tiếng Do Thái hoặc tiếng Yiddish, Mendelssohn đã theo 


bước Lessing trong nỗ lực biến tiếng Đức trở thành ngôn ngữ của diễn ngôn trí tuệ và 
khai thác các nguôn tài nguyên tuyệt vời của nó. Ông đã viết nó bằng những ám chỉ cô 
điển, thay vì Kinh Thánh — dâu hiệu của mặt nạ. Cuốn sách vẫn được đón nhận trong 
thế giới thị tộc, nhưng theo một cách mà Mendelssohn cảm thấy đau buôn. Ngay cả 
người phiên dịch tiếng Pháp của chính ông cũng đã lên tiếng tuyên bố (1772) đây là một 
tác phẩm đáng chú ý vì nó được viết bởi một người “sinh ra và lớn lên trong một quốc 
1a trì trệ trong sự ngu dốt thô tục”. Một mục sư trẻ thông minh người Thụy ST, Johan 
Caspar Lavater, đã ca ngợi những thành tựu của nó và viết tác giả rõ ràng đã sẵn sàng 
cho việc cải đạo — ông ta đã thách thức Mendelssohn bảo vệ Do Thái giáo của mình 
trước công chúng. 


Vì vậy, Mendelssohn đã bị thúc đây, dù chính ông trở thành minh chứng về cách người 
Do Thái, trong khi vẫn gắn bó với những điều cốt yêu của đức tin, có thể trở thành một 
phân của nên văn hóa châu Âu nói chung. Công việc của ông có nhiều hình thức. Ông 
đã dịch Ngũ Kinh sang tiếng Đức. Ông cô gắng thúc đầy việc học tiếng Do Thái giữa 
những người Do Thái Đức, trái ngược với tiếng Yiddish, ông coi đó là phương ngữ của 
sự đôi bại thô tục. Khi uy tín của ông tăng lên, ông thây mình phải chiến đấu trong các 
cuộc chiến của các cộng đồng Do Thái địa phương chống lại quyên lực của thị tộc. Ông 
phản đỗi việc trục xuất người Do Thái khỏi Dresden và các luật chống Do Thái mới ở 
Thụy Sĩ. Ông bác bỏ chỉ tiết cáo buộc phô biến những lời cầu nguyện của người Do Thái 
là chỗng lại Cơ Đốc giáo. Vì lợi ích của quyên hành thê tục, ông giải thích luật hôn nhân 
và lời thê của người Do Thái. Nhưng mặt khác, ông trình bày Do Thái giáo với thế giới 
bên ngoài theo cách tốt nhất có thê, ông tìm cách khuyên khích những thay đôi đề loại 
bỏ bộ mặt không thê chấp nhận được của Do Thái giáo. Ông có quan điểm, trong khi 
nhà nước là một xã hội bắt buộc, dựa trên khế ước xã hội, tất cả các nhà thờ đều tự 
nguyện, dựa trên niềm tin. Một người không nên bị bắt buộc, cũng như không nên bị 
trục xuất vì bất đồng chính kiến. Ông cho rằng tốt nhất là châm dứt quyền tài phán riêng 
biệt của người Do Thái và phản đỗi những người theo chủ nghĩa tự do dân tộc muôn nhà 
nước hậu thuẫn cho các tòa án Do Thái. 

Ông kêu gọi châm dứt mọi cuộc đàn áp và phân biệt đối xử với người Do Thái, và nói 
ông tin điều này sẽ đến khi lý trí chiến thăng. Nhưng ông cũng nghĩ người Do Thái phải 
từ bỏ những thói quen và thực hành hạn chế quyên tự do hợp lý của con người và đặc 
biệt là quyên tự do tư tưởng. 


Mendelssohn đang đi trên một sợi dây. Ông sợ hãi khi bước xuống con đường của 
SpInoza và trở nên khó chịu nếu bị so sánh. Ông sợ hãi cơn thịnh nộ của Cơ Đốc giáo 
nếu, trong các cuộc trông cãi công khai của mình, việc bảo vệ Do Thái giáo của ông liên 
quan đến những lời chỉ trích không thể chấp nhận được đối với Cơ Đốc giáo. Khi tranh 


luận với Lavater, ông chỉ ra việc tranh chấp với tín điều của đa sô áp đảo là rất nguy 
hiểm, ông nói thêm: ““Fôi là thành viên của một dân tộc bị áp bức.” Trên thực tẾ, ông tin 
Cơ Đốc giáo phi lý hơn nhiều so với Do Thái giáo. Lúc nào ông cũng lo lăng bảo vệ cây 
câu với sự khai sáng mà vẫn giữ liên lạc với phần lớn những người Do Thái ngoan đạo. 
Vì vậy, ông đôi khi cô gắng trở thành tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Thật khó để 
trình bày tóm tắt các quan điểm của ông. Ông theo Maimonides lập luận chân lý của tôn 
giáo có thể được chứng minh băng lý trí. Nhưng trong khi Maimonides muốn sự thật 
hợp lý được củng cô bởi Khải huyền, Mendelssohn muốn Khải huyền được phân phát. 
Do Thái giáo không tiết lộ tôn giáo nhưng tiết lộ luật: một thực tế lịch sử là Moses đã 
tiếp nhận Luật tại Sinal, và Luật là phương tiện giúp người Do Thái đạt được hạnh phúc 
tinh thần. Sự thật không cần phép màu đề chứng thực nó. Ông viết: “Một nhà thông thái”, 
người mà các lý lẽ của triết học chân chính đã thuyết phục về sự tôn tại của một vị thần 
tôi cao, bị ân tượng nhiều hơn bởi một sự kiện tự nhiên, mà mối liên hệ với toàn thể mà 
ông ta có thể nhận biết một phân, hơn là bởi một phép lạ. Tuy nhiên, để chứng minh sự 
tồn tại của Thần, Mendelssohn đã dựa vào siêu hình học cũ: chứng minh bản thê học 
hoặc vũ trụ học. Theo ý kiến chung, cả hai đều bị phá bỏ bởi Phê bình Lý trí thuần túy 
của Kant (1781). 


Là một nhà biện hộ cho tôn giáo Do Thái, Mendelssohn không thành công lăm. 


Sự thật là, có rất nhiều điều mà trong đó ông chỉ đơn giản là không tin: ý tưởng về những 
người được chọn, sứ mệnh đối với nhân loại, Miễn đất hứa. Dường như ông đã nghĩ Do 
Thái giáo là một tín điều thích hợp cho một dân tộc cụ thể, nên được thực hành một cách 
riêng tư theo cách hợp lý nhất có thể. Ý tưởng toàn bộ nên văn hóa có thê được chứa 
đựng trong Torah đôi với ông là điều vô lý. Người Do Thái nên thờ phượng tại nhà và 
sau đó, khi bước ra ngoài thê giới, hãy tham gia vào nên văn hóa chung của Châu Âu. 
Nhưng logic của điều này là mỗi người Do Thái sẽ thuộc về nên văn hóa của những 
người mà anh ta sông cùng. Vì vậy, người Do Thái, đã giữ sự thông nhất toàn cầu trong 
1.500 năm mặc dù bị đối xử tệ hại, sẽ dần dần tan biến, ngoại trừ một đức tin riêng tư. 
Đó là lý do tại sao nhà biện hộ vĩ đại cho Do Thái giáo, Yechezkel Kaufmamn (1889- 
1963), gọi Mendelssohn là “Luther của người Do Thái". 


Nhưng Mendelssohn dường như không đánh giá cao tính logic của việc ông từ chôi văn 
hóa Torah. Y tưởng người Do Thái, bị hầp thụ vào “văn hóa của các quôc gia", sẽ dân 
dân mât niêm tin vào một vị thân của người Do Thái, đã khiên ông đau khô. Đúng là 


ông lập luận Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo có thê đến với nhau, nếu cái sau tước bỏ 
những điều bất hợp lý của nó. Nhưng ông ghét ý tưởng người Do Thái cải đạo sang Cơ 
Đốc giáo đề tự giải phóng mình. Ông khuyến khích quan chức Phổ, Christian Wilhelm 
von Dohm, công bồ các quyên tự do của người Do Thái. Dohm đã nói: “Người Do Thái 


rất ngoan cô nhưng không xấu về bản chất.” Người Do Thái có khuynh hướng tìm kiếm 
để đạt được bằng mọi cách, thích cho vay nặng lãi. Những “khiếm khuyết này càng trở 
nên trầm trọng hơn “bởi sự tự cao của họ do các giới luật tôn giáo cũng như sự ngụy biện 
của giáo sĩ Do Thái”. Dohm ủng hộ các cải cách nhà nước “để họ có thể chữa khỏi thói 
xâu, trở thành những người tốt hơn và những công dân hữu ích hơn. Nhưng tất nhiên, 
ngụ ý là tôn giáo Do Thái cũng sẽ phải trải qua những thay đổi căn bản. 

Do đó Mendelssohn thây cần phải làm rõ thái độ của mình đối với vai trò của người Do 
Thái trong xã hội ở Jerusalem, hoặc đối với Quyên lực tôn giáo và Do Thái giáo (1783). 
Ông bảo vệ Do Thái giáo như một tôn giáo phi logic. Nó ban cho mỗi người những giới 
luật, một quy tắc sống, nhưng không tìm cách kiểm soát suy nghĩ của anh ta. Ông viết: 
“Niềm tin không chấp nhận mệnh lệnh, nó chỉ chấp nhận những gì xảy đến bằng cách 
xác tín hợp lý.” Đề có được hạnh phúc, con người cân phải tìm kiếm và tìm ra chân lý. 
Do đó, chân lý phải được tiếp cận với mọi người thuộc mọi chủng tộc và tín ngưỡng. 
Tất cả mọi người, kê cả người Do Thái, đều phải được phép tìm kiếm điều đó: “Hãy để 
mọi người được hưởng phúc lợi công cộng, tuân theo luật pháp, cư xử công bình đối với 
đồng loại, được phép nói như mình nghĩ, cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo cách của 
chính mình hoặc theo truyên thông của tô phụ mình, và tìm kiêm sự cứu rỗi vĩnh viễn ở 
nơi mà anh ta nghĩ mình có thể tìm thấy nó.” Đây là một công thức để đảm bảo cách đối 
xử văn minh với người Do Thái, nhưng nó không phải là Do Thái giáo. Trên thực tế, về 
mặt tôn giáo, nó là một công thức cho tôn giáo tự nhiên và đạo đức tự nhiên, tất nhiên 
người Do Thái sẽ đóng góp, nhưng không có gì hơn. 

Hơn nữa, nếu người Do Thái, bằng cách chấp nhận sự khai sáng, từ bỏ những tuyên bố 
đặc biệt của Do Thái giáo, thì không có nghĩa là họ sẽ có được một cuộc sông vên tĩnh. 
Quốc gia gần nhất với lý tưởng của Mendelssohn là Hoa Kỳ, nơi các quan niệm về sự 
khai sáng dựa trên cơ sở vững chắc của chủ nghĩa nghị viện. Ngay năm Mendelssohn 
viết Jerusalem, Thomas Jefferson, trong Notes on Virginia (1782), cho rằng sự tôn tại 
của nhiêu loại tôn giáo hợp lý, có đạo đức là bảo đảm tốt nhất cho tiên bộ vật chất và 
tinh thần, tự do của con người. Giải pháp nhị nguyên của Mendelssohn cho °vẫn đề Do 
Thái”, sau này được nhà thơ Judah Leib Gordon mô tả ngăn gọn là “một người Do Thái 
ở trong lều của mình và một người ngoài,” rất phù hợp với các ý tưởng tôn giáo của 
người Mỹ. Giỗng như toàn bộ dân số, phân lớn người Do Thái ở Mỹ ủng hộ phong trào 
độc lập. Tại bữa tiệc công cộng được tô chức ở Philadelphia vào năm 1789 đề kỷ niệm 
hiến pháp mới, có một chiếc bàn đặc biệt, nơi thực phẩm tuân theo luật ăn kiêng của 
người Do Thái. 

Người Do Thái đã có một cái gì đó đề ăn mừng. Dưới góc độ lịch sử, họ đã đạt được 
nhiêu lợi ích từ hiễn pháp mới của Mỹ hơn bất kỳ nhóm nào khác — sự tách biệt giữa 


nhà thờ và nhà nước, tự do lương tâm nói chung và ít nhất là kết thúc tất cả các cuộc 
kiểm tra tôn giáo. Hiên pháp cũng có tác dụng trong việc trao quyên tự do cho người Do 
Thái, dù ở một số tiểu bang vẫn còn tồn tại phân biệt. Ở Bắc Carolina theo đạo Tin Lành, 
những khuyết tật cuối cùng của người Do Thái, đã không biến mất cho đến năm 1868. 
Nhưng người Do Thái cảm thấy tự do ở Hoa Kỳ; thậm chí tốt hơn, cảm thây có giá trị. 
Tự do thực hành đức tin của mình và là một thành viên trung thành của giáo đường Do 
Thái. Người Do Thái không tìm thấy một Zion mới ở Mỹ, nhưng cuỗi cùng họ đã tìm 
thây một nơi yên bình. 

Ở châu Âu. sự khai sáng đã mang lại cho họ những hy vọng vôn đã chứng tỏ là sự ảo 
tưởng, và những cơ hội biến thành một loạt vẫn đề mới. Trong một số lĩnh vực, quy tắc 
của lý trí hoàn toàn không hoạt động. Trong ba phần vùng của Ba Lan (1772, 1793, 
1795), đề quốc Nga, cho đến nay vẫn từ chối thừa nhận người Do Thái. Giờ đây, nó đã 
cho họ quyên cư trú nhưng chỉ trong phạm vi Khu định cư tạm thời, nơi số lượng, nghèo 
đói và khuyết tật của họ đêu tăng lên nhanh chóng. Tại Ý cũng vậy, ở bất kỳ mức độ nào 
trong các quốc gia của giáo hoàng, vị thế của người Do Thái cũng bị suy giảm dưới thời 
giáo hoàng bài Do Thái Pius VI (1775-99), người có Sắc lệnh về người Do Thái, được 
công bố ngay khi bắt đầu triều đại lâu dài của ông, đã dẫn đến rửa tội cưỡng bức. Theo 
luật, người Do Thái có nghĩa vụ phải nghe những bài giảng khinh thường và xúc phạm, 
và nêu nghi lễ rửa tội nào đó được cử hành trên một đứa trẻ Do Thái — có thể là bí mật 
bởi một người hầu gái Công giáo — đều được chấp nhận. 

Ferrara, từng là nơi theo chủ nghĩa tự do đối với người Do Thái, giờ còn tệ hơn cả Rome. 
Vào cuối năm 1817, cô con gái nhỏ của Angelo Ancona đã bị cưỡng bức khỏi cha mẹ 
bởi những người đàn ông có vũ trang do tòa tông giám mục tuyển dụng, với lý do năm 
năm trước, khi mới hai tháng tuổi, cô đã được rửa tội riêng bởi hầu gái của mình, sau đó 
bị sa thải vì không trung thực. Vụ án đã dẫn đến một triều đại kinh hoàng trong khu lộ 
chuột Ferrara. 


Các quốc gia tự cho mình là khai sáng hơn chỉ tốt hơn một chút. 


Hoàng hậu Maria Theresa của Áo thực sự đã trục xuất người Do Thái khỏi Praha vào 
cuỗi năm 1744-5, mặc dù họ đã được chấp nhận ba năm sau đó. Frederick Đại Đề, bất 
chấp sự ủng hộ của cá nhân ông đối với sự khai sáng, đã ban hành một đạo luật Do Thái 
vào năm 1750 phân biệt giữa những người Do Thái “bình thường? và “bất thường". 

Người Do Thái đã phải trả thuê bảo hộ và tiên phạt thay cho các nghĩa vụ quân sự, vừa 
phải mua săm bắt buộc các sản phẩm của nhà nước. Họ bị giới hạn trong một số ngành 
nghề. Những cải cách thực sự đầu tiên ở Trung Âu được đưa ra bởi con trai của Maria 
Theresas, Joseph II, từ năm 1761 trở đi, và thậm chí chúng còn là một sự may măn hỗn 


hợp. Ông đã bãi bỏ huy hiệu đặc biệt về thuế thăm dò và huy hiệu màu vàng, lệnh cấm 
người Do Thái theo học các trường đại học và một số hạn chế thương mại. Mặt khác, 
ông câm tiếng Yiddish và tiếng Do Thái trong kinh doanh và nơi công cộng, loại bỏ các 
khu vực pháp lý của giáo sĩ Do Thái. Người Do Thái vẫn bị giới hạn cư trú ở Vienna và 
những nơi khác, và các quyên mới của họ thường bị các quan chức thù địch từ chối. 
Thật vậy, tác động của những cải cách Do Thái này, Judenreformen, và Sắc lệnh khoan 
dung, Toleranzpatent, thường bị hủy hoại bởi chúng bị quản lý bởi các quan chức nhỏ 
nhen thù địch. 


Ví dụ, một đạo luật của Áo năm 1787 buộc người Do Thái phải áp dụng họ và tên theo 
âm của Đức. Trong khi người Do Thái Sephardi từ lâu đã áp dụng cách đặt tên họ của 
Tây Ban Nha, người Ashkenazis đã rất bảo thủ, vẫn theo phong tục cô xưa ở dạng 
Hebrew-—Yiddish, ví dụ Yaakov ben Yitzhak. Những cái tên phát âm theo tiếng Do Thái 
hiện nay thường bị cẩm và các quan chức lập danh sách những cái tên “có thể chấp nhận 
được). Các khoản hồi lộ là cần thiết để đảm bảo các họ “đẹp”, có nguôn sốc từ hoa hoặc 
đá quý: Lilienthal, Edelstein, Diamant, Saphir, Rosenthal. Hai cái tên đắt giá là Kluger 
(khôn ngoan) và Frohlich (vui vẻ). Hầu hết người Do Thái bị các quan chức buôn chán 
gộp chung một cách tàn nhẫn thành bốn loại và đặt tên tương ứng: Weiss (da trắng), 
Schwartz (đen), Gross (lớn) và Klein (nhỏ). Nhiêu người Do Thái nghèo hơn có những 
cái tên khó chịu bởi những kẻ gian ác: ví dụ như Glagenstrick (dây treo cổ), Eselkopf 
(đầu lừa), Taschengregger (móc túi), Schmalz (dầu mỡ). Những người Do Thái thuộc 
dòng dõi tư tế, những người có thể xưng danh như Cohen, Kahn, Katz, Levi, buộc phải 
Đức hóa họ: Katzman, CohnsteiIn, Aronstein, Levinthal... Một nhóm lớn được xác định 
qua xuất xứ: Brody, Epstein, Ginzberg, Landau, Shapiro (Speyer), Dreyfus (Trier), 
HorowItz và Posner. 

Vào tháng l năm 1784, Louis XVI bãi bỏ thuế thăm dò đối với người Do Thái; sáu tháng 
sau, người Do Thái ở Alsace phải chịu một cuộc “Cải cách” hạn chế quyên cho vay tiền 
và buôn bán gia súc và ngũ cốc, buộc họ phải xin phép trước khi kết hôn và ra lệnh điều 
tra dân số đề những người không có đủ điều kiện cư trú có thê bị trục xuất. Điều này 
phản ánh trực tiếp cảm giác chống người Do Thái ở miền đông nước Pháp, nơi người 
Do Thái Ashkenazi rất đông và bị ghét ở mức độ phố biến. 

Vấn đề hoàn toàn không được giải quyết bởi sự bùng nỗ của Cách mạng Pháp. Về lý 
thuyết cuộc Cách mạng là để làm cho tất cả con người, kế cả người Do Thái, bình đăng. 
Đổi lại người Do Thái phải từ bỏ mọi chủ nghĩa ly khai. Giọng điệu được đặt ra bởi 
Stanilas Comte de Clermont Tonnerre, người trong cuộc trông luận đâu tiên về “câu hỏi 
Do Thái”, ngày 28 tháng 9 năm 1789, đã lập luận không thể có một quốc gia trong một 


quốc gia. Do đó: “Người Do Thái nên bị từ chối mọi thứ với tư cách là một quốc gia 
nhưng được ban cho mọi thứ với tư cách cá nhân.” Điều đó rất tốt, nhưng đó là tiếng nói 
của tầng lớp tỉnh hoa khai sáng. Giọng nói của mọi người có thê khá khác nhau. Jean 
Francois Rewbell, lãnh đạo cực đoan cánh tả từ Alsace, đã đầu tranh gay gắt chông lại 
quyên bình đăng cho người Do Thái, thay mặt cho “rất nhiều người đồng bào bất hạnh, 
cần cù và trung thực của tôi” đang bị 'áp bức bởi những đám tàn ác này đã hoành hành 
trong khu vực của tôi”. Chỉ sau sự phản kháng dữ dội, Quốc hội mới biểu quyết một sắc 
lệnh giải phóng hoàn toàn cho người Do Thái (ngày 27 tháng 9 năm 1791). 


Người Do Thái ở Pháp bây giờ đã được tự do. Các khu ô chuột của người Do Thái đã bị 
phá vỡ ở Avignon (1791), Nice (1792) và Rhineland (1792-3). Sự lan rộng của cuộc 
cách mạng đến Hà Lan, và sự thành lập của Cộng hòa Batavian, dẫn đến việc người Do 
Thái được pháp luật ban cho các quyền đầy đủ và chính thức ở đó (1796). Vào năm 
1796-8, Napoléon Bonaparte đã giải phóng nhiều khu nhà ở Ý, quân đội Pháp, những 
người Do Thái trẻ tuổi và những người địa phương phá bỏ những bức tường cũ nát bằng 
tay không. 


Lân đầu tiên một nguyên mẫu mới, người luôn tôn tại ở dạng phôi thai, bắt đầu xuất hiện 
từ trong bóng tôi: Người Do Thái cách mạng. Các giáo sĩ ở Ý phản đỗi sự thù hận với 
“Gaul, Jacobin và người Do Thái°. Năm 1793-4 người Do Thái Jacobin thiết lập một chế 
độ cách mạng ở Saint-Esprit, vùng ngoại ô Bayonne của người Do Thái. Một lần nữa, 
cũng như trong thời kỳ Cải cách, những người theo chủ nghĩa truyền thông đã nhìn thấy 
một liên kết nham hiểm đặt Torah với sự nổi loạn. Người Do Thái cách mạng xuất hiện 
dưới nhiều hình thức, thường là một bức tranh biễm họa tàn bạo, đôi khi như một trò hè. 
Ở Anh, nó được nhân cách hóa theo hình tượng lập dị của George Gordon, cựu tín đồ 
Tin Lành cùng đám đông đã khủng bố London vào năm 1780. Ba năm sau, ông chuyền 
sang Do Thái giáo. Giáo sĩ David SchiIff, của Giáo đường Do Thái lớn ở Dukes Place, 
đã từ chối ông. Vì vậy, ông ta đã đến Giáo đường Do Thái Hambro. Những người Do 
Thái nghèo hơn, theo báo cáo của Tiến sĩ Watson (người đóng vai Gashford trong cuỗn 
tiêu thuyết về bạo loạn của Dickens, Barnaby Rudge), coi ông ta như một Moses thứ hai 
và tha thiết hy vọng ông ta dẫn họ trở lại mảnh đất của cha ông. Tháng 1 năm 1788 
Gordon bị kết án hai năm tại Newgate vì tội phi báng Nữ hoàng Pháp. 


Là một phân của nỗ lực nhằm hợp nhất thời đại của lý trí với các yêu cầu của trật tự, 
Bonaparte đã cô gắng hết sức đề đưa người Do Thái vào xã hội không phải là những kẻ 
nối loạn tiềm năng mà là những công dân. Trong những năm chiến thắng của ông, các 
quốc vương khác cũng theo sau ông, quan trọng nhất là Phổ, vào ngày 11 tháng 3 năm 
1812 đã công nhận người Do Thái cư trú là công dân đây đủ và bãi bỏ mọi phân biệt và 
các loại thuế đặc biệt. Ở bất kỳ mức độ nào, hầu hết những người Do Thái có học thức 


đều nhất trí Pháp đã làm cho họ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và cảm giác này 
vẫn tôn tại trong một thể kỷ, cho đến khi nó bị tan vỡ bởi vụ án Dreyfus. 


Những người Do Thái ở Anh đã phản ứng trước làn sóng bài ngoại mà Cuộc khủng bố 
cách mạng đã truyền cảm hứng và điều này đã tạo ra Đạo luật Người Ngoài năm 1793. 
Các Warden của Giáo đường Do Thái ở London đã ra lệnh cho giáo sĩ Do Thái thuyết 
giảng đòi hỏi người Do Thái phải thể hiện sự tận tâm của họ đối với nhà vua và hiến 
pháp. Bài giảng tạ ơn của Giáo sĩ Solomon Hirschell về người chiến thắng là bài giảng 
đâu tiên từ Giáo đường Do Thái lớn được xuất bản. Người Do Thái đồ xô đến tham gia 
cùng các tình nguyện viên ở London. Ở đầu bên kia châu Âu, Nøa, hasidim không muốn 
giác ngộ kiểu Pháp. Như một giáo sĩ Do Thái đã nói: “Nếu Bonaparte thắng, dân Israel 
giàu có sẽ tăng lên và sự vĩ đại của Israel sẽ được nâng lên, nhưng họ sẽ bỏ đi và xa rời 
Cha trên trời.” 

Người Do Thái rất có lý khi xem thái độ cấp tiến với sự nghi ngờ nghiêm trọng. Có một 
con sâu trong quả táo mà nữ thân cách mạng đã nuôi dưỡng. Các sự kiện năm 1789 là 
sản phẩm của sự khai sáng của người Pháp, vốn chống giáo sĩ mạnh mẽ và nhìn chung 
là thù địch với tôn giáo. Điêu này đặt ra một vẫn đề. Nhiêu nhà văn thông minh ở Pháp 
thê kỷ mười tám đã được phép, nhưng các cuộc tân công trực tiếp vào Nhà thờ Công 
giáo rất nguy hiểm. Quan tâm đến việc phát triển một cách tiếp cận duy lý đôi với sự 
thật trong Kinh Thánh, họ chắc chăn đã vạch trần những mê tín và chủ nghĩa mơ hồ của 
Do Thái giáo. Họ cũng đã chỉ ra con đường đề phê phán Cơ Đốc giáo một cách triệt để, 
nhưng khi làm như vậy, đã tập hợp các tài liệu cho một bản cáo trạng về Do Thái giáo. 
Các triết gia Pháp đã lật tây lập luận cũ của người Augustino rằng Do Thái giáo là nhân 
chứng cho chân lý của Cơ Đốc giáo. Đúng hơn, nó là nhân chứng cho những phát minh, 
mê tín và những lời nói dỗi của nó. Họ xem Do Thái giáo như Cơ Đốc giáo bị lẫy làm 
biêm họa, và chính cái trò xấu xí này mà họ tập trung vào. Ở đây, họ nhân mạnh, là một 
ví dụ về những tác động méo mó mà sự nô dịch của tôn giáo có thể tạo ra đôi với một 
dân tộc. 

Trong Từ điển Triết học (1756), Voltaire cho rằng thật vô lý đối với xã hội châu Âu hiện 
đại khi lây những luật lệ và niềm tin cơ bản của nó từ người Do Thái: 

“Nơi cư trú của họ ở Babylon và Alexandria, nơi cho phép các cá nhân có được trí tuệ 
và kiến thức, chỉ đào tạo toàn dân về nghệ thuật cho vay nặng lãi... họ là một quốc gia 
hoàn toàn dốt nát, trong nhiều năm đã kết hợp giữa sự keo kiệt đáng khinh và sự nồi loạn 
với lòng căm thù dữ dội đối với tất cả những quốc gia đã dung túng cho họ.” 

“Tuy nhiên,” ông nói thêm trong một suy nghĩ trịch thượng, “không nên đốt chúng trên 
cọc. ” Diderot, biên tập viên của Encyclopedic, ít lạm dụng hơn nhưng trong bài bảo của 


mình Juif§ (triết học des), ông kết luận người Do Thái phải gánh chịu “tất cả những 
khiếm khuyết đặc thù của một dân tộc ngu dốt và mê tín°. Nam tước D?Holbach đã tiễn 
xa hơn nhiều. Trong nhiều cuốn sách khác nhau, đặc biệt là cuỗn Tỉnh thần Do Thái giáo 
(1770), ông miêu tả Moses là tác giả của một hệ thông tàn ác và khát máu. 


Người Do Thái luôn tỏ ra khinh thường những mệnh lệnh rõ ràng nhất của đạo đức và 
luật pháp của các quốc gia... Họ là những kẻ độc ác, vô nhân đạo, không khoan dung, 
trộm cắp, và phản bội lòng tin. Tất cả những điều này được coi là những việc làm đẹp 
lòng Đức Chúa Trời. 

Trên cơ sở phân tích chống tôn giáo, D°Holbach đã tập hợp tất cả các khiêu nại xã hội 
phô biến chống lại người Do Thái. 


Do đó, sự khai sáng của Pháp, trong khi giúp đỡ những khát vọng của người Do Thái 
trong thời gian ngăn, đã để lại cho họ một di sản âm u. Đồi với những nhà văn Pháp này, 
trên hết là Voltaire, được đọc rộng rãi khắp châu Âu và được bắt chước. Không lầu trước 
khi những người Đức duy tâm đầu tiên, như Fichte, cũng đưa ra chủ đề tương tự. Các 
tác phẩm của Voltaire và các đồng nghiệp của ông là tài liệu nên tảng, của giới trí thức 
châu Âu hiện đại, và thật là một bi kịch cho người Do Thái khi chúng chứa đựng nội 
dung bài Do Thái. Do đó, một lớp khác đã được thêm vào di tích lịch sử của cuộc luận 
chiến chỗng Do Thái. Trên đỉnh cột của người ngoại giáo và tầng chính của Cơ Đốc 
giáo, bây giờ được đặt một câu trúc thượng tâng thê tục. Theo một nghĩa nào đó, đây là 
điều nghiêm trọng nhất, vì nó đảm bảo lòng căm thù người Do Thái, vốn bị cuồng tín 
bởi Cơ Đốc giáo bấy lâu nay, giờ sẽ “tồn tại trong sự suy tàn của tinh thân tôn giáo". 


Hơn nữa, chủ nghĩa bài Do Thái thế tục mới gần như ngay lập tức phát triển hai chủ đề 
riêng biệt, loại trừ lẫn nhau về mặt lý thuyết nhưng trên thực tế lại tạo thành một quan 
điểm đỗi lập độc ác. Một mặt, theo sau Voltaire, cánh tả đang lên ở châu Âu bắt đầu coi 
người Do Thái là những kẻ chỗng đôi sự tiên bộ của nhân loại. Mặt khác, các thể lực của 
chủ nghĩa bảo thủ và truyền thông, phẫn nộ với những lợi ích của người Do Thái có được 
từ sự sụp đô của trật tự cô xưa, bắt đầu miêu tả người Do Thái là đồng minh và kẻ xúi 
giục của tình trạng vô chính phủ. Cả hai đều không thể là sự thật. Nhưng cả hai đều được 
tin tưởng. 

Huyền thoại thứ hai vô tình được hỗ trợ bởi những nỗ lực có chủ đích của Napoléon đề 
tự mình giải quyết “vẫn đề Do Thái”. Vào tháng 5 năm 1806, ông đã ban hành một sắc 
lệnh triệu tập một Hội đồng Do Thái từ khắp để quốc Pháp. Ý tưởng là tạo ra một mối 
quan hệ lâu dài giữa nhà nước mới và người Do Thái. Cơ quan gồm 111 người, được 
bầu bởi các nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái, đã nhóm họp từ tháng 7 năm 1806 đến 
tháng 4 năm 1807, và đưa ra câu trả lời cho 12 câu hỏi mà chính quyên đặt ra, liên quan 


đến luật hôn nhân, thái độ của người Do Thái đối với nhà nước, tổ chức nội bộ và nạn 
cho vay nặng lãi. Trên cơ sở những câu trả lời này, Napoléon đã thay thế tô chức cộng 
đồng cũ bằng những øì được gọi là tô chức mới, như một phần của quy chế chung của 
người Do Thái quy định hành vi của những người ngày nay được xem, không phải là 
người Do Thái, mà là “công dân Pháp theo tín ngưỡng MosaIc'. 


Theo các tiêu chuẩn thời đó, đây là một sự tiễn bộ. Thật không may, Napoléon đã bố 
sung cho cơ quan thế tục này băng cách triệu tập một cuộc họp song song của các giáo 
sĩ Do Thái và giáo dân uyên bác, để cô vẫn cho Hội đồng về các điểm kỹ thuật của Torah 
và halakhah. 

Phản ứng của các nhóm truyền thống hơn của Do Thái giáo là không công nhận quyên 
của Napoléon trong việc phát minh ra một hội đồng như vậy, chứ đừng nói đến việc triệu 
tập nó. Không hơn không kém, các giáo sĩ Do Thái và các học giả đã gặp nhau, từ thắng 
2 đến tháng 3 năm 1807, đề thành lập một cơ quan được mệnh danh là Tòa Công Luận. 


Nó thu hút sự chú ý nhiều hơn so với cuộc tụ họp nghiêm túc, thế tục, và đọng lại trong 
ký ức châu Âu rất lâu sau khi chính sách Do Thái của Napoléon bị lãng quên. 

Phe cấp tiễn, vốn đã bị nghi ngờ dữ dội về các hoạt động của người Do Thái vì mục đích 
thực sự hoặc được cho là cấp tiễn của họ, cuộc họp của Tòa Công Luận giả — một cơ 
quan đã không tôn tại trong một thiên niên kỷ rưỡi — đã thiết lập một âm mưu mạnh mẽ. 
Đây không chỉ đơn thuân là một cuộc tụ họp công khai và thánh thiện của một mật nghị 
được triệu tập bí mật mọi lúc? Những ký ức về các hội đồng Do Thái quốc tế bí mật 
được cho là đã nhóm họp đề chọn ra vật hiễn tế mỗi năm cho việc giết người theo nghi 
lễ. Do đó, một thuyết âm mưu mới đã xuất hiện, được Abbe Barruel đưa ra cùng năm 
trong cuôn sách Hồi tưởng về lịch sử của chủ nghĩa Jacobinism của ông. Nó giống với 
hâu hết những tưởng tượng sau này được đặt ra trong thân thoại về “Các trưởng lão của 
Zion° và những âm mưu bí mật của họ. Tòa Công Luận cũng thu hút sự chú ý của các tổ 
chức cảnh sát mật mới mà các chế độ chuyên quyên ở Trung và Đông Âu đang tạo ra để 
chồng lại mỗi đe dọa cấp tiễn, hiện được coi là thách thức thường trực đối với trật tự 
truyền thống. Và chính từ đội ngũ cảnh sát bí mật, các Giao thức của các trưởng lão Zion 
cuối cùng đã xuất hiện. 

Các giao thức của các trưởng lão Zion (Các Nghị định thư của các trưởng lão Zion) là một văn bản chống 
lại sự bịa đặt vê kê hoạch người Do Thái muôn thông trị toàn câu, lân đâu tiên được xuât bản ở Nga năm 
1903, được dịch ra nhiêu thứ tiêng, và phô biên quôc tê vào đâu thê kỷ 20. 

Do đó, khi các bức tường của khu ổ chuột cũ sụp đồ, người Do Thái nhận thấy đang 
bước vào một khu ô chuột mới, ít hữu hình hơn nhưng cũng không kém phân thù địch. 


GIẢI PHÓNG 


Vào ngày 31 tháng 7 năm I§17, một cậu bé 12 tuổi non nớt, BenJamin Disraeli, được 
rửa tội ở Nhà thờ Anh giáo, tại St Andrew, Holborn, bởi Đức Cha Thimbleby. 


Đây là đỉnh điểm của cuộc cãi vã giữa cha của cậu bé, Issac Disraeli và Giáo đường Do 
Thái Bevis Marks, về một điểm quan trọng của nguyên tặc Do Thái. Trong Do Thái giáo, 
như chúng tôi đã lưu ý, việc phục vụ cộng đồng không phải là một lựa chọn hay một đặc 
ân, mà là một nghĩa vụ. 


Ông Disraeli phẫn nộ trước cáo buộc của Giáo đường Do Thái. Ông đã luôn trả phí và 
coI mình là một người Do Thái. Thật vậy, với tư cách là một tác giả cô đại, ông đã thực 
sự viết một bài luận có tên là Thiên tài của người Do Thái. Nhưng tác phẩm chính của 
ông lại là cuộc đời về Vua Charles tử vì đạo gồm Š tập. 


Ông có quan điểm coi thường cả Do Thái giáo và người Do Thái. Trong cuốn sách Sự 
hấp dẫn của Văn học (1791), ông đã mô tả Talmud là “một hệ thông hoàn chỉnh về cách 
học man rợ của người Do Thái". Disraeli rút khỏi Do Thái giáo hoàn toàn và cho các 
con làm lễ rửa tội. Sự vi phạm có ý nghĩa quan trọng đối với người con trai, đỗi với nước 
Anh và nhiêu quốc gia khác. Đôi với người Do Thái không được chấp nhận vào quốc 
hội cho đến năm 1858, và nếu không có lễ rửa tội của mình, Disraeli không bao giờ có 
thể trở thành Thủ tướng Anh. 


Bảy năm sau lễ rửa tội của Disraeli, vào ngày 26 tháng 8 năm 1824, một sự kiện tương 
tự đã diễn ra tại thị trân Trier của Đức, lần này có sự tham gia của Karl Heinrich Marx, 
sáu tuôi, hiện đã được đổi tên. Sự bội đạo của gia đình này nghiêm trọng hơn. Ông nội 
của Marx là giáo sĩ Do Thái ở Trier cho đến khi ông qua đời vào năm 1789: chú của ông 
vẫn là giáo sĩ Do Thái. Mẹ ông xuất thân từ một dòng dõi dài các giáo sĩ và học giả nồi 
tiếng. Nhưng cha của Marx, Hetrrich, là một người con của sự khai sáng, một học sinh 
của Voltaire và Rousseau. Ông cũng là một luật sư đây tham vọng. Trier thuộc Phô, nơi 
người Do Thái đã được giải phóng kê từ sắc lệnh ngày 11 tháng 3 năm 1812. Về lý 
thuyết, nó vẫn còn hiệu lực, bất chấp sự thất bại của Napoléon. Trên thực tế, nó đã vô 
hiệu. Vì vậy, Heinrich Marx trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo. Karl Marx, đã theo học 
tại trường trung học Trier, sau đó phụ trách chức hiệu trưởng rôi bị sa thải vì chủ nghĩa 
tự do của mình. Lễ rửa tội của ông đã được chứng minh là có ý nghĩa đỗi với thê giới 
hơn cả của DIsraell. 

Cải đạo sang Cơ Đốc giáo là một cách mà người Do Thái phản ứng với thời đại giải 
phóng. Theo truyện thông, lễ rửa tội là một lỗi thoát khỏi sự ngược đãi. Trên thực tế, từ 


cuối thế kỷ 18 nó trở nên phô biến hơn. Heinrich Heine (1797-1856), người đã tự mình 
làm lễ rửa tội vào năm sau Karl Marx, gọi hành động là “tâm vé vào cửa xã hội châu 
Âu'. Trong thế kỷ 19, ở Đông và Trung Âu, ít nhất 250.000 người Do Thái đã mua vé. 
Nhà sử học người Đức Theodor Mommsen, một người bạn tuyệt vời của người Do Thái, 
đã chỉ ra Cơ Đốc giáo không phải là một tên gọi cho một tôn giáo như là “từ duy nhất 
thể hiện đặc tính của nền văn minh quốc tế ngày nay, trong đó hàng triệu người ở khắp 
nơi trên thế giới cảm thấy đoàn kết”. Một người đàn ông cảm thấy mình phải trở thành 
một Cơ Đốc nhân vào thê kỷ 19 giống như cách anh ta cảm thấy mình phải học tiếng 
Anh trong thế kỷ 20. Nó được áp dụng cho vô số người bản địa không phải da trắng 
cũng như người Do Thái. 


Đối với một người Do Thái, ở khắp mọi nơi ngoại trừ Hoa Kỳ, họ vẫn còn bị áp bức. 
Phần thưởng của phép cải đạo có thê rất đáng kể. Ở Anh, từ giữa thể kỷ thứ mười tám 
trở đi, nó đã loại bỏ những trở ngại cuối cùng ngăn cản một người Do Thái lên đỉnh cao. 
Triệu phú Samson Gideon vẫn theo Do Thái giáo nhưng không áp đặt nó lên con trai 
mình. Theo đó, ông ây đã có thê khiến Samson Gideon Junior thành một nam tước khi 
anh ây vẫn còn ở Eton, và tất nhiên, cậu bé đã trở thành một nghị sĩ. 


Tại Lục địa, Do Thái giáo vẫn là một trở ngại không chỉ đối với sự nghiệp chính trị mà 
còn đối với nhiêu hình thức hoạt động kinh tế. Ngay cả Napoléon đã áp đặt (1806) một 
số hạn chế pháp lý đối với người Do Thái. Chúng hết hiệu lực vào năm 1815 và Bourbon 
đã không gia hạn chúng nhưng phải đến năm 1831, người Do Thái mới được trao quyên 
bình đăng với người Cơ Đốc, họ mới cảm thây an tâm về mặt pháp lý. Liên bang Đức 
(1815) tước đi nhiều quyên của người Do Thái mà họ đã được cấp vào thời Napoléon, 
đặc biệt là ở Bremen và Lubeck, nơi họ bị cẫm hoàn toàn trong một thời gian, Hamburg, 
Frankfurt và Mecklenburg. Ở Phổ, người Do Thái vẫn phải chịu thuế thăm dò, thuế hàng 
năm của người Do Thái. Họ không thê sở hữu đất đai hoặc tham gia thương mại. Có 
thêm một cuộc cải cách của Phổ vào năm 1847, và năm sau cuộc cách mạng đã tạo ra 
một danh sách “Các quyền cơ bản của người dân Đức', thiết lập các quyền công dân trên 
cơ sở phi tôn giáo, được đưa vào hiến pháp của đa số các bang của Đức. 


Tuy nhiên, những hạn chế về cư trú đối với người Do Thái vẫn còn ở hầu hết bang cho 
đến những năm 1860. Ở Áo, sự giải phóng hợp pháp nói chung đã không xảy ra cho đến 
năm 1867. Tại Ý phải mất một thế hệ để khôi phục các quyên đầu tiên đã đạt được vào 
những năm 1790. Mãi đến năm 1848, giải phóng vĩnh viễn mới đến ở Tucany và 
Sardinia, tiếp theo là Modena, Lombardy và Romagna (1859), Umbria (1860), Sicily và 
Naples (1861), Venice (1866) và Rome (1870). Đây là một bản tóm tắt về một quá trình 
dài và phức tạp, bao gồm nhiều thất bại, rút lại và ngoại lệ. Do đó, ngay cả ở Tây Âu, 
quá trình bắt đầu vào năm 1789-91, ở Pháp đã mất tám mươi năm để hoàn thành hoàn 


toàn theo nghĩa pháp lý. Xa hơn về phía đông, đặc biệt là ở Nga và Rumania, tình trạng 
của người Do Thái vẫn còn nghiêm trọng. 


Những sự chậm trễ và không chắc chăn này giải thích tại sao rất nhiều người Do Thái 
đã giành lây tâm vé tham gia xã hội thông qua cải đạo. Nhưng có những giải pháp khác 
cho người Do Thái vào thế kỷ 19. Đối với nhiều người Do Thái, lý tưởng nhất là nhà 
Rothschild. Họ đã trở thành những người mở đầu cho hiện tượng mới của nên tài chính 
thế kỷ mười tám — ngân hàng tư nhân. Những Gia đình tài chính như vậy được thành lập 
bởi nhiều người Do Thái. Nhưng nhà Rothschild một mình thoát khỏi cả lễ rửa tội lẫn 
thật bại. Họ là một gia đình đáng chú ý bởi vì họ phải làm cùng một lúc bốn việc khó 
khăn và thường không tương thích với nhau: có được khối tài sản kếch xù một cách 
nhanh chóng và trung thực; đề phân phối nó rộng rãi trong khi vẫn giữ được lòng tin của 
nhiêu chính phủ; để tiếp tục kiễm được những khoản lợi nhuận không lỗ và chi tiêu 
chúng mà không gây ra sự đỗi kháng phô biến; và vẫn là người Do Thái trong luật pháp 
và phân lớn là trong tinh thân. Không người Do Thái nào kiếm được nhiều tiền hơn, tiêu 
xài hoang phí hơn, hay nỗi tiếng hơn họ. 


Tuy nhiên, nhà Rothschild rất khó năm bắt. Không có cuôn sách nào về họ tiết lộ chính 
xác. Thư viện những điều vô nghĩa đã được viết về họ. Một người phụ nữ dự định viết 
cuốn sách có tựa đề Những lời nói dối về nhà Rothschild đã từ bỏ nó, nói rằng: “Việc 
phát hiện ra những lời nói dỗi tương đôi dễ dàng, nhưng không thê tìm ra sự thật.” Gia 
đình này rất bí mật. 


Đó là điều đễ hiểu. Họ là chủ ngân hàng tư nhân. Họ có quan hệ bí mật với một số chính 
phủ cũng như vô số cá nhân quyền lực. Họ là người Do Thái, và do đó đặc biệt dễ bị 
kiện tụng phá hoại. Họ không giữ nhiều tài liệu hơn mức cần thiết. Họ đã tiêu hủy giấy 
tờ của mình một cách có hệ thống, vì mọi lý do cá nhân cũng như kinh doanh. Họ đặc 
biệt lo ngại việc sử dụng thông tin về cuộc sông của họ đề cô vũ chủ nghĩa bài Do Thái. 
Vì vậy, cái chết của họ được theo sau bởi những vụ tiêu hủy giấy tờ thậm chí còn lớn 
hơn và quyết liệt hơn so với gia đình Nữ hoàng Victoria. Nhà sử học mới nhất của họ, 
Miriam Rothschild, tin còn có một lý do nữa. Họ không có phòng chứa vũ khí. Họ không 
quan tâm đến lịch sử. Họ tôn trọng tô tiên, như một vẫn đề hình thức, và thận trọng nghĩ 
về ngày mai. Nhưng họ sông cho hiện tại và không quan tâm sâu sắc đến quá khứ hay 
tương lai. 

Tất cả những điều tương tự, sự thật nôi bật về Rothschild đã đủ rõ ràng. Họ là sản phẩm 
của Chiến tranh Napoléon, giống như giai đoạn đâu tiên của nên tài chính quy mô lớn 
của người Do Thái là sản phẩm của Chiến tranh Ba mươi năm, và lý do tương tự: Trong 
thời chiến, sự sáng tạo của người Do Thái được coi trọng. Trong tất cả các yếu tô cần 
thiết, gia tài được tạo ra bởi Nathan Mayer Rothschild ở London. Cho đến khi bắt đầu 


các cuộc chiến tranh cách mạng ở Pháp, vào giữa những năm 1790, ngân hàng thương 
mại châu Âu bị thống trị bởi những người không phải là người Do Thái: Barings của 
London, Hopes của Amsterdam và Gebruder Bethmamn ở Frankfurt. Chiến tranh nhanh 
chóng mở rộng thị trường huy động tiền và do đó, mở ra chỗ cho những người mới đến. 
Trong số đó có một nhóm người Đức gốc Do Thái - Oppenheim, Rothschild, Heine, 
Mendelssohn. Tên Rothschild bắt nguồn từ chiếc khiên màu đỏ thế kỷ XVI trên ngôi 
nhà của họ ở khu ô chuột Frankfurt. Trưởng gia đình, Mayer Amschel (1744-1812), là 
một người đổi tiền, người cũng buôn bán đồ cô và tiền xu cũ. Ông chuyền sang lĩnh vực 
dệt may, có nghĩa là kết nối với Anh, và từ việc bán những đồng xu cũ cho William IX, 
Tuyền hâu tước của Hesse-Cassel, ông trở thành đại lý tài chính. Vị Tuyên hầu đã làm 
giàu cho mình bằng cách cung cấp lính đánh thuê cho quân đội Anh. Vì vậy, đó là một 
kết nối với Anh khác. 

Năm 1797, Mayer Amschel cử con trai của mình là Nathan đến Anh để giải quyết các 
công việc của ông ở đó. Nathan đã đến Manchester, trung tâm của giai đoạn đầu tiên của 
Cách mạng Công nghiệp và nơi đang nhanh chóng trở thành trung tâm thế giới trong 
lĩnh vực sản xuất bông. 


Nathan không tự làm bông mà mua từ các xưởng kéo sợi nhỏ, đóng gói, sau đó bán thành 
phẩm trực tiếp cho người mua ở Lục địa băng cách thông qua các hội chợ. Do đó, ông 
đã đi tiên phong trên con đường mà các gia đình dệt may Do Thái khác sẽ đi: chăng hạn 
như nhà Behren ở Leeds, và nhà Rothenstein ở Bradford. 


Phương thức bán hàng trực tiếp của Nathan liên quan đến việc cấp tín dụng ba tháng, và 
điều đó có nghĩa là có thê tiếp cận thị trường tiền tệ London. Ông đã “học” ở đó dưới sự 
kết nỗi của cha vợ, Levi Barent Cohen, và kết hôn với Hannah, con gái của Cohen. Năm 
1803, ông chuyên các hoạt động của mình đến London, kịp thời tham gia vào hoạt động 
kinh doanh cho vay của chính phủ khi chiến tranh mở rộng. Chính phủ Anh cần bán 20 
triệu bảng trái phiêu mỗi năm. Thị trường không thể hấp thụ trực tiếp số tiền này nên 
một phân được bán cho các nhà thâu tìm được khách hàng. Nathan Rothschild, người đã 
tạo dựng được danh tiếng tốt về các hồi phiếu của mình trong ngành dệt may, đã tham 
gia vào các tô hợp nhà thầu và đồng thời hoạt động như một nhà trung gian cho các hồi 
phiêu quốc tê. Nathan có lợi thế trong việc nhận vốn lưu động. Sau trận Jena thảm khốc 
năm 1806, Tuyên hầu của Hesse-Cassel đã gửi tài sản của mình cho Nathan ở London 
để đầu tư vào chứng khoán Anh, và Nathan xây dựng nguôn lực của riêng mình trong 
khi phục vụ lợi ích của William IX. 

Nathan cũng xuất sắc trong kỹ năng truyền thông của người Do Thái để chuyển vàng 
thỏi một cách nhanh chóng và an toàn. Trong sáu năm 1811-15, Rothschild và Tổng tư 
lệnh người Anh, John Herries, đã lập kế hoạch đưa 42,5 triệu bảng Anh vàng an toàn 


cho quân đội Anh ở Tây Ban Nha, trong đó hơn một nửa do chính Nathan hoặc em trai 
James, hoạt động từ Pháp xử lý. 


Các hoạt động của James tại Paris từ năm 1811 đã đánh dẫu sự mở rộng của mạng lưới 
gia đình. Người anh thứ ba, Salomon Mayer, thành lập chi nhánh Vienna vào năm 1§16, 
và người thứ tư, Karl Mayer, thành lập một chi nhánh ở Naples vào năm 1821. Con trai 
cả, Amschel Mayer, điều hành chi nhánh Frankfurt sau khi cha họ qua đời vào năm 1812. 
Mạng lưới lý tưởng này phù hợp với kỷ nguyên mới của nên tài chính thời bình mở ra 
vào năm 1815. Việc huy động số tiền không lô cần thiết để trả cho quân đội đã dẫn đến 
sự tôn tại của một hệ thông tài chính quốc tế dựa trên giấy tờ và tín dụng, và các chính 
phủ hiện thấy họ có thê sử dụng nó cho tất cả các loại mục đích. Trong thập kỷ 1815-25, 
nhiều chứng khoán được thả nổi hơn so với toàn bộ thê kỷ trước, và Nathan Rothschild 
dân dân kế nhiệm Barings với tư cách là tô chức tài chính hàng đầu của London. 

Ông không đối phó với các chế độ Mỹ Latinh đây biên động mà chủ yếu là với các nền 
chuyên quyền vững chắc của châu Âu - Áo, Nga, Phố, được gọi là Liên minh Thân 
Thánh; ông đã quyên góp được một số tiên không lỗ cho họ vào năm 1822. Ông đã xử 
lý 7 trong số 26 khoản vay của chính phủ nước ngoài được huy động ở London, 1818- 
32, với 2] triệu bảng Anh hay 39%% toàn bộ. 


Tại Vienna, nhà Rothschild đã bán trái phiếu cho nhà Habsburg, tư vẫn cho Metternich 
và xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên của Áo. Các tuyến đường sắt đầu tiên của Pháp 
được xây dựng bởi Rothschild ở Paris, người cũng lần lượt quyên tiền cho nhà Bourbon, 
Orleanist và Bonaparte, và tài trợ cho vị vua mới của Bỉ. Tại Frankfurt, họ thay mặt hàng 
chục vương triều Đức. Ở Naples, họ quyên tiền cho chính phủ ở đó, cho Sardinia, Siclly 
và các bang của giáo hoàng. Tổng số vốn của Rothschild tăng đều đặn, lên 1,77 triệu 
bảng Anh năm 1S15, lên 4,3 triệu bảng Anh năm 1828, lên 34,35 triệu bảng năm 1875. 
Sự phổ biến rộng rãi của mạng lưới các mối liên hệ làm cho nguôn tiền mà công ty thực 
sự có thể triển khai lớn hơn rất nhiều. Họ khai thác tối đa sự tỉnh tế truyền thống của 
người Do Thái đề thu thập và truyền tải tin tức. Người Do Thái vào giữa thê kỷ đã chuyền 
ngân hàng sang dịch vụ điện tử. Paul Julius Reuter (1816-99), tên ban đầu là Israel Beer 
Josaphat, rời ngân hàng của chú mình ở Gottingen đề thành lập hãng thông tấn vĩ đại 
nhất thế giới vào năm 1848. Adolf Opper, hay ông tự gọi mình là Adolphe Opper de 
Blowitz (1825-1903), trở thành phóng viên của The Times Paris, trung tâm của mạng 
tin tức cá nhân tốt nhất châu Âu với các đường dây điện báo riêng. 

Nhưng không có tờ báo nào cung cấp các tin tức tài chính quan trọng hơn Rothschild. 
Vào cuối những năm 1930, những người giao liên của họ vẫn được tuyên dụng ở khu 
vực Folkestone, hậu duệ của những thủy thủ mang công văn qua eo biển vào thời 
Waterloo. 


Không giống như những người Do Thái trong triều đình cũ, loại hình công ty quốc tế 
mới mà nhà Rothschild tạo ra không dễ bị tốn thương. Năm 1819, như thể để chứng 
minh các quyền của người Do Thái mới giành được là viễn vông, bạo lực bài Do Thái 
đã nồ ra ở nhiều nơi trên nước Đức. Những cuộc bạo loạn “Hep Hepˆ như chúng được 
gọi (có lẽ sau tiếng kêu của quân thập tự chinh, hoặc nhiều khả năng hơn là tiếng gọi 
của một người chăn dê từ Franconia) bao gồm một cuộc tân công vào nhà Rothschild ở 
Frankfurt. Tiên đã không còn ở đó. Nó đã là giấy, lưu hành khắp thê giới. Nhà Rothschild 
đã hoàn thành một quá trình mà người Do Thái đã nỗ lực trong nhiêu thế kỷ: làm thế 
nào để bảo vệ tài sản hợp pháp khỏi bạo lực đê hèn. 


Do đó, tài sản thực sự của họ đã vượt quá tâm tay của đám đông, gần như năm ngoài 
tâm với của những vị vua tham lam. 


Nathan Mayer Rothschild, thiên tài tài chính đã tạo nên vận mệnh của công ty, qua đời 
năm 1836 tại Frankfurt, trong khi dự hôn lễ của con trai cả Lionel với Charlotte, con gái 
của anh trai Karl, người đứng đầu chi nhánh Naples. Người Rothschild gần như luôn kết 
hôn với nhau. Mục tiêu của việc kết hôn là giữ của hồi môn trong công ty. Đám cưới 
Lionel-Charlotte được cử hành tại ngôi nhà cô ở Judengasse, nơi người bà tắm mươi bốn 
tuổi của họ, Gudule Schnapper sinh ra, và vẫn còn sông — bà ấy sẽ sông thêm một thập 
kỷ nữa. Cái chết của Nathan là một vẫn đê có tầm quan trọng đáng kể. Nhưng chi nhánh 
N.M. Rothschild, là trái tim sức mạnh của công ty, tiếp tục phát triển: London là trung 
tâm tài chính của thế giới, trụ cột đáng tin cậy nhất của Rothschild. Do đó, trong mười 
sảu năm 1860-75, các chính phủ nước ngoài đã huy động được hơn 700 triệu bảng Anh 
ở London. Trong sô năm mươi ngân hàng tham gia, mười ngân hàng là người Do Thái, 
bao gồm những cái tên như Hambro, Samuel Montagu và Helbert Waøgg, trong đó 
Rothschild đóng vai trò lớn nhất. 


“Người nào kiêm soát thị trường tài chính, người đó sẽ kiêm soát Đê chê Anh” 


Nathan Mayer Rothschild 
Không thê tránh khỏi, lực kéo tài chính như vậy cũng mang lại ảnh hưởng chính trị. 
Chính Disraeli lập luận người Do Thái và người TorIes — Bảo thủ là đồng minh tự nhiên, 
chỉ ra các cuộc bầu cử quan trọng của Thành phố London vào tháng 6 năm 1841 và tháng 
10 năm 1843 đều được quyết định bởi phiêu bâu của người Do Thái: trong lần thứ hai, 
ông lưu ý, nhà Rothschild đã giúp người Do Thái giành được ghế của Đảng Tự do. 
Lionel, với tư cách là người đứng đâu gia đình, đã tự mình giành được ghế nghị sĩ Thành 
phô vào năm 1847 (dù ông không thê đảm nhận vị trí của mình trong quốc hội cho đến 
khi sự phân biệt cuỗi cùng bị loại bỏ vào năm 1858) và nhà lãnh đạo Bảo thủ, Lord 
George Bentinck, đã chỉ ra trong một bức thư gửi cho J. W. Croker tầm quan trọng của 
cuộc bỏ phiếu: “Thành phô London đã bầu Lionel Rothschild làm đại diện, đó là mong 


muốn của dư luận... Nó giống như [Hạt] Clare bầu O°Connell, hoặc Yorkshire 
Wilberforce. Clare đã giải quyết câu hỏi Công giáo, Yorkshire là việc buôn bán nô lệ và 
bây giờ Thành phô London là câu hỏi về người Do Thái.” 

Nhưng nhà Rothschild đã khôn ngoan không cỗ găng ép buộc. Họ biết thời gian đang ở 
bên và sẵn sàng chờ đợi. Họ ghét sử dụng quá mức sức mạnh tài chính. Nói chung, nhà 
Rothschild luôn ủng hộ hòa bình, như người ta mong đợi; các chi nhánh có xu hướng 
ủng hộ các mục tiêu chính sách của các quốc gia tương ứng. Ở Anh, nơi họ có hầu hết 
quyên lực nêu họ chọn thực hiện nó, một cuộc sảng lọc bằng chứng gần đây cho thây họ 
hiễm khi chủ động thúc đầy chính phủ. Trong những thời điểm nghi ngờ về các vẫn đề 
đối ngoại, họ thường hỏi chính phủ muôn họ làm gì, chăng hạn như trong cuộc khủng 
hoảng A1 Cập năm 1884. 


Họ đã tạo ra hai khu biệt thự nguy nga, một thành thị, một nông thôn. Khu nhà nằm ở 
góc dưới cùng của Piccadilly, nơi nó giao với Park Lane. Nathan bắt đầu quá trình vào 
năm 1825, khi ngừng sông ở số 2 New Court, St Swithin°s Lane và mua 107 Piccadilly 
từ bà Coutts, góa phụ của chủ ngân hàng. Các thành viên khác của gia đình, English và 
Continental, theo sau. Con trai của ông, Lionel, đã xây dựng 148 Piccadilly, bên cạnh 
Apsley House, vào những năm 1860, có phòng khiêu vũ đẹp nhất ở London đề phục vụ 
cho cuộc hôn nhân của con gái ông Evelina với người em họ Ferdinand ở Vienna; 
Disraeli đề nghị nâng ly chúc sức khỏe cô dâu. Chính Ferdinand đã mua số 143 
Piccadilly, và nơi đó cũng có một phòng khiêu vũ nỗi tiếng, tất cả đều có màu trăng. Kế 
bên, ở số 142, là em gái của anh ta, Alice. Ở phía sau, Leopold de Rothschild đã mua số 
5 Hamilton Place. Vòng quanh góc, tại số 1 Seamore Place, là Alfred de Rothschild. 
Hannah Rothschild, người thừa kế đã kết hôn với Lãnh chúa Rosebery, đã tiếp quản số 
107 ban đầu. 


Đối với ngôi nhà ở nông thôn, Nathan đã trả 20.000 bảng cho Gunnersbury, gần Acton, 
vào năm 1835. Người vợ góa của ông mua một ngôi nhà gần Mentmore ở Vale of 
Aylesbury, Buckinghamshire. Dân dân tất cả họ định cư ở Bucks, lan sang Hertfordshire 
gần đó. Baron Mayer Rothschild đã xây dựng Mentmore Towers, mô phỏng theo 
Wollaton. Sir Anthony de Rothschild chuyển đến Aston Clinton. Năm 1873, Lionel mua 
Tring, ở Hertfordshire, với giá 250.000 bảng. Ông cũng có một điển trang rộng 1.400 
mẫu Anh tại Halton, sau này thuộc sở hữu của Alfred de Rothschild. Sau đó, là nhà của 
Leopold de Rothschild gần Leighton Buzzard. Trong những năm 1870 Nam tước 
Ferdinand xây dựng Waddesdon, và ông có những ngôi nhà khác tại Leighton Buzzard 
và Upper Winchendon. Em gái của ông, Alice có Eythrop Priory. Vì vậy, Vale of 
Aylesbury trở thành vùng đất Rothschild. Họ sở hữu 30.000 mẫu đất ở đó và đại diện 
cho nó trong quốc hội từ năm 1865 đến năm 1923. 


= 
; = : 
3t TỶ Ỉ 


Thủ tướng Anh Boris Johnson và Jacob Rothschild tại lâu đài Waddesdon 


Trụ sở chính ở nông thôn là Tring, được con trai Lionel — người thừa kế Nathan mở rộng 
diện tích 15.000 mẫu Anh. Ông trở thành Lãnh chúa Rothschild thứ nhất và Lãnh chúa 
của Buckinghamshire. Theo truyền thống của người Do Thái, ông đã biến Tring thành 
một nhà nước phúc lợi thu nhỏ. Ông đã cung cấp cho người dân địa phương nước và 
điện, dịch vụ cứu hỏa, phòng đọc sách, chăm sóc sức khỏe, thậm chí cả nghĩa trang cho 
những con chó của họ; đối với nhân viên, đó là các trại nghỉ mát, một chương trình lương 
hưu, học việc, một kế hoạch thất nghiệp, và các bữa tiệc. 


Lionel, đã phụ trách nhiều khoản vay của chính phủ, tài trợ cho việc cứu trợ nạn đói ở 
Ireland, chỗng lại Chiến tranh Crimean, mua cổ phân của Kênh đào Suez; ông rất gần 
gũi với Disraeli, gần gũi hơn nhiều so với những gì mà người ta thừa nhận. Ông không 
quan tâm đến khoản lợi nhuận 2 triệu bảng nếu làm đại lý cho khoản vay 100 triệu bảng 
cho chính phủ Nga bài Do Thái. Ông có quan hệ tuyệt vời với thủ tướng Gladstone và 
Ngoại trưởng của ông, Lord Granville. Nhưng ông cũng có mỗi quan hệ tốt với những 
người Bảo thủ. Ông đã biễn Lord Randolph Churchill từ một từ lóng thông thường của 
người Do Thái - “lợi ích được trao” thành philosemite (chủ nghĩa chuộng Do Thái) đáng 
chú ý. Ông cũng đã xoay chuyên được A. J. Balfour — có lẽ là người bạn Anh hiệu quả 
nhất mà người Do Thái từng có. Ông là người phát ngôn không chính thức của Thành 


phố (city of London — phần trung tâm của thành phố) từ cái chết của cha ông vào năm 
1879 đến khi ông qua đời vào năm 1915. Theo lời kế của cháu gái Miriam Rothschild, 
ông có ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ người Do Thái nào kê từ thời cô đại. Lloyd George đã 
hỏi một cách hùng hôn trong bài phát biểu tại Limehouse năm 1909: “Tôi muốn biết, 
Lãnh Chúa Rothschild có phải là nhà độc tài của đất nước không?” Năm 1915, trên 
giường bệnh ở 148 Piccadilly, ông đã được Lãnh chúa Haldane đến thăm (tạm thời phụ 
trách Bộ Ngoại giao), người đã yêu cầu ông ngăn chặn một con tàu trung lập chở vàng 
đến Đức. Ông nói: “Đó là một vẫn đề rất đơn giản,” và viết nguệch ngoạc một chỉ dẫn 
trên mặt sau của một phong bì. 


Lionel Rothschild 


Rothschild nổi tiếng vì những hành động từ thiện đặc biệt của ông, không chỉ khôn 
ngoan, có hệ thông mà còn rất lập dị. Những đứa trẻ vẫy tay khi cỗ xe của ông đi qua, 
có thê được trải nghiệm một trận mưa rào lấp lánh các đồng xu. Vợ ông, Emma không 
đồng ý, nhưng ông trả lời trẻ em có quan điểm khác và ông đúng — một bà lão ở Tring 
nói với Miriam Rothschild răng bà ấy đã nhớ sự việc như vậy trong suốt phần đời còn 
lại của mình. Nhà Rothschild nói chung được yêu thích ở Anh. Tờ Pall Mall Gazette 


viết: “Nhờ cuộc đời của Lãnh chúa Rothschild mà Vương quốc Anh đã thoát khỏi cảm 
giác phân biệt chủng tộc... mà rất nhiều quốc gia khác đã phải xâu hỗ trong thê hệ trước. 
Ông là một Hoàng tử Israel và là một người Anh mà cả nước Anh đều có thê tự hào.” 
Chính Disraeli là người đầu tiên nhận thây cách tiếp cận khôn ngoan của nhà Rothschild 
bao gồm cả kỹ năng kiếm tiền — được chi tiêu một cách vui vẻ. Những người Rothschild 
là một tài sản to lớn đối với chủng tộc Do Thái. Ông đã xuất bản cuốn tiêu thuyết 
Coningsby của mình vào năm 1844, cùng năm mà Marx, như chúng ta sẽ thây, đã có 
một cái nhìn tàn khốc về “vẫn đề Do Thái”. Nhân vật chính cho câu chuyện là Sidomla, 
siêu nhân Do Thái, người mà DIisraeli cho là dựa trên Lionel Rothschild. Đây là một bức 
chân dung rất tâng bốc. Nhưng Disraeli luôn quan tâm đến việc phóng đại trí tuệ và tầm 
nhìn xa của Rothschild, giỗng như việc ông đưa ra những bí ấn về hoạt động của họ. 
Trong mắt Disraeli, thần thoại có giá trị và sáng tạo lớn lên xung quanh øia đình. 


Tất nhiên Disraeli sẽ thoải mái thừa nhận việc giới thiệu thành công Rothschild như một 
câu chuyện cô tích ma thuật chỉ có thê hoạt động ở một đất nước như Anh nơi có môi 
trường chính trị và xã hội hiểu khách. Từ năm 1826, khi mọi hạn chế được dỡ bỏ, người 
Do Thái được tự do đến Anh từ bất cứ đâu mà không bị cản trở. Sau khi nhập tịch, vị trí 
của họ đã được Thủ tướng B. Rouham tóm tắt vào năm 1833: 


“Các thân dần của Bệ hạ tuyên bô tôn giáo Do Thái được sinh ra với tât cả các quyên, 
miên trừ và đặc quyên của các thân dân khác của Bệ hạ...” 


Mười ba năm sau, một đạo luật có lợi cho câu hỏi về việc liệu người Do Thái có thể sở 
hữu đất đai tự do hay không. 

Hơn nữa, ngay từ ban đầu, Anh đã chuẩn bị không chỉ để chào đón và chấp nhận người 
Do Thái, mà còn giúp họ ở nước ngoài. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1745, khi Maria 
Theresia trục xuất người Do Thái khỏi Praha; đồng minh của bà, George II, phản đôi 
thông qua các kênh ngoại giao. Năm 1814, Lord Castlereagh, Bộ trưởng Ngoại giao, đã 
chỉ thị cho phái viên của mình, Bá tước Clancarty, “khuyến khích việc áp dụng chung 
một hệ thông khoan dung đỗi với những người Do Thái trên khắp nước Đức.” Không 
nghi ngờ gì với Rothschild, ông ây đã thực hiện những nỗ lực đặc biệt thay mặt cho cộng 
đồng Frankfurt. Nước Anh cũng giúp đỡ người Do Thái tại Đại hội Aix-la-Chapelle. 


Lãnh chúa Palmerston đã rất tích cực thay mặt cho người Do Thái, cả về cơ sở chính 
sách chung vì cha dượng của ông, Lord Shaftesbury, tin tưởng mạnh mẽ việc người Do 
Thái trở lại Jerusalem sẽ đây nhanh sự tái sinh. Từ năm 1827 đến năm 1839, phân lớn 
nhờ nỗ lực của người Anh, dân số của Jerusalem đã tăng từ 550 lên 5.500 người và ở 
Palestine, con số đã lên đến 10.000 người — khởi đầu thực sự của việc người Do Thái 
quay trở lại Đât Hứa. Năm 1838 Palmerston bỗ nhiệm phó lãnh sự phương Tây đâu tiên 


tại Jerusalem, W. T. Young, và nói với anh ta “phải đủ khả năng bảo vệ người Do Thái 
nói chung. Hai năm sau, ông viết thư cho Lãnh chúa Ponsonby, đại sứ Anh tại 
Constantinople, hướng dẫn ông ta gây áp lực lên người Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép người 
Do Thái từ châu Âu trở lại Palestine. Ông lập luận những người định cư Do Thái chăm 
chỉ được hậu thuẫn bởi tiền của Rothschild “sẽ có xu hướng gia tăng đáng kế các nguồn 
lực chỗng Đề chế Thổ Nhĩ Kỳ, và thúc đây sự tiến bộ của nền văn minh ở đó'. 
“Palmerston”, Shaftesbury lưu ý, “đã được Đức Chúa Trời chọn đề trở thành một công 
cụ tốt cho dân tộc cô đại của Ngài”; bức thư gửi cho Ponsonby là “khúc dạo đầu cho mô 
hình giải phóng của Cyrus Đại Để". 


Palmerston cũng là người có công trong việc giúp những người Do Thái giàu có ở 
phương Tây đến để giải cứu những người theo chủ nghĩa chuyên chính bị coi thường 
của họ. Vào tháng 2 năm 1840, vụ giết hại Capuchin (và người hầu của ông ta) ở 
Damascus một cách đột ngột và kinh hoàng đã làm hồi sinh lại sự phi báng đẫm máu 
thời Trung cô. Các Capuchin địa phương nhanh chóng tuyên bô hai người đàn ông đã bị 
giết bởi người Do Thái để lẫy máu của họ, chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. Cả thông đốc Thổ 
Nhĩ Kỳ và lãnh sự Pháp, chính thức được giao trách nhiệm bảo vệ cộng đồng Cơ Đốc 
giáo, đều tin vào lời buộc tội và tiễn hành một cuộc điều tra tàn bạo. Một thợ cắt tóc Do 
Thái, Solomon Negrin, đã thú nhận khi bị tra tân và buộc tội những người Do Thái khác. 
Hai người trong số họ chết dưới sự tra tân, một người chuyền sang đạo Hỏi đề thoát và 
những người khác cung cấp thông tin, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ người Do Thái hơn. 
Những hành động tàn bạo lên đến đỉnh điềm khi sáu mươi ba trẻ em Do Thái bị bắt làm 
con tin cho đến khi mẹ của chúng tiết lộ nơi giấu máu. 

Một trong những người Do Thái bị bắt là công dân Áo, và điều này dẫn đến việc các 
cường quốc quan tâm trực tiếp đến vụ việc. Tại London, với sự giúp đỡ của Palmerston, 
đã mời được Sir Moses Montefiore (1784-1885), chủ tịch của Hội đồng đại biểu, đại 
diện cho người Do Thái ở Anh. Montefiore, người thực sự sinh ra ở Leghorn, từng là 
một trong mười hai nhà môi giới người Do Thái của City of London, và thông qua cuộc 
hôn nhân với Judith Cohen, đã trở thành anh rễ của Nathan Rothschild. Ông nghỉ việc 
kinh doanh vào năm 1824 để công hiến cuộc đời cho những người Do Thái bị áp bức ở 
khắp mọi nơi. Ông có lẽ là người cuỗi cùng của slitadtlanim, những người Do Thái nồi 
bật có vị thế xã hội cho phép họ can thiệp để bảo vệ người Do Thái. 

Ông là bạn của Nữ hoàng Victoria, khi còn là một cô gái đã ở tại dinh thự trên biển của 
ông ở Ramsøate, và sau đó phong tước hiệp sĩ cho ông. Với sự giúp đỡ của Palmerston, 
Montefiore đã tô chức một phái đoàn gồm những người Do Thái phương Tây, trong đó 
có luật sư nôi tiếng người Pháp Adolphe Cremieux (1796-1880), và đến gặp người cai 
trị của Syria, Mohammed Ali, ở Alexandria. Montefiore và các đồng nghiệp không chỉ 


bảo đảm việc thả những người Do Thái bị giam cầm, vào tháng § năm 1840, mà còn 
thuyết phục Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh cẫm lưu hành huyết nhục hoặc bắt 
giữ người Do Thái trên cơ sở đó. Thành công của nhiệm vụ đã dẫn đến nhiều người 
khác, trong đó Montefiore, người sống trên trăm tuôi, đã làm việc với Văn phòng Ngoại 
giao để giúp đỡ các nạn nhân của sự bất công Do Thái. Nhưng chính phủ Anh cũng tự 
mình can thiệp: năm 1854, nhân danh người Do Thái Thụy Sĩ; năm 1856, thay mặt cho 
những người Do Thái ở Balkan, Văn phòng Ngoại giao chỉ thị cho sứ thân Anh tại 
Bucharest, “VỊ trí đặc biệt của người Do Thái, đặt họ dưới sự bảo vệ của thể ØIớI Văn 
minh”; và tại Đại hội Berlin năm 1876, nơi Disraeli đâu tranh cho quyên bình đăng về 
tôn giáo. 

Tuy nhiên, Disraeli chưa bao giờ hài lòng với việc thúc đây yêu câu công lý của người 
Do Thái. Ông tin người Do Thái, nhờ những đức tính và quá khứ huy hoàng của họ, 
được hưởng sự tôn trọng đặc biệt, và ông đã công hiến với sự táo bạo và trí tưởng tượng 
to lớn của mình đề đảm bảo điều đó cho họ. Sinh ra là một Cơ Đốc nhân, sự quan tâm 
đến chủng tộc của ông đã bị thôi thúc bởi một chuyên tham đến Địa Trung Hải và Đất 
Thánh vào năm 1830-1. Ông bị cuốn hút bởi sự nồi lên của những người Do Thái thành 
công trên khắp đất nước Syria, bất chấp tất cả sự phân biệt, những người Rothschild của 
phương Đông như cách gọi của ông. Phần lớn tài liệu mà ông thu thập được sau này ông 
đã sử dụng trong các tiêu thuyết của mình. 


Disraeli đã rao giảng tính ưu việt bẩm sinh của một số chủng tộc từ rất lâu trước khi 
những người theo thuyết Darwin biến nó thành mốt. Ông là hậu duệ, ông nói trong 
Contarini Fleming, theo dòng trực tiếp từ một trong những chủng tộc lâu đời nhất trên 
thế giới, từ chủng tộc Bedouin tách biệt và không thể trộn lẫn đó, những người đã phát 
triên một nên văn minh cao vào thời điểm mà cư dân của nước Anh một nửa khỏa thân 
và ăn quả sôi trong rừng. “Sidonia”, ông viết trong tác phẩm Coningsby, “và những 
người anh em của ông có thê yêu câu sự khác biệt mà người Saxon và người Hy Lạp, và 
phân còn lại của các quốc gia Caucasian đã mất. Người Do Thái là một chủng tộc không 
thê trộn lẫn.” 

Đây là một đặc ân mà người Do Thái chia sẻ với những người Ả Rập trên sa mạc, những 
người “chỉ là người Do Thái trên lưng ngựa). Disraeli nghĩ Moses là “về mọi mặt là một 
người đàn ông thuộc mẫu người Caucasian hoàn chỉnh, và gần như hoàn hảo như Adam 
khi anh ta vừa được hoàn thành và được đưa vào vườn địa đàng”. Ông nghĩ “sự suy tàn 
của một chủng tộc là một điều tất yêu không thê tránh khỏi, trừ khi nó sông trong sa mạc 
và không bao giờ trộn lẫn máu của nó,” giống như người Bedouin. 


Disraeli 


Sự thuân khiết của người Do Thái đã được cứu vãn bởi sự ngược đãi, bởi sự di chuyển 
và di cư liên tục: người Ả Rập Mosaic [tức là người Do Thái] là dòng máu cô xưa nhất, 
nếu không muốn nói là duy nhất, không trộn lẫn sông trong các thành phố! Một chủng 
tộc không thê trộn lẫn của một tô chức hạng nhất là tầng lớp quý tộc của tự nhiên... Đối 
với dòng dõi không bị ô nhiễm của câu trúc Caucasian của họ và với thiên tài tách biệt 
của vị luật sư vĩ đại của họ, Sidonia khăng định họ đã không bị hấp thụ bởi những người 
trước đây, những người bắt bớ họ, làm hao mòn và cho biến mất, trong khi các nạn nhân 
của họ vẫn phát triển mạnh mẽ với tất cả sức sông ban đầu của giống thuân châu Á. 


Vậy thì, Cơ Đốc giáo của Disraeli là gì? Ông thích nhận xét: “Tôi là, trang còn thiêu 
giữa Cựu ước và Tân ước.” Ông rất hài lòng khi vừa đồ lỗi cho các Cơ Đốc nhân vì đã 
không công nhận các đức tính của Do Thái giáo, vừa trách người Do Thái đã không hiều 
Cơ Đốc giáo là 'Do Thái giáo hoàn chỉnh°. Trong lời tựa năm 1849 cho Coningsby, ông 
nói: “Tôi chứng minh quyên tôi cao của Nhà thờ Chúa Kitô là người tái tạo vĩnh viễn 
con người, nhà văn nghĩ đã đến lúc cần phải có một số nỗ lực đề thực thi công lý cho 
chủng tộc đã thành lập nên Cơ Đốc giáo.” 

“Người Do Thái đã sản sinh ra Moses, Solomon và Chúa Jesus Christ, những nhà lập 
pháp vĩ đại nhất, những nhà quản trị vĩ đại nhất, và vĩ đại nhất trong những nhà Cải cách 
— chủng tộc nào, tuyệt chủng hay còn sống, lại có thể sản sinh ra ba người như thế?” Tuy 


nhiên, ông nghĩ người Do Thái chỉ nên chấp nhận phân đầu của tôn giáo Do Thái. Một 
ghi chú, từ khoảng năm 1863, vẫn còn tôn tại trong các giây tờ của ông tại Hughenden: 
“Tôi coi Giáo hội là tô chức Do Thái duy nhất còn lại — tôi không biết tổ chức nào khác... 
Nếu không phải là Giáo hội, tôi không hiểu tại sao nên biết đến người Do Thái.” 

Giáo hội được thành lập bởi người Do Thái, và đã trung thành với nguồn gốc. Nó bảo 
vệ lịch sử và văn học của họ được mọi người biết đến... đọc công khai lịch sử của nó, và 
lưu giữ ký ức về các nhân vật của công chúng, và đã phô biên thơ ca của nó ra khắp thế 
giới. Người Do Thái nợ Giáo hội mọi thứ... 

Disraeli cho thật phi lý khi những người Bảo thủ phản đôi Dự luật cho phép những người 
Do Thái ngôi trong quốc hội, vì niềm tin của người Sephardi trong truyền thông, vào 
quyên lực thứ bậc. Ông đã lưu ý trong “Cuộc đời của Lãnh chúa George Bentinck'ˆ rằng 
khi Dự luật Do Thái được đưa ra vào năm 1847, chỉ có bỗn người Bảo thủ bỏ phiếu cho 
nó — bản thân ông, Bentinck, Thomas Baring và Milnes Gaskell. Trong bài phát biểu của 
Bentinck vào dịp này, ủng hộ các quyên của người Do Thái, dẫn đến việc ông bị phế 
truất khỏi vị trí lãnh đạo. Vì vậy, một trong những nghịch lý mà Disraeli thích thú, đảng 
Bảo thủ, bằng cách trừng phạt Bentinck vì đã lên tiếng bênh vực người Do Thái, cuối 
cùng lại để chính Disraeli trở thành thủ lĩnh của họ. 


Disraeli tin vào sự kết hợp giữa tầng lớp quý tộc và chế độ công đức, và người Do Thái 
là những người có công lao tôi cao. Disraeli không chỉ tự hào về những thành tựu của 
người Do Thái được thừa nhận, ông còn phát hiện ra thiên tài Do Thái ở khắp mọi nơi. 
Những tu sĩ Dòng Tên đầu tiên là người Do Thái. Các thông chế giỏi nhất của Napoléon, 
Soult và Massena là người Do Thái. Mozart là một người Do Thái. 


Trong mọi trường hợp, người Do Thái ở Châu Âu sẽ không đi theo ông trên những con 
đường hoang dã trong trí tưởng tượng của ông. Tuy nhiên, vào đầu thê kỷ 19 đã có một 
nỗ lực kiên quyết của những người Do Thái uyên bác nhằm chống lại sự trình bày của 
Do Thái giáo như một sự tôn tại của chủ nghĩa tôi tăm thời trung cô, và đề thay thê hình 
ảnh ghê tởm của người Do Thái xưng tụng, được Voltaire tạo dựng trên cơ sở SpInoza, 
băng một trí tuệ hâp dẫn. Điều kiện tiên quyết đầu tiên là xây dựng một loại cầu nỗi nào 
đó giữa học thuật tốt nhất của giáo sĩ Do Thái và thê giới của việc học thế tục. Giả định 
của Spinoza, và những người đã bị ảnh hưởng bởi ông, là ai càng nghiên cứu về Do Thái 
giáo thì càng bị phản đôi. Mendelssohn chưa bao giờ có thê bác bỏ ân tượng lan rộng 
này: ông chỉ đơn giản là không biết đủ về văn hóa truyền thông của người Do Thái. Một 
số tín đô cấp tiên hơn của ông không muốn làm như vậy. Những người đàn ông như 
Napthali Herz Homberg và Hartwig Wessely, trong khi rất yêu thích việc học tiếng Do 


Thái, lại muốn từ bỏ nên giáo dục tôn giáo truyền thống của người Do Thái, loại bỏ 
Torah và Talmud, và chấp nhận một hình thức tôn giáo tự nhiên. 


Nhưng trong thế hệ thứ hai của maskilim, có những người vừa được khai sáng trong Do 
Thái giáo, trung thành với tín điều của họ nhưng cũng thành thạo trong phương pháp 
luận thế tục. Issac Marcus Jost (1793-1860), một hiệu trưởng đến từ miễn trung nước 
Đức, đã đưa ra một cuỗn lịch sử chín tập về dân tộc Israel vỗn là một ngôi nhà nửa vời 
giữa lối tiếp cận thế tục truyền thông và hiện đại của người Do Thái. Vì vậy, đây là tác 
phẩm đâu tiên thuộc loại này gây ân tượng với công chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng 
hơn là Leopold Zunz (1794-1886), người đã công hiến toàn bộ cuộc đời để “tân trang” 
cách học kiều cũ của người Do Thái và trình bày nó trong khoa học hiện đại. 


Zunz và những người bạn của ông trong thời kỳ hậu Napoléon đã gọi công trình của họ 
là Wissenschaft des Indentions, Khoa học về Do Thái giáo. Họ bắt đầu với eclat đây 
tham vọng vào năm 1819, ngay sau cuộc bạo loạn Hep Hep đã cho thấy sự chấp nhận 
của người Do Thái mong manh như thế nào ngay cả ở nước Đức có tư tưởng hiện đại. 
Họ thành lập Hiệp hội Văn hóa và Khoa học Do Thái, với mục tiêu là điều tra bản chất 
của Do Thái giáo băng các phương pháp khoa học hiện đại và chứng minh giá trị phố 
quát của tri thức Do Thái. Họ có một viện giảng dạy về tư tưởng và lịch sử của người 
Do Thái, và một tạp chí. Họ bắt đâu từ giả định người Do Thái đã từng có những đóng 
góp đáng kể cho nên văn hóa nói chung, nhưng sau đó đã sa vào chủ nghĩa cô hủ tôn 
giáo hẹp hòi. Bây giờ học bỗng Do Thái sẽ trở lại cuộc sống. Một trong những người 
sáng lập, Immanuel Wolf, đã viết trong sô đầu tiên trên tạp chí Zeitschrift của họ: “Người 
Do Thái phải một lần nữa thê hiện khí phách của họ như những người đồng nghiệp hùng 
mạnh trong nhiệm vụ chung của nhân loại. Họ phải nâng bản thân và nguyên tắc của họ 
lên tầm khoa học... nêu một ngày nào đó có một mối dây liên kết với toàn thể nhân loại, 
thì đó là mối dây của khoa học, mối dây của lý trí thuần túy.” 


Tất cả đều rất ôn, nhưng nó đã dẫn đến một số phản đối nghiêm trọng. Đầu tiên là thực 
tế. Năm 1819, người Do Thái ở Đức chỉ được giải phóng một nửa. Bạn có thê theo đuôi 
cuộc sông tu học và vẫn là một người Do Thái ở mức độ nào? Một trong những người 
sáng lập nhiệt tình nhất của chủ nghĩa xã hội là Eduard Gans (1798-1839), một giảng 
viên trẻ xuất sắc về luật học lịch sử. Ông đã có một bài giảng tại Đại học Berlin và các 
khóa học của ông đã thành công ngoạn mục Nhưng con đường thăng tiên hơn nữa trong 
sự nghiệp học tập của ông đã bị chặn bởi Do Thái giáo của ông. Những người khác thây 
mình trong tình trạng khó khăn tương tự. “Mỗi liên kết của lý trí thuần túy” vẫn chưa 
tôn tại, và đối với hầu hết họ, sự hy sinh cho Do Thái giáo là quá nhiều. Hội bị giải thê 
vào tháng 5 năm 1824. Năm sau đó Gans làm lễ rửa tội và tiễn tới chức giáo sư và nỗi 
tiêng. 


Zunz đã dịch một số lượng lớn văn học Do Thái, đặc biệt là thơ. Ông đã xây dựng một 
triết lý về lịch sử Do Thái. Ông đã đóng góp vào bách khoa toàn thư. Ông đã đến thăm 
tất cả các thư viện lớn để tìm kiếm tài liệu, và thấy mình bị cấm không được vào Thư 
viện Vatican. Nhưng công trình của ông đã làm dây lên sự phản đôi thứ hai đôi với “khoa 
học Do Thái”: nó không trái với tinh thần thực sự của Do Thái giáo sao? Những gì ông 
thực sự hình dung là một bách khoa toàn thư về lịch sử trí tuệ Do Thái. Trong điều này, 
văn học Do Thái, chăng hạn, sẽ được trình bày cùng với các nên văn học vĩ đại khác trên 
thế giới, một nên văn học không lô trong số các nền văn học đông cấp. 


Ông nói muôn giải phóng chữ viết của người Do Thái khỏi các nhà thần học và “vươn 
lên quan điểm lịch sử. Nhưng quan điểm lịch sử này liên quan đến điều gì? Trên thực 
tế, điều đó liên quan đến việc chấp nhận, như Zunz đã chấp nhận, lịch sử của người Do 
Thái, chủ đề chính trong văn học của họ, chỉ đơn thuần là một yêu tô trong lịch sử thế 
giới. Giống như những người khác ở Đức, Zunz bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của 
Hegel về sự tiễn triển từ các hình thức thấp hơn đến cao hơn, và chắc chăn đã áp dụng 
phép biện chứng này cho Do Thái giáo. Ông nói, chỉ có một thời kỳ trong lịch sử Do 
Thái, khi tinh thần bên trong và hình thức bên ngoài của họ khớp với nhau, và họ đã trở 
thành trung tâm của lịch sử thê giới, và đó là dưới thời thịnh vượng chung cô đại. Sau 
đó, chúng được giao cho các quốc gia khác. Lịch sử bên trong của họ trở thành lịch sử 
của những ý tưởng, lịch sử bên ngoài của họ là một câu chuyện dài đau khổ. Zunz nghĩ 
một dạng đỉnh cao Hegel của lịch sử thế giới cuối cùng sẽ xảy ra, trong đó tất cả sự phát 
triển lịch sử sẽ kết hợp lại với nhau — đó là điều mà ông đã hiểu trong Thời đại Đâng 
Messiah. Khi điều đó xảy ra, Talmud và tất cả những gì nó đại diện sẽ trở nên không 
liên quan. Trong khi chờ đợi, người Do Thái phải chứng tỏ, bằng khoa học lịch sử mới, 
họ đã đóng góp vào sự hoàn thành này; họ phải đảm bảo di sản chắt lọc của những ý 
tưởng Do Thái trở thành một phân tài sản chung của nhân loại khai sáng. 


Về mặt nào đó, đây là một khách hàng tiềm năng hấp dẫn nhất. Nhưng đó không phải là 
Do Thái giáo. Người Do Thái ngoan đạo không thừa nhận sự tôn tại của hai loại bí quyết, 
thiêng liêng và thế tục. Chỉ có một. Hơn nữa, chỉ có một mục đích chính đáng khi có 
được nó: khám phá ra ý muốn chính xác của Đức Chúa Trời, để tuân theo ý muôn đó. 
Do đó, “khoa học của Do Thái giáo', như một ngành học lệch lạc, trải ngược với niềm 
tin của người Do Thái. Tệ hơn nữa, đó là sự đảo ngược hoàn toàn thái độ học tập thực 
sự của người Do Thái. Như Giáo sĩ Hiyya đã nói vào thế kỷ thứ tư: “Nếu một người học 
Luật mà không có ý định thực hành Luật, thì tốt hơn là anh ta chưa bao giờ được sinh 


39 


ra. 


Họ tin rằng, không có Israel, sẽ không có thế giới và do đó không có lịch sử. Đức Chúa 
Trời đã tạo ra nhiêu thế giới và phá hủy chúng như một điều không thỏa đáng. Ngài đã 


trao tặng Torah, và nó mang lại cho Ngài niềm vui. Nhưng nếu Israel, khi được Ngài đề 
nghị trao kinh Torah, từ chối nó thì thê giới sẽ đơn giản trở lại trạng thái vô hình trước 
đây. Do đó, sự phá hủy của Ngôi đền thứ hai và sự kết thúc của cuộc nồi dậy Bar Kokhba 
không phải trong Do Thái, mà là trong lịch sử hoàn toàn, với việc Đức Chúa Trời phán: 
“đáng thương cho lũ trẻ vì tội lỗi của người khác... và đày ải chúng giữa các dân tộc 
trên thế giới.” Người Do Thái từ đó đã không còn viết lịch sử nữa vì không có lịch sử 
nào được viết như họ quan niệm. Nó đã dừng lại. Lịch sử sẽ được nối lại với sự xuất 
hiện của Đẳng Messiah. Tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian đó sẽ nhanh chóng bị 
lãng quên, giống như cách Rabbi Nathan đã nói, một công chúa sẽ quên đi những cơn 
bão trong chuyên đi biển của mình khi cô ây đến đất nước của vị vua mà cô ấy sẽ kết 
hôn. 

Do đó, dù phân trình bày “khoa học” của Zunz về lịch sử người Do Thái và việc học tập 
như một đóng góp cho thế giới có thể tạo ra một số ấn tượng đối với xã hội thị dân, 
nhưng theo định nghĩa, nó gân như liên quan đến phân lớn Do Thái giáo. Nó đã phải 
chịu sự chỉ trích của Giáo sĩ Samson Raphael Hirsch (1808-88), người phát ngôn xuất 
sắc của Chính thông giáo thế kỷ XIX. Bài thuyết trình của ông về đức tin Do Thái, được 
thiết kế cho những người trẻ tuổi, được xuất bản với tựa đề Mười chín bức thư về Do 
Thái giáo (1836), đã vô cùng hiệu quả. Ông không phản đôi giáo dục thê tục; hoàn toàn 
ngược lại. Ông đã từng trích dẫn Rabbi Gamaliel rằng cả kiến thức Torah và kiến thức 
thế gian đều là đối tượng nghiên cứu thích hợp. Ông nói, “người Israel? lý tưởng là “một 
người Do Thái giác ngộ, người tuân thủ các giới luật°. Tuy nhiên, có tất cả sự khác biệt 
trên thế giới, ông lập luận, giữa người Do Thái sử dụng kiến thức thê tục và kiến thức 
thế tục tiếp thu Do Thái giáo. Israel không phải là một cộng đồng thế tục mà là một cộng 
đồng thiêng liêng. Vì vậy, bất kỳ khoa học nào đối xử với người Do Thái như một cộng 
đồng đều là một dạng thần học, và nhất thiết phải như vậy. 

Lịch sử về những gì người Do Thái làm và những gì xảy ra với họ, không thê là một 
phân của lịch sử thế tục như vậy vì nó là sự bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và do đó 
là một phần của Khải huyền. Văn hóa chung và văn hóa Do Thái không mâu thuẫn: 
chúng khá khác biệt. Nêu bạn hợp nhất người Do Thái với lịch sử thê tục, bạn sẽ vô hiệu 
hóa nó và giết chết ý tưởng sông vốn là chủ đề của nó. 

Trong một đoạn văn cay đắng và mạnh mẽ, Hirsch giải thích điều này có nghĩa là gì: 
Moses và Hesiod, David và Sappho, Deborah và Tyrtaeus, Isatlah và Homer, Delphi và 
Jerusalem, kiêng ba chân Pythian và khu bảo tồn Cherubin, các nhà tiên tri và thánh sử, 
thánh vịnh và thân thoại, tất cả đều nằm yên bình trong một chiếc hộp, tất cả đều yên 
nghỉ trong một ngôi mộ, tất cả đều là một và cùng một nguôn gốc loài người, tất cả đều 
có ý nghĩa giống nhau. Tất cả các đám mây đã tan. Những giọt nước mắt và tiếng thở 


dài của cha ông chúng ta không còn lấp đây trái tim chúng ta mà là thư viện của chúng 
ta. Những trái tim rung động nông nhiệt của ông cha đã trở thành văn học dân tộc, hơi 
thở nhiệt thành từ cuộc sông của họ đã trở thành hạt bụi tủ sách của chúng ta... Những 
vong linh đã khuất này có vui mừng trước văn học của thế hệ chúng ta ngày nay? 


Họ nhận ra ai là người thừa kế thực sự của họ? Những người lặp đi lặp lại lời cầu nguyện 
của họ nhưng quên tên của họ, hoặc những người quên lời cầu nguyện của họ nhưng nhớ 
tên của họ? 


Nachman Krochmail (I78§Š-18§40), một người Do Thái ở Galicia (1785-1840), là một 
phân của phong trào Wissenschaft ban đầu, nhưng không chia sẻ quan điểm của mình 
rằng sự hội nhập trí tuệ của người Do Thái có thê dễ dàng thực hiện được. Ông cũng là 
một người theo phái Hegel, nhưng lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chủ nghĩa duy lý 
Maimonide. Thật vậy, ông ây đã tìm cách cập nhật Hướng dẫn về sự bồi rỗi, mặc dù ông 
ây rât tự tin công bố kết quả. Cuối cùng, bản thảo của ông đã được chính Zunz thực hiện 
và được 1n vào năm 1851. Krochmail tin những người khai sáng Do Thái và những người 
Chính thông giáo không được xây dựng giỗng nhau là không thê châp nhận được. Vẫn 
đề là cả hai loại người Do Thái đều không hiểu về lịch sử của người Do Thái. Người Do 
Thái Chính thống hoàn toàn phớt lờ lịch sử như ông nói, 'không có sớm hay muộn trong 
kinh Torah?. Những gì ông đề xuất là tạo ra một triết lý lịch sử của người Do Thái. Ông 
đã áp dụng lý thuyết Hegel về sự phát triển, như Marx đã sớm làm, nhưng thay vì phản 
bác lại lý thuyết này, ông lại đánh giá nó. Ông chia lịch sử Do Thái thành ba chu kỳ: 
tăng trưởng, trưởng thành, sau đó suy tàn và sụp đồ. Điều này là để cho thấy làm thế nào 
“khi những ngày tan rã và hủy diệt đã được hoàn thành, luôn luôn tái tạo trong chúng ta 
một tinh thần mới và cuộc sông mới.” Điều này rõ ràng không chỉ là lịch sử thế tục. Nó 
không hoàn toàn giống với phong cách lịch sử bánh xe thời trung cô, hay các chu kỳ 
tăng trưởng và suy tàn được Arnold Toynbee phố biến vào giữa thế kỷ XX. Nhưng 
Krochmal đã giới thiệu một yếu tô Hegel băng cách thêm vào một quá trình đi lên thông 
qua tất cả các chu kỳ này — quá trình con người nhận thức từ gốc rễ trong bản chất thuần 
túy đến sự đông nhất cuối cùng với tinh thần thuân túy. Tất cả các lịch sử quốc gia đêu 
cho thây điều này ở một mức độ nào đó, nhưng trong khi các dân tộc khác chỉ là tạm 
thời, thì người Do Thái là vĩnh cửu vì họ có mỗi quan hệ đặc biệt với Thân linh tuyệt 
đối (tức là Đức Chúa Trời). Do đó, “Lịch sử của Do Thái giáo là lịch sử của việc giáo 
dục ý thức'. 

Thật không may, Krochmal không thể thỏa mãn những người Do Thái Chính thông với 
triết lý lịch sử của mình vì ông không thê đưa Thời đại Đẳng Messiah vào kế hoạch của 
mình, trừ khi nó được nhìn nhận theo một nghĩa ân dụ mơ hồ nào đó. Vẫn còn ít tác 
phẩm của ông có thể hấp dẫn dân ngoại. Mặt khác, với Heinrich Graetz (1817-91), người 


Do Thái cuối cùng đã sản sinh ra một nhà sử học, và trên quy mô lớn, người không chỉ 
được những người Do Thái khai sáng đọc và tin, mà còn được đọc và ở một mức độ nào 
đó được chấp nhận bởi các quý tộc. Từ năm 1856 đến năm 1876, ông đã xuất bản cuỗn 
Lịch sử Do Thái gồm mười một tập, đây là một trong những tượng đài vĩ đại của văn 
học lịch sử thế kỷ 19. Dưới nhiều hình thức cô đọng khác nhau, nó đã xuất hiện trên 
khắp thế giới và trong nhiêu bản dịch, và nó vẫn có giá trị đáng kế cho đến ngày nay. 
Nhưng về cấu trúc, tác phẩm thuộc về Do Thái giáo hơn là thê tục: nó kê về lịch sử Do 
Thái chủ yêu dưới góc độ nghiên cứu Torah. 


JUIFS DESPAGNE 


-.— 915 — l2U5 — 


PAR - 


LE DOGTEUNH H. GRAETZ 


TRADUIT DE U*\IELRWANU 


Path 


-@EORGRERS STERNNE 


MI0HBIL I.ðVY FRÈỀRBS, šDITEURS 
RUE AUBER,8.PILAOR DE L'OPKERA 


;IBRAIRIR NOUVELLE 
BOULEVAHD DES LFALIBNS, [, AU GOIN DB LA RUR DE @WAMWMONP 


4873 
Tous droils rés@rvés 


-R- 


Cuốn Lịch sử Do Thái của Heinrich Graetz 
Hơn nữa, động lực lịch sử của ông cũng là tôn giáo. Theo quan điểm của ông, người Do 
Thái rõ ràng không phải là một dân tộc như bất kỳ dân tộc nào khác. Họ là một phần của 
một thực thê hữu cơ tôn giáo-chính trị độc đáo, “có linh hôn là Torah và cơ thể là Đất 


Thánh°. Nguyên mẫu của người Do Thái có vai trò trung tâm và kịch tính trong lịch sử 
thế giới. Trong một đoạn văn tuyệt vời giới thiệu tập bốn trong tác phẩm của mình, 
Graetz đã trình bày cho người Do Thái về vận mệnh thiêng liêng trong lịch sử. Graetz 
đã sử dụng một sô lượng lớn các nguôn tư liệu băng nhiều ngôn ngữ, nhưng tầm nhìn 
của ông về người Do Thái bắt nguôn từ Deutero-Isaiah, và đặc biệt là trong “Người hầu 
đau khổ'°. Ông lập luận người Do Thái luôn là “chân lý tôn giáo và đạo đức mạnh mẽ và 
hữu ích cho sự cứu rỗi của nhân loại. Do Thái giáo đã được tạo ra bởi Đức Chúa Trời. 
Về mặt đó, nó không giông bất kỳ tôn giáo vĩ đại nào khác. “Tia lửa” của nó đã kích 
động Cơ Đốc giáo. “Hạt giỗng' của nó đã mang lại thành quả của đạo Hỏi. Từ những 
hiểu biết của nó, có thể truy tìm nguồn sốc của cả triết học bác học và đạo Tin Lành. 
Hơn nữa, vận mệnh của người Do Thái vẫn tiếp tục. Graetz không xem Đắng Messiah 
như một con người mà là một tập thể. Người Do Thái là một dân tộc thuộc về Đức Chúa 
Trời. Giỗng như Hegel, ông tin vào khái niệm về một nhà nước hoàn hảo, và ông xem 
nhiệm vụ cuối cùng của người Do Thái là chuẩn bị một hiễn pháp nhà nước tôn giáo, 
bằng cách nào đó sẽ mở đầu một thời kỳ vàng son. 


Đôi khi ông nghĩ người Do Thái sẽ cung cấp khả năng lãnh đạo thực tế trên thế giới. Ở 
những người khác, nó chỉ đơn thuần là một tâm gương đạo đức. Nhưng trong cả hai 
trường hợp, ông đều trình bày người Do Thái như một dân tộc thượng đăng. Ông không 
phải là người theo chủ nghĩa Phục quốc. Nhưng ông chắc chắn là một người theo chủ 
nghĩa dân tộc Do Thái, và ông đưa ra những tuyên bỗ của người Do Thái không phải, 
giỗng như Disraeli, theo một tinh thần hấp dẫn của nghịch lý lãng mạn, mà bằng một 
giọng điệu mà ngay cả những người Do Thái khác cũng thây hung hăng, và nhất định 
phải đây lùi các thị tộc, đặc biệt là người Đức. Vì vậy, công trình của Graetz, dù có tầm 
quan trọng vĩnh viễn trong các nghiên cứu lịch sử của người Do Thái, cũng không đưa 
ra được câu trả lời cho vẫn đề làm câu nối giữa Do Thái giáo và thế giới. Thật vậy, những 
người theo chủ nghĩa dân tộc Đức không phải là những người duy nhất bị xúc phạm. 
Graetz dường như đã biết rất ít về chủ nghĩa thân bí của người Do Thái. Đối với kabbalah 
và hasidim, ông không có gì ngoài sự khinh thường. Các sinh viên đương thời của 
haskalah bị coi là “những người Ba Lan đã hóa thạch Talmudists". Ông gọi Yiddish là 
vô lý. Do đó, ông không thê có một thông điệp thực sự nào cho đông đảo người Do Thái 
ở phương đông. 

Ông cũng không làm hài lòng Chính thông giáo khai sáng. Ông bắt đầu là một đệ tử của 
Hirsch. Khi còn là một thanh niên vào năm 1836, đức tin của ông đã được cứu rỗi khi 
đọc Mười chín bức thư của Giáo sĩ. Ông thấy niềm tin của chính mình về cơ bản là của 
người Do Thái. Nhưng Hirsch bác bỏ công việc của mình là “hời hợt và viễn vông'. 


Nếu không tìm được giải pháp thỏa đáng cho vẫn đề làm thế nào để liên hệ giữa người 
Do Thái với văn hóa thế tục, thì liệu có thê đưa việc thực hành tôn giáo của người Do 
Thái hòa nhập với thế giới hiện đại không? Điều đó cũng đã được cô găng. Cải cách Do 
Thái giáo, như nó được gọi, là sản phẩm của thập kỷ thứ hai của thê kỷ 19 khi những tác 
động đây đủ đầu tiên của giải phóng và khai sáng được cảm nhận trên các cộng đồng Do 
Thái. Giỗng như mọi nỗ lực khác nhằm đưa Do Thái giáo vào một mỗi quan hệ mới với 
thế giới, đó chủ yêu là một sáng kiến của người Đức. Các thí nghiệm đầu tiên được tiễn 
hành tại Seesen vào năm 1810, tại Berlin năm 1§15, sau đó là ở Hamburg, nơi một Đền 
thờ Cải cách được mở vào năm 1818. Các thí nghiệm này diễn ra dựa trên bối cảnh mà 
người đương thời coi là Chủ nghĩa khải hoàn của đạo Tin Lành. Các quốc gia theo đạo 
Tin Lành dường như đang hoạt động tốt ở khắp mọi nơi. Phổ theo đạo Tin Lành đã trở 
thành nhà nước mạnh mẽ và hiệu quả nhất ở Đức. Nước Anh theo đạo Tin Lành là cường 
quốc công nghiệp đầu tiên, kẻ chinh phục Napoléon, trung tâm của đề chế thương mại 
giàu có nhất thê giới từng thấy. Hoa Kỳ, cũng theo đạo Tin Lành, là cường quốc đang 
lên ở phương Tây. 


Đây chăng phải là mỗi liên hệ giữa đức tin Cơ Đốc được cải cách và bằng chứng thịnh 
vượng về sự ưu ái của Chúa — hay ít nhất là một bài học quý giá trong xã hội học tôn 
giáo? Nhiêu tác giả chính trị ở các nước Công giáo, đặc biệt là Pháp, bày tỏ lo ngại đạo 
Tin Lành đang chiêm lĩnh thế giới, và họ lo lắng đạo Công giáo nên áp dụng những đặc 
điểm Tin Lành hữu ích nhất cho xã hội. Nhưng cái nào? Sự chú ý tập trung vào các dấu 
hiệu bên ngoài và có thê nhìn thây của một tôn giáo: các dịch vụ của tôn giáo. Hầu hết 
các buổi lễ theo đạo Tin Lành đều trang trọng nhưng có vẻ như, ân tượng ở sự đơn giản 
của chúng, được đánh dẫu băng các bài đọc băng tiếng bản ngữ và các bài giảng được 
lập luận rõ ràng. Ngược lại, đạo Công giáo vẫn giữ nguyên tính tôn giáo của thế giới 
thời trung cô, thực sự là thời cô đại: hương, đèn và nên, lễ phục tuyệt vời, thánh tích và 
tượng, một ngôn ngữ mà ít người hiểu được. 

Tất cả những điều này, cần phải được thay đôi. Nhưng những lời kêu gọi cải cách này 
đã không được chú ý trong chính Giáo hội Công giáo, nơi mà quyên lực tập trung và bị 
áp đặt nghiêm khắc. Bên cạnh đó, chế độ Công giáo truyền thông có những người bảo 
vệ mạnh mẽ, chăng hạn như Chateaubriand, người mà tác phẩm Thiên tài của Cơ đốc 
giáo (1802) đã đặt cơ sở cho một chủ nghĩa dân túy Công giáo mới. Ở Anh, thành trì của 
Tin Lành, Phong trào Oxford, đã sớm quay sang Rome đề được hướng dẫn, chứ không 
phải ngược lại. Sự thật là, về tổng thể, Công giáo không phải chịu bất kỳ mặc cảm tự ti 
nào, ở bất kỳ quốc gia nào quan trọng, nơi nó là tôn giáo chiêm đa số. 

Vì vậy, những thay đổi đã bị trì hoãn trong 150 năm, đến những năm 1960, khi Rome 
cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn. 


Đó là một vẫn đề khác với người Do Thái, đặc biệt là ở Đức và các quốc gia “tiên tiến" 
khác. Những người Do Thái được khai sáng cảm thây xâu hồ về các dịch vụ truyền thông 
của họ: quá khứ nặng nề, thiêu nội dung trí tuệ, cách thức ôn ào và vô nghĩa mà người 
Do Thái Chính thông câu nguyện. Ở các nước theo đạo Tin Lành, đối với những người 
theo đạo Thiên Chúa đến thăm một giáo đường Do Thái là một điều khá thời thượng, và 
gây ra sự khinh miệt và thương hại. Do đó, Do Thái giáo cải cách, ngay từ đầu, là một 
nỗ lực đề xóa bỏ vết nhơ của sự nhạo báng khỏi các hình thức thờ phượng của người Do 
Thái. Các từ khóa là Erbauung (gây dựng) và Andac]it (tận tâm). Các bài giảng theo 
phong cách Cơ Đốc giáo đã được giới thiệu. Nhà cải cách Joseph Wolf (1762-1826), 
giáo viên và thư ký cộng đồng tại Dessau, và là một người ngưỡng mộ tận tụy của 
Mendelssohn, đã lây những nhà hùng biện Tin Lành giỏi nhất của Đức làm hình mẫu 
cho mình. Người Do Thái học cách giảng theo phong cách này một cách nhanh chóng, 
vì họ học được tất cả những điều mới lạ một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, các bài 
giảng ở Đên thờ Berlin hay đến nỗi các mục sư Tin Lành lần lượt đến nghe và học hỏi. 
Gợi ý đã được trao đôi. Nhạc Organ, một đặc điểm mạnh mẽ khác của đạo Tin Lành Đức, 
đã được giới thiệu, và phô biến ở châu Âu. 

Sau đó, vào năm 1819, cùng năm khi Hiệp hội Khoa học Do Thái được thành lập, Đền 
thờ Hamburg giới thiệu một cuốn sách cầu nguyện mới, và những thay đôi thấm mỹ lan 
sang những vấn đề cơ bản hơn. Nếu những thói quen phụng sự có thê bị loại bỏ vì chúng 
xâu hồ, thì tại sao không phải là những giáo lý vô lý và bất tiện? Việc đề cập đến Đẳng 
Messiah đã bị loại bỏ; việc trở lại Thánh địa cũng vậy. \4 tưởng là đề thanh lọc và tái tạo 
năng lượng cho Do Thái giáo theo tỉnh thần giỗng như cuộc Cải cách của Luther. Nhưng 
có một sự khác biệt quan trọng. Luther không thường xuyên nhìn qua vai mình về những 
øì người khác đang làm và sao chép chúng. Ông là độc nhất và hình thức Kitô giáo mới 
của ông, với các học thuyết cụ thể và các phương thức đặc biệt của nó, là một sự sáng 
tạo chân chính và nguyên bản. Cải cách Do Thái giáo khó hơn bởi tư duy xã hội. Tình 
thần của nó không phải là tôn giáo mà là thê tục. 

Nó có ý nghĩa tốt nhưng là một câu trúc nhân tạo, giỗng như rất nhiều kế hoạch duy tâm 
ở thế kỷ 19, từ Chủ nghĩa thực chứng của Comte đến Quốc tế ngữ. 

Có thê đã là một vẫn đê khác nêu phong trào đã tạo ra một trong những sự sùng bái tôn 
giáo mà người Do Thái Đông Âu rất nhiệt tình. Nhưng Cải cách đã chờ đợi một Luther 
trong vô vọng. Người giỏi nhất mà nó có thê tạo ra là Giáo sĩ Abraham Geiger (1810- 
74), người đã liên tiếp lãnh đạo phong trào ở Breslau, Frankfurt và Berlin. Ông ấy năng 
nỗ, ngoan đạo, ham học hỏi và nhạy bén. Nhưng ông thiếu sự táo bạo và sẵn sàng phá 
hủy những thứ mà cách mạng tôn giáo cần. Trong một lá thư riêng mà ông viết vào năm 


1836, ông nói về sự cần thiết phải bãi bỏ tất cả các thê chế của Do Thái giáo và xây dựng 
lại chúng trên một nên tảng cơ bản mới. 

Nhưng đây không phải là điều ông ây cảm thây có thê làm được trong thực tế. Ông phản 
đối những lời câu nguyện băng tiếng Do Thái, nhưng sẽ không loại bỏ nó khỏi các buôi 
lễ. Ông cho cắt bao quy đầu là “một hành động man rợ của việc đồ máu', nhưng phản 
đối việc bãi bỏ nó. Ông đã xử phạt một số vi phạm các điều cấm của ngày Sabath, nhưng 
ông sẽ không bỏ nguyên tắc ngày Sabath hoàn toàn và chấp nhận ngày Chủ nhật của Cơ 
Đốc giáo. Ông đã bỏ qua các đoạn về Sự trở lại Zion và các tham chiếu khác về điều mà 
ông coi là điều kiện lịch sử lỗi thời, nhưng ông không thể khiến bản thân đầu hàng 
nguyên tắc của luật Moses. Ông cô găng khai thác từ khối lượng lớn, tích lũy niềm tin 
Do Thái giáo mà ông gọi là yếu tô tôn giáo phô quát. Theo quan điểm của ông, điều đó 
liên quan đến việc loại bỏ giả định tự động về tình đoàn kết với người Do Thái ở khắp 
mọi nơi — do đó ông từ chối đóng vai trò tích cực trong cuộc biểu tình chống lại các hành 
động tàn bạo của Damascus. Nhưng khi lớn lên, giỗng như rất nhiều người Do Thái được 
giáo dục tốt trước đây và kê từ đó, ông bắt đầu cảm thấy sự lôi kéo của Do Thái giáo 
truyền thông ngày càng nhiều hơn, do đó sự nhiệt tình của ông đối với sự thay đối giảm 
dân. 

Những người Cải cách có thể sẽ có nhiêu tác động hơn nếu họ có thể xây dựng một nền 
tảng niềm tin và thực hành được xác định rõ ràng và kiên định với nó. Nhưng Gelger 
không phải là người duy nhất không tìm được điểm an nghỉ cuối cùng của đức tin. 
Giáo sĩ Samuel Holdheim (1806-60), đến từ Poznan, cuỗi cùng là người đứng đầu một 
giáo đoàn Cải cách mới ở Berlin, bắt đầu như một nhà Cải cách ôn hòa. Dân dân ông trở 
thành một kẻ cực đoan. Getger tin vào “sự mặc khải tiễn bộ”, theo đó việc thực hành Do 
Thái giáo phải được thay đôi định kỳ khi ý muôn của Đức Chúa Trời được thể hiện. 
Holdheim muốn hủy bỏ hoàn toàn Đên thờ và nghi lễ Do Thái giáo ngay lập tức. Hầu 
hết các Talmud cũng phải ra đi. Ông xem Do Thái giáo truyền thống là một trở ngại đối 
với việc người Do Thái trở thành một phần của tình anh em chung của con người, mà 
đối với ông đại diện cho kỷ nguyên thiên sai. Vì vậy, ông cho những người không cắt 
bao quy đâu vẫn có thê là người Do Thái. Ông nghĩ nhiệm vụ nghề nghiệp của một người 
đến trước khi tuân thủ nghiêm ngặt ngày Sabath. Thật vậy, tại Berlin, ông không chỉ 
chuyền đổi hoàn toàn các dịch vụ mà cuối cùng đã tổ chức chúng vào một ngày Chủ 
nhật. Khi ông chết, thậm chí còn có một cuộc tranh cãi về việc liệu ông có thê được chôn 
cất trong 'một phân của nghĩa trang” của các giáo sĩ Do Thái hay không. 

Phiên bản cải cách của Holdheim không phải là sự thay thế duy nhất cho Geiger. Ở 
Frankfurt, một nhóm chống cắt bao quy đầu đã xuất hiện. Ở London, một phong trào cải 


cách đã chấp nhận Kinh Thánh, là tác phẩm của Chúa, và bác bỏ Talmud, là của con 
người. Khi Cải cách lan rộng ra nước ngoài, nó ngày càng xuất hiện dưới nhiều chiêu 
bài hơn. Một số nhóm vẫn giữ liên kết với người Do Thái Chính thông. Những người 
khác bị phá vỡ hoàn toàn. Các hội nghị giáo sĩ đã được tô chức, không có mục đích gì 
lớn lao. Sách cầu nguyện mới đã được phát hành, và gây ra những tranh cãi mới. Trong 
một phiên bản này hay một phiên bản cải cách khác, Do Thái giáo đã cung cấp sự thê 
hiện tinh thần tôn giáo một cách thỏa đáng cho nhiều ngàn người Do Thái có học thức. 


Nhưng điều mà Cải cách đã không làm được, hơn cả “Khoa học của Do Thái giáo", là 
để giải quyết vẫn đề của người Do Thái. Nó không bình thường hóa người Do Thái bởi 
vì nó không bao giờ nói cho nhiều hơn một thiêu số. Về bản chất, đó là một giải pháp 
thay thế cho phép rửa tội và đồng hóa hoàn toàn, giữa những người Do Thái có đức tin, 
hoặc ở bất kỳ mức độ nào có lòng mộ đạo, đủ mạnh đề s1ữ họ găn bó với tôn giáo của 
mình dưới một hình thức nào đó, nhưng không đủ mạnh để thách thức thế giới. Vào cuỗi 
những năm 1840, rõ ràng là nó sẽ không tiếp quản Do Thái giáo, ngay cả ở nước Đức 
khai sáng. Vào cuối thê kỷ này, nó đã có đủ hỗ trợ về thể chế đề tiếp tục phát triển, ở bất 
kỳ mức độ nào ở một số quốc gia, nhưng lực lượng sáng tạo của nó đã bị tiêu tốn. Nhà 
văn theo chủ nghĩa truyền thông John Lehmann đã lưu ý vào năm 1905: “Ngày nay, khi 
sự thờ ơ hoàn toàn vượt qua giới thần học, khó có thể tưởng tượng đã từng có những 
người coi đó là nhiệm vụ của cuộc đời, và những người đã quyết tâm bằng cả trái tim và 
cả tâm hồn để cải cách Do Thái giáo, và từng coi mình như một Luther, Zwingli hay 
Calvin thu nhỏ.” 


Một lý do tại sao những người Do Thái mong muôn tham gia hoàn toàn vào thê giới hiện 
đại mà không đánh mất Do Thái giáo của họ không đạt được một công thức khả thi là 
họ không thê thống nhất về một ngôn ngữ để diễn đạt nó. Ở giai đoạn này, có ba lựa 
chọn thay thê khả thi. Một là ngôn ngữ hierate cô của Do Thái giáo, tiếng Do Thái. Thứ 
hai là ngôn ngữ của đất nước họ, bất kế nó có thê là gì. Thứ ba là ngôn ngữ kỳ lạ mà hầu 
hết người Do Thái thực sự nói, tiếng Yiddish. Hoặc có thê có sự kết hợp của cả ba. 
Những người khai sáng Do Thái muốn phục sinh tiếng Do Thái. Thật vậy, chính từ 
Haskalah, mà họ chọn là từ tiếng Do Thái đề chỉ sự hiểu biết hoặc lý trí: họ sử dụng nó 
để biểu thị cam kết đỗi với lý trí, trái ngược với sự mặc khải, như là nguồn gốc của sự 
thật. 

Họ đã tạo ra các tác phẩm giáo dục băng tiếng Do Thái. Họ chạy một ân phẩm tiếng Do 
Thái. Nhưng có một số lý do khiến dự án của họ thiêu tính năng động. Rất ít người trong 
số họ viết nhiều bằng tiếng Do Thái — Mendelssohn, thủ lĩnh của họ, rất ít. Họ chọn tiếng 
Do Thái không phải vì họ muốn thê hiện mình trong đó. Họ cũng không tôn kính nó vì 
lý do tôn giáo. Họ coi nó, đúng hơn là đáng kính trọng về mặt trí tuệ, ngôn ngữ Do Thái 


tương đương với tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, vốn là di sản văn hóa cổ đại của châu Âu 
Cơ Đốc giáo. Thời đại chứng kiến buỗi bình minh của các nghiên cứu ngữ văn hiện đại. 
Ở khắp mọi nơi ở Châu Âu, các chuyên gia đang biên soạn ngữ pháp, đưa các ngôn ngữ 
địa phương thành văn bản và cung cấp cho chúng các quy tắc và cú pháp — Tiếng Phần 
Lan, Hungary, Rumani, Ailen, Basque, Catalan đã được nâng cấp từ patois địa phương 
lên vị thể của một “ngôn ngữ hiện đại". Tất nhiên, về mặt logic, lẽ ra họ phải chọn tiếng 
Yiddish, một thứ ngôn ngữ mà người Do Thái thực sự nói. Nhưng có những người coI 
nó là sự ghê tởm. Họ coi đó không khác gì một hình thức thôi nát của tiếng Đức. Nó đại 
diện cho tất cả những gì họ chán nản nhất về khu ô chuột và Do Thái giáo chưa tái tạo: 
nghèo đói, ngu dốt, mê tín dị đoan. Họ lập luận những người duy nhất nghiên cứu về 
Yiddish một cách khoa học là cảnh sát, những người cân biết tiếng lóng của những tên 
trộm. 


Vì vậy, họ đã hồi sinh tiếng Do Thái. Nhưng họ không biết viết gì nhiều. Dự án lớn nhất 
của họ là một buổi thuyết trình kết hợp Kinh Thánh, sử dụng các từ tiếng Đức trong các 
ký tự tiếng Do Thái. Đây là một thành công khá lớn. Nhiều nghìn người Do Thái, đặc 
biệt là thê hệ cũ, những người không được tiếp cận với các trường học thế tục, đã sử 
dụng nó đề học tiếng Đức. Một khi người Do Thái đọc tiếng Đức và tiếp thu văn hóa thế 
tục, sự quan tâm của họ đối với tiếng Do Thái sẽ giảm hoặc biến mất; nhiều người thậm 
chí đã mất Do Thái giáo. Ngay cả những người giữ đức tin cũng thây tiếng Do Thái ít 
được sử dụng hơn. 

Quả thực đã có một truyền thống tiếng Do Thái trong văn học. Các học giả vĩ đại thời 
Trung cô như Maimonides đã viết băng tiếng Ả Rập. Nhưng việc thực hành viết bằng 
tiếng Do Thái cũng tôn tại ở Tây Ban Nha Hồi giáo, và sau đó nó tái xuất hiện ở Ý thời 
Phục hưng. Một số người Do Thái Ý tiếp tục viết tiếng Do Thái trong suốt thể kỷ 17. 
Sau đó, xuất hiện một thiên tài: Moses Hayyim Luzzatto (1707-46). Người đàn ông đáng 
chú ý này đến từ một trong những gia đình lâu đời nhất và nỗi tiếng nhất của người Do 
Thái Ý ở Padua. Anh ấy là một thân đồng và có những giáo viên tốt nhất, cũng như được 
vào trường đại học lớn. Anh học khoa học thế tục, kinh điển, tiếng Ý hiện đại, và toàn 
bộ các nghiên cứu về Do Thái giáo. Luzzatto có khả năng khác thường là có thể viết tài 
liệu trừu tượng theo phong cách hàn lâm, và cũng có thê đưa ra những vẫn đề phức tạp 
theo kiêu đơn giản cho khán giả bình dân. 

Anh ấy cũng có thể thể hiện bản thân băng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cô đại và hiện 
đại. Một trong những tác phẩm của anh là bằng tiêng Aramaic, ngôn ngữ mà Zohar ban 
đầu được viết. 


Nhưng cách xưng hô thông thường của anh ấy là tiếng Do Thái. Anh đã viết ra rất nhiều 
thơ tiếng Do Thái. Anh đã tạo ra ba tập bằng tiếng Do Thái. Trên tất cả, đã viết một tác 
phẩm đạo đức, Mesillat Yesharim, hay Con đường của sự thắng thắn, vào cuối thê kỷ 
mười tám và hầu hết thế kỷ mười chín, có ảnh hưởng nhất trong tất cả các cuốn sách 
tiếng Do Thái, và được đọc rộng rãi nhất, trong những người Do Thái ở Đông Âu. Anh 
không phải là lý tưởng của sự phục hưng tiếng Do Thái sao? Ngược lại: anh tượng trưng 
cho những gì họ muốn từ chối và loại bỏ. 


Tệ hơn nữa: anh ta có thể đã là một Shabbatean bí mật, hoặc một cái øì đó rất giỗng như 
vậy. Anh ta đã có được, như anh ta thừa nhận bản thân, một sở thích đôi với những bài 
viết bóng gió chết người của Nathan xứ Gaza, với khả năng giải thích bất cứ điều gì một 
khi bạn thực hiện bước nhảy vọt phi lý trí đầu tiên. Ở Padua, anh ta dường như đã thu 
hút xung quanh mình một nhóm những người đàn ông trẻ tuôi thông minh, những người 
có những suy nghĩ nguy hiểm. Các giáo sĩ Do Thái ở Venice đã khám xét ngôi nhà của 
anh và tìm thấy bằng chứng về ma thuật. 

Đề thoát khỏi tranh cãi, anh đã đến Amsterdam. Ở đó, anh cũng bị cầm tập kabbalah. Vì 
vậy, cuối cùng anh ta đã đến Đất Thánh, nơi bệnh dịch đã đưa anh ta đến Acre. Mang 
tên Moses, kết hôn với một cô gái tên là Zipporah, anh ta dường như đã đi đến kết luận 
mình là hóa thân của Moses. Nhiều người Do Thái ở phương Đông đã đồng ý: hoặc ít 
nhất đã đối xử với anh ta như một vị thánh. Không một người Do Thái Đức giác ngộ nào 
có thê chấp nhận điều đó. Và, ngay cả khi những tuyên bỗ cá nhân của anh ta bị gạt sang 
một bên. Trong Con đường của sự thắng thắn và một tác phẩm khác, Daath Tevunot hay 
Kiến thức sáng suốt, ông đã tóm tắt về lịch sử mục đích của Đức Chúa Trời trên thế giới 
và vai trò của người Do Thái, Giao ước và cộng đồng người di cư. Anh cho thây chính 
xác lý do tại sao người Do Thái có mặt trên thế giới và họ phải làm øì để biện minh cho 
mình. Bản tóm tắt của anh về mục đích sống là không khoan nhượng: Bản chất của sự 
tồn tại của một con người trên thế giới là anh ta phải thực hiện các điều răn, thực hiện 
sự thờ phượng và chỗng lại sự cám dỗ. Thật không thú vị khi hạnh phúc thế gian có ý 
nghĩa gì đôi với anh ta hơn là một sự trợ giúp hoặc hỗ trợ đơn thuần theo nehĩa là sự hài 
lòng và an tâm cho phép anh ta dành trái tim của mình cho sự phục vụ mà anh ta đang 
gánh vác; và điều phù hợp là toàn bộ sự chú ý của anh ấy chỉ nên dành cho Đẳng Tạo 
Hóa và anh ấy không nên có mục đích nào khác trong bất kỳ hành động nào của mình, 
dù nhỏ hay lớn, ngoại trừ việc đến gân Ngài — phước lành cho anh ta và phá vỡ tất cả 
các vách ngăn ngăn cách anh ta với Chủ nhân của mình. 

Đây là một người đàn ông, viết bằng tiếng Do Thái, đưa ra một triết lý mạch lạc, đã 
truyền cảm hứng cho hàng triệu người Do Thái và tiếp tục là một truyền thống sống 
động trong Do Thái giáo cho đến tận ngày nay. Nhưng nó là một chứng bệnh đối với 


người chứng ngộ. Khác xa với việc sử dụng tiễng Do Thái để vẫy gọi những người Do 
Thái sông ở khu ỗ chuột vào thể giới hiện đại, và yêu cầu họ có một vị trí đàng hoàng 
và danh giá ở đó, nó đã hoàn toàn ngược lại. Nó bảo người Do Thái quay mặt lại và 
hướng ánh nhìn về phía Đức Chúa Trời —- như những người Do Thái ngoan đạo đã luôn 
làm. Vì vậy, truyền thông Hebrew sống động, không thê được lắp vào kế hoạch tông thê 
của sự khai sáng. 


Kế hoạch của họ dùng tiếng Do Thái song song với tiếng Đức do đó không có tiến bộ. 
Người Do Thái chỉ đơn giản là học tiếng Đức, và đồng hóa với chính họ. Mục đích 
không phải để dự đoán tiếng Do Thái sẽ thực sự xâm nhập mạnh mẽ vào đời sông của 
người Do Thái mà là công cụ của chủ nghĩa ZlonIsm, một hình thức của Do Thái giáo 
mà đối với họ cũng ghê tởm như chủ nghĩa thiên sai thần bí. 

Trớ trêu thay, ngôn ngữ Do Thái tạo nên sự tiễn bộ nhất và hoàn toàn tự phát trong thế 
kỷ 19 là tiếng Yiddish. Thật đáng tiếc khi những người đeo mặt nạ (dùng ân dụ khi nói 
về Kinh Thánh), có khả năng nói và viết tiếng Đức là chứng chỉ về tình trạng khai sáng 
của họ, lại biết quá ít về điều đó. Nó không chỉ là một cuộc tranh cãi. Nó không chỉ là 
một hình thức hư hỏng của tiếng Đức. Đối với những người Do Thái ngoan đạo, nó là 
một ngôn ngữ “tạm thời vì nó không phải là thần thánh, không có tính lịch sử (theo thuật 
ngữ của người Do Thái). Một khi lịch sử quay trở lại, khi Thời đại Đắng Messiah đến 
gần, người Do Thái có lẽ sẽ chuyển sang sử dụng tiếng Do Thái, ngôn ngữ của kinh 
Torah, trong mọi trường hợp, các vẫn đề quan trọng như nghi lễ, học thuật và thường là 
quản lý cộng đồng được tiễn hành. Nhưng đối với một ngôn ngữ tạm thời, tiêng Yiddish 
gần giỗng như một số ngôn ngữ châu Âu. Người Do Thái đầu tiên bắt đầu phát triển nó 
từ phương ngữ Đức được nói ở các thành phố khi họ chuyên từ Pháp và Ý sang 
Lotharingia nói tiếng Đức. Phiên bản Yiddish đầu tiên (1250-1500) đánh dấu sự tiếp xúc 
lần đầu của những người Do Thái nói tiếng Đức với những người Do Thái Slav nói một 
phương ngữ gọi là Knaanic. Trong suốt 200 năm 1500-1700, phiên bản Yiddish thứ hai 
xuất hiện. Cuỗi cùng, tiếng Yiddish hiện đại đã phát triển trong thế kỷ thứ mười tám. 
Hình thức văn học của nó đã hoàn toàn biến đôi trong nửa thế kỷ 1810-60, ở các thành 
phô của cộng đồng người Đông Âu, khi các tờ báo và tạp chí của người Yiddish phát 
triển mạnh, và việc buôn bán sách của người Y1ddish phát triển mạnh mẽ. 

Đến năm 1908, nó đã đủ phức tạp để đề xuất tô chức một hội nghị Yiddish thế giới ở 
Czemowitz. Khi dân số Do Thái ở Đông Âu tăng lên, càng có nhiều người nói, đọc và 
viết nó. Vào cuối những năm 1930, nó là ngôn ngữ chính của khoảng 11 triệu người. 
Tiếng Yiddish có những hạn chế về nguồn gốc. Có rất ít từ Yiddish cho động vật hoặc 
chim. Nó hâu như không có từ vựng quân sự. Những khiêm khuyết như vậy được tạo ra 


từ tiếng Đức, tiếng Ba Lan, tiếng Nga. Yiddish đặc biệt giỏi trong việc vay mượn: từ 
tiếng Ả Rập, tiếng Ả Rập Hebrew, từ bất cứ thứ gì theo cách của nó. Mặt khác, nó đã 
đóng góp: cho tiếng Do Thái, cho tiếng Anh-Mỹ. Tuy nhiên, đức tính chính của nó năm 
ở sự tỉnh tế bên trong, đặc biệt là ở đặc điểm về các loại cảm xúc của con người. 


Isaac Bashevis Singer, học viên giỏi nhât của nó, đã chỉ ra đó là ngôn ngữ duy nhât 
không bao giờ được nói bởi những người năm quyên. 


Tiếng Yiddish là ngôn ngữ tự nhiên của một quốc gia Do Thái hôi sinh vì nó được sử 
dụng rộng rãi; và trong nửa sau của thể kỷ XIX, nó đã bắt đầu, khá nhanh chóng, tạo ra 
một nên văn học lớn gồm truyện, thơ, kịch và tiêu thuyết. Nhưng có nhiều lý do khiến 
nó không thể hoàn thành sứ mệnh đã định. Vai trò của nó đây rẫy những nghịch lý. Nhiêu 
giáo sĩ Do Thái coI nó là ngôn ngữ của phụ nữ, những người không đủ thông minh hoặc 
không đủ giáo dục để học bằng tiếng Do Thái. Ví dụ, trong cộng đông người Do Thái 
lớn ở Hungary, ngôn ngữ địa phương được sử dụng cho cuộc sông hàng ngày, và tiếng 
Yiddish là ngôn ngữ hướng dẫn tôn giáo, trong đó các cậu bé Do Thái phải đọc các văn 
bản tiếng Do Thái và tiếng Aram - vì vậy nó được liên kết với Chính thông giáo. Tuy 
nhiên, trong tiếng Nga Pale và tiếng Galicia của Áo, nó thường là ngôn ngữ của thể tục. 
Vào nửa sau của thế kỷ 19, hầu hết mọi cộng đồng Do Thái lớn ở Đông Âu đều có một 
nhóm người vô thần và cấp tiến, có ngôn ngữ bất đồng chính kiến là tiếng Yiddish và 
những người đọc sách và tạp chí Yiddish theo quan điểm của họ. 


Nói tóm lại, trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XIX, triển vọng và tương lai ngôn ngữ 
của người Do Thái không rõ ràng, vì những lý do có nguôn gốc sâu xa từ lịch sử và đức 
tin. Sự nhầm lẫn ngôn ngữ chỉ là một phần của sự nhằm lẫn văn hóa rộng lớn hơn nhiều. 
Và đến lượt sự nhằm lẫn văn hóa lại bùng phát từ sự nhằm lẫn tôn giáo ngày càng tăng 
trong chính những người Do Thái, có thể tóm gọn trong một câu: Do Thái giáo là một 
phân của cuộc sông hay là toàn bộ của nó? Nếu nó chỉ là một phân, thì một sự thỏa hiệp 
với hiện đại là hoàn toàn có thể. Nhưng trong trường hợp đó, người Do Thái có thê dần 
biến mất vào các xã hội đa số xung quanh họ. Nếu là toàn bộ, thì họ chỉ đơn thuân thay 
thế khu ô chuột bằng đá bằng khu ô chuột của trí tuệ. Vì vậy, trong trường hợp đó, hầu 
hết người Do Thái sẽ chọn cách trốn thoát khỏi nhà tù, và vĩnh viễn không tuân theo 
Luật. 

Do đó, thực tế chính cho tình trạng khó khăn của người Do Thái trong nửa đầu thê kỷ 
19 là sự văng mặt của một chương trình được thông nhất hoặc một sự lãnh đạo thông 
nhất. Ở những nơi mà các dân tộc bị áp bức và nôi dậy khác có thể tập trung sức lực để 
diễu hành đăng sau các biểu ngữ của chủ nghĩa dân tộc và độc lập, thì người Do Thái lại 
là những kẻ nồi loạn vô cớ. Hay nói đúng hơn, họ biết những gì họ đang chống lại — cả 
xã hội thù địch mà họ được cây ghép, thứ đã cho họ quyền công dân đây đủ một cách 


miễn cưỡng và sự bao bọc ngột ngạt của Do Thái giáo. Tuy nhiên, không hơn không 
kém, cuộc nồi dậy của người Do Thái là có thật. Và những kẻ nồi loạn riêng lẻ, dù thiêu 
một mục tiêu chung, nhưng rất đáng gờm. 

Tựu chung lại, họ tạo thành một lực lượng không lô cho cái thiện và cái ác. Cho đến nay 
chúng ta mới chỉ xem xét một mặt của vẫn đề giải phóng: làm thế nào người Do Thái 
được giải phóng khỏi khu ô chuột có thể thích nghị với xã hội? Nhưng mặt còn lại cũng 
quan trọng không kém: làm thê nào xã hội có thê điều chỉnh để thích ứng với những 
người Do Thái được giải phóng? 

Vẫn đề là rất lớn vì trong 1.500 năm xã hội Do Thái đã được thiết kế đề sản sinh ra trí 
thức. Họ có tất cả các đặc điểm của trí thức: có xu hướng theo đuôi ý tưởng cũng như 
sức sáng tạo lớn. Xã hội Do Thái được hướng tới đề hỗ trợ họ. 


Vị giáo sĩ Do Thái của cộng đồng đã được chỉ định trong văn bản bồ nhiệm là “Chúa tê 
của Địa điểm”. 

Ông đã nhận được vinh dự chính, với tư cách là hậu duệ thiêng liêng của chính Moses. 
Ông là hình mẫu địa phương của người Do Thái lý tưởng. Ông là một nhà hiền triết có 
sức lôi cuỗn. Ông đã dành cả cuộc đời đề hấp thụ tài liệu trừu tượng và sau đó sửa đổi 
nó cho phù hợp. 


Ông mong đợi và đã được hỗ trợ bởi sự giàu có của các nhà tài phiệt địa phương. Người 
Do Thái đã trợ cấp cho nên văn hóa của họ hàng trăm năm trước khi hoạt động này trở 
thành một chức năng của nhà nước phúc lợi phương Tây. Các thương gia giàu có cưới 
con gái của các nhà hiền triết; chàng sinh viên yeshiva xuất sắc đã tìm thấy một cô dâu 
giàu có đề anh ta có thể chuyên tâm vào việc học. Hệ thông theo đó các nhà hiền triết và 
thương nhân điều hành cộng đồng song song đề phân phỗi lại thay vì củng cô của cải. 
Nó cũng đảm bảo sản sinh ra một số lượng lớn những người thông minh, những người 
được trao mọi cơ hội đề theo đuôi ý tưởng. Khá đột ngột, vào khoảng năm 1800, cỗ máy 
xã hội cổ xưa và hiệu quả cao này dùng để tạo ra trí thức bắt đầu thay đổi. Thay vì dồn 
tất cả các sản phẩm của mình vào vòng quay khép kín của các nghiên cứu giáo sĩ, nơi 
họ vẫn hoàn toàn bị cô lập với xã hội chung, nó đã giải phóng một tỷ lệ đáng kế và ngày 
càng tăng những người này vào cuộc sông thế tục. Đây là một sự kiện có tầm quan trọng 
lớn trong lịch sử thê giới. 

Heinrich Heine (1797-1856) là nguyên mẫu của hiện tượng mới. Ông sinh ra ở 
Dusseldorf trong một gia đình trọng thương. Đến năm mười sáu tuôi, vẫn chưa rời nơi 
sinh, nhưng sau đó đã trải qua sáu lần thay đối quốc tịch. Gia đình ông đã được giải 
phóng một nửa. Mẹ, PIera van Geldern, có tham vọng thế tục. Khi quân đội Napoléon 
tiễn lên, bà muốn con trai trở thành một cận thân, một thông chễ, một chính trị ø1a hoặc 


thông đốc; khi quân Pháp rút lui, ông biến thành một doanh nhân triệu phú. Bà thấy ông 
được học rất ít, nên gửi ông đến trường Công giáo La Mã. Heine thiêu bản sắc cá nhân, 
tôn giáo, chủng tộc và quốc gia. Tên Do Thái của ông là Hayyim. Khi còn là một cậu 
bé, ông được gọi là Harry. Sau đó, ông tự gọi mình là Heinrich, nhưng ông đã ký tên vào 
tác phẩm của mình là H. Heine. Khi còn là một cậu bé, ông đã sông dưới sự sáng tạo của 
Napoléon, Đại công quốc Berg, vì vậy ông tự nhận tinh thần của mình là người Pháp. 
Nhưng cuỗn sách quan trọng nhất trong thời thơ âu của ông là cuỗn Kinh Thánh Luther 
vĩ đại. Ông chuyên đến Paris năm 1831 và không trở lại Đức (ngoại trừ hai chuyến thăm 
ngăn). Nhưng ông không bao giờ xin nhập quốc tịch Pháp, dù đủ điều kiện. Ông đã viết 
tất cả các tác phẩm của mình băng tiếng Đức. Ông nghĩ người Đức, mặc dù thường xấu 
xa, nhưng sâu sắc hơn người Pháp sông trên bê mặt. Ông không học cách đọc tiêng Do 
Thái đúng cách. Ông ghét là một người Do Thái. Ông đã viết về “ba căn bệnh quái ác, 
nghèo đói, đau đớn và Do Thái. Năm 1822, ông được liên kết với Hiệp hội Khoa học 
Do Thái, nhưng ông không có gì để đóng góp. Ông không tin vào Do Thái giáo và coi 
đó là một thế lực chống lại con người. Ông viết vào năm sau: “Tôi thừa nhận sẽ nhiệt 
tình vì quyền của người Do Thái và quyên bình đăng dân sự của họ, và trong những thời 
điểm tôi tệ, đó là điều không thê tránh khỏi, đám đông người Đức sẽ nghe thây giọng 
nói của tôi để nó vang lên trong các nhà máy bia của Đức và các cung điện. Nhưng kẻ 
thù truyền kiếp của tất cả các tôn giáo tích cực sẽ không bao giờ chỗng lại tôn giáo đầu, 
hiện đang gây ra cho chúng ta rất nhiều đau đớn.” 

Ông cũng coi thường phiên bản Cải cách mới. Những người Cải cách là những “nhà 
chỉnh hình học”, những người đã “cỗ găng chữa trị cơ thê của Do Thái giáo khỏi sự phát 
triển xâu xí của nó băng cách cho chảy máu, và bởi sự vụng về và băng bó của chủ nghĩa 
duy lý, Israel phải chảy máu cho đến chết... chúng ta không còn đủ sức mạnh đề ăn chay, 
để ghét và đề chịu đựng vì ghét; đó là động cơ cho Cải cách của chúng ta.” 


Nhưng nếu Heine không thích cả người Do Thái Chính thông và Cải cách, thì có lẽ ông 
còn ghét những chiếc mặt nạ. Ông xem họ như những người cải đạo. Ông lưu ý bỗn 
trong số sáu người con của Mendelssohn đã cải đạo. Cháu trai của ông là Felix đã trở 
thành nhà soạn nhạc hàng đầu của âm nhạc Cơ Đốc. Có thê không phải HeIne đã nói, 
“Điều Do Thái nhất mà Mendelssohn từng làm là trở thành một Cơ Đốc nhân.” 


Nhưng ông ấy chắc chắn nhận xét: “Nếu tôi có may mắn được làm cháu trai của Moses 
Mendelssohn, tôi chắc chăn sẽ không sử dụng tài năng của mình để khiến con chiên tức 
giận.” Khi Eduard Gans cải đạo, Heine đã tô cáo anh ta là 'kẻ vô lại”, phạm trọng tội, tệ 
hơn cả Burke (theo quan điểm của Heine là kẻ phản bội chính nghĩa của cuộc cách 
mạng). Ông đánh dâu lễ rửa tội của Gans băng một bài thơ cay đăng, An einen 
Abtrunnigen, “Gửi một Tông đồ›'. 


Tuy nhiên, bản thân Heine đã trở thành một tín đồ Tin Lành chỉ vài tháng trước đó, ba 
ngày sau khi ông lẫy băng tiễn sĩ. Lý do của ông ấy hoàn toàn thuộc về thế gian. Theo 
luật của tháng § năm 1822, người Do Thái đã bị loại khỏi các chức vụ học thuật của nhà 
nước — một phán quyết đặc biệt nhăm vào Gans. Mười năm sau, Heine bảo vệ đạo Tin 
Lành của mình là “Phản kháng chống lại sự bất công", “lòng nhiệt thành hiểu chiến của 
anh ây đã khiến tôi tham gia vào các cuộc đâu tranh của nhà thờ chủ chiến này°. Nhưng 
điều này là vô nghĩa, vì ông cũng cho tinh thần của đạo Tin Lành không thực sự là tôn 
giáo: “Da thịt nở trong các bức tranh của Titian — đó là tất cả đạo Tin Lành. Kim cương 
của thần Vệ nữ của anh ấy là những luận đề cơ bản hơn nhiều so với những luận điểm 
mà linh mục người Đức mắc kẹt trên cửa nhà thờ ở Wittenberg.” Tôi có thể đảm bảo với 
bạn, nếu luật pháp của chúng tôi cho phép ăn cắp thìa bạc, tôi sẽ không làm điều đó. 
“Câu nói của ông rằng lễ rửa tội là tâm vé vào cửa văn hóa châu Âu” đã trở nên nồi 
tiếng. 

Tizlano Vecelli, thường được biết đến hơn với tên gọi Titian là một danh họa Italia, người lãnh đạo trường 
phái Venice thê kỷ 16 của phong trào Phục hưng Italia. 


N8 ˆ': ñ 


L b3 


- 


F 7 
lí + : £ X 
VÀ ¿ › 


s* 


l} ế 
ân, 
R 3 


| k xi! —_ƯờNG =m F^ 1á 
RE. TH nhớt Vy ch co KT? Soi êu 


Vậy tại sao Heine lại lạm dụng Gans vì những øì anh ta đã làm? Không có lời giải thích 
thỏa đáng. Heine phải chịu đựng một cảm xúc hủy diệt vỗn sớm phổ biến ở những người 
Do Thái đã giải phóng và bội đạo: một dạng thù hận bản thân rất đặc biệt. 


Sau này khi lớn lên, ông thường nói hối hận về lễ rửa tội của mình. 

Nhưng ông từ chỗi cho phép mình được giới thiệu công khai với tư cách là một người 
Do Thái. Năm 1835, ông nói chưa bao giờ đặt chân đến một giáo đường Do Thái. Chính 
mong muôn từ chỗi người Do Thái, cũng như lòng căm thù người Do Thái đã khiến ông 
có nhiều nhận xét bài Do Thái. Một mục tiêu cụ thê là gia đình Rothschild. Ông đồ lỗi 
cho họ đã huy động vốn vay cho các cường quốc phản động. 


Dù sao đi nữa, đó cũng là lý do đáng kính của ông đề tân công họ. Nhưng những lời 
nhận xét độc ác nhất của ông được dành cho Nam tước James de Rothschild và vợ, người 
đã cho ông thây sự tử tế tuyệt vời ở Paris. Ông nói đã nhìn thấy một nhân viên môi giới 
chứng khoán cúi đầu trước chiếc bình đựng tiền của Nam tước. Ông nói, “Chỉ có một 
Chúa - Mammon. Và Rothschild là nhà tiên tri của ông ấy.” Ông nói không cần Talmud 
nữa, một khi quân Do Thái chông lại La Mã, vì cứ mỗi quý một lần, sứ thần của Giáo 
hoàng phải mang lãi suất đến cho nam tước James. Nhưng ông vẫn kiếm được nhiều tiền 
từ nhà Rothschild, hoặc khoe khoang mối quan hệ với họ. 


Heine, trên thực tế, mong đợi những người Do Thái giàu có sẽ giúp, dù ông không phải 
là một sinh viên Do Thái mà là một trí thức thế tục. Cha ông đã từng là một người thất 
bại trong kinh doanh; những nỗ lực của chính ông, cũng không khá hơn. Vì vậy, ông 
vĩnh viễn phụ thuộc vào chú của mình, Solomon Heine, một chủ ngân hàng ở Hamburg, 
người đã trở thành một trong những người đàn ông giàu nhất châu Âu. Heine luôn cần 
tiền. Ông thậm chí còn lo lăng để nhận khoản trợ cấp bí mật hàng năm là 4.800 franc từ 
chính phủ Louis-Philippe. Nhưng thường thì ông quây rầy chú Solomon: “Điều tuyệt 
vời nhất về chú”, ông đã viết vào năm 1836, “là chú cùng họ với cháu.” Người chú hoài 
nghì về Heine, nhận xét: 


“Nếu cậu ây đã học được bất cứ điều gì, cậu ây sẽ không cần phải viết sách.” Ông nghĩ 
cháu trai của mình là một kẻ khờ khao, một kẻ ăn xin chuyên nghiệp. Nhưng, trung thành 
với truyền thông cô xưa. Khi ông mất năm 1844, ông để lại cho Heine một di sản, nhưng 
với điều kiện nhà thơ không được gây hãn với gia đình. Sô tiền ít hơn Heine mong đợi, 
vì vậy ông đã tham gia vào một cuộc tranh cãi kéo dài về di chúc với con trai của 
Solomon. 


Đây là nên tảng cá nhân cho thiên tài đáng kinh ngạc của Heine. Trong những năm 1820, 
ông đã thay thế Byron là nhà thơ được ca ngợi rộng rãi nhất ở châu Âu. Bước ngoặt đến 
với Buch der Lieder (1827) của ông, trong đó có những ca từ nỗi tiếng như “Lorelei? và 
Auf FligelÌn des Gesangesˆ (“On Wings of Song”) của ông. Người Đức đã công nhận 
ông là người viết thơ giỏi nhất của họ kê từ thời Goethe. Khi định cư ở Paris, ông được 
ca ngợi như một anh hùng của văn hóa châu Âu. Văn xuôi của ông cũng rực rỡ và phố 


biến như thơ. Ông đã tạo ra những cuốn sách du lịch. Ông hầu như đã thiết lập một thê 
loại văn học Pháp mới, tiểu luận ngăn hay feuilleton. 


Tiếng tăm vẫn tiếp tục lan rộng nhưng ông bị bệnh ở cột sông suốt một thập kỷ. Nhưng 
những bài thơ cuỗi cùng hay hơn bao giờ hết. Hơn nữa, chúng đã được chuyên thê một 
cách hoàn hảo cho các bài hát nghệ thuật mới của Đức, hiện đang lan rộng khắp châu 
Âu và Bắc Mỹ, đề tật cả các nhà soạn nhạc hàng đầu, từ Schubert và Schumamn trở đi, 
đều đưa ông vào âm nhạc. Các tác phẩm của ông đã được sử dụng như sách giáo khoa 
của trường học Đức ngay cả khi ông còn sống. 

Nhiêu người Đức khó có thể thừa nhận người Do Thái này. Họ cỗ gắng kết tội ông về 
“sự hời hợt trang nhã", trái ngược với sự sâu sắc thực sự của người Đức. Nó rõ ràng 
không đúng sự thật. Dường như một tài năng siêu phàm đã được xây dựng trong khu Ô 
chuột qua nhiều thế hệ bí mật, có được một mã di truyền mạnh mẽ hơn bao g1ờ hết, và 
sau đó đột nhiên xuất hiện để tìm ra ngôn ngữ Đức của đầu thế kỷ 19. Vẫn đề bây giờ 
đã được thiết lập: Người Do Thái và người Đức có một mỗi quan hệ trí tuệ đặc biệt. 
Người Do Thái Đức là một hiện tượng mới của văn hóa châu Âu. Đôi với những người 
theo chủ nghĩa bài Do Thái, điều này đặt ra một vẫn đê cảm xúc gần như không thể chịu 
đựng được, mô tả bằng hình ảnh thu nhỏ ở Heine. Họ không thể phủ nhận thiên tài của 
ông: họ nhận thây cách diễn đạt của nó bằng tiếng Đức không thê dung thứ được. Sự 
hiện diện đầy ma quái của ông, ngay tại trung tâm của nên văn học Đức, đã đây Đức 
Quốc Xã đến những cơn thịnh nộ. 

Họ đã tịch thu tất cả các cuốn sách của ông. Nhưng họ không thể xóa những bài thơ khỏi 
tuyển tập và buộc phải 1n lại chúng với điều mà mọi học sinh đều biết là dồi trá: 

*Bởi một tác giả không xác định”. Họ thu giữ một bức tượng của ông, từng thuộc sở hữu 
của Hoàng hậu Elisabeth của Áo, và sử dụng nó cho mục tiêu thực hành. Năm 1941, 
theo lệnh cá nhân của Hitler, mộ của ông ở nghĩa trang Montmartre đã bị phá hủy. 


Trong bôn mươi năm qua, tác phầm của Heine đã được người Đức tranh luận rộng rãi 
và gay gắt hơn bât kỳ nhân vật nào khác trong văn học của họ. 


Heine cũng đã bị câm trong cuộc đời của mình, theo sự khăng khăng của Metternich - 
không phải với tư cách là một người Do Thái, mà là một kẻ nôi loạn. Trong đó đặt ra 
một nghịch lý khác, và một nghịch lý điển hình của người Do Thái. Từ thời kỳ giải 
phóng trở đi, người Do Thái bị đồ lỗi cho cả việc tìm cách ăn nhập với xã hội đã được 
thiết lập, xâm nhập vào nó và thông trị nó; đồng thời cô gắng phá hủy nó hoàn toàn. Cả 
hai cáo buộc đều có một yếu tô của sự thật. 

Gia đình Heine là một trường hợp điển hình. Bên cạnh chính gia tộc Rothschild, những 
người đã thu thập các danh hiệu từ nửa tá vương quốc và đề chế, Heines là gia tộc di 


động ở châu Âu. Anh trai của Heine là Gustav được phong tước hiệp sĩ và phong là Nam 
tước von Heine-Geldern. Anh trai khác là Maximilian kết hôn với tầng lớp quý tộc Sa 
hoàng và được phong là von Heine. Con trai của chị gái trở thành Nam tước von Embden. 
Con gái bà kết hôn với một hoàng tử Ý. Một trong những người họ hàng thân thiết của 
Heine trở thành hoàng tử Murat, một người khác kết hôn với đương kim Hoàng tử 
Monaco. Nhưng bản thân Heine là nguyên mẫu của một nhân vật mới trong văn học 
châu Âu: người đàn ông cấp tiễn của người Do Thái, sử dụng kỹ năng, danh tiếng và sự 


nồi tiếng của mình đề làm suy yếu lòng tự tin của trí thức về trật tự đã được thiết lập. 


Hemrich HeIne 


Về mặt cá nhân, ông luôn phân biệt giữa những tiến bộ chính trị nghiệt ngã, và những 
tiên bộ văn học. Ông ghét chủ nghĩa thuần túy của họ. Ông đã viết thư cho một trong số 
họ: “Bạn yêu cầu ăn mặc giản dị, thói quen thô tục và những thú vui vớ vẫn; mặt khác, 
chúng tôi yêu cầu mật hoa và ambrosia, áo choàng màu tím, hương liệu xa hoa, sự gợi 
cảm và sang trọng, những điệu múa tiên nữ, âm nhạc và hài kịch.” Tính bảo thủ của ông 
tăng lên theo tuôi tác. Ông viết cho Gustav Kolb vào năm 1841: “Tôi vô cùng sợ hãi 
trước sự tàn bạo của chế độ vô sản, và tôi thú nhận với bạn răng vì sợ hãi tôi đã trở thành 
một người bảo thủ.” Khi cuỗi đời, ông trở lại Do Thái giáo. Thật vậy, ông khăng định, 
khá không trung thực: “Tôi không giẫu giễm về Do Thái giáo của mình, và tôi đã không 


trở lại vì tôi không bao giờ rời bỏ nó.” Những bài thơ mới nhất và hay nhất của ông, số 
0 La Mã (1851) và Vermisdite Sdtriaries (1854), đánh dấu sự trở lại với các chủ đề tôn 
giáo, đôi khi mang hơi hướng tư tưởng của người Do Thái. Giỗng như hàng ngàn người 
Do Thái xuất sắc trước đây, ông đã liên kết tinh thần phiêu lưu trí tuệ của người Hy Lạp 
với sức khỏe và sức mạnh, trong khi tuổi tác và nỗi đau đã khiến ông đến với niềm tin 
đơn giản. “Tôi không còn nữa”, ông viết cho một người bạn, “một người Hy Lạp vui vẻ, 
được nuôi dưỡng tốt, đang mỉm cười trên những người Nazarenes u ám. Tôi bây giờ chỉ 
là một người Do Thái bị bệnh hiểm nghèo, một hình ảnh tiêu tụy của sự khỗn cùng, một 
người đàn ông bất hạnh.” 


Tuy nhiên, tính cách công khai của Heine là cực đoan, và ở một mức độ lớn vẫn như 
vậy. Đôi với nhiều thế hệ trí thức châu Âu, cuộc đời và tác phẩm của ông là một bài thơ 
về tự do. 

Ông đã tiễn gần đến một tuyên ngôn công khai về đức tin khi viết: “Tự do là tôn giáo 
mới, tôn giáo của thời đại chúng ta. Nếu Đâng Christ không phải là vị thần của tôn giáo 
mới này, thì Ngài vẫn là một thượng tế của nó, và tên của Ngài rạng ngời một cách tuyệt 
vời trong lòng các sứ đô.” Nhưng người Pháp là những người được chọn của tôn giáo 
mới, ngôn ngữ của họ ghi lại những phúc âm và tín điều đầu tiên. Paris là Jerusalem 
mới, sông Rhine là Jordan ngăn cách vùng đất tự do với vùng đất của người Philistines. 


Trong một thời gian, Heine thậm chí đã trở thành, hoặc tưởng tượng ông đã trở thành 
một môn đồ của Saint-Simon. Heine không bao giờ cam kết mình với một lý thuyết cụ 
thể về chủ nghĩa xã hội cách mạng. Nhưng ở Paris, ông đã liên kết với nhiều người đang 
cô găng tạo ra một xã hội như thê. 


Họ thường có nguồn gốc Do Thái. 


Một trong số đó là Karl Marx trẻ tuổi, đến Paris năm 1843. Ông đã từng là biên tập viên 
của tờ báo Cologne cấp tiên Rheinische Zeitung, mà nhà xã hội chủ nghĩa Do Thái Moses 
Hess (1812-75) đã giúp thành lập vào năm 1843. Nó chỉ kéo dài mười lăm tháng trước 
khi chính phủ Phố đóng cửa, và Marx đã cùng Hess đi lưu vong ở Paris. Nhưng hai nhà 
xã hội chủ nghĩa có rất ít điểm chung. Hess là một người Do Thái thực thụ, người có chủ 
nghĩa cực đoan mang hình thức chủ nghĩa dân tộc của người Do Thái và cuối cùng là 
chủ nghĩa Zionism. Ngược lại, Marx hoàn toàn không có nên giáo dục Do Thái và không 
bao giờ tìm cách tiếp thu. Ở Paris, ông và Heine trở thành bạn bè. Họ đã làm thơ cùng 
nhau. Một vài bức thư giữa họ còn tồn tại và chắc chăn còn nhiêu hơn nữa. Heine nói về 
tôn giáo như một thứ “thuốc phiện tinh thân" là nguồn gốc cho cụm từ “thuốc phiện của 
nhân dân' của Marx. Nhưng quan điểm cho rằng Heine là John the Baptist cho Christ 


Marx, thời thượng trong học thuật của Đức những năm 1960, là vô lý. Theo Arnold 
Ruge, Marx sẽ nói với Heine: 


“Hãy từ bỏ những lời than thở muôn thuở về tình yêu và chỉ cho các nhà thơ trữ tình biết 
điều đó nên được thực hiện như thế nào.” Nhưng đó chính xác là đòn mà Heine lo sợ: 
'“ “Tương lai [xã hội chủ nghĩa[”, ông viết, “mùi của những nút thắt, của máu, của sự vô 
thần và rất nhiều trận đòn; Tôi chỉ nghĩ đến thời điểm mà những biểu tượng hắc ám đó 
sẽ lên năm quyên.” Ông từ chối “người bạn đáng ghét của tôi là Marx°, một trong những 
“vị thần vô ngã". 


Điểm chung nhất của hai người là khả năng thù hận phi thường, thê hiện qua những cuộc 
tân công bằng nọc độc không chỉ vào kẻ thù mà (có lẽ đặc biệt là) vào bạn bè và những 
người hảo tâm. Đây là một phân của sự căm ghét bản thân mà họ chia sẻ khi người Do 
Thái bội đạo. Marx đã có nó ở một mức độ thậm chí còn lớn hơn HeIne. Ông đã cỗ găng 
loại bỏ Do Thái giáo khỏi cuộc sống của mình. Trong khi Heine vô cùng lo lắng trước 
những hành động tàn bạo của Damascus năm 1840, Marx cô tình ngăn bản thân thể hiện 
mỗi quan tâm nhỏ nhất đối với bất kỳ sự bất công nào gây ra cho người Do Thái trong 
suốt cuộc đời. Mặc dù, Marx không biết gì về Do Thái giáo, không thê nghi ngờ gì về 
tính Do Thái của ông ấy. Giỗng như Heine và mọi người khác, quan niệm về sự tiễn bộ 
của ông bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Hegel, nhưng ý thức của ông về lịch sử như một động 
lực tích cực và năng động trong xã hội loài người, được điều hành bởi các luật sắt, một 
Torah theo chủ nghĩa vô thân, lại mang đậm chất Do Thái. Thiên niên kỷ Cộng sản của 
ông bắt nguôn sâu xa từ chủ nghĩa khải huyền và thiên sai của người Do Thái. Khái niệm 
cai trị của ông là quan điểm của giáo quyên. Quyền kiêm soát cuộc cách mạng sẽ năm 
trong tay giới trí thức ưu tú, những người đã nghiên cứu các văn bản, hiểu rõ các quy 
luật của lịch sử. Họ sẽ hình thành cái mà ông gọi là “quản lý”, ban giám đốc. Giai cấp vô 
sản, chỉ là phương tiện, có nhiệm vụ tuân theo như Ezra the Scribe, ông coI họ là những 
kẻ không biết luật pháp, chỉ là “những người dân của đất đai'. 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel là một nhà triết học người Đức. Cùng với Johann Gottlieb Fichte và 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Hegel được coI là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức. 
Phương pháp luận của Marx cũng hoàn toàn mang tính giáo lý. Tất cả các kết luận của 
ông chỉ được rút ra từ sách. Ông chưa bao giờ đặt chân đến một nhà máy và từ chối lời 
đề nghị đưa ông đến một nhà máy của Engels. Giỗng như gaon của Vilna, ông nhốt mình 
với các văn bản và giải quyết những bí ân của vũ trụ trong nghiên cứu của mình. Như 
ông nói, “Tôi là một cỗ máy bị kết án là đọc ngấu nghiên sách.” Ông gọi công việc của 
mình là “khoa học” nhưng nó không khoa học hơn thân học. Ông rất sùng đạo và không 
có khả năng thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm, khách quan. Ông chỉ đơn giản xem 
qua bất kỳ tài liệu nào có khả năng để cung cấp “bằng chứng về những kết luận mà ông 


đã đạt được trong đầu, vừa mang tính giáo điều như bất kỳ giáo sĩ Do Thái giáo hay 
kabbalist nào. Các phương pháp của ông đã được Karl Jaspers tóm tắt: 


Phong cách viết của Marx không phải là của nhà điều tra... ông không trích dẫn các ví 
dụ hoặc thêm thắt những sự kiện trái ngược với lý thuyết của ông mà chỉ đưa ra những 
điều rõ ràng ủng hộ hoặc xác nhận cái mà ông coI là chân lý cuỗi cùng. Toàn bộ cách 
tiếp cận là một sự minh oan, không phải điều tra, nhưng nó là sự minh oan cho một thứ 
được tuyên bố là sự thật hoàn hảo với sự xác tín không phải của nhà khoa học mà là của 
những người tin tưởng. 

Lý thuyết của Marx về cách lịch sử, giai câp và sản xuất vận hành và sẽ phát triển, về cơ 
bản không khác với lý thuyết của Lurianic kabbalah về Thời đại Đẳng Messiah, đặc biệt 
là đã được sửa đổi bởi Nathan of Gaza, đến mức nó có thê phù hợp với bất kỳ sự thật 
khó xử nào. Tóm lại, nó hoàn toàn không phải là một lý thuyết khoa học, mà chỉ là một 
phần mê tín thông minh của người Do Thái. 

Cuỗi cùng, Marx là học sinh-giáo sĩ vĩnh viễn về thái độ của ông đối với tiền bạc. Ông 
hy vọng nó sẽ được cung cấp đề tài trợ cho việc học của mình, trước tiên là bởi gia đình 
ông, sau đó là Engels. Nhưng các nghiên cứu, cũng như với rất nhiêu giáo sĩ Do Thái 
uyên bác, không bao giờ kết thúc. Sau khi xuất bản tập một của Tư bản, ông không bao 
giờ có thê tập hợp các phân còn lại với nhau, khiến các bài báo của ông hoàn toàn nhằm 
lẫn, từ đó Engels tập hợp các tập hai và ba. Vì vậy, bài bình luận vĩ đại về Quy luật Lịch 
sử kết thúc trong bỗi rối và nghi ngờ. Điêu gì đã xảy ra khi Đẳng Messiah đến, khi 
những kẻ chiếm đoạt bị chiêm đoạt”? Marx không thể nói; ông đã không biết. Nhưng 
ông đã tiên tri về cuộc cách mạng của Đắng Messiah như nhau: năm 1849, vào tháng 8 
năm 1850, năm I§Š], năm 1852, “từ tháng 11 năm 1852 đến tháng 2 năm 1853", năm 
1854, năm 1§57, năm 18SS, năm 1859. Tác phẩm sau này của ông, như Nathan xứ Gaza, 
ở một mức độ lớn là một lời giải thích cho sự không đến. 

Marx không chỉ là một nhà tư tưởng Do Thái, ông còn là một nhà tư tưởng chống Do 
Thái. Trong đó có một nghịch lý, có một tầm quan trọng bi thảm ảnh hưởng đến cả lịch 
sử phát triển của chủ nghĩa Mác và sự hoàn thiện của nó ở Liên Xô và thê hệ con cháu 
của nó. 

Căn nguyên cho chủ nghĩa bài Do Thái của Marx đã có từ lâu. Chúng ta đã thấy phần 
luận chiến chống Do Thái được viết trong các tác phẩm của các nhà văn khai sáng như 
Voltaire. Truyền thông này đã truyền thành hai luông. Một là dòng “chủ nghĩa lý tưởng” 
của Đức, đi qua Goethe, Fichte, Hegel và Bauer, trong đó đều có những phân tử chỗng 
Do Thái. 


Dòng kia là “xã hội chủ nghĩa? của Pháp. Điều này liên kết người Do Thái với cuộc Cách 
mạng Công nghiệp và sự gia tăng mạnh mẽ của thương mại và chủ nghĩa vật chất đầu 
thể kỷ XIX. Trong một cuôn sách xuất bản năm 1808, Francois Fourier đã xác định 
thương mại là 'nguôn gốc của mọi điều ác” và người Do Thái là “hiện thân của thương 
mại”, Plerre Joseph Proudhon còn đi xa hơn, cáo buộc người Do Thái đã phụ thuộc vào 
giai cấp tư sản. Người Do Thái là một chủng tộc “bất khả phân ly, cô chấp, vô đạo... là 
kẻ thù của nhân loại. Chúng ta nên gửi chủng tộc này trở lại châu Á, hoặc tiêu diệt nó". 


Marx hấp thụ cả hai dòng chảy, thêm vào làn nước đục ngầu những nỗi thông khổ tuôn 
trào của chính ông. Trong cuộc thảo luận của mình về những người Do Thái cách mạng, 
nhà sử học Robert Wistrich coi lòng căm thù của họ như phản chiêu của những thành 
viên rất thông minh của một nhóm thiểu số kém may măn đã từ chối vị trí và sự công 
nhận trong xã hội mà tài năng của họ được thừa hưởng. Các nhà tư tưởng Khai sảng, cả 
Pháp và Đức, cho rằng phải xóa bỏ những đặc điểm phản cảm của Do Thái giáo trước 
khi người Do Thái có thê được tự do: Những người Do Thái bị phân biệt đối xử chấp 
nhận điều này, và do đó họ thường hướng sự thịnh nộ của họ về phía người Do Thái 
không thuần chủng hơn là những người bức hại họ. 


Sự căm ghét bản thân tập trung vào người Do Thái khu Ô chuột. Heine, người thực sự 
biết rất ít về cách hầu hết người Do Thái thực sự sông, đã sử dụng tất cả các cách nói 
tiêu chuẩn bài Do Thái khi có tâm trạng ghét bản thân. Marx, người thậm chí còn biết ít 
hơn, đã thăng tay vay mượn sự lạm dụng của mình từ quán cà phê dành cho sinh viên 
dân tộc. Và cả hai đều sử dụng bức tranh biếm họa về khu ổ chuột để giới thiệu những 
người Do Thái được giáo dục và đã được rửa tội giỗng như họ, đặc biệt là những người 
cùng tiên bộ. Một trong những cuộc tân công ác độc nhất và gần như không thể hiểu 
được của HeIne đã được tung ra vào Ludwig Borne (1786-1837), tên khai sinh là Lob 
Baruch, một nhà văn cực đoan Do Thái đã được rửa tội có xuất thân và quan điểm tương 
tự như ông. Marx dường như đã tiếp thu thói quen này từ Heine. Vì vậy, trong khi cố 
găng che giấu nguồn gốc Do Thái của mình, bất cứ khi nào có thể, ông đã liên tục tân 
công các đôi thủ Do Thái. 

Tuy nhiên, hành động táo tợn nhất của Marx là nhằm vào người bạn xã hội chủ nghĩa 
Ferdinand Lassalle (1825-64) của ông, một người Do Thái ở Breslau, người đã đôi tên 
thành Lasal để vinh danh anh hùng cách mạng Pháp và tiếp tục trở thành người sáng lập 
Chủ nghĩa xã hội Đức với tư cách là một phong trào quân chúng. Những thành tựu thực 
tễ của ông trong sự nghiệp đáng kê hơn nhiều so với Marx. Marx gọi ông là “Nam tước 
Itzig', “Người Nigger Do Thái'. Marx coi ông ta như một người Do Thái Ba Lan và, 
“Người Do Thái ở Ba Lan là bắn nhất trong tất cả các chủng tộc.” 


Engels đã viết cho Marx, ngày 7 tháng 3 năm 1856: “[Lassalle] là một người Do Thái 
thực sự từ biên giới Slav và anh ta luôn sẵn sàng khai thác các tô chức đảng cho các mục 
đích riêng tư. Thật là tức giận khi thấy anh ta luôn cỗ gắng đây mình vào thế giới quý 
tộc.Anh ta là một người Do Thái “bẩn' được “ngụy trang dưới những đồ trang sức lộng 
lẫy và hào nhoáng.” 


Khi công kích tính cách Do Thái của Lassalle, và chế nhạo bệnh giang mai của anh ta, 
Marx đã sử dụng cách cũ nhất trong tt cả các cách bôi nhọ người Do Thái. Vì vậy, ông 
đã viết cho Engels, ngày 10 tháng 5 năm 1861: “*Lepsius trong công trình vĩ đại của mình 
về Ai Cập đã chứng minh cuộc di cư của người Do Thái khỏi Ai Cập chăng qua là việc 
trục xuất những nô lệ khỏi Ai Cập. Đứng đâu là một thây tế lễ Ai Cập, Moses.” Hoặc 
một lần nữa, ngày 30 tháng 7 năm 1862: “Bây giờ hoàn toàn rõ ràng với tôi, hình dạng 
của đầu và mái tóc của anh ta (Lassalle) cho thấy anh ta là hậu duệ của người da đen đã 
tham gia chuyến đi của Moses từ A1 Cập (có thê mẹ hoặc bà ngoại của anh ta lai với một 
người da đen). Sự kết hợp giữa người Do Thái và người Đức trên cơ sở người da đen 
nhất định tạo ra một người phi thường hỗn hợp.” 


Tuy nhiên, chủ nghĩa bài Do Thái cá nhân của Marx có thể không đóng một vai trò quan 
trọng nào trong cuộc đời ông như với Heines, nêu nó không phải là một phần của chủ 
nghĩa bài Do Thái có hệ thông và lý thuyết mà Marx, hoàn toàn không giống như Heine, 
tin tưởng sâu sắc. Trên thực tế, đúng khi nói lý thuyết của Marx về chủ nghĩa cộng sản 
là sản phẩm cuỗi cùng của chủ nghĩa bài Do Thái trên lý thuyết của ông. Spinoza lần 
đâu tiên đã chỉ ra cách thức phê phán Do Thái giáo có thê được sử dụng để đưa ra những 
kết luận căn bản về thế giới. Gương của ông đã được tiếp nối bởi sự khai sáng của Pháp, 
mặc dù sự đối xử của họ đối với Do Thái giáo có tính cách thù địch và chủng tộc hơn 
nhiều. Trong số các nhà văn Đức cấp tiễn, ý tưởng việc giải quyết vân đề Do Thái có thể 
cung cấp chìa khóa để giải quyết các vẫn đề của nhân loại đã được thảo luận nhiêu. 
Trong những năm 1820 và 1830, đây là con đường mà Ludwig Borne đã lạm dụng nhiều 
đề tiễn tới chủ nghĩa xã hội. Năm 1843 Bruno Bauer, nhà lãnh đạo chông Do Thái của 
phái Hegel đã xuất bản một bài luận yêu cầu người Do Thái từ bỏ hoàn toàn Do Thái 
giáo và chuyên đổi lời cầu xin của họ đề giải phóng con người ra khỏi tôn giáo và chế 
độ chuyên chế nhà nước. 

Marx đã trả lời công trình của Bauer trong hai bài tiểu luận đăng trên Deutsch 
Francosische Jahrbucher năm 1844, cùng năm Disraeli xuất bản Tancred. Chúng được 
gọi là “Câu hỏi của người Do Thái”. Marx hoàn toàn chấp nhận bối cảnh chống Do Thái 
một cách man rợ trong lập luận của Bauer, mà theo ông là được viết “với sự táo bạo, đí 
dỏm và thâu đáo bằng ngôn ngữ chính xác, có sức sông và ý nghĩa'. Ông trích dẫn với 
sự tán thành khắng định sự cường điệu đây ác ý của Bauer: “Người Do Thái quyết định 


số phận của toàn bộ đề chế [Áo] bằng sức mạnh tiên bạc của mình... [và] quyết định vận 
mệnh của châu Âu.” Điểm khác biệt của ông là bác bỏ niềm tin của Bauer rằng bản chất 
chồng đối xã hội của người Do Thái có nguồn gốc tôn giáo và có thể được khắc phục 
bằng cách loại bỏ tôn giáo của người Do Thái. Theo quan điểm của Marx, cái ác là xã 
hội và kinh tế. 

“Những người Do Thái thực sự — không phải người Do Thái ngày Sabath... mà là người 
Do Thái hàng ngày.” Ông hỏi, điều gì là “cơ sở thô tục của Do Thái giáo? Thực dụng, tư 
lợi. 


39 


Người Do Thái đã dân dần truyền đạt tôn giáo “thực dụng” này đến mọi xã hội: Tiền là 
vị thần của Israel, ngoài ra không có vị thần nào khác có thê tôn tại. Tiền bạc lạm dụng 
tật cả các vị thần của nhân loại và biên chúng thành hàng hóa. Tiên là giá trị tự cung tự 
cấp của mọi thứ. Do đó, nó đã tước đi giá trị thích hợp của cả thế giới, cả thê giới con 
người và thiên nhiên. Tiền là bản chất xa lạ của công việc và sự tôn tại của con người: 
bản chất này thông trị anh ta và anh ta tôn thờ nó. Thân của người Do Thái đã bị tục hóa 
và trở thành vị thân của thê giới này. 

Người Do Thái, Marx tiếp tục, đang biến những người theo đạo Thiên Chúa thành bản 
sao của chính họ, để những người dân New England trung thành với đạo Thiên Chúa 
một thời, chắng hạn, giờ trở thành nô lệ của Mammon. Sử dụng quyền lực tiền bạc của 
mình, người Do Thái đã tự giải phóng mình và tiếp tục nô dịch Cơ Đốc giáo. Người theo 
Do Thái giáo bị thối nát “tin chắc anh ta không có số phận nào khác là trở nên giàu có 
hơn những người hàng xóm của mình' và “thế giới là một sàn giao dịch chứng khoán”. 
Marx cho mâu thuẫn giữa lý thuyết của người Do Thái thiếu các quyên chính trị và 
“quyên lực chính trị hiệu quả của người Do Thái là mâu thuẫn giữa chính trị và 'quyền 
lực của đồng tiền nói chung". Quyên lực chính trị được cho là áp đảo tiền bạc. Vì thế: 
“Chính từ những vướng mắc của chính nó mà xã hội dân sự không ngừng tạo ra người 
Do Thái.” 

Do đó, giải pháp của Marx không giống như giải pháp của Bauer, tôn giáo, mà là kinh 
tế. Người Do Thái đã trở thành “yếu tố chống xã hội của thời điểm hiện tại. Đề “biến 
người Do Thái thành không thể”, cần phải bãi bỏ “điều kiện tiên quyết” và 'khả năng rất 
cao” của loại hoạt động kiếm tiền mà họ khét tiếng. Bãi bỏ thái độ của người Do Thái 
đối với tiền bạc, và cả người Do Thái lẫn tôn giáo của họ, và phiên bản của Cơ Đốc giáo 
mà họ đã áp đặt trên thế giới, sẽ biến mất một cách đơn giản: “Trong phân tích cuối 
cùng, sự giải phóng của người Do Thái là sự giải phóng nhân loại khỏi Do Thái giáo. ” 
Hoặc một lần nữa: “Khi tự giải phóng khỏi chủ nghĩa hách dịch và tiền bạc, và do đó 
khỏi Do Thái giáo thực tế, thời đại của chúng ta sẽ tự giải phóng mình.” 


Do đó, hai tiêu luận của Marx về người Do Thái chứa đựng bản chất của lý thuyết tái 
tạo con người của ông: bằng những thay đổi kinh tế, và đặc biệt băng cách xóa bỏ tài 
sản tư nhân và việc theo đuôi tiền, bạn có thê biên đôi không chỉ môi quan hệ giữa người 
Do Thái và xã hội mà tất cả các môi quan hệ của con người và chính nhân cách của con 
người. Hình thức bài Do Thái của ông đã trở thành một cuộc diễn tập cho chủ nghĩa 
Marx. Vào cuôi thế kỷ, August Bebel, Đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đã sử dụng 
cụm từ, được Lenin sử dụng nhiều: “Chủ nghĩa bài Do Thái là chủ nghĩa xã hội của 
những kẻ ngu ngốc.” 

Đăng sau tiết lộ là lập luận thô thiển: tất cả chúng ta đều biết những người Do Thái, 
những người không bao giờ nhúng tay vào công việc, bóc lột những người lao động và 
nông dân nghèo. Nhưng chỉ có kẻ ngu mới đồ lỗi cho một mình người Do Thái. Người 
trưởng thành, người theo chủ nghĩa xã hội, đã năm bắt được quan điểm người Do Thái 
chỉ là triệu chứng của bệnh tật, không phải là bản thân bệnh tật. Căn bệnh là tôn giáo 
của tiên bạc, và hình thức hiện đại của nó là chủ nghĩa tư bản. 

Công nhân và nông dân không chỉ bị bóc lột bởi người Do Thái mà còn bị bóc lột bởi 
toàn bộ giai cấp tư sản-tư bản và cả giai cập nói chung, không chỉ thành phân Do Thái, 
phải bị tiêu diệt. 

Do đó, chủ nghĩa xã hội quân phiệt mà Marx áp dụng vào cuỗi những năm 1840 là một 
hình thức mở rộng và thay thế cho chủ nghĩa bài Do Thái trước đó của ông. Lý thuyết 
của ông là mê tín dị đoan, và là loại mê tín nguy hiểm nhất, là niềm tin vào một âm mưu 
của tội ác. Nhưng trong khi ban đầu nó dựa trên hình thức lâu đời nhất của thuyết âm 
mưu, chủ nghĩa bài Do Thái, vào cuỗi những năm 1840 và 1850, điều này không bị bỏ 
rơi nhiều mà được mở rộng đề nắm lấy một thuyết âm mưu thể giới của toàn bộ giai cấp 
tư sản. Marx vẫn giữ quan điểm ban đầu việc kiếm tiền thông qua thương mại và tài 
chính về bản chất là một hoạt động ký sinh và chống lại xã hội, nhưng giờ đây ông đặt 
nó trên cơ sở không phải chủng tộc và tôn giáo, mà là về giai cấp. Tất nhiên, việc mở 
rộng không cải thiện tính hợp lệ của lý thuyết. Nó trở nên nguy hiểm hơn, nếu được đưa 
vào thực tế, bởi vì nó mở rộng phạm vi và nhân lên những người bị coi là kẻ chủ mưu 
và nạn nhân. Marx không còn quan tâm đến những phù thủy Do Thái cụ thê bị săn đuôi 
mà là với những phù thủy nói chung của con người. Lý thuyết này vẫn không hợp lý 
nhưng có một hình thức phức tạp hơn, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với những người 
cấp tiễn có học. 

Ngược lại câu nói của Bebel, nêu chủ nghĩa bài Do Thái là chủ nghĩa xã hội của những 
kẻ ngu ngốc, thì chủ nghĩa xã hội đã trở thành chủ nghĩa chỗng Do Thái của giới trí thức. 
Một trí thức như Lenin, người đã nhận thức rõ ràng sự phi lý của cuộc chiến chống Do 
Thái ở Nga, và sẽ rất xâu hồ khi tiến hành cuộc tân công, tuy nhiên, hoàn toàn chấp nhận 


tinh thần của nó một khi mục tiêu được mở rộng sang cả giai cấp tư bản và tiếp tục tiên 
hành cuộc đâu tranh trên một quy mô lớn hơn, giết chết hàng trăm nghìn người không 
phải do tội lỗi cá nhân mà chỉ đơn thuần là thành viên của một nhóm bị kết án. 

Một khi Marx đã khái quát chủ nghĩa bài Do Thái vào lý thuyết về vốn của mình, mỗi 
quan tâm của ông đối với người Do Thái đã bị đây vào nên tảng. Thỉnh thoảng, như 
trong một bài palimpsest, nó lại xuất hiện trong các trang của Tư bản. Do đó: “Nhà tư 
bản biết tất cả các mặt hàng, dù trông có vẻ xộc xệch hay có mùi hôi đến mức nào, giỗng 
người Do Thái cắt bao quy đâu và trong niềm tin về tiền chân chính.” Việc duy trì giọng 
điệu hung hăng là đặc trưng của bài Do Thái. Lây ví dụ, bài thuyết trình của Marx về 
chính con quái vật tư bản: 

Chỉ trong chừng mực mà tư bản được nhân cách hóa thì tư bản mới có giá trỊ lịch sử... 
Trong nghiên cứu văn bản, palimpsest là một trang bản thảo, từ một cuộn giấy hoặc một cuốn sách, từ đó 
văn bản đã được cạo hoặc rửa sạch đê có thê sử dụng lại trang này cho một tài liệu khác. 

Cuông nhiệt đỗi với việc khai thác giá trị, anh ấy không ngừng thúc đây con người lao 
vào sản xuất vì lợi ích... anh ây chia sẻ với những người khôn khô niêm đam mê của cải. 
Nhưng điều mà kẻ keo kiệt giả định về khía cạnh hưng cảm, ở nhà tư bản là tác động 
của cơ chế xã hội mà trong đó anh ta chỉ là động lực thúc đầy... hành động của anh ta 
chỉ là một chức năng đơn thuần của tư bản mà thông qua công cụ của anh ta, được ban 
tặng với ý chí và ý thức, đề cho việc tiêu xài riêng tư của anh ta phải bị coi như một vụ 
trộm cướp. 


Có thê nào đã từng tôn tại một nhân cách kỳ lạ như vậy của con người? Nhưng sau đó, 
người Do Thái nguyên mẫu bài Do Thái đã thực sự tồn tại trong đời thực từ khi nào? 
Trong cảm xúc của Marx, sự bỗi rỗi giữa người Do Thái và nhà tư bản được gợi ý bởi 
chú thích mà ông đã thêm vào đoạn văn vừa được trích dẫn. Ông ta gọi người sử dụng, 
gọi anh ta là “hình thức cũ nhưng được đổi mới từ nhà tư bản°. Marx ghi dẫu trong tâm 
trí của hầu hết độc giả của ông, người cho thuê là người Do Thái, như Toussenel đã nói, 
thuật ngữ người sử dụng và người Do Thái có thể hoán đổi cho nhau. Phân lớn chú thích 
bao gøôm cuộc bút chiến bạo lực của Luther chống lại kẻ lợi dụng đã được tái bản ở trang 
242. Marx nên trích dẫn lời khuyên giết người tàn bạo này từ một nhà văn bài Do Thái, 
trong một tác phẩm có mục đích khoa học, gợi ý cả bạo lực của chính Marx và VỀ Sự phi 
lý trí trong cảm xúc thể hiện nó, trước tiên là chủ nghĩa bài Do Thái và sau đó là lý thuyết 
kinh tế. 

Tuy nhiên, sự kết hợp nghịch lý của Marx giữa tính Do Thái và chủ nghĩa bài Do Thái 
đã không ngăn cản các tác phẩm của ông hấp dẫn giới trí thức Do Thái đang phát triên. 
Hoàn toàn ngược lại. Đỗi với nhiêu người Do Thái giải phóng, đặc biệt là ở Đông Âu, 


Tác phẩm “Tư bản? đã trở thành một loại Torah mới. Được ban cho bước nhảy vọt ban 
đầu của niềm tin trong cả hai trường hợp, chủ nghĩa Marx có sức mạnh logic của 
halakhah và sự căng thăng của nó khi giải thích trừu tượng các sự kiện rất phù hợp với 
những người Do Thái thông minh mà tô tiên của họ đã dành cả đời cho các nghiên cứu 
về talmudic hoặc chính họ đã bắt đầu trong yeshivah. 


Tác phầm “Tư bản” của Marx 


Trong suốt thế kỷ, số lượng người Do Thái thuộc loại giáo sĩ, từ các gia đình học giả 
hoặc thương gia, quay lưng lại với tôn giáo tăng đều đặn. Vào cuỗi thời kỳ đó, người Do 
Thái Chính thông đã trở nên ý thức về chứng xuất huyết. Các cộng đồng Do Thái cô đại 
ở Bohemia và Moravia, được tôn vinh vì học thuật và các nhà lãnh đạo tỉnh thần của họ, 
nhận thấy “phải nhập khẩu các giáo sĩ Do Thái từ các vùng lạc hậu hơn”. 

Cha của Marx là một luật sư, Lassalle là một nhà buôn tơ lụa; Victor Adler, nhà lãnh 
đạo Đảng Dân chủ Xã hội Áo tiên phong, là con trai của một nhà đầu cơ bất động sản, 
Otto Bauer, nhà lãnh đạo Đảng Xã hội Áo, là con của một ông trùm dệt may, Adolf 
Braun, nhà lãnh đạo Xã hội Đức, con của một nhà công nghiệp, Paul Singer, một người 
Đức xã hội chủ nghĩa hàng đầu khác, con của một nhà sản xuất quân áo, Karl Hochberg 
là con của một chủ ngân hàng Frankfurt. Có nhiều ví đụ khác. Sự đoạn tuyệt của họ với 


quá khứ, với gia đình và cộng đồng, thường kết hợp với sự tự căm ghét bản thân, đã thúc 
đây trong họ một tinh thần phủ định và hủy diệt, biểu tượng, gần như đôi khi là chủ 
nghĩa hư vô — thôi thúc lật đồ các thê chế và giá trị thuộc mọi loại vào cuôi thế kỷ 19, 
những người bảo thủ thị tộc bắt đầu coi đó là một căn bệnh văn hóa và xã hội đặc biệt 
của người Do Thái. 

Có bốn lý do chính khiến người Do Thái, một khi họ bắt đầu tham gia vào chính trị nói 
chung, trước hết chuyền sang phe tự do và sau đó là bảo thủ. Ngay từ đầu đã có truyền 
thông phê bình xã hội trong Kinh Thánh, cái có thê được gọi là Hội chứng Amos. Ngay 
từ những thời kỳ đầu tiên, người Do Thái đã luôn khăng định quyết tâm phơi bày những 
bất công của xã hội, nói lên nỗi cay đăng và nhu cầu của người nghèo, đồng thời kêu gọi 
chính quyên sửa chữa. Sau đó, cũng có truyền thống điển tích về cộng đồng, bản thân 
nó có nguôn gốc từ Kinh Thánh, và đã phủ nhận các hình thức hiện đại của chủ nghĩa 
tập thê nhà nước. Những người Do Thái tham gia chủ nghĩa xã hội vào thế kỷ 19 và tân 
công sự phân phối bất bình đăng của cải của chủ nghĩa tư bản tự do, công bằng được thể 
hiện băng ngôn ngữ đương đại, các nguyên tắc Do Thái đã có từ 3000 năm trước và đã 
trở thành một phần bản năng của người dân. 

Nhưng điều đó không đúng, như Disraeli đã tuyên bố, người Do Thái cũng rất coi trọng 
quyên lực, hệ thông cấp bậc và trật tự truyền thông? Đó là sự thật, nhưng tùy thuộc vào 
trình độ. Như chúng ta đã thấy, người Do Thái chưa bao giờ dành quyên lực tuyệt đôi 
trong bất kỳ cơ quan nào của con người. Quy tắc tôn tại trong Torah và thắm quyên thay 
thế dành cho con người là có giới hạn, tạm thời và có thể phục hồi. Do Thái giáo không 
bao giờ có thê phát triển, như Cơ Đốc giáo Latinh đã làm, lý thuyết về quyên thiêng 
liêng của các vị vua. Người Do Thái coi trọng pháp quyên nhất, miễn là nó dựa trên đạo 
đức, và họ có thể và đã trở thành những tín đô tận tụy của các hệ thông dựa trên hiến 
pháp, như ở Hoa Kỳ và Anh. Ở mức độ đó, Disraeli đã đúng khi lập luận người Do Thái 
thường là người bảo thủ tự nhiên. Nhưng họ cũng là kẻ thù tự nhiên đối với quyên lực 
độc đoán và chuyên chế, phi logic hoặc lỗi thời. 

Khi Marx viết, “Vì vậy, chúng tôi thây mọi bạo chúa được hỗ trợ bởi một người Do 
Thái,” và mọi giáo hoàng được một tu sĩ Dòng Tên hỗ trợ. Trên thực tế, sự thèm muôn 
của những kẻ đàn áp sẽ là vô vọng và khả năng chiến tranh xảy ra là điều không thể 
tránh khỏi, nêu không có một đội quân Dòng Tên đề dập tắt tư tưởng. Các khoản cho 
vay của Rothschild đối với các chế độ quân chủ tuyệt đôi không nhăm mục đích củng 
cô chế độ chuyên chế mà là để xoa dịu nó, đặc biệt là để đảm bảo đối xử tốt hơn với 
người Do Thái (tất nhiên, Marx không quan tâm). Quyên lực tiền bạc của người Do Thái 
trong thế kỷ 19 cho đến nay có xu hướng mang tính biêu tượng và theo chủ nghĩa hợp 


hiến. “Hòa bình, cắt giảm và cải cách", khâu hiệu Tự do nỗi tiếng của Gladstone, cũng 
là tiên đề của gia đình Rothschild. 

Dòng Tên là một dòng tu của Giáo hội Công giáo có trụ sở tại Rome. Dòng do InhaxIô nhà Loyola, người 
Basque Tây Ban Nha, cùng một sô bạn hữu sáng lập và được Giáo hoàng Phaolô III phê chuân năm 1540. 
Dòng Tên dân thân vào hoạt động tông đô và truyên giảng Phúc Am trên khăp thê giới. 

Hơn nữa, có một sự tôn trọng quan trọng mà Disraeli đã hiểu sai về tác động của người 
Do Thái. Ông có xu hướng xem nguyên mẫu của người Do Thái là một Sephardi. 
Sephardis thực sự rất coi trọng các thê chế lịch sử cô đại, và do đó phù hợp với hình ảnh 
của ông về người Do Thái. Nhưng Ashkenazis, người mà ông bỏ qua trong lập luận của 
mình, thì bồn chôn, ngây thơ, chỉ trích và thậm chí nôi loạn hơn nhiều. 


Ở đây chúng ta đến với lực lượng thứ hai đây những người Do Thái giải phóng sang bên 
trái: nhân khẩu học. Trong giai đoạn 1800-80, khoảng thời gian sông của Disraeli, tỷ lệ 
Sephardi của người Do Thái nói chung đã giảm từ 20 xuống 10%. Hầu hết họ tập trung 
ở khu vực Địa Trung Hải, nơi các tiêu chuẩn vệ sinh vẫn còn sơ khai trong suốt thê kỷ 
XIX. Ví dụ, ở Algler, nơi Maurice EIsenbeth thực hiện phần tích chì tiết về dân số Do 
Thái, ông nhận thây dân số đã tăng từ mức tôi đa là 5.000 người vào thê kỷ 16 lên đến 
đỉnh điểm là 10.000-20.000 vào khoảng năm 1700, giảm xuông còn 5.000 vào năm 1818. 
Ở châu Phi và châu Á nói chung, số lượng người Do Thái đã tăng lên, 1800-80, nhưng 
chỉ từ 500.000 lên 750.000. Ở châu Âu, trong cùng thời kỳ, tổng số người Do Thái đã 
tăng vọt từ hai triệu lên bảy triệu. Người Do Thái, và đặc biệt là người Ashkenazl, được 
hưởng lợi từ thực tế của thời hiện đại, cuộc cách mạng nhân khâu học, cuộc cách mạng 
đầu tiên tân công châu Âu. 


Nhưng họ đã làm tốt hơn mức trung bình của châu Âu. Họ kết hôn trẻ hơn. Các cuộc 
hôn nhân giữa các em trai từ mười lăm đến mười tám tuôi với các cô gái từ mười bốn 
đến mười sáu tuôi là khá phô biến. Gần như tất cả các cô gái Do Thái đã kết hôn và có 
xu hướng sinh con ngay sau khi dậy thì. Họ có xu hướng chăm sóc con cái tốt, và với sự 
trợ g1úp của các cơ sở phúc lợi xã hội, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của người Do Thái 
giảm nhanh hơn mức trung bình của châu Âu. Các cuộc hôn nhân của người Do Thái ôn 
định hơn. Người Do Thái sông lâu hơn. Chắng hạn, một cuộc khảo sát ở Frankfurt nắm 
1855 cho thấy tuôi thọ của người Do Thái kéo dài trung bình là 48 năm 9 tháng, những 
người khác là 36 năm mười 1 tháng. Sự khác biệt thậm chí còn rõ ràng hơn ở Đông Âu. 
Tại nước Nga thuộc Châu Âu, tỷ lệ tử vong của người Do Thái, ở mức 14,2 trên 1.000 
người mỗi năm, thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ tử vong của nhóm thiểu số Tin Lành khá 
giả và chưa bằng một nửa tỷ lệ của đa số Chính thông giáo (31,8). Kết quả là trong thời 
kỳ tăng trưởng nhanh nhất. 1880—1914, số lượng người Do Thái tăng trung bình 2% mỗi 


năm, cao hơn nhiêu so với mức trung bình của châu Âu, nâng tổng số người Do Thái từ 
7,5 triệu lên hơn 12 triệu. 

Những người Do Thái 'mới' này áp đảo Ashkenazis, tập trung ở các thành phố lớn. Vào 
năm 1800, hiểm khi bắt gặp một cộng đồng Do Thái hơn 10.000 người — chỉ có ba hoặc 
bốn nơi trên thê giới. Đến năm 1880, Warsaw có 125.000 người Do Thái, và có hơn 
50.000 người ở Vienna, Budapest, Odessa và Berlin. Tất cả đều giỗng nhau, số lượng 
của họ tiếp tục tăng lên. Đến năm 1914, có tám triệu người Do Thái ở hai để quốc lớn ở 
Đông-Trung Âu là Nga và Áo, gần như tất cả đều ở các thị trân và thành phô. 


1 


+ =: ` = —: sư No 
——— ———=..:. 5 - h THỰ ĐD/Ệ, nmemd sờ Y" R R B '' neya 
| › #uzo 
DieVerbneitune derJuden * - ca | 
2 ' No ,W E 6 EU h lh .¬.e (sài Cơ ễ 
in Mitteleurepa. : c sa lh-- 
| TU + TẢ - (`. #tPeMep — Q⁄ — 4 Ni 
arisen-EEekliirstwd ⁄ ở Mstlusat “Ì< x4 b` Ú ( NT. Y 
”” l c e 2 h \ 
P Vr. \ ` l 
tu 1$ cfwdlree "W wgp ` 3 ì 
Hà : cốt AXÍ : ẻ | 
ở; — q⁄w ọ š Ỷ xi 1 : D4 ì | 
v1) ‡ X r & | 
( 
~,1® Ỉ 3 ý 
7 | 


°ˆ 
1 I 
“« 


K3) 
! 
3 ss “+ & h 
¿ é + + 


ERLLEEEBũL 


Jj — 1+ ° 


"_.. 


Nói tóm lại, nhân khẩu học Do Thái đã phản ánh cả cuộc cách mạng dân số châu Âu và 
quá trình đô thị hóa của nó. Cũng giống như khu ô chuột vào thời của nó, đã hồ trợ tôn 
giáo bình dân của người Do Thái, vì vậy giờ đây các khu công nghiệp đông đúc của các 
thành phố mới hoặc mở rộng, nơi cuộc sông Do Thái truyền thống đang vật lộn để tồn 
tại, đã làm nảy sinh một chủ nghĩa duy tân Do Thái thế tục. 


Lý do thứ ba là cảm giác bất công của người Do Thái không bao giờ được phép ngủ yên. 


Cũng giỗng như vào thế kỷ 16 và 17, người Do Thái ở khắp mọi nơi luôn cảnh giác để 
đón nhận những lời xì xào về đẳng cứu thế, vì vậy vào thê kỷ 19, một hành động bất 
công đôi với người Do Thái ở bất cứ đâu đã khuây động cảm xúc trong các trung tâm đô 
thị ngày càng phát triển của người Do Thái. 


Hiện giờ có hàng trăm tờ báo Do Thái, và hầu như tất cả người Do Thái đều có thê đọc 
được. Trong số giới trí thức đã được thê tục hóa, không còn có quyền quy kết những đau 
khô của chủng tộc là tội lỗi, thời cô đại hay hiện đại. Vụ phỉ báng đẫm máu Damascus 
năm 1840 là một cột mốc quan trọng trong quá trình cực đoan hóa người Do Thái. 
Lassalle mười lăm tuôi đã ghi lại trong nhật ký của mình, ngày 21 tháng 5 năm 1840: 
“Ngay cả những người theo đạo Thiên Chúa cũng ngạc nhiên trước sự uÊ oải của chúng 
tôi, chúng tôi không trỗi dậy, chúng tôi không muốn chết trên chiến trường hơn là bị tra 
tân...” Có thê tốt hơn nêu người Do Thái nổi dậy, phóng hỏa đốt phá mọi khu vực của 
Damascus, làm nỗ tung kho chứa bột và chết? Những kẻ hèn nhát, bạn không đáng có 
số phận tốt hơn. Những sự kiện như vậy đã thúc đây một quyết tâm của những người Do 
Thái trẻ tuổi để chống lại sự bất công không chỉ đối với người Do Thái mà còn đối với 
nhân loại, và tận dụng các cơ hội chính trị ngày càng tăng để châm dứt chúng mãi mãi. 
Lassalle tiếp tục thành lập liên công đoàn lớn đâu tiên của Đức và thành lập nên dân chủ 
xã hội Đức. Vô số người Do Thái trẻ tuôi khác cũng đi con đường tương tự. 


IP cố ¿;Št#‡ 
Kí, N1 Vi yn 


Không thiếu kích thích. Ví dụ, vào đêm 23-24 tháng 6 năm 1858, một cậu bé Do Thái 
sáu tuôi, Edgardo Mortara, sông với gia đình ở Bologna, bị cảnh sát giáo hoàng bắt giữ 
và đưa đến Rome. Một người hâu theo đạo Cơ Đốc làm chứng 5 năm trước, khi nghĩ 
đứa trẻ sắp chết, cô ấy đã làm lễ rửa tội cho nó. Đã có một dàn đồng ca phản đỗi trên 
toàn thế giới, không chỉ từ người Do Thái mà từ các giáo sĩ và chính khách Cơ Đốc giáo, 
nhưng Giáo hoàng Pius IX từ chối nhường đường và cậu bé vẫn năm trong tay Công 
giáo. Sự phẫn nộ đã trực tiếp dẫn đến việc thành lập, vào năm 1860, Liên minh Pháp — 
Israel để “bảo vệ các quyên công dân và tự do tôn giáo của người Do Thái, cũng như 
các tổ chức Do Thái cụ thê khác. Tuy nhiên, hơn thế nữa, nó còn nuôi sống lòng căm 
thù thế tục của người Do Thái về chủ nghĩa chuyên chế ở khắp mọi nơi. 


Nước Nga thời Sa hoàng, việc đối xử tệ bạc với người Do Thái là có hệ thống và đáng 
ghét nhất. Thật vậy, chế độ Sa hoàng là hình ảnh thu nhỏ cho những người cấp tiễn ở 
khắp mọi nơi với những khía cạnh xấu xa và cô thủ nhất của chế độ chuyên quyên. Đối 
với người Do Thái, những người đã xem nó với sự ghê tởm kỳ lạ, nó là yếu tô thứ tư, và 
có lẽ là quan trọng nhất, trong số các yêu tô khiến họ bước sang phía bảo thủ. Do đó, 
việc Nga đôi xử với người Do Thái, bản thân nó gây kinh hoàng, đã tạo thành một trong 
những sự kiện quan trọng của lịch sử thể giới hiện đại và cần phải được xem xét một 
cách chỉ tiết. Trước tiên cần phải hiểu chế độ Nga hoàng ngay từ đâu đã coi người Do 
Thái với thái độ thù địch không thê chối cãi. Trong khi các chế độ chuyên quyền khác, 
ở Áo, Phổ, thậm chí La Mã, vẫn giữ thái độ xung đột, bảo vệ, sử dụng, bóc lột và vắt 
sữa người Do Thái, cũng như đàn áp họ theo thời gian, người Nga luôn coi người Do 
Thái như những người ngoài không thể chấp nhận được. Cho đến khi có sự phân chia 
của Ba Lan, 1772-95, họ đã ít nhiều thành công trong việc đây người Do Thái ra khỏi 
lãnh thô. Vào thời điểm họ chiếm Ba Lan, chế độ bắt đầu coi “vẫn đề người Do Thái”, 
cần được “giải quyết”, bằng cách đồng hóa hoặc trục xuất. 

Những gì người Nga đã làm là tham gia vào bài tập hiện đại đầu tiên trong kỹ thuật xã 
hội, coi con người (trong trường hợp này là người Do Thái) như đất hoặc bê tông - xúc 
bỏ đi. Đầu tiên, họ giam giữ người Do Thái trong cái gọi là Khu định cư Pale, bao gồm 
25 tỉnh phía tây trải dài từ Baltic đến Biên Đen. 


Finland 


Austro-Hungarian 
Empire 


Budapest 
O 


Pale of Settlement 
(1825-1917) 


Jewish mtecepl 0fÍ 
40,000 and over 


Jewish population of 
20,000 and over 


Russian empire in the 19th century 


Main cities forbidding 
dewish residency 


Main gateway of Jewish emigration 
, , (18001 914) * 


Người Do Thái không thể đi du lịch, chứ đừng nói đến sông bên ngoài Pale trừ khi có 
giấy tờ pháp lý đặc biệt. Tiếp theo, một loạt các đạo luật, bắt đầu từ năm 1804, xác định 
nơi người Do Thái có thể sống bên trong Pale và những øì họ có thể làm ở đó. Quy tắc 
tai hại nhất là người Do Thái không được sông hoặc làm việc trong các làng mạc, hoặc 
bán rượu cho nông dân. Điều này đã phá hủy sinh kế của một phân ba dân số Do Thái, 
những người nắm giữ các hợp đông thuê hoặc điều hành các nhà trọ trong làng (một 
phân ba khác là buôn bán, còn lại hầu hết là thợ thủ công). Về lý thuyết, mục tiêu là đây 
người Do Thái vào “lao động sản xuất” trên đất. Nhưng có rất ít hoặc không có đất, và 
mục đích thực sự là đây người Do Thái ra ngoài. 


Trên thực tê, nó dân đên sự bân cùng hóa của người Do Thái. 


Bước ngoặt tiếp theo xảy ra vào năm 1827, khi Nicholas I, một trong những kẻ chuyên 
quyên man rợ nhất, ban hành “Nghị định theo chủ nghĩa xã hội", bắt buộc tất cả nam ĐIỚI 
người Do Thái từ mười hai đến hai mươi lăm tuổi, đưa các cậu bé vào các trường học, 
tại các kho quân sự, nơi họ có thể bị buộc phải làm lễ rửa tội. 


Chính phủ cũng nóng lòng muôn phá hủy các trường học của người Do Thái. Các nhà 
chức trách đã nhiêu lần cỗ găng ép buộc trẻ em Do Thái vào các trường học của nhà 
nước nơi ngôn ngữ giảng dạy chỉ là tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Đức, một lần nữa 
là để thúc đây lễ rửa tội. Năm 1840, một Ủy ban dành cho người Do Thái được thành 
lập đề thúc đây giáo dục đạo đức về những øì được công khai coi là một cộng đồng bán 
tội phạm, không mong muốn. Sách tôn giáo của người Do Thái đã bị kiêm duyệt hoặc 
tiêu hủy. 

Chính phủ khá xảo quyệt trong việc chia rẽ các cộng đồng Do Thái. Ví dụ, vào năm 
1841, họ giao Max Lilienthal (1815-82) phụ trách các trường học Do Thái mới của nhà 
nước, để chồng lại các cơ sở Talmud. Nhưng ông ta nhận thây cuộc chiến cay đăng xảy 
ra sau đó và bỏ trỗn khỏi đất nước đề di cư đến Mỹ. Chính phủ cũng cấm người Do Thái 
mặc quân áo truyền thông. Nó chia họ thành “người Do Thái hữu dụng' và “người Do 
Thái vô dụng", khiến tỷ lệ phải nhập ngũ của nhóm thứ hai gấp ba lần. 


Dân dân, một khôi lượng lớn các quy định pháp luật phân biệt đối xử với người Do Thái 
và điều chỉnh các hoạt động của họ, tăng dân lên. Một số không bao giờ được thực thì 
đúng cách. Phân lớn trong số họ phải hồi lộ. Họ có thể trả tiền để mua các chứng chỉ hợp 
pháp cho phép đi du lịch, sống ở các thành phố, tham gia vào các ngành nghẻ bị cắm. 
Nỗ lực “giải quyết vẫn đề người Do Thái đã tạo ra, hay nói đúng hơn là làm trầm trọng 
một vân đề khác: sự tham những của bộ máy hành chính Sa hoàng, đã trở nên mục nát. 
Hơn nữa, chính sách của chính phủ không bao giờ nhất quán trong thời gian dài. Nó dao 
động giữa chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa đàn áp. Vào năm 1 856, Sa Hoàng mới, Alexander 


IL, đã đưa ra một giai đoạn tự do, trao một số quyên nhất định cho người Do Thái nêu 
họ là những người lính phục vụ lâu dài, tốt nghiệp đại học hoặc thương gia “hữu ích". 
Giai đoạn đó kết thúc với cuộc nỗi dậy của người Ba Lan năm 1863 và âm mưu ám sát 
ông. Có một giai đoạn tự do khác vào những năm 1870. Sau đó, vị thế của người Do 
Thái ở Nga bị suy giảm nghiêm trọng. 

Trong nửa thế kỷ trước của nước Nga để quốc, các quy định chính thức dành cho người 
Do Thái dựa trên sự tàn ác, ngu ngốc của con người. Quy chế của Gimpelson (1914—15), 
đài tới gần 1.000 trang. Một bản tóm tắt được biên soạn bởi nhà sử học người Anh Lucien 
Wolf, đã xác lập các dữ kiện sau đây: 

Người Do Thái là một trong 24 chủng tộc Nga. Khoảng 95% trong số họ bị giới hạn ở 
Pale, 1/23 của để chế, và trong số này phân lớn bị mắc kẹt trong các thị trân và shtetls 
của Pale, tạo thành 1/2.000 của lãnh thô. Hộ chiếu cho biết anh ta là người Do Thái và 
nơi anh ta có thê cư trú. Ngay cả trong Pale, hầu hết các khu vực đều bị câm đối với 
người Do Thái, nhưng các phần “hợp pháp' liên tục bị xói mòn. Người Do Thái bị cẩm 
ở Sebastopol và Kiev. Lãnh thô Don bất ngờ bị đưa ra khỏi Pale, sau đó là Causcasian 
Kuban và Terek; sau đó là khu nghỉ dưỡng sức khỏe Yalta. Người Do Thái muôn sử 
dụng các suối khoáng Caucasian phải vượt qua một kỳ thi do một sĩ quan quân đội tiễn 
hành. Một số khu nghỉ mát “mở cửa? nhưng có hạn ngạch: vì vậy chỉ có hai mươi gia 
đình Do Thái được phép vào Darnitza trong một mùa bất kỳ. Các khu nghỉ dưỡng Pale 
khác đã bị câm đối với người Do Thái trong mọi trường hợp. 

Có những người Do Thái đặc quyên được phép đi du lịch hoặc thậm chí cư trú bên ngoài 
Pale — những người lính đã giải ngũ, những người tốt nghiệp, “thương gia hữu ích và 
thợ cơ khí, chưng cất, nâu bia và nghệ nhân. Nhưng họ cần những loại giấy tờ đặc biệt, 
rất khó lẫy và phải gia hạn liên tục. Tất cả những hạng mục này có xu hướng giảm dân, 
đặc biệt là sau năm 1§S1. Do đó, những cựu binh đột nhiên bị giới hạn trong những 
người phục vụ trước năm 1874. Các thương gia đột ngột bị câm mang theo thư ký hoặc 
người hâu. Bị xếp vào danh sách các nghệ nhần được đặc ân là thợ làm thuốc lá, thợ 
chỉnh đàn piano, người bán thịt, thợ làm bạc, thợ nề, thợ mộc, thợ thạch cao và người 
làm vườn. Có những hạn chế đặc biệt nghiêm trọng đối với lao động nữ, ngoại trừ gái 
mại dầm. (Một cô gái điểm bỏ nghề đã nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện và đưa trở lại 
khu ô chuột.) Một nữ hộ sinh Do Thái có đặc quyền hành nghề bên ngoài Pale không 
thể có con trừ khi chồng cô ấy cũng là một “người có đặc quyên". 

Những sinh viên lây bằng ở nước ngoài, vì những hạn chế về hạn ngạch chống người 
Do Thái tại các trường đại học Nga, không được hưởng quy chế đặc quyên. Tại 
Caucasus, cái gọi là Người Do Thái trên núi, những người tuyên bố tô tiên của họ đã 
bị Nebuchadnezzar trục xuất ở đó vào năm 597 TCN, có quyên cư trú nhưng không thể 


đi đâu khác. Những người Do Thái có đặc quyền sống bên ngoài Pale không được phép 
cho ngay cả con trai hay con gái ngủ trong nhà của họ, trừ khi họ cũng được đặc ân. 


Trên thực tế, những người Do Thái có đặc quyên phải đỗi mặt với một loạt hạn chế bổ 
sung bên ngoài Pale, và nêu họ vi phạm các quy tắc sẽ bị phạt ở lần vi phạm đầu tiên, bị 
trục xuất ở lần thứ hai. Luật về tất cả những điểm này đặc biệt phức tạp và có thê thay 
đối vô tận bởi các phiêu bầu của thượng viện, các thông tư của bộ, các phán quyết của 
chính quyên địa phương hoặc các quyết định độc đoán của các quan chức cấp cao và cấp 
thâp. 


Việc thực thi luật liên tục thay đổi là cơn ác mộng đối với tất cả những người có liên 
quan, ngoại trừ cảnh sát hoặc quan chức tham những. Du khách đến từ phương Tây đã 
bị sốc khi chứng kiến đội quân người Do Thái sợ hãi bị đội cảnh sát xua đuôi trên đường 
phô vào đầu giờ sáng, kết quả của các cuộc đột kích vào ban đêm. Cảnh sát có quyền 
đột nhập vào một ngôi nhà trong đêm băng bất kỳ vũ lực nào cần thiết và yêu câu giây 
tờ chứng minh quyên cư trú của tất cả mọi người, không phân biệt tuôi tác hay giới tính. 
Bất cứ ai không thể xuất trình ngay lập tức bị đưa đến đồn cảnh sát. Người Do Thái liên 
tục bị sỉ nhục trước những người hàng xóm, những người vẫn giữ quan điểm họ khác 
biệt, tiêu nhân và tiếp tục duy trì bản năng pogrom. Ngay cả trong các khách sạn hạng 
nhất, cảnh sát đã ngăn chặn và thầm vẫn mọi người vì nghi ngờ có người Do Thái. Họ 
hoàn toàn có khả năng câm những người nước ngoài nếu nghi là Do Thái, Oscar Straus, 
đại sứ Mỹ tại Constantinople là một nạn nhân. Các nghệ sĩ dương cầm Do Thái được 
phép tranh Giải Rubinstein Quốc tế ở St Petersburg, nhưng chỉ với điều kiện là họ không 
qua đêm trong thành phô. 

Pogrom là một cuộc nôi loạn bạo lực nhằm để khủng bố hay tàn sát một nhóm dân tộc hay nhóm người theo 
đạo thiêu sô, đặc biệt là nhăm vào người Do Thái. 

Thỉnh thoảng, cảnh sát tô chức những cuộc “săn người Do Thái” quy mô lớn. Ở Baku, 
cảnh sát bao vây sàn giao dịch chứng khoán, bắt từng người Do Thái và đưa họ đến đồn 
cảnh sát, nơi mỗi người bị buộc phải chứng minh quyền cư trú của mình. Ở quận 
Smolensky, tại Pochinok, năm 1909 cảnh sát đã bồ trí bao vây toàn bộ thị trần nhưng 
chỉ tiêu diệt được mười tên “bất hợp pháp'; họ đã có một cuộc săn lùng lớn trong rừng 
và tìm thấy bảy mươi bốn người nữa. Luật Dàn Xếp đã làm hỏng toàn bộ lực lượng cảnh 
sát, vôn đã vắt kiệt sức lực của người Do Thái. Khi công việc kinh doanh gặp khó khăn, 
cảnh sát trưởng sẽ khuyên khích những người theo đạo Cơ Đốc lập đơn kêu gọi trục xuất 
với lý do người Do Thái đang “gây bất bình cho địa phương". 

Sau đó, những người Do Thái nghèo sẽ bị ném ra ngoài và những người giàu có sẽ bị 
“khai thác”. Người nghèo, trở lại Pale, trở thành một vẫn đề xã hội ngày càng tăng. Ví 
dụ, ở Odessa, hơn 30% phụ thuộc vào các tô chức từ thiện của người Do Thái. 


Tuy nhiên, luật Cư Trú chỉ là khởi đầu cho những rắc rối của người Do Thái. Chính phủ 
yêu cầu hạn ngạch cô định đối với lính nghĩa vụ Do Thái từ các cộng đồng địa phương. 
Nhưng những điều này không tính đến vẫn đề di cư. Người Do Thái lẽ ra chỉ cung cấp 
không quá 4,13% quân số. Chính phủ yêu câu 6,2%. Điều này dẫn đến những lời phàn 
nàn chính thức về 'thâm hụt Do Thái? — đến lượt nó, kích động những lời kêu gọi bài 
Do Thái rằng người Do Thái trỗn tránh nhập ngũ. Trên thực tế, họ cung cấp nhiều hơn 
từ 20 đến 35%. Từ năm 1886, các gia đình phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không 
đi nghĩa vụ và không thê trỗn tránh nêu không có những khoản hồi lộ lớn. Trong quân 
đội, người Do Thái bị cầm tham gia vào lực lượng bảo vệ, hải quân, biên phòng hoặc 
kiểm dịch, cấp ủy và văn thư. Năm 1887, họ bị câm tham gia tất cả các trường quân sự 
và các kỳ thi quân đội, vì vậy họ bị loại trừ khỏi việc trở thành sĩ quan. Năm 1888, họ 
bị cấm đến các bệnh xá quân đội, năm 1§8§9 ra khỏi các ban nhạc quân đội. 


Tất cả những người Do Thái bị cắm tham gia bất kỳ hình thức phục vụ nhà nước nào ở 
Moscow và St Petersburg. Về lý thuyết, một người Do Thái có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ 
đủ điều kiện cho một số chức vụ ở nơi khác, nhưng Wolf báo cáo, “nêu không trải qua 
nghi thức rửa tội thì rất khó để một người Do Thái đáp ứng tất cả các điều kiện sơ bộ để 
được nhà nước tuyên dụng.” Không có một giáo viên Do Thái nào trong hệ thông nhà 
nước. Không có giáo sư đại học người Do Thái và chỉ có một số ít giảng viên. Không có 
người Do Thái trong Bộ Tư pháp, không có thâm phán xét xử, chỉ có một thâm phán 
(được bỗ nhiệm trong thời kỳ “tự do? cuối cùng). Thông tư của Bộ câm bồ nhiệm người 
Do Thái làm thanh tra cảnh sát: họ chỉ được sử dụng làm gián điệp hoặc kẻ cung cấp 
thông tin. Người Do Thái chiêm đa số thành thị ở sáu khu vực chính và ở nhiêu thị trân, 
họ chiếm đa số, nhưng họ không được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử thành phố 
hoặc ứng cử. Người Do Thái bị loại khỏi bồi thâm đoàn, khỏi hội đồng của các trại tị 
nạn hoặc trại trẻ mô côi. 

Từ năm 1880, họ bị cắm hành nghề công chứng viên, và từ năm 1890 với tư cách luật 
sư, nêu không có sự cho phép đặc biệt — Wolf cho biết họ đã không được phép hành 
nghề nào trong mười lăm năm. Họ bị cắm mua, thuê hoặc quản lý đất đai bên ngoài các 
khu vực lân cận của các thị trân và shtetls ở Pale. Họ thậm chí không thê mua đất làm 
nghĩa trang. 

shtetl hay shtetel là một thị trấn nhỏ có đông người Do Thái Ashkenazi tồn tại ở Trung và Đông Âu. 

Đối với nghĩa vụ quân sự, người Do Thái bị buộc tội không muốn làm việc trên đất, 
nhưng trên thực tế, các quy định đã biến điều này thành bất khả thi, và phá hủy một số 
ít khu nông nghiệp của người Do Thái đã được thành lập. Hơn nữa, nỗi sợ người Do 
Thái sẽ trốn tránh luật tài sản bằng các giao dịch của bên thứ ba đã dẫn đến một loạt các 


quy định bồ sung bao gồm các công ty hợp danh và công ty cô phần. Do đó, nhiều công 
ty đã loại trừ người Do Thái ngay cả khi là cỗ đông, và thực tế đã được đánh dấu trên 
chứng chỉ cô phiêu. Người Do Thái bị luật pháp loại trừ khỏi các ngành khai thác và một 
loạt các quy định khác đã cô găng ngăn họ kinh doanh vàng, dầu, than và các khoáng 
sản khác. 

Người Do Thái bị loại hoàn toàn khỏi các cơ sở đào tạo hàng đầu như Viện Kỹ sư Xây 
dựng St Petersburg, Trường Cao đẳng Quân y, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Moscow, 
Trường Sân khâu St Petersburg, Viện Thú Y Kharkov và các trường cao đắng mỏ khác 
nhau. Việc đi học ở các trường trung học cơ sở và trung học phố thông được điều chỉnh 
bởi hệ thông hạn ngạch. Họ “có thê chiếm tới 10% ở Pale, chỉ 5% ở bên ngoài và chỉ 3% 
ở Moscow và St Petersburg. 25.000 ngôi trường chedarim, với 300.000 học sinh, bị cấm 
dạy tiếng Nga, khiến trẻ em không được học trung học. Kết quả của các biện pháp này, 
số lượng người Do Thái trong các trường trung học giảm xuống đáng kể, và các bậc cha 
mẹ chiến đâu trong tuyệt vọng đề con cái được học, thường hồi lộ các hiệu trưởng. 
Chedarim là trường học tư nhân của người Do Thái để dạy trẻ em những nguyên tắc cơ bản của Do Thái 
gIáo. 

Do đó, các quy tắc chống Do Thái của nước Nga Sa hoàng đã thành công, chúng là một 
sự kết hợp phi thường của quá khứ và tương lai — họ quay trở lại khu ô chuột thời Trung 
cô và hướng tới nhà nước nô lệ của Liên Xô. Điều họ không làm là giải quyết vẫn đề 
của người Do Thái. Bất chấp tất cả những hạn chế, một số người Do Thái vẫn tiếp tục 
thịnh vượng. Sự phân biệt đối xử hoàn toàn là tôn giáo và bằng cách bắt mình rửa tội, 
người Do Thái có thể hoàn toàn tránh được điều đó, theo lý thuyết. Trong âm nhạc Nga, 
ví dụ, Anton Rubinstein (1829-94) và anh trai Nikolai (1§35—81), cha mẹ của ông đã 
cải đạo, điều hành Nhạc viện Petersburg và Moscow trong nhiều năm và thông trị sân 
khâu âm nhạc Nga. Ngay cả những người Do Thái không theo đạo Thiên Chúa cũng 
phần đầu phát triển trong một nên kinh tế mở rộng nhanh chóng, được thể hiện mạnh mẽ 
trong lĩnh vực sản xuất bia, thuốc lá, da, dệt may, ngũ cốc, ngân hàng, vận tải biên, 
đường sắt và bất chấp các lệnh câm — dầu mỏ và khai thác mỏ. 

Do đó, bộ luật của chính phủ không làm gì để giảm thiểu chủ nghĩa bài Do Thái. Trong 
khi những người Do Thái được rửa tội và thông minh đã làm tốt, bộ luật này làm nghèo 
đi hoặc tội phạm hóa người khác, vì vậy người Nga vừa ganh ghét vừa khinh thường 
chủng tộc, buộc tội người Do Thái là bần thỉu, những kẻ trục lợi và ăn mày, tham lam, 
vô lương tâm và ngu ngốc, vô dụng. 

Chủ nghĩa bài Do Thái của Nga có đủ mọi thành phân. Chế độ Sa hoàng bắt bớ các dân 
tộc thiểu số khác ngoài người Do Thái nhưng chế độ này rất khéo léo trong việc đặt họ 
chồng lại người khác, và đặc biệt trong việc kích động người Ba Lan, Lett, Ukraine và 


Cossack chỗng người Do Thái. Thật vậy, vào thời điểm này, Nga là quốc gia duy nhất ở 
châu Âu, nơi chủ nghĩa bài Do Thái là chính sách chính thức của chính phủ. 

Mục tiêu là giảm dân số Do Thái càng nhanh càng tốt. Có thể tìm thấy một cái nhìn 
thoáng qua về tâm lý của chế độ Sa hoàng trong nhật ký của Theodor Herzl, người đã 
phỏng vẫn một số bộ trưởng ở St Petersburg vào năm 1903 để kêu gọi sự giúp đỡ cho 
chương trình Chủ nghĩa phục quốc của mình. Bộ trưởng Tài chính, Bá tước Serge Witte, 
theo tiêu chuẩn của thời Sa hoàng là một người tự do, nói với ông: 

Người ta phải thừa nhận người Do Thái cung cấp đủ lý do cho sự thù địch. Có một sự 
kiêu ngạo đặc trưng về họ. Tuy nhiên, hâu hết người Do Thái đều nghèo, và vì họ nghèo 
nên họ bân và gây ân tượng khó chịu. Họ cũng tham gia vào tất cả các loại xâu xa, như 
ma cô và cho vay nặng lãi. Vì vậy, thật khó để bạn bè của người Do Thái đứng ra bảo 
vệ họ. Và tôi là bạn của người Do Thái. 

Herzl nhận xét: “Nếu vậy, chúng ta chắc chăn không cân kẻ thù.” 

Witte phàn nàn về số lượng lớn người Do Thái trong phong trào cách mạng. 

Herzl: “Bạn quy kết điều này trong hoàn cảnh nào?” 

Witte: “Tôi tin đó là lỗi của chính phủ. Người Do Thái bị áp bức. Tôi đã từng nói với Sa 
hoàng quá cô, Alexander IIL, “Tâu bệ hạ, nếu có thể nhân chìm sáu hoặc bảy triệu người 
Do Thái ở Biển Đen, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ điều đó. Nhưng nếu không được thì phải 
đề họ sông. Vậy thì, bạn muốn øì từ chính phủ Nga?” 

Herzl: “Một số khuyến khích.” 

Witte: “Người Do Thái được khuyên khích đề di cư.” 


Pogrom hiện đại đầu tiên của Nga xuất hiện vào năm 1871 ở Odessa. Nó chủ yêu do các 
thương gia Hy Lạp xúi giục. Có một yêu tố sắc tộc trong hầu hết các cuộc xáo trộn của 
những năm 1870, những người theo chủ nghĩa dân tộc Slav đặc biệt bạo lực trong chủ 
nghĩa bài Do Thái. Nhưng sau khi Alexander II bị sát hại vào năm 1881, nhà nước tiếp 
quản, và những “cú hích phía sau' diễn ra liên tiếp nhanh chóng. Các cuộc đấu tranh lớn 
bắt đầu vào ngày 29 tháng 4 năm 1881. Chúng trải rộng hơn một trăm trung tâm, kéo 
dài gần một năm, và trong một số trường hợp, có liên quan đến đám đông không lô. 
Không chỉ chính phủ mà cảnh sát và vô số nhóm sắc tộc đã tham gia. Đảng Narodnaya 
Volya cách mạng đã kích động người Ukraine giết người Do Thái vào tháng 8 năm 1881 
với khâu hiệu: “Nồi dậy chông lại Sa hoàng của [quý tộc] và zhids [người Do Thái].” 


Pogrom hiện đại đầu tiên của Nga vào năm 1871 ở Odessa 


Các nhà văn tự do vĩ đại như Turgenev và Tolstoi vẫn im lặng. Theo sau các cuộc tranh 
chấp là một loạt các luật chống Do Thái, được gọi là Luật Tháng Năm. Thật vậy, các 
pogrom được sử dụng đề biện minh cho luật pháp, lập luận: đám đông tân công người 
Do Thái, trong khi bản thân họ đáng trách, cho thây mức độ phẫn nộ của dân chúng đối 
với thiêu số chống đối xã hội; do đó các hoạt động của nó phải bị hạn chế. Tất nhiên, 
chính phủ đã truyền cảm hứng và cho phép hành động của đám đông ngay từ đầu, và 
toàn bộ mục đích của chế độ là củng cô sự nổi tiếng đang suy tàn của nó băng cách tân 
công một mục tiêu dễ dàng. Đức Quốc Xã đã sử dụng chính xác với cùng một kỹ thuật 
bạo lực. 


Do đó, ba mươi năm 18§1—1911 là một lịch dài của các hành động chống người Do 
Thái: 1882, Luật Tháng Năm; 1886-—9, hạn chế người Do Thái gia nhập các ngành nghề 
và giảm khu vực Pale; 1891, hơn 10.000 người Do Thái bị trục xuất khỏi Moscow; 
1893—5, trục xuất từ các khu vực không phải là Pale; từ năm 1903, một loạt các cuộc 
chiến tàn ác, trong đó người Do Thái không chỉ bị cướp mà bị giết. Tại Kishinev năm 
1905, năm mươi người Do Thái bị sát hại và 500 người bị thương. Ở Odessa, một trận 
pogrom kéo dài 4 ngày vào năm 1905 đã giết chết hơn 400 người Do Thái. Tại Bialystok, 
cảnh sát và quân đội đã tham gia vào các cuộc chiến năm 1906. 


Từ năm 1908 đến năm 1911, có nhiều vụ trục xuất quy mô lớn hơn. 


Do đó, từ năm 1881, áp lực dữ dội, ngày càng gia tăng với người Do Thái Nga đã tạo ra 
hậu quả không thê tránh khỏi — một cuộc chạy trỗn hoảng loạn của người Do Thái từ 
Nga về phía tây. Vì vậy, năm 1881 là năm quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái kê từ 
năm 1648, thực sự là kê từ khi trục xuất người Do Thái khỏi Tây Ban Nha vào năm 
1492. Hậu quả của nó rất rộng và cơ bản, nó phải được đánh giá là một năm then chốt 
trong lịch sử thế giới. 

Với việc trục xuất khỏi Moscow, 110.000 người Do Thái Nga đã rời đi vào năm 1891 
và 137.000 người vào năm 1892. Trong năm pogrom 1905-6, hơn 200.000 người Do 
Thái đã rời đi. Cuộc di cư hoàn toàn không chỉ giới hạn ở Nga. Từ năm 1881 đến năm 
1914, hơn 350.000 người Do Thái rời Galicia thuộc Áo. Thêm nhiều người Do Thái di 
cư khỏi Rumania, nơi họ cũng bị áp lực. Kết quả không làm giảm dân số Do Thái ở 
Đông Âu. Năm 1914 vẫn còn 5 triệu rưỡi người Do Thái ở Nga và 2.5 triệu ở đề quốc 
Áo. Những øì phong trào đã làm là chuyển khoảng hai triệu rưỡi người đến nơi khác. 
Trong đó có những tác động to lớn, cho cả người Do Thái và thế giới. Bây giờ chúng ta 
phải kiêm tra lần lượt. 


RUSSIA 


GALICIA 


RUMANIA 


Trong số những người di cư, hơn hai triệu người đã đến Hoa Kỳ, và kết quả dễ thấy là 
sự hình thành của một cộng đồng Do Thái ở thành thị Hoa Kỳ. Đây là một hiện tượng 
hoàn toàn mới, theo thời gian đã thay đổi toàn bộ cán cân quyên lực và ảnh hưởng của 
người Do Thái trên thế giới, và nó đến khá đột ngột. Khu định cư ban đầu của người Do 
Thái ở Mỹ là nhỏ và chậm mở rộng. Vào cuỗi năm 1820, chỉ có khoảng 4.000 người Do 
Thái ở Hoa Kỳ, và chỉ có bảy trong số mười ba tiêu bang ban đầu công nhận họ về mặt 
chính trị. Sự tăng trưởng chậm của cộng đông là điều khó hiểu. Như chúng ta đã thấy, 
có rất ít rào cản pháp lý đối với sự thăng tiễn của người Do Thái. Bắc Carolina đã từ 
chối cho vào văn phòng công cộng đi với tất cả những người không theo Tin Lành, và 
vào năm 1809, một người Do Thái, Jacob Henry, đã có một bài phát biểu trở nên nồi 
tiếng, khăng định quyên bất khả nhượng của anh ta được ngôi trong Hạ viện của bang — 
Hạ viện đã thay thế anh ta. 


Maryland đã có lệnh cầm những người ngoại đạo giữ chức vụ hoặc hành nghê luật sư. 
Từ năm 1797, một người Do Thái khác, Solomon Etting, đã kiên trì vận động đề xóa bỏ 
rảo cản này. 

Cuỗi cùng ông đã thành công vào năm 1826 và ngay lập tức được bầu vào Hội đồng 
thành phố Baltimore. Đã có một số rắc rồi trong cuộc xung đột giữa ngày Sabath và Chủ 
nhật. Năm 1816, Abraham Wolf bị kết án ở Pennsylvanmia vì “đã làm và thực hiện công 
việc thế gian vào Ngày của Chúa, thường được gọi là Chủ nhật; anh ta kháng cáo và 
thua cuộc. 

Nhưng tất cả những điều này dường như chỉ có tầm quan trọng nhỏ so với những những 
bất công khủng khiếp ở Thế giới Cũ. Vào năm 1820 tại một giáo đường Do Thái mới ở 
Savannah, Georgia, bác sĩ Jacob de la Motta đã có một bài giảng đây lòng biết ơn: “Ở 
vị trí nào trên quả địa cầu có thể sinh sống này, một người Israel được hưởng nhiều 
phước lành hơn, nhiều đặc ân hơn?... Chúng ta không có nhiều lý do để vui mừng sao?” 
Có 6.000 người Do Thái ở Mỹ khi Etting giành chiến thắng vào năm 1826; 15.000 vào 
thời điểm xảy ra vụ Damascus năm 1840; 150.000 vào đêm trước của Nội chiến. Các 
khu định cư cũ như Newport hay Norfolk đã không phát triên. Những người Do Thái 
đến, chủ yêu nói tiếng Đức, từ Bavaria, bắc Đức và các vùng Đức-Do Thái ở Ba Lan, 
Bohemia và Hungary, là những người nghèo, trật tự, chăm chỉ; nhiều người bắt đầu làm 
thợ phụ, sau mở cửa hàng hoặc thành lập các doanh nghiệp nhỏ. Họ định cư ở Albany, 
Svracuse, Buffalo và Rochester thuộc Tiểu bang New York; ở Chicago và Detroit, 
Cleveland và Milwaukee. Trong một thời gian, Cincinnati là trung tâm Do Thái lớn thứ 
hai ở New York. St Louis, Minneapolis, Louisville và New Orleans cũng trở thành trung 
tâm của người Do Thái. Khoảng 10.000 người Do Thái đã đến California vào những 
năm 1840 đỗ xô đi tìm vàng. Vào thời Nội chiến, New York có cộng đồng người Do 


Thái lên tới 40.000 người với quy mô tiếp theo là Philadelphia. Một dâu hiệu chắc chắn 
về sự an toàn mà người Do Thái tận hưởng ở Mỹ là cộng đồng ở đó đã tích cực khuyến 
khích nhiều người Do Thái tham gia với họ hơn. Những người di cư được thúc đây bởi 
những bức thư nhiệt tình từ người thân, những câu chuyện truyền miệng, những câu 
chuyện thành công của người Do Thái được 1n trên các tờ báo địa phương của Đức. Do 
đó, Das Fiillhorn của Bamberg đã viết vào năm 1836: 


Một người thợ làm bánh người Do Thái đến từ Bavaria, người sẵn sàng làm việc, người 
đã đi qua Đức và các nước lân cận trong mười năm và hiêm khi kiêm được công việc, 
vì vậy anh ta thậm chí không thê kiễm được bánh mì để ăn, đã di cư đến Bắc Mỹ mùa 
hè trước. Giờ đây, anh ây đã viết thư về nhà cho bố mẹ răng anh ấy đã có một chỗ làm 
ở Petersburg ngay sau khi đến và nhận được 40 florin mỗi tháng ngoài tiền ăn ở, giặt là 
và tiền phòng miễn phí. Vùng đất phước hạnh của tự do và thịnh vượng! 


THỊ. l Life | HN, š So. 


KuÙU! II" tụ » x62) 


ST xrevte R 


cv *%w va wVLKVV § Co ` V211 %%1V1Ò 
_ \ 


ˆ 


"THỦ, 2 


" 


® Chicago History Museum Collection 


Khu Do Thái tại Chicago 


Ở Mỹ, người Do Thái nhận thấy họ có thể tuân theo khuôn mẫu của cuộc sống mới mà 
không gặp khó khăn. Giỗng như những người theo đạo Tin Lành, họ trở thành giáo đoàn, 
thiết lập nhiều giáo đường để phù hợp với thị hiểu tôn giáo khác nhau. Họ trở nên tự 
giác tham gia cuộc biều tình phản đôi vụ việc ở Damascus, lần đầu tiên họ tập hợp lại 
với nhau như một tô chức quốc gia. Nhưng chủ yếu họ tiếp tục đi theo con đường riêng. 
Giống như các nhóm dân tộc hoặc tôn giáo khác, thành lập một số khu nông nghiệp. 


Một trường hợp thú vị cho thành công của người Do Thái tại Mỹ là Mordecal Noah, 
người Do Thái đầu tiên có địa vị ngoại giao. Ông là người Do Thái Mỹ đầu tiên nỗi lên 


như một nhân vật lớn. Ông sinh ra ở Philadelphia vào năm 1785, là con trai của một 
người bán rong bị phá sản. Ông lần lượt là thợ chạm khắc, thư ký trong Bộ Tài chính 
Hoa Kỳ, chính trị gia, biên tập viên của tờ Charleston Clty Gazette, biên tập viên của 
New York National Advocate, Hiph SherIff của New York và vào năm 1824 Đại Sachem 
của Tammany Hail. 


Mordecal Noah 


Một năm sau, ông công bỗ một kế hoạch đây tham vọng đề thành lập “Thành phó tj nạn 
cho người Do Thái' trên một hòn đảo ở sông Niagara đối diện với Buffalo. Đề hỗ trợ dự 
án, ông đã viết thư cho nhà Rothschild và các chủ ngân hàng Do Thái khác, cho các giáo 
sĩ Do Thái và các giáo sĩ trưởng trên toàn thế giới. Trong một tuyên bố công khai, ông 
tuyên bố khu định cư mới, 'một Thành phố Thương mại”, sẽ cung cấp cho người Do 
Thái từ khắp nơi trên thế giới “hòa bình, sự thoải mái và hạnh phúc đã bị từ chỗi bởi sự 
không khoan dung của các thời đại cũ”. Trong số này, bao gồm người Do Thái Karaite 
và Samaritan, cùng với những người Do Thái da đen ở Ân Độ và Châu Phi, và tương tự 
như những người ở Cochin, Trung Quốc và giáo phái trên bờ biển Malabar và ông nói 
thêm: “Người da đỏ ở lục địa Châu Mỹ... có khả năng là hậu duệ của Bộ lạc đã mất của 
Israel, vốn bị bắt giữ bởi Vua Assyria...” 

Ông đã bị các biên tập viên báo đôi thủ và báo chí Do Thái ở châu Âu chế giễu, và kế 
hoạch không thành. Nhưng ông tiếp tục thành lập Đảng người Mỹ bản địa, tô chức cuộc 
biểu tình của người Do Thái chỗng lại các hành động tàn bạo của Damascus, và ủng hộ 
cuộc nỗi dậy ở Texas năm 1836. 


Đó là một phân của tính Mỹ của những người định cư Do Thái mà họ đã bị chia rẽ mãi 
mãi. Chăng hạn, Noah là một người theo chủ nghĩa bãi nô phương Bắc. Ở miền Nam, 
người Do Thái Mỹ ủng hộ chủ nghĩa nô lệ. Họ sở hữu nô lệ. Jacob Jacobs, một nhà đâu 
giá Charleston, đã viết trong di chúc của mình: “Vật phẩm tôi tặng cho người vợ yêu 
quý là Katey Jacobs là những nô lệ tên là Toby, Sciplo, Jack, Jenny với ba người con 
Peter, John và Eve, và Flora cùng với hai đứa con là Rachel và Lucy và tất cả những nô 
lệ khác.” 

Một người Do Thái miền Nam, bị xúc phạm về tôn giáo và danh dự của mình, đã phản 
ứng. Năm 1832, Philip Minis, trong một gia đình Do Thái hàng đầu ở Savannah, đã bị 
lạm dụng trong Phòng Bar Luddingtons bởi một thành viên của cơ quan lập pháp 
Georgia, James J. Stark, người đã nói anh ta là “một người Do Thái chết tiệt”, 'một người 
Israel chết tiệt”. Minis đã băn chết Stark, bị xử tội ngộ sát nhưng được tha bồng. 

Với sự đồng nhất của người Do Thái Mỹ với địa phương họ sinh sông, không có gì ngạc 
nhiên khi trong Nội chiến, họ chia rẽ theo các phe. Khoảng 7.000 người Do Thái phục 
vụ miễn Bắc, 3.000 người cho miền Nam. 


Có một ví dụ nôi tiếng trong Chiến tranh, vào ngày 17 tháng 12 năm 1862, khi Tướng 
Ulysses S. Grant, ở Tennessee, ban hành một mệnh lệnh: “Người Do Thái vi phạm mọi 
quy định thương mại do Bộ Tài chính thiết lập, do đó bị trục xuất khỏi Bộ.” Phản ứng 
thù địch ngay lập tức và áp đảo, và không chỉ từ người Do Thái: theo chỉ thị của Lincoln, 
Grant đã thu hồi lệnh, ngày 6 tháng 1 năm 1863. 


Những người nhập cư Do Thái có xu hướng nói tiếng Anh với giọng Đức nhưng con cái 
của họ đến trường công (và trường Do Thái vào Chủ nhật) và hòa nhập hoàn toàn vào 
xã hội địa phương. Từ những năm 1840 trở đi, Do Thái giáo được cải cách lan rộng 
nhanh chóng ở Mỹ, dưới sự thúc đây của các giáo sĩ Do Thái tiễn bộ như David Einhorn, 
Samuel Hirsch, Isaac Mayer Wise và Samuel Adler. Những người Do Thái hàng đầu ở 
Mỹ không quan tâm đến Đẳng Messiah hay Zion; con đường dẫn đến Sự cứu chuộc, như 
đã thấy, là để truyền bá thông điệp về chủ nghĩa độc tôn đạo đức trên toàn thế giới. Điều 
đó hoàn toàn phù hợp với tông chỉ chung của tôn giáo Mỹ. Có một xu hướng bảo thủ 
hơn, đặc biệt là ở Philadelphia, nơi có lẽ đã trở thành trung tâm hàng đầu của tôn giáo 
Do Thái. Tại đây, Giáo sĩ Isaac Leeser (1806-68), đến từ Westphalia, một người có nghị 
lực phi thường, đã tạo ra bản dịch Kinh Thánh đầu tiên của người Do Thái sang tiếng 
Anh, hoàn thành bản dịch tiếng Anh của các sách kinh Ashkenazi và Sephardi, thành lập 
tờ báo Do Thái thành công đâu tiên, Occident (1843), và sau đó là Hiệp hội Xuất bản 
Do Thái đầu tiên ở Mỹ, và đã sản xuất hàng loạt sách giáo khoa tiếng Do Thái của Mỹ 
cho các trường học. 


D3915) 8°4*33) 1n 


H TX T1 *Ÿ đ f h )A T` Ta ïr : .. TC. NT, ^^ 
H' Ì IV bị LH *í \á\l/ © 
JãÌ __ Ñ mẬI | 11 ) { ƑÍ\ 
L;Z bị _ | ' Atĩ ' | \ ƒ ` A 
Ầ : +L NO SG, XÃ ^Ã7 \V/ \V Â. ` 


0E THE 


ACCORDING TO THE MASSORETIC TEXT, ON THE BASIS OF THE 


CAREFULLY TRANSLATED 


Aittr ty b+s† ấtusb all; 
AND SUPPLIED WITH 


SHORT EXPLANATORY NOTES. 


BY 


ISAAO LEESER 


\J¬† 199 H307 ND 95 


£For it shall not be forgotten out of the mouth of hỉs seed.”—DEuT. xxxi. 21. 


PHILADELPHIA : 
PUBLISHED AT 371 WALNUT STREET. 
5614. 


Do Thái giáo cải cách có nhiều khả năng thu hút các doanh nhân thành đạt, những người 
hiện đang bắt đầu nồi lên như những nhân vật lớn trên chính trường Hoa Kỳ. Đó là chủ 
ngân hàng Joseph Selipgman (1820-80) và Jacob Henry Schiff (1847-1920), người đứng 
đâu Kuhn, Loeb & Co vào năm 1885. Cũng như Chiến tranh Ba mươi năm và Chiến 
tranh Napoléon, Nội chiến đã đưa kỹ năng tổ chức và tài chính của nhiều chủ ngân hàng, 
nhà thầu và nhà cung cấp quân áo Do Thái lên cao, và từ những năm 1860 trở đi, người 
Do Thái đã trở thành một quyên lực trong kinh doanh, đặc biệt là ở New York. Hoạt 
động từ thiện không lồ của họ đã cung cấp cho Do Thái giáo một khuôn khô thê chế 
được ưu đãi tốt, và chắc chăn điều này có một định hướng tự do mạnh mẽ. Liên hiệp các 
giáo đoàn tiếng Do Thái Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1873, trường Đại học Hebrew 
Union hai năm sau đó, Hội nghị Trung ương của các Giáo sĩ Do Thái Hoa Kỳ vào năm 
1889. Cương lĩnh Pittsburg (1885), do Giáo sĩ Kaufmann Kohler soạn thảo, đã bác bỏ 
tất cả các luật Torah “như là không thích nghi với quan điểm và thói quen của nên văn 
minh hiện đại, đã trở thành tín ngưỡng tiêu chuẩn của Cải cách Do Thái giáo cho đến 
năm 1937. Nó bác bỏ các quy tắc cũ về chế độ ăn uống, thuần khiết và ăn mặc, khẳng 
định người Do Thái 'không còn là một quốc gia, mà là một cộng đồng tôn giáo', phủ 
nhận sự sông lại, thiên đường và địa ngục, bác bỏ việc quay trở lại Z1on, và trình bày 
thuyết thiên sai là cuộc đầu tranh cho sự thật, công lý và lẽ phải trong xã hội hiện đại mà 
nó sẽ tham gia cùng với các tôn giáo khác và những người thiện chí nói chung. 

Do đó, vào thời điểm diễn ra cuộc di cư lớn, Do Thái Mỹ dường như vẫn còn là một sợi 
dây khác trong cấu trúc của tôn giáo Tân Thê giới. Trong thập kỷ 1881-92, người Do 
Thái đến Mỹ với tốc độ 19.000 người một năm; trong thập kỷ 1892-1903, mức trung 
bình tăng lên 37.000 một năm; và trong 12 năm 1903-14, trung bình là 76.000. Hai triệu 
người Do Thái tị nạn này có rất ít điểm chung với 1/4 triệu người Do Thái theo chủ nghĩa 
Cải cách, có tư tưởng Mỹ và ngày càng sợ hãi chào đón họ. Họ nói tiếng Yiddish, theo 
Chính thông giáo hoặc đạo Hồi, đôi mắt hoang dã và sợ hãi, mê tín và nghèo đến tuyệt 
vọng. Lân đâu tiên, Do Thái Mỹ bắt đầu sợ những đồng bào mới đến, đặc biệt là với số 
lượng đáng kinh ngạc như vậy. 


Cho đến nay, nước Mỹ theo đạo Tin Lành chính thống, cũng giống như nước Anh trước 
đó, đã săn lùng các tờ báo (tư tưởng nỗi loạn) hơn là săn bắt người Do Thái. Nhưng kể 
từ sau Nội chiến, khi người Do Thái bị coi là những kẻ trục lợi chiến tranh, chủ nghĩa 
bài Do Thái đã trở nên đáng chú ý. Năm 1876, một khách sạn trên bờ biên New Jersey 
đã tuyên bố công khai trên báo chí rằng họ sẽ không thừa nhận người Do Thái. Năm sau, 
bản thân Joseph Seligman bị từ chỗi vào khách sạn hàng đầu ở khu nghỉ mát Saratoga. 
Các doanh nhân Do Thái sau đó đã mua một số khách sạn ở Saratoga, và kết quả là, khắp 
khu vực New York, các khách sạn nghỉ dưỡng được chia thành những khách sạn phù 


hợp và những khách sạn không phù hợp với người Do Thái. Thói quen này lan rộng đến 
các nhà nghỉ ma quái và câu lạc bộ đồng quê, và một số trường học và cao đăng bắt đầu 
áp dụng. 

Sự xuất hiện ô ạt của những người Do Thái Ashkenazi nghèo ở New York đã thúc đây 
sự phát triển của nên văn hóa mới bài Do Thái. New York là một thành phố tị nạn thực 
sự, và hơn thê nữa là hạt nhân của một sức mạnh mà theo thời gian sẽ tự phát huy hiệu 
quả thay mặt cho người Do Thái trên khắp thế giới. 

Những người Do Thái giàu có ở New York vẫn chưa nắm bắt được những cơ hội mà 
chuyến di cư từ châu Âu sẽ tạo ra. Giống như rất nhiều sự kiện trong lịch sử Do Thái, 
chắng hạn như vụ thảm sát năm 1648 — cuối cùng có thể được hiểu là một phân của kế 
hoạch quan phòng, mang lại chiễn thăng từ thảm kịch — nhưng đó không phải là cách họ 
thây vào thời điểm đó. Đề thực hiện công lý, họ cô găng kiềm chế sự e ngại và làm tất 
cả khả năng đề chào đón quân chúng đông đảo. Nhưng một số đã nhạy bén hơn. Trong 
số những người làm việc cho cơ quan cứu trợ người nhập cư Do Thái được thành lập 
trên Đảo Ward có nữ thị sĩ trẻ Emma Lazarus (1849-87). Tài năng của cô đã được 
Emerson phát hiện và trau dồi. Cô ây bùng cháy với nhiệt huyết lãng mạn dành cho văn 
hóa Do Thái, cổ đại và hiện đại. 

Cô đã dịch tác phẩm của nhà thơ vĩ đại thời trung cô Judah Halevi. Cô ấy dịch Heine. 
Cô đọc bài thơ cảm động của Longfellows trên Nghĩa trang Newport nhưng lại bày tỏ 
sự tiếc nuối về cái kết đầy chán ghét của nó: “Và những quốc gia đã chết sẽ không bao 
giờ sông lại.” Điều đó không đúng! Người Do Thái sẽ sống lại! Cô xuất thân từ một gia 
đình Sephardi lâu đời và giàu có, nhưng cô nhìn thấy ở những người Do Thái Ashkenazi 
nghèo đang thúc đây cuộc nhập cư vào Hoa Kỳ, cùng với những yếu tô của một đội quân 
tương lai sẽ xây dựng lại Jerusalem ở Mỹ, hoặc ở Israel, có lẽ cả hai. Cô đã bảo vệ họ 
trước những lời bôi nhọ bài Do Thái trên tạp chí New Century (1882). Có lẽ cô hiểu rõ 
hơn bất cứ ai khác ở Mỹ vào thời điểm đó, tầm quan trọng thực sự của ý tưởng Mỹ với 
những người nghèo ở châu Âu bị ngược đãi. Khi Tượng Nữ thần Tự do được nâng lên 
ở lỗi vào cảng New York, tác phẩm của cô, “The New Colossus°, đã mang đến cho Nữ 
thân Tự do một bài ca bất hủ. 


Emma Lazarus hiêu được ý nghĩa của nước Mỹ đôi với người Do Thái trên thê giới. 


Bài thơ của cô ây, “Biểu tượng của Do Thái”, là người theo chủ nghĩa Zionist. Cuôn “Sứ 
đồ cho người Do Thái? (1882-3) của cô dự báo về sự hôi sinh của nền văn minh Do Thái 
thông qua hành động chung từ Mỹ và Đất Thánh. 


NOT LIKE THE BRAZEN GIANT OF GREEK FAME, 

WITH CONQUERING LIMBS ASTRIDE FROM LAND TO LAND; 
HERE AT OUR SEA-WASHED, SUNSET GATES SHALL STAND 
A MIGHTY WOMAN WITH A TORCH, WHOSE FLAME 

ÍS THE IMPRISONED LIGHTNING, AND HER NAME 

MOTHER OF EXILES. FROM HER BEACON-HAND 

GLOWS WORLD-WIDE WELCOME; HER MILD EYES COMMAND 
THE AIR-BRIDGED HARBOR THAT TWIN CITIES FRAME. 
"KEEP, ANCIENT LANDS, YOUR STORIED POMPI!” CRIES SHE 
WITH SILENT LIPS. ”“GIVE ME YOUR TIRED, YOUR POOR, 
YOUR HUDDLED MASSES YEARNING TO BREATHE FREE, 
THE WRETCHED REFUSE OF YOUR TEEMING SHORE. 

SEND THESE, THE HOMELESS, TEMPEST-TOST TO ME, 

Ï LIFT MY LAMP. `BESIDE THE GOLDEN DOORI" 


THE NEW COLOSSUS BY EMMA LAZARUS 


Khi những người mới đến tràn vào New York, các giáo đường kiểu Đức thời thượng đã 


đi chuyền lên thị trần Mongattan. Dân tỊ nạn tập trung tại the Lower East Side, 1.Š dặm 
bao quanh Bowery, Đại lộ số 3, đường Catherine, đường 14 và sông Đông. Tại đây, vào 
năm 1910, 540.000 người Do Thái đã bị nhồi nhét vào thứ được gọi là Dumbbell 
Tenements. Chúng cao từ năm đến tám tầng, mỗi tầng có mười bốn phòng, chỉ một trong 
số đó có ánh sáng. Trung tâm của Do Thái New York là Khu thứ mười cực kỳ đông đúc, 
nơi có 74.401 người sông trong 1.196 căn hộ trải dài trên 46 khu nhà (năm 1893). Điều 
này có nghĩa là mật độ 701,9 người trên một mẫu Anh. Đây cũng là nguồn gốc của “nghề 
kim chỉ”, trong đó hầu hết những người nhập cư được làm việc, sản xuất quân áo may 
sẵn, làm việc bảy mươi giờ một tuần, mười hai giờ trong một căn phòng nhỏ. Tính đến 
năm 1888, 234 trong số 241 hãng quân áo ở New York là của người Do Thái; vào năm 
1913, đây là ngành công nghiệp lớn nhất của New York, có 16.552 nhà máy, gân như 
toàn bộ là người Do Thái, sử dụng 312.245 người. 


MODEL OEF BLOCK ON LOWER EAST SIDE 


EFrom the Tenement House Exhibiton of 1goo 


Một tờ báo Yiddish ghi nhận (1884): 


Trong các tô chức từ thiện của những người Do Thái Đức quý tộc của chúng ta, bạn sẽ 
thây những văn phòng, bàn làm việc đẹp đẽ, nhưng khuôn mặt họ nghiêm nghị. “Mọi 
người nghèo đều bị tra hỏi như tội phạm, bị coi thường; những người bất hạnh tự SUy 
sụp và run như cây sây, y như anh ta đang đứng trước một quan chức Nga.” Hai mươi 
năm sau, tinh thần phục tùng đã biến mất. Toàn bộ phong trào lao động do người Do 
Thái lãnh đạo đã được thành lập và thiết lập sức mạnh thông qua bỗn cuộc đình công 
đây kịch tính. Người Do Thái phía đông đã thúc đây sự độc lập của họ. Thời gian lưu 
trú trung bình của những người nhập cư Do Thái ở Lower East Side chỉ là mười lăm 
năm. 

Sau đó, họ tiếp tục, đầu tiên đến Harlem (từng là khu phố Do Thái Đức giàu có), sau đó 
đến Bronx và Washington Heights, sau đó đến Coney Island, Flatbush, Boro Park và 
Eastern Parkway. Con cái của họ đã đi học cao đăng và đại học; một số lớn trở thành 
bác sĩ và luật sư. Những người khác trở thành doanh nhân nhỏ; sau đó là các doanh nhân 
lớn. Ở New York, người Do Thái chuyền từ các cửa hàng và xưởng sản xuất nhỏ sang 
các cửa hàng bách hóa rộng lớn. Gia đình Benjamin Bloomingdale đến từ Bavaria, người 
đã mở một cửa hàng bán đồ khô vào năm 1872, có 1.000 nhân viên trong cửa hàng East 
Side của họ vào năm 18§§§. Anh em nhà Altman có 1.600 cửa hàng. Isidor và Nathan 
Straus tiếp quản R.H. Macy. Các nhóm gia đình khác đã tạo ra Gimbels, Sterns và ở 
Brooklyn, Abraham & Straus. 


— 
.- 


. 


% Si c K -‹ +, N ĂÄ- (6v... ` X È©M ^¬-. 
: cất k "`w% . q b > - ầ sẽ” . ` % x. 
=. /Ä ~# ^ ề. `... Nà, `ằc `. — “ +: ỳ 
sư. — ”~ Ji” — «c xi6 xì VÀ LG Về l\ ` Ỷx^ x.ấ 
li —A ‹ : 4% uuñÃ `: “ủ à ~ 4 sỉ : “ 4 % , X 


Cộng đồng Do Thái tại Lower East Side, New York 


Vào những năm 1900, với một triệu người nói tiếng Yiddish, New York có tờ báo tiếng 
Yiddish lớn nhất thế giới, bán được 600.000 bản mỗi ngày và với bốn tiêu đê chính: 
Warheit (cực đoan và dân tộc chủ nghĩa), Tạp chí Buôi sáng Do Thái (Chính thống và 
bảo thủ), Forward (xã hội chủ nghĩa), Tageblat (Chính thống giáo và Zionist). Nhưng 
người Do Thái cũng sớm thống trị báo in New York băng tiếng Anh. Arthur Hays 
Sulzberger và Arthur Ochs điều hành New York Tinies, Dorothy Schiff và J. David Stern 
là The New York Post; và theo thời gian các nhà xuất bản lớn của người Do Thái nỗi lên 
— Horace LIveright tạo ra LIveright & Bonl, George Oppenheim và Harold Guinzburg 
tạo ra Viking Press, Richard Leo Simon và Lincoln Schuster tạo ra : 
Bennett Cerf phát triển Random House và Alfed Knopf thành lập Alfred A. Knopf. Vào 
thời điểm này, Mongattan và Brooklyn đều có hơn 600.000 người định cư Do Thái. Ở 
Bronx, người Do Thái chiêm 38% tông dân số; ở New York nói chung, người Do Thái 
chiếm 29%, cho đến nay là nhóm dân tộc lớn nhất. Với 1.640.000 người Do Thái (1920), 
New York dễ dàng trở thành thành phô Do Thái (và Yiddish) lớn nhất trên trái đất. Năm 
1880, Do Thái Mỹ chỉ có hơn 1/4 triệu trên một quốc ø1a 50 triệu dân, bốn mươi năm 
sau, ở một quốc gia 115 triệu, nó đã tăng vọt lên 4,5 triệu, tăng gấp mười tám lân. 

Simon & Schuster là một công ty xuất bản của Mỹ và là công ty con của ViacomCBS được thành lập tại 
Thành phô New York vào năm 1924 bởi Richard L. Simon và M. Lincoln Schuster. Tính đên năm 2016, 


Simon & Schuster là nhà xuất bản lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, xuất bản 2.000 đầu sách hàng năm với 35 nhà xuất 
bản khác nhau. 


Simon & Schuster đã xuất bản hàng nghìn cuốn sách của hàng nghìn tác giả. Một số tác giả đáng chú ý: 
Donald Trump, Ernest Hemingway, Stephen King, Walter Isaacson... 

Năm 1880, khoảng 90% trong số 200 giáo đường Do Thái là các tô chức cải cách. Nhưng 
sự thông trị của họ không thê đạt được vì những người mới đến đã làm cho tiếng nói và 


sức mạnh của họ được lắng nghe. Năm 1883, một cảnh tượng nổi tiếng xảy ra trong bữa 
tôi tốt nghiệp đầu tiên tại Đại học Hebrew Union, trường giáo lý Do Thái chính, được 
kiểm soát bởi phái Cải cách ở Hoa Kỳ. Tôm và các thức ăn không phải kosher (đồ cúng) 
khác đã được phục vụ. Có một sự náo động, và nhiều giáo sĩ Do Thái nỗi tiếng đã bước 
ra ngoài trong sự phẫn nộ và ghê tởm. Sau đó, một sự tái tô chức nhanh chóng của Do 
Thái Mỹ đã diễn ra. Năm 1886, phe bảo thủ thành lập Chủng viện Thân học Do Thái của 
riêng họ. Chính thông giáo cũng hình thành một khuôn khô thê chế. 
f 


Thậm chí đến năm 1890, 316 trong số 533 giáo đoàn Hoa Kỳ là Chính thống giáo. Theo 
thời gian, một câu trúc gấp ba lần xuất hiện, với phe Bảo thủ dẫn đầu, Chính thống giáo 


thứ hai và Cải cách chỉ chiếm một phân ba. Đến năm 1910, sự lan rộng của các loại Do 
Thái giáo ở Mỹ đã rất lớn. Các giáo đường của phe Cải cách giàu hơn, có các nhà thuyết 
giáo mặc áo choàng kiểu Anh giáo, các lão làng Anh, chỗ ngôi hỗn hợp, dàn hợp xướng. 
Giáo sĩ ludah Maøgnes, của Đền Thờ Emanu EI, đã tự hào nói với giáo đoàn New York 
của mình vào năm đó: 


Có thê tìm thấy các hội thánh Do Thái ở Maharal of Prague, Baal Shem Tov hay Vilna 
Gaon, lần lượt, mỗi người đều cảm thây như ở nhà. Vào thời điểm đó, người Do Thái 
Hoa Kỳ, đại diện cho mọi khía cạnh của Do Thái giáo thế tục. Nó vẫn chưa ở vị trí áp 
đảo theo một hướng cụ thể, chưa nói đến việc cung cấp khả năng lãnh đạo cho thế giới 
Do Thái. Nhưng nó đã trở nên có tô chức: vào năm 1906, Ủy ban Người Do Thái Hoa 
Kỳ được thành lập. Nó đang xây dựng sức mạnh về sô lượng, tài chính, kinh tế và trên 
hết là chính trị, để tạo thành một lực lượng ủng hộ không lồ một khi người Do Thái trên 
toàn thê giới đạt được đa số đồng thuận về tương lai của họ. Tất cả những điều này là 
hậu quả trực tiếp của thảm kịch năm 1881. 

Do Thái giáo chính thống là một thuật ngữ chung cho các phân nhánh truyền thống của Do Thái giáo 
Rabbinic đương đại. Vê mặt thân học, nó được định nghĩa chủ yêu thông qua Torah, cả băng văn bản và 
truyện miệng, như được Thiên Chúa tiệt lộ theo nghĩa đen trên núi Sinal và được truyên đi một cách trung 
thực kê từ đó. 

Do đó, Do Thái giáo chính thông ủng hộ việc tuân thủ nghiêm ngặt Luật Do Thái, hay halakha, chỉ được 
giải thích và xác định theo các phương pháp truyên thông và tuân thủ sự liên tục của tiên lệ nhận được qua 
các thời đại. Nó liên quan đên toàn bộ hệ thông halakha cuôi cùng dựa trên sự mặc khải bât biên, vê cơ bản 
vượt ra ảnh hưởng bên ngoài và lịch sử. Hơn bât kỳ vân đê lý thuyêt nào, việc tuân thủ chê độ ăn kiêng, tính 
khiêt, đạo đức và các luật khác của halakha là đặc trưng của Chính thông giáo. Các học thuyêt quan trọng 
khác bao gôm niêm tin vào sự phục sinh thân xác trong tương lai của người chêt, phân thưởng và hình phạt 
thiêng liêng cho người công bình và tội nhân, Israel được chọn như một dân tộc bị ràng buộc bởi một Giao 
ước với Thiên Chúa, và một Thời đại Messiah cuôi cùng được cai trị bởi một Đâng cứu thê mà sẽ khôi phục 
lại Đên thờ ở Jerusalem. 

Do Thái giáo chính thống không phải là một giáo phái tập trung. Mối quan hệ giữa các nhóm nhỏ khác nhau 
của nó đôi khi căng thăng, và giới hạn chính xác của Chính thông giáo là đôi tượng của cuộc tranh luận gay 
gắt. Đại khái Do Thái giáo chính thông có thê được phân chia thành Do Thái giáo Haredi (siêu Chính thông 
giáo), vôn bảo thủ và ân dật hơn, và Do Thái giáo Chính thông hiện đại, tương đôi cởi mở với xã hội bên 
ngoài. 

Nhưng có những hậu quả khác. Cứ như thể lịch sử đang từ từ giải một trò chơi ghép hình 
tuyệt vời, lần lượt xếp từng mảnh vào vị trí của chúng. Người Do Thái đại chúng của 
Mỹ là một mảnh. Phân tiếp theo là ý tưởng theo chủ nghĩa Phục quốc. Các sự kiện năm 
1881 cũng đây điều đó về phía trước. Trước khi xảy ra các cuộc chiên tranh Nga, đại đa 
số người Do Thái nhìn thây tương lai của họ là sự đồng hóa dưới hình thức này hay hình 
thức khác. Một số người Do Thái bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thê khả thi. Trục 
của người Do Thái dịch chuyên. 

Nó trở nên kém lạc quan và dễ bị kích động hơn và do đó giàu trí tưởng tượng và sáng 
tạo hơn. Sự khủng khiếp tại Nga khiến người Do Thái nghĩ: có thể tôn tại một cộng đồng 
lý tưởng vì người Do Thái ở Mỹ không chỉ được an toàn, không phải chịu đựng, hoặc 
thậm chí được khoan dung, chào đón như ở nhà. Tất nhiên, chủ nghĩa Zionism không 
phải là mới. Nó đã có từ thời Lưu Đày ở Babylon. 


Chắng phải người viết Thi Thiên đã hát: “Bên các sông Babylon, chúng tôi ngôi xuống, 
chúng tôi khóc khi nhớ đến Zion sao?” Trong hơn một thiên niên kỷ rưỡi, mọi thế hệ Do 
Thái, trong mọi cộng đồng Do Thái, đều có một hoặc hai người mơ thây Zion. Một số 
đã hoàn thành ước mơ của mình bằng cách đến đó: đến Tiberias, đến Safed, đến chính 
Zion. Những người khác đã nghĩ tìm thấy những giáo đoàn hoặc thuộc địa nhỏ. Tuy 
nhiên, tất cả những người này đều là những người theo chủ nghĩa Zionist tôn giáo. Bằng 
cách này hay cách khác, họ hy vọng có thê kết thúc hành động của đẳng thiên sai. Đó là 
ý tưởng của giáo sĩ Do Thái người Đức Zevi Hirsch Kalischer (1795-1874), người vào 
năm 1836, đã yêu câu Rothschild Frankfurt cấp vốn đề mua Erez Israel — hoặc ít nhất là 
chính Jerusalem — từ Mohammed Ali, để bắt đầu quá trình xâm nhập. Năm 1840, sau 
khi Sir Moses Montefiore và Adolphe Cremieux thành công trong việc giải cứu cộng 
đồng Damascus, Giáo sĩ Judah Alkalai (1798-1878), ở Semlin gần Belgrade, đã hình 
thành ý tưởng hoạt động cụ thê này có thê phục vụ như một mô hình cho một tông thê 
lớn hơn của người Do Thái thế giới như một lực lượng quốc gia, với tiếng Do Thái hiện 
đại là ngôn ngữ của nó, và Palestine như một vương quốc tương lai cho Đẳng Messiah 
mà ông ta gần như mong đợi hàng giờ. Ông đã tuyên truyền kế hoạch này trong nhiều 
tờ rơi và tự mình định cư ở Erez Israel, đề thê hiện sự chân thành của mình. 


TỐ. 
`. zạ “x 


` 
MU. ợ : . ã " 
D).) ` Nhiệm, ly, A2 ®, <- 
: sư. c C2 na tu cà 
š PK 


Núi Z1on tại Jerusalem 
Từ những năm 1840, có những người theo chủ nghĩa thế tục cũng mơ thấy Zion. Moses 
Hess (1812-75) đã đi từ chủ nghĩa Hegel đến chủ nghĩa xã hội, giỗng như Marx, nhưng 
ông sớm rút lui khỏi chủ nghĩa xã hội dù trong phiên bản lý thuyết của Marx hay những 


nỗ lực thực tế của Lassalle ở Đức. Giống như nhiều người Do Thái, ông bắt đầu quay 
trở lại cội nguôn ở tuôi trung niên, nhưng sự phục hôi của ông với Do Thái giáo mang 
hình thức chủ nghĩa dân tộc hơn là tôn giáo. Ông băt đầu coi nhà nước là đơn vị tự nhiên 
của sự phát triển lịch sử. Do đó, những người Do Thái khai sáng đã dốc hết sức cho sự 
đồng hóa hoàn toàn đang phản bội bản chất của chính họ. Vào năm 1859, ông đã rất 
phân khích bởi cách mà Ý, một quốc gia cô xưa khác đã bị chia cắt từ lâu, đạt được bản 
sắc dân tộc của mình một lần nữa. Tại sao Do Thái không thê Thông nhất? Trong cuôn 
sách vĩ đại của mình, Rome và Jerusalem, Hess đã đặt ra vân đề về quốc gia-nhà nước 
Do Thái. Một mặt, nó sẽ tránh được sự thái quá của những kẻ đeo mặt nạ muốn tự đồng 
hóa mình với sự tôn tại và mặt khác, những người Chính thông giáo thực sự muốn bỏ 
qua thế giới hoàn toàn. Nó sẽ cho phép người Do Thái, bằng chính nhà nước mà họ tạo 
ra, từ chỗi cả những mê tín của Cơ Đốc giáo và chủ nghĩa phương Đông của Hồi giáo 
để thực hiện ý tưởng của người Do Thái trong thực tế và do đó trở thành ánh sáng chính 
trị của thị tộc. Đồng thời, nó sẽ cho phép họ đạt được sự cứu chuộc của chính họ không 
phải băng đề xuất tiêu cực của Marx nhăm phá hủy các chức năng kinh tế truyền thông 
mà bằng hành động tích cực là tạo ra một trạng thái lý tưởng. 


Nhưng tất cả những ý tưởng theo chủ nghĩa Zionist này và nhiều ý tưởng khác đã dự 
tính một số loại hình định cư trong hoặc xung quanh Jerusalem. Ngay cả Mordecai Noah 
cuỗi cùng cũng đưa ra quan điểm cộng đồng Do Thái lý tưởng của ông nên gần bờ sông 
Jordan hơn sông Niagara. Người Do Thái đã định kỳ đến Palestine với số lượng nhỏ. 


Tuy nhiên, nếu không có một quá trình thực dân hóa ban đầu, làm thê nào một Zion mới, 
tôn giáo hoặc thế tục hoặc cả hai, có thể xuất hiện? Một khi người Do Thái nghĩ đến việc 
thuộc địa hóa, họ có xu hướng quay sang Anh. Họ là cường quốc thuộc địa lớn của thế 
kỷ XIX, đang trên đường chiễm được một phân tư bề mặt trái đất. Hơn nữa, nước Anh 
tiếp thu một cách đặc biệt chủ nghĩa lý tưởng của người Do Thái, đặc biệt là chủ nghĩa 
Zionist. Như chúng ta đã thấy, Bộ trưởng Ngoại giao vĩ đại, Lãnh chúa Palmerston, đã 
tích cực hỗ trợ một cuộc tái định cư khiêm tôn của Palestine. 


Thủ tướng vĩ đại Benjamin Disraeli, thậm chí còn nhìn xa hơn. Cuốn tiêu thuyết Alroy 
của ông mô tả nhiệm vụ khôi phục lại Jerusalem cho người Do Thái của người anh hùng. 
Chủ đề tái hiện trong cuốn tiểu thuyết Do Thái quan trọng hơn Tancred của ông. Tất 
nhiên Disraeli có thê bị coi là một Sephardi lãng mạn và giàu trí tưởng tượng, người trên 
thực tế theo đuổi sự nghiệp thực dụng trong chính trường Anh. Nhưng Disraeli hoàn 
toàn có khả năng hiện thực hóa những tầm nhìn trên mây của mình. Tại Ấn Độ, ông đã 
biến một công ty thương mại thành một đề chế lấp lánh. Ông thường giữ kín những kế 
hoạch thực tế của Chủ nghĩa Phục quốc cho riêng mình, nhưng chúng đã ở đó. Năm 


1851, ông đi dạo qua công viên của Lord Carrington tại High Wycombe với đông nghiệp 
Lord Stanley. Stanley đã lưu ý trong nhật ký của mình: 


Ngày se lạnh; nhưng dù thường rất nhạy cảm với ảnh hưởng của thời tiết, ông ấy dường 
như quên mất nhiệt độ, đứng bên cạnh một đồn điền, anh ây giải thích chị tiết về kế 
hoạch của mình. [Palestine], ông nói, mang lại rất nhiều điều: tất cả những gì nó muốn 
là lao động và sự bảo vệ cho người lao động: quyên sở hữu đất có thể được mua từ Thổ 
Nhĩ Kỳ: tiền sẽ có, những người Rothschild và các nhà tư bản Do Thái hàng đầu sẽ giúp 
đỡ, Đề chế Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào cảnh đồ nát. 

Họ sẽ làm bất cứ điều gì, tất cả những øì cần thiết là thiết lập các thuộc địa, có quyên 
đối với đất đai và an ninh đề khỏi bị đối xử tệ hại. Câu hỏi về quốc tịch có thê đợi cho 
đến khi những điều này được giải quyết. Ông nói thêm những ý tưởng này đã được phố 
biến rộng rãi trong quốc gia [Do Thái]. Người thực hiện chúng sẽ là Đẳng Messiah tiếp 
theo, một Đắng Cứu Rỗi thực sự của dân tộc mình. 


Stanley nói thêm: “Mặc dù tôi đã nhiều lần nhìn thấy anh ta bị ảnh hưởng bởi sự cáu 
kỉnh hoặc phân khích vui vẻ, nhưng đây là trường hợp duy nhất mà anh ây thể hiện cảm 
xúc cao trảo. ” 


Trong sự đồng cảm của người Do Thái, Disraeli không chỉ phản ánh nguôn gốc chủng 
tộc; ông cũng là một phân của truyền thông chuộng Do Thái của Anh. Đặc biệt, các tác 
giả người Anh dựa trên Kinh Thánh King James, có mỗi quan tâm sâu sắc đến quá khứ 
của người Do Thái, thường đi kèm với sự đồng cảm mạnh mẽ đối với tình trạng khó 
khăn hiện tại của họ. 


Byrons Hebrew Melodies là một ví dụ. Tất nhiên, luôn có sự cám dỗ liên tục để ĐIỚI 
thiệu người Do Thái trong tiêu thuyết như những nguyên mẫu khó chịu hoặc chỗng đối 
xã hội. Charles Dickens đã khuất phục trước điều này trong Oliver Twist (xuất bản 1837- 
8), trong đó tên ác nhân Fagin bị gán ghép một cách thô thiên là “Người Do Thái”, mặc 
dù những đặc điểm Do Thái của hắn không rõ ràng. Có rất nhiêu tội ác của người Do 
Thái ở London, đặc biệt là trong cộng đồng Ashkenazl nghèo. Người Do Thái là một 
trong những người đầu tiên được đưa đến Úc; khi hệ thông này ngừng hoạt động vào 
năm 1852, ít nhất 1.000 người Do Thái đã tham gia. Nhưng Dickens cực kỳ phẫn nộ khi 
tuyên bỗ Oliver Twist là người chồng lại Do Thái. Gần như để bác bỏ chúng, trong Bạn 
chung của chúng ta (xuất bản năm 1864-5), ông đã miêu tả một trong những nhân vật 
thánh thiện nhất của mình, Mr Riah, “người Do Thái hiền lành có lòng biết ơn sâu sắc 
về chủng tộc". 


Vào thời Victorla, người Do Thái thường được cho là có mái tóc đỏ xỉn màu, và một sỐ 
nhân vật đáng ghét hơn có thuộc tính này: chắng hạn như Uriah Heep ở David 
Copperfield; hoặc Rev. Obadiah ở Tòa tháp Barchester của Anthony Trollope. 


Trollope đôi khi bị chỉ trích vì miêu tả những người Do Thái xấu. Ông chắc chắn không 
thích Disraeli. Trollope đã viết một số lượng lớn tiêu thuyết và miêu tả vô sô người nước 
ngoài (ông là người được đi du hành nhiều nhất trong số các tiểu thuyết gia của thê kỷ 
19) nhưng việc xem xét kỹ không cho thấy có định kiên đối với người Do Thái. Madame 
Max Goesler, người xuất hiện trong nhiều tiêu thuyết chính trị của ông, là một phụ nữ 
được tôn vinh cao nhất. Anton Trendellsohn, ở Nina Balataka (1865), là một người Do 
Thái thiện cảm khác của Tyollope. Ngay cả Auguste Melmotte, nhân vật phản diện tài 
chính trong Cách chúng ta sống (1875), không thực sự được mô tả là người Do Thái. 


Tuy nhiên, trường hợp Melmotte rất quan trọng vì nó trùng khớp với một sự khác biệt 
trong thái độ đối với người Do Thái. Cho đến những năm 1870, những người có trình 
độ học vẫn ở Anh có xu hướng là người theo chủ nghĩa chuộng Do Thái. Nhưng trong 
suốt thập kỷ, được đánh dâu bằng sự suy thoái kinh tê chung và nhiều thảm họa tài chính 
riêng lẻ, đã có một sự thay đôi nhỏ. Từ giữa những năm 1870, trong tâm trí nhiều người, 
người Do Thái đã liên quan đến việc thao túng thị trường quy mô lớn. Sự thay đổi tâm 
trạng tương tự cũng có thê quan sát được ở Lục địa, đặc biệt là ở Pháp, Đức và Ảo. 
Nhưng ở đó nó chỉ đơn thuần là sự gia tăng cảm giác bài Do Thái hiện có. Ở Anh, nó là 
mới. Nó khiến các nhà philoza đau khô và truyền cảm hứng cho một số người trong số 
họ xem xét các cách giải quyết vẫn đề mà chúng cũng đang được coi là 'vẫn đề Do Thái”. 
Một trong số đó là nhà khảo cô học Sir Charles Warren, một trong những người đầu tiên 
khai quật Bức tường Đên Thờ Jerusalem. Năm 1875, cùng năm Melmotte xuất hiện, 
Warren xuất bản Vùng đất Hứa: hay, Sự đảm bảo của Thổ Nhĩ Kỳ. Phân lớn với sự giúp 
đỡ của Anh, số lượng người Do Thái ở Thánh địa đã từ từ tăng lên, vượt mốc 10.000 
người vào những năm 1840. Warren giờ đây đã đề xuất, thay vì theo đường lối của 
Disrael, một công ty được điều hành của Anh nên được thành lập đề thuộc địa hóa 
Palestine, với ý định dân dân giới thiệu người Do Thái, thuần khiết và giản dị, để cuối 
cùng chiêm và quản lý đất nước này. Theo quan điểm của Warren, tài chính quy mô lớn 
và sự phát triển có hệ thông và khoa học cuối cùng có thê cho phép đất nước hỗ trợ 15 
triệu người. 

Vào mùa xuân cùng năm, Warren được ủng hộ từ một người có ảnh hưởng hơn nhiều 
trong Blackwood, bắt đầu xuất bản nhiều kỳ cuỗn tiểu thuyết Daniel Deronda của George 
Eliots. Cuốn sách ít được đọc và được coi là một thất bại nghệ thuật vào thời điểm đó. 
Nhưng xét về tác dụng thực tế thì nó có lẽ là cuốn tiêu thuyết có ảnh hưởng nhất của thế 
kỷ XIX. George Eliot đã say mê quan tâm đến người Do Thái kê từ khi mới mười bảy 


tuổi, cô đã đọc J osephus. Cô đã học được rất nhiều điều trong các bài bình luận và phê 
bình trong Kinh Thánh. Cô ấy đã dịch Cuộc đời Chúa Jesus của Strauss và Spinoza. 

Cô không thê quyết định liệu thái độ thù địch của Cơ Đốc giáo đỗi với người Do Thái là 
ngâm ngầm hơn hay ngu ngốc hơn'. Năm 1866, cô gặp một người Do Thái uyên bác, 
Emmanuel Deutsch, một nhà biên mục sách ở Bảo tàng Anh, người vừa xuất bản một 
bài báo nồi tiếng trên tạp chí Quarterly Review, giới thiệu cuỗn Talmud với độc giả Cơ 
Đốc giáo và tìm cách xây dựng câu nối giữa hai tôn giáo. Ông ấy đã cho cô những bài 
học hữu ích. 

Năm 1869, ông đến thăm Palestine và trở thành một nhà Zionist nhiệt thành. “Phương 
Đông!” Ông ấy viết từ Jerusalem, “cuối cùng thì tất cả những khao khát hoang dã của 


hưu 


tôi cũng đã thành hiện thực!” Deutsch qua đời vì bệnh ung thư, nhưng George Eliot đã 
đến thăm ông thường xuyên trong thời gian bị bệnh. Vào đầu những năm 1870, cô bắt 
đâu đến thăm các giáo đường Do Thái với mục đích tạo ra một cuôn tiểu thuyết Do Thái. 
Cô cảm thây, “sự thôi thúc đối xử với người Do Thái với sự cảm thông và hiểu biết như 
bản chất và kiến thức của tôi có thê đạt được... đối với người Do Thái mà chúng ta là 
những người phương Tây được nuôi dưỡng trong Cơ Đốc giáo có một món nợ đặc biệt 
và, liệu chúng ta có thừa nhận điều đó hay không, một sự thấu đáo đặc biệt của mối 
tương giao trong tình cảm tôn giáo hoặc đạo đức.” 


Việc viết và đăng nhiều kỳ cuốn tiêu thuyết, hoàn thành vào năm 1876, là một trải 
nghiệm cảm xúc to lớn đối với cô. Cô đã hoàn thành nó “với nước mắt của tôi”. Người 
cô vẫn của cuốn sách, nhà tư tưởng chủ nghĩa Zionist, là Mordecai, học giả sắp chết, dựa 
trên Deutsch, một người đàn ông chìm trong nghèo đói và mờ mịt, suy yếu vì bệnh tật, 
nhưng sông một cuộc đời mãnh liệt. Qua miệng của Deutsch Mordecai, George Eliot đã 
nói lên hy vọng của chủ nghĩa Phục quốc: “Thể giới sẽ đạt được lợi ích khi Israel giành 
được lợi ích. Vì sẽ có một cộng đồng ở phương Đông mang văn hóa và sự đồng cảm của 
mọi quốc gia vĩ đại trong lòng mình; sẽ có một vùng đất được thiết lập đề làm nơi dừng 
lại của những thù hận, một vùng đất trung lập cho phương Đông cũng như Bỉ dành cho 
phương Tây.” 


Đoạn văn nổi tiếng này đã nói lên tình cảm phô biến trong giới trí thức chủ nghĩa chuộng 
Do Thái rằng việc xây dựng lại ZIon sẽ văn minh hóa một khu vực man rợ. Nó cũng đòi 
hỏi một hình tượng Đắng Messiah, như trong Tancred. George Eliot đã tạo ra người 
hùng của cuốn tiêu thuyết, Daniel Deronda, người được chỉ định bởi Mordecai. Ở cuối 
câu chuyện, Daniel kết hôn với Mirah và chuẩn bị đến phương Đông đề khôi phục “sự 
tồn tại chính trị cho người dân của tôi, biến họ trở thành một quốc gia trở lại, cho họ trở 
thành trung tâm quốc gia, như người Anh đã có, mặc dù họ cũng bị phân tán.” 


Doanh số bán của George Eliot trên toàn thế giới rất lớn. Trong tất cả các tiểu thuyết gia 
ở thế kỷ 19, bà là người được giới trí thức kính trọng nhất ở Lục địa và Bắc Mỹ cũng 
như ở Anh. Đối với họ, và đặc biệt là với hàng trăm nghìn người Do Thái đã đồng hóa, 
lần đầu tiên câu chuyện trình bày về khả năng quay trở lại Zion. 


Ở New York, nó đã làm phân khích cô gái trẻ Emma Lazarus. Trong bài báo về chủ 
nghĩa phục quốc Do Thái trong ấn bản thứ mười một nỗi tiếng của Bách khoa toàn thư 
Britannica (1911), Lucien Wolf đã viết cuốn tiểu thuyết đã “mang lại cho tinh thần dân 
tộc Do Thái sự kích thích mạnh mẽ nhất mà nó đã trải qua kế từ khi Shabbetai Zevi xuất 
hiện.” Cuỗn sách đặc biệt được đọc rộng rãi trong giới chính trị. Đối với thế hệ của 
Arthur Balfour, những người lần đầu tiên gặp George Eliot vào năm 1877, một năm sau 
khi xuất bản, đó là phần giới thiệu về vẫn đề Do Thái. Nhưng điều mà mọi người muỗn 
biết là: Daniel Deronda thực sự sẽ là ai? Khi nào anh ta sẽ xuất hiện? Quả thật, nó giỗng 


... 


như đang chờ đợi Đẳng Messiah vậy. 


= Ý 
` <#R_— ks s2 


~ 


George Eliot 


Daniel Deronda thật xuất hiện vào ngày 5 tháng 1 năm 1895 liên quan đến Đại úy Alfred 
Dreyfus, người Do Thái duy nhất phục vụ trong bộ tham mưu quân đội Pháp, người đã 
bị buộc tội, xét xử và kết tội về những øì sau đó được cho là bằng chứng bịa đặt về việc 
chuyền giao bí mật cho người Đức. Theo dõi xét xử, một trong số ít nhà báo được phép 
tham dự, là Theodor Herzl (1860-1904), phóng viên Paris của nhật báo tự do Vienna. 
Hai tuân trước, anh đứng bên cạnh khi Dreyfus được đưa đến trước Tướng Darras, người 
đã hét lên: “Alfred Dreyfus, anh không xứng đáng để mang vũ khí. Nhân danh người 


he. 


Pháp, chúng tôi kinh thường bạn 
Ngay lập tức, bằng một giọng nói lớn, Dreyfus hét lên: “Những người lính! Một người 
đàn ông vô tội đang bị vu không! Những người lính! Một người vô tội bị sỉ nhục! Nước 
Pháp muôn năm — Quân đội muôn năm!” Một hạ sĩ quan đã cắt bỏ các huy hiệu và cúc 
áo của Dreyfus. Người tù được diễu hành quanh sân, vẫn hét lên mình vô tội. Một đám 
đông phân khích chờ đợi bên ngoài, nghe thây tiếng kêu của anh và bắt đầu huýt sáo và 
hô khẩu hiệu. Khi Herzl rời khỏi tòa nhà, người ta bắt đầu hét lên “Cái chết cho Dreyfus! 
Cái chết cho Do Thái!” Chưa đây sáu tháng sau, Herzl đã hoàn thành bản thảo của cuỗn 
sách lây bối cảnh của chủ nghĩa phục quốc Do Thái hiện đại, Der Judenstaat —- Nhà nước 
Do Thái. 


JUDENSTAAT 


ÍIJIINN LUSINU lEñ j|JINHiMUE 


THEODOR HERZL 


Vụ án Dreyfus và sự chuyền đổi của Herzl sang chủ nghĩa phục quốc Do Thái đều là 
minh chứng cho những bước phát triển quan trọng trong lịch sử Do Thái. Chúng là hai 
mảnh ghép nữa và cả hai đều phải được kiểm tra chỉ tiết. Ngay từ đầu, vụ Dreyfus, và 
những cảm xúc đen tối mà nó bộc lộ, đã dẫn đến một kết thúc quyết định là một kỷ 
nguyên ảo tưởng, trong đó những người Do Thái phương Tây bị đồng hóa đã lạc quan 
cho rằng quá trình chấp nhận họ trong xã hội châu Âu đang diễn ra tốt đẹp và sẽ sớm 
xảy ra. Vào năm 1871, Graetz đã kết thúc tập thứ mười một và cũng là tập cuối cùng của 
cuôn Lịch sử Dân tộc Do Thái của ông: “Hạnh phúc hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào, 
tôi có thể kết thúc lịch sử của mình với cảm giác vui mừng rằng trong thế giới văn minh, 
dân tộc Do Thái cuối cùng không chỉ tìm thấy công lý và tự do mà còn là một sự công 
nhận nhất định.” 

Giờ đây, nó cuỗi cùng cũng có quyên tự do vô hạn đề phát triển tài năng của mình không 
phải do lòng thương xót, mà là một quyên có được nhờ đau khô gấp ngàn lân. 

Không ở đâu cảm giác bất an ngày càng gia tăng mạnh mẽ như ở Pháp. Ở đó, người Do 
Thái được hưởng di sản của chủ nghĩa tự do từ cuộc Cách mạng 1789. 

Vào thời điểm xảy ra vụ án Dreyfus, người Do Thái ở Pháp có số lượng không quá 
86.000 trong tông dân số gần bốn mươi triệu. Cộng đồng được quản lý thông qua Hội 
đồng Trung tâm do chính phủ bảo trợ, nơi đặt ra các quy tắc cho việc bầu chọn các giáo 
sĩ Do Thái. 

Khi Dreyfus được bồ nhiệm làm Đại giáo sĩ Paris vào năm 1891, chủ đề của ông là mỗi 
liên hệ giữa “thiên tài Phápˆ và “tinh thần cơ bản của Do Thái giáo', đặc biệt là 'mỗi 
quan hệ đạo đức giữa hai chủng tộc”, người Pháp là “những người được chọn của thời 
hiện đại”. Giáo sĩ Kahn ở Nimes gọi Cách mạng Pháp là “chuyên đi của chúng tôi khỏi 
AI Cập... Lễ Vượt Qua hiện đại của chúng tôi.” Giáo sĩ Herrmann ở Rheims cho biết 
Pháp đã được Ngài chỉ định để định hướng số phận của nhân loại... để truyền bá khắp 
thế giới những ý tưởng tuyệt vời và cao đẹp về công lý, bình đăng và tình huynh đệ vỗn 
trước đây là độc quyên của Israel. Thay vì Cải cách Do Thái giáo ở Mỹ, Do Thái giáo 
Pháp đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để hòa nhập vào bối cảnh tôn giáo địa 
phương. Rabbis ăn mặc gần giống như các linh mục Công giáo. Họ thậm chí còn cân 
nhắc tô chức các buổi lễ Sabath vào Chủ nhật. Họ có những buổi lễ dành cho trẻ em rất 
giông với lễ rửa tội. Hoa trên quan tài, lễ viếng bên giường người hấp hỗi, ca hát, bài 
giảng — tất cả đều được mô phỏng theo thực hành của Cơ Đốc giáo. Người ta ước tính 
chỉ có 500 người Do Thái Chính thống thực sự trên toàn quốc. 

Giáo dân Do Thái kết hợp một lý lịch thập kém tương ứng với lòng yêu nước không dứt 
khoát. Họ cạnh tranh hăng hái để giành được những giải thưởng lấp lánh của nhà nước 


Pháp: được nhận vào các trường đại học, học viện, huy chương danh dự. “Người Pháp 
theo quốc gia và thê chế,” Leon Halevy viết, “điều cân thiết là tất cả [người Do Thái ở 
Pháp] phải trở nên như vậy theo phong tục và ngôn ngữ...” 


“Không được phân biệt người Do Thái hay Cơ Đốc giáo,” Ernest Cremieu Foa viết, 
“ngoại trừ vào giờ cầu nguyện!” James Darmesteter, người đã trở thành giám đốc của 
Icole des Hautes, đã lập luận trong lòng biết ơn rằng nên văn hóa của người Israel và 
người Pháp về cơ bản là giỗng nhau. Cách mạng Pháp đã thể hiện tư tưởng của Do Thái 
giáo, và hai dân tộc được lựa chọn này với niềm tin sâu sắc vào sự tiễn bộ sẽ mang lại 
Thời đại Đâng Messiah - “chiến thăng của công lý cho nhân loại”. Những người như vậy 
lập luận chủ nghĩa bài Do Thái là một thứ du nhập của người Đức xa lạ, không bao giờ 
có thê thu được gì ngoài một cuộc điều trần hời hợt ở Pháp. 


Thế kỷ 19 là thời đại tuyệt vời của các lý thuyết chủng tộc khoa học và người Pháp đã 
đóng vai trò quan trọng. Đúng là các nhà ngôn ngữ người Đức, khi khám phá nguồn gốc 
của ngôn ngữ, lần đầu tiên phân biệt giữa các dân tộc Aryan hoặc Ẩn- Âu, VỚI nguôn gốc 
từ tiếng Phạn, và các dân tộc Semitic, với nguôn gốc của họ trong nhóm ngôn ngữ 
Hebraic. Nhưng chính người Pháp đã phô biễn những quan niệm này, trong quá trình 
đó, ngôn ngữ và chủng tộc đã bị nhầm lẫn. 


Năm 1853, nhà ngoại giao người Pháp Comte Joseph de Gobineau (1816-82) xuất bản 
cuôn sách Tiểu luận về sự Bất bình đăng giữa các chủng tộc, phân biệt giữa đức hạnh 
của người Aryan và sự thoái hóa của người Semitic. Cuỗn sách đã trở thành câm nang 
của những người bài Do Thái ở Đức và có ảnh hưởng to lớn. 

Ernst Renan (1823-92) đã làm điều tương tự. Ông tin “chủng tộc Semitic, so với chủng 
tộc Ân-Âu, thê hiện một trình độ thập hơn của bản chất con người”; và bức chân dung 
của ông về Chúa Jesus, người anh hùng nhân văn, gây ấn tượng mạnh bởi vì nó cho thây 
ông “miễn nhiễm với hầu hết mọi khiêm khuyết của giống nòi... mà phẩm chất nôi trội 
của ông thực sự là sự tinh tế vô hạn”. LÝ thuyết của Renan về sự kém cỏi chủng tộc của 
người Do Thái đã được Edouard Drumont kết hợp khéo léo với lý thuyết về tài chính 
Do Thái của Toussenel để tạo ra hai tập lớn Người Do Thái Pháp (1886), được viết xuất 
sắc và hợp lý nhất trong tất cả các nghiên cứu bài Do Thái. Trong một thời gian ngắn, 
nó đã có hơn một trăm ấn bản và giúp ông thành lập Liên đoàn chống Do Thái và tờ báo 
hàng ngày độc ác của ông, La Libre Parole — Tự do ngôn luận (1889). 

Thứ hai là sự đồ ky. Nếu người Do Thái thập kém về chủng tộc, tại sao họ lại thành công 
như vậy? Bởi vì họ đã lừa dối và âm mưu. Trẻ em Do Thái của giai cấp tư sản có xu 
hướng mang về tất cả các giải thưởng. Nhiều năm sau, Julien Benda đã viết: “Chiến 
thăng của anh em nhà Benda tại cuộc tông duyệt binh là một trong những nguồn gốc của 


chủ nghĩa bài Do Thái mà chúng tôi phải gánh chịu mười lăm năm sau. Cho dù người 
Do Thái có nhận ra điều đó hay không, thì thành công như vậy vẫn bị những người Pháp 
khác ghen tỊ.” 


Vào năm 1892, vụ bê bỗi Panama bị vỡ lở, một mê cung không lồ của việc thao túng và 
gian lận tài chính, với Nam tước Jacques de Re Spinach ở trung tâm. Vụ bê bỗi Union 
Generale năm 1882, vụ bê bối Comptoire d°Escompte năm 1889 -— cả hai đều liên quan 
đến người Do Thái. Sau London, Paris là trung tâm tài chính châu Âu và các chủ ngân 
hàng của nó là những cái tên Do Thái: Deutsch, Bamberger, HeIne, Lippmamn, Pererre, 
Ephrussl, Stern, Bischoffsheim, Hirsch và Rebage. 


Có một tâng lớp thứ ba, giáo sĩ, theo chủ nghĩa bài Do Thái của Pháp. Hệ thống phân 
cấp chính thức của Công giáo La Mã rơi vào tình trạng rồi loạn trong một phân tư cuối 
của thế kỷ 19. Họ có rất ít quyền kiểm soát, còn ít hơn đối với các dòng tu được giáo 
hoàng lựa chọn và hậu thuẫn đề “tái Cơ Đốc hóa nước Pháp” bằng cách tô chức các cuộc 
hành hương hàng loạt đến Rome và các trung tâm phép lạ mới. Họ thuê những chuyên 
tàu đặc biệt để tập hợp những đám đông không lô. Họ đã thành lập một nhà xuất bản vô 
cùng thành công, La Bonne Presse, và một nhật báo phát hành hàng loạt, La Croix 
(1883). Giống như các tu sĩ Dòng Đa Minh và Phanxicô trước đây, họ cần một kẻ thù. 
Họ đã tạo ra ba, tật cả đều liên kết với nhau: Người theo đạo Tin Lành, người theo đạo 
tự do, người Do Thái. Là một thuyết âm mưu cực đoan của Công giáo, các âm mưu của 
các tô chức tự do từ lâu đã bắt nguôn từ chủ nghĩa bài Do Thái “khoa học”, ít nhất là từ 
năm 1789 ở Pháp. Phân lớn truyền thuyết và nghi lễ ma quỷ có thê, và được liên kết với 
kinh kabbalah của người Do Thái, trong rất nhiều sách của Công giáo. Và, vì những 
người theo thuyết Giả định tin nhiều người theo đạo Tin Lành đã từng là người Do Thái 
bí mật và Marranos kề từ thể kỷ 16, nên không khó đề buộc tất cả lại với nhau trong một 
bộ ba satan. Khi tô chức ngân hàng Công giáo Union Generale sụp đồ vào năm 1882, 
những người theo thuyết Giả định cho đó là âm mưu. Họ thành lập tờ báo vào năm sau 
đề chông lại và năm sau, Đức Leo XIHI, người bảo vệ họ, chính thức lên án chủ nghĩa tự 
do là công việc của ma quỷ. La Croix cam kết chiến đâu chống lại “bộ ba satan... bao 
gôm, Đạo Tin Lành muốn tiêu diệt Công giáo, linh hồn của nước Pháp; Do Thái giáo 
muỗn cướp của cải quốc gia, cơ thể của nước Pháp; khối tự do muốn đông thời phá hủy 


†? 


thê xác và linh hôn của nước Pháp 


Trong bồi cảnh thù hận và vu khống được dàn dựng, các sự kiện năm 18S§1I ở Nga và hậu 
quả của chúng đã giáng một đòn chí mạng vào người Do Thái Pháp bằng cách cho những 
người Pháp bình thường, đặc biệt là ở Paris, bằng chứng trực quan, sinh động về “vẫn 
đề Do Thái”. Trong hơn một thế hệ, Pháp đã tiếp nhận 120.000 người tị nạn Do Thái. 
Tất nhiên, đây là những người Do Thái nghèo nàn. Hơn nữa, còn có sự tham gia bởi một 


dòng người Do Thái Ổn định từ cộng đồng Alsace, những người không thê tiếp tục sông 
dưới sự chiễm đóng của Đức. Họ bao gồm gia đình Dreyfus, những người đã đến Paris 
vào năm 1871, nhưng vẫn giữ mối quan hệ kinh doanh với Mulhouse. Họ là những người 
yêu nước Pháp dữ dội, gần như cuông tín. Được tham gia quân đội Pháp là tham vọng 
thời niên thiếu của Alfred Dreyfus. Đối với anh, một điều vô cùng tự hào là sau khi bộ 
tham mưu được tô chức lại một cách muộn màng để tạo cơ sở xã hội rộng rãi hơn, anh 
là người Do Thái đầu tiên được chọn vào nhiệm vụ tham mưu. Nhưng tất nhiên lòng yêu 
nước của người Do Thái Alsatian cũng có những điều trớ trêu. Giống như bất kỳ ai khác 
có môi liên hệ mờ nhạt nhất với Đức, họ là những người bị tình nghi ở Pháp những năm 
1890, một đất nước hoang tưởng, vẫn còn chìm trong thất bại và bị cướp lãnh thổ, tuyệt 
vọng đề trả thù cho chính mình và khôi phục các tỉnh đã mất nhưng vẫn sợ bị Đức tân 
công. Vào tháng 1 năm 1894, Pháp đã ký kết hiệp ước quân sự bí mật đầu tiên với đồng 
minh mới chống lại Đức, nước Nga Sa hoàng. Điều này khiến người Do Thái bị nghỉ 
ngờ hơn trong mắt người Pháp, vì họ được ca tụng vì ghét chế độ Sa hoàng hơn bất kỳ 
chế độ nào khác. Người Do Thái Pháp đã làm hết sức mình. Tất cả các giáo đường Do 
Thái ở Paris đã dâng lên những lời cầu nguyện đặc biệt vào ngày sinh nhật của Alexander 
II, người bài Do Thái nhất trong các Sa hoàng. 

Mọi cử chỉ yêu nước mà người Do Thái thực hiện đều bị những người bài Do Thái đón 
nhận với sự giểu cợt. 

Vào tháng 7 năm 1894, Thiếu tá Pháp Walsin Esterhazy, khi đó chỉ huy Binh đoàn 74, 
đã đề nghị được phục vụ cho đại sứ quán Đức. Tháng sau, anh ta đưa cho nhân viên phục 
vụ của đại sứ quán một lá thư liệt kê một số giây tờ mà anh ta định giao để đổi lây tiền 
mặt. Vào ngày 26 tháng 9, nó đến tay Thiếu tá Hubert Henry, thuộc Bộ Tham mưu (một 
vỏ bọc cho hoạt động phản gián). 

Mặc dù, đã được tổ chức lại, nhưng đội ngũ nhân viên tổng hợp là một bộ phận thiếu 
năng lực, Bộ phận Thống kê là bộ phận tôi tệ nhất trong số đó. Nó hầu như không lưu 
trữ hồ sơ hoặc đăng ký. 

Nó liên tục ngụy tạo tài liệu và thường nhầm lẫn giữa thật và giả. Nếu họ có năng lực 
chuyên môn tôi thiểu, thì vụ Dreyfus có thể không bao giờ xảy ra. Tất cả các bằng chứng 
nội bộ của Bordereau đều chỉ ra Esterhazy. Nhưng người đứng đầu bộ phận là Đại tá 
Jean Conard Sandherr, cũng là một người Alastian, nhưng là một người Đức theo Công 
giáo chông Do Thái. Khi Thiếu tá Henry, một người theo chủ nghĩa bài Do Thái khác, 
vu không cho Dreyfus, Đại tá Sandherr võ trán và thốt lên: 


'“Fôi nên nghĩ về nó!” 


Tuy nhiên, không có âm mưu quân đội bài Do Thái nào chồng lại Dreyfus. Tất cả những 
người có liên quan đều hành động một cách thiện chí. Ngoại lệ duy nhất là Henry, người 
đã thực sự giả mạo bằng chứng chống lại Dreyfus. 

Tờ Libre Parole lần đầu tiên đưa ra câu chuyện, một sĩ quan Do Thái đã bị bí mật bắt 
giữ vì tội phản quốc. Đến ngày 9 tháng 11 năm 1894, vài tuần trước phiên tòa, nó tuyên 
bồ “tất cả người Do Thái” đứng sau kẻ phản bội. La Croix tham gia cuộc săn phù thủy. 
Kinh hoàng, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Do Thái, bao gồm năm vị tướng quân đội, 
đã cô gắng giải quyết. Khi Dreyfus bị kết án và bị đưa đến Đảo Quỷ, họ chấp nhận tội 
lỗi của anh; vô cùng xấu hồ về điều đó; muốn toàn bộ điều bị chôn vùi. 

Gia đình của Dreyfus đã bị thuyết phục về sự vô tội của anh. Nhưng họ đã thuê những 
luật sư kín đáo, lặng lẽ làm việc đẳng sau hậu trường để thu thập băng chứng, mong 
được ân xá. 

Đó là một phản ứng tiêu biểu và lâu đời của người Do Thái đối với sự bất công. 

Tuy nhiên, Herzl không phải là người Do Thái duy nhất nỗi giận và hành động. Một 
người khác là Bernard Lazare (I 865-1903), tên khai sinh là Baruch HaganmI, một nhà văn 
trẻ theo trường phái Biểu tượng đến từ Nimes. Anh bị khuấy động về vẫn đề Do Thái. 
Anh bắt đâu hỏi han nhưng đã bị gia đình Dreyfus phủi sạch. Anh đã tức giận vì sự chịu 
đựng của người Do Thái. Anh viết, đó là “một thói quen đáng trách từ những cuộc đàn 
áp cũ — nhận đòn và không phản kháng, cúi lưng, chờ cơn bão đi qua...” Anh bắt đầu 
cho rằng Dreyfus vô tội và là nạn nhân của một vụ dàn dựng. 


Cuối năm 1896, anh xuất bản tại Brussels, một tập sách nhỏ, Sự thật về công lý: sự thật 
về vụ Dreyfus. Nó nêu ra vân đề bài Do Thái lần đầu tiên ở phía Do Thái; “Vì anh ta là 
người Do Thái nên anh ta bị bắt, vì anh ta là người Do Thái nên bị kết án, bởi vì anh ta 
là người Do Thái, tiếng nói của công lý và sự thật không thể có lợi cho anh ta.” Qua 
Dreyfus, tôi thây những người Do Thái đang mòn mỏi trong các nhà tù của Nga... Người 
Do Thái Rumani bị từ chối quyên con người, Người Do Thái Galicia đói khát tài chính 
và bị tàn phá bởi những người nông dân bị các linh mục của họ làm cho cuông tín... 
Người Do Thái Algeria, bị đánh đập và cướp bóc, những người nhập cư bất hạnh chết 
vì đói khát ở những khu ỗ chuột New York và London, tất cả những người tuyệt vọng 
phải tìm kiêm một nơi ấn náu nào đó ở những góc xa của thế giới có người sinh sông, 
nơi cuỗi cùng họ sẽ tìm thây công lý mà những người giỏi nhất trong số họ đã tuyên bỗ 
cho toàn thê nhân loại. 

Lazare không dừng lại với cuỗn sách nhỏ của mình. Anh câu xin những người Do Thái 
nồi tiếng tiếp nhận vụ việc. Nhiều người Do Thái trẻ tuổi đã lên tiếng, trong số đó có 
Marcel Proust: 


Ông viết: “Tôi là Dreyfusard đầu tiên, vì chính tôi là người đã đến xin chữ ký của Anatole 
France.” Điều này là vì “lời thỉnh cầu của giới trí thức”, nhằm thu hút các nhà văn lỗi lạc 
vì chính nghĩa. Nó đã thành công, theo nghĩa là đã được những người không phải gốc 
Do Thái quan tâm. Trong số đó có Émile Zola, khi đó là nhà văn nỗi tiễng nhất của Pháp. 
Ông đã điều tra vụ việc, viết một bài báo lớn để bảo vệ Dreyfus và đưa nó cho chính trị 
gia đang nỗi Georges Clemenceau, người điều hành tờ báo tự do Laurore. Ý tưởng của 
Clemenceau là ¡n nó trên trang nhất (ngày 13 tháng 1 năm 1898) với tiêu đề “TÔI TÔ 
CÁO! Đó là khởi đầu thực sự của vụ Dreyfus. Bốn ngày sau, các cuộc bạo động chỗng 
Do Thái nỗ ra ở Nantes và lan đến Nancy, Rennes, Bordeaux, Tournon, Montpellier, 
Marseilles, Toulouse, Angers, Le Havre, Orleans và nhiều thành phố khác. 


Ở Pháp, đó chỉ đơn giản là vẫn đề sinh viên và lưu manh đập vỡ cửa số của các cửa hàng 
Do Thái, nhưng ở Alger, cuộc bạo động kéo dài bỗn ngày và liên quan đến toàn bộ khu 
phố Do Thái. Không ai trong số những kẻ cầm đầu bị bắt. 


Đó chính xác là điều mà cơ sở Do Thái đã lo sợ nễu vụ án Dreyfus trở thành một vân đề 
lớn. Nhưng bây giờ không có gì có thể ngăn chặn sự phân cực. Quân đội, được yêu cầu 
thừa nhận đã phạm sai lầm. Khi một trong số đó, Thiếu tá Picquart, đưa ra bằng chứng 
chỉ về Esterhazy, thì chính Picquart đã bị bắt và bị soi mói. Zola đã bị xét xử và phải 
chạy trỗn khỏi đất nước. Vào tháng 2 năm 1898, một tổ chức quốc gia, Liên đoàn Nhân 
quyền Dreyfusard thành lập để giải phóng Dreyfus. Phe chống Dreyfusard, do nhà văn 
Charles Maurras đứng đầu, đã trả lời với Liên đoàn của Tổ quốc Pháp, đề “bảo vệ danh 
dự của quân đội và nước Pháp°. Lazare đấu tay đôi với Drumont (cả hai đều không bị 
thương); đã có ít nhất ba mươi hai cuộc đâu tay đôi khác về vẫn đề này, một người Do 
Thái bị giết. Trong Hạ viện, vào tháng 1 năm 1898, đã xảy ra một trận đánh tay đôi kinh 
hoàng trong khi Jean Jaures đang ở tòa án và đám đông cuông nộ bên ngoài. Nhà ngoại 
giao Paul Cambon, trở về Paris từ Constantinople, phàn nàn: “Dù bạn có thê nói hay làm 
øì, bạn cũng được coI là bạn hay kẻ thù của người Do Thái hoặc quân đội.” 


Vụ Dreyfus đã gây chân động nước Pháp trong suốt một thập kỷ. Nó đã trở thành một 
sự kiện quan trọng không chỉ trong lịch sử Do Thái mà thực sự trong lịch sử châu Âu. 
Nó chứng kiến sự xuất hiện, lần đầu tiên, của một tầng lớp trí thức riêng biệt như một 
quyên lực lớn trong xã hội châu Âu và trong số đó những người Do Thái giải phóng là 
một thành phân quan trọng, đôi khi là thông trị. Một vẫn đề mới đã được đặt ra, không 
chỉ cho Pháp: ai kiểm soát nền văn hóa của chúng ta? Giai cập vô sản Pháp ngôi bên lè. 
Đám đông là sinh viên và tiểu tư sản. “Tôi nhất định phải thừa nhận”, Clemenceau thú 
nhận, “tầng lớp lao động dường như không quan tâm đến câu hỏi này.” Nhưng đôi với 
các tầng lớp có học, nó trở thành điều duy nhất quan trọng trong cuộc sông. Một bức 


tranh hoạt hình của Caron D°Ache cho thấy một phòng ăn với tất cả đồ đạc bị đập phá 
và những vị khách đánh nhau trên sàn: “Ai đó đã đề cập đến nó.” 


Dreyfus 


Xã hội Paris, cả quý tộc và tư sản, chia thành hai phe. Trận chiến đã được mô tả nhiều 
lần, trong Jean Santeuil của Proust, Sự thật của Zola, Cuộc sông của chim cánh cụt của 
Anatole France và Ông Bergeret ở Paris, trong các vở kịch của Lavedan và Donnay, của 
Charles Maurras, Roger Martin du Gard, Charles Peguy và Jean BaroIs. ˆFaubourg', khu 
quý tộc, dẫn đâu bởi Dues de Brissac, La Rochefoucauld và Luynes và bởi Duchesse 
D?Uzes; có nhiều nhà văn, chắng hạn như Paul Valery và Maurice Barres. 

Phân tích số người đăng ký tham gia Liên đoàn Tô quốc Pháp (1899) cho thấy hơn 70% 
là sinh viên, luật sư, bác sĩ, giáo viên đại học, nghệ sĩ; øôm tám mươi bảy thành viên của 
Đại học và Học viện Pháp. Trụ sở xã hội của phe chông Dreyfusard là phòng khách của 
Comtesse de Martel. Tất cả họ đều tin tưởng mạnh mẽ vào một tô chức bí mật (thần 
thoại) của những người Do Thái, những người theo chủ nghĩa tự do và những người theo 
chủ nghĩa vô thần mà họ gọi là “Hiệp hội'. 

Phe Dreyfus, do Madame Genevieve Strauss điều hành. Sinh ra là một Halevy, gia đình 
vĩ đại nhất trong tất cả các gia đình tư sản theo Do Thái giáo-Tin Lành, có mỗi liên hệ 
với thế giới nghệ thuật, âm nhạc, bà đã sử dụng thâm mỹ viện của mình đề tô chức các 
cuộc thỉnh nguyện lớn của giới trí thức. Người hùng của nó là Reinach, lúc này đang 
phụ trách chiến dịch Dreyfus. 


Vụ Dreyfus là một ví dụ điển hình về sự bất công bị những kẻ cực đoan ở cả hai bên lợi 
dụng. Drumont và những người theo thuyết Giả định đã sử dụng nó để phát động một 
chiến dịch chông lại người Do Thái. Các trí thức trẻ Do Thái, và nhóm đồng minh cấp 
tiễn ngày càng tăng của họ, bắt đầu bằng việc yêu cầu công lý và kết thúc bằng cách tìm 
kiếm chiến thăng và trả thù. 

Khi làm như vậy, họ đã cho kẻ thù một minh chứng tuyệt vời về sức mạnh trí tuệ của 
người Do Thái và chủ nghĩa chuộng Do Thái. Vào đầu vụ án Dreyfus, những người bài 
Do Thái, nắm giữ tất cả các quân bài mạnh mẽ, đặc biệt là trong thế giới báo ¡n. 

Một điều trớ trêu, đó là luật báo chí tự do năm 1881, đỡ bỏ lệnh cẫm trước đây về việc 
chỉ trích các nhóm tôn giáo và được thiết kế để khiến Giáo hội Công giáo tiếp cận với 
các cuộc điều tra của báo chí, điều này đã khiến thương hiệu bài Do Thái xâu xa của 
Drumont trở thành hợp pháp. 

Tự do báo chí, ít nhất là ban đầu, đã chông lại lợi ích của người Do Thái (như sau này 
nó đã xảy ra dưới thời Cộng hòa Weimar). Cho đến vụ Dreyfus, nỗ lực duy nhất của 
người Do Thái đề trả lời La Libre Parole, một tạp chí có tên là La Vrai Parole (1893), là 
một thất bại đáng xâu hồ. Ngay từ đâu, báo chí đã cực kỳ chỗng Dreyfusard, vì ngoài 
các tờ báo bài Do Thái, có số lượng phát hành từ 200.000 đến 300.000, các tờ báo phổ 


biến, Le Petit Journal (1.100.000), Le Petit Parisien (750.000) và Le Journal (500.000), 
ủng hộ trật tự cũ. 


Từ năm 1897, với việc thành lập các tờ báo như LAurore và tờ All woman La Fronde, 
người Do Thái và các đồng minh của họ bắt đầu phản công. 


Đây là lần đầu tiên những người Do Thái thế tục làm việc cùng nhau, như một giai cấp, 
để đưa ra quan điểm. Họ viện dẫn các phương tiện truyền thông mới từ nhiếp ảnh và 
điện ảnh. Có những bức ảnh chụp hành động tại Algler pogrom. Ngay từ năm 1899, nhà 
điện ảnh tiên phong Georges Melies đã thực hiện mười một phim ngăn diễn lại các cảnh 
trong cuộc biểu tình; họ khiêu khích khán giả bất cứ khi nào chúng được trình chiếu. 
Dân dân, cán cân truyền thông nghiêng theo hướng có lợi cho họ. Bên ngoài nước Pháp, 
việc năm bắt dư luận có ý nghĩa quyết định. Bên trong nước Pháp, khi sức mạnh truyền 
thông tăng lên, ảnh hưởng chính trị cũng tăng theo. Điều quan trọng nhất đối với 
Dreyfusards là cái chết đột ngột của Tổng thông chống Dreyfus đữ dội, Felix Faure, vào 
ngày l6 tháng 2 năm 1899. 


Sau đó, mặt trận chỗng Dreyfusard bắt đầu đi xuống. Dreyfus được đưa trở về từ Đảo 
Quỷ, tóc bạc trăng, bệnh sốt rét, hiểm khi nói được. Anh đã bị xét xử lại, bị kết án lần 
nữa, nhưng được ân xá, dưới áp lực từ gia đình và cơ sở Do Thái cũ, anh đã chấp nhận. 
Những người kiếm lợi từ chiến dịch Dreyfus, những chính trị gia cấp tiến như 
Clemenceau, những trí thức mới, người Do Thái và dân ngoại, đã rất tức giận. “Chúng 
tôi đã sẵn sàng chết vì Dreyfus,” Charles Peguy giận dữ viết, “nhưng bản thân Dreyfus 
thì không.” Ông dường như đã nhận ra, cùng với nhiêu người Do Thái lớn tuổi, việc theo 
đuổi vụ án sẽ kết thúc bằng cách thê chế hóa chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp. 

Những người theo thuyết Giả định đã bị đuổi khỏi Pháp. Cánh tả đã giành được thành 
công áp đảo vào năm 1906. 


Dreyfus đã được phục hồi và trở thành một vị tướng. PIcquart trở thành Bộ trưởng Chiến 
tranh. 


Nhà nước, hiện nằm trong tay Dreyfusard, đã tiễn hành một chiến dịch phá hoại chông 
lại nhà thờ. Vì vậy, những kẻ cực đoan đã chiến thăng. 

Nhưng có một cái giá phải trả, và cuối cùng chính người Do Thái phải trả. Chủ nghĩa 
bài Do Thái đã được thê chế hóa. Liên đoàn của Charles Maurras tiếp tục, sau cuộc chiến 
tranh 1914-18, một phong trào ủng hộ phát xít, chỗng Do Thái, hình thành phân tử độc 
ác nhất trong chế độ Vichy, 1941-4, và giúp đưa hàng trăm nghìn người Pháp gốc Do 
Thái, người bản xứ và người tị nạn, đến cái chết như chúng ta sẽ thấy. Chiến thăng của 
quân Dreyfusard đã xác lập trong tâm trí của nhiều người Pháp âm mưu của người Do 
Thái như một sự thật không thể chối cãi. Người ta không cần phải nói rằng không có âm 


mưu, chắc chăn không có người Do Thái. Trong tập thứ sáu và cuối cùng, Joseph Reodas, 
người không chỉ minh oan cho thần chủ của mình mà còn viết toàn bộ lịch sử đầu tiên 
của cuộc biều tình, đã cho thây ông thất vọng và sợ hãi sự thái quá của những người ủng 
hộ mình đến mức nào. 


Tuy nhiên, vụ việc là bằng chứng về sức mạnh trí tuệ của người Do Thái. Có một đoạn 
quan trọng trong các tạp chí của tiêu thuyết gia theo đạo Tin Lành Andre Gide, ngày 24 
tháng 1 năm 1914, về người bạn của ông là Leon Blum, lãnh đạo nhóm Dreyfusards và 
sau này là Thủ tướng Pháp: “Quyết tâm rõ ràng của anh ấy luôn thê hiện sự ưu tiên đối 
với người Do Thái và luôn quan tâm đến họ... trên hết xuất phát từ thực tế Blum coi 
chủng tộc Do Thái là thượng đăng và nghĩ nhiệm vụ của anh là phải hướng tới chiến 
thăng bằng tất cả sức mạnh của mình...” Ông nghĩ đến một thời điểm, đó là thời đại của 
người Do Thái, và ngay bây giờ “điều quan trọng là phải nhận ra và thiết lập sự vượt trội 
của mình trong mọi phạm trù, mọi lĩnh vực, mọi bộ phận nghệ thuật, tri thức.” 

Gide sau đó lên tiếng phản đối điều mà ông coi là sự tiếp quản của người Do Thái đối 
với văn hóa Pháp: tại sao người Do Thái không thê viết băng ngôn ngữ khác -— tại sao 
họ phải viết bằng tiếng Pháp? Ngày nay ở Pháp có một nền văn học Do Thái mà không 
phải là nền văn học Pháp... 


Đây chính xác là dòng lập luận mà Herzl bắt đầu lo sợ. Trên thực tế, môi lo ngại về cuộc 
kháng chiễn mà người Do Thái đang xây dựng là lực đấy Herzl hướng tới chủ nghĩa 
Phục quốc. Tại Vienna, thành phố quê hương, cuộc “xâm lược" văn hóa địa phương của 
người Do Thái thậm chí còn ân tượng hơn ở Pháp. 


Chính Herzl là một phân của nó. 


Herzl là một trong những nhân vật phức tạp nhất trong lịch sử Do Thái. Giống như 
Disraeli, phong cách sân khấu hào nhoáng của ông che giẫu chiêu sâu bi thảm. Tài liệu 
về ông rất lớn. Ông sinh ra ở Budapest vào năm 1860: cha ông, một chủ ngân hàng, mất 
tất cả trong vụ tai nạn lớn năm 1873; mẹ ông, một nhà nhân văn và dân tộc chủ nghĩa 
người Đức, là một người cứng răn, 'Mẹ của Gracchi° như cách gọi của bà. Gia đình tự 
nhận là Sephardi, ở một đất nước mà Ostjuden là nơi bị lạm dụng tôi tệ nhất; nhưng tất 
nhiên họ là Ashkenazi (đến từ Silesia) giỗng như những người khác. Nền giáo dục Do 
Thái của ông thật tôi tệ. Ông không bao giờ biết tiếng Do Thái hay tiếng Yiddish. Ông 
lớn lên với khát vọng đồng hóa hoàn toàn. Mục tiêu trong cuộc sông là trở thành một 
nhà viết kịch thành công. Cuộc hôn nhân với con gái của một triệu phú dầu mỏ, Julie 
Naschauer, người đã mang lại một khoản hồi môn không lô, khiến ông trở thành một 
người đàn ông nhàn hạ. Ông luôn ăn mặc đẹp. Ông đề râu kiểu Assyria đen tuyên, sang 
trọng: đôi mắt đen lấp lánh lãng mạn. 


Nhưng trông ông không giỗng một nhà viết kịch người Áo; trông giỗng như một nasi, 
một Hoàng tử của Judah. Martin Buber đã viết vẻ mặt của ông “được thắp sáng bởi cái 
nhìn của Đẳng Messiah'. 

“Bản thân tôi sẽ không bao giờ chuyền đôi,” ông viết, “nhưng tôi ủng hộ việc cải đạo. 
Đôi với tôi, vân đề đã khép lại nhưng tôi rất phiền lòng cho con trai, Hans...” Vì vậy, 
người ta phải rửa tội cho các cậu bé Do Thái trước khi chúng phải tự giải quyết, trước 
khi chúng có thê hành động chống lại. Chúng phải biến mất trong đám đông. 

Nhưng liệu một người Do Thái có thể biến mất trong đám đông? Trong thê giới Đức, 
chủ nghĩa bài Do Thái vẫn có một cơ sở tôn giáo hung dữ, đặc biệt là ở miền nam: ở 
mức độ bình dân, nó vẫn được tượng trưng bởi Judensau. Nhưng bạn càng đi xa hơn trên 
quy mô xã hội, nó càng trở nên thê tục, và chủng tộc hơn. Vào thế kỷ 19, sự căm ghét 
người Do Thái của người Đức đã có cơ sở. Nó bắt đầu với chủ nghĩa dân tộc nỗi lên 
chỗng lạ Napoléon. Sự kiện quan trọng đầu tiên là hàng loạt cuộc họp của 
Burschenschaosystem (phong trào huynh đệ) tại Lâu đài Wartburg vào năm 1817 đề đốt 
những cuốn sách “nước ngoài” được cho là 'đầu độc nên văn hóa Volk°. 


Hệ tư tưởng này, từ từ trở thành chủ yêu ở Đức và Áo trong thế kỷ 19, đã tạo ra sự khác 
biệt quan trọng giữa “văn hóa". Văn hóa Đức, khi đó, là sự thù địch với nên văn minh, 
mang tính quốc tế và xa lạ. Ai đại diện cho nguyên tắc văn minh? Tại sao, một chủng 
tộc không có quốc gia, không có văn hóa của riêng họ: người Do Thái! Lập luận là điển 
hình của những người bắt người Do Thái làm bất cứ điều gì họ muốn. Nếu họ bám vào 
Do Thái giáo ở khu ô chuột, họ sẽ xa lạ vì lý do đó; nếu bản thân họ “thế tục hóa và khai 
sáng, họ trở thành một phân của nên văn minh xa lạ. Sự từ chối người Do Thái có nhiều 
hình thức. Nó tạo ra một Phong trào Thanh niên, đi lang thang khắp vùng đất Đức, gảy 
đàn guitar, hát các bài hát bên lửa trại, và từ chỗi người Do Thái, những người phải thành 
lập một phong trào thanh niên của riêng họ. Nó chiếm lây tầng lớp sinh viên, một thành 
phân ngày càng quan trọng trong xã hội Đức; họ gạt người Do Thái ra khỏi câu lạc bộ 
của họ. Nó hình thành một phong trào, chỗng ngành công nghiệp và tài chính 
(Rothschild) và đặc biệt là các thành phố lớn ngày càng mở rộng, nơi sinh sản những 
người Do Thái quốc tế: Berlin và Vienna đặc biệt bị người Volk ghét bỏ, vì là 'Những 
thành phố của người Do Thái”. Kinh Thánh của họ là Land und Leute (“Nơi chôn và Con 
người”) của Wilhelm Heinnrich Riehl, một giáo sư đại học Munich và người phụ trách 
bảo tàng, người muốn khôi phục thị trân nhỏ kiểu thời Trung cô và loại bỏ “rootless' 
(thuật ngữ lạm dụng yêu thích của ông ) giai cấp vô sản, đặc biệt là những người lao 
động nhập cư và hơn hết là người Do Thái, những người đã tạo ra các thành phố lớn, 
“ngôi mộ của chủ nghĩa Đức'. 


Chủ nghĩa bài Do Thái theo phong cách Volk là hydra, mâu thuẫn, phố biến khắp nơi. 
Nó bao gồm nhiều tiêu thuyết đề cập đến cuộc sông nông dân, chăng hạn như Người 
nông dân Bittner (1§95) và Người sói Hermamn Lons (1910), trong đó người Do Thái 
được miêu tả là những người trung gian và buôn bán vô lương tâm, những người đã lừa 
gạt nông dân và cướp đất của họ; Liên minh Nông dân Đức cực kỳ bài Do Thái. Nó bao 
gøôm toàn bộ trường phái sử học, dẫn đầu bởi Heinrich von Treitschke, người đã buộc 
tội người Do Thái về một cuộc xâm nhập phá hoại vào “tự nhiên" lịch sử phát triển của 
Đức, và là người đầu tiên làm cho chủ nghĩa bài Do Thái được tôn trọng trong giới học 
thuật. Nó bao gồm các nhà khoa học và giả khoa học, những người đã áp dụng sai công 
trình của Charles Darwin và tạo ra “học thuyết Darwin xã hội", trong đó các chủng tộc 
đầu tranh với nhau để xác định “sự sông sót của những người khỏe mạnh nhất; Alfred 
Krupp đã tài trợ một giải thưởng về tiêu luận việc áp dụng học thuyết Darwin xã hội vào 
chính sách của nhà nước, các bài viết đoạt giải ủng hộ các chính sách nghiêm khắc để 
bảo tôn sông Volk, chắng hạn như gửi người Do Thái và các loại “thoái hóa” khác ra mặt 
trận làm bia đỡ đạn. Nó bao gồm một yếu tô mới của chủ nghĩa tân ngoại giáo của Đức. 


Vì vậy, Paul de Lagarde đã bác bỏ Cơ Đốc giáo, thứ đã bị người Do Thái, Thánh Paul, 
phát minh ra và mong muốn được thay thế băng một tôn giáo Volk đặc biệt của Đức, sẽ 
tiên hành một cuộc thập tự chinh để đánh đuổi người Do Thái khỏi nước Đức thiêng 
liêng. Sau đó, vòng tròn tập hợp xung quanh Richard Wagner, người thông trị phần lớn 
nên âm nhạc Đức từ những năm 1870, tiếp thu những lời dạy về chủng tộc của Gobineau 
và sau này của Houston Stewart Chamberlain, tạo ra một sự tương phản nghệ thuật mạnh 
mẽ giữa “sự thuần khiết” của nên văn hóa dân gian Đức và Do Thái giáo. 

Theo thân thoại Hy Lạp thì Hydra là một con rồng có 7 hoặc 9 đầu, là con của Echidna và Typhon. Khi 
chém đứt đâu nó thì từ chỗ bị đút liên mọc ra hai cái đầu mới. Một trong 12 chiên công của Hercules là tiêu 
điệt con rông này. 

Bạo lực mà những quan điểm này được trình bày thật kinh hoàng. De Lagarde, có tên 
ban đầu là Botticher, đã yêu cầu một chiến dịch vật lý chống lại “loài sâu bọ” Do Thái. 
Wagner cũng ủng hộ việc Untergang (sự sụp đồ) của người Do Thái. “Tôi coi chủng tộc 
Do Thái là kẻ thù truyền kiếp của loài người thuần khiết và mọi thứ cao quý; chắc chắn 
người Đức chúng ta sẽ đi trước họ, và có lẽ tôi là người Đức cuôi cùng biết cách đứng 
lên như một người yêu nghệ thuật chỗng lại Do Thái giáo vốn đang nắm quyên kiểm 
soát mọi thứ,” được xuất bản vào năm các cuộc chiến tranh lớn của Nga đã thúc đây một 
làn sóng mới người tị nạn Ostjuden vào Trung Âu. Wagner đặc biệt có ảnh hưởng trong 
việc tăng cường chủ nghĩa bài Do Thái, đặc biệt là ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu, 
không chỉ vì lập trường cá nhần mà bởi vì ông liên tục nâng cao lập luận với vô số ví dụ 
người Do Thái đang từng bước “chiếm lấy? thành trì của người Đức, đặc biệt là âm nhạc. 


Ngay cả những người được gọi là “thiên tài” của họ, ông nhân mạnh — những người như 
Giacomo Meyerbeer, Mendelssohn hay HeIne không thực sự sáng tạo, và trong khi đó 
một loạt người trung gian Do Thái đang tiếp quản báo chí, xuất bản, rạp hát và nhạc 
kịch, phòng trưng bày nghệ thuật và các cơ quan. 


Chính các bài viết của Wagner đã kích động sự bùng nỗ dữ đội của Eugen Dulhring, 
người trong suốt những năm 1880 đã xuất bản một loạt các cuộc tân công chủng tộc 
được đọc rộng rãi đối với người Do Thái: “câu hỏi của người Do Thái”, ông tuyên bỗ, 
nên được giải quyết băng cách “giết và trục xuất”. 

Cuộc tân công đến từ mọi phía: từ bên trái, từ bên phải; từ quý tộc và dân túy; từ công 
nghiệp, từ các trang trại; từ học viện; từ âm nhạc và văn học, và đặc biệt là từ khoa học. 
Người Do Thái phải làm gì? 

Như Heine cay đắng nhận xét, bệnh Do Thái có phải là một căn bệnh nan y bất chấp mọi 
cách chữa trị? Người Do Thái bị tân công cho dù họ chủ động hay bị động. Arthur 
Schnitzler viết: “Bạn có quyền lựa chọn,” vô cảm, nhút nhát hoặc táo tợn, hoặc nhạy 
cảm quá mức, rụt rè và phải chịu đựng cảm giác bị ngược đãi.” Dưới góc độ của những 
cuộc khủng bỗ lớn của Nga năm 1§§1-2, Người Do Thái Nga, Leon Pinsker, đã cho ra 
đời một cuôn sách có tên là Tự động giải phóng (1882), trong đó việc đông hóa bị bác 
bỏ, vì từ mọi quan điểm mà người Do Thái có đều bị tấn công: “Đối với người sống, 
người Do Thái là người chết; với người bản xứ, họ là người ngoài...” Người Do Thái ở 
Vienna biết điều này hơn ai hết. 

Tâm trạng tuyệt vọng ngày càng tăng của những người Do Thái bị đồng hóa càng được 
củng cô bởi sự xâm nhập chính trị bài Do Thái. Trong những năm 1870, chủ nghĩa bài 
Do Thái được thúc đây bởi cuộc khủng hoảng tài chính và các vụ bê bôi; trong những 
năm 1880 bởi sự xuất hiện của hàng loạt người Osfjuden, chạy trỗn khỏi lãnh thô Nøa; 
đến những năm 1890, đó là sự hiện diện của quốc hội, đe dọa với các luật chông Do 
Thái. Năm 1879, Wilhelm Marr, người theo chủ nghĩa vô chính phủ ở Hamburg, đã đưa 
thuật ngữ “bài Do Thái? vào từ vựng chính trị băng cách thành lập Liên đoàn Chồng Do 
Thái. Cùng năm đó, nhà thuyết giáo Berlin Adolf Stoeker đã thuyết phục Đảng Công 
nhân Xã hội Cơ Đốc giáo nhỏ của mình áp dụng một nên tảng bài Do Thái. Đại hội Quốc 
tế Chông Do Thái đầu tiên họp tại Dresden năm 18§§2; đã có những cuộc tụ họp khác 
như vậy tại Kassel (1886) và Bochum (1889). Đồng thời, nhà xã hội chủ nghĩa Cơ Đốc 
giáo và cấp tiễn Karl Lueger đang xây dựng một phong trào bài Do Thái ghê gớm trong 
và xung quanh Vienna. 


Năm 1886, nước Đức bầu ra thứ trưởng ra mặt chống Do Thái đầu tiên của mình; đến 
năm 1890 có bốn; đến năm 1893 mười sáu. Đến năm 1895, những người bài Do Thái 


hầu như chiêm đa số. Từ nhiều thành phố nói tiếng Đức, đã có báo cáo về các vụ tấn 
công đôi với người Do Thái và các sinh viên bài Do Thái ngăn cản các học giả Do Thái 
giảng bài. 

Chính vì nên tảng đe dọa này mà Herzl bắt đâu từ bỏ quan điểm đồng hóa của mình. 
Trước đây ông đã cân nhắc tất cả các loại ý tưởng ngông cuông đề được người Do Thái 
chấp nhận. Một là chương trình cải tạo xã hội không lồ dành cho người Do Thái. Hai là 
một hiệp ước với Giáo hoàng, theo đó ông sẽ dẫn đầu một chiên dịch chống lại chủ nghĩa 
bài Do Thái để đôi lấy “một phong trào quân chúng lớn cho sự chuyên đổi tự do và danh 
dự của tất cả người Do Thái sang Cơ Đốc giáo.” Nhưng tất cả những kế hoạch nhanh 
chóng trở nên vô vọng trước sự gia tăng không ngừng của lòng căm thù Do Thái. 

Herzl bắt đầu viết một vở kịch, The New Ghetto, cho thấy những bức tường thành kiến 
mới xung quanh người Do Thái đã thay thế những bức tường cũ băng đá như thê nào. 
Giống như những người Do Thái có học thức khác ở Đức, Herzl luôn coi Pháp là thành 
trì của lòng khoan dung. Trong thực tế, ông nhận thây nó đây rầy chủ nghĩa bài Do Thái, 
và các công văn Paris của ông phản ánh sự lo lăng ngày càng tăng. Herzl luôn nhìn mọi 
thứ, dù tốt hay xâu, theo những khía cạnh rất kịch tính: đó là bộ phim kinh khủng về sự 
xuống cấp của Dreyfus và giọng nói đơn độc của anh ta vô vọng tôn lên sự ngây thơ của 
anh ta, điều cuôỗi cùng đã tạo nên suy nghĩ của Herzl. Dreyfus không phải là nguyên mẫu 
đau khô trong khu ổ chuột mới? Nếu ngay cả Pháp cũng quay lưng lại với người Do 
Thái, thì anh ta có thê tìm kiếm sự chấp nhận ở đâu tại châu Âu? Như để củng cô quan 
điểm, Hạ viện Pháp chỉ bác bỏ một phân nhỏ đề nghị câm người Do Thái tham gia các 
hoạt động công ích. 

Vào năm 1895, Herzl không thấy trước được chiến thăng của quân Dreyfusards. Nhìn 
lại từ quan điểm của một thế kỷ, giờ đây chúng ta có thể xác định những năm 1890 là 
đỉnh điểm của làn sóng bài Do Thái ở châu Âu, bị kích động bởi những người tỊ nạn từ 
sự khủng khiếp tại Nga. Những người bài Do Thái đang chiến thắng. Vào tháng 5 năm 
1895 Lueger trở thành Thị trưởng của Vienna. Đề tìm ra một nơi ấn náu thay thế cho 
người Do Thái, những người có thể sớm bị trục xuất khỏi châu Âu, dường như là một 
nhu cầu cấp thiết. Người Do Thái phải có một đất nước của riêng họ! 


Herzl đã hoàn thành nội dung cuốn sách của mình, Der Judenstaat — Nhà nước Do Thái, 
phác thảo các mục tiêu của mình, vào mùa đông năm 1895-6. Những trích đoạn đầu tiên 
được xuất bản trong Biên niên sử Do Thái London, ngày 17 tháng I1 năm 1896. Cuỗn 
sách không dài, tắm mươi sáu trang. 

Chúng ta là một dân tộc. Chúng ta ở khắp mọi nơi đã cỗ gắng trung thực để hòa nhập 
với các cộng đồng quốc gia xung quanh, chúng ta chỉ giữ lại đức tin của mình... Chúng 


ta cô găng đề làm vẻ vang quê cha đất tổ băng những thành tựu trong nghệ thuật và khoa 
học và sự giàu có với những đóng góp trong thương mại... Chúng ta bị tố cáo là những 
người xa lạ... Chúng ta chỉ yên ôn nêu họ muốn... Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm thế. 


Vì vậy, Herzl đề xuất chủ quyên phải được nhượng cho người Do Thái trên một vùng 
đất đủ rộng đề chứa người dân của họ, không quan trọng ở đâu. Đó có thể là Argentina, 
nơi mà triệu phú Baron Maurice de Hirsch (1831-96) đã thiết lập 6.000 người Do Thái 
trong một loạt các khu nông nghiệp. Hoặc đó có thể là Palestine, nơi có các khu tương 
tự do Rothschild tài trợ. 


Tác phẩm lần đầu tiên ra mắt dưới dạng sách ở Vienna, tháng 2 năm 1896. Sau đó, nó 
đã được xuất bản thành tám mươi ẫn bản bằng mười tám thứ tiếng. 

Herzl không bao giờ có thể đóng vai một chính khách Do Thái thận trọng, tỉnh táo, kiều 
Maimonides, thay đôi các sự kiện thông qua những lời nói khôn ngoan. Ông đã mang 
đến cho nên chính trị thế giới Do Thái nghệ thuật kinh doanh biểu diễn, nghệ thuật duy 
nhất mà ông thực sự quan tâm. Ông là diễn viên kiêm quản lý trong bộ phim sắp tới, đưa 
Israel trở lại miền đất hứa, và dù kế hoạch phác thảo rất trực tiệp và đơn giản, tất cả các 
loại chi tiết huy hoàng đều thu hút tâm trí ông và được ghi lại trong ghi chú của ông. Sẽ 
có một cuộc “thám hiểm' to lớn để “chiếm hữu đất đai”. Sẽ có một hiến pháp. Vị tổng 
thông đầu tiên được bầu chọn sẽ là một Rothschild, với Hirsch có lẽ là phó tông thông. 
Sẽ có những quảng trường xa hoa, như Plazza San Marco hay Palais Royal. Toàn bộ khu 
Do Thái lịch sử sẽ được xây dựng lại. Sẽ có những nhà hát quốc tế, rạp xiếc, quán cà 
phê, một đại lộ lấp lánh như Champs Elysees, hơn hết là một nhà hát opera của nhà nước: 
“Những quý ông ăn mặc sang trọng, những quý cô ăn mặc lộng lẫy nhất có thê... Tôi 
cũng sẽ tô chức những đám rước hoành tráng vào những dịp lễ lớn.” 

Herzl bắt đầu băng cách giả định một nhà nước Do Thái sẽ được tạo ra theo cách mà 
mọi thứ đã luôn được thực hiện trong suốt thời kỳ Lưu Đày: bởi những người Do Thái 
giàu có đứng đầu quyết định đâu là giải pháp tốt nhất cho phần còn lại và áp đặt nó. 
Nhưng ông thấy điêu này là không thể. Mọi nơi ở châu Âu văn minh, các cơ sở của 
người Do Thái đều chồng lại ý tưởng của ông. 

Các giáo sĩ Do Thái chính thông đã tô cáo hoặc phớt lờ ông. Đỗi với người Cải cách Do 
Thái, việc ông từ bỏ sự đồng hóa là thể hiện sự phủ nhận tất cả những gì họ đại diện. 
Người giàu có bác bỏ hoặc chủ động thù địch. Lãnh chúa Rothschild, người đàn ông 
quan trọng nhất trong thê giới Do Thái, đã từ chối gặp ông. Tại Paris, Edmund de 
Rothschild, người điều hành chín khu định cư hiện có ở Palestine, đã gặp ông (ngày 19 
tháng 7 năm 1896) nhưng nói rõ quan điểm, những kế hoạch vĩ đại của Herzl không 


những không thê thực hiện được mà còn gây nguy hiểm cho những tiễn bộ vững chắc 
đã đạt được. Nam tước Hirsch coi ông là một nhà lý thuyết ngu dối. 

Ông nói với Herzl những gì mà các kế hoạch Do Thái cần là những nông dân giỏi: “Tất 
cả những nỗi khôn khổ của chúng ta đều đến từ những người Do Thái muốn leo quá cao. 
Chúng ta có quá nhiêu trí thức!” Nhưng giới trí thức cũng gạt bỏ Herzl, đặc biệt là ở quê 
hương, Vienna. Tờ báo của Herzl, Neue Frele Presse, đặc biệt thù địch. Moritz Benedikt 
(1849-1920), quyền lực tài chính ở đó, đã cảnh báo một cách giận dữ: “Không một cá 
nhân nào có quyên tự nhận trách nhiệm đạo đức to lớn của việc thiết lập trận tuyết lở 
này. Chúng ta sẽ mất đất nước hiện tại trước khi có được một nhà nước Do Thái.” 


Có những trường hợp ngoại lệ: chắng hạn như Nathan Birnbaum, thủ lĩnh của các sinh 
viên Do Thái ở Vienna, người đã thực sự đặt ra từ “Chủ nghĩa Phục quốc” vào năm 1893. 
Có Giáo sĩ trưởng Ashkenazi của Đề quốc Anh, Hermann Adler, người đã so sánh Herzl 
với Deronda hoặc Giáo sĩ trưởng của Vienna, Moritz Gudemann, người nghi ngờ về ý 
tưởng nhưng đã nói với Herzl: “Có lẽ bạn là người được Thiên Chúa gọi.” Quan trọng 
nhất là Max Nordau (1849-1923), triết học gia, người đã đạt được thành công đáng kinh 
ngạc vào năm 1892 với cuôn sách Entartung (tạm dịch là Sự thoái hóa, 1895), chân đoán 
căn bệnh của thời đại. Ông coi chủ nghĩa bài Do Thái là một trong những triệu chứng 
của nó và nói với Herzl: “Nếu bạn mất trí, chúng ta cùng mất trí, hãy tin tưởng vào tôi!” 
Chính Nordau đã chỉ ra, đề tránh người Thổ Nhĩ Kỳ, thuật ngữ Judenstaat nên được thay 
thê bởi Heimstaat (nhà dân), cuỗi cùng được viết bằng tiếng Anh là “quốc gia” — một sự 
khác biệt quan trọng. Chính Nordau là người đã vẽ ra phần lớn chương trình thực tế của 
chủ nghĩa Phục quốc thời kỳ đầu. 

Tuy nhiên, điều Herzl nhanh chóng phát hiện ra là động lực của Do Thái giáo sẽ không 
đến từ giới tinh hoa phương Tây mà là từ những người nghèo khổ, tụ tập ở Ostjuden, 
một dân tộc mà ông không biết gì khi bắt đầu chiến dịch. Ông phát hiện ra điều này lần 
đầu tiên khi ông nói chuyện với một khán giả là những người Do Thái nghèo, người tị 
nạn, ở East End của London. 

Họ gọi anh ta là 'người đàn ông của những người nhỏ bé'. Tại Đông Âu, anh ấy nhanh 
chóng trở thành một nhân vật huyền thoại trong sô những người nghèo. David Ben 
Gurion (1886-1973) kê lại, khi còn là một cậu bé mười tuôi ở Ba Lan thuộc Nøa, ông đã 
nghe một tin đồn: “Đẳng Messiah đã đến, một người cao to, đẹp trai, một người thành 
Vienna uyên bác, một bác sĩ.” Không giống như những người Do Thái thuộc tầng lớp 
trung lưu sành điệu ở phương Tây, những người Do Thái phía đông không thê đùa giỡn 
với những lựa chọn thay thế, và coi mình là người Nga, hay thậm chí là người Ba Lan. 
Họ biết họ là người Do Thái và không có gì khác ngoài người Do Thái —- những người 
chủ Nga của họ không bao giờ đề họ quên điều đó và những gì Herzl bây giờ dường như 


đang cung cấp là cơ hội duy nhất đề họ trở thành một công dân thực sự ở bất cứ đâu. 
Đôi với Chaim Weizmann (1874-1952), khi đó là sinh viên năm thứ hai ở Berlin, các đề 
xuất của Herzl “đến như một tia sáng màu xanh". Ở Sofia, Giáo sĩ trưởng đã thực sự 
tuyên bố ông là Đắng Messiah. Khi tin tức được đưa ra, Herzl thây mình bị những người 
Do Thái tôi tàn, dễ bị kích động từ các vùng xa đến thăm, trước sự thất vọng của người 
VỢ glàu có của mình, người ngày càng ghét từ Z1onism. 


Đây là những người đã trở thành bộ binh, thực sự là NCO và sĩ quan, trong quân đoàn 
Zionist; Herzl gọi họ là “đội quân của những người lặn biển". 


“Đội quân” gặp gỡ công khai lần đầu tiên vào ngày 29 tháng § năm 1897 tại sảnh lớn của 
Sòng bạc Thành phô Basel. Đó là Đại hội Zionist đầu tiên, bao øôm các đại biểu từ mười 
sáu quốc gia. Họ hâu hết là những người đàn ông nghèo. Herzl phải tài trợ cho đại hội 
từ tiên túi. Nhưng ông bắt họ phải ăn mặc chỉnh tê, họ chào đón ông băng tiếng Do Thái 
cô đại, “Yechi Hamelech!? (Vua muôn năm!) Nhiều người Do Thái quyên lực đã cô găng 
hạ thấp cuộc họp — Neue Freie Presse từ chỗi đưa tin về nó. Nhưng Herzl biết đang làm 
øì. Trong đại hội đâu tiên, ông đã thu hút các phóng viên từ 26 tờ báo. Vào thời điểm 
lần thứ hai gặp nhau vào năm 1898, nó đã là một tổ chức. Ông cũng có các trợ lý như 
Nordau, người đã viết các tài liệu chính sách. Có một thương gia buôn gỗ đến từ 
Cologne, Daniel Wolffsohn, người sẽ kế nhiệm ông làm người đứng đầu tổ chức. Từ đại 
hội năm 1898 có thêm Weizmann. Những người đàn ông này, không giông như Herzl, 
biết rất rõ về người Do Thái phía đông. Wolffsohn đã chọn màu xanh lam và trăng cho 
lá cờ của chủ nghĩa Phục quốc, “màu khăn choàng câu nguyện của chúng ta”. Họ hiểu rõ 
các trào lưu tôn giáo và chính trị trong quân chúng Do Thái. Weizmann đã chiến đấu 
chồng lại các cuộc tân công dữ dội từ các đôi thủ xã hội chủ nghĩa trong phong trào sinh 
viên Do Thái. 

Các chính trị gia và nhà tổ chức chuyên nghiệp đã cười nhạo thương hiệu của Herzl về 
cái mà họ gọi là 'chủ nghĩa phục quốc Do Thái”. Nhưng nó là một phần quan trọng trong 
trò chơi ghép hình. Ngoại giao cấp cao ở cấp độ cá nhân là điều cần thiết đề làm cho nó 
được tôn trọng, để làm cho nó được coi là nghiêm túc. Hơn nữa, ông rất giỏi trong việc 
đó. Dân dân ông được gặp tất cả những người quan trọng ở châu Âu. Ông luôn cân thận, 
ghi lại những cuộc gặp gỡ này một cách chỉ tiết. Ngay cả những người bài Do Thái cũng 
có thể hữu ích. Wenzel von Plehve, Bộ trưởng Nội vụ Nga thù địch, chịu trách nhiệm tổ 
chức pogrom, nói với ông: “Bạn đang rao giảng cho một người cải đạo... chúng tôi rất 
muốn thây sự thành lập của một nhà nước Do Thái độc lập có khả năng thu hút vài triệu 
người Do Thái. Tất nhiên chúng tôi không muôn mất tất cả những người Do Thái. Chúng 
tôi chỉ nên giữ lại những thông minh như Tiễn sĩ Herzl, là ví dụ điển hình nhất. Nhưng 
chúng ta nên loại bỏ những người yếu đuôi và những người có ít tài sản.” 


Kalser cũng ủng hộ một cuộc Xuất Hành khác: “Tôi ủng hộ những người đi đến 
Palestine.” Wilhelm II đã gặp ông chính thức tại Jerusalem. Nhưng nêu Kaiser nâng cao 
vị thế quốc tế của Herzl, thì người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thê bị thuyết phục đề cấp ngôi 
nhà quốc gia cho Zion, và người Đức, hiện đang theo đuôi một liên minh với Thô Nhĩ 
Kỳ đã từ bỏ ý định. 

Điều đó đã đưa Herzl tới Anh, nơi đặt đòn bầy của chủ nghĩa Phục quốc. Có thiện chí 
đáng kê giữa các tầng lớp chính trị. Rất nhiều người đã đọc Tancred. 


Hơn nữa, đã có một làn sóng lớn người Do Thái Nga tị nạn ở Anh, làm gia tăng lo ngại 
về chủ nghĩa bài Do Thái và các mối đe dọa về hạn ngạch người nhập cư. Một Ủy ban 
Hoàng gia về Nhập cư người nước ngoài đã được bố nhiệm (1902), với Lord Rothschild 
là một trong những thành viên. Herzl được yêu câu đưa ra bằng chứng, và cuỗi cùng 
Rothschild đã đồng ý gặp riêng Herzl. Việc Rothschild thay đồi từ thái độ thù địch sang 
trung lập là một thăng lợi quan trọng đối với Herzl và đôi lại, ông rất vui khi nói với Ủy 
ban (ngày 7 tháng 7 năm 1902) nên chấp nhận thêm việc nhập cư người Do Thái sang 
Anh nhưng giải pháp cuôi cùng cho vấn đề tị nạn là 'sự công nhận của người Do Thái 
như một dân tộc và việc họ tìm thây một ngôi nhà được công nhận hợp pháp”. 


Sự xuất hiện này giúp Herzl tiếp xúc với các thành viên cấp cao của chính phủ, đặc biệt 
là Joe Chamberlain, Bộ trưởng Thuộc địa, và Hầu tước Lansdowne, Bộ trưởng Ngoại 
giao. Về nguyên tắc, cả hai đều thích một ngôi nhà Do Thái. 


Nhưng ở đâu? Síp đã được thảo luận, sau đó là El Arish ở biên giới AI Cập. Herzl nghĩ 
đó có thê là 'một điểm tập hợp cho những người Do Thái ở vùng lân cận Palestine? và 
ông đã viết một bài báo, lần đầu tiên đưa ra một lập luận mạnh mẽ: “Một lúc nào đó, 
nước Anh sẽ có mười triệu đôi tượng bí mật nhưng trung thành hoạt động trong mọi tầng 
lớp xã hội trên khắp thê giới (người Do Thái).” Nhưng người Ai Cập phản đối và một 
cuộc khảo sát tỏ ra không thỏa đáng. Sau đó, Chamberlain, trở về từ Đông Phi, có một 
ý tưởng mới, Uganda. “Khi tôi nhìn thấy nó”, ông ấy nói, “Tôi nghĩ, đó là vùng đất dành 
cho Tiến sĩ Herzl. Nhưng tất nhiên ông ấy là người đa cảm và muốn đến Palestine hoặc 
những nơi khác.” Trên thực tế, Herzl đã rất hoảng sợ trước những vụ hỗn chiến mới và 
đẫm máu hơn hiện đang diễn ra ở Nga đến nỗi ông đã định cư ở Uganda. Vì vậy, 
Lansdowne đã đưa ra một bức thư: “Nếu có thê tìm thấy một địa điểm tin tưởng và Ủy 
ban của nhà vua cho là phù hợp, tôi sẽ sẵn sàng đưa ra các đề xuất thuận lợi cho việc 
thành lập một thuộc địa Do Thái, với những điều kiện cho phép các thành viên tuân thủ 
các phong tục dân tộc của họ.” Đây là một bước đột phá. Nó tương đương với sự công 
nhận về mặt ngoại giao đối với một nhà nước ủng hộ chủ nghĩa Zionist. Trong một động 
thái khôn ngoan, Herzl đã khơi dậy sự quan tâm của chính trị gia trẻ tuôi đang lên của 
Đảng Tự do, David Lloyd George, bằng cách nhờ công ty luật sư của ông soạn thảo một 


điều lệ đề xuất cho thuộc địa. Ông đã đọc lá thư của Lansdowne gửi tới Đại hội Z1on1Ist 
lần thứ sáu, nơi nó làm dấy lên “sự kinh ngạc... [trước] lời đề nghị của người Anh'. 
Nhưng nhiều đại biểu coi đó là sự phản bội đôi với chủ nghĩa Phục quốc; người Nga đã 
bỏ đi. 

Herzl kết luận: “Palestine là vùng đất duy nhất mà người dân của chúng tôi có thê đến 
để sinh sống.” 


Tại Đại hội lần thứ bảy (1905), Uganda chính thức bị từ chối. 


Lúc đó Herzl đã chết, bốn mươi bốn tuôi. Những nỗ lực của ông trong hơn mười năm 
đã phá hủy cơ thể. Chúng cũng giết chết cuộc hôn nhân của ông. Di sản gia đình của ông 
thật đáng thương. Vợ Julia, chỉ sông thêm ba năm. Con gái Pauline đã trở thành một con 
nghiện heroin và chết vào năm 1930 vì sử dụng quá liêu. Con trai, Hans, được Freud 
điều trị, đã tự tử sau đó ít lâu. Người con gái khác là Trude đã chết đói trong trại của 
Đức Quốc Xã, và con trai của bà là Stephan cũng đã tự sát vào năm 1946, xóa số gia 
đình. Tuy nhiên, chủ nghĩa Zionism là con cháu của ông. Ông nói với Stefan Zweig 
trong những tháng cuối cùng của mình, “Đó là sai lầm của tôi, tôi đã bắt đầu quá muộn... 
Nếu bạn biết tôi đau khổ như thế nào khi nghĩ về những năm tháng đã mất.” Thực tế vào 
thời điểm Herzl qua đời, Chủ nghĩa Phục quốc đã là một phong trào vững chắc, với một 
người bạn quyên lực ở Anh. Bằng cách bắt đầu vào năm 1895, ông đã đưa chủ nghĩa 
Zionism dẫn trước gân hai mươi năm so với chủ nghĩa dân tộc Ả Rập và điều đó sẽ đóng 
vai trò quyết định sau này. Do đó, vụ Dreyfus, khiến nó bắt đầu chuyên động chứ không 
phải sau này, cũng có thể được coi là bàn tay của sự quan phòng (từ Đức Chúa Trời) — 
giông như các sự kiện đáng sợ năm 1648 và năm 1881. 


Cũng giống như vậy, vào thời điểm Herzl qua đời, chủ nghĩa phục quốc Do Thái vẫn chỉ 
là một dòng chảy nhỏ trong dòng sông tôn giáo và thê tục của người Do Thái. Trở ngại 
của nó là sự thờ ơ nhưng cũng có những kẻ thù lớn. Cho đến Chiến tranh thê giới thứ 
nhất, phần lớn các giáo sĩ Do Thái ở khắp mọi nơi, Cải cách, Bảo thủ hay Chính thông, 
đều phản đôi mạnh mẽ chủ nghĩa Phục quốc thế tục. Ở phương Tây, họ đồng ý với những 
người Do Thái đồng hóa, thế tục, những người coi đó là mỗi đe dọa đỗi với vị trí đã 
được thiết lập của họ, làm dây lên nghi ngờ về lòng trung thành của họ với tư cách là 
công dân. Nhưng ở phương Đông, đặc biệt là ở Nga, sự phản đôi tôn giáo rất mạnh mẽ 
và thậm chí là cuông tín. Nó đã gây ra những hậu quả quan trọng đối với nhà nước Israel 
cuỗi cùng. Những người sáng lập chủ nghĩa Zionism, phân lớn, không chỉ đơn thuân là 
người phương Tây, họ là những người vô thần (trong mắt Chính thông giáo). Chính 
thống giáo biết tất cả điều này. Hầu hết trong số họ coi chủ nghĩa Phục quốc là cởi mở 
với tất cả những phản đôi được nêu ra chỗng lại sự khai sáng cộng với sự báng bồ đôi 
với một trong những tín ngưỡng trung tâm và thiêng liêng nhất của người Do Thái. Quan 


điêm cho chủ nghĩa Z1onism và thê tục là hai mặt của cùng một đông tiên là hoàn toàn 
sai lâm. 


Theodor Herzl 


Đôi với những người Do Thái, việc quay trở lại Z1on là một gia1 đoạn trong kế hoạch thí 
điểm cho toàn nhân loại mà người Do Thái đại diện. Nó không liên quan øì đến chủ 
nghĩa Zionism, vốn là giải pháp cho vẫn đề con người (không thể chấp nhận người Do 
Thái trong tình trạng vô gia cư — tạo ra một nhà nước thế tục). 


Vào cuối thế kỷ XIX, có các truyền thông khác biệt giữa những người Do Thái ở Trung 
và Đông Âu. Sự xuất hiện của chủ nghĩa Hồi giáo hay Chủ nghĩa đạo đức, dựa trên các 
tác phẩm của các nhà hiên triết Lithuania Chính thống, được Israel Salanter (1810-83) 
hồi sinh và được truyền bá bởi các học viện Do Thái. Sau đó, Samson Hirsch với chủ đề 
“Torah với nên văn minh' đã chứng minh có thể đạt được nên giáo dục thế tục mà không 
mất niềm tin tôn giáo và đã giúp tô chức phong trào Agudath Israel. Điều này đã tạo ra 
một tô chức Torah toàn cầu để phối hợp các lực lượng tôn giáo Do Thái chống lại việc 
thế tục hóa và được truyền cảm hứng từ cách các quỹ cứu trợ cho các nạn nhân poørom 
của Nga đã rơi vào tay thế tục và được sử dụng đề phân biệt đối xử với những người Do 


Thái ngoan đạo. Nhưng họ đều phản đôi mạnh mẽ chủ nghĩa phục quốc và đặc biệt là 
tuyên bố đại diện cho tất cả người Do Thái. 
Các nhà hiền triết ở Đông Âu đã nhiệt liệt phản đối bất kỳ cử chỉ nào mà những người 
theo chủ nghĩa Zionist có thể thu lợi, ngay cả chuyễn thăm tới Erez Israel. Một trong số 
họ, Zadok của Lublin (1823-1900), đã viết: 


Jerusalem là đỉnh cao nhât trong sô các hội nghị mà trái tim của Israel hướng đên... 


Nhưng tôi lo sợ việc tôi đến Jerusalem có vẻ như là một cử chỉ tán thành hoạt động của 
chủ nghĩa Phục quốc. Tôi hy vọng vào Chúa, linh hôn tôi hy vọng vào sự ban phước của 
Ngài, Ngày Cứu Chuộc sẽ đến... nhưng tôi không ủng hộ lợi ích của quân Zionist. 


Chính thông giáo lập luận chủ nghĩa Zionism còn tệ hơn so với một đẳng cứu thê giả — 
nó hoàn toàn là một sai lầm. Những người khác nói thêm, nhà nước thế tục sẽ gợi lên 
tinh thần vô thân và trái với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Một số người Do Thái Chính 
thống tin chủ nghĩa Zionism có thê bị lợi dụng cho các mục đích tôn giáo. Giáo sĩ 
Abraham Isaac Kook (1865-1935) cho “tinh thần dân tộc của Israel? mới có thê được sử 
dụng để kêu gọi những người Do Thái yêu nước tuân theo kinh Torah. Với sự ủng hộ 
của chủ nghĩa Zionist, ông cuối cùng đã được phong làm Trưởng Giáo sĩ của Jerusalem. 
Nhưng hâu hết những người Do Thái đã ở Erez Israel đều nghe nói về chủ nghĩa phục 
quốc Do Thái với sự kinh hoàng. Giáo sĩ Joseph Hayyim Sonnenfeld (1848-1932) đã 
viết: “Có một sự thất vọng lớn ở Đất Thánh.” Khi Herzl tiễn vào Đất Thánh, ông nói: 
“Cái ác đã xâm nhập vào người dân Israel và chúng tôi chưa biết mình phải làm gì để 
chống lại. Những kẻ hủy diệt toàn thê Israel, xin Chúa thương xót.” 

Sự phản đối của những người Do Thái ngoan đạo đối với Zionist đã đây nó vào tay 
những người cấp tiên. 

Đối với tuyệt đại đa số người Do Thái thê tục, chủ nghĩa Zionism không có sức hấp dẫn 
nào, và đôi với một số người, đó là kẻ thù. Ở Nga, sự bắt bớ vẫn tiếp tục, thực sự gia 
tăng một cách man rợ, mong muốn trốn thoát của người Do Thái ngày càng dâng cao, 
và dù họ có theo Chính thông giáo hay thê tục, theo chủ nghĩa Do Thái hay không, thì 
Palestine vẫn là một nơi đề trồn thoát. Sự hoảng sợ do làn sóng bài Do Thái gây ra vào 
những năm 1890 bắt đầu lăng xuống. Chiến thăng hoàn toàn tại Pháp của quân 
Dreyfusards tái khăng định quan điểm ở đó, ít nhất, người Do Thái có thê tìm thấy không 
chỉ an ninh mà còn cơ hội và một thước đo quyên lực chính trị và văn hóa ngày càng 
tăng. Ở Đức cũng vậy, làn sóng bài Do Thái đã chết dân. 

Chính trong giai đoạn cuôi cùng trước Chiến tranh thê giới thứ nhất, người Do Thái ở 
Đức kiên quyết nhất trong việc khắng định lòng trung thành của họ với “tổ quốc” và mỗi 
quan hệ văn hóa Đức và Do Thái là rõ ràng. 


Bất chấp truyện thông lâu đời của Đức về bài Do Thái, người Do Thái vẫn cảm thấy như 
ở nhà. Đó là một xã hội tôn vinh giáo dần của mình, và ở một số khía cạnh, các 1á tTỊ 
của nó cũng là các giá trị của nên giáo lý Do Thái. Một người Do Thái có thể chuyên từ 
học viện Do Thái vào một trong những trường đại học của Đức, hiện đang trong thời kỳ 
vàng son. Những cơ hội mở ra ở một đất nước nơi thành tựu trí tuệ được đo lường một 
cách công bằng và được đôi xử với sự tôn trọng. Người Do Thái Đức đã làm việc chăm 
chỉ. Họ sớm bắt đầu mang về những giải Nobel: hai về sinh học và y học, bốn về hóa 
học, hai về vật lý, tất cả đều dành cho những công việc được thực hiện trước Chiến tranh 
thế giới thứ nhất. Ferdinand Julius Cohn thành lập ngành vi khuẩn học. Paul Ehrlich đã 
tạo ra hình thức hóa trị liệu thực tế đầu tiên. Người Do Thái Đức là những người nghiện 
công việc. 

Nhiều người Do Thái Đức đông tình với chính trị gia Gabriel Riesser (1806-63) khi ông 
nhãn mạnh: “Nếu chúng tôi không phải là người Đức thì chúng tôi không có quê hương.” 
Người Do Thái bước vào cuộc sông cộng đồng đều cảm thây có môi liên hệ chặt chẽ 
giữa tinh thần hợp lý hóa của người Do Thái và mục tiêu tự do hóa của nước Đức hiện 
đại, họ đang cô gắng kiên nhẫn đề ra và áp dụng các giải pháp hợp lý cho mọi vẫn đề xã 
hội. Điều này không kém phân quan trọng đôi với các nhà tư tưởng tôn giáo Do Thái. 
Nước Đức đang trong thời kỳ phục hưng lớn của thân học Cơ Đốc, và các nhà văn Do 
Thái cũng bị ảnh hưởng bởi những xung động sâu sắc tương tự. Hermann Cohen (1842- 
1918), Giáo sư Triết học tại Marburg, người có thê được coi là tín đồ cuỗi cùng của 
Maimonides, đã lập luận một cách mạnh mẽ Do Thái giáo là tôn giáo đầu tiên khám phá 
ra những hiểu biết về cái mà ông gọi là “tôn giáo của lý tríˆ, nhưng nó không độc quyền 
về công thức. 


Khi một quốc gia đạt đến trình độ phát triển trí tuệ nhất định, quốc gia đó đã sẵn sàng 
tiếp nhận “tôn giáo của lý trí”. Trong tất cả các quốc gia hiện đại, ông lập luận, Đức là 
quốc gia nơi lý trí và tôn giáo dễ dung hòa nhất, chính vì nước Đức, với chủ nghĩa duy 
tâm triết học, sự tôn kính tôn giáo thuần túy và chủ nghĩa nhân văn đạo đức, đã được dự 
đoán trước bởi lịch sử Do Thái. Ông bác bỏ cuộc xung đột giữa văn hóa Đức và chủ 
nghĩa vũ trụ Do Thái. Ông bác bỏ lập luận của Giáo sư Treitschke, “Người Do Thái là 
nỗi bất hạnh của chúng ta.” Trên thực tế, tinh thần Đức đã được truyền vào các lý tưởng 
của người Do Thái. Họ đứng sau chiến thắng của cuộc Cải cách Tin Lành. Kiểu người 
tôn giáo hiện đại mới, dù là người theo Tin Lành, Thiên Chúa giáo hay người Do Thái 
tự do, cuối cùng đều xuất phát từ những lý tưởng và năng lượng tôn giáo của Kinh Thánh 
Do Thái. 

Các bài giảng của Cohen đã giúp khơi dậy Do Thái giáo của Franz Rosenzwelg (1886- 
1929), người trước đó đã tiễn gần đến việc cải đạo, và biên ông trở thành một trong 


những nhà thân học Do Thái hiện đại vĩ đại nhất. Rosenzweig đã tiên hành một cuộc 
tranh luận văn học sôi nồi về câu hỏi cải đạo với một người em họ, Eugen Rosenstock 
Huessy, người đã chuyền sang đạo Tin Lành. Cuôn “Những bức thư về Do Thái giáo và 
Cơ Đốc giáo? của họ, được viết vào những năm ngay trước Chiến tranh thê giới thứ nhất, 
cho thấy một dòng tư tưởng Do Thái và Tin Lành có thể găn kết chặt chẽ với nhau như 
thế nào và người Do Thái có thể di chuyển dễ dàng trong các giả định của triết học Đức. 
Ngay cả những nhà tư tưởng Đức-Do Thái, những người đã tân công Cơ Đốc giáo, và 
nhân mạnh sự khác biệt với Do Thái giáo, như Leo Baeck (1873-1956), đã làm như vậy 
trong phạm vi tham chiêu của Đức. Năm 1905, Baeck xuất bản “Bản chất cuộc sông của 
Do Thái giáo”, một trả lời cho “Bản chất Tin Lành của Cơ Đốc giáo? của Adolf von 
Harnack (1900), cho Do Thái giáo là tôn giáo của lý trí, Cơ Đốc giáo của chủ nghĩa phi 
lý lãng mạn. Cuộc tranh luận thần học đã minh họa cho việc người Do Thái có thể tiếp 
cận thoải mái trong thế giới tinh thần của người Đức, và họ đã tìm thấy một “nhà hát tâm 
trí” rộng rãi như thế nào. 

Không nơi nào đóng góp của họ đa dạng và ẫn tượng hơn ở các khu vực nói tiếng Đức. 
Khi xem xét thành tích của họ, người ta có thê kết luận nhiều người Do Thái xuất chúng 
cảm thây trong thâm tâm, Đức là địa điểm lý tưởng cho các tài năng Do Thái. Dường 
như có đủ mọi cách để người Do Thái có thể hỗ trợ người Đức lên vị trí lãnh đạo thể 
giới. Đức bây giờ là một nên công nghiệp lớn cũng như cường quốc trí tuệ hàng đầu trên 
thế giới. Một người đã nhận thức được những cơ hội này là Walther Rathenau (1867- 
1922), người kế vị cha mình với tư cách là người đứng đầu tô hợp điện AEG, và sau đó 
là Bộ trưởng Ngoại giao Đức một thời gian ngăn. 

Ông không chỉ là nhà công nghiệp hàng đầu của Đức mà còn là một trong những nhà 
văn thảo luận nhiều nhất về nhà nước, xã hội và kinh tê. 

Ông tin tưởng cuông nhiệt vào sự đồng hóa. Ông cho chủ nghĩa bài Do Thái của Đức về 
cơ bản là một sự sáng tạo của quý tộc, và nó sẽ biến mất, nhất định sẽ bị lu mờ bởi gia1 
cấp thông trị công nghiệp mới. Sự đồng hóa hoàn toàn sẽ theo sau. 

Tuy nhiên, sự đồng nhất của người Do Thái với người Đức đã diễn ra ngược lại, trong 
thế hệ cuỗi cùng trước Armageddon — một cuộc cách mạng văn hóa và khoa học đang 
diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác, và trong đó người Do Thái được coi là kiểm 
soát. Cuộc chạy đua vũ trang quân sự và hải quân vốn ngày càng chia rẽ Châu Âu. Phong 
trào hiện đại, ảnh hưởng đến mọi bộ phận của đời sông nghệ thuật và trí tuệ, đang tập 
hợp sức mạnh và động lực. Nó đã trở thành một sức mạnh không thê cưỡng lại. Chủ 
nghĩa bảo thủ đã đưa ra sự phản kháng mạnh mẽ, ngày càng trở nên giận dữ và bạo lực 
hơn khi những yêu cầu đây đủ của chủ nghĩa hiện đại được thê hiện trong thập kỷ trước 


năm 1914. Những người Do Thái ngoan đạo, dù là Chính thông giáo hay cải cách, có lẽ 
đã hình thành những phân tử bảo thủ, thực sự phản động nhất ở châu Âu. 

Điều không thê phủ nhận là sự giải phóng của người Do Thái châu Âu và sự xuất hiện 
của họ từ khu ô chuột vào dòng chảy trí tuệ và nghệ thuật đã thúc đây rất nhiêu thay đồi. 


Ví dụ, truyền thông âm nhạc của người Do Thái lâu đời hơn bất kỳ ai khác ở châu Âu. 
Âm nhạc vẫn là một yếu tố trong các buổi lễ của người Do Thái, và người hát xướng 
gần như là một nhân vật quan trọng trong xã hội Do Thái địa phương. 


Với số lượng đáng kể, các nhà soạn nhạc Do Thái và các nghệ sĩ biểu diễn vào những 
thập kỷ giữa của thế kỷ 19 “là một hiện tượng và được quan sát chặt chẽ”. Do Thái giáo 
không phải là vẫn đề. Một số người như Mendelssohn, là những người cải đạo. Những 
người khác, như Jacques Offenbach (1819-80), bị đồng hóa. Một vài người trong số họ, 
như Jacques Halevy (1799-1862) và Giacomo Meyerbeer (1791-1864) vẫn theo Do Thái 
giáo. Nhưng thê giới âm nhạc đã nhận thức được ảnh hưởng Do Thái, không chỉ với tư 
cách là các nhà soạn nhạc mà còn là trưởng dàn nhạc, trưởng học viện, chủ nhà hát opera, 
sân khâu âm nhạc. 


Rossini, có mặt trong đám cưới Rothschile Frankfurt nôi tiêng vào năm 1839, được nhiều 
người tin là một người Do Thái. Johann Strauss, người sáng lập gia đình âm nhạc Vienna 
nồi tiếng, chắc chăn là con trai của một chủ quán Do Thái đã rửa tội ở Budapest. Cũng 
có nghi ngờ sự đôi mới triệt để trong âm nhạc chủ yêu là từ người Do Thái. 


Từ năm 1860 đến năm 1914, sự phản đỗi của công chúng với sự đổi mới ngày càng gia 
tăng, đặc biệt là ở các trung tâm như Vienna, nơi họ thực sự coI trọng âm nhạc. Như một 
nhà sử học âm nhạc đã nhận định, tốc độ thay đôi phong cách ngày càng nhanh. Các 
nhạc sĩ dường như cố tình khiêu khích; công chúng đôi khi đáp trả băng vũ lực. Yếu tố 
Do Thái mang tính biểu tượng khiến cả hành động khiêu khích và phản ứng trở nên cực 
đoan hơn. Đã có một cơn thịnh nộ ở Vienna khi Mahler được bỗ nhiệm làm trưởng đoàn 
opera cung đình vào năm 1897, đây có lẽ là vị trí quan trọng nhất trong âm nhạc Đức. 
Ông ấy đã có được điều đó nhờ là một trong những nhạc trưởng hàng đầu ở Đức và việc 
bồ nhiệm rất hợp lý. Nhưng để làm cho mình đủ điều kiện, ông phải cải đạo. 

Công việc của Mahler ở Vienna đây sóng gió và những âm mưu thù địch cuỗi cùng đã 
đây ông đến New York. Nhưng mọi thứ thuận lợi với Arnold Halevy, với La Juive 
(1835), người đã tạo ra hình thức opera mới của Pháp. Con gái ông, Genevieve, sau này 
là bà chủ nổi tiếng, đã kết hôn với học trò xuất sắc nhất của ông, Georges Bizet. Cháu 
trai của ông, Ludovic Halevy, đã viết carmen Bizet libretto, bài hát nỗi tiếng nhất trong 
tt cả các vở opera của Pháp. 


Đã có những người Do Thái đi đầu trong nghệ thuật: Camille Pissarro (1830-1903) và 
con trai là Luclen (1863-1944), Max LIebermamn (1847-1935), những người đã đưa 
trường phái Ấn tượng đến Đức. 


Siemund Freud (1856-1939), có lẽ là người vĩ đại nhất trong số các nhà cách tân Do 
Thái, ghét “chủ nghĩa hiện đại trong hầu hết các hình thức của nó. 

Ông đặc biệt coi thường nghệ thuật hiện đại, buộc tội những người tạo ra nó có “khuyết 
tật bâm sinh về thị lực”. Ông yêu thích những hình ảnh bằng đá mà ông thu thập được, 
từ Ai Cập cô đại, Trung Quốc, Hy Lạp và La Mã, và ông ngồi ở bàn làm việc được bao 
quanh bởi chúng, giỗng như Abraham với các vị thần hộ mệnh. 

Freud không phải là một tín đồ, chứ đừng nói là một người tin vào Torah. Ông coi tất cả 
các tôn giáo là một dạng ảo tưởng tập thê và tất cả công việc của ông có xu hướng cho 
thây các niềm tin tôn giáo (và những thứ khác) hoàn toàn là do con người tạo ra. Nền 
giáo dục của ông không phải Do Thái mà là châu Âu cô điển. Nhưng cả cha và mẹ của 
ông đêu đến từ Galicia hasidic (sùng tín). Không ai trong số những người con của ông 
cải đạo (con trai là Ernest đã trở thành một người theo chủ nghĩa Phục quốc). Bản thân 
ông luôn đồng nhất với người Do Thái và trong thập kỷ cuối cùng của mình, ông tuyên 
bố không phải là người Áo hay người Đức mà là người Do Thái. Ông biết Herzl và tôn 
trọng ông ây. Người viết tiểu sử của ông, Ernest Jones đã viết ông cảm thấy bản thân là 
một người Do Thái. 

Freud đã gán những quyên lực lớn cho tinh thần Do Thái. Ông nói với Max Graf: “Nếu 
bạn không đề con trai mình lớn lên thành một người Do Thái, thì bạn sẽ tước đoạt của 
nó những nguồn năng lượng không thê thay thế bằng thứ khác.” Nhưng người Do Thái 
không chỉ có nghị lực to lớn — một phẩm chất Freud rất ngưỡng mộ, họ đánh giá cao các 
ý tưởng, mà ông cho còn quan trọng hơn: 

Ông viết: “Chúng tôi bảo tồn sự thông nhất của mình thông qua các ý tưởng, và nhờ 
chúng mà chúng tôi tồn tại cho đến ngày nay.” Ông tin tưởng vào nên giáo lý Do Thái, 
điều tôi quan trọng trong tâm trí, và nói việc thành lập học viện Jabneh là “dành cho tôi 
- luôn là một trong những biểu hiện quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta.” 

Freud có sự năng động của một nhà sảng lập tôn giáo hay một nhà thừa kế vĩ đại. “Bởi 
vì tôi là một người Do Thái. Tôi thấy mình thoát khỏi nhiều định kiến hạn chế người 
khác sử dụng trí tuệ của họ.” Hoặc một lần nữa: “Tôi thường cảm thây như thê tôi đã 
thừa hưởng tất cả sự thách thức và tất cả niềm đam mê mà tổ tiên của chúng tôi đã bảo 
vệ Đèn Thờ của họ và có thê sẵn sàng hy sinh mạng sông của tôi cho một khoảnh khắc 
trọng đại trong lịch sử.” 


Theo quan điểm của ông, đó là Moses, không phải Abraham, đã thành lập Do Thái giáo, 
và ông đã bị cuốn hút bởi nhà lập pháp vĩ đại, đặc biệt là bức tượng Moses ở Rome của 
Michelangelo: “Trong ba tuân tháng 9 (1913) cô đơn, ngày nào tôi cũng đứng trong nhà 
thờ trước bức tượng, nghiên cứu, đo đạc, phác thảo bức tượng, cho đến khi tôi hiểu được 
nó.” Ông cũng tự nhận mình giỗng Joseph, người mơ mộng và tiên kiến, và thích chỉ ra 
những người giải thích giẫc mơ là một trong những thành viên quan trọng nhất trong đội 
ngũ nhân viên của Alexander Đại Đề.” 


Bức tượng Moses của Michelangelo 


Freud lây nhiều yếu tô từ Do Thái giáo. Kỹ thuật diễn giải giấc mơ của ông giống với 
phương pháp được sử dụng trong Zohar. Yêu tô Do Thái trong chủ nghĩa Freud chủ yêu 
không phải là hasidic mà là Mosaic. Freud muốn tìm ra một hệ thông luật mà gần như 
là tôn giáo mới, với tất cả sức mạnh và tính vĩnh cửu. 

Chủ nghĩa Freud là một tín điều được truyền bá và thực hành chủ yếu bởi người Do Thái. 
Nếu Freud thay đôi cách chúng ta nhìn nhận bản thân, thì Albert Einstein (1879-1955) 
đã thay đôi cách chúng ta nhìn vũ trụ. Điều đó khiến ông trở thành trụ cột trung tâm của 


thế kỷ XX và có lẽ là của cả thê kỷ XXI vì lịch sử cho thây những Cải cách tuyệt vời 
mới của quy luật khoa học, chắng hạn như của Galileo, hoặc Newton, hoặc Darwin, tiếp 
tục áp đặt lên xã hội. Einstein là một người Do Thái đến từ Ulm, nơi cha ông điều hành 
một công ty điện nhỏ. Ông làm việc tại văn phòng cấp băng sáng chế của Thụy Sĩ ở 
Berne, nơi ông xây dựng Thuyết Tương Đối Đặc biệt (1905) và Lý thuyết Tổng quát 
(1915). Những khám phá của ông, như của Freud, đã được thực hiện trước Chiến tranh 
thê giới thứ nhất; sau đó, ông kiên trì tìm kiếm nhưng vô ích cho một lý thuyết tông quát 
phù hợp với Vật lý lượng tử, trong đó ông đóng một vai trò quan trọng. 

EiInstemn dường như chưa bao giờ là một người Do Thái thực hành theo nghĩa thông 
thường. Ở điểm này, ông giống Freud. Nhưng khác với Freud, ông không gạt bỏ niềm 
tin vào Chúa như một ảo tưởng: thay vào đó, ông đã tìm cách xác định lại nó. Về mặt trí 
tuệ, ông hoàn toàn theo truyên thông duy lý-Do Thái của Maimonides và Spinoza. Ông 
là một nhà khoa học thực nghiệm thuộc loại chặt chẽ nhất, xây dựng các lý thuyết của 
mình một cách cụ thê để có thể xác minh chính xác — gần như hoàn toàn trái ngược với 
giáo điều của Freud. 

Einstein gần gũi hơn với Spinoza, người mà ông vô cùng ngưỡng mộ. Những gì ông nói 
là tư duy trực quan đề hình thành một khái niệm khoa học vĩ đại. Tại đây, ông có rất 
nhiều điểm chung với nhà triết học người Pháp gốc Do Thái Henri Bergson (1859-1941), 
người đã chia sẻ sự căng thắng của Einstein về yêu tô thần bí và trực giác trong khoa 
học (và sự tương tác của thời gian và vật chất). Nhưng theo quan điểm và công việc của 
Einstein, một khi trực giác tạo ra các yếu tô của một ý tưởng, thì khoa học và lý trí sẽ 
tiếp quản. “Tôi muốn biết Chúa đã tạo ra thế giới này như thế nào,” ông nói — gần như 
là một mục đích thần bí. Nhưng kiến thức phải được thu thập bằng công thức toán học, 
được kiểm chứng bởi thiên văn học. Theo một nghĩa nào đó, Einstein đang làm những 
øì mà các nhà kabbalists đã cỗ gắng, đó là mô tả sự sáng tạo băng các con số. Nhưng 
trong khi các con số của họ không thê kiểm chứng được, thì số liệu của ông lại được 
hình thành và xác nhận một cách hợp lý băng kính thiên văn. Ông ngạc nhiên khi có thê 
khám phá ra vũ trụ, thay vì hỗn loạn như người ta nghĩ trước đây, thực tế lại có trật tự, 
được điều chỉnh bởi các quy luật không gian và thời gian. 

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo vũ trụ. Tôn giáo ấy phải vươt lên Thượng Đề của cá nhân, tránh 
giáo điêu cùng lý thuyêt thân học. Đạo Phật trả lời cho những mô tả này. Nêu có một tôn giáo mà có thê 
đương đâu với những nhu câu của khoa học hiện đại, đây sẽ là Đạo Phật — Einstein. 


Einstein tin vũ trụ vĩ mô và vi mô phải được điều chỉnh bởi cùng một định luật và Thuyết 


Tương Đối Tổng quát của ông cuỗi cùng sẽ trở thành một phân của lý thuyết thông nhất 
chi phối tất cả các trường điện từ. Mọi quan hệ vật chất của thê giới sau đó có thê được 


mô tả chính xác trong một vài trang phương trình. Ong cảm thây có môi quan hệ sâu sắc 
VỚI Spinoza, người cũng “hoàn toàn tin tưởng vào sự phụ thuộc nhân quả của mọi hiện 


tượng'. 


HOLOCAUST 


Vào ngày 9 tháng I1 năm 1914, trong một bài phát biêu tại Tòa thị chính London, Thủ 
tướng Anh, Herbert Asquith, đã tuyên bố: “Đề chế Thổ Nhĩ Kỳ đã tự sát.” Nhà vua đã 
cam kết chiến thăng Đức và chuẩn bị phát động một cuộc thánh chiến. Asquith muỗn 
ngăn chặn 100 triệu thần dân Hồi giáo trong đề chế Anh tham gia. Do đó, bài phát biêu 
của ông cam kết nước Anh sẽ phá bỏ đề chế Ottoman và trao tự do cho các dân tộc của 
nó. 

Quan điểm cho người Do Thái sẽ được hưởng lợi từ thất bại của Đức là vô lý. Kẻ thù 
truyền kiếp của người Do Thái là nước Nga Sa hoàng, mà quân đội Đức hiện đang cỗ 
găng xé xác. Tại Cận Đông thuộc Anh, người Do Thái miễn cưỡng chiến đâu với quân 
Đức vì lý do này. 

Sau khi quân Đức đánh bại Nga tại Tannenberg, họ tới Ba Lan thuộc Nga, người Do 
Thái đã ca ngợi họ như những vị cứu tình. Một người đã làm như vậy là Zeev Dov Begin, 
cha của Thủ tướng Israel tương lai. Ngoài tiếng Do Thái và Yiddish, ông nói tiếng Đức, 
và tiêng Ba Lan mà ông gọi là 'ngôn ngữ của chủ nghĩa bài Do Thái”. Ông nói với con 
trai và con gái (sau này là bà Halperin): “Con thấy đây, người Đức sẽ đến, đó là một nền 
văn hóa khác, không phải Nga.” 

Khi người Đức đến, bà Halperin sau này nhớ lại, họ đã “đối xử tuyệt vời với người Do 
Thái... Họ cho bọn trẻ kẹo và bánh quy.” 

Ngay cả trong các khu định cư của người Do Thái ở Palestine, tiếng Đức có xu hướng 
trở thành ngôn ngữ chung. 


Nhiêu người trong số những người định cư muốn tiếng Đức, thay vì tiếng Do Thái, trở 
thành ngôn ngữ giảng dạy trong các trường học Do Thái. Nó đã được chấp nhận, không 
cần bàn cãi, là ngôn ngữ chính thức của các đại hội theo chủ nghĩa Zionist. Văn phòng 
chủ nghĩa Zionist ở Berlin tự coi mình là trụ sở của phong trào thê giới, và các thành 
viên của nó đang kêu gọi chính quyên Đức bảo hộ người Do Thái. 

Chaim Weizmann, đã trở thành lãnh đạo chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở phương Tây 
(kế từ khi Herzl qua đời), hài lòng sau bài phát biêu của Asquith. 


Weizmamn là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái. 


Welzmamn đã vào được Đại học Bách khoa Berlin, một trong ba trường khoa học tốt 
nhất ở châu Âu, và sau đó là Thụy §T, nơi ông lây bằng tiễn sĩ hóa học tại Frelburg 
(1899). 


Nhưng chính tại Anh, nơi ông đến dạy môn hóa sinh tại Đại học Manchester, Weizmann 
đã tìm thấy lý tưởng cuộc đời. Ông đã gặp C. P. Scott, biên tập viên quyên lực của tờ 
Liberal Manchester Guardian, và thông qua ông ây, tiếp cận Arthur Balfour, lãnh đạo 
đảng Bảo thủ, và Winston Churchill. Scott cũng giới thiệu ông với người bạn chính trị 
thân thiết, Lloyd George. 


Tất cả những người đàn ông này đều trở thành những người ủng hộ nhiệt thành của Chủ 
nghĩa Phục quốc. 


Weizmamn tìm thây một đồng minh bất ngờ là Nghị sĩ Đảng Tự do Herbert Samuel. Vào 
ngày Asquith phát biêu, Samuel đã gọi điện cho Ngài Edward Grey, Bộ trưởng Ngoại 
giao, và có cuộc trò chuyện quan trọng về một quốc gia cho người Do Thái. Họ đã thảo 
luận chỉ tiết. Samuel cảnh báo khu vực dự kiến không thể bao øôm “Berrut và Damascus 
vì chúng chứa một lượng lớn dân số không phải Do Thái, không thê đồng hóa được?. Do 
đó, ông nói thêm, “sẽ là một lợi thế lớn nêu phân còn lại của Syria bị Pháp chiếm, vì sẽ 
tốt hơn nhiều nêu có một cường quốc châu Âu là láng giềng hơn là người Thổ Nhĩ Kỳ.” 
Sau đó, Samuel đi bộ đến Kho bạc đề tranh thủ sự giúp đỡ của Lloyd George, hiện là Bộ 
trưởng Tài chính. Ông ây “nói với tôi rất muốn thây một nhà nước Do Thái được thành 
lập ở đó.” 

Vì vậy, WeIzmamn và Samuel bắt đầu chiến dịch. Fabian New Statesman, trong một lời 
cầu xin chính quyền Anh bảo vệ quốc gia Do Thái, đã lập luận: “Hy vọng của những 
người theo chủ nghĩa Zionist đã đột ngột chuyền từ lý tưởng thành một vẫn đề chính trị 
thực tế.” Asquith tỏ ra nghi ngờ khi Samuel đặt vấn đề. Thủ tướng đã viết trong các bức 
thư hàng ngày của ông gửi cho bạn gái Venetia Stanley. “[Samuel] nghĩ chúng ta có thê 
định cư ở vùng lãnh thô không mãẫy hứa hẹn này khoảng 3 hoặc 4 triệu người Do Thái...” 


Bộ trưởng Chiên tranh, Kitchener, cũng nói, “Palestine sẽ không có giá trị gì đôi với 
chúng ta.” 


Tuy nhiên, các sự kiện diễn ra sau đó có lợi cho người Zionist. Kitchener buộc phải giao 
lại chức vụ cho Lloyd George. Điều này đánh dâu sự khởi đầu của việc chuyên các nguồn 
lực đến phía đông Địa Trung Hải, khiến cho một cuộc chỉnh phục Palestine của Anh có 
nhiêu khả năng hơn. Weizmann nhận thấy việc gặp các thành viên cấp cao của chính 
phủ dễ dàng hơn. 


Bốn tháng sau, Asquith bị sa thải khỏi chức vụ, Lloyd George trở thành Thủ tướng và 
ông đã bố nhiệm Balfour làm Bộ trưởng Ngoại giao. 


Chaim Azriel Weizmann 


Điều này là quyết định. Asquith đã hoàn toàn sai về Lloyd George. Ông là một người 
theo chủ nghĩa chuộng Do Thái. Ông đã bị ân tượng bởi Lãnh chúa Rothschild thứ nhất, 
người mà ông đã triệu tập cùng với các nhà tài phiệt khác đến Kho bạc khi chiến tranh 
bùng nỗ. 

Weizmamn nhận thây ông và Lloyd George có sự đồng cảm về “quốc gia nhỏ bé”. Thủ 
tướng mới là một người xứ Wales (thuộc vương quốc Anh) yêu nước nhiệt thành, và 
Samuel, khi thúc đây kế hoạch của mình, luôn khăng định Palestine là 'một quốc gia có 
kích thước băng xứ Wales°. Lloyd George cũng là một người am hiểu Kinh Thánh, một 
điểm khác cho sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa Phục quốc. Ông nói: 

“Khi Tiến sĩ Weizmamn nói về Palestine, ông ấy liên tục đưa ra những địa danh quen 
thuộc với tôi.” 


Balfour là một đồng minh quan trọng không kém. Hai người lần đầu tiên nói chuyện 
trong cuộc bầu cử năm 1906, khi Balfour ủng hộ Weizmann vì từ chối Uganda (là nơi 
dự định cho người Do Thái định cư trước đây). 

“Thưa ngài Balfour, giả sử tôi đề nghị Paris thay vì London, ông có đồng ý không?” 
“Tiến sĩ Weizmamn, chúng tôi đã có London.” Balfour trả lời. 

“Điều đó đúng, chúng tôi đã có Jerusalem khi London còn là một đầm lây.” 

Balfour đã trở thành một đồng minh của chủ nghĩa Zionist và tại Bộ Ngoại giao đã hướng 
tới một cam kết rõ ràng và công khai của Anh. Vào tháng I1 năm 1917 quân đội Anh bắt 
đầu cuộc chinh phục Palestine. Cùng tháng đó, chế độ Sa hoàng sụp đô, đã loại bỏ được 
trở ngại lớn nhất đối với sự ủng hộ hết lòng của người Do Thái trên toàn thê giới cho 
chính nghĩa Đồng minh. Thủ tướng lâm thời, Kerensky, đã châm dứt quy tắc bài Do 
Thái của Nga. Và vào cuối tháng đó, Đức bắt đầu chiến tranh U-boat không hạn chế, 
khiến cho sự can thiệp của Mỹ là không thể tránh khỏi. Chính phủ Hoa Kỳ gân như 
nghiễm nhiên trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho quốc gia Do Thái ở Palestine. 
Người Pháp ghét ý tưởng của người Do Thái, vì sẽ có một đông minh của người Anh 
theo đạo Tin Lành, thay vì theo Công giáo ở Jerusalem. Cũng có những sự phản đối từ 
các lợi ích Á Rập, hoặc những cơ quan chính phủ đại diện cho họ. Nhưng người Ả Rập 
chậm chạp, không đóng góp gì đáng kê cho nỗ lực chiến tranh, và 'Cuộc nôi dậy Ả Rập' 
không mấy ấn tượng: hơn nữa, người đàn ông phụ trách nó, Đại tá T. E. Lawrence, ủng 
hộ chính quyên bảo hộ của Anh và kế hoạch xây dựng ngôi nhà quốc gia của người Do 
Thái. Sự phản đối ghê gớm nhất đến từ những người Do Thái chỗng chủ nghĩa Zionist, 
đặc biệt là Montagu, hiện đang giữ chức vụ Bộ trưởng phụ trách Ân Độ. Điều này đã 
gầy ra những hậu quả quan trọng. 

Hình thức cam kết là một lá thư của Balfour, với tư cách là Ngoại trưởng, gửi cho Lãnh 
chúa Rothschild thứ hai, với tư cách là người đứng đầu cộng đồng Do Thái Anh. 


Rothschild đã được Weizmann và những người khác tư vẫn kỹ lưỡng, và bản thảo ban 
đầu của ông về lời hứa của Anh, được trao cho Balfour vào ngày 18 tháng 7 năm 1917, 
có ba yếu tô quan trọng. Đầu tiên là việc tái thiết Palestine nói chung như là quê hương 
quốc gia của người Do Thái. Thứ hai là quyền nhập cư của người Do Thái không hạn 
chế. Thứ ba là quyên tự trị nội bộ của người Do Thái. Những thứ này đã mang lại cho 
người Zionist mọi thứ mà họ có thể mong muốn một cách hợp lý. 

Weizmamn tin, nễu không có sự phản đôi của Montagu, họ sẽ có được cả ba. Dự thảo sẽ 
được chấp nhận [bởi nội các chiến tranh] vào đầu tháng 8, nhưng có những thay đổi đáng 
kể. Nó không còn đánh đồng Palestine với quê hương quốc gia, nó không liên quan đến 
việc nhập cư không hạn chế hoặc nội bộ của người Do Thái, và nó bảo vệ các quyên của 


người Ả Rập. Nó được đề ngày 2 tháng 11 năm 1917 và có đoạn: “Quan điểm của Chính 
phủ ủng hộ việc thành lập ở Palestine một ngôi nhà quốc gia cho người Do Thái, và sẽ 
sử dụng những nỗ lực tốt nhật để tạo điều kiện cho việc đạt được điều này, nhưng không 
được làm øì phương hại đến các quyên dân sự và tôn giáo của các cộng đồng không phải 
Do Thái hiện có ở Palestine, hoặc các quyên và địa vị chính trị mà người Do Thái ở bất 
kỳ quốc gia nào khác được hưởng.” 


Tuyên bố Balfour là mảnh ghép quan trọng, vì nếu không có nó, nhà nước Do Thái 
không bao giờ có thê tồn tại. Nhờ Herzl và Weizmamn, người Do Thái đã có nhà nước 


của mình. 


Poreigb Office, 
Ko@vember 2%, 3917, 


Dear Lord Rothschild, 

Ì have mmịcCh plensure Ín conYyeying to you, ốn 
behalf of His MA3@%ty!'S GOv@rrinswntL, the f@llowing 
deClarAtion 0Ý symp@ethy with jeV13b 710n19L 83pir@tLiong 
which ne4s been suteiitted (O, and ñpjprovyed by, the Cabinet 


"1S MôJeBty!*ø öoyerrưwnt view vịth favơur the 
£3tab)ìisrentv (n Palestine of A pnâatiop9) hoợe@ for the 
Jew2sh people, and will se the1ir bést endeavocurs to 
faC1ìitaetLe the achievement of this ob3ect, ¡(L beifng 
Cl@6rly under9stood thet nothing 6h11 be doens whích 
mAy pr9Jju2icø9 the civiì and religiou+ right6 cÝ 
9X1StLing non«jewish cœmunitisa 10 Faleetine, 6tr the 
righte &nđ poliitLicel stêtus éen30Y%6 bý JeW@ 1n $ny 
Other country°' 

l ¿h@uiđ %e £@steful 1ƒ you weuld bring thí6 
de©larAtion to the @ƒcwleđdz€e of the 710n191% Federstion. 


j- “y 


Tuyên bồ Balfour 


Công việc xây dựng quốc gia Do Thái đã được tiễn hành. Tại Palestine, người Do Thái 
có hai loại. Có những cộng đông tôn giáo của các học giả và nhà hiên triết. Tại Jerusalem, 
họ sinh sống trong khu phố Do Thái. Họ sống nhờ vào quỹ từ thiện thu được từ những 
người Do Thái trên khắp thế giới. Thứ hai là những người định cư nông nghiệp, được 
thành lập với sự giúp đỡ của các nhà từ thiện như Montefiore. Năm 1881 là cuộc di cư 
đáng kê đâu tiên của người Do Thái đến Palestine. Rothschild đã cung cấp các nhà quản 
lý, trường học và bác sĩ cho các khu định cư và làng mới, được gọi là moshavot. Chúng 
bao gøôm Ekron, Gederah, Rishon le-Z1on và Petah Tikva (một sự hồi sinh) ở Judaea, 
Rosh Pinha và Yesud ha Maˆala ở Galilee, và Zikhron Yacov ở Samarla. Vào năm 1896, 


có thêm Metullah và Bia của những người theo chủ nghĩa phục quốc Nga Toviyyah. Ở 
giai đoạn này, khoảng 1.700.000 bảng được cung cấp để tài trợ cho các khu định cư. 
Không phải tất cả đều là nông nghiệp. Các nhà máy đã được khởi động. Các khu Do 


Thái mới đã được thêm vào Jaffa, Haifa và chính Jerusalem. 


F š Ì - W 


- " “-ev 
— ^ # \ 
5 ~ cáo ` 4 t« - 
h =z-~- - ụ ...-“— 


Palestine năm 1896 

Sau đó, từ năm 1904, sau sự bùng nồ của những trận pogrom kinh hoàng hơn ở Nga, là 
cuộc di cư thứ hai, có thêm 40.000 người nhập cư, một số người đã thiết lập (1909) khu 
vườn mới tại ngoại ô Jaffa, nơi trở thành thành phô Tel Aviv. Cùng năm đó, những người 
mới định cư, hầu hết còn trẻ, đã thành lập kibbutz (“tập thể”) đầu tiên tại Deganya. 
Dưới sự chỉ đạo của Arthur Ruppin (1876-1943), được Wolffsohn bố nhiệm để điều 
hành văn phòng Palestine của phong trào Zionist, những người Zionists bắt đầu công 
việc dàn xếp có hệ thông các kibbutzim, vốn là những trang trại tập thê tự nguyện, là 
loại hình chính do những người Zionist tài trợ và cuỗi cùng con số là hơn 200. Ngoài ra 
còn có Moshav Ovedim, làng nông nghiệp mà các thành viên sở hữu tài sản cá nhân 
nhưng hợp tác để mua thiết bị, và Moshav Shittifi, nơi các thành viên sở hữu nhà riêng 
nhưng làm việc như một tập thê. 


Ngoài ra còn có vân đề bảo vệ các thuộc địa mới khỏi những kẻ xâm lược. Những người 
đàn ông trẻ đã tham gia vào các nhóm tự vệ của người Do Thái để chỗng lại bọn pogrom 
ở Nga, đã thành lập Shomerin, hay Watchmen, vào năm 1909, 

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nồ ra, người Thổ coi người Do Thái ở Palestine như 
những kẻ phản bội tiềm năng và chủ nghĩa khủng bồ của họ đã làm giảm dân số từ 85.000 
xuống còn dưới 60.000 người. 

Joseph Trumpeldor (1880-1920) và Jabotinsky đã cùng nhau tạo ra Quân đoàn Z1on 
Mule, sau đó là ba tiêu đoàn của Royal Fusiliers, tiểu đoàn 38 (London East End), tiêu 
đoàn 39 và 40. Jabotinsky phục vụ trong tiểu đoàn 38 và dẫn đâu cuộc vượt sông Jordan. 
Nhưng trước sự thất vọng của ông, chính quyên Zionist ở Palestine không tỏ ra sốt săng 
trong việc hồ trợ Quân đoàn Do Thái và người Anh đã nhanh chóng giải tán nó. Vì vậy, 
Jabotinsky thành lập một tô chức tự vệ bí mật — Haganah, phôi thai của một đội quân 
hùng mạnh. 


Sự thành lập nhà nước Do Thái cũng tạo ra sự thù địch ngày càng tăng của những người 
Ả Rập địa phương. Những người theo chủ nghĩa Zionist, do chính Herzl lãnh đạo, đã có 
xu hướng đánh giá thấp người Ả Rập. Trên thực tế, người Ả Rập đã phát triển một tinh 
thần dân tộc giỗng như người Do Thái. Sự khác biệt là họ bắt đầu chậm hơn hai thập kỷ. 
Chủ nghĩa dân tộc Do Thái, hay chủ nghĩa Zionism, là một phân của phong trào dân tộc 
chủ nghĩa ở châu Âu, là một hiện tượng của thê kỷ XIX. Ngược lại, người Ả Rập là một 
phân của chủ nghĩa dân tộc Á—Phi của thê kỷ XX. Phong trào dân tộc chủ nghĩa của họ 
bắt đầu, một cách hiệu quả, vào năm I911 khi một cơ quan bí mật có tên Al-Fatah, 
Những người Ả Rập trẻ, được thành lập ở Paris. Nó được mô phỏng theo những người 
Thồ Nhĩ Kỳ trẻ tuổi, và giỗng như họ đã chống lại chủ nghĩa Zionist mạnh mẽ ngay từ 
đâu. Sau chiến tranh, người Pháp, những người — như chúng ta đã thấy ghét sự ủy nhiệm 
của Anh ngay từ đầu và đã cho phép Al-Fatah thiết lập căn cứ của mình ở Damascus, 
như một trung tâm của hoạt động chỗng Anh và chống chủ nghĩa Zionist. 

Một sô người theo chủ nghĩa Zionist đã thây trước việc sử dụng Palestine để giải quyết 
vẫn đề Do Thái? có thể tạo ra “vẫn đề Ả Rập?. Ahad Ha?Am, người đã đến thăm Erez 
Israel, đã viết một bài báo “Sự thật từ Palestine°, vào năm 1891, sáu năm trước khi Herzl 
phát động phong trào của mình. Ông đã đưa ra một lời cảnh báo. Ông nói: “Đó là một 
sai lầm lớn đối với những người theo chủ nghĩa Zionist khi coi người Ả Rập là những 
kẻ man rợ ngu ngốc không nhận thức được điều gì đang xảy ra. Trên thực tế, người Ả 
Rập, giống như tất cả người Semite, sở hữu trí thông minh sắc bén và sự xảo quyệt tuyệt 
vời... [Người Ả Rập] nhìn thâu hoạt động của chúng ta nhưng họ giữ im lặng. Tuy nhiên, 
khi cuộc sống của người dân chúng ta ở Palestine phát triển đến mức người dân bản địa 


cảm thấy bị đe dọa, họ sẽ không dễ dàng nhường đường nữa. Chúng ta phải cần thận đối 
phó! Thực hành lòng tốt và sự tôn trọng đối với họ là điều cần thiết... Nếu người Ả Rập 
đánh giá hành động của chúng ta là áp bức hoặc cướp quyên của họ, thì ngay cả im lặng 
và chờ đợi thời điểm của mình, cơn thịnh nộ sẽ sống mãi trong trái tim họ.” 


Cảnh báo này đã bị bỏ qua. Quy mô của khu định cư đã đây giá đất lên cao, và những 
người định cư Do Thái đã khó khăn trong việc mặc cả với người Ả Rập. 

Chủ nghĩa dân tộc Ả Rập cuôi cùng đã trở nên năng động trong chiến tranh, khi quân 
đội Ả Rập chiến đâu ở cả hai bên và được cả hai bên trả tiền. Về phân mình, phe Đồng 
minh đã phát hành trong thời kỳ chiến tranh rất nhiều séc cho vô số quốc gia mà họ cần 
sự hỗ trợ. Khi hòa bình đến, một số séc bị trả lại và người Ả Rập. phát hiện ra họ đã bị 
lừa. Thay vì có các quốc gia Á Rập lớn, họ có các lực lượng bảo hộ của Pháp ở Syria và 
Lebanon, và các lực lượng bảo hộ của Anh ở Palestine, TransJordan và lraq. Trong cuộc 
đâu tranh, chỉ có một dân tộc Ả Rập duy nhất chiến thắng là người Ả Rập Xê Út. Emir 
Feisal, người đứng đâu Hashentic, người mà Anh đã hậu thuẫn, phải bằng lòng với 
Transjordan. Ông ta có ý định tốt đối với khu định cư của người Do Thái, tin nó sẽ nâng 
cao mức sống của người Ả Rập. Ông viết cho Felix Frankfurter, ngày 3 tháng 3 năm 
1919, “Chúng tôi là những người Ả Rập, đặc biệt là những người được giáo dục, chúng 
tôi có sự cảm thông sâu sắc đối với phong trào Zionist... Chúng tôi sẽ cầu chúc người 
Do Thái có một ngôi nhà được chào đón nông nhiệt nhật.” 


Nhưng Feisal đã đánh giá quá cao những người ôn hòa Ả Rập. Người Anh trên thực tế 
đã bị tân công trong chiến tranh nếu tin đồn về ngôi nhà của người Do Thái được chứng 
minh là sự thật. Sự trở lại sau chiễn tranh của những người tị nạn Do Thái từ A1 Cập đến 
Palestine, và sự xuất hiện của nhiều hơn nữa của những người Do Thái Nga đánh dấu 
thời điểm người Ả Rập bắt đầu cảm thấy bị đe dọa. Đâu tháng 3 năm 1920, đã có một 
loạt các cuộc tân công của người Ả Rập vào các khu định cư của người Do Thái ở 
Galilee, trong đó Trumpeldor bị giết và sau đó là các cuộc bạo động của người À Rập ở 
Jerusalem. Jabotinsky, lần đầu tiên đưa lực lượng tự vệ của mình vào hoạt động, đã bị 
bắt cùng với các thành viên khác của Haganah, bị tòa án quân sự xét xử và bị kết án lao 
động khô sai mười lăm năm. Những kẻ bạo loạn Ả Rập cũng bị kết án và bỏ tù, trong số 
đó có Haji Amin al-Husaini, người đã bỏ trôn khỏi đất nước và bị kết án 10 năm vắng 
mặt. 

Trong cơn náo loạn diễn ra sau cuộc bạo loạn, Lloyd George đã mặc một lỗi nghiêm 
trọng. Để xoa dịu người Do Thái, ông đã cử Samuel làm cao ủy. Người Do Thái vui 
mừng, tuyên bố chiến thắng, và khi Samuel đến, ông choáng ngợp với những lời phàn 
nàn và đòi hỏi. Weizmann đã rất tức giận. Ông viết cho Tiên sĩ Edu tại văn phòng chủ 
nghĩa Do Thái ở Palestine: “Ngài Samuel sẽ vô cùng kinh tởm, và sẽ quay lưng lại với 


cộng đồng Do Thái, giống như những người khác đã làm, và cơ hội tốt nhất của chúng 
ta sẽ không còn nữa.” Đó không phải là vân đề thực sự. Samuel không bận tâm đến sự 
điều chỉnh của người Do Thái. Điều mà ông bận tâm là những cáo buộc của người Ả 
Rập về sự bất công vì ông là người Do Thái. 

Samuel luôn cô gắng để mọi thứ theo cả hai cách. Ông muốn trở thành một người Do 
Thái mà không cần tham gia bất kỳ tổ chức nào theo chủ nghĩa Phục quốc. Bây giờ ông 
muốn quảng bá một ngôi nhà quốc gia Do Thái mà không làm mất lòng người Ả Rập. 
Điêu không thê. Trong chủ nghĩa Zionist, người Ả Rập Palestine không thể mong đợi có 
đây đủ các quyên trong khu vực định cư chính của người Do Thái. Nhưng Tuyên bố 
Balfour đặc biệt bảo vệ các quyên dân sự và tôn giáo của “các cộng đồng không phải là 
người Do Thái” và Samuel coi điều này có nghĩa là người Ả Rập phải có các quyên và 
cơ hội bình đăng. Thật vậy, ông coI cụm từ này như tiên đề về sứ mệnh của mình. 

Do đó, khi những người Do Thái nhanh chóng phát hiện ra, ông đến không phải để xoa 
dịu mà là để giảng bài. Ngay cả trước khi lên làm cao ủy, ông đã xác định “vẫn đề Ả 
Rập' là “vẫn đề cần cân nhắc chính?. Ông chỉ trích những người theo chủ nghĩa Zionist 
đã không công nhận “lực lượng và giá trị của phong trào dân tộc chủ nghĩa Ả Rập'. Nếu 
ai đó phải được xoa dịu, thì đó là người Ả Rập. 

Khó khăn đối với những người theo chủ nghĩa Zionist là trong những ngày khốn khó 
của đâu những năm 1920, họ cảm thấy rất khó để duy trì nỗ lực dàn xếp và có rất ít năng 
lượng và nguôn lực dành cho người Ả Rập. 


Samuel đã ân xá cho những kẻ bạo loạn năm 1920, Jabotinsky và những phân tử cực 
đoan Ả Rập., những người đã bắt đầu cuộc bạo động. 

Một khó khăn mà người Anh đã trải qua khi đối phó với người Ả Rập là họ không có 
lãnh đạo chính thức, quyền lực của Vua Feisal chỉ ở trong Jordan. Vì vậy, họ đã phát 
minh ra danh hiệu Grand Mufti của Jerusalem. Vào tháng 3 năm 1921, chủ sở hữu hiện 
tại của nó, người đứng đầu một gia đình quan trọng ở địa phương, qua đời. Em trai của 
ông là kẻ bạo loạn khét tiếng HaJi Amin al-Husainmi, hiện đã được ân xá và trở lại chính 
trường. Thủ tục để tạo ra một mufti mới là để một cử tri đoàn địa phương gồm những 
người Hồi giáo Ả Rập ngoan đạo chọn ba ứng cử viên và chính phủ xác nhận một trong 
số họ. HaJi Amnn, khi đó ở độ tuôi ngoài hai mươi, không đủ tiêu chuẩn về tuôi tác cũng 
như khả năng cho vị trí này. Anh ta đã chống lại người Anh một cách cuông nhiệt kê từ 
sau Tuyên bỗ Balfour. Anh ta có mỗi hận thù bạo lực, suốt đời đối với người Do Thái. 
Ngoài bản án 10 năm tù, anh ta còn bị cảnh sát ghi vào hồ sơ như một kẻ kích động nguy 
hiểm. Không ngạc nhiên khi Haji Amin đứng cuối cuộc thăm dò, chỉ nhận được tám 
phiếu. Một người đàn ông ôn hòa và uyên bác, Sheikh Hisam al-Din, đã được chọn và 


Samuel vui mừng xác nhận ông ta. Sau đó, gia đình al Husaini và phe dần tộc chủ nghĩa 
cực đoan — những kẻ đã lãnh đạo cuộc bạo loạn năm 1920 — bắt đầu một chiến dịch bôi 
nhọ. Họ dán lên Jerusalem những tâm áp phích tân công cử tri đoàn: “Những kẻ phản 
bội đáng nguyên rủa, đã kết hợp với người Do Thái để một trong những người của họ 
được bồ nhiệm làm mufti.” 

Mufi một chuyên gia pháp lý Hỏi giáo, người được trao quyền đưa ra phán quyết về các vẫn đề tôn giá. 
Trong số các nhân viên người Anh có một người tên là Ernest T. Richmond, người đã 
đóng vai trò cô vân cho cao ủy về các vẫn đề của Hồi giáo. Ông ta là một người chống 
chủ nghĩa Phục quốc. Chính Richmond đã thuyết phục Samuel, sẽ là một cử chỉ thân 
thiện đối với người Ả Rập khi để Haji Amin trở thành Grand Mufii. 

Samuel đồng ý và ba tuần sau, bạo loạn diễn ra ở Jaffa và các nơi khác, trong đó bốn 
mươi ba người Do Thái bị sát hại. 


Đây chỉ là một chức vụ nhỏ trong một chế độ bảo hộ của người Anh nhưng đã trở thành 
một trong những sai sót bi thảm và quyết định nhất của thế kỷ. 

Samuel đã phạm thêm sai lâm bằng cách thúc đây việc thành lập Hội đồng Hồi giáo tôi 
cao, mufti và các cộng sự đã nhanh chóng biến nó thành một công cụ khủng bố. 

Tệ hơn nữa, ông khuyên khích người Ả Rập Palestine tiếp xúc với các nước láng giêng 
và thúc đây chủ nghĩa toàn Ả Rập. Do đó, mufti đã có thê lây nhiễm phong trào ra toàn 
Ả Rập. Haji Amin là một kẻ giết người, đã trở thành đối thủ nỗi bật của Anh ở Trung 
Đông, và do đó, “đồng cảm' với Đức Quốc Xã và ủng hộ mạnh mẽ “Giải pháp cuỗi cùng 
của Hitlerˆ — Holocaust. Nhưng nạn nhân chính của anh ta là những người dân bình 
thường của Palestine Ả Rập. Như nhà sử học Elie Kedourie đã nhận xét, “Chính những 
người Husaini đã chỉ đạo chiến lược của người Palestine cho đến năm 1947 và đã khiến 
nó hoàn toàn đồ nát.” 

Thành tựu nồi bật của Grand Mufti là đã mở ra một hồ sâu ngăn cách giữa giới lãnh Do 
Thái giáo và À Rập. vôn chưa bao Ø1ờ được bắc câu. Tại Hội nghị San Remo năm 1920, 
một năm trước khi ông giành được quyên lực của mình, sự ủy nhiệm của Anh và Tuyên 
bô Balfour đã chính thức được xác nhận là một phân của hiệp ước Versailles, và các 
phái đoàn Ả Rập và Do Thái đã cùng ngôi chung bàn tại Khách sạn Hoàng gia để ăn 
mừng sự kiện. Đến tháng 2 năm 1939, khi Hội nghị ba bên họp tại London đề cô găng 
giải quyết sự khác biệt giữa Ả Rập-Do Thái, người Ả Rập từ chối ngồi với người Do 
Thái trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây là việc của các muffi, và về lâu dài, việc đàm phán 
đã thất bại, buộc họ phải hành động đơn phương, khiến người Ả Rập mất Palestine. 

Tất cả đều giỗng nhau, có một xung đột lợi ích cỗ hữu giữa người Do Thái và người Ả 
Rập trong một nhà nước thông nhất, mà cả hai chủng tộc đều có quyên, nhưng phân chia 


theo một số hình thức. Nếu sự thật này đã được công nhận ngay từ đầu, cơ hội có một 
giải pháp hợp lý sẽ lớn hơn nhiều. Thật không may, sự ủy thác đã được tạo ra tại 
Versailles, vào thời điểm mà nhiều người cho rằng những lý tưởng phổ quát và mỗi quan 
hệ anh em của con người có thê vượt qua những nguôn gốc bất hòa cô xưa và nguyên 
thủy hơn. Tại sao người Ả Rập và người Do Thái không thê phát triển hài hòa với nhau? 
Đó là một tiên đề của chủ nghĩa Zionism rằng một nhà nước sẽ tồn tại nơi người Do Thái 
có thể cảm thây an toàn. Làm thế nào họ có thể cảm thây an toàn nêu họ không kiêm 
soát nó? Điêu đó có nghĩa là một hệ thông nhất thể, không phải là nhị phân; không phải 
chia sẻ quyền lực mà là sự cai trị của người Do Thái. 


Điều này đã được ngầm hiểu trong Tuyên bố Balfour, như được giải thích trong cuộc 
họp của Nội các Hoàng gia bởi Winston Churchill, Bộ trưởng Thuộc địa, vào ngày 22 
tháng 6 năm 1921. Arthur Meighen, Thủ tướng Canada, đã hỏi ông: “Làm thế nào để 
bạn xác định trách nhiệm của chúng ta liên quan đến Palestine theo cam kết của ông 
Balfour?” 


Churchill: “Làm hết sức mình để người Do Thái có cơ hội xây dựng đất nước cho chính 
họ.” Meighen: “Và cho họ quyên kiểm soát chính phủ?” Churchill: “Nếu trong nhiều 
năm nữa họ trở thành đa số, họ đương nhiên sẽ tiếp quản.” Meighen: “Theo tỷ lệ với 
người Ả Rập?” 

Churchill: “Theo tỷ lệ với người Ả Rập. Chúng tôi đã cam kết sẽ không tước đoạt đất 
đai của người Ả Rập hoặc xâm phạm các quyên chính trị và xã hội của họ.” 


Chính vì vậy, toàn bộ tương lai của Palestine đều xoay chuyên vẫn đề nhập cư của người 
Do Thái. Đó là một tiên đề khác của chủ nghĩa Zionism, tất cả người Do Thái nên được 
tự do trở về quê hương. Chính phủ Anh ban đầu chấp nhận, hay đúng hơn là coi đó là 
điều hiển nhiên. Trong tất cả các cuộc thảo luận ban đầu về Palestine như một quê hương, 
giả định là không có đủ người Do Thái muốn đến đó, thực tế là quá nhiều. 


Nhập cư sớm trở thành vẫn đề. Đó là nguyên nhân phản kháng của người Ả Rập. Điều 
này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì người Do Thái đã chỗng lại mong muôn của 
người Anh trong việc phát triển các thể chế đại diện miễn là họ thuộc nhóm thiểu sô. 
Như Jabotinsky đã nói, “Chúng tôi sợ và chúng tôi không muốn có một hiến pháp bình 
thường ở đây, vì tình hình Palestine không bình thường. Phân lớn “đại cử tri` của nó vẫn 
chưa trở về nước.” Như đã xảy ra, lập luận dễ bị tốn thương này đã không được thử 
nghiệm, vì người Ả Rập đã quyết định (tháng 8 năm 1922) không hợp tác với chính sách 
của Anh. Nhưng ngay từ đầu họ đã biết sự nhập cư của người Do Thái là chìa khóa cho 
quyên lực chính trị tỗi thượng của người Do Thái và sự kích động của họ là để ngăn 
chặn điều đó. Samuel đã biết điều này. Một trong những cử chỉ của ông đối với người Ả 


Rập, khi ông đảm nhận chức vụ, là cho phép Falastin xuất hiện trở lại, một tạp chí Ả 
Rập cực đoan bị người Thổ đóng cửa vào năm 1914 vì “kích động chủng tộc hận thù'. 
Việc bồ nhiệm Grand Mufti và các hành vi tương tự đã dẫn đến cuộc chiên tháng 5 năm 
1921, được kích động bởi nỗi sợ hãi người Do Thái sẽ “tiếp quản”. Phản ứng của Samuel 
đôi với cuộc bạo động là đình chỉ hoàn toàn việc nhập cư của người Do Thái trong một 
thời gian. Ba chiếc thuyền chở người Do Thái chạy trôn khỏi các cuộc thảm sát ở Ba 
Lan và UkraIne đã được gửi trở lại Istanbul. 

Samuel nhân mạnh, “không thê cho nhập cư hàng loạt”. Ông nói với David Edu sẽ không 
có “một Ireland thứ hai? và 'chính sách của chủ nghĩa Zionist không thê được thông qua". 
Điều này đã dẫn đến nhiều phản ứng gay gắt của người Do Thái. Edu gọi Samuel là 
“Judas". RuppIn nói ông đã trở thành “kẻ phản bội chính nghĩa Do Thái'. Weizmann 
phàn nàn với Churchill vào tháng 7 năm 1921: “Ngôi nhà quốc gia Do Thái, giờ đây đã 
được chuyên đổi thành ngôi nhà quốc gia Ả Rập.” 

Đây là cường điệu. Ngôi nhà quốc gia của người Do Thái chỉ phát triển chậm trong 
những năm 1920 nhưng những hạn chế của Anh về nhập cư không phải là yêu tô kìm 
hãm chính. Sau những khó khăn của năm đâu tiên, Samuel đã nôi lên như một nhà quản 
trị thành công. Người kế vị của ông, Lãnh chúa Plumer (1925-8), thậm chí còn xuất sắc 
hơn. Các dịch vụ hiện đại được tạo ra, luật pháp và trật tự được áp đặt và Palestine, lần 
đầu tiên sau nhiều thể kỷ, bắt đầu có được một sự thịnh vượng khiêm tốn. Tuy nhiên, 
người Do Thái đã thất bại trong việc tận dụng nên tảng này để tạo ra Yishuv mà Tuyên 
bỗ năm 1917 đã cho là khả thi. Tại sao? 

Yishuv là nhóm cư dân Do Thái ở Vùng đất Israel trước khi thành lập Nhà nước Israel vào năm 1948. 
Một lý do là các nhà lãnh đạo Do Thái bị chia rẽ. Weizmann là một người kiên nhẫn, 
luôn tin việc thành lập nhà nước Zionist sẽ mất nhiều thời gian, cơ sở hạ tầng và nên 
tảng càng được xây dựng kiên cô thì càng có nhiều khả năng tôn tại và phát triển. Những 
øì ông muỗn thây xuất hiện ở Palestine, ngay từ đầu, là các thể chế xã hội, văn hóa, giáo 
dục và kinh tế. 

Các nhà lãnh đạo Do Thái có những ưu tiên khác nhau. Trong những năm 1920, thế lực 
chính trị lớn đang nôi lên ở Israel là David Ben Gurion. Đối với ông, điều quan trọng 
nhất là bản chất kinh tế và chính trị của xã hội Zionist và nhà nước mà nó sẽ tạo ra. 


Ông đến từ Plonsk ở Ba Lan thuộc Nga và cũng giống như hàng ngàn người trẻ tuổi 
thông minh Ostjuden, ông tin “câu hỏi Do Thái? không bao giờ có thê được giải quyết 
trong một khuôn khô tư bản chủ nghĩa. Bản thân người Do Thái phải trở về cội nguồn 
chủ nghĩa tập thể của họ. 


Hầu hết những người theo chủ nghĩa xã hội Do Thái ở Nga đều đi theo hướng Mác-xít 
quốc tế, cho tính Do Thái chỉ đơn giản là hệ quả lỗi thời của một tôn giáo đang chết dần 
và một xã hội tư bản—tư sản sẽ biên mất cùng với chúng. Nachman Syrkin (1868-1924), 
một người theo xã hội chủ nghĩa Zionist thời kỳ đầu, nhân mạnh người Do Thái là một 
dân tộc riêng biệt với sỐ phận riêng của họ nhưng lập luận điều đó chỉ có thê đạt được 
trong một nhà nước hợp tác, theo chủ nghĩa tập thể: do đó, tổ quốc phải là xã hội chủ 
nghĩa từ khởi đầu. 

Cha của Ben Gurion, Avigdor Gruen, là một người theo chủ nghĩa Z1onist mạnh mẽ, 
người đã cho con trai được giáo dục tại một trường học tiếng Do Thái hiện đại hóa và 
mời các gia sư dạy ông các môn học thế tục. Ben Gurion trong nhiêu thời điểm tự gọi 
mình là người theo chủ nghĩa Marx nhưng đối với ông, Kinh Thánh, chứ không phải Tư 
Bản, là cuỗn sách của cuộc đời — mặc dù ông coI nó như một cuốn lịch sử và sách hướng 
dẫn thê tục. Ông cũng là một thần đồng Do Thái, một người có ý chí, niềm đam mê và 
nghị lực to lớn. Năm mười bốn tuôi, ông điều hành một nhóm thanh niên theo chủ nghĩa 
Phục quốc. Năm mười bảy tuôi, ông là một thành viên tích cực của tổ chức công nhân 
Zionist, Po°ale Zion. Ở tuổi 20, ông là người định cư ở Erez Israel, là thành viên của ủy 
ban trung ương của đảng và người xây dựng cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng vào 
tháng 10 năm 1906. 


Khi còn là một chàng trai trẻ, Ben Gurion đã di chuyển khắp thê giới. Ông sông trong 
cộng đồng Do Thái ở Salonika, ở Istanbul và ở Ai Cập. Ông đã dành phân lớn thời gian 
của Chiến tranh thê giới thứ nhất ở New York, tô chức văn phòng He-Halutz hướng 
những người định cư tiềm năng đến Palestine, mặc dù ông cũng phục vụ trong Quân 
đoàn Do Thái. Tuy nhiên, trong tất cả hoạt động này, ba nguyên tắc nồi bật vẫn không 
đồi. Trước tiên, người Do Thái phải ưu tiên trở lại đất liền; “Việc định cư trên đất là chủ 
nghĩa Z1onism thực sự duy nhất, tất cả những thứ khác đều là sự tự lừa dỗi, trồng rỗng 
và chỉ đơn thuân là một trò tiêu khiển.” 

Thứ hai, câu trúc của cộng đồng mới phải được thiết kế để hỗ trợ quá trình này trong 
khuôn khổ xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, ràng buộc văn hóa của xã hội Zionist phải là ngôn 
ngữ Do Thái. 

Ben Gurion không bao giờ đi chệch khỏi ba nguyên tắc này. Nhưng các công cụ chính 
trị mà ông tìm cách thực hiện chúng rất đa dạng. Đây là một đặc điểm của chủ nghĩa 
Zionist. Trong thê kỷ qua, các đảng phái chính trị theo chủ nghĩa Zionist đã trải qua 
những đột biến liên tục và sẽ không có nỗ lực nào được thực hiện ở đây đề theo dõi chỉ 
tiết chúng. 


Năm 1919, ông mở hội nghị sáng lập Ahdut ha-Avudah. Mười năm sau (1930) ông sáp 
nhập nó, với cánh chính trị của Poˆale Z1on, thành Mapal, Đảng Lao động Z1onist. Lâu 
dài và vững chắc hơn là Histadrut, phong trào công đoàn Zionist, mà ông trở thành tông 
thư ký vào năm 1921. Ông đã biễn nó thành một cái gì đó lớn hơn nhiêu so với một liên 
đoàn của các công đoàn. Theo các nguyên tắc của mình, ông đã biến nó thành một đại 
lý định cư, một người thúc đây tích cực các dự án nông nghiệp và công nghiệp do nó tài 
trợ và sở hữu, và do đó trở thành một chủ sở hữu đất đai và tài sản lớn, một trụ cột trung 
tâm của chế độ Zionist — thành lập xã hội chủ nghĩa. Thực ra, chính trong những năm 
1920, Ben Gurion đã tạo ra đặc điềm thể chế cốt yếu đề trở thành nhà nước theo chủ 
nghĩa Phục quốc. Nhưng điều này đã làm mất thời gian và năng lượng của ông, và dù 
mục tiêu của tất cả nỗ lực là đây nhanh tốc độ nhập cư, đó không phải là hậu quả ngay 
lập tức. Cơ sở hạ tầng đang hình thành, nhưng người dân chưa đến. 


Đó là mỗi quan tâm lớn của Jabotinsky. Ưu tiên tuyệt đối của ông là đưa số lượng tôi đa 
người Do Thái vào Palestine sớm nhất có thê, để họ có thê được tổ chức về mặt chính 
trị và quân sự để tiếp quản nhà nước. Weizmann muốn thúc đây các dự án kinh tế và 
giáo dục cụ thể. Ben Gurion muốn thúc giục, giải quyết vẫn đề đất đai. Ben Gurion muôn 
chalutzim, những người tiên phong, sẵn sàng làm những công việc chân tay, để thoát 
khỏi bất kỳ sự phụ thuộc nào vào lao động Ả Rập. Cả ông và Weizmann đều thù địch 
với cánh tôn giáo của những người theo chủ nghĩa Phục quốc, những người đã thành lập 
Đảng Mizrachi (“trung tâm tỉnh thần”) vào năm 1902, và đã chuyên hoạt động của họ 
đến Palestine vào năm 1920. Mizrachi bắt đầu xây dựng mạng lưới trường học của riêng 
họ và các tô chức, song song với những người theo chủ nghĩa Zionist và để thực hiện 
các chiến dịch nhập cư của riêng họ. Theo quan điểm của Weizmann, Mizrachi đang 
khuyến khích những người nhập cư Do Thái không phù hợp: Người Do Thái từ các khu 
ô chuột, đặc biệt là từ Ba Lan, những người không muốn làm việc trên đât mà muỗn đến 
định cư ở Tel Aviv, tạo ra mỗi quan tâm của giới tư bản, và nếu họ thông minh, tham 
gia đầu cơ đất đai. 


Năm 1922, Churchill, người luôn ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái, đã châm dứt 
lệnh câm nhập cư. 


David Ben Gurion 


Nhưng Sách trắng của ông, được xuất bản năm đó, lần đầu tiên khăng định nhập cư có 
thể không bị hạn chế nhưng phải phản ánh được “khả năng kinh tế của đất nước vào thời 
điểm đó để hấp thụ những người mới đến?. Trên thực tế, điều này có nghĩa là người Do 
Thái có thể nhận được thị thực định cư nếu họ xuất trình được 2.500 đô la, và Weizmann 
cho những người nhập cư kiểu Mizrachi tư bản đang chiếm ưu thế. Jabotinsky cho điều 
này có tầm quan trọng thứ yêu. Ông không hài lòng khi thấy Weizmamn và chính phủ 
Anh quản lý các vẫn đề theo cách của riêng họ, để đảm bảo Palestine Do Thái là một 
quốc gia chalutzim ngay cả khi phải mất hàng trăm năm để tạo ra nó. Jabotinsky muôn 
phát triển nhanh chóng. 

Chalutzim là một người chuyền đến Israel để giúp thiết lập các khu định cư nông nghiệp hiện đại. 
Jabotinsky đã không chuẩn bị để chấp nhận sự quản lý nhập cư của người Anh. Ông 
muốn đây là mối quan tâm riêng của các nhà hoạch định chính sách Do Thái, những 
người theo quan điểm của ông nên tiến tới việc thiết lập các thể chế nhà nước như một 
vân đề cấp bách. Vì những lý do này, ông rời khỏi vị trí điều hành của Chủ nghĩa Phục 
quốc vào năm 1923 và hai năm sau đó, ông thành lập Liên minh những người theo chủ 
nghĩa Phục quốc Do Thái nhằm sử dụng toàn bộ nguôn lực của chủ nghĩa tư bản Do 
Thái để mang đến cho Palestine “số lượng người Do Thái lớn nhất trong thời gian ngắn 
nhất”. Ông đã thu hút một lượng lớn người theo dõi ở Đông Âu, đặc biệt là ở Ba Lan, 
nơi nhóm thanh niên chiến binh theo chủ nghĩa xét lại — trong đó Menachem Begin trẻ 
tuổi trở thành người tổ chức. 

Trên thực tế, cả ba nhà lãnh đạo Do Thái đều đánh giá quá cao mức độ sẵn sàng thực sự 
của người Do Thái khi di cư đến Palestine trong những năm 1920. Sau những hỗn loạn 
của những năm ngay sau chiến tranh, đặc biệt là các cuộc chiến tranh ở Ba Lan và 
Ukraine, người Do Thái cũng như những người khác đã hòa chung vào sự thịnh vượng 
của thập kỷ. Sự thôi thúc di cư đã giảm bớt. 

Trong những năm 1920, dân số Do Thái ở Palestine đã tăng gấp đôi, lên tới 160.000 
người. Số lượng các khu nông nghiệp cũng vậy. Vào cuôi thập kỷ, có 110 khu, sử dụng 
37.000 công nhân Do Thái và canh tác 175.000 mẫu Anh. Nhưng tổng số người nhập cư 
chỉ là 100.000 người, trong đó 25% không ở lại. Vì vậy, tỷ lệ nhập cư ròng chỉ là S§.000 
một năm. Thật vậy, vào năm 1927, năm đỉnh cao của những năm hai mươi, chỉ có 2.713 
người đến. Năm 1929, năm đầu nguôn của nên kinh tế thế giới, lượng người đến và đi 
cân bằng. 

Từ năm 1929, vị trí kinh tế, chính trị và hơn thể nữa là an ninh bắt đầu xâu đi trên toàn 
châu Âu. Nhưng khi họ đến Palestine thì những trở ngại cũng tăng lên. Có một cuộc 
chiến tranh Ả Rập khác vào năm 1929, trong đó hơn 150 người Do Thái đã bị giết. 


Mỗi làn sóng nhập cư của người Do Thái, sẽ khiến người Ả Rập ngày càng trở nên dữ 
đội hơn. Jabotinsky coi 30.000 một năm là thỏa đáng. Mục tiêu đã được thông qua vào 
năm 1934, khi 40.000 người đến. Năm sau, nó tăng lên 62.000. Sau đó, vào tháng 4 năm 
1936, một nước Ả Rập lớn đang trỗi dậy, và lần đầu tiên người Anh bắt đầu đôi mặt với 
sự thật tôi tệ, sự ủy nhiệm đang bị phá vỡ. 


Một ủy ban dưới quyền của Lãnh chúa Peel, báo cáo vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, 
khuyến nghị việc nhập cư của người Do Thái giảm xuông còn 12.000 mỗi năm, và các 
hạn chế đối với việc mua đất cũng được áp dụng. Dải ven biển, Galilee và thung lũng 
Jezreel nên hình thành một quốc gia Do Thái. Đôi Judaean, Negev và Ephraim tạo thành 
một quốc gia Ả Rập. Người Anh sẽ tạo một vòng vây từ Jerusalem qua Lydda và Ramleh 
đến Jaffa. Người Ả Rập đã bác bỏ điều này và tô chức một cuộc nồi dậy khác vào năm 
1937. Năm tiếp theo, hội nghị toàn Ả Rập ở Cairo đã thông qua một chính sách theo đó 
tất cả các quốc Ø1a và cộng đồng Ả Rập cam kết hành động đề ngăn chặn sự phát triển 
hơn nữa của nhà nước Z1onist. Người Anh đã bỏ phân chia và, sau thất bại của Hội nghị 
ba bên ở London vào đầu năm 1939, mà người Ả Rập đã vô vọng ngay từ đầu, Tuyên 
bỗ Balfour cũng bị chôn vùi một cách lặng lẽ. Một Sách Trắng mới, được xuất bản vào 
tháng Năm, quy định 75.000 người Do Thái sẽ được tiếp nhận trong vòng 5 năm. Đồng 
thời, Palestine nên tiên tới độc lập dân dân. Đến nay đã có 500.000 người Do Thái ở 
Palestine. Nhưng người Ả Rập vẫn chiêm đa số. Do đó, nêu kế hoạch của Anh được tiên 
hành, người Ả Rập sẽ kiêm soát và những người Do Thái hiện có sẽ bị trục xuất. 

Chuỗi sự kiện bi thảm này đã mang lại những căng thăng tương ứng trong phong trào 
Zionist khi các phe phái khác nhau của nó phân chia rẽ về cách đối phó. Năm 1931 
Weizmamn bị đuổi khỏi vị trí chủ tịch của Đại hội Chủ nghĩa Phục quốc Thế giới, do Sự 
xúi giục của đảng Mizrachi. Cùng năm đó, tại Palestine, các cuộc bầu cử vào Hội đồng 
đại biểu theo chủ nghĩa Zionist cho thấy sự chia rẽ ba bên, với Mapai chiêm 31 trong 
tổng số 71 ghế, những người theo chủ nghĩa Kiến tạo là mười sáu và Mizrachi là năm. 
Sự phần chia lan sang cánh quân sự: Những người theo chủ nghĩa Phục hưng và 
Mizrachi, và những người theo chủ nghĩa Phục quốc phi xã hội chủ nghĩa khác, tách 
khỏi Haganah đề thành lập một lực lượng cạnh tranh, lIrgun. 


Sự vi phạm cơ bản, giữa một bên là Mapal và một bên là những người theo chủ nghĩa 
Phục hưng, vốn là để thông trị nền chính trị của nhà nước Zionist từ khi thành lập, đã bị 
lạm dụng. Những người theo chủ nghĩa xét lại đã buộc tội Mapai thông đồng với người 
Anh và phản bội chính nghĩa của người Do Thái. Những người theo chủ nghĩa Xét lại bị 
tô cáo là 'phát xít°. Ben Gurion gọi Jabotinsky là °Vladimir Hitler°. Vào ngày 16 tháng 
6 năm 1933 Chaim Arlosorotf, người đứng đầu Bộ Chính trị của Cơ quan Do Thái, được 


thành lập vào năm 1929 để điều phôi tất cả các nỗ lực của người Do Thái trên toàn thế 
giới, đã bị sát hại trên biển Tel Aviv. 

Anh ta là một người theo chủ nghĩa Mapai Zionist đây nhiệt huyết, và những kẻ cực 
đoan theo chủ nghĩa Xét lại ngay lập tức bị nghi ngờ. Hai người trong số họ, Abraham 
Stavsky và ZevI Rosenblatt, thành viên của nhóm cực đoan, Brit Habirionim, đã bị bắt 
và bị buộc tội giết người. 

Abba Ahimeir, nhà tư tưởng của nhóm, bị buộc tội đồng lõa. Stavsky bị kết án treo cô, 
nhưng được tuyên trăng án khi kháng cáo, theo luật cũ của Thổ Nhĩ Kỳ — chỉ có một 
nhân chứng là không đủ trong một vụ ắn. 

Tội ác không bao giờ được giải quyết và nó tiếp tục hăn sâu trong ký ức của cả hai bên 
suốt nửa thế kỷ. Đôi với Mapai, những người theo chủ nghĩa Xét lại sẽ không dừng lại 
ở việc giết người. Đôi với những người theo chủ nghĩa xét lại, Mapai đã dựa vào sự đàn 
áp thị tộc, đó là sự phi báng đẫm máu. 

Đăng sau sự phân chia là một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự về cách cư xử của 
người Do Thái. 

Trên khắp thế giới, những người theo chủ nghĩa lý tưởng Do Thái cầu xin các nhà lãnh 
đạo của họ giao kết với người À Rập. Cho đến cuối năm 1938, Albert Einstein, người 
Do Thái vĩ đại nhất còn sông, vẫn coi ngôi nhà quốc gia theo các thuật ngữ Không tưởng: 
“Tôi thà thấy thỏa thuận hợp lý với người Ả Rập trên cơ sở chung sống trong hòa bình 
hơn là thành lập một nhà nước Do Thái... sự kinh ngạc của tôi về bản chất thiết yếu của 
Do Thái giáo chống lại ý tưởng về một nhà nước Do Thái có biên giới, quân đội và thước 
đo của những kẻ mạnh nhất thời, cho dù khiêm tôn đến đâu. Tôi sợ những thiệt hại bên 
trong Do Thái giáo sẽ phải gánh chịu — đặc biệt là từ sự phát triên của chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hòi trong hàng ngũ của chúng ta.” 

Jabotinsky lập luận chủ nghĩa dân tộc của người Ả Rập cũng mạnh mẽ và đáng ghét như 
họ. Do đó: Không thể mơ về một thỏa thuận tự nguyện giữa chúng ta và người Ả Rập... 
Không phải bây giờ, và không phải trong tương lai gần... Mọi quốc gia, dù văn minh hay 
nguyên thủy, đều coi đất đai là quê hương của mình, nơi họ muốn ở lại với tư cách là 
người chủ duy nhất và mãi mãi. 

Một quốc gia như vậy sẽ không bao giờ sẵn sàng đồng ý cho các chủ đất mới hoặc thậm 
chí là quan hệ đối tác. 

Mọi quốc gia bản địa sẽ chiến đầu với những người định cư miễn là có hy vọng loại bỏ 
họ. Do đó họ hành xử, và người Ả Rập [Palestine] cũng sẽ hành xử, miễn là trong lòng 
họ có tia hy vọng rằng họ có thê ngăn chặn biến Palestine thành Erez Israel. 


Jabotinsky kết luận, chỉ có một “bức tường sắt bằng lưỡi lê của người Do Thái? mới có 
thể buộc người Ả Rập chấp nhận điều không thể tránh khỏi. 


` 


` “ở 


Vladimir Jabotinsky 


Jabotinsky đưa ra tuyên bố khắc nghiệt này vào năm 1923. Đó không chỉ là vẫn đề cung 
cấp cho Palestine Do Thái bức tường sắt băng lưỡi lê để đảm bảo an toàn. Đó là một câu 
hỏi về việc liệu người Do Thái châu Âu có thê tôn tại được hay không, trong một thế 
giới đang ngày càng trở nên thù địch. 

Vì không chỉ ở Palestine, hiệp ước Versailles đã mang lại sự thất vọng cay đăng cho 
người Do Thái. Cuộc chiến 1914—18 là “cuộc chiến để kết thúc chiến tranh°, sẽ xóa bỏ 
chế độ thực dân lỗi thời và mở đầu một kỷ nguyên công lý, quét sạch các đề chế cha 
truyền con nỗi cũ và trao cho tất cả các dân tộc phân tự trị của họ. Ngôi nhà quốc gia 
của người Do Thái ở Palestine là một phần của khuôn mẫu này. Nhưng không kém phần 


quan trọng nêu không muôn nói là quan trọng hơn đôi với hầu hết người Do Thái châu 
Âu là sự đảm bảo của hiệp ước hòa bình họ sẽ nhận được đây đủ các quyên công dân 
trên toàn bộ cộng đồng người châu Âu. Các cường quốc, dưới sự thúc đây của Disraeli, 
lần đầu tiên cỗ găng đảm bảo các quyên tôi thiểu cho người Do Thái tại Đại hội Berlin 
vào năm 1878. Nhưng các điều khoản của hiệp ước đã bị né tránh, đặc biệt là ở Rumania. 
Một nỗ lực thứ hai, và kỹ lưỡng hơn, đã được thực hiện tại Versailles. Người Do Thái ở 
Nga đã được chính phủ lâm thời của Kerensky trao toàn quyên. Tại Versailles, các điều 
khoản đã được viết vào hiệp ước trao quyên cho các nhóm thiêu số theo lịch trình, bao 
gøôm cả người Do Thái, ở tất cả các quốc gia được tạo ra, mở rộng hoặc phân định bởi 
dàn xếp hòa bình —- Ba Lan, Rumania, Hungary, Áo, Tiệp Khắc, Nam Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, 
Hy Lạp, Lithuania , Latvia và Estonia. Về lý thuyết, trong tâm trí của những người, như 
Tổng thông Woodrow Wilson và Lloyd George, những người đã định hình hiệp ước, 
người Do Thái là một trong những người hưởng lợi chính: “Họ có được ngôi nhà quốc 
gia ở Palestine và nếu họ chọn ở lại, họ nhận được đây đủ và đảm bảo các quyền công 
dần.” 

Nhưng hiệp ước Versailles là một yếu tô quan trọng trong thảm kịch lớn nhất của người 
Do Thái. Vì đó là một Giao ước không có gươm — không rằng buộc. Nó vẽ lại bản đô 
châu Âu và áp đặt các giải pháp mới cho các cuộc tranh cãi cô xưa, mà không cung cấp 
các phương tiện vật chất để thực thi. Do đó, nó đã kéo theo hai mươi năm bất ôn ngày 
càng gia tăng, bị chỉ phối bởi những thù hận dữ dội mà chính những điều khoản của nó 
đã gây ra. Trong bầu không khí bất mãn, bạo lực xen kẽ và không chắc chắn, vị trí của 
người Do Thái, còn lâu mới được cải thiện — ngày càng trở nên bất an. Người Do Thái 
đã quen với điều đó. Nhưng bây giờ “có thêm một nguyên nhân gây ra sự thù địch — sự 
đồng nhất người Do Thái với chủ nghĩa Bolshevism. 

Bolshevism: hình thức chính phủ cộng sản được thông qua ở Nga sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. 
Đối với điều này, người Do Thái phải gánh một số trách nhiệm: hay đúng hơn, kiểu 
người Do Thái chính trỊ cụ thê đã nồi lên trong nên chính trị cấp tiễn trong nửa sau của 
thế kỷ 19. Nhóm này đều là những người theo chủ nghĩa xã hội, và trong một thời gian 
ngăn, nhóm “có tầm quan trọng hàng đầu trong lịch sử Châu Âu và Do Thái?. Tiêu biêu 
nhất trong số đó là Rosa Luxemburg (1871-1919). Cô đến từ Zamosc ở Ba Lan thuộc 
Nga và nên tảng lịch sử của cô là người Do Thái hoàn hảo. Cô là hậu duệ của các giáo 
sĩ Do Thái từ ít nhất là thế kỷ thứ mười hai. Giỗng như Marx, cô ây không bao giờ tỏ ra 
quan tâm đến Do Thái giáo hoặc văn hóa Yiddish (dù cô ấy thích những câu chuyện cười 
của người Yiddish). Như nhà sử học về chủ nghĩa xã hội người Do Thái, Robert Wistrich, 
đã chỉ ra, niềm đam mê của cô đối với công bằng xã hội và với lập luận biện chứng 
dường như đã được nuôi dưỡng bởi các thê hệ học giả Do Thái giáo. Tuy nhiên, ở tất cả 


các khía cạnh khác, cô là một người cực đoan. Cô ây không biêt gì vê quân chúng Do 
Thái. Cha cô là một thương gia buôn gô giàu có, người đã gửi cô đên một trường học 
danh giá ở Warsaw — chủ yêu là con của các quan chức Nga theo học. 


Năm mười tám tuôi, cô trôn qua biên giới và đên Zurich đê hoàn thành chương trình 
học. Năm 1898, cô kêt hôn với một người Đức đê có được quôc tịch. Sau đó, đã công 
hiên toàn bộ cuộc đời của mình cho cách mạng. 


Giống như Marx, cô có một nên tảng đặc biệt mà từ đó cô tiếp tục hưởng lợi về mặt tài 
chính. Cô không biết gì về giai cập công nhân, cô không bao giờ tìm cách cải thiện sự 
thiêu hiểu biết của mình. Giỗng như Marx, cô đã sông một cuộc đời với những âm mưu 
chính trị của tầng lớp trung lưu, viết lách, diễn thuyết trên bục giảng và tranh luận trong 
quán cà phê. Nhưng trong khi lòng thù hận người Do Thái của Marx mang hình thức bài 
Do Thái thô thiển, cô cho chủ nghĩa bài Do Thái không tôn tại, cô nhân mạnh, đó là một 
chức năng của chủ nghĩa tư bản, bị khai thác ở Đức bởi Junker và ở Nga bởi những 
người theo chủ nghĩa Nga hoàng. Marx đã giải quyết vẫn đề; ông đã “loại bỏ câu hỏi Do 
Thái khỏi! lĩnh vực tôn giáo và chủng tộc và tạo cho nó một nên tảng xã hội, chứng minh 
những øì thường được mô tả và đàn áp là °Do Thái giáo” không là gì ngoài tinh thần của 
chủ nghĩa giấu giêm và lừa đảo, xuất hiện trong mọi xã hội nơi mà sự bóc lột ngự trị. 
Thực ra, đó không phải là những gì Marx đã nói và cách diễn giải của cô liên quan đến 
việc cô ý bóp méo văn bản của Marx. Hơn nữa, khăng định của cô rõ ràng là không đúng 
sự thật. 


Là một người theo chủ nghĩa xã hội Do Thái khác, Eduard Bernstein (1850-1932), đã 
chỉ ra chủ nghĩa bài Do Thái có nguồn gốc sâu xa và không thể chỉ đơn giản là bị chủ 
nghĩa Marx gạt bỏ. Ông rất ngưỡng mộ con gái của Marx, Eleanor, vì đã tự hào nói với 
công chúng trong các cuộc họp ở East End, London, “Tôi là một người Do Thái.” 


Ngược lại, Rosa Luxemburg không bao giờ đề cập đến tính cách Do Thái của mình. Cô 
cô găng phớt lờ những lời công kích bài Do Thái nhăm vào mình, và điều này thường 
khó xảy ra đôi với những bức tranh biếm họa đáng kinh ngạc nhất về cô xuất hiện trên 
báo chí Đức. Hơn nữa, có một nhu cầu bài Do Thái mạnh mẽ đối với các cuộc tân công 
vào cô của các công đoàn viên và các nhà xã hội chủ nghĩa có xuất thân từ tầng lớp lao 
động Đức. Họ không thích giọng điệu của cô về sự vượt trội về trí tuệ và những lời 
khăng định đây tự tin của cô về những øì 'công nhân' muôn. Cô gạt chuyện này sang 
một bên. “Đôi với những người theo Marx,” cô ấy viết, “đối với giai cấp công nhân, câu 
hỏi như vậy của người Do Thái không tôn tại.” Các cuộc tân công vào người Do Thái, 
theo quan điểm của cô ấy, “chỉ giới hạn trong những ngôi làng nhỏ, hẻo lánh ở miễn 
nam nước Nga và Bessarabia — cụ thể là, nơi phong trào cách mạng yếu ớt hoặc không 
tôn tại.” Cô nói với những người tuyên bố cô đồng cảm với những hành động tàn bạo 


đối với người Do Thái. “Tại sao bạn đến với nỗi buôn Do Thái đặc biệt của bạn?” Cô 
viết. “Tôi cảm thây rất tiếc cho những nạn nhân da đỏ khôn khổ ở Putumayo, những 
người da đen ở châu Phi... Tôi không thê tìm thây một góc đặc biệt trong trái tìm mình 
cho khu ô chuột.” 


Những biến dạng về đạo đức và cảm xúc của Rosa Luxemburg là đặc điểm của một trí 
thức đang cô gắng ép buộc mọi người vào một câu trúc ý tưởng, thay vì cho phép các ý 
tưởng phát triển từ cách mọi người thực sự hành xử. Người Do Thái ở Đông Âu không 
phải là sự sáng tạo nhân tạo của hệ thông tư bản. Họ là một dân tộc thực sự, với ngôn 
ngữ, tôn giáo và văn hóa của riêng họ. Nỗi buôn của họ cũng có thật, và những cuộc bắt 
bớ đã xảy ra vì họ là người Do Thái chứ không vì lý do gì khác. 

Họ thậm chí còn có đảng xã hội của riêng mình, Bund được thành lập vào năm 1897. 
Bund đã vận động mạnh mẽ cho các quyên công dân đây đủ cho người Do Thái. Nhưng 
những người theo chủ nghĩa Thượng viện đã chia rẽ về việc liệu người Do Thái có nên 
được công nhận là một nhà nước tự trị hay không khi “Cộng hòa Công nhân" thừa hưởng 
sự tôn tại. Họ cũng bỗi rỗi về chủ nghĩa phục quốc Do Thái, và hàng ngũ của họ liên tục 
cạn kiệt do di cư. Do đó, họ có xu hướng không mở rộng hàng ngũ của mình đề bảo vệ 
nên văn hóa dân tộc Yiddish. 


Sự khăng khăng này đối với tính độc đáo của văn hóa Do Thái khiến họ trở nên đáng 
chét một cách đặc biệt đối với những người theo chủ nghĩa xã hội Do Thái, như Rosa 
Luxemburg, người đã phủ nhận bất kỳ đặc điểm văn hóa hoặc xã hội nào của người Do 
Thái. Họ kịch liệt bác bỏ những tuyên bố của Bund. Và sự thù địch của họ đối với các 
tổ chức chính trị riêng biệt của người Do Thái đã định hình tính chính thông của cánh tả 
cách mạng. Đặc biệt, Lenin đã trở thành một người phản đối quyết liệt các quyền của 
người Do Thái. “Ý tưởng về quốc tịch của người Do Thái chắc chăn là phản động,” ông 
viết (1903), “Ý tưởng về một quốc gia Do Thái đi ngược lại lợi ích của giai cấp vô sản 
Do Thái, vì nó nuôi dưỡng trong họ, trực tiếp hoặc gián tiếp, một tinh thần thù địch với 
sự đồng hóa.” Một lần nữa, vào năm 1913, ông viết: “Bất cứ ai trực tiếp hoặc gián tiếp 
đưa ra khâu hiệu của một “nền văn hóa dân tộc” của người Do Thái (bất kê ý định tốt của 
họ có thể là gì) là kẻ thù của giai cấp vô sản, một người ủng hộ cái cũ và vị trí giai cấp 
của người Do Thái, đồng phạm của giáo sĩ Do Thái và giai cấp tư sản.” 

Tại tất cả các sự kiện, những người Do Thái như vậy đã nổi bật trong đảng cách mạng 
của hâu hết mọi quốc gia châu Âu, ngay trước, trong và sau Chiến tranh thế giới thứ 
nhất. Họ đóng vai trò dẫn đầu trong các cuộc nôi dậy sau thất bại của Đức và Áo. Bela 
Kun (1886-1939) là nhà độc tài của chế độ Cộng sản nắm quyên ở Hungary từ tháng 3 
đến tháng 8 năm 1919. 


Kurt Eisner (1867-1919) lãnh đạo cuộc cách mạng nổi dậy ở Bavaria vào tháng 11 năm 
1918 và điều hành nên cộng hòa cho đến khi bị sát hại 4 tháng sau đó. Rosa Luxemburg, 
bộ não đứng sau nhóm “Spartacist' cách mạng ở Berlin, đã bị sát hại vài tuần trước 
EIsner. 


Trên hết, ở Nøa, người Do Thái được xác định nôi bật với bạo lực cách mạng. Ở đó, 
chính phủ Bolshevik năm quyên độc tài vào tháng 10 năm 1917 với người đứng đầu 
không phải Do Thái, Lenin. Nhưng người điều hành là Leon Trotsky (1879-1940), tên 
khai sinh là Lev Davidovich Bronstein. Trotsky là sản phẩm của chủ nghĩa vũ trụ Odessa 
(trường học của ông là Luther). Ông tuyên bố cả Do Thái giáo và bài Do Thái đều không 
ảnh hưởng đến sự phát triển của ông. Rõ ràng là có điều gì đó không tự nhiên, gần với 
sự thù hận, trong cuộc săn lùng của ông ta đối với các đảng viên Do Thái tại Đại hội 
năm 1903 của Đảng Dân chủ Xã hội Nga (tổ chức ở London), khiến họ phải rời khỏi 
cuộc họp. Ông ta tô cáo Herzl là một “nhà thám hiểm không biết xâu hồ”, một “nhân vật 
đáng ghét”. Giỗng như Rosa Luxemburg, ông bỏ qua những đau khổ của người Do Thái. 
Khi năm quyên, ông luôn từ chối gặp các phái đoàn Do Thái. Cũng giỗn những người 
Do Thái (nhưng ghét người Do Thái) khác, cảm xúc của ông liên quan đến gia đình của 
mình: ông không quan tâm đến những đau khô của cha mình, người đã mất tất cả trong 
cuộc cách mạng và chết vì bệnh sốt phát ban. 


Trotsky đã bù đắp cho sự thờ ơ của mình với tư cách là một người Do Thái băng năng 
lượng núi lửa và sự tàn nhẫn như một nhà cách mạng. Rất khó có khả năng cuộc Cách 


mạng Bolshevik có thê thành công hoặc trường tôn nêu không có ông. Chính Trotsky là 
người đã dạy cho Lenin về tầm quan trọng của các Xô viết công nhân và cách khai thác 
họ. Chính Trotsky đã đích thân tổ chức và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang đã thực sự 
lật đồ chính phủ lâm thời và đưa những người Bolshevik lên nắm quyên. Chính Trotsky 
là người đã tạo ra, và cho đến năm 1925, Hồng quân đã kiểm soát, và là người đảm bảo 
sự tôn tại vật chất của chế độ Cộng sản mới trong cuộc Nội chiến suýt tiêu diệt nó. Hơn 
ai hết, Trotsky tượng trưng cho bạo lực và sức mạnh thần thánh của chủ nghĩa 
Bolshevism và quyết tâm của nó để làm bùng nỗ thê giới. Hơn ai hết, ông chịu trách 


Trotsky 


Hậu quả đỗi với người Do Thái, cả trước mắt và lâu dài, ở cả địa phương và trên toàn 
thế giới, thật kinh khủng. Quân đội Nga trắng, tìm cách tiêu diệt chế độ Xô Viết, coi tất 
cả người Do Thái là kẻ thù. Tại Ukraine, Nội chiến đã phát triển thành một cuộc chiến 
rộng lớn nhất trong lịch sử của người Do Thái. Đã có hơn 1.000 vụ việc riêng biệt liên 
quan đến việc giết người Do Thái. Hơn 700 cộng đồng ở Ukraine đã tham gia và hàng 
trăm cộng đồng khác ở Nga. Từ 60.000 đến 70.000 người Do Thái đã bị sát hại. Tại các 


khu vực khác của Đông Âu, việc xác định người Do Thái theo chủ nghĩa Bolshevism 
tương tự đã trực tiếp dẫn đến các cuộc tân công giết người vào các cộng đông Do Thái 
vô hại. 

Chúng đặc biệt đẫm máu ở Ba Lan sau thất bại của cuộc xâm lược Bolshevik và ở 
Hungary sau khi chế độ Bela Kun sụp đỗ. Chúng xảy ra không liên tục ở Rumania trong 
suốt những năm 1920. Ở cả ba quốc gia, các Đảng Cộng sản địa phương phần lớn được 
thành lập và điều hành bởi những người Do Thái (nhưng ghét Do Thái), và trong mỗi 
trường hợp, chính những người Do Thái trong các khu ô chuột và làng mạc đã phải trả 
giá đắt. 

Thêm vào đó là sự trớ trêu bi thảm, những người Do Thái bình thường ở Nga không 
được hưởng lợi gì từ cuộc cách mạng. Hoàn toàn ngược lại. Họ đã giành được rất nhiều 
lợi ích từ chính phủ lâm thời trước đó Kerensky, chính phủ đã trao cho họ quyên bỏ 
phiếu và các quyên dân sự, bao gồm quyên tô chức các đảng chính trị và thê chế văn hóa 
của riêng họ. Ở Ukraine, họ tham gia vào chính phủ lâm thời: một người Do Thái điều 
hành một Bộ riêng về các vân đề Do Thái; họ sẽ được bao phủ bởi các điều khoản thiểu 
số của hiệp ước Versailles. Ở Lithuania, mà Liên Xô không dám thôn tính cho đến năm 
1939, những bảo đảm thiểu số này hoạt động rất hiệu quả, và cộng đồng Do Thái lớn ở 
đó có lẽ là những người hài lòng nhất ở Đông Âu giữa các cuộc chiến tranh. 

Do đó, đỗi với người Do Thái, chế độ Cộng sản là một thảm họa đối với họ. Đúng là có 
một thời gian, những người theo Lenin đánh đồng chủ nghĩa bài Do Thái với phản cách 
mạng. Hội đồng nhân dân, trong một sắc lệnh ngày 27 tháng 7 năm 1918, đã chỉ đạo “tất 
cả các xô viết của công nhân, nông dân và binh lính đại biêu thực hiện các bước như vậy 
sẽ tiêu diệt hiệu quả phong trào bài Do Thái tận gốc rễ của nó.” 

Chính phủ đã lưu hành bản ghi âm bài phát biểu của Lenin, tố cáo chủ nghĩa bài Do 
Thái. Nhưng nỗ lực có phần yếu ớt này đã hoàn toàn bị hủy bỏ bởi những cuộc tân công 
ác ý của Lenin nhằm loại “kẻ tham ô và trục lợi" mà ông gọi là 'bagmen?, nhằm ám chỉ 
người Do Thái. Một chế độ dựa trên chủ nghĩa Marx, bản thân nó đã bắt nguôn (như 
chúng ta đã thấy) trong thuyết âm mưu bài Do Thái, một chế độ đặt vẫn đề kinh doanh 
bằng cách xác định toàn bộ loại người là 'kẻ thù giai cấp” và sau đó đàn áp họ, chắc chắn 
sẽ tạo ra một bầu không khí thù địch với người Do Thái. 

Trên thực tế, các thương nhân Do Thái là một trong những nạn nhân chính của chính 
sách khủng bố của Lenin chỗng lại 'các nhóm chỗng đối xã hội”. Nhiều người đã được 
“thanh lý; những người khác, có lẽ tổng cộng là 300.000, đã vượt qua biên giới vào Ba 
Lan, các nước Baltic, Thô Nhĩ Kỳ và Balkan. 


Đúng là người Do Thái nỗi bật trong Đảng Bolshevik, trong các cấp lãnh đạo cao nhất: 
tại các đại hội đảng, 15-20% đại biều là người Do Thái. Nhưng đây là những người Do 
Thái phản Do Thái: Bản thân Đảng Bolshevik là đảng duy nhất thời hậu Sa hoàng vốn 
tích cực thù địch với các mục tiêu và lợi ích của người Do Thái. 


Những người Bolshevik Do Thái có rất nhiều trong Cheka (cảnh sát bí mật), với tư cách 
là ủy viên, thanh tra thuế và quan chức. Họ đã tham gia lãnh đạo các tô chức do Lenin 
và Trotsky thành lập đề lây thóc từ nông dân. 


Tất cả những hoạt động này khiến họ bị ghét bỏ. Vì vậy, như thường xảy ra trong lịch 
sử, người Do Thái bị tân công vì “nhằm lẫn'°. Một mặt họ là “tay móc túi chỗng xã hội 
và mặt khác là Bolshevik". Tài liệu lưu trữ duy nhất của Liên Xô từng đến được phương 
Tây, liên quan đến Smolensk 1917-38, tiết lộ đối với nông dân, chế độ Xô Viết và những 
người trung gian Do Thái giông hệt nhau. Năm 1922 có những lời đe dọa nếu các chính 
ủy lây đồ trang trí băng vàng từ các nhà thờ, thì “không một người Do Thái nào sông sót 
được: chúng tôi sẽ giết tất cả trong đêm.” Đám đông lang thang trên đường phố: “Đánh 
bại người Do Thái, cứu nước Ngaˆ. Vào năm 1926, thậm chí còn có một sự hồi sinh về 
các tội danh giết người theo nghi lễ. Tài liệu lưu trữ cho thấy người Do Thái cũng sợ hãi 
chế độ: dân quân cũng đáng sợ như hiến binh Nga hoàng". 

Sự sợ hãi của người Do Thái đối với Xô Viết đã có cơ sở. Vào tháng § năm 1919, tất cả 
các cộng đồng tôn giáo Do Thái bị giải thể, tài sản của họ bị tịch thu và phân lớn các 
giáo đường Do Thái đóng cửa vĩnh viễn. Việc nghiên cứu tiêng Do Thái và việc xuất 
bản các tác phẩm thế tục bằng tiếng Do Thái đã bị câm. Việc in tiếng Yiddish được cho 
phép, nhưng giới hạn, và văn hóa Y1ddish, dù được chấp nhận trong một thời gian, được 
giám sát cân thận. Cơ quan giám sát bao gøôm các bộ phận Do Thái đặc biệt, Yevsektsiya, 
được thành lập trong các chi nhánh của Đảng Cộng sản, do những người Do Thái phản 
Do Thái điều hành, có nhiệm vụ cụ thể là dập tắt bất kỳ dâu hiệu nào của “chủ nghĩa văn 
hóa Mỹ'. 

Năm 1917, Yevsektsiya đã trở thành nhóm chính trị mạnh nhất của Hội Do Thái Nga, 
với 300.000 thành viên và 1.200 chỉ nhánh. Về mặt số lượng, nó mạnh hơn nhiều so với 
những người Bolshevik. Từ năm 1919 trở đi, Yevsektsiya tấn công trực diện quân 
Zionist, sử dụng các đơn vị Cheka. Tại Leningrad, họ chiếm trụ sở trung tâm của quân 
Zionist, bắt giữ các nhân viên và tịch thu giấy tờ. Họ cũng làm như vậy ở Moscow. Vào 
tháng 4 năm 1920, Đại hội chủ nghĩa phục quốc toàn Nga đã bị phá vỡ bởi một đội 
Cheka do một cô gái Do Thái lãnh đạo, đã có bảy mươi lăm đại biêu bị bắt. Từ năm 
1920 trở đi, hàng nghìn người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái ở Nga đã phải ở trong 
các trại. 


Khi Stalin, người cực kỳ bài Do Thái, lên nắm quyên, áp lực đối với người Do Thái càng 
ø1a tăng, và vào cuỗi những năm 1920, tất cả các hình thức hoạt động đặc biệt của người 
Do Thái đã bị tiêu diệt. Sau đó, ông giải tán Yevsektsiya, để lại sự giám sát của người 
Do Thái cho cảnh sát mật. Vào thời điểm này, người Do Thái đã bị loại khỏi gần như tất 
cả các chức vụ cao cấp trong chế độ, và chủ nghĩa bài Do Thái một lần nữa trở thành 
một thế lực mạnh mẽ trong đảng. Người Do Thái, đặc biệt là trong Đảng Cộng sản, đã 
trở thành nạn nhân của StaÌin. 


Một trong số họ là Isaac Babel (1894—1940), có lẽ là nhà văn Do Thái vĩ đại duy nhất 
mà Cách mạng Nga đã sản sinh ra. Giỗng như Trotsky, ông là một sản phẩm của Odessa, 
nơi cha ông mở một cửa hàng. Trong một câu chuyện của mình, ông mô tả cách thức, 
khi chín tuổi, ông đã nhìn thây cha, khiêm tốn và phục tùng, người Do Thái nguyên mẫu 
ở khu ô chuột qua nhiêu thế kỷ, quỳ dưới chân một sĩ quan Cossack. Giỗng như Trotsky, 
ông muôn trở thành một người Do Thái phản Do Thái, một kẻ bạo lực, giống như những 
tên xã hội đen Do Thái khét tiếng từ Moldavanka, khu ỗ chuột Odessa, hay tốt hơn là 
như chính người Cossack. Ông đã chiến đấu trong quân đội của Sa hoàng: sau đó, khi 
cuộc cách mạng đến, phục vụ cho Cheka và là một người Bolshevist đột kích các trang 
trại để kiếm thức ăn. Cuỗi cùng, ông ấy đã đạt được mong muốn của mình, chiến đấu 
cùng với Cossack dưới sự chỉ huy của Tướng Budenny. 

Từ những kinh nghiệm của mình, ông đã cho ra đời một kiệt tác, Ky binh đỏ (1926), một 
tập truyện mô tả chi tiết những nỗ lực của ông để có được “điều đơn giản nhất trong số 
những kỹ năng, khả năng giết đồng loại'. 

Nhưng Babel không thể trở thành một người đàn ông mà bạo lực là lẽ đương nhiên. Ông 
vẫn là một trí thức Do Thái điển hình. Khó khăn của một người Do Thái trong việc thoát 
khỏi nền tảng văn hóa của mình, đặc biệt là trong việc đôi phó với cái chết, là chủ đề lặp 
đi lặp lại và sâu sắc trong các câu chuyện của ông. Một người đàn ông trẻ tuổi chết vì 
anh ta không thể tự mình bắn một người đồng đội. Một người lính Do Thái trẻ tuôi bị 
giết, đề lại trong đồ đạc ít ỏi của mình những bức chân dung của Lenin và Maimonides. 
Cả hai không kết hợp với nhau, như Babel nhận thấy từ kinh nghiệm bản thân cay đăng. 
Khái niệm về Người Do Thái phản Do Thái không có ý nghĩa. Tại nước Nga của Stalin, 
Babel không được thể hiện quan điểm lấp lửng. Ông xuất hiện tại Đại hội Nhà văn năm 
1934, để thực hiện một bài phát biêu đây bí ân, mỉa mai, tuyên bố đảng, với lòng nhân 
từ vô hạn, đã tước đoạt chỉ một quyên tự do của các nhà văn — quyền được viết theo ý 
mình. Ông nói, bản thần đang thực hành một thể loại văn học mới và đang trở thành “bậc 
thầy của sự im lặng. Sau đó, ông bị bắt, và biên mất vĩnh viễn, có lẽ bị bắn vào đầu năm 
1940. Theo chính quyên, hành vi phạm tội của ông là tham gia vào một 'âm mưu văn 
học”, nhưng lý do thực sự là ông đã từng quen biết với vợ của Nicholai Yezhov, Bộ 


trưởng NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô) bị thất sủng. Ở nước Nga của Stalin, điều 
đó là đủ — đặc biệt là đỗi với một người Do Thái. 


> \ 
.. ` 
« 

` 

s ` 

` `x$ 
4 ` 
` N 


Z4 ⁄ 
“<2 


Isaac Babel 


Tuy nhiên, ở bên ngoài, ít người biết về sự tồn tại của chủ nghĩa bài Do Thái, dưới những 
hình thức mới, ở nước Nga Xô Viết, sự phá hủy các thể chế Do Thái và mối đe dọa vật 
chất ngày càng tăng đối với người Do Thái dưới chế độ Stalin. Người ta chỉ đơn giản 
cho răng, vì người Do Thái là một trong những kẻ chủ mưu của chủ nghĩa Bolshevism, 
nên họ phải năm trong số những người hưởng lợi chính. Sự khác biệt hoàn toàn giữa số 
lượng lớn người Do Thái theo chủ nghĩa đồng hóa hoặc chủ nghĩa Zionist, và một nhóm 
những người Do Thái phản Do Thái, những người đã thực sự giúp tạo ra cuộc cách 
mạng, hoàn toàn không được hiểu. 

Sự liên kết của những người Do Thái với những người theo Lenin đã được báo cáo rộng 
rãi vào thời điểm đó, đặc biệt là ở Anh và Pháp, hiện đang trong giai đoạn tuyệt vọng 
nhất của một cuộc chiến tranh kéo dài đã rút hết tài nguyên của họ. Chính phủ lâm thời 


của Kerensky đã cô găng hết sức đề giữ Nga đứng vững trong cuộc chiến chống lại Đức. 
Lenin đã đảo ngược chính sách của mình và tìm kiêm một nên hòa bình ngay lập tức. 
Cú đánh đáng sợ này đối với Đông minh, gần như ngay lập tức dẫn đến việc chuyên các 
sư đoàn Đức từ Nga sang Mặt trận phía Tây, làm sống lại trong tâm trí một số người sự 
đồng nhất của người Do Thái với Đức. Ví dụ như ở Anh, một nhóm nhà văn nhỏ nhưng 
mạnh mẽ, dẫn đầu bởi Hilaire Belloc và các anh em Cecil và GK Chesterton, những 
người đã thực hiện một chiến dịch dữ dội, với chủ đề bài Do Thái, chống lại Lloyd 
George và Luật sư của ông, Ngài Rufus Isaacs, về vụ Marconi (1911). Giờ đây, họ nắm 
bắt các sự kiện ở Nga để liên kết người Do Thái với chủ nghĩa hòa bình ở Anh. Đầu 
tháng 11 năm 1917, trong một bài diễn văn, G. K. Chesterton đã đưa ra một lời đe dọa: 
“Tôi muốn thêm một vài điều cho người Do Thái... Nếu họ tiếp tục say mê nói những 
điều ngu ngốc về chủ nghĩa hòa bình, kích động mọi người chỗng lại những người lính, 
họ sẽ học được cách lần đầu tiên chủ nghĩa bài Do Thái thực sự có ý nghĩa.” 


Sự lưu hành nhanh chóng của các Nghị định thư dưới ảnh sáng của Cách mạng Tháng 
Mười, trong một thời gian, đã có tác động tàn khốc ngay cả ở Anh, nơi chủ nghĩa bài Do 
Thái chỉ mang tính hình thức. Cả phóng viên người Nga của The Times, Robert Wilton, 
và Victor Marsden của Bưu điện Buổi sáng, đều chống Bolshevik đữ dội và cũng có 
khuynh hướng bài Do Thái. Cả hai đều chấp nhận các phiên bản của Giao thức mà họ 
thây là xác thực. The Times đã đăng một bức thư với tiêu đề “Người Do Thái và Chủ 
nghĩa Bolshevism': “Bản chất của Do Thái giáo... trên hết là niềm tự hào về chủng tộc, 
niềm tin vào sự ưu việt của họ, niềm tin rằng bộ não của người Do Thái vượt trội hơn 
bộ não của người Thiên Chúa giáo, nói ngắn gọn là niềm tin người Do Thái là Dân tộc 
được chọn, có định mệnh trở thành những người cai trị và lập pháp của nhân loại.” 

Đầu năm sau, biên tập viên của tờ Bưu điện Buổi sáng, HA Gwynne, đã viết lời giới 
thiệu cho một cuôỗn sách chưa ký tên “Nguyên nhân của tình trạng bất ôn thê giới”. Ông 
lưu ý 'hơn 95% chính phủ Bolshevik hiện nay là người Do Thái'. Ân phẩm đã đưa ra 
một danh sách các thành viên của nó, với “bút danh" và “tên thật” của họ, và tuyên bỗ 
trong số này chỉ có sáu là người Nga, một người Đức và tất cả những người còn lại là 
người Do Thái. 

Sự kích động liên tục được tiếp thêm bởi các báo cáo về những hành động tàn bạo của 
người Bolshevik. Churchill, một người bạn suốt đời của người Do Thái, đã bị lung lay 
bởi vụ sát hại tùy viên hải quân Anh ở thủ đô nước Nga. Ông viết, người Do Thái là 
chủng tộc đáng chú ý nhất trên trái đất, và đóng góp tôn giáo của họ “đáng giá hơn tất 
cả những kiến thức khác và tất cả các học thuyết khác.” Nhưng giờ đây, ông nói, “cuộc 
đua đã tạo ra một hệ thông đạo đức và triết học khác, cuộc đua thâm đẫm sự thù hận 
không kém gì tình yêu của Cơ Đốc giáo.” Victor Marsden, người từng bị giam trong nhà 


tù Bolshevik, trở về với những câu chuyện ghê rợn. Tờ Bưu điện Buổi sáng đưa tin: “Khi 
chúng tôi bao vây ông Marsden với những câu hỏi,” và hỏi ông ta a1 là người chịu trách 
nhiệm về cuộc đàn áp... ông ta trả lời băng hai từ: “Người Do Thái". 

Wilton, người của tờ Times, đã xuất bản một cuôn sách tuyên bố những người Bolshevik 
đã dựng một bức tượng cho Judas Iscariot ở Moscow. Tuy nhiên, cuối cùng thì tờ The 
Times, trong một loạt các bài báo được xuất bản vào tháng 8 năm 1921, lần đầu tiên 
công bô sự thật. Sau đó, làn sóng bài Do Thái của Anh lăng xuông nhanh chóng. 

Tuy nhiên, ở Pháp thì lại là một vấn đề khác, vì ở đó chủ nghĩa bài Do Thái đã có cội 
nguôn sâu xa. Chiến thắng trong vụ án Dreyfus đã khiến người Do Thái Pháp có cảm 
giác sai lầm về sự chấp nhận cuỗi cùng. Năm 1906, ở đỉnh cao của chiến thắng Dreyfus, 
Liên minh Israel tuyên bố chủ nghĩa bài Do Thái là “đã chết”. Tuy nhiên, chỉ hai năm 
sau, Maurras Action Francaise và một nhóm chống Do Thái không kém, Les Camelots 
du Roi, ra đời. Ở Pháp, không giỗng như Anh, dường như đã có một khu vực tự nhiên 
cho những kẻ kích động bài Do Thái. Trọng tâm của chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp 
chuyền từ người Do Thái là “quyền lực tiền bạc" sang người Do Thái là kẻ lật đô xã hội. 


Những người theo chủ nghĩa xã hội Do Thái, như Leon Blum, đã không cô gắng bác bỏ 
quan điểm này. Blum tôn vinh vai trò thiên sai (làm theo ý của Đức Chúa Trời) của 
người Do Thái như những nhà cách mạng xã hội. Ông viết, “sự thúc đây tập thể” của 
người Do Thái, 'dẫn dắt họ tiễn tới cuộc cách mạng; sức mạnh phê phán của họ khiến 
họ phá hủy mọi ý tưởng, mọi hình thức truyền thống không phù hợp với sự thật hoặc 
không thể được biện minh bằng lý trí”. 


Trong lịch sử lâu dài đau buôn của người Do Thái, ông lập luận, °ý tưởng về công lý 
không thê tránh khỏi? đã duy trì họ, niềm tin một ngày nào đó thế giới sẽ 'được sắp xếp 
theo lý trí, một quy tắc áp dụng trên tất cả mọi người, để mọi người đều có quyên lợi. 
Đó không phải là tinh thần của chủ nghĩa xã hội sao? Đó là tinh thần cô xưa của chủng 
tộc.` Blum viết những lời này vào năm 1901. Trong bồi cảnh sau chiến tranh chúng trở 
nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, Blum, cho đến nay là nhân vật đáng chú ý nhất của người 
Do Thái ở Pháp giữa các cuộc chiến tranh, tiếp tục nhân mạnh vai trò của người Do Thái 
là dẫn đầu cuộc hành trình của chủ nghĩa xã hội. Ông dường như đã nghĩ ngay cả những 
người Do Thái giàu có cũng sẽ tham gia. Trên thực tế, trong khi cánh hữu bài Do Thái 
coi Blum là hiện thân của chủ nghĩa cấp tiễn Do Thái, thì có nhiều người ở cánh tả đã 
coi ông như một tay sai bí mật của giai cấp tư sản Do Thái. Một phân ba số chủ ngân 
hàng ở Paris là người Do Thái, và một quan điểm được yêu thích của phe bảo thủ — 
người Do Thái kiểm soát tài chính của chính phủ dù cho ai năm quyên. Trong những 
năm sau chiến tranh, cánh tả trở thành Đảng Cộng Sản Pháp, một tổ chức chông đôi Yêu 
tô Semitic. 


Ngữ tộc Semit là nhóm ngôn ngữ bắt nguồn từ Trung Đông, hiện được sử dụng bởi hơn 330 triệu người tại 
Tây A, Tiêu A, Băc Phi và Sừng châu Phi, ngoài ra còn có những cộng đông lớn tại Băc Mỹ và châu Au, 
những cộng đông nhỏ hơn tại Nam Mỹ, Uc, Kavkaz và Trung A. 

Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, sự tiếp quản của những người Bolshevik (tại Nga), và sự liên kết 
với những người Do Thái cực đoan, đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ở Pháp, 
người Do Thái có thể bị tấn công, nhưng đất nước này tiếp tục hào phóng tiếp nhận 
người tị nạn Do Thái trong suốt những năm 1920 và thậm chí trong suốt những năm 
1930. Tuy nhiên, ở Mỹ, sự sợ hãi những người Bolshevik đã chấm dứt chính sách nhập 
cư không hạn chế, vốn là cứu cánh của người Do Thái ở Đông Âu trong giai đoạn 18§1- 
1914, và đã tạo điều kiện cho người Do Thái tồn tại ở Mỹ. Đã có những nỗ lực áp đặt 
hạn ngạch người nhập cư ngay cả trước chiến tranh, đã được Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, 
được thành lập vào năm 1906, đưa ra. 


Vào năm 1915, Ku-Klux Klan được yêu cầu kiểm soát các nhóm thiểu số, bao gồm cả 
người Do Thái, những người (nó tuyên bô) thách thức các chuẩn mực đạo đức và xã hội 
của Mỹ. Cùng năm đó, một cuốn sách mang tên Vượt qua Đại chủng tộc, của Madison 
Grant, đã gây được tiếng vang ngay lập tức bởi tuyên bỗ nguôn gốc chủng tộc ưu việt 
của châu Mỹ đang bị phá hủy bởi sự nhập cư không hạn chế, nhất là những người Do 
Thái Đông Âu. 

Sự Bolshevik hóa ở Nga đã dẫn đến “nồi sợ Đỏ” năm 1919-20, do Bộ trưởng Tư pháp, 
Mitchell Palmer lãnh đạo, chỗng lại cái mà ông gọi là 'những kẻ lật đồ và kích động sinh 
ra ở nước ngoài”. 

Ông ta tuyên bô có “60.000 người trong số này tô chức kích động học thuyết Trozky ở 
Mỹ'. Phân lớn tài liệu được lưu hành bởi Mitchell và các đồng minh của ông là bài Do 
Thái. Một danh sách cho thây, trong số 31 lãnh đạo cao nhất của Liên Xô, tất cả trừ 
Lenin đều là người Do Thái; một người khác phân tích các thành viên của Xô viết 
Petrograd, cho thấy chỉ có 16 trong số 388 là người Nga, số còn lại là người Do Thái, 
trong đó 26Š người đến từ New Yorks East Side. Một tài liệu thứ ba cho thây quyết định 
lật đồ chính phủ của Sa hoàng thực sự được đưa ra vào ngày 14 tháng 2 năm 1916 bởi 
một nhóm người Do Thái ở New York bao øôm cả triệu phú Jacob Schiff. (bịa đặt) 


Kết quả là Đạo luật hạn ngạch năm 1921, quy định sỐ lượng người nhập cư được nhận 
vào bất kỳ năm nào không được vượt quá 3% tông số người hiện có của họ ở Mỹ vào 
năm 1910. Đạo luật Johnson-Reed năm 1924 đã cắt giảm con số này xuống còn 2%. Kết 
quả là cắt giảm tông số người nhập cư xuống còn 154.000 người hàng năm, và giảm hạn 
ngạch với những người đến từ Ba Lan, Nga và Rumani, gần như hoàn toàn là người Do 
Thái, xuống còn 8.879 người. Đó thực sự là dẫu chấm hết cho việc nhập cư ô ạt của 
người Do Thái vào Mỹ. Sau đó, các tô chức Do Thái đã phải đâu tranh gay gắt để những 


hạn ngạch này bị loại bỏ hoàn toàn. Họ coi đó là một chiến thăng khi trong chín năm 
khó khăn 1933-41, họ đã đưa được 157.000 người Do Thái Đức vào Mỹ, bằng con số 
của năm 1906. 


Với hơn bỗn triệu rưỡi người vào năm 1925, nó đang trong quá trình trở thành cộng 
đồng Do Thái lớn nhất, giàu có nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. 

Do Thái giáo là tôn giáo thứ ba của Mỹ. Người Do Thái không chỉ đơn thuần được chấp 
nhận, họ đang trở thành một phân cốt lõi của nước Mỹ và đã có những đóng góp quyết 
định trong việc hình thành siêu cường Mỹ. Họ không bao giờ có đòn bẩy tài chính mà 
họ đã có ở một số nước châu Âu, bởi vì vào những năm 1920, nên kinh tế Mỹ đã không 
lỗ đến mức không một nhóm nào, dù lớn đến đâu, có thê thống trị. Nhưng trong lĩnh vực 
ngân hàng, môi giới chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, phân phối và giải trí, người Do 
Thái có vị thê mạnh. Quan trọng hơn, có lẽ, là sự thành công ngày càng tăng của người 
Do Thái trong các ngành nghè, có được nhờ sự nhiệt tình mà các gia đình Do Thái nắm 
bắt cơ hội mở ra cho họ ở Mỹ đề đảm bảo một nên giáo dục đại học cho con cái. Một số 
trường cao đăng, đặc biệt là trong Ivy League, đã áp dụng hạn ngạch với người Do Thái. 
Nhưng trên thực tế, không có sự hạn chế nào về số lượng đôi với việc mở rộng giáo dục 
đại học của người Do Thái. Vào đầu những năm 1930, gần 50% tông số sinh viên đại 
học ở Thành phố New York là người Do Thái, và trên bình diện quốc gia là 105.000, 
chiêm hơn 9% tông số sinh viên đại học. 

Do đó, lần đầu tiên kê từ thời cô đại, người Do Thái có thê khai sinh những tài năng sáng 
tạo trong lập pháp mà họ đã nuôi dưỡng bẩy lâu qua truyền thông giáo sĩ. Năm 1916, 
Louis Brandeis (1856-1941) trở thành thành viên Do Thái đầu tiên của Tòa án Tối cao. 


Ông là con út trong một gia đình người Do Thái tự do từ Praha. Tại Trường Luật Harvard, 
ông đã đạt được điểm cao nhất cho đến nay được ghi nhận ở đó, và đến năm bốn mươi 
tuôi, việc hành nghề đã mang lại cho ông tài sản hơn 2 triệu đô la. Brandelis cũng trở 
thành Người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái hàng đâu của Hoa Kỳ. Nhưng điều quan 
trọng hơn là nỗ lực của ông trong việc thay đôi hướng đi của luật học Mỹ. Ngay cả trước 
khi gia nhập Tòa án, ông đã viết “bản tóm tắt Brandeis” trong Muller kiện Oregon (1908), 
trong đó ông bảo vệ luật của tiểu bang giới hạn giờ làm việc của phụ nữ. 


Với tư cách là Thâm phán Tòa án Tối cao, Brandeis có thể đưa học thuyết “luật học khoa 
học' trở thành trung tâm của triết lý luật liên bang của Hoa Kỳ và do đó biến Tòa án, 
theo Hiến pháp, thành một cơ quan làm luật sáng tạo. Là một người Do Thái tự do với 
nên giáo dục cô điển, người coi tinh thần công chúng của Mỹ là sự pha trộn giữa Athens 
và Jerusalem — thực sự là một người Philo hiện đại! ông nghĩ Tòa án nên đề cao sự đa 
dạng không chỉ của các tôn giáo mà còn của các hệ thông kinh tế. Ông cho điều đó là 
đúng, ông đã phán quyết trong vụ Whitney kiện California (1927), “thật nguy hiểm nếu 
không khuyến khích suy nghĩ, hy vọng hoặc trí tưởng tượng: nỗi sợ hãi đó sinh ra sự đàn 
áp; sự đàn áp sinh ra sự căm ghét; sự căm ghét đe dọa sự ôn định; con đường an toàn 
nằm ở cơ hội thảo luận một cách tự do về những bất bình và các biện pháp khắc phục 
được đề xuất.” 

Người Do Thái ở Mỹ không chỉ tham gia vào việc sửa đổi cơ bản các thể chế hiện có, 
như luật học, mà còn tham gia vào việc giới thiệu những thê chế mới. Ở Paris và Vienna, 
các nhạc sĩ Do Thái, từ Halevy qua Offenbach đến Strausses, đã tạo ra nhiều loại hình 
âm nhạc mới cho sân khấu. Điều tương tự cũng xãy ra ở New York. 


Oscar Hammerstein I (1847-1919) đến đó năm 1863, làm việc đầu tiên (giỗng như vô số 
người Do Thái khác) trong một nhà máy xì gà. Hai năm sau, con trai ông là Oscar 
Hammerstein II (1895-1960) tiếp tục đóng một vai trò quan trọng, với tư cách là người 
viết nhạc librettist, trong việc đưa “nhạc kịchˆ Mỹ trở nên nôi tiếng. Từ Rose Marle 
(1924) và Bài hát sa mạc (1926), ông đã cùng với Jerome Kern (IS§8§5-1945), một người 
New York khác, để tạo ra vở nhạc kịch tinh túy của Mỹ, Show Boat (1927), và sau đó 
từ đầu những năm bốn mươi, ông đã tham gia cùng Richard Rodgers (1902-79) đã nâng 
thể loại này lên một đỉnh cao mới, với Oklahoma (1943), Carousel (1945), Nam Thái 
Bình Dương (1949), Vua và Tôi (1951) và Âm thanh của Âm nhạc (1959). Những tác 
giả âm nhạc người Mỹ này đến với sáng tác bằng nhiều con đường khác nhau. Rodgers 
học tại Columbia và Học viện Nghệ thuật Âm nhạc Irving Berlin (sinh năm 1888), con 
trai của một người Nga, đến New York năm 1893 và nhận công việc bồi bàn, không 
được đào tạo âm nhạc và chưa bao giờ học nhạc. George Gershwin (1898-1937) bắt đầu 
là một nghệ sĩ piano trong một công ty xuất bản âm nhạc. Kern đã viết hơn 1.000 bài 
hát, bao gồm “Sông Người' và “Khói bay vào mắt bạn', cho 104 chương trình sân khâu 
và phim. Berlin cũng đã sản xuất hơn 1.000 bài hát, từ Top Hat đến Annie Get Your 
Gun. “Alexanderˆs Ragtime Band' (1911) của ông đã mở ra kỷ nguyên nhạc Jazz một 
cách hiệu quả. Mười ba năm sau, Gershwin's Rhapsody 1n Blue do dàn nhạc Paul 
Whiteman biểu diễn đã khiến nhạc jazz trở nên nỗi tiếng. Frederick Loewe°s My Fair 
Lady, Frank Loesser°s Guys and Dolls, Harold Arlen*s Wlzard of Oz và Leonard 
Bernstein°s West Side Story đều thành công. 


Những người Do Thái Mỹ đã mang những ý tưởng và tài năng kinh doanh tương tự đến 
những ngành nghề mới. Năm 1926, David Sarnoff (1891-1971) tạo ra chuỗi phát thanh 
đầu tiên, Hệ thông Phát thanh Quốc gia, với tư cách là bộ phận phục vụ của Tổng công 
ty Phát thanh Hoa Kỳ, ông trở thành chủ tịch vào năm 1930. Đồng thời, William Paley 
(1901) đã thành lập Hệ thống phát thanh truyền hình Colombia. Trong quá trình thực 
hiện hai người đã giới thiệu tivi đen trăng, sau đó là màu. Người Do Thái cũng cung cấp 
phân lớn thế hệ tài năng biểu diễn đầu tiên cho các phương tiện truyền thông sáng tạo — 
Sid Caesar và Eddie Cantor, Milton Berle, AI Jolson và Jack Benny, Walter Winchell 
và David Susskind. Nhạc kịch, đài phát thanh và truyền hình Broadway đều là ví dụ về 
một nguyên tắc cơ bản trong lịch sử cộng đồng người Do Thái: Người Do Thái mở ra 
một lĩnh vực hoàn toàn mới trong kinh doanh và văn hóa đề tạo dựng dâu ân của họ. 

Ví dụ nỗi bật là ngành công nghiệp điện ảnh, hầu như hoàn toàn do người Do Thái tập 
hợp lại với nhau. Thực ra, đó là một vẫn đê tranh luận, đó có phải là đóng góp lớn nhất 
của họ trong việc định hình thời đại hiện đại hay không. Vì nêu Einstein tạo ra vũ trụ 
học của thế kỷ 20 và Freud đặt ra những giả định tính thần đặc trưng của nó, thì rạp 
chiếu phim đã cung cấp nên văn hóa đại chúng toàn câu. Tuy nhiên, có những điều trớ 
trêu trong việc này. Người Do Thái không phát minh ra rạp chiêu phim. Thomas Edison, 
người đã phát triên máy chiếu phim đầu tiên, kinetoscope, vào năm 1888, không thiết kế 
nó để giải trí. Ông nói, nó phải là 'công cụ quan trọng nhất của lý trí”, được thiết kế cho 
một nên dân chủ khai sảng, đề thê hiện cái thế giới như nó vốn có và thê hiện sức mạnh 
đạo đức của chủ nghĩa hiện thực trái ngược với “truyền thuyết huyền bí của phương 
đông. Một bài tập về chủ nghĩa duy lý như vậy có thể đã hấp dẫn những người tiên 
phong Do Thái. Trên thực tế, họ đã biễn nó thành một thứ øì đó khác biệt. Tầm nhìn của 
Edison về rạp chiếu phim là không phù hợp. Tầng lớp trung lưu có học đã phớt lờ nó. 
Sau đó, vào cuối những năm 1890, những người Do Thái nhập cư đã kết hợp rạp chiếu 
phim với một loại hình khác, khu vui chơi giải trí. 

Đến năm 1900 đã có năm mươi nikenodeon. Tám năm sau, chỉ riêng ở New York đã có 
400 nickelodeon và chúng đang lan rộng khắp các thành phố phía bắc. 

Nickelodeon là loại hình rạp chiếu đời đầu ở Hoa Kỳ. 


® G@  @eœecVẲ®% ` x 


-c..ưn^satsssesee 
 TöÐhUÍUa<„ . 


Chúng có giá năm xu và hập dẫn những người nghèo thành thị. Hàng trăm bộ phim ngắn 
được sản xuất. Hầu hết các khách hàng quen biết ít hoặc không biết tiếng Anh. Nó hoàn 
toàn là một hình thức nghệ thuật nhập cư. Vì vậy, đó là bối cảnh lý tưởng cho doanh 
nghiệp Do Thái. 


Lúc đầu, người Do Thái không tham gia vào khía cạnh phát minh và sáng tạo. Hầu hết 
các quy trình sơ khai được thực hiện bởi những người theo đạo Tin Lành gốc Mỹ. Một 
trường hợp ngoại lệ là Sigmund Lublin, hoạt động từ trung tâm Do Thái của 
Philadelphia. Nhưng khi rạp chiếu bắt đầu phát triển, Lublin đã cùng với những người 
có bằng sáng chế khác thành lập Công ty Bằng sáng chế không lô, và trích đây đủ tiền 
thù lao cho các nhà làm phim. Sau đó, người Do Thái dẫn đầu ngành công nghiệp trong 
một cuộc “Xuất Hành' mới ở phía đông bắc cho đến miền đất hứa California. Los 
Angeles có ánh năng mặt trời, luật pháp dễ dàng và một cuộc đào thoát nhanh chóng vào 
Mexico từ các luật sư của Công ty Bằng sáng chế. Khi ở California, kỹ năng hợp lý hóa 
của người Do Thái đã có hiệu lực. Có hơn một trăm công ty sản xuất nhỏ vào năm 1912. 
Chúng nhanh chóng được hợp nhất thành tám công ty lớn. Trong số này, Universal, 
Twentieth Century Fox, Paramount, Warner Brothers, Metro Goldwyn Mayer và 
Columbia về cơ bản là những công ty của người Do Thái, và người Do Thái đóng vai 
trò chính trong hai công ty còn lại. United Artists và RKO Radio PIctures. 

Gân như tất cả những người đàn ông Do Thái này đều tuân theo một khuôn mẫu. Họ là 
những người nhập cư. Họ nghèo, một số nghèo đến tuyệt vọng. Nhiêu người đến từ các 
gia đình có từ mười hai con trở lên. Carl Laemmle (1867-1939), người đầu tiên trong số 


họ, là một người nhập cư từ Laupheim, con thứ mười trong số mười ba người con. Ông 
làm các công việc văn thư, như một nhân viên kế toán và một quản lý cửa hàng quân áo, 
trước khi mở một nickelodeon, biến nó thành một chuỗi, tạo ra một doanh nghiệp phân 
phối phim, và sau đó thành lập Universal, hãng phim lớn đầu tiên, vào năm 1912. Marcus 
Loew (1872-1927) sinh ra ở Lower East Side, là con trai của một bôi bàn nhập cư. Anh 
bán báo năm sáu tuôi, bỏ học năm mười hai tuổi để làm nghề 1n, sau đó làm lông thú, 
một nhà môi giới lông thú độc lập năm mười tám tuổi, đã hai lần bị phá sản ở tuổi ba 
mươi, thành lập một chuỗi rạp hát và tập hợp lại Metro Goldwyn Mayer - MGM. 
William Fox (1879-1952) sinh ra ở Hungary, là một trong mười hai người con, và đến 
New York khi còn nhỏ. Anh rời trường năm mười một tuôi để làm việc trong ngành may 
mặc, thành lập công ty kinh doanh, sau đó mở rộng thành một chuỗi rạp chiếu phim. 
LouIs B. Mayer (18§8§5-1957) sinh ra ở Nga, là con trai của một học giả người Do Thái, 
và cũng từng đến New York khi còn nhỏ, bắt đầu buôn bán đồ đồng nát năm 8 tuổi, mở 
một chuỗi rạp vào năm 22 tuôi, và vào năm 1915 đã thực hiện bộ phim đầu tiên — “Khai 
sinh ra quốc gia'. Anh em nhà Warner là một trong số chín đứa con của một người chăn 
bò nghèo đến từ Ba Lan (hãng phim Warner Bros. — chủ của HBO). 


Adolph Zukor, xuất thân từ một gia đình theo Do Thái giáo, làm nghê bán lông thú. 
Không phải tất cả những người tiên phong đều giữ được vận may và những studio mà 
họ đã tạo ra. Một số bị phá sản. 


Zukor đã tông kết cho tất cả: “Tôi đến từ Hungary, một cậu bé mô côi mười sáu tuôi với 
vài đô la. Tôi xúc động khi được hít thở bầu không khí tự do trong lành và nước Mỹ đối 
với tôi rất tốt.” 

Phải mất một thời gian dài trước khi các ngân hàng ở New York đầu tư. Người ủng hộ 
lớn đầu tiên của họ là một người nhập cư California, A. P. Giannini, chủ Ngân hàng \4 
cuỗi cùng, sau trở thành Ngân hàng Hoa Kỳ, ngân hàng lớn nhất thể giới — Bank of 
America. 


Phim là hình thức văn hóa đầu tiên kê từ thời Hy Lạp cô đại, được trình chiếu trước toàn 
thê dân chúng. Cũng giống như tất cả những người sống ở thành bang Hy Lạp thích hợp 
sân vận động, nhà hát, bây giờ tất cả người Mỹ có thể xem phim. 

Một nghiên cứu của Muncie, Indiana, vào năm 1929 cho thấy số người tham dự hàng 
tuân tại chín rạp chiếu phim gấp ba lần toàn bộ dân số. Phim ảnh trở thành khuôn mẫu 
cho TV sau này, là một bước tiên không lồ đối với xã hội tiêu dùng cuối thế kỷ XX. Nó 
mang đến cho những người lao động bình thường tầm nhìn về một sự tôn tại tốt đẹp hơn. 
Do đó, trái với những gì Bộ trưởng Tư pháp Palmer và Madison Grant đã tưởng tượng, 
chính những người Do Thái đến từ Hollywood, những người đã cách điệu, đánh bóng 
và phố biễn khái niệm về Cách sông của người Mỹ. 

Ở châu Âu, người Do Thái thường bị gắn với một số loại tội phạm liên quan đến nghèo 
đói, chăng hạn như móc túi và lừa đảo. Họ cũng phát triên các mô hình tội phạm đòi hỏi 
mức độ tô chức cao và mạng lưới lớn, chẳng hạn như buôn bản nô lệ da trăng. Vào cuỗi 
thế kỷ 19, điều này đã lan rộng từ Đông Âu đến Châu Mỹ Latinh. 

Tại New York, tội phạm Do Thái, tập trung vào việc bảo kê. Xã hội Do Thái đã phản 
ứng băng các chiến dịch phòng chống tội phạm, bao gồm cả các trường giáo dưỡng. 
Những nỗ lực như vậy đã có hiệu quả rõ rệt với tội phạm Do Thái trong thời gian ngăn. 
Tuy nhiên, việc buôn bán rượu bất hợp pháp mang lại cơ hội không thê cưỡng lại cho 
những người Do Thái. Tội phạm Do Thái hiếm khi sử dụng bạo lực. Như Arthur Ruppin, 
nhà xã hội học Do Thái hàng đầu đã nói, 'Cơ Đốc nhân phạm tội bằng bàn tay, người 
Do Thái sử dụng lý trí." Một “đại ca” người Do Thái điển hình là Jacob “Greasy Thumb: 
GuzIk (1887-1956), thủ quỹ của AI Capones (trùm mafla Mỹ). Một người khác là Arnold 
Rothstemn (I S82-1928), người được miêu tả là “Bộ não” trong các câu chuyện của Damon 
Runyon, và bởi Scott FItzgerald trong vai Meyer Wolfsheim trong Gatsby Vĩ Đại. Sau 
đó là Meyer Lansky, người đã tạo ra một đề chế cờ bạc. 


Alphonse Gabriel “AI° Capone, thường được biết đến với biệt danh “Scarface' — Mặt sẹo, là một trùm 
gangster người Mỹ, đồng thời cũng là thương gia. Al Capone, cùng với Johnny Torrio thành lập tô chức 
mafia Chicago Outfñt trong thời kỳ cắm rượu. Thời kì lãnh đạo tô chức của Capone kéo dải 7 năm và kết 
thúc khi 33 tuổi. Hệ thống tội phạm của Capone nổi lên vào những năm 1920 ở Chicago bằng những cuộc 
chiến băng đảng đẫm máu để giành quyền kiểm soát và phân phối rượu lậu. Từ đó, The Outfit của Capone 
được biết đến với các hoạt động buôn lậu rượu và các hoạt động bất hợp pháp khác như cờ bạc, mại dâm, 
tống tiền, cho vay nặng lãi, hồi lộ các chính trị gia và những vụ thanh toán băng đảng. Nỗi tiếng nhất có lẽ 
là vụ thảm sát Valentine xảy ra vào ngày 14 tháng 2 năm 1929, khi AI Capone ra lệnh cho 4 tên đàn em 
trang bị 2 khẩu Tommy và 2 khẩu shotgun để thủ tiêu 7 người của Geroge “Bugs° Moran hòng trả thù. Sau 
hơn 100 viên đạn, cả 7 người của Moran đều chết. AI Capone bị FBI bắt sau hơn 2 năm gây ra vụ thảm sát. 
LouIs Lepke Buchalter (1897-1944), được gọi là “Người phán xử' và được FBI gọi là 
“tên tội phạm nguy hiểm nhất Hoa Kỳ', người đã giúp tổ chức Syndicate, hay Công ty 
Giết người. Theo chỉ thị của Buchalter, những kẻ giết người của Syndicate đã sát hại 
Arthur Dutch Schultz Flegenheimer (1900-35) và Syndicate cũng chịu trách nhiệm về 
cái chết của Benjamin “Bugsy' Siegel (1905-47). Cuối cùng là Samuel “Sammie Purple' 
Cohen, đã tổ chức Băng đảng Detroit Purple khét tiếng điều hành East Side của thành 
phố cho đến khi Mafia tiếp quản. 


Cộng đồng người Do Thái phản ứng với sự xâu hồ và kinh hoàng, và đã làm tất cả để 
giáo dục lại thành phân tội phạm, thì cũng có rất nhiều người Do Thái Mỹ không thích 
ý tưởng về bất kỳ xu hướng Do Thái nào, dù tốt hay xấu, và đã cỗ găng hết sức để bác 
bỏ hoàn toàn chủ nghĩa đặc thù của người Do Thái. Không chỉ đơn thuân là vẫn đề ngừng 
tham dự hội đường và tuân theo Luật, đó còn là một nỗ lực có ý thức để ngừng nghĩ 
mình là người Do Thái. Ngay cả Brandeis, vào cuỗi năm 1910, đã công kích “thói quen 
sông hoặc suy nghĩ có xu hướng duy trì sự khác biệt về nguồn gốc còn tôn tại” là không 
mong muôn và 'không phù hợp với lý tưởng anh em của người Mỹ°. Nhưng những nỗ 
lực như vậy, như trong trường hợp của BrandeIs, có xu hướng sụp đồ dưới tác động đột 
ngột của trải nghiệm bài Do Thái. Ông đã kết thúc bằng cách đi đến một thái cực ngược 
lại: “Đề trở thành những người Mỹ tốt, chúng ta phải là người Do Thái tốt hơn, và đề trở 
thành người Do Thái tốt hơn, chúng ta phải trở thành những người theo chủ nghĩa 
Zionist.” Một số người Do Thái đã trôi dạt một cách không Ổn định giữa hai cực. Một ví 
dụ đáng chú ý là Bernard Baruch (1870-1965), một nhân vật trong khuôn mẫu Joseph. 
Ông là cô vẫn của các tông thông, đã kiếm được rất nhiều trong vụ sụp đồ thị trường 
chứng khoán năm 1929 băng cách bán hết ngay trước khi thị trường giảm giá. Cha 
Charles Coughlin, linh mục đài phát thanh Detroit của người Do Thái, từng gọi ông là 
“Quyên Tổng thông Hoa Kỳ, Vua không ngai của Phố Wall?. Baruch đã cô gắng hết sức 
để thoát khỏi hình ảnh của người Do Thái. 

Ông đã rất đau đớn, vào năm 1912, khi cô con gái Belle của ông bị từ chối một cách bí 
ân vào Trường Brearley ở Mongattan, mặc dù đã vượt qua kỳ thi tuyên sinh: “Đó thực 


sự là cú đánh cay đăng nhất của cuộc đời tôi,” ông viết, “bởi vì nó làm tôn thương tôi và 
khiến cả cuộc đời tôi chán nản trong nhiều năm sau đó.” Bản thân ông đã phải đâu tranh 
rất nhiêu để được vào Câu lạc bộ Golf Oakland thời thượng. Ông không bao giờ được 
tham gia Câu lạc bộ Đại học hay Metropolitan. Ngay cả ở Mỹ, một người Do Thái, dù 
giàu có, sung túc và kết nối tốt đến đâu cũng có thể bị kỳ thị; và chính điều này hơn bất 


cứ điêu gì khác đã giữ cộng đông lại với nhau. 


Tuy nhiên, một số người theo chủ nghĩa cực đoan đã cố gắng chống lại. Walter 
Lippmann (1889-1974), người viết báo, có ảnh hưởng như Baruch vào thời của ông, đã 
dành toàn bộ cuộc đời đề hòa nhập. Cha mẹ, những nhà sản xuất quân áo giàu có từ Đức, 
đã gửi ông đến trường Sachs dành cho nam sinh thượng lưu. Họ từ chối thừa nhận biết 
tiếng Yiddish. Mục đích là tránh bị kỳ thị. 


Tại Harvard, việc bị loại khỏi các câu lạc bộ nồi tiếng “Bờ biển vàng" đã khiến Lippmann 
trở thành một người theo chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn. Nhưng ông nhanh 
chóng quyết định chủ nghĩa bài Do Thái ở một mức độ lớn là một hình phạt đối với 
những người Do Thái. Ông viết: “Thái độ cá nhân của tôi là lỗi của người Do Thái nhiều 
hơn những người khác.” Ông đã tân công những người theo chủ nghĩa Zionist và 'những 
người Do Thái giàu có, thô tục và kiêu căng của nước Mỹ'. 

Có lẽ khía cạnh bi thảm nhất của những người Do Thái đã từ chỗi danh tính của mình, 
là sự mù quáng mà họ tự gây ra cho mình. Trong nửa thế kỷ, Lippmamn có lẽ là người 
khôn ngoan nhất trong số các nhà bình luận người Mỹ về mọi thứ, ngoại trừ các vẫn đề 
ảnh hưởng đến người Do Thái. Giỗng như Blum ở Pháp, ông bác bỏ phe bài Do Thái 
của Hitler và xếp ông ta vào loại người Đức theo chủ nghĩa dân tộc. Sau khi Đức Quốc 
Xã đốt sách Do Thái vào tháng 5 năm 1933, ông nói việc đàn áp người Do Thái, “bằng 
cách thỏa mãn dục vọng, những người Đức Quốc Xã cảm thây họ phải chính phục ai 
đó... là một loại cột thu lôi bảo vệ châu Âu.” 


Những nhằm lẫn, chia rẽ và mù mờ này trong cộng đồng người Do Thái Hoa Kỳ, đặc 
biệt là trong giới trí thức, giúp giải thích tại sao người Do Thái Hoa Kỳ, dù bắt đầu giành 
được vị trí quyên lực to lớn, nhưng lại không có khả năng ảnh hưởng đến các sự kiện ở 
châu Âu giữa các cuộc chiến, hoặc thậm chí là quan điểm chỉ đạo ở chính nước Mỹ. Chủ 
nghĩa bài Do Thái của Mỹ, theo các cuộc thăm dò dư luận, đã tăng đều đặn trong suốt 
những năm 1930, đạt đỉnh vào năm 1944; các cuộc thăm dò cũng cho thây (ví dụ, vào 
năm 1938) 70-85% người dân phản đỗi việc tăng hạn ngạch để giúp đỡ những người tị 
nạn Do Thái. Nhà thăm dò Elmo Roper cảnh báo: “Chủ nghĩa bài Do Thái đã lan rộng 
trên toàn quốc và đặc biệt thâm độc ở các trung tâm đô thị.” 


Tại Châu Âu vào lúc này, Đức là cường quốc kinh tế, quân sự và văn hóa mạnh nhất và 
cuộc tân công người Do Thái, từ năm 1933 đến năm 1945, là sự kiện trọng tâm của lịch 
sử Do Thái hiện đại. Theo nhiều khía cạnh, đây vẫn là một sự kiện bí ân về nguyên nhân 
xảy ra. Đức cho đến nay vẫn là quốc gia có nên giáo dục tốt nhất thê giới. Nước đầu tiên 
phô cập mù chữ. Từ năm 1870 đến năm 1933, các trường đại học của nó là tốt nhất thế 
ĐIỚI, trong hầu hết mọi ngành học. Tại sao quốc gia rất văn minh lại có sự tàn bạo khủng 
khiếp như thê với người Do Thái? 


Vào thế kỷ 19, số phận của Đức và người Do Thái đan xen với nhau. Như Fritz Stern đã 
chỉ ra, từ năm 1870 đến năm 1914, người Đức đột nhiên nồi lên như một quốc gia hùng 
mạnh cũng giông như người Do Thái đột ngột nồi lên như một chủng tộc mạnh mẽ tích 
cực. Hai chủng tộc đã giúp đỡ nhau rất nhiều. Trong số nhiêu điều họ chia sẻ là sự tận 
tâm gần như cuông tín đối với việc học. Những người Do Thái hiền lành nhất yêu thích 
nước Đức vì đây là nơi tốt nhất trên thế giới để làm việc. 

Nhưng ngược lại, như Weizmamn đã chỉ ra trong cuộc nói chuyện nỗi tiếng của mình 
với Balfour, người Do Thái đã cống hiễn tất cả những nỗ lực tốt nhất của họ cho nước 
Đức và giúp cho nó trở nên vĩ đại. Ví dụ, từ khi thành lập đến năm 1933, Đức đã giành 
được nhiêu giải Nobel hơn bất kỳ quốc gia nào khác, khoảng 30% và trong số này, người 
Do Thái chiếm một phân ba và một nửa về y học. Điều này có thê khiến người Đức khó 
chịu. 


Tội ác lớn nhât trong lịch sử, ở một mức độ nào đó, vân còn gầy khó hiệu. Nguyên nhân 
quan trọng nhât, có lẽ là Chiên tranh thê giới thứ nhât. Nó làm nước Đức bị sôc. Họ bước 
vào cuộc chiên một cách tự tin nhưng sau đó thua cuộc. 


Đau buôn và giận dữ; cần một vật tế thần (đề trút giận). 


Cuộc chiến có tác động thứ hai. Nó đã thay đôi cách thức Đức tiễn hành hoạt động của 
mình. Trước chiến tranh, Đức là quốc gia tuân thủ luật pháp nhất ở châu Âu. Bạo lực 
dân sự chưa từng xảy ra. Chủ nghĩa bài Do Thái có ở khắp mọi nơi, nhưng bạo lực thê 
xác đối với người Do Thái, chưa nói đến một cuộc bạo động bài Do Thái, là điều không 
thể xảy ra ở Đức. Chiến tranh đã thay đổi tất cả những điều đó. Bạo lực bắt đầu ở khắp 
mọi nơi. Hiệp định đình chiến năm 1918 không mang lại hòa bình cho khu vực Trung 
và Đông Âu. Cả hai phe cấp tiễn và bảo thủ đều sử dụng bạo lực. Lenin và Trotsky đã 
thiết lập mô hình này vào năm 1917. Các đồng minh và những người Cộng sản đã làm 
theo ở Đức, 1918-20. Người Do Thái nổi bật trong tất cả những nỗ lực nhăm lật đồ trật 
tự hiện có bằng vũ lực. Chế độ Cộng sản ở Bavaria không chỉ bao øôm các chính trỊ gia 
Do Thái, như EIsner, mà còn các nhà văn và trí thức Do Thái như Gustav Landauer, 
Ernst Toller và Erich Miihsam. Cánh hữu phản ứng băng cách tổ chức các đội quân cựu 
chiến binh tư nhân, Freikorps. 


Những kẻ cực đoan Do Thái như Rosa Luxemburg và Elsner đã bị sát hại. Việc các đôi 
thủ Do Thái bị 'xử lý? không còn là chuyện bất thường nữa. Trong bôn năm 1919-22, có 
376 vụ giết người vì chính trị ở Đức, tất cả trừ 22 nhân vật cánh tả, nhiều người trong số 
họ là Do Thái. Một người là Bộ trưởng Ngoại giao Walter Rathenau. Các tòa án đã xử 
lý nhẹ nhàng các cựu quân nhân côn đô. Một số ít bị đưa ra xét xử. Khi nhà văn Do Thái 
lão luyện và nổi tiễng Maximilian Harden gần như bị đánh chết bởi hai người bài Do 


Thái vào năm 1922, tòa án cho “các bài báo không yêu nước) của ông là “tình tiêt giảm 
3 


nhẹ". 


Chính từ nên tảng bạo lực cực đoan của các cựu quân nhân cấp tiên này mà Adolf Hitler 
đã xuất hiện. Ông là người Áo, sinh ra ở biên giới Áo-Bavaria năm 1889, là con trai của 
một quan chức nhỏ. Ông sông ở Linz và sau đó ở Karl Lueger°s Vienna. Hitler sau đó 
đã tuyên bố trong Mein Kampf (viết năm 1924) ông vẫn “bình thường' trước khi nhận 
thức được “vẫn đề Do Thái”, nhưng cha ông là một người bài Do Thái và ông đã tiếp xúc 
với chủ nghĩa bài Do Thái. Người Do Thái đã trở thành, và vẫn là nỗi ám ảnh suốt đời 
của Hitler. Niễm đam mê cá nhân và hơn nữa là ý chí to lớn của ông ấy, là trọng tâm 
trong cuộc chiến của Đức chỗng lại người Do Thái. Nó không thê diễn ra nêu không có 
ông ấy. Mặt khác, ông ta có thê gây ra ít thiệt hại hơn nêu không có các phân tử phá hoại 
bên trong nước Đức mà ông ta tìm thây. Ông có kỹ năng khác thường trong việc tạo ra 
sự năng động chính trị bằng cách kết hợp hai nguôn quyên lực lại với nhau và tạo ra kết 
quả lớn hơn. Vì vậy, ông kết hợp với một nhóm xã hội chủ nghĩa nhỏ, Đảng Công nhân 
Đức, tạo cho nó một cương lĩnh bài Do Thái, và biến nó thành một đảng quân chúng, 
Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia (Đức Quốc Xã) với quân đội của mình, 
Sturmabterlung hoặc SA. 


Chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler bao gồm tất cả các yếu tô thông thường, từ Cơ Đốc 
giáo Judensau đến thuyết chủng tộc. Nhưng nó đặc biệt ở hai khía cạnh. Đầu tiên, đối 
với ông ây là một lời giải thích đầy đủ về thê giới, một Weltanschauung, một viễn cảnh 
thể giới. Các nhóm chính trị khác ở Đức ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái hoặc thậm chí 
làm nó nỗi bật, nhưng Đức Quốc Xã đã biến nó thành trung tâm và phân cuỗi cho chương 
trình của họ. Thứ hai, Hitler là một người Áo khi sinh ra nhưng lại là một người sốc 
Đức, người đã gia nhập quân đội Đức, không phải Áo, vào năm 1914; và chủ nghĩa bài 
Do Thái của ông là cuộc hôn nhân giữa các mô hình Đức và Áo. Từ Đức, ông ta nhận ra 
nỗi sợ hãi ngày càng lớn về “Nước Nga theo chủ nghĩa Bolshevist” và thần thoại ngày 
càng gia tăng về Zion. Nước Đức thời hậu chiến tràn ngập những người tị nạn Nga gốc 
Đức, những người Balt, và các cựu thành viên của các nhóm bài Do Thái cũ của thời Sa 
hoàng. Tất cả đều nhân mạnh mỗi liên hệ Do Thái-Bolshevist, vỗn đã trở thành một 
phân trung tâm trong hệ tư tưởng của Hitler. 


Alfred Rosenberg, một người Balt, trở thành nhà lý thuyết chính của Đức Quốc Xã. 
Gertrude von Seidlitz của Nga đã tạo điều kiện cho Hitler có được (1920) Volkischer 
Beobachter và biễn nó thành một nhật báo bài Do Thái. Trong thời hiện đại, Đức, và đặc 
biệt là Phố, sợ hãi trước môi đe dọa từ Nga hơn bất kỳ nước nào khác. Giờ đây, Hitler 
đã có thể đặt mỗi đe dọa trong bối cảnh bài Do Thái. Nhưng ông đã pha trộn nó với kiều 
bài Do Thái mà ông đã tiếp thu ở Vienna. Điều này tập trung vào nỗi sợ hãi về Osfjuden, 


một chủng tộc đen tôi và kém cỏi làm hỏng dòng máu Đức. Hitler đặc biệt quan tâm đến 
hai chủ đề: buôn bán nô lệ da trăng, tập trung ở Vienna và do người Do Thái điều hành 
và sự lây lan của bệnh giang mai, mà vẫn chưa có thuốc chữa (Hitler bị giang mai, có 
thê là hậu qua sau một lần mây mưa với một gái bán hoa người Do Thái). 

Ostjuden: thành ngữ “Đồ Do Thái Đông Âu' có hai nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên đề cập đến lĩnh vực chính trị 
của các nước Đông Âu và ý nghĩa thứ hai đê cập đên các cộng đông Do Thái ở Nga và Ba Lan. 

Khía cạnh tình dục — y học trong chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler có lẽ là quan trọng 
nhất, đặc biệt là đối với những người theo ông ta. Nó biễn những kẻ đơn thuần có thành 
kiến thành những kẻ cuông tín, có khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào, dù phi lý 
và tàn nhẫn. Thay vì những người bài Do Thái thời trung cô coi người Do Thái không 
phải là con người, ma quỷ hay một loại động vật (lợn — Judensau), kẻ cực đoan Đức 
Quốc Xã coi người Do Thái là virus hoặc một loại đặc biệt nguy hiểm — sâu bọ. Ngoài 
bất kỳ điêu gì khác, cách tiếp cận này cho phép tất cả người Do Thái được gộp lại với 
nhau, bất kế hoàn cảnh hoặc quan điểm của họ. Một người Do Thái giữ ghế giám đốc, 
người viết tiếng Đức hoàn hảo, người đã phục vụ trong suốt cuộc chiến và giành được 
Chữ Thập Sắt, cũng là một kẻ gây ô nhiễm chủng tộc nguy hiểm như một chính ủy Do 
Thái-Bolshevik. Một người Do Thái đồng hóa đã mang virus giỗng như một giáo sĩ Do 
Thái già trong kaftan và là một mối đe dọa nhiêu hơn, vì anh ta có nhiều khả năng lây 
nhiễm. Có thể thây điêu này qua một lá thư viết cho Hitler, vào tháng 4 năm 1943, bởi 
Bộ trưởng Tư pháp, Thierack: “Một người Do Thái, sau khi sinh con, đã bán sữa của 
mình cho một bác sĩ và che giấu sự thật cô ây là người Do Thái. BỊ cáo bị buộc tội lừa 
đảo. Người mua sữa bị thiệt hại, vì sữa của người Do Thái không được coi là thực phẩm 
cho trẻ em Đức... Tôi sẽ thảo luận về các khía cạnh “vệ sinh chủng tộc” của trường hợp 
này với Bộ trưởng Y tế Reich.” 


Nếu được hỏi làm thế nào mà những điều vô nghĩa như vậy lại có thê được nhiều người 
tin tưởng ở một quốc gia có trình độ học vẫn cao như Đức, thì câu trả lời là Hitler không 
bao giờ gặp khó khăn gì trong việc có được sự ủng hộ của trí thức, dù đôi khi có phần 
xiên xẹo, đối với quan điểm của mình. “Vụ bê bối” của Freud và những lời dạy của ông 
là một băng chứng quan trọng về vụ án của Đức Quốc Xã, vì (người ta lập luận) họ đã 
xóa bỏ mặc cảm đạo đức bởi thói lăng nhăng tình dục. Do đó, Freud đã cho phép người 
Do Thái tiếp cận nhiêu hơn với phụ nữ Aryan. 

Tương tự, các nhà khoa học đã phát hiện ra công trình của Einstein là “vật lý Do Thái". 
Thật vậy, học viện Đức, nhìn chung, không đóng vai trò như một rào cản đối với Chủ 
nghĩa Hitler, đã hỗ trợ nó tiễn tới quyền lực. Một yếu tô quan trọng trong chiến thắng 
của Đức Quốc Xã là thế hệ giáo viên trưởng thành trong thập kỷ cuối cùng của thê kỷ 
XIX, bị nhiễm bệnh bài Do Thái của Volkisch và đã trở thành giáo viên cao cấp vào 


những năm 1920. Sách giáo khoa họ sử dụng phản ánh những ảnh hưởng giống nhau. 
Tương tự, các học giả của trường đại học đã đóng góp vào sự gia tăng ảnh hưởng của 
Đức Quốc Xã băng cách rao giảng sự cứu rỗi dân tộc thông qua các loại thuốc chữa bách 
bệnh và “phục hưng tinh thần'. Trên tất cả, Hitler đã đạt được thành công lớn nhất của 
mình trong số các sinh viên đại học. Họ là đội tiên phong của ông ta. Đức Quốc Xã hoạt 
động ngay từ đầu thông qua các hội sinh viên, vào năm 1919 đã thông qua “Nghị quyết 
EIsenach', loại trừ người Do Thái vì lý do chủng tộc cũng như tôn giáo. Khi ngày càng 
có ảnh hưởng, họ đã thành lập thông qua hội sinh viên, phong trào Hochschulring, phong 
trào thống trị đời sống sinh viên trong những năm 1920. Cuối cùng, vào cuối thập kỷ, 
họ thành lập đảng sinh viên của riêng mình. 


Thành công của Đức Quốc Xã là do sự sẵn sàng của những kẻ cuông tín trẻ tuổi để công 
hiễn toàn bộ thời gian cho nỗ lực, cho chủ nghĩa quân bình và chương trình cấp tiễn của 
đảng! Nhưng một môi quan hệ quan trọng giữa Đức Quốc Xã và các sinh viên là việc sử 
dụng các cuộc biểu tình bạo lực chống lại người Do Thái. Các sinh viên là một trong 
những người đầu tiên tổ chức tây chay và kiến nghị để buộc người Do Thái rời khỏi 
công việc của chính phủ và các ngành nghè, đặc biệt là giảng dạy, và chúng nhanh chóng 
phát triển thành bạo lực thực tê. 


Năm 1922, mỗi đe dọa về một cuộc bạo động của sinh viên đã dẫn đến việc Đại học 
Berlin phải hủy bỏ một buổi lễ tưởng niệm Walther Rathenau bị sát hại. Điều này là 
không thể tưởng tượng được trước chiến tranh, và điều nham hiểm nhất không chỉ là 
mối đe dọa bạo lực mà là sự thúc đây của các nhà chức trách trường đại học khi cúi đầu 
trước nó. Các cuộc tân công vào sinh viên Do Thái và các giáo sư Do Thái, những người 
bị buộc phải từ bỏ các khóa học, đã tăng lên vào năm 1927. Nhưng điều này không có 
øì khác biệt và không có hành động kiên quyết nào được thực hiện bởi chính các trường 
đại học đề kiềm chế các sinh viên côn đồ. Không phải là các giáo sư ủng hộ Đức Quốc 
Xã. Nhưng họ hèn nhát khi đứng trước những hành vi của học sinh mà họ biết là sai trái. 
Kết quả là, Đức Quốc Xã đã kiểm soát hiệu quả các khu học xá trong hai hoặc ba năm 
trước khi họ tiếp quản đất nước. 


Bầu không khí bạo lực thực tế đã nuôi dưỡng chủ nghĩa Quốc Xã ngày càng tăng trên 
các phương tiện truyền thông. Người Do Thái thường xuyên là mục tiêu của các cuộc 
tân công và họ biết từ kinh nghiệm lâu dài và cay đắng rằng bạo lực trên báo in thường 
là khúc dạo đầu cho bạo lực đẫm máu. Weimar, theo tiêu chuẩn của Đức, là một xã hội 
cực kỳ tự do và một trong những tác động của nó là phá hủy hầu hết các hạn chế trong 
báo chí. Cũng như các tờ báo cực đoan À Rập lợi dụng chủ nghĩa tự do của Samuel ở 
Palestine, Đức Quốc Xã đã sử dụng WeImar đề lăng mạ. 


Cộng hòa Weimar, còn gọi là Nhà nước Nhân dân Đức hay đơn giản là Cộng hòa Đức là một quốc gia theo 
chế độ cộng hòa và dân chủ từng tồn tại và cai trị Đức từ năm 1918 đến năm 1933. 


Adolph Hitler 


Các phương tiện truyền thông là công cụ để Đức Quốc Xã đưa bạo lực vào đường phố 
một cách có hệ thông. Ngay từ đầu, truyền thông cánh tả đã rơi vào tay những người bài 
Do Thái. Các cuộc tân công người Do Thái trong quân đội cũng đặc biệt nguy hiểm. 
Hiệp hội cựu quân nhân Do Thái có thê thấy từ các số liệu chính thức, số lượng người 
Do Thái phục vụ trong chiến tranh và những người bị giết, bị thương hoàn toàn phù hợp 
với tỷ lệ dân số Do Thái. 


Nhưng có một niềm tin phô biến, được Hitler và Đức Quốc Xã chia sẻ và tuyên truyền 
với sự bền bỉ không ngừng, người Do Thái đã trỗn tránh nghĩa vụ. Một số người Do Thái 
đã cô găng chông lại hình ảnh không yêu nước. Vào đầu những năm 1920, một luật sư 
Berlin, Tiên sĩ Max Naumamn, một cựu đại úy quân đội, đã thành lập Liên đoàn những 
người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc Đức. Ngoài ra còn có tổ chức thanh niên Do Thái 
cánh hữu, Kameraden, và Liên đoàn Cựu chiến binh tiền tuyến người Do Thái quốc gia. 
Nhưng Naumamn đã sai lầm khi cô găng giảm thiêu sự căm ghét của Hitler đối với người 
Do Thái băng cách ca ngợi ông ta như một thiên tài chính trị có thê khôi phục sự thịnh 
vượng của nước Đức, và tất cả họ đều có chung ảo tưởng rằng họ có thể thực hiện các 
giao dịch với Đức Quốc Xã. Không có băng chứng cho thây bất cứ điều gì họ làm đã 
khiến người Do Thái dễ chịu hơn. 

Khó khăn không thê giải quyết được mà bất kỳ người Do Thái Đức yêu nước nào cũng 
phải đối mặt là Cộng hòa Weimar. Nó được sinh ra từ thất bại, găn liên với thất bại, và 
trong tâm trí của hầu hết người Đức, gắn liền với người Do Thái, Judenrepublik. Từ đầu 
đến cuối, đó là một cái côi xay người Do Thái. Tuy nhiên, người Do Thái đã tham gia 
rất ít vào nên chính trị của Weimar, ngoại trừ lúc mới bắt đầu. Rathenau và Rudolf 
Hilferding, Bộ trưởng Tài chính năm 1923 và 1928, là những chính trị gia người Do 
Thái Weimar đầu tiên và cuối cùng. Đúng là người Do Thái là công cụ tạo ra Đảng Cộng 
sản Đức. Nhưng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa Stalin, họ đã sớm bị đây ra khỏi các cấp 
bậc cao hơn, giống hệt như ở Nga. Năm 1932, khi đảng có 100 người được bầu, không 
có ai là người Do Thái. Đảng Dân chủ Xã hội được điều hành bởi các thành viên công 
đoàn thuộc tầng lớp lao động thị tộc, hầu hết trong số họ đều không ưa những người 
cánh tả Do Thái. Hiễn pháp của WeImar, với hệ thông đại diện theo tỷ lệ, ủng hộ mạnh 
mẽ các đảng cực đoan như Đức Quốc Xã, những người có thê không bao giờ lên năm 
quyên hợp pháp. 

Người Do Thái đã bị buộc tội biến văn hóa Đức thành một thứ mới, xa lạ, gọi là 
KulturbolschewIsmus. Khái niệm ăn cắp văn hóa rất mạnh mẽ và cực kỳ nguy hiểm. 
Một số nhà văn Do Thái đã cảnh báo chỗng lại nó. 

Việc sử dụng tiếng Đức của người Do Thái, như Katka nói, bao hàm việc chiêm đoạt tài 
sản của người ngoài, tài sản chưa được mua lại nhưng bị đánh cắp. Ngay cả trước chiến 
tranh, Moritz Goldstein đã cảnh báo trong một bài báo trên Kunst, “Nước Đức — ngọn 
Parnassus của người Do Thái”, trên thực tẾ, người Do Thái bắt đầu phải chịu trách nhiệm 
về văn hóa của một dân tộc. Với sự ra đời của Weimar, người Do Thái trở nên nôi bật 
hơn trong đời sông văn hóa Đức, chủ yêu là vì những ý tưởng tiên tiễn. Vì vậy, vào năm 
1920, Max Liebermanmn được bầu làm chủ tịch Do Thái đầu tiên trong lịch sử của Học 
viện Phô. 


Núi Parnassus là ngọn núi ở miễn trung Hy Lạp, phía bắc Vịnh Corinth. Theo truyền thuyết Hy Lạp, ngọn 
núi này là nhà của các Muse (thi thân). Một giả thuyêt cho răng tiêp đâu ngữ “Parna“ bắt nguôn từ tiêng 
Luwlan nghĩa là Nhà. 

Tuy nhiên, quan điểm Weimar đã chịu sự tiếp quản của người Do Thái về văn hóa Đức 
là sai lầm. Thực tế là trong những năm 1920, nước Đức giàu nhân tài hơn bất kỳ thời 
điểm nào trước đây hoặc kề từ đó. Nó luôn nổi bật trong âm nhạc và mạnh mẽ về văn 
học nhưng bây giờ nó cũng dẫn đầu trong nghệ thuật thị giác. Có một thời gian Berlin 
trở thành thủ đô văn hóa của thế giới. Berlin bị ghét bởi những người bài Do Thái. 
Wolfgang Kapp, một người ủng hộ Hitler, đã có khẩu hiệu như sau: “Berlin đã trở thành 
cái øì? Một sân chơi cho người Do Thái trong văn hóa WeImar'. 


Đúng là người Do Thái tham gia tích cực nhưng họ không chiếm ưu thế. Trong một số 
lĩnh vực, đặc biệt là hội họa và kiến trúc, sự đóng góp của họ là tương đối nhỏ. Có rất 
nhiều tiểu thuyết gia người Do Thái, như Alfred Doeblin, Franz Werfel, Arnold Z2welg, 
VịickI Baum, Leon Feuchtwanger, Alfred Neuman và Bruno Frank, nhưng những nhần 
vật hàng đầu như Thomas Mamn không phải là người Do Thái. Không nghi ngờ gì nữa, 
người Do Thái đã đóng góp rất lớn cho nên âm nhạc, cả quốc tế và Đức. Có những thân 
đồng biêu diễn ngoạn mục như Jascha Heifetz và Vladimir Horowitz, cũng như những 
bậc thây thành danh như Artur Schnabel và Artur Rubinstein. 


Hai trong số các nhạc trưởng hàng đầu của Berlin, Otto Klemperer và Bruno Walter, là 
người Do Thái. 

Kurt Weill viết nhạc cho Brechts Threepenny Opera (1928), được trình diễn hơn 4.000 
lần trên khắp châu Âu trong năm đâu tiên. Có Arnold Schonberg và trường học của ông, 
mặc dù hai học sinh nồi tiếng nhất của ông, Berg và Webern, không phải là người Do 
Thái. Nhưng âm nhạc của Đức rất phong phú vào thời điểm này, đến nỗi các nhạc sĩ Do 
Thái, mặc dù nhiều và tài năng, chỉ là một trong những yếu tô của nó. 


Do Thái chắc chăn là một lý do chính cho sự thành công to lớn của các rạp chiếu phim 
Đức trong những năm 1920. Trong thời kỳ chiến tranh, hàng nhập khẩu của Anh, Pháp 
và sau đó là Mỹ đều bị cắm. Đề lắp đây 2.000 rạp chiêu phim ở Đức và 1.000 rạp chiêu 
phim của Áo, các công ty sản xuất của Đức đã tăng từ ba mươi rạp vào năm 1913 lên 
250 rạp sáu năm sau đó, và sau chiến tranh, điện ảnh Đức trở nên thông trị ở châu Âu. 


Năm 1921, nước này sản xuất 246 phim truyện, ngang băng với Mỹ: năm 1925, số phim 
sản xuất (228) nhiều gấp đôi so với Anh và Pháp cộng lại. Người Do Thái đóng vai trò 
hàng đầu trong việc cung cấp cả số lượng và chất lượng phim Đức. “Nội các của Tiên sĩ 
Caligari" do Hans Janowitz và Carl Meyer viết kịch bản, và được sản xuất bởi Erich 
Pommer. Metropolis do Fritz Lang làm đạo diễn. Đây chỉ là hai trong số những bộ phim 
có ảnh hưởng nhất. Các đạo diễn như Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Max Ophuls và 


Alexander Korda, và các diễn viên như Peter Lorre, Elizabeth Bergner, Pola Negri và 
Conrad Veidt, là một phần của thiên hà tài năng Do Thái, nơi đã tạo ra thời kỳ hoàng 
kim của điện ảnh Đức và sau đó, sự trỗi dậy của Hitler, đã dẫn dắt cộng đồng di cư đến 
Hollywood, London và Paris. Không thể phủ nhận yêu tổ Do Thái mạnh mẽ trong điện 
ảnh Đức, và cả Lang và ŒW Pabst đều bị mê hoặc bởi khái niệm về øolem. Nhưng nhìn 
chung, điện ảnh Đức những năm 1920 rực rỡ và phiêu lưu hơn là cam kết về chính trị và 
văn hóa và sự đóng góp trong văn hóa Đức của người Do Thái khó có thê phân biệt. 


Khu vực mà ảnh hưởng của người Do Thái mạnh nhất là nhà hát, đặc biệt là ở Berlin. 


Các nhà viết kịch như Carl Sternheim, Arthur Schnitzler, Ernst Toller, Erwin Piscator, 
Walter Hasendever, Ferenc Molnar và Carl Zuckmayer, và những nhà sản xuất có ảnh 
hưởng như Max Reinhardt, đã xuất hiện đề thông trị sân khấu, có xu hướng thiên về 
cánh tả, ủng hộ cộng hòa. Nhưng nó chắc chắn không mang tính cách mạng, và nó mang 
tính quốc tê hơn là Do Thái. 


Biêu hiện duy nhất của Weimar ở một mức độ nào đó phù hợp với khuôn mẫu bài Do 
Thái của Kulturbolschewismus người Do Thái là Viện Nghiên cứu Xã hội Frankfurt 
(1923). Các nhà lý thuyết của nó, dẫn đầu bởi Theodor Adorno, Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse, Erich Fromm và Franz Neuman, đã rao giảng một phiên bản nhân văn 
của chủ nghĩa Marx, trong đó coi trọng văn hóa hơn chính trị. Không nghi ngờ gì nữa, 
thái độ và quan niệm của người Do Thái đã đóng một vai trò nào đó trong công việc của 
họ. Họ bị cuỗn hút bởi lý thuyết về sự tha hóa của Marx. Họ “nhận thức sâu sắc về tầm 
quan trọng của phân tâm học, và bằng nhiêu cách khác nhau đã tìm cách tự do hóa chủ 
nghĩa Marx. Họ cũng đã cỗ gắng, bằng cách sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa 
Marx, để chứng minh cách các giả định kinh tế xã hội xác định điều mà hầu hết mọi 
người cho là tuyệt đôi về văn hóa. Điêu này mang tính lật đồ, và từ những năm 1950 trở 
đi cũng đã chứng tỏ có ảnh hưởng. Nhưng vào thời điểm đó, rất ít người Đức nghe nói 
về Viện Nghiên cứu Xã hội Frankfurt. 

Kulturbolschewismus = Cultural Bolshevism: Chủ nghĩa Bolshevism về văn hóa, đôi khi được ØỌI cụ thê là 
Chủ nghĩa Bolshevism nghệ thuật, Chủ nghĩa Bolshevism âm nhạc hoặc Chủ nghĩa Bolshevism tình dục, là 
một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phê bình do Đức Quôc xã bảo trợ đê lên án các phong trào 
hiện đại và tiên bộ trong nên văn hóa. 

Khi đó, lời buộc tội của chủ nghĩa dân tộc Đức răng người Do Thái điều hành nên văn 
hóa của Weimar hoàn toàn là thuyết âm mưu? Không hắn. Người Do Thái điều hành các 
tờ báo và nhà xuất bản quan trọng. Mặc dù đúng là phân lớn xuất bản của Đức, và những 
tờ báo lưu hành lớn nhất ở Berlin, Munich, Hamburg và các thị trấn lớn khác, đều nằm 
trong tay những người không phải Do Thái, những tờ báo tự do của người Do Thái như 
Berliner Tageblatt, Vossische ZeItung và Frankfurter Zeltung có những nhà phê bình 


xuất sắc nhất và ảnh hưởng văn hóa rộng rãi nhất. Các nhà xuất bản Do Thái như Kurt 
Wolff, Carriers và S. Fischer được đánh giá cao nhất. Một tỷ lệ lớn các nhà phê bình 
kịch, âm nhạc, nghệ thuật và sách là người Do Thái; và người Do Thái điều hành các 
phòng trưng bày nghệ thuật quan trọng và các trung tâm thương mại văn hóa khác. Họ 
dường như chịu trách nhiệm thiết lập các xu hướng và tạo ra danh tiêng. Quyên lực của 
họ, chắng hạn như nó vốn có, bị nhằm lẫn với quyên lực của toàn bộ giới trí thức cánh 
tả, điều này làm dây lên lòng đồ ky. Việc buộc tội chế độ độc tài văn hóa Do Thái là một 
vũ khí quan trọng trong chiến dịch tạo ra một nền văn hóa thực sự của Hitler. 


Cũng giống như vậy, Đức Quốc Xã sẽ không bao giờ có thể nắm được quyên lực nếu 
không có cuộc Đại suy thoái, vỗn ảnh hưởng nặng nề đến nước Đức hơn bất kỳ quốc gia 
nào khác, ngoại trừ Hoa Kỳ. Ở cả hai quốc gia, đáy của cuộc khủng hoảng xuất hiện vào 
mùa hè năm 1932, nhưng cả hai tia sáng đầu tiên của sự trỗi dậy đều không xuất hiện 
cho đến tận năm 1933. 


Cử tri Đức đã dành 33,1% số phiêu bầu cho Đức Quốc Xã. Hai ngày sau, F. D. Roosevelt 
đã thắng lớn ở Mỹ, một cuộc bâu cử trong đó lá phiêu của người Do Thái chuyền từ lòng 
trung thành truyền thông với Đảng Cộng hòa (và xã hội chủ nghĩa) để nghiêng về phe 
dần chủ. Vào ngày 30 tháng Ï năm 1933, Hitler trở thành thủ tướng. 


Một khi Hitler củng cô chế độ độc tài và đảng phái của mình, chỉ mất 8 tuần từ tháng 2 
đến tháng 3 năm 1933, một cuộc tấn công có hệ thông nhằm vào người Do Thái là điều 
chắc chắn. Các nhà văn, nghệ sĩ và trí thức Do Thái đều nhanh chóng rời khỏi đất nước. 
Kết quả là Hitler thực sự đã giết ít thành viên Do Thái trong giới trí thức hơn là Stalin 
đã làm ở Nga. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, chính sách của Đức Quốc Xã đối với 
người Do Thái không đi xa hơn là một sự đảo ngược với chủ nghĩa bài Do Thái thông 
thường của nhà nước. Chính sách của đảng năm 1920 quy định người Do Thái bị tước 
quyên công dân Đức, bao gồm quyên giữ chức vụ và quyên bâu cử: Người Do Thái sẽ 
trở thành “khách°, và những người đã nhập cư từ năm 1914 sẽ bị trục xuất; cũng có một 
mối đe dọa mơ hồ về việc chiêm đoạt tài sản của người Do Thái. Nhưng trong nhiều bài 
phát biểu của mình, cũng như trong Mein Kampf, Hitler đã đe dọa và hứa sẽ bạo lực với 
người Do Thái. Trong một cuộc nói chuyện riêng với Thiêu tá Josef Hell vào năm 1922, 
ông đã đi xa hơn. Ông nói, nếu giành được quyên lực, “tiêu diệt người Do Thái sẽ là 
nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của tôi...” Một khi lòng căm thủ và cuộc chiến 
chống lại người Do Thái thực sự bị khuấy động, sự phản kháng của họ chăc chăn sẽ bị 
phá vỡ trong thời gian ngắn. Họ không thê tự bảo vệ mình và không ai đứng ra bảo vệ 
họ.” 


Hitler chọn người Do Thái không chỉ vì niêm tin cá nhân mà còn vì tính toán chính trị 
hợp lý: “Cuộc chiên chông lại người Do Thái sẽ nôi như côn và sẽ thành công.” Cuộc 


trò chuyện với Địa ngục đã minh họa đường lỗi bài Do Thái của Hitler, sự pha trộn giữa 
cảm xúc ghê tởm và lý lẽ lạnh lùng. 


Chủ nghĩa nhị nguyên của Hitler thể hiện dưới hai hình thức bạo lực được sử dụng chỗng 
lại người Do Thái: bạo lực tự phát, mang tính cảm xúc cao, và bạo lực có hệ thống, hợp 
pháp và có quy định của nhà nước, thê hiện thông qua luật pháp và quyên lực của cảnh 
sát. Một trong những lời phàn nàn chính đỗi với cộng hòa Weimar là tình trạng vô luật 
pháp trên đường phố. Một trong những điểm thu hút chính của Hitler, đỗi với nhiều 
người Đức, là lời hứa sẽ chấm dứt nó. Nhưng Hitler, rất lâu trước khi lên năm quyên, đã 
huy động các công cụ đề thể hiện cả hai khía cạnh trong chủ nghĩa bài Do Thái của mình. 
Một bên là những kẻ bắt nạt đường phó, đặc biệt là đảng Brownshirts (SA), hơn 500.000 
người vào cuỗi năm 1932, thường xuyên đánh đập người Do Thái trên đường phố và 
thỉnh thoảng sát hại họ. Mặt khác, lực lượng SS ưu tú, điều hành quyên lực cảnh sát và 
các trại, quản lý bộ máy chống bạo lực nhà nước phức tạp đối với người Do Thái. 


Trong mười hai năm năm quyền của Hitler, thuyết nhị nguyên vẫn xuyên suốt. Cho đến 
cuối cùng, người Do Thái là nạn nhân của cả những hành động bạo lực đột ngột, cá nhân 
thiêu suy nghĩ, và sự tàn ác của nhà nước có hệ thông. 

Đúng là Hitler là một nhà ứng biến, một nhà chiến thuật thiên tài, phản ứng nhanh trước 
các sự kiện. Holocaust đã được Hitler lên kế hoạch từ trước. 

Khi Hitler mới nắm quyên, chính sách chồng Do Thái của ông ta bị hạn chế bởi hai yếu 
tố. Ông cần nhanh chóng xây dựng lại nền kinh tế Đức. Điều đó có nghĩa là tránh được 
sự gián đoạn vốn có trong việc tước đoạt và trục xuất ngay lập tức cộng đồng Do Thái 
giàu có. Ông ây muôn sắp xếp lại càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là trần an dư 
luận quốc tế băng cách tránh những cảnh tàn bạo hàng loạt. Do đó, Hitler đã áp dụng các 
phương pháp được sử dụng đề chồng lại người Do Thái ở Tây Ban Nha thế kỷ 14 và 15. 
Các hành vi bạo lực cá nhân được cỗ vũ và khuyến khích, sau đó được sử dụng làm tiên 
đề đề đưa ra các biện pháp chính thức, hợp pháp chồng lại người Do Thái. Hitler có các 
điệp viên cho mục đích kép của mình. 


Josef Goebbels, trưởng ban tuyên truyện, là Vicente Ferrer điên rồ của ông ta. Heinrich 
Himmiler, người đứng đầu SS, là Torquemada, không thể chê vào đâu được. Dưới sự 
thúc đây của nhà hùng biện Goebbels và truyền thông, các cuộc tân công vào người Do 
Thái của Brownshirts và các đảng viên, tây chay và khủng bố các doanh nghiệp Do Thái, 
bắt đầu ngay sau khi Hitler năm quyên. 

Hitler cho người ta biết ông ta không chấp nhận những “hành động cá nhân” này. Nhưng 
ông không trừng phạt họ, và ông cho phép họ phát triển thành cao trào vào mùa hè năm 
1935. Sau đó, trong một bài phát biểu quan trọng, ông đã sử dụng chúng để biện minh 


cho sự ra đời của các Nghị định Nuremberg vào ngày 15 tháng 9. Những điều này đã 
thực hiện hiệu quả chương trình ban đầu của Đức Quốc Xã năm 1920 băng cách tước bỏ 
các quyên cơ bản của người Do Thái và bắt đầu quá trình tách họ khỏi phân còn lại. Đó 
là một sự đảo ngược so với hệ thông thời trung cô. Nhưng bởi vì nó là sự trở lại quá khứ 
đáng sợ nhưng quen thuộc, nó đã đánh lừa hầu hết người Do Thái (và phân còn lại của 
thế giới) tin hệ thông Nuremberg sẽ mang lại cho người Do Thái một số địa vị hợp pháp 
và lầu dài. Những gì họ bỏ qua là lời cảnh báo kèm theo của Hitler, trong cùng một bài 
phát biêu, nếu những thỏa thuận cho một “giải pháp riêng biệt, thế tục” bị phá vỡ, thì có 
thể cần phải thông qua một đạo luật “bàn giao vẫn đề cho Đảng Xã hội Quốc gia để có 
giải pháp cuỗi cùng”. Trên thực tế, công cụ cho sự thay thế này đã được lắp ráp. Himmler 
đã mở trại tập trung đầu tiên của mình, tại Dachau, chỉ bảy tuần sau khi Hitler lên nắm 
quyên, và kê từ đó, ông ta đã thu vào tay mình quyên kiểm soát bộ máy cảnh sát đàn áp. 


Trên nên tảng của luật Nuremberg, một cấu trúc thượng tầng ngày càng phát triển của 
các quy định hạn chế hoạt động của người Do Thái đã được dần dân xây dựng. Vào mùa 
thu năm 1938, sức mạnh kinh tế của người Do Thái đã bị tiêu diệt. Nền kinh tê Đức đã 
trở lại mạnh mẽ. Nước Đức lúc này đã được củng cô lại. Hơn 200.000 người Do Thái đã 
chạy trỗn khỏi Đức. 


Nhưng “vẫn đề Do Thái vẫn chưa được giải quyết, và Hitler đã sẵn sàng chuyên sang 
giai đoạn tiếp theo: quốc tế hóa nó. Nếu quyên lực của người Do Thái ở Đức đã bị tiêu 
diệt, thì sức mạnh của người Do Thái ở nước ngoài, và đặc biệt là quyên lực của họ trong 
việc gây hân với ông, trở thành chủ đề ngày càng tăng trong các bài phát biểu của ông. 
Chiêu hướng mới đã được cá nhân hóa đáng kế vào ngày 9 tháng 11 năm 1938 khi một 
người Do Thái, Herschel Grynszpan, sát hại một nhà ngoại giao của Đức Quốc Xã ở 
Paris. Điều này tạo cho Hitler lý do để chuyên sang giai đoạn tiếp theo, sử dụng kỹ thuật 
nhị nguyên của ông ta và cả các điệp viên. Tôi cùng ngày, Goebbels nói trong một cuộc 
họp của các nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã ở Munich răng các cuộc bạo động trả thù chống 
người Do Thái đã bắt đầu. Hitler đã quyết định, nếu bạo loạn lan rộng, họ không được 
can thiệp. Điều này có nghĩa là bữa tiệc đẫm máu bắt đâu. 

SA đã cử các đội đến đốt phá tất cả các giáo đường Do Thái. SS nhận được tin tức lúc 
11 giờ 5 phút tôi. Himmler nói nhỏ: “Lệnh đã được ban giám đốc tuyên truyền đưa ra, 
và tôi nghi ngờ Goebbels trong cơn thèm khát quyên lực, điều mà tôi đã nhận thấy từ 
lâu, và cũng trong sự trông rỗng của ông, đã bắt đầu hành động này đúng vào thời điểm 
tình hình chính trị nước ngoài rất nghiêm trọng... Khi tôi hỏi Fiihrer (Hitler) về điều đó, 
tôi có ân tượng ông ta không biết gì về những sự kiện này.” Trong vòng hai giờ, ông ta 
đã ra lệnh cho tất cả lực lượng cảnh sát và SS của mình để ngăn chặn cướp bóc quy mô 
lớn nhưng lại đưa 20.000 người Do Thái vào các trại tập trung. 


Chính phủ Đức phải chịu trách nhiệm về cuộc bạo động và bị phạt một tỷ mark (khoảng 
400 triệu USD). Nhưng phân lớn chỉ phí thiệt hại do các công ty bảo hiểm chịu. Có rất 
nhiều hậu quả pháp lý. Các yêu cầu bôi thường thiệt hại của người Do Thái tại tòa án đã 
bị dập tắt bởi một sắc lệnh đặc biệt của Bộ Tư pháp. Điều đáng lo ngại nhất, theo quan 
điểm của Hitler, là posrom không được ưa chuộng, không chỉ ở nước ngoài mà trên hết 
là ở Đức. 

Pogrom là một cuộc nôi loạn bạo lực nhằm để khủng bố hay tàn sát một nhóm dân tộc hay nhóm người theo 
đạo thiêu sô, đặc biệt là nhăm vào người Do thái. 

Do đó ông ta đã thay đôi chiến thuật của mình. Goebbels tiếp tục tuyên truyền bài Do 
Thái, nhưng sau đó, ông ta chỗi bỏ vai trò điều hành trong bạo lực chỗng Do Thái. Công 
việc đó gân như đã được giao cho Himmler. Như trước đây, “sự phẫn nộ) được sử dụng 
làm cái cớ cho một chiến dịch mới về các biện pháp pháp lý chông lại người Do Thái. 
Nhưng lần này quy trình được thực hiện rât quan liêu. Mọi động thái đều được các quan 
chức có kinh nghiệm, không phải các nhà lý luận của đảng suy nghĩ cần thận trước và 
được thực hiện hợp pháp và có hệ thông. Như Raul Hilberg, nhà sử học hàng đâu về 
thảm họa Holocaust, cho thấy, chính sự điên cuồng hóa chính sách đã khiến quy mô 
không lồ của nó trở nên khả thi và biễn một cuộc tàn sát thành nạn diệt chủng. 

Nó cũng đảm bảo, vào lúc này hay lúc khác, hầu hết mọi bộ phận của chính phủ Đức, 
và sô lượng lớn dân thường, đều tham gia vào các hoạt động chống Do Thái. Cuộc chiến 
của Hitler chống lại người Do Thái đã trở thành một nỗ lực quốc gia. 


Việc xác định danh tính khá phức tạp. Đức Quốc Xã nhận thây trên thực té, quá khó để 
xác định một người Do Thái theo chủng tộc. Họ đã phải quay trở lại các tiêu chí tôn 
giáo. Sắc lệnh cơ bản của họ ngày 11 tháng 4 năm 1933, cần phải loại người Do Thái ra 
khỏi dịch vụ dân sự, định nghĩa “người không phải là người gốc Aryanˆ và người có cha 
mẹ hoặc ông bà theo Do Thái giáo. Nhưng điều này đã dẫn đến những bất đông. 

Năm 1935, một hội nghị y tế giữa Tiến sĩ Wagner, Giám đốc Y tế của đảng, Tiễn sĩ 
Biome, Thư ký Hiệp hội Y khoa Đức, và Tiến sĩ Gross, người đứng đầu Văn phòng 
Chính trị Chủng tộc, đã quyết định một phân tư người Do Thái là người Đức, vì (Biome 
nói) “trong số những người lai Do Thái, gen Do Thái nổi tiếng là trội”. Nhưng phe dân 
sự không chấp nhận định nghĩa này. Họ định nghĩa người Do Thái là những người theo 
Do Thái giáo hoặc những người kết hôn với người Do Thái. 

Một chủng tộc thứ ba, Mischling ra đời, được chia thành cấp độ thứ nhất và thứ hai. 
Mischling (tiếng Đức) có nghĩa là lai hoặc con lai. 

Một lần nữa, việc giải tán người Do Thái, hay còn gọi là Aryan hóa, đã đưa một bộ phận 
lớn cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thông. Từ tháng 8 năm 1935, một Ủy ban tây chay, 


bao gồm Himmler và Streicher, và có tật cả các nguồn lực của nhà nước đứng sau, đã 
gây áp lực buộc người Do Thái phải bán hết hàng và giảm giá bán đề người Đức có thể 
mua một cách nhanh chóng. Các ngần hàng đóng một vai trò quan trọng trong việc này, 
Đây là một phân của quá trình mà theo đó doanh nghiệp Đức đã tham gia vào “Giải pháp 
cuỗi cùng? — Holocaust. Nó không chỉ là một câu hỏi về việc hưởng lợi từ những điều 
luật xâu xa. Cách tiếp cận nhị nguyên của Hitler đã được sử dụng ở mọi gia1 đoạn. Người 
Do Thái bị tước đoạt tài sản bởi hành vi côn đồ cũng như luật pháp. IG Farben và 
Deutscher Bank đã nuốt chửng Osterreichische Kreditanstalt và các công ty con của nó, 
sau khi một trong những người lãnh đạo hàng đầu bị SA bắt và ném khỏi một chiếc ô tô 
đang di chuyên, và một người khác bị SA đánh chết trong khi khám xét nhà. Nam tước 
Louis Rothschild đã bị cảnh sát bắt giữ và giữ làm con tin cho đến khi gia đình đồng ý 
bị tịch thu tài sản (mua lại với giá thấp). Sau đó, Ngân hàng Dresdner đã viết thư cho 
giám đốc nhân sự của Himmler cảm ơn cảnh sát đã giúp đỡ trong việc hạ giá. 


Quá trình tập trung người Do Thái, tách họ khỏi phân còn lại liên quan đến toàn bộ quốc 
gia. Đó là một quá trình phức tạp và khó khăn và đòi hỏi một mức độ tàn nhẫn máu lạnh 
của hàng ngàn quan chức. Hơn nữa, tất cả người Đức đều biết về nó. Một số quy định 
chống người Do Thái không được công bô trên báo chí. Nhưng mọi người đều có thể 
thây người Do Thái bị đối xử khác biệt. Sau Kristallnacht, luật hôn nhân và tình dục 
ngày càng trở nên nghiêm khắc và được thực thi một cách dã man. Một người Do Thái 
bị bắt gặp trao đôi với người Aryan (người gốc Đức) sẽ tự động bị đưa đến trại tập trung. 
Đông thời, tháng 11 năm 1938, người Do Thái bị đuôi khỏi tất cả các trường học, các 
chuyến tàu, phòng chờ và nhà hàng. Việc chuyển người Do Thái vào các khu nhà biệt 
lập cũng bắt đầu. Một số hành động phù hợp với các nghị định phức tạp. Từ đầu đến 
cuỗi, cuộc chiến của Hitler chống lại người Do Thái là một hỗn hợp đáng kinh ngạc giữa 
luật pháp và sự không tuân thủ luật pháp, hệ thống và bạo lực tuyệt đối. Ví dụ, từ tháng 
12 năm 1938, Himmler đã giảm bớt sự di chuyển của người Do Thái, để hỗ trợ quá trình 
tập trung, đơn giản bằng cách thu hồi tất cả các giây phép lái xe của người Do Thái theo 
thâm quyên của mình. Khi người Do Thái bị tước đoạt tài sản, họ đồ xô vào các thành 
phố lớn. Các cơ quan cứu trợ của người Do Thái không thê đối phó. 

Vì vậy, theo một sắc lệnh vào tháng 3 năm 1939, những người Do Thái thất nghiệp bị 
đây vào lao động cưỡng bức. 

Do đó, khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 9 năm 1939, nhiều nỗi kinh hoàng đã được báo 
trước, và hệ thông thực hiện chúng đã ở giai đoạn phôi thai. Tuy nhiên, cuộc chiến đã 
tạo ra sự khác biệt theo hai cách cơ bản. Đầu tiên, nó thay đôi sự biện minh về mặt đạo 
đức cho việc đàn áp người Do Thái mà Hitler đã đưa ra. Lý luận đạo đức này, dù có thê 
là thô thiên, là một yếu tô quan trọng trong Holocaust vì nó được sử dụng công khai bởi 


Goebbels đề đảm bảo sự đồng tình hoặc thờ ơ của người dân Đức, và bởi Himmler để 
thúc đây sự nhiệt tình của những người điêu khiển chính cỗ máy đàn áp. 

Cho đến khi bùng nô chiến tranh, lập luận cho rằng, vì người Do Thái đã tham gia lừa 
đảo người dân Đức qua nhiều thế hệ, họ không có quyên đối với tài sản của mình, và 
các biện pháp tước đoạt tài sản của họ chỉ là một hành động đơn giản — tiền bôi thường. 
Với chiến tranh, một đối số mới đã được thêm vào. Hitler luôn nhân mạnh, nêu một cuộc 
chiến xuất hiện, nó là vì người Do Thái, và khi điều đó đến, ông ta quy kết người Do 
Thái phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái chết sau đó. Kết luận ngầm trong lập luận 
này là người Do Thái cũng không có quyên được sống. Thật vậy, trong một số trường 
hợp, ông ta đã nói cuộc chiến sẽ đưa ra một “giải pháp cuối cùng? cho “vẫn đề Do Thái". 
Điều này đưa chúng ta đến hệ quả thứ hai của cuộc chiến. Kinh nghiệm của chính phủ, 
1933-9, đã khiến Hitler sửa đôi quan điểm của mình về sự phố biến của chủ nghĩa bài 
Do Thái. Nói tóm lại, việc tập trung hận thù là rất hữu ích, nhưng ông đã học được rằng 
bạo lực thể xác công khai, phổ biến, đối với người Do Thái nói chung là không thê chấp 
nhận được đối với người dân Đức, ở bất kỳ mức độ nào trong thời bình. Tuy nhiên, chiến 
tranh mang lại những mục tiêu riêng, và nó cũng tạo ra một bức màn che cho nhiều hoạt 
động. Đó là bỗi cảnh cần thiết mà tội ác diệt chủng có thê được thực hiện. 

Do đó, áp lực lên người Do Thái đã nhanh chóng tăng lên. Từ tháng 9 năm 1939, họ 
không được ra đường sau 6 g1ờ tối. Việc di chuyền bị hạn chế ở tất cả các khu vực vào 
những thời điểm nhất định, và ở một số khu vực mọi lúc. Họ bị câm tham gia nhiều hình 
thức giao thông công cộng trừ một sỐ ĐIiỜ bất tiện. Họ bị tước điện thoại, sau đó bị cẵm 
sử dụng bốt điện thoại. Các giấy tờ tùy thân đặc biệt của người Do Thái đã có từ tháng 
8 năm 1938 và sự xuất hiện của cuộc chiên, đã làm cơ sở cho các hệ thông tước quyên 
mới. Thẻ khâu phân được đóng dẫu *J? — Jew. Từ tháng 12 năm 1939 khâu phân ăn của 
người Do Thái bị cắt giảm, đồng thời người Do Thái bị hạn chế trong một số giờ mua 
săm nhất định. Một trong những nỗi ám ảnh của Hitler là Chiến tranh thê giới thứ nhất 
đã thất bại do tình trạng thiêu lương thực, thường do người Do Thái gây ra. Ông đã xác 
định, vào thời điểm này, không người Do Thái nào được ăn nhiều hơn mức cân thiết, và 
thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong chính sách chỗng Do Thái. Thật vậy, các 
quan chức đã áp dụng các biện pháp dân dần nghiêm khắc hơn đề bỏ đói người Do Thái. 
Cùng lúc đó, người Do Thái phải làm việc cho đến chết. Họ bị loại khỏi các điều khoản 
bảo vệ của luật lao động Đức. Các nhà tuyển dụng Đức đã tận dụng điều này, bãi bỏ việc 
trả lương cho người Do Thái vào ngày lễ. Vào đầu năm 1940, tất cả các khoản phụ cấp 
dành cho người Do "Thái đã bị bãi bỏ bởi luật pháp. Vào tháng 10 năm 1941, một bộ luật 
lao động riêng dành cho người Do Thái cho phép người chủ sử dụng các cậu bé Do Thái 
mười bốn tuôi trong thời gian không giới hạn. 


Người Do Thái bị tước quân áo bảo hộ, kính hàn và găng tay. Từ tháng 9 năm 1941, tất 
cả những người Do Thái từ sáu tuôi trở lên phải đeo Ngôi sao David, màu đen nên vàng, 
to băng lòng bàn tay, ở giữa có chữ Jude. Đây là một hệ thống nhận dạng giúp dễ dàng 
phát hiện ra những người Do Thái vi phạm, biến toàn bộ quốc gia Đức thành lực lượng 
cảnh sát và tham gia vào cuộc đàn áp, và làm mất tinh thần của chính người Do Thái. 


Cuộc chiến cũng mang lại cho Hitler một nửa Ba Lan và hơn hai triệu người Do Thái 
Ba Lan. Hơn nữa, Ba Lan là một quốc gia bị chiêm đóng và ông ây có thê làm những gì 
mình thích ở đó. Một lần nữa, thuyết nhị nguyên đã được áp dụng. Đầu tiên là các cuộc 
tân công cá nhân “tự phát”, mặc dù ở quy mô lớn hơn và tàn bạo hơn nhiều so với ở Đức. 
Vì vậy, hơn năm mươi người Do Thái đã bị băn chết trong một giáo đường Do Thái ở 
Ba Lan. SS đã tổ chức những cuộc diễu hành cuông nhiệt: tại Nasielsky, vào đầu năm 
1940, 1.600 người Do Thái đã bị đánh đập suốt đêm. Những sự cô bạo lực này đã dẫn 
đến những yêu cầu về các giải pháp “có trật tự” và việc này lại dẫn đến sự đàn áp có hệ 
thông. 

Do đó, vào ngày 19 tháng 9 năm 1939, Hitler quyết định sáp nhập phân lớn Ba Lan vào 
Đức, chuyên 600.000 người Do Thái từ đó vào một tô chức Ba Lan gọi là 'Chính phủ 
chung?, và định cư tất cả người Do Thái tại các điểm thuận tiện dọc theo đường sắt. 


Điêu này đã phát huy tác dụng của hệ thông đường sắt Đức, Reichsbahn vận chuyền 
500.000 văn thư và 900.000 lao động chân tay. Nếu không có đường sắt, Holocaust sẽ 
không thê xảy ra. Với các chuyên tàu trục xuất mang tên Sonderziige, và đội ngũ nhân 
viên đặc biệt của họ, Sonderzugsruppe, phối hợp lịch trình trục xuất với phân còn lại 
của lịch trình chiến tranh, các tuyến đường sắt đã nỗ lực phi thường để đưa người Do 
Thái đến như SS muốn. Những chuyền tàu chở người Do Thái được ưu tiên hơn mọi thứ 
khác. Khi lệnh câm tất cả các hoạt động sử dụng đường sắt khác được áp dụng vào tháng 
7 năm 1942, trong cuộc tân công của sư đoàn 266 ở Nga, SS vẫn chạy một chuyến tàu 
hàng ngày chở 5.000 người Do Thái đến Tfeblinka và hai lần một tuần gồm 5.000 người 
đến Belzec. 


Một khi người Do Thái được tập trung trong cái mà Hitler gọi là Polnisches Arbettslager, 
“một trại lao động Ba Lan không lô”, chương trình lao động cưỡng bức có thê bắt đầu 
một cách nghiêm túc. 


Đây là phần đầu tiên của Giải pháp cuối cùng, vì lao động cho đến chết là cơ sở để hệ 
thống vận hành. Fritz Saukel, người đứng đầu Văn phòng Phân bồ Lao động, đã ra lệnh 
người Do Thái phải bị bóc lột 'ở mức cao nhất có thê với mức chỉ tiêu thấp nhất có thê 


tưởng tượng được'. Những người lao động đã làm việc từ bình minh đến hoàng hôn bảy 
ngày một tuân, mặc quân áo rách rưới và cho ăn bánh mì, nước súp, khoai tây và đôi khi 
là thịt vụn. Hoạt động lao động nô lệ lớn đầu tiên là vào tháng 2 năm 1940, việc xây 
dựng một con mương (để chống xe tăng) rộng lớn dọc theo biên giới mới phía đông. Sau 
đó, hệ thông lan rộng ra mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp. 


Người lao động có thê được “đặt hàng qua điện thoại và vận chuyền bằng ô tô chở hàng 
giỗng như nguyên liệu thô. Do đó, IG Farben đã đưa 250 phụ nữ Hà Lan người Do Thái 
từ Ravensbnick đên Dachau, cùng một chuyến xe chở 200 phụ nữ Ba Lan đến Dachau. 
Tại Mauthausen, gần Linz, quê hương của Hitler, nơi Himmler đã xây dựng một trại lao 
động sân đó - mỏ đá của thành phố, những người lao động chỉ có cuốc và rìu, và họ phải 
vác những khối đá granit nặng lên 186 bậc thang dốc và hẹp từ mỏ đến trại. Họ có tuôi 
thọ từ sáu tuân đến ba tháng, và điều này không bao gồm cái chết do tai nạn, tự sát hoặc 
trừng phạt. 


Không còn nghi ngờ gì nữa, lao động cưỡng bức là một hình thức giết người. Từ 
Vernichtung durch Arbeit, 'phá hủy thông qua công việc”, được sử dụng nhiêu lần trong 
các cuộc thảo luận mà Tiên sĩ Georg Thierack, Bộ trưởng Tư pháp, đã có với Goebbels 
và Himmler vào ngày 14 và 18 tháng 9 năm 1942. Cuỗi năm 1944, 400.000 nô lệ đã làm 
việc trong ngành công nghiệp vũ khí của Đức. “Các doanh nghiệp có điều kiện lao động 
đặc biệt khắc nghiệt,” mỗi tháng 1/5 sỐ người chết hoặc mất khả năng lao động được các 
doanh nghiệp đưa về trại để “tiêu hủy°.” 


Nếu một người chết, người quản lý nhà máy không cần phải nêu nguyên nhân, anh ta 
chỉ cần yêu câu thay thế. '*“Các trại tập trung không hề cung cấp lao động cho ngành công 
nghiệp. Ngược lại, các tù nhân chỉ được gửi đến các công ty sau khi họ yêu cầu tù nhân.” 


Một nhân viên IG Farben, đến thăm Auschwitz, ngày 30 tháng 7 năm 1942, đã viết cho 
một đồng nghiệp ở Frankfurt, sử dụng giọng điệu mỉa mai đùa cợt mà nhiều người Đức 
áp dụng: “Chủng tộc Do Thái đang đóng một vai trò đặc biệt ở đây, bạn có thể tưởng 
tượng. Chế độ ăn uống và điều trị của loại người này phù hợp với mục đích của chúng 
ta. Rõ ràng là họ hiễm khi tăng cân...” 


Tuy nhiên, việc bỏ đói và lao động khiến người Do Thái chết không đủ nhanh đối với 
Hitler. Các mệnh lệnh đã ký từ Hitler dưới bất kỳ hình thức nào là rất hiễm (thường ra 
lệnh bằng miệng). Bức thư dài nhất Hitler từng viết về chính sách của người Do Thái có 
từ mùa xuân năm 1933, đề đáp lại yêu cầu của Hindenberg về việc miễn trừ các cựu 
chiến binh khỏi các sắc lệnh chỗng Do Thái. Việc không có các mệnh lệnh bằng văn bản 
dẫn đến tuyên bố Giải pháp cuỗi cùng là công việc của Himmler và Hitler không những 
không ra lệnh mà thậm chí còn không biết nó đang xảy ra. Nhưng lập luận này sẽ không 
đứng vững. Chính quyền của Đệ tam Đề chế thường hỗn loạn nhưng nguyên tắc trung 
tâm của nó đủ rõ ràng: tất cả các quyết định quan trọng đều từ Hitler. Điều này đặc biệt 
áp dụng cho chính sách của người Do Thái, vốn là trung tâm của những mối bận tâm và 
động lực của toàn bộ sự nghiệp của ông ta. Cho đến nay, ông là người bài Do Thái về 
cơ bản và ám ảnh nhất trong tất cả các nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã. Hitler nhân mạnh 
vào tháng 12 năm 1941. “Người Do Thái thô bạo hơn, hung dữ hơn, quỷ quyệt hơn 
những gì đã mô tả.” Hitler chấp nhận thuyết âm mưu bài Do Thái trong hình thức cực 
đoan nhất của nó, tin người Do Thái có bản chất xâu xa, thực sự là hiện thân của cái ác. 


Ngày quyết định cho Giải pháp cuỗi cùng gân như chắc chắn là ngày 1 tháng 9 năm 
1939, khi các cuộc chiến bắt đâu. Hitler đã tuyên bỗ một cách rõ ràng, vào ngày 30 tháng 
1 năm đó, phản ứng của ông ta đỗi với chiến tranh sẽ như thế nào: “Nếu người Do Thái 
trong lĩnh vực tài chính ở trong và ngoài châu Âu có thê thành công một lần nữa trong 
việc đây các quốc gia vào một cuộc chiến tranh thế giới khác, thì đó là chiến thăng của 
người Do Thái.” Ông ta coi chiến tranh là giấy phép cho tội ác diệt chủng và đã thiết lập 
quy trình khoa học ngay trong ngày chiến tranh nô ra. Chương trình đầu tiên, về giết 
người thử nghiệm, đã được hình thành tại Phủ Thủ tướng của Hitler. Chương trình được 
đặt tên mã là T4 theo địa chỉ của Phủ Thủ tướng, số 4 đường Tiergartenstrasse. Người 
đầu tiên được chỉ định đứng đầu chương trình, Tiến sĩ Leonard Contin, SS 
Obergruppenfiihrer, đã bị sa thải khi xin lệnh bằng văn bản từ Hitler. Ông ta được thay 
thê bởi một bác sĩ SS khác, Philip Boyhaler, người đã chấp nhận lệnh bằng miệng. 

SS đã thử nghiệm với nhiều loại khí khác nhau, bao øôm carbon monoxide và thuốc trừ 
sâu gốc xyanua có tên thương mại là Zyklon-B. Buông hơi ngạt đâu tiên được thiết lập 
tại một trung tâm giết người ở Brandenburg vào cuỗi năm 1939, bác sĩ của Hitler, Karl 
Brandt, chứng kiến một cuộc thử nghiệm giết chết bốn người đàn ông. Năm trung tâm 
giết người khác sau đó đã được trang bị. Buông hơi ngạt được gọi là 'phòng tắm' và các 
nạn nhân, được sẽ phân theo nhóm 20 hoặc 30 tuổi, được thông báo phải đi tăm. Họ đã 
bị nhốt lại và hơi ngạt được thôi vào. Đây là thủ tục cơ bản sau này được sử dụng tại các 
trại. Chương trình đã sát hại 80.000—100.000 người, nhưng đã bị dừng lại vào tháng 8 
năm 1941 sau cuộc biểu tình của các nhà thờ — đây là dịp duy nhất họ ngăn chặn Hitler 


giêt người. Nhưng vào thời điêm này, nó vẫn được sử dụng đề giêt những người Do 


Thái, quá m yêu để làm việc từ các trại tập trung. Vì vậy, chương trình đã hợp nhất 
thành Giải pháp cuối cùng, và có sự liên tục về phương pháp, thiết bị và chuyên gia. 


s. Ms¿:.4z 


“ W 


Cần nhân mạnh việc giết hại một số lượng lớn người Do Thái tiếp tục ở Ba Lan trong 
suốt năm 1940 và mùa xuân năm 1941, nhưng giai đoạn tiêu diệt hàng loạt không thực 
sự bắt đầu cho đến khi Hitler xâm lược Nøa, ngày 22 tháng 6 năm 1941. Việc giết người 
được thực hiện băng hai phương pháp: các đơn vị giết người di động và các trung tâm 
cô định hoặc trại tử thần. Hệ thông tiêu diệt di động có từ ngày 22 tháng 7 năm 1940 khi 
ý tưởng của Hitler về chiến tranh tông lực, liên quan đến tiêu diệt hàng loạt, lần đầu tiên 
được trình bày cho quân đội. Thật vậy, quân đội đã tham gia rất nhiều vào Giải pháp 
cuối cùng kê từ khi các đơn vị tiêu diệt SS được thành lập. 

Đây là nguôn gốc của Einsatzgruppen, các tiểu đoàn giết người di động. Họ được chỉ 
đạo từ Văn phòng An ninh Đề chế (RHSA) dưới quyên của Reinhard Heydrich. Có bỗn 
tiêu đoàn A, B, C và D, mỗi tiêu đoàn 500-900 người. Họ bao gồm nhiêu sĩ quan cấp 
cao được rút ra từ SS, Gestapo và cảnh sát, nhiều trí thức và luật sư. Otto Ohlendorf, 
người chỉ huy tiểu đoàn D, có băng cấp của ba trường đại học và băng tiễn sĩ luật học. 
Ernst Biberstein, một trong những chỉ huy tiểu đoàn C, là một mục sư Tin Lành, nhà 
thân học và quan chức nhà thờ. 

Bốn triệu người người Do Thái trên lãnh thổ Liên Xô, sông trong các khu vực bị quân 
đội Đức tân công vào giai đoạn 1941-2. Trong số này có hai triệu rưỡi chạy trốn trước 
khi quân Đức đến. 90% còn lại tập trung ở các thành phô, giúp Einsatzpruppen giết họ 
dễ dàng hơn. Các tiêu đoàn giết người di chuyền ngay phía sau các đơn vị quân đội, vây 
bắt người Do Thái trước khi người dân thành phô biết chuyện. Trong đợt truy quét giết 
người ban đâu, bốn nhóm đã báo cáo vào các ngày khác nhau giữa tháng 10 và đầu tháng 
12 năm 1941 họ đã giết lần lượt 125.000 — 45.000 — 75.000 và 55.000. 


Đôi khi quân đội cũng tham gia. Cả họ và SS đều bị kích động. Có rất ít sự phản kháng 
từ người Do Thái. Thường dân Nga đã hợp tác, dù có một hành động được ghi lại là một 
thị trưởng địa phương bị băn vì cô gắng “giúp đỡ người Do Thái”. Nhóm sát thủ khá nhỏ 
đã xử lý một số lượng rất lớn. Tại Riga, một sĩ quan và 21 người đàn ông đã giết 10.600 
người Do Thái. Tại Kiev, hai phân đội nhỏ của tiểu đoàn C đã giết hơn 30.000 người. 
Đợt truy quét thứ hai bắt đầu vào cuối năm 1941 và kéo dài suốt năm 1942. Cuộc truy 
quét đã giết chết hơn 900.000 người. Hầu hết người Do Thái bị giết bằng súng, bên ngoài 
các thị trân, các mương biến thành mô mả. Trong đợt truy quét thứ hai, những ngôi mộ 
tập thể được đào trước. Những kẻ giết người đã bắn vào gáy người Do Thái, phương 
pháp mà cảnh sát mật Liên Xô sử dụng, hay còn gọi là 'phương pháp cá mòi”. Có nhiều 
lớp, lớp thứ nhất năm dài dưới đáy mộ. Các lớp sau chông lên. Có năm sáu lớp, sau đó 
mộ được lấp. 


`... 


` ci., L A, ‹ Ẳ \ 
# ` „ở “ Ẳ ' .. MUA 
` VẤ lv 225 
“ ˆ . ^ ` +. : 
¬—~--..~-.. 3 “ s4 > ` ` >>⁄ 


lổ ` Mễ xl 


SS (Schutzstaffel) là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc Xã dưới trướng Adolf Hitler, hoạt động 
tại Đức dưới thời Cộng hòa Weimar và Đệ Tam Đề Chế cũng như trên khắp các vùng lãnh thô châu Âu bị 
Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khởi nguyên của SS là một đơn vị cảnh vệ nhỏ mang 
tên Saal-Schutz (An ninh hội trường) gồm các tình nguyện viên thực hiện công tác giữ gìn an ninh cho các 
cuộc họp đảng ở Mũnchen. Năm 1925, Heinrich Himmler gia nhập đơn vị mà khi ấy đã được cải tô và đối 
tên thành Schutzstaffel. Dưới sự lãnh đạo của Himmler, SS phát triển từ một đội quân bán quân sự nhỏ 
thành một trong những tổ chức thế lực nhất tại Đức Quốc Xã. Kế từ ngày đầu Đảng Quốc Xã lên nắm quyên 
cho đến khi sụp đồ vào năm 1945, SS là cơ quan quan trọng nhất về an ninh, giám sát và khủng bố ở Đức 
cũng như tại các vùng đất ở châu Âu bị nước này chiếm đóng. 


Schutzstaffel được câu thành từ hai nhóm chính là Allgemeine SS (SS Tổng quát) và Waffen-SS (SS Vũ 
trang). Allgemeine SS đảm nhiệm thực thi chính sách chủng tộc của Đức Quốc Xã và giữ gìn trật tự chung, 
còn Waffen-SS bao hàm những đơn vị chiến đấu trong quân đội Đức Quốc Xã. Bộ phận thứ ba của SS là 
SS-Totenkopfverbände (đơn vị Đầu lâu) điều hành các trại tập trung và trại hành quyết. Các phân nhóm bô 
sung của SS bao gồm Gestapo và Sicherheitsdienst (SD) đảm trách truy lùng những kẻ thù thực sự và tiềm 
ân của nhà nước, dập tắt mọi hành vi chỗng đối, giám sát lòng thành của nhân dân với ý thức hệ cũng như 
cung cấp thông tin tình báo trong và ngoài nước. 


SS là tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ diệt chủng 5,Š đến 6 triệu người Do Thái cùng hàng triệu 
nạn nhân khác trong suốt thời kỳ Holocaust. Các thành viên ở mọi phân nhánh của tô chức đều phạm tội ác 
chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 — 45). SS còn liên quan 
đến các doanh nghiệp thương mại và bóc lột sức lao động của tù nhân trại tập trung, bức ép họ làm lao động 
khổ sai. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tòa án Quân sự Quốc tế tại Nũrnberg đã phán xử SS và Đảng Quốc 


li 1 lu Í # CĐ“ = XS. n 
I ¡PB 3#... '& -Í s; „S5 
sÓ lay * “Ả 


V /ÁI Ÿ / 
\ 
liền 


P.¿/8-1 6Ô 
D5 j7 


SnÓ sW lý 
#Hý đý 


Một số người Do Thái trỗn dưới ván sàn và trong hầm rượu. Họ bị cho nỗ tung bằng lựu 
đạn hoặc bị thiêu sông. Một số cô gái Do Thái muốn được sông: họ đã được “sử dụng" 
trong đêm nhưng lại bị giết vào sáng hôm sau. Có nhiều hành vi bạo dâm. Cũng có sự 
miễn cưỡng, ngay cả trong số những kẻ giết người, khi phải tàn sát quá nhiều người 
không kháng cự. Himmler chỉ đến một lần để xem, chứng kiến 100 người Do Thái bị 
bắn vào giữa tháng 8 năm 1941. Có một ghi chép về nó. Himmler cảm thây mình không 
thể nhìn khi mỗi tiếng súng vang lên. Viên chỉ huy hỏi ông ta: “Thưa ngài, chỉ có một 
trăm thôi mà.” Himmler nói: 

Ý anh là thế nào? Hãy nhìn vào mặt những người này. Họ đã kết thúc phân đời còn lại. 
Chúng ta đang đào tạo loại người nào ở đây? Thần kinh hoặc dã man.” Sau đó, Himmler 
đã có một bài phát biêu trước những người đàn ông, kêu gọi họ tuân theo “Luật Đạo đức 
cao nhất của Đảng'. 

Đề thoát khỏi mức độ tiếp xúc cá nhân, các nhóm đã thử các phương pháp khác. Việc 
sử dụng thuốc nỗ được chứng minh là tai hại. Sau đó, họ giới thiệu các xe chở xăng di 
động (hơi ngạt), và ngay sau đó hai chiếc được gửi đến mỗi tiêu đoàn. 


Heinrich Himmiler 


Trong khi đó, các hoạt động giết người đi động được bổ sung bằng việc sử dụng các 
trung tâm cô định, các trại tử thần. Sáu trong số này được tạo ra tại Chelnmo và 
Auschwitz trong các lãnh thô Ba Lan và tại Treblinka, Sobibor, Majdanek và Belzec. 
Theo một nghĩa nào đó, thuật ngữ “trại tử thần? như một danh mục đặc biệt gầy hiểu lầm. 
Có 1.634 trại tập trung và các vệ tinh của chúng và hơn 900 trại lao động. Tất cả đều là 
trại tử thân, có rất nhiều người Do Thái chết ở đó, vì đói và làm việc quá sức, hoặc bị 
hành quyết vì những tội nhỏ nhặt hoặc thường không vì lý do gì cả. Nhưng sáu trại này 
đã được cô tình quy hoạch hoặc cơi nới để giết hàng loạt ở quy mô công nghiệp. 

Hitler dường như đã ra lệnh tiêu diệt hàng loạt tại các trung tâm cô định vào tháng 6 nắm 
1941, cùng lúc với các đơn vị tiêu diệt di động bắt đầu hoạt động. Nhưng như chúng ta 
đã thây, giết người quy mô lớn băng khí gas đã diễn ra và vào tháng 3 năm 1941 Himmler 
đã hướng dẫn Hoss, chỉ huy của trại Auschwitz, mở rộng nó. Himmler nói với anh ta 
rằng nó đã được chọn vì đường sắt dễ đàng tiếp cận và cách biệt với các trung tâm dân 
cư. Ngay sau đó, Himmler hướng dẫn Odilo Globocnik, người đứng đầu SS ở Lublin, 
xây dựng Majdanek, và viên chức này trở thành người đứng đầu một mạng lưới giết 
người bao gồm hai trại tử thần khác là Belzec và Sobibor. Các mệnh lệnh của Hitler 
được chuyền cho Himmler, và từ ông ta đến từng chỉ huy trại. Nhưng Hermann Goring, 
với tư cách là giám đốc của Kê hoạch 4 năm, đã tham gia vào việc chỉ huy sự phối hợp 
của các cơ quan hành chính nhà nước khác nhau. Đây là một điểm quan trọng cho thây, 
trong khi người điều hành Holocaust là SS, tội ác nói chung là một nỗ lực quốc gia liên 
quan đến tất cả các cấp bậc của chính phủ Đức, lực lượng vũ trang, ngành công nghiệp 
và đảng của họ. Như Hilberg đã nói, “Sự hợp tác của cả hệ thông hoàn chỉnh đến mức 
chúng trở thành một cỗ máy hủy diệt.” 

Goring đã ủy nhiệm vai trò điều phối cho Heydrich, người đứng đầu RSHA, và là điểm 
kết nôi giữa nhà nước và đảng, và gửi cho ông ta một mệnh lệnh bằng văn bản, ngày 31 
tháng 7 năm 1941: 


Đề bồ sung cho nhiệm vụ đã được giao phó cho bạn trong sắc lệnh ngày 24 tháng l1 năm 
1939, đó là giải quyết câu hỏi của người Do Thái bằng cách di cư và di tản theo cách 
thuận lợi nhất có thê, với điều kiện hiện tại, tôi ủy quyên cho bạn thực hiện mọi sự chuẩn 
bị cần thiết, liên quan đến tổ chức, nội dung và tài chính, để có một giải pháp tông thê 
cho câu hỏi của người Do Thái trong phạm vi ảnh hưởng của Đức ở châu Âu. Trong 
chừng mực mà năng lực của các tổ chức trung ương khác bị ảnh hưởng, những tô chức 
này cần được tham gia. 

Heydrich ra lệnh cho Adolf Eichmann, quan chức RSHA về “các vân đề Do Thái và di 
tản”. Ông ta có trách nhiệm hành chính đối với toàn bộ Holocaust, trong khi Himmler 
thực thi hoạt động thông qua các chỉ huy trại. Chính Elchmamn là người thực sự soạn 


thảo mệnh lệnh ngày 31 tháng 7 năm 1941 do Goring ký. Nhưng đồng thời một mệnh 
lệnh bằng miệng bổ sung được Hitler trao cho Heydrich và truyền đến Eichmamn: “Tôi 
vừa đến Reichsfuhrer, Fiihrer (Hitler) ra lệnh tiêu diệt người Do Thái.” 


Việc chế tạo cỗ máy giết người hàng loạt diễn ra trong suốt mùa hè và mùa thu năm 
1941. Hai thường dân từ Hamburg đến Auschwitz để dạy các nhân viên cách xử lý 
Zyklon-B, phương pháp giết người ưa thích ở đó. Vào tháng 9, đợt xả khí đầu tiên được 
thực hiện tại Auschwitz Block II trên 250 bệnh nhân người Do Thái trong bệnh viện và 
600 tù nhân Nga. Sau đó, công việc bắt đầu ở Birkenau, trung tâm giết người chính của 
Auschwitz. Trại tử thần đầu tiên được hoàn thành là Chelmno, gần Lodz, bắt đầu hoạt 
động vào ngày 8 tháng 12 năm 1941, sử dụng hơi ngạt từ các xe tải di động. 


Một hội nghị RSHA về vụ giết người đã được lên kế hoạch vào ngày hôm sau, tại một 


biệt thự ở Wannsee, ngoại ô Berlin. Nhưng nó đã bị hoãn lại vì Trân Châu Cảng, và 
không diễn ra cho đến ngày 20 tháng 1 năm 1942. Vào lúc đó, có một số lo lắng nhất 
định trong số những người đứng đầu Đức Quốc Xã. Sự tôn vong của Nga, và sự xâm 
nhập của Mỹ vào cuộc chiến, hắn đã thuyết phục nhiêu người trong số họ răng Đức khó 
có thể giành chiến thắng. Hội nghị nhằm khắng định lại mục tiêu của Giải pháp cuỗi 
cùng và phối hợp các phương tiện để thực hiện. Trong khi dùng bữa trưa, một số người 
có mặt thúc giục tăng tốc độ. Chính từ thời điểm này, các cuộc tàn sát của Holocaust 
được ưu tiên hơn cả nỗ lực chiến tranh, phản ánh quyết tâm, bất kể kết quả của cuộc 
chiến là gì, người Do Thái ở châu Âu sẽ không được sống sót. 


Belzec bắt đầu hoạt động vào tháng sau. Việc xây dựng Sobibor bắt đầu vào tháng Ba. 
Đồng thời Majdanek và Tteblinka bị biễn thành trung tâm tử thần. Goebbels, sau cuộc 
báo cáo ngắn của Globocnik, phụ trách các trại của Chính phủ, đã lưu ý (ngày 27 tháng 
3 năm 1942): “Một bản án dành cho người Do Thái [vốn là] man rợ... Lời tiên tri mà 
Fiihrer — Hitler đã đưa ra là họ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh thê giới mới đang bắt đầu 
trở thành sự thật theo cách khủng khiếp nhất.” 


¬—- `. ÝÃ 
- N ~y-Él ~ 


NT H——— 
rˆữ: : ¬—~ <« 
. 


Tội ác diệt chủng luôn được mô tả bằng mã euphemistic. Ngay tại hội nghị Wannsee, 
Heydrich đã sử dụng mã. Ông nói, tất cả những người Do Thái phải được “di tản sang 
phương Đông' và được xếp thành những “nhóm lao động? — cưỡng bức, nhóm chính, có 
khả năng xây dựng lại Do Thái, sẽ được “đối xử phù hợp” — có nghĩa là “bị giết”, đã quen 
thuộc trong các báo cáo của Einsatzgeruppen. Có rất nhiều cách gọi chính thức về tội giết 
người, được sử dụng trong các hoạt động và được hàng nghìn người hiểu rõ: làm sạch, 
các hành động làm sạch lớn, các biện pháp đặc biệt, loại bỏ, giải pháp, kết thúc, di cư, 
biên mật. 


Các cách viết tắt được coi là cần thiết, ngay cả với những kẻ giết người hàng loạt để 
giảm thiểu sự chú ý về mức độ khủng khiếp của những øì họ đang làm. 


Có khoảng 8.861.800 người Do Thái ở các nước châu Âu trực tiếp hoặc gián tiếp dưới 
sự kiểm soát của Đức Quốc Xã. Trong sô này, người ta tính Đức Quốc Xã đã giết 
5.933.900 người, tương đương 67%. Ở Ba Lan, quốc gia có số lượng lớn nhất cho đến 
nay, 3.300.000, hơn 90%, đã thiệt mạng. Tỷ lệ tương tự ở các nước Baltic, Đức và Áo, 
và hơn 70% đã bị giết ở Bohemian, Slovakia, Hy Lạp và Hà Lan. Hơn 50% người Do 
Thái đã bị giết ở Nga, Ukraine, Bỉ, Nam Tư, Rumania và Na Uy. Sáu trại tử thần lớn 
hình thành các khu vực giết người chính, giết hơn hai triệu người ở Auschwitz, 1.380.000 
ở Majdanek, 800.000 ở Treblinka, 600.000 ở Belzec, 340.000 ở Chelmno và 250.000 ở 
Sobibor. Tốc độ mà các phòng hơi ngạt hoạt động thật “tuyệt vời”. Treblinka có mười 
trong số đó, mỗi chỗ chứa 200 người cùng một lúc. Hoss từng khoe khoang tại 
Auschwitz, mỗi phòng hơi ngạt của anh ta có thê chứa 2.000. Sử dụng các tinh thể khí 
Zyklon-B, năm buông Auschwitz có thê giết chết 60.000 đàn ông, phụ nữ và trẻ em sau 
24 giờ. Hoss nói hăn đã sát hại 400.000 người Do Thái Hungary (cũng như các nhóm 
khác) trong mùa hè năm 1944, và tông cộng “ít nhất” 2.500.000 người (Do Thái và không 
phải Do Thái) đã bị giết tại Auschwitz, cộng với một nửa khác — hàng triệu người chết 
vì đói và bệnh tật. Trong nhiều tháng năm 1942, 1943 và 1944, Đức Quốc Xã mỗi tuần 
giết hại hơn 100.000 người, chủ yêu là Do Thái. 


Những hành động tàn bạo trên quy mô lớn lại có thê được thực hiện ở chầu Au văn minh, 
dù trong thời chiên và đăng sau bức màn bảo vệ của quân đội Đức, đặt ra một sô câu hỏi 
vê hành vi của người dân Đức, các đông minh, cộng sự và các cuộc chinh phạt của họ, 
vê người Anh và người Mỹ, đặc biệt là vê chính người Do Thái. 

Chúng ta lần lượt xem xét từng vần đê. 


Người dân Đức đã biết về cuộc diệt chủng. Có 900.000 người trong số họ chỉ trong SS, 
cộng với 1.200.000 người khác tham gia vào ngành đường sắt. 


Hầu hết người Đức đều biết tầm quan trọng của những chuyên tàu lớn, đông đúc chạy 
qua vào ban đêm, như một nhận xét được ghi lại cho thây: “Những người Do Thái chết 
tiệt đó, họ thậm chí không để một ai ngủ vào ban đêm!” Người Đức là kẻ hưởng lợi từ 
việc giết người. Hàng nghìn chiếc đồng hồ nam và nữ, bút máy và bút chì, bị đánh cắp 
từ các nạn nhân, đã được phân phát cho các lực lượng vũ trang; chỉ trong một khoảng 
thời gian sáu tuần, 222.269 bộ quân áo nam và quân áo lót, 192.652 bộ quân áo phụ nữ 
và 99.922 bộ quân áo trẻ em, được thu thập từ Auschwitz, đã được phân phối. Người 
nhận biết đại khái những thứ này đến từ đâu. 


Những đôi giày của những người Do Thái đã bị diệt chủng 
Người Đức đã làm rất ít để phản đối hoặc giúp người Do Thái trốn thoát. Nhưng vẫn có 
những trường hợp ngoại lệ. Tại Berlin, ngay trung tâm đề chế của Hitler, vài nghìn người 
trong số 160.000 người Do Thái của thành phô đã tìm cách trốn thoát bằng cách đi xuống 
lòng đất, trở thành những chiếc ' ° như cách gọi của họ. Trong mỗi trường hợp, 
đó là sự giúp đỡ của những người Đức. 
Trong tiếng Đức, U-boat là để chỉ mọi loại tàu ngâm, không phân biệt tàu ngầm quân sự hay dân sự. 
Người Áo tệ hơn. Họ có vai trò trong Holocaust. Không chỉ Hitler, mà Eichmanmn và 
Ernst Kaltenbrunner, người đứng đầu Gestapo, đều là người Áo. Tại Hà Lan, hai người 
Áo là Arthur Seyss Inquart và Hanns Rauter đã chỉ đạo việc giết người Do Thái. Tại 
Nam Tự, trong số 5.090 tội phạm chiến tranh, 2.499 là người Áo. Người Áo nổi bật trong 
các tiêu đoàn giết người di động. Họ đã cung cấp một phần ba nhân sự của các đơn vị 
tiêu diệt SS. Người Áo chỉ huy bốn trong số sáu trại tử thân chính và giết chết gần một 
nửa trong sô sáu triệu nạn nhân Do Thái. Người Áo cuông nhiệt bài Do Thái hơn nhiêu 
so với người Đức. Menashe Mautner, một cựu chiến binh tàn tật trong Chiến tranh thế 
giới thứ nhất với một chiếc chân bằng gỗ, đã ngã trên vỉa hè lạnh giá của Vienna và năm 
đó ba giờ trong vô vọng nhờ người qua đường giúp đỡ. Họ đã nhìn thây ngôi sao của 
anh ấy và từ chỗi. (ngôi sao David — người Do Thái) 


Người Rumani không tốt hơn người Áo; tệ hơn theo một số cách. Có 757.000 người Do 
Thái ở Rumania trước chiến tranh, một trong những nơi bị đôi xử tôi tệ nhất trên thế 
giới. Chính phủ Rumani đã theo sát Hitler từng bước trong chính sách chông Do Thái. 
Từ tháng 8 năm 1940, luật pháp tước đoạt tài sản và công việc của người Do Thái và bắt 
họ lao động cưỡng bức không công. Cũng có những cuộc tân công vào tháng 1 năm 
1941, 170 người Do Thái đã bị sát hại ở Bucharest. Người Rumani đóng một vai trò 
quan trọng trong cuộc xâm lược Nga mà đối với họ cũng là cuộc chiến chống lại người 
Do Thái. Họ đã giết 200.000 người Do Thái ở Bessarabia. Người Do Thái bị dồn vào 
những chiếc xe tải chở gia súc mà không có thức ăn hoặc nước uống và chạy trồn khắp 
nơi mà không có điểm đến cụ thể nào. Hoặc họ bị lột sạch quân áo và bị cưỡng bức diễu 
hành, một số thực sự khỏa thân. 


Quân đội Rumani làm việc với tiểu đoàn D ở miễn nam nước Nga đã khiến cả quân Đức 
phân nộ bởi sự tàn ác và việc họ không chôn xác những người đã sát hại. Vào ngày 23 
tháng 10 năm 1941, người Rumani đã tiễn hành một cuộc thảm sát chung người Do Thái 
ở Odessa, sau khi một quả mìn phá hủy trụ sở quân đội của họ. Ngày hôm sau, họ dồn 
đám đông người Do Thái vào bốn nhà kho lớn, đồ xăng và đốt cháy họ: từ 20.000 đến 
30.000 người đã bị thiêu chết. Với sự đồng ý của Đức, họ đã tách tỉnh Transnistria khỏi 
Ukraine, coi như đóng góp của chính họ cho Giải pháp cuối cùng. Người Do Thái bị xử 


tử (ước tính khoảng 130.000 người từ Nga, 87.757 người từ Rumania). Sau người Đức 
và người Áo, người Rumani là những kẻ giết người Do Thái nhiều nhất. Họ có xu hướng 
đánh đập và tra tấn, hoặc cưỡng hiếp, các sĩ quan chọn những cô gái Do Thái xinh đẹp 
nhất cho các cuộc hoan ái. Họ cũng hám lợi hơn. Sau khi bắn người Do Thái, họ đã bán 
xác chết cho nông dân địa phương, những người đã lột quân áo của họ. 


Ở Pháp cũng vậy, có một bộ phận quan trọng sẵn sàng tham gia tích cực vào Giải pháp 
cuỗi cùng của Hitler. Nó chưa bao giờ tha thứ cho chiến thăng Dreyfusard và lòng căm 
thù người Do Thái đã được củng cô bởi chính phủ Mặt trận Bình dân Blum năm 1936. 
Cũng như ở Đức, những người bài Do Thái bao gồm rất nhiêu trí thức, đặc biệt là các 
nhà văn. Họ bao gồm một bác sĩ, F. L. Destouches, người đã viết dưới bút danh Celine. 
Tác phâm chống Do Thái của ông, cuộc thảm sát Bagatelle pour un (1937), viết dưới tên 
thật của ông, có ảnh hưởng lớn ngay trước và trong chiến tranh, cho Pháp đã là một quốc 
gia bị người Do Thái chiêm đóng (và như một phụ nữ bị hãm hiếp), và một cuộc xâm 
lược của người Hitlerian sẽ là một cuộc giải phóng. Cuốn sách đã làm sông lại quan 
niệm sâu sắc người Anh đã liên minh với người Do Thái để tiêu diệt nước Pháp. Trong 
vụ án Dreyfus, cụm từ 'Ô Vâng', được phát âm bằng giọng Anh cường điệu, là một lời 
kêu gọi chông chiến tranh Do Thái, và trong Bagatelle, Celine liệt kê các khâu hiệu của 
âm mưu thế giới Anh—-Do Thái: Thu dọn! ĐI! Tạm biệt Đức Chúa Trời! Đức vua vạn 
tuế! Tahure muôn năm! Thành phố muôn năm! Kinh Thánh muôn năm! Chết tiệt! Thế 
giới là một người Do Thái! 

Có không dưới mười tô chức chính trị bài Do Thái ở Pháp, một số được tài trợ bởi chính 
phủ Quốc xã, kêu gọi tiêu diệt người Do Thái. Rất tiếc là họ không thể đồng ý về một 
chính sách chung. Nhưng thời điểm của họ đến khi chính phủ Vichy áp dụng chính sách 
bài Do Thái. Darquier de Pellepoix, người đã tổ chức Cuộc biểu tình chống người Do 
Thái ở Pháp vào năm 1938, trở thành Tổng ủy viên cho các câu hỏi về người Do Thái 
của Vichy (chính phủ bù nhìn Pháp của Đức Quốc Xã) vào tháng 5-1942. Hầu hết người 
Pháp từ chối cộng tác với Giải pháp cuối cùng nhưng cũng có nhiêu người đã nhiệt tình 
tham gia. Do đó, Hitler đã giết 90.000 (26%) người Do Thái Pháp, và trong số 75.000 bị 
trục xuất khỏi Pháp, với sự giúp đỡ của chính quyên Pháp, chỉ 2.500 người sông sót. 
Hitler nhận thấy đồng minh Ý của mình ít hợp tác hơn nhiều. Kê từ khi các quốc gia có 
Giáo hoàng kết thúc, cộng đồng Do Thái Ý đã trở thành một trong những cộng đồng hòa 
nhập tốt nhất ở châu Âu. 

Như Vua Victor Emmanuel II nói với Herzl (1904): “Người Do Thái có thể chiếm bất 
kỳ vị trí nào, và họ đã làm... Người Do Thái đối với chúng tôi là những người Ý toàn 
điện.” 


Benito Mussolini thích nói đùa người Do Thái “cung cấp quân áo sau vụ cưỡng hiếp phụ 
nữ Sabine°. Người Do Thái đã sản sinh ra hai thủ tướng Ý và một bộ trưởng chiến tranh; 
họ đã cung cấp một số lượng lớn giáo viên đại học, một số tướng lĩnh và đô đốc. Bản 
thân Mussolim đã dao động cả đời giữa chủ nghĩa chuộng và bài Do Thái. 

Vụ cưỡng hiếp phụ nữ Sabine, còn được gọi là Vụ bắt cóc phụ nữ Sabine, là một sự việc trong thần thoại 
La Mã, trong đó những người đàn ông ở Rome thực hiện một vụ bắt cóc hàng loạt phụ nữ trẻ từ các thành 
phô khác trong vùng. 


Khi Hitler lên năm quyền, Mussolini tự đặt mình làm người bảo vệ người Do Thái ở 


châu Âu và được Stefan Zweig ca ngợi là wunderbar (Tuyệt vời) Mussolini. 


Có một nhóm bài Do Thái nhất định trong Đảng và chính phủ Phát xít Ý nhưng nó kém 
quyên lực hơn nhiều so với chế độ Vichy và dường như không có sự ủng hộ nào của dân 
chúng. Ý, để đối phó với áp lực của Đức, đã ban hành luật chủng tộc vào năm 1938 và 
khi chiến tranh xảy ra, một số người Do Thái đã bị giam giữ trong các trại. Nhưng phải 
đến khi người Ý đầu hàng vào năm 1943, giao một nửa nước Ý vào tay quân đội Đức, 
Himmler mới có thê đưa nước này vào Giải pháp cuỗi cùng. Vào ngày 24 tháng 9, ông 
ta gửi chỉ thị cho Herbert Kappler, tất cả những người Do Thái, không phân biệt tuôi tác 
hay giới tính, phải được gửi đến Đức. Nhưng đại sứ Đức ở Rome, người có tình nhân 


người Ý đang giẫu một gia đình người Do Thái trong nhà của cô ấy với sự chấp thuận 
của ông, đã không giúp đỡ, Thông chế Kesselring nói ông cần người Do Thái xây dựng 
công sự. 


Kappler đã sử dụng mệnh lệnh của mình đề tông tiên cộng đồng Do Thái. Ông ta đòi 50 
kg vàng trong vòng 36 giờ; nếu không 200 người Do Thái sẽ bị sát hại. Hai người đại 
diện cộng đông Do Thái yêu cầu được phép thanh toán bằng đồng lire nhưng Kappler 
chế nhạo: “Tôi có thể in bao nhiêu tùy thích.” Số vàng được giao cho Gestapo trong 
vòng bôn ngày. Đức Giáo Hoàng Pio XII đề nghị giúp đỡ nhưng đến thời điểm này đã 
gom đủ, nhiêu người không phải là người Do Thái, đặc biệt là các linh mục giáo xứ, đã 
đóng góp. 

Một tôn thất nghiêm trọng hơn là những tập Judaica có giá trị nhất trong thư viện cộng 
đồng, đã được chuyền sang bộ sưu tập riêng của Alfred Rosenberg. 


Nghệ thuật nghi lễ của người Do Thái, còn được gọi là Judaica, đề cập đến một loạt các đồ vật được người 
Do Thái sử dụng cho mục đích nghi lễ. 


Himmler, người muốn những người Do Thái còn sông phải chết chứ không phải kho 
báu, đã rất tức giận với Kappler và cử chuyên gia tìm kiêm của mình, Theodor 
Dannecker, với một đội gøôm 44 tên sát nhân, tiền hành một cuộc Judenaktion; ông ta đã 
thực hiện những vụ tương tự ở Paris và Sofa. 


Đại sứ Đức tại Tòa thánh cảnh báo Giáo hoàng, người đã ra lệnh cho các giáo sĩ Rome 
mở các khu bảo tồn. Vatican đã che chở cho 477 người Do Thái và 4.238 người khác 
được tìm thây nơi ân náu trong các căn hộ và tu viện. Cuộc đột kích đã thất bại. Nhưng 
họ vẫn tìm được 1.007 người Do Thái, những người đã được gửi đến thăng đến 
Auschwitz và chỉ còn 16 người sống sót. Có những cuộc đột kích ở các thị trân khác của 


Ý, phân lớn thất bại bởi người Ý. Một người sống sót đáng chú ý là Bernard Berenson, 
dòng dõi cuồng nhiệt của một gia đình giáo sĩ Do Thái Lithuanmia, trong thời đại thế tục, 
đã trở thành người có uy quyên hàng đầu thế giới về hội họa Ý thời Phục hưng. 


Ở các quốc gia châu Âu khác, SS nhận được rất ít hoặc không có sự giúp đỡ. Nhưng 
thảm sát vẫn diễn ra. Tại Hy Lạp bị chiêm đóng, mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào của 
địa phương, họ đã sát hại tất cả trừ 2.000 trong số 60.000 người thuộc dòng tộc Salonika 
— Do Thái cô đại. Tại Bỉ, bất chấp sự phản kháng của địa phương, họ đã giết 40.000 
trong số 65.000 người Do Thái và gần như xóa số khu buôn bán kim cương nồi tiếng 
Antwerp. Nỗ lực của SS ở Hà Lan đặc biệt khốc liệt và không ngừng nghỉ, mặc dù người 
Hà Lan đã tiên xa đến mức tô chức một cuộc tông tân công để bảo vệ người Do Thái, 
tổng thiệt hại là 105.000 trên 140.000. 


Người Phân Lan, đồng minh của Đức, từ chối trao 2.000 người Do Thái của họ. Người 
Đan Mạch đã thành công trong việc đưa gần như toàn bộ cộng đồng 5.000 người Do 
Thái vào Thụy Điền. Mặt khác, người Do Thái Hungary, những người cuối cùng hy sinh, 
đã mất mát nặng nê: 21.747 người bị sát hại ở Hungary, 596.260 người bị trục xuất, 
trong đó chỉ có 116.500 người sống sót. 


Vụ giết người hàng loạt tại Hungary diễn ra vào thời điểm mà quân Đồng minh hoàn 
toàn có ưu thê trên không và đang tiền nhanh. Nó đặt ra một câu hỏi thực tế và gay sắt: 
liệu Đồng minh có thể làm bất cứ điều gì hiệu quả để cứu người Do Thái châu Âu không? 
Người Nga ở gần nhất với Holocaust nhưng không bao giờ thể hiện mong muốn giúp đỡ 
người Do Thái theo bất kỳ cách nào. Ngược lại: Raoul Wallenberg, nhà ngoại giao và 
nhân đạo Thụy Điền, người đã cô găng cứu sông người Do Thái ở Budapest, đã biên mất 
khi Hồng quân đến đó, người Thụy Điền được cho biết: “Các nhà chức trách quân sự 
Liên Xô đã thực hiện các biện pháp đề bảo vệ ông Raoul Wallenberg và đồ đạc của ông 
ây.” Ông ấy đã không bao giờ được nhìn thấy nữa. 

Trên lý thuyết, các chính phủ Anh và Mỹ tỏ ra thông cảm với người Do Thái nhưng trên 
thực tế lại khiếp sợ bất kỳ chính sách nào ủng hộ người Do Thái sẽ kích động Hitler trục 
xuất hàng loạt những người Do Thái mà sau đó họ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo 
đức. Đối với Đức Quốc Xã, di cư luôn là một yêu tô trong Giải pháp cuối cùng, và mặc 
dù băng chứng dường như cho thấy Hitler quyết tâm giết người Do Thái hơn là xuất 
khâu họ, nhưng ông ta hoàn toàn có khả năng sửa đổi chính sách đề khiến Đồng minh 
bồi rồi nếu họ cho ông ta cơ hội. Goebbels đã viết trong nhật ký của mình, ngày 13 tháng 
12 năm 1942: “Tôi tin cả người Anh và người Mỹ đều vui mừng vì chúng ta đang tiêu 
diệt bọn bạo ngược Do Thái.” Điều này không đúng. Nhưng cả hai cường quốc đều 
không chuẩn bị đề cứu sông người Do Thái bằng cách chấp nhận một sô lượng lớn người 
tị nạn. Trong tất cả các cường quốc lớn ở châu Âu, Anh là nước ít bài Do Thái nhất trong 


những năm 1930. Phong trào Blackshirt của S1r Oswald Mosley, được thành lập vào 
năm 1932, là một thất bại, đặc biệt là vì nó đã tấn công người Do Thái. Tuy nhiên, chính 
phủ lo ngại chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng sẽ là kết quả không thê tránh khỏi cho một 
cuộc nhập cư ô ạt của người Do Thái. Họ cũng không chuẩn bị để thay đôi khỏi những 
hạn chế nhập cư được nêu trong Sách trắng năm 1939 cho Palestine. Winston Churchill, 
luôn là người theo chủ nghĩa Phục quốc, ủng hộ lượng người Do Thái lớn hơn. Nhưng 
Bộ trưởng Ngoại giao của ông, Anthony Eden, lập luận việc mở cửa cho Palestine sẽ 
khiến tất cả các đồng minh Ả Rập của Anh ở đó xa lánh và phá hủy vị trí quân sự của 
họ ở Trung Đông. 

Khi nhà lãnh Do Thái giáo ở New York, Giáo sĩ Stephen Wise, yêu cầu ông ở 
Washington (ngày 27 tháng 3 năm 1943) ủng hộ một lời cầu xin của người Anh-Mỹ với 
Đức đề người Do Thái rời khỏi châu Âu bị chiếm đóng, Eden nói ý tưởng này là “tuyệt 
vời nhưng không khả thi. Eden đã thú nhận một cách riêng tư: “Hitler có thể sẽ tiếp 
nhận nếu chúng tôi có bất kỳ lời đề nghị nào như vậy, nhưng thật lãng phí công sức vì 
những người Do Thái m yếu này.” 

Hoa Kỳ chăc chăn có thê đã tiếp nhận một số lượng lớn người tỊ nạn Do Thái. Trên thực 
tế, trong giai đoạn cuộc chiến chỉ có 21.000 người được nhận, 10% con số được phép 
theo luật hạn ngạch. Lý do cho điều này là sự thù địch công khai. 


Tất cả các nhóm yêu nước, từ Quân đoàn Hoa Kỳ đến Cựu chiến binh của các cuộc chiến 
tranh nước ngoài, đã kêu gọi một lệnh cầm hoàn toàn đối với người nhập cư. Có nhiều 
chủ nghĩa bài Do Thái trong thời kỳ cuộc chiến hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử 
Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy, vào năm 1938-45, 35-40% dân số sẽ ủng hộ các 
luật chỗng Do Thái. Năm 1942, theo các cuộc thăm dò, người Do Thái được coi là mỗi 
đe dọa lớn đỗi với Mỹ hơn bất kỳ nhóm nào khác sau người Nhật và người Đức. 

Ví dụ, vào năm 1942-4, mọi giáo đường Do Thái ở Washington Heteghts của New York 
đều bị coi thường. Tin tức về chương trình diệt chủng có từ tháng 5 năm 1942. Điều này 
bao gôm các mô tả về các xe chở xăng ở Chelmno (thực chất là hơi ngạt) và con số 
700.000 người Do Thái đã bị sát hại. Tờ Boston Globe đặt cho nó tiêu đề “Vụ giết người 
Do Thái hàng loạt ở Ba Lan đã vượt qua 700.000” nhưng lại chôn vùi cầu chuyện ở trang 
12. Tờ New York Times gọi đây là “vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử” nhưng 
chỉ có vài dòng. Nhìn chung, Holocaust đã được báo cáo và có xu hướng bị lạc vào 
không gian chung của những câu chuyện kinh dị thời chiễn. Nhưng cũng có sự phản 
kháng lớn ở Mỹ khi chấp nhận sự thật của Holocaust, ngay cả khi quân đội Mỹ đột nhập 
vào các khu vực trại. James Agee, viết trên tờ Nation, đã từ chối xem những bộ phim 
tàn bạo và tô cáo chúng là tuyên truyền. GIS đã rất tức giận khi mọi người ở quê nhà 
không chịu tin vào những cái mũ mà họ đã thây hoặc thậm chí nhìn vào ảnh của họ. 


Một trở ngại lớn cho hành động là F. D. Roosevelt. Ông vừa bài Do Thái, vừa thiểu 
thông tin. Khi chủ đề được đưa ra tại Hội nghị Casablanca, ông đã nói về những lời phàn 
nàn dễ hiểu mà người Đức dành cho người Do Thái, cụ thê là trong khi họ đại diện cho 
một phân nhỏ dân số, hơn 50% luật sư, bác sĩ, giáo viên, các giáo sư đại học ở Đức là 
người Do Thái. 

Roosevelt dường như bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi những cân nhắc chính trị trong nước. 
Ngay cả sau khi có đầy đủ thông tin về việc tiêu diệt có hệ thông, Tổng thông đã không 
làm gì trong mười bốn tháng. Một hội nghị Anh-Mỹ muộn màng về vẫn đề đã được tổ 
chức tại Bermuda vào tháng 4 năm 1943, nhưng Roosevelt không quan tâm đến nó và 
quyết định không thê làm øì được. Thật vậy, nó đặc biệt tuyên bố “không có cách nào 
tiếp cận được Hitler để giải phóng những người tị nạn tiềm năng. Cuỗi cùng, một Ban 
tị nạn chiến tranh đã được thành lập. Nó có rất ít sự giúp đỡ từ chính phủ và 90% quỹ 
đến từ các nguồn của người Do Thái. Nhưng nó đã cô gắng cứu 200.000 người Do Thái, 
cộng với 20.000 người không phải Do Thái. 

Nghi vấn về việc đánh bom các phòng hơi ngạt đã được đặt ra vào đầu mùa hè năm 
1944, khi việc tiêu diệt người Do Thái Hungary đang được tiễn hành. Churchill đặc biệt 
kinh hoàng và muốn hành động. Theo ông, vụ giết người, “có lẽ là tội ác lớn nhất và 
khủng khiếp nhất từng được thực hiện trong toàn bộ lịch sử thê giới”. 

Ông chỉ thị cho Eden, ngày 7 tháng 7 năm 1944: “Hãy lấy bất cứ thứ gì từ Lực lượng 
Không quân mà bạn có thể và gọi tôi nêu cân.” Một cuộc hành quân là khả thi. Một cơ 
sở lọc dâu, cách Auschwitz 75km đã bị tân công không dưới 10 lần giữa 7 tháng 7 tới 
20 tháng 11 năm 1944 (thời điểm Holocaust đã hoàn thành và Himmler đã ra lệnh hủy 
cô máy giết người). Vào 20 tháng 8, 127 pháo đài bay đã bỏ bom xưởng Auschwitz, 
cách phía đông buông khí gas 8km. 

Không thê chứng minh được việc ném bom có cứu được mạng sống của người Do Thái 
hay không. Các SS đã kiên trì một cách cuông tín trong việc giết người Do Thái, bất kể 
trở ngại vật chất và quân sự. 

Nó chắc chăn đáng để thử. Nhưng Churchill là người ủng hộ thực sự duy nhất của nó 
trong cả hai chính phủ. Cả hai lực lượng không quân đều ghét các hoạt động quân sự 
không nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng đôi phương hoặc tiềm lực của quân đội. Bộ 
Chiến tranh Hoa Kỳ đã bác bỏ kế hoạch mà không hè kiểm tra tính khả thi của nó. 

Ở đây chúng ta đi đến một điểm khắc nghiệt và quan trọng. Việc từ chỗi chuyển hướng 
lực lượng cho một chiến dịch giải cứu người Do Thái đặc biệt phù hợp với chính sách 
chiến tranh chung. Cả hai chính phủ đã quyết định, với sự nhất trí của các cộng đồng Do 
Thái tương ứng của họ, việc đánh bại Hitler nhanh chóng và hoàn toàn là cách tốt nhất 


để giúp đỡ người Do Thái. Đây là một lý do tại sao cộng đồng người Do Thái rộng lớn 
và hùng mạnh của Hoa Kỳ dành ít ưu tiên cho vẫn đề ném bom. Nhưng một khi chiến 
thăng trong cuộc chiến được chấp nhận là mục tiêu quan trọng nhất, thì Giải pháp cuỗi 
cùng phải được nhìn nhận ở góc độ này. Và, đỗi với nỗ lực chiến tranh của Đức Quốc 
Xã, từ đầu đến cuối là một kẻ tự sát. Về phía Đức, tất cả mọi người, dù là quân đội hay 
các thủ lĩnh công nghiệp, những người có quan điểm hợp lý về cuộc chiến, đều phản đối 
điều đó về phía Đức. Nó chiếm hàng ngàn quân nhân. Nó thường xuyên làm tê liệt hệ 
thông đường sắt, ngay cả trong những trận chiến quan trọng. 


Hơn hết, nó đã giết chết hơn ba triệu công nhân làm việc hiệu quả. Nhiều người trong 
số này có tay nghề cao. Hơn nữa, những nhân viên Do Thái, biết rõ số phận có thể xảy 
ra của họ, đã cô găng một cách cuông nhiệt đề khiến họ trở nên không thể thiếu trong nỗ 
lực chiến tranh. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy tất cả những người Đức tham gia sản 
xuất đã cô gắng hết sức đề giữ nhân viên Do Thái của họ. 


Một trong nhiêu ví dụ, người tô chức các nhà máy chiến tranh ở nước Nøa bị chiếm đóng 
đã báo cáo: Hầu như không thê giải quyết được vấn đề tìm kiếm các nhà quản lý chuyên 
nghiệp. Hầu hết các chủ sở hữu cũ đều là người Do Thái. Tất cả các xí nghiệp đã được 
nhà nước Xô viết tiếp quản. Các Chính ủy Bolshevik đã biễn mất. Các quản trị viên ủy 
thác Ukraine kém năng lực, không đáng tin cậy và hoàn toàn thụ động... Các chuyên gia 
thực sự và những người đứng đầu là người Do Thái, hầu hết là chủ cũ hoặc kỹ sư... Họ 
cô găng hết sức, hầu như không có lương, nhưng phải làm vì mạng sống. Nhưng tất cả 
những người Do Thái này đều bị giết. 

Do đó, Holocaust là một trong những yếu tô khiến Hitler thất bại trong cuộc chiến. Chính 
phủ Anh và Mỹ biết điều này. Điều mà họ không đánh giá đúng mức là bên hưởng lợi 
chính về quân sự của Holocaust là Hồng quân, và bên hưởng lợi chính trị cuối cùng sẽ 
là đễ chế Liên Xô. 

Tính toán của Đông minh có thê đã khác nếu người Do Thái tạo ra một phong trào kháng 
chiến. Không có gì nỗi lên. Có nhiều lý do cho điều này. Người Do Thái đã bị đàn áp 
trong một thiên niên kỷ rưỡi và đã rút ra kinh nghiệm lâu dài rằng cuộc kháng chiến phải 
trả giá băng mạng sông chứ không phải là cứu họ. Lịch sử của họ, thần học của họ, văn 
hóa dân gian của họ, cầu trúc xã hội, thậm chí từ vựng của họ đã huấn luyện họ thương 
lượng, trả giá, cầu xin, phản đối chứ không phải chiến đâu. Sau đó, các cộng đồng Do 
Thái, đặc biệt là ở Đông Âu, đã bị tiêu diệt bởi nhiều thế hệ di cư ô ạt. 

Những người tham vọng nhất đã đến Mỹ. Những người hăng hái nhất, thích mạo hiểm 
nhất, trên hết là chiến binh, đã đến Palestine. Sự tiêu hao những øì tốt nhất và sáng nhất 
đã tiếp tục cho đến chiến tranh và thậm chí trong suốt thời gian đó. Jabotinsky đã tiên 


đoán về Holocaust. Nhưng các nhóm Do Thái mặc đồng phục, được huấn luyện, thậm 
chí có vũ trang ở Ba Lan được thiết kế không phải để chống lại Hitler mà để đưa người 
Do Thái đến Palestine. Ví dụ, khi cuộc chiến nỗ ra, Menachem Begin (thủ tướng tương 
lai) đang hộ tống một nhóm 1.000 người di cư bất hợp pháp qua biên giới Rumani trên 
đường đến Trung Đông. 


Điêu đó có ý nghĩa. Những người Do Thái chiên đầu muôn có chô đứng của họ ở Erez 
Israel, nơi họ có cơ hội, chứ không phải ở châu Au vô vọng. 


Phân lớn những người Do Thái ở lại đã bị lừa dối và tự lừa dỗi mình. Lịch sử cho họ 
biết tất cả các cuộc đàn áp, dù tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ kết thúc; tất cả những kẻ áp 
bức, dù có mạnh mẽ đến đâu, đều có những yêu câu cuối cùng và có thể được đáp ứng. 
Chiến lược của họ luôn hướng đến việc cứu “phân còn lại”. 


Trong 4.000 năm, người Do Thái chưa bao giờ đối mặt, và chưa bao giờ tưởng tượng, 
một đối thủ không đòi hỏi một số hoặc hâu hết tài sản của họ, mà là tất cả mọi thứ; không 
chỉ một vài mạng sông, hoặc thậm chí nhiều, mà là tất cả, cho đến đứa trẻ cuối cùng. AI 
có thê hình dung được một con quái vật như vậy? Không giỗng như những người theo 
đạo Thiên Chúa, người Do Thái không tin ma quỷ mang hình dáng con người. 

Đức Quốc Xã, chính xác để giảm thiểu khả năng phản kháng, đã sử dụng xã hội học và 
tâm lý học Do Thái một cách tàn nhẫn. Ở Đức, họ khai thác cộng đồng địa phương Do 
Thái ở mỗi thành phô, Các hiệp hội khu vực ở mỗi vùng, và Hiệp hội Reich cho cả nước, 
để yêu cầu các quan chức Do Thái tự mình làm công việc chuẩn bị cho Giải pháp cuỗi 
cùng: Báo cáo các trường hợp tử vong và sinh nở, truyền các quy định mới, thiết lập các 
tài khoản ngân hàng đặc biệt mở cho Gestapo, tập trung người Do Thái vào các khu nhà 
cụ thê và chuẩn bị các biểu đồ và bản đồ đề trục xuất. Đây là mô hình mà các Hội đồng 
Do Thái ở các nước bị chiếm đóng đã vô tình giúp Đức Quốc Xã đây mạnh Giải pháp 
cuỗi cùng. Khoảng 1.000 Hội đồng Do Thái trong số này đã được tô chức, với sự tham 
gia của 10.000 người. Họ được hình thành chủ yêu từ các kehillot tôn giáo trước chiến 
tranh (các cơ quan giáo hội). Tại các khu vực do Liên Xô chiêm đóng, tất cả các nhà 
lãnh đạo cộng đồng dũng cảm nhất đã bị xử băn trước khi quân Đức đến. Người Đức sử 
dụng Judenrate đề phát hiện những kẻ gây rỗi thực sự hoặc tiêm năng và giết họ ngay 
lập tức. Do đó, giới lãnh Do Thái giáo có xu hướng tuân thủ, sợ hãi. Đức Quốc Xã sử 
dụng chúng trước tiên để tước đoạt tất cả những gì có giá trị của người Do Thái, sau đó 
tổ chức cho những người Do Thái lao động cưỡng bức và trục xuất đến các trung tâm 
giết người. 

Hệ thông được xem là ghê tởm, nhất là ở các khu biệt lập lớn nhất của Ba Lan, đặc biệt 
là Lodz và Warsaw. Khu ổ chuột Lodz có 200.000 người Do Thái chen chúc, với mật 


độ sinh sống là 5,8 người một phòng. Bản thân nó đã là một trung tâm giết chóc, 45.000 
người chết ở đó vì bệnh tật và đói khát. Khu ô chuột Warsaw có không dưới 445.000 
người Do Thái, với mật độ phòng là 7,2; ở đó, 83.000 người chết vì đói và bệnh tật trong 
vòng chưa đây hai mươi tháng. Người Do Thái bị tập trung trong các khu ô chuột, sau 
đó họ phải lên các chuyến tàu tử thân. Về mặt nội bộ, các khu ô chuột được điều hành 
bởi những người như Chaim Mordechai Rumkowski, nhà độc tài nghiêm khắc của khu 
ô chuột Lodz. 


Quyên lực của họ được thực thi bởi cảnh sát Do Thái không vũ trang (có 2.000 người 
trong khu ô chuột Warsaw), được giám sát bởi cảnh sát Ba Lan, và các SS. Các dịch vụ 
xã hội của người Do Thái vẫn hoạt động tôi đa trong khu tập trung với những nguồn tài 
nguyên ít ỏi. Trường dòng bí mật đã được tô chức. Warsaw, Lodz, Vilna và Kovno thậm 
chí còn có dàn nhạc, dù họ chỉ được phép chơi nhạc của các nhà soạn nhạc Do Thái. Có 
những tờ báo bí mật được In và lưu hành. 


2l ====<-- s 


+®-- 


Khu Do Thái Lodz 


Đề duy trì sự phản kháng ở mức tôi thiểu, người Đức đã nói dối ở mọi giai đoạn của quá 
trình, và sử dụng những thủ đoạn phức tạp. Họ luôn nhân mạnh việc trục xuất là đến các 
địa điểm làm việc. Họ có những tâm bưu thiếp ¡n hình Waldsee, mà các tù nhân trong 
trại được làm đề gửi về nhà, có nội dung: Tôi làm việc và có sức khỏe tốt. 

Trên đường đến Treblinka, họ đã xây dựng một nhà øa giả với một phòng bán vé và một 
tâm biên ghi: “Quá cảnh đến Bialystok°. Các phòng tử hình, được ngụy trang thành 


phòng tắm, có dâu của Hội Chữ thập đỏ trên cửa. Đôi khi SS cho chơi nhạc khi người 
Do Thái được điều đến “phòng tăm). Sự lừa dôi đã được duy trì cho đến cuối cùng. Một 
ghi chú được tìm thây trên quân áo của một nạn nhân có nội dung: “Chúng tôi đến nơi 
sau một hành trình dài và ở phía trước lỗi vào là tắm biển Nhà tăm. Bên ngoài, mọi người 
nhận được xà phòng và khăn tắm.” 

“Ai biết họ sẽ làm øì với chúng tôi?” 

Tại Belzec, ngày 18 tháng § năm 1942, một chuyên gia khử trùng của SS, Kurt GersteIn, 
nghe thây một sĩ quan SS hô vang, trong khi đàn ông, phụ nữ và trẻ em khỏa thân bị đây 
vào buông tử hình: “Sẽ không có gì xảy ra làm tốn thương các bạn. Chỉ cân hít thở sâu 
và nó sẽ củng cô phối của bạn. Đó là một cách để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm. Nó 
là một chất khử trùng tốt.” 


Sự lừa dối thường hoạt động vì người Do Thái muốn bị lừa dôi. Họ cần phải có hy vọng. 
S$S đã đưa tin đồn một cách khéo léo vào các khu ô chuột răng chỉ một phân người Do 
Thái bị yêu cầu trục xuất. 


Những người Do Thái khu ô chuột miễn cưỡng tin vào sự tôn tại của các trại tiêu diệt. 
Khi hai người Do Thái trẻ tuổi trỗn thoát khỏi Chelmno vào đầu năm 1942 và mô tả 
những øì họ đã thấy ở đó, người ta lập luận họ nói dỗi và báo cáo của họ đã bị giấu kín. 
Mãi đến tháng 4, khi các báo cáo từ Belzec xác nhận câu chuyện Chelmno, người Do 
Thái ở Warsaw mới tin vào cỗ máy tử thân. Vào tháng 7, ông chủ khu ô chuột ở Warsaw, 
Adam Czerniakow, nhận ra mình không thể cứu được ngay cả những đứa trẻ, đã uống 
cyanua, đề lại lời nhắn: “Tôi bất lực". 


“Trái tim tôi run lên vì đau buôn và bi thương. Tôi không còn có thể chịu đựng tất cả 
những điều này. Hành động của tôi sẽ chứng minh cho mọi người thây điều đúng đắn 
phải làm.” Nhưng ngay cả ở giai đoạn này, nhiều người Do Thái vẫn nuôi hy vọng chỉ 
một số người chết. Jacob Gens, ông chủ khu ô chuột ở Vilna, nói trước một cuộc họp 
công khai: “Khi họ yêu câu tôi cho một nghìn người Do Thái, tôi giao họ. Vì nêu người 
Do Thái chúng tôi không chịu thì người Đức sẽ đến và bắt họ bằng vũ lực. Sau đó, họ 
sẽ lây không phải một nghìn mà là nhiều nghìn. Băng cách giao hàng trăm, tôi tiết kiệm 
được một nghìn. Bằng cách giao một nghìn, tôi tiết kiệm được mười nghìn.” 

Việc đào tạo tôn giáo của người Do Thái có xu hướng khuyến khích sự thụ động. Nhiều 
người sẵn sàng phó mặc số phận của họ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ bước vào 
những chuyền tàu tử thân trong những chiếc khăn choàng câu nguyện, đọc các bài thánh 
vịnh. Họ tin vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu, do tình cờ hoặc lòng thương xót 
của Đức Chúa Trời, họ được tha, thì đó là một phép lạ. Một lãnh đạo cộng đồng lưu ý: 
“Những người thực sự ngoan đạo thậm chí còn trở nên ngoan đạo hơn, vì họ nhìn thây 


bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi thứ.” Những người Do Thái từ Hungary và Ba 
Lan, những người đã tìm được một ít rượu mạnh, nhảy và hát trước khi bước vào phòng 
hơi ngạt, vì họ biết sắp được gặp Đẳng Messiah. Những người Do Thái khác, thế tục 
hơn cũng tìm thầy niềm vui và sự chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong nỗi kinh 
hoàng. Những cuỗn nhật ký đáng chú ý mà một phụ nữ Do Thái gốc Hà Lan, Ettie 
Hillesum, lưu giữ trong trại Auschwitz cho thấy truyền thống của Job đã sống trong 
Holocaust: “Đôi khi khi tôi đứng trong một khu trại nào đó, chân tôi đặt trên đất, mắt tôi 
hướng về thiên đường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi, nước mắt... của lòng biết 


39 


ơn. 


Khi các khu ô chuột dân dân bị làm trồng, một số người Do Thái đã quyết tâm chiến 
đâu, mặc dù sự chia rẽ chính trị đã trì hoãn việc thông nhất một kế hoạch. Tại Warsaw, 
với mục đích xây dựng các hầm trú ấn, người Do Thái đã xây dựng các đường hầm nối 
với hệ thông công rãnh. Họ được dẫn đầu bởi Mordecai Anielewicz, hai mươi bỗn tuôi, 
người đã tuyển mộ 750 chiến binh và cỗ gắng sở hữu chín khẩu súng trường, 59 khâu 
súng lục và một vài quả lựu đạn. Đức Quốc Xã quyết định phá hủy khu ô chuột vào ngày 
19 tháng 4 năm 1943, sử dụng Waffen-SS. Vào thời điểm đó, chỉ còn lại 60.000 người 
Do Thái. Trong cuộc giao tranh tuyệt vọng sau đó, chủ yếu là dưới lòng đất, họ đã giết 
chết 16 người Đức và 85 người bị thương. Anielewicz bị giết vào ngày 8 tháng 5, nhưng 
những người còn lại sống sót 8 ngày nữa, vào thời điểm đó hàng nghìn người Do Thái 
đã chết trong đồng đồ nát. 


Thậm chí còn có một cuộc nôi dậy trong chính trại Auschwitz vào ngày 7 tháng 10 năm 
1944. Người Do Thái làm việc trong một nhà máy Krupp đã dẫu thuốc nô, biến thành 
lựu đạn và bom bởi các tù binh Xô Viết lành nghề. Họ đã nỗ tung khu Crematorium III 
và giết chết ba người đàn ông SS. Khoảng 250 người Do Thái bị lính canh tàn sát, nhưng 
có 27 người trôn thoát. Bốn cô gái Do Thái dâu chất nỗ đã bị tra tấn trong nhiêu tuân, 
nhưng không cung cấp thông tin. Roza Robota, người đã chết dưới sự tra tấn, đã đưa ra 
lời nhắn cuỗi cùng: “Hãy mạnh mẽ và dũng cảm.” Hai người trong số họ sông sót sau 
cuộc tra tân và bị treo cô trước mặt tất cả phụ nữ trong trại AuschwItz, một trong số họ 
kêu lên “Hãy trả thù!'. 


Roza Robota 


Nhưng sự kháng cự là không đáng kể. Quân Đức luôn đánh bất ngờ, với lực lượng áp 
đảo. Người Do Thái tê liệt vì kinh hoàng và tuyệt vọng. Một nhần chứng tận mắt tại 
Dubno (Ukraine) viết: “Khu ô chuột bị bao vây bởi một đội quân lớn SS,” và số lượng 
dân quân Ukraine nhiều gấp ba lần. Sau đó, những ngọn đèn điện được lắp đặt trong và 
xung quanh khu ô chuột được bật lên... Mọi người bị đuổi ra ngoài một cách vội vàng 
đến nỗi những đứa trẻ nhỏ trên giường bị bỏ lại. Ngoài đường, những người phụ nữ và 
trẻ em kêu khóc. Xe lửa đầy ăp, tiếng la hét của phụ nữ và trẻ em, tiếng roi và tiếng súng 
trường vang lên không ngớt. ” 

Nhiều người Do Thái đã chết trên các chuyên tàu, và khi những người sông sót đến nơi, 
họ bị đây thăng đến buông tử thần. Kurt Gerstein theo dõi vào buôi sáng sớm, một đoàn 
tàu chở 6.700 người Do Thái đến trại Auschwitz vào tháng 8 năm 1942. Có 1.450 người 
chết khi đến nơi. Anh ta nhìn thấy 200 người Ukraine, trang bị roi da, mở cửa toa chở 
hàng, ra lệnh cho những người còn sông và đây họ xuống đất, bắt họ cởi truồng. Tóc bị 


cắt ngăn một cách tàn bạo với tất cả phụ nữ. Sau đó, toàn bộ khỏa thân, được đưa đến 
các phòng hơi ngạt mà họ nghĩ là “phòng tắm khử trùng°. Không ai có cơ hội phản kháng. 
Việc họ có thê làm là xé những đông đô la nhàu nát khốn khô mà họ đã cất giẫu trên 
người, để Đức Quốc Xã không sử dụng chúng — cử chỉ phản đôi cuối cùng và duy nhất 
của họ. 


“k] 


`, — hì— ĂH T. " 
sa: + : ” .IÊN. ....ứ. 
! : - - 19T 

+ ` - ' ¿ + - 


+ 1x1 
Luấc 7 ~ 


.“ , 
ˆ 


Người Do Thái bị đưa đến trại tử thần 


Không có người Do Thái nào được tha trong ngày tận thế của Hitler. Trại Theresienstadt 
ở Tiệp Khắc, đầy những người già, được thông báo giả vờ là “tái định cư'. Trong số 
141.184 người được gửi đến đó, chỉ có 16.832 người còn sông khi trại rơi vào tay quân 
Đông minh vào ngày 9 tháng 5 năm 1945: hơn 88.000 người, già cả và dũng cảm, đã 
chết vì khí gas. 

Không có người Do Thái nào quá già để bị sát hại. Những người bạn của Freud già và 
sắp chết vì bệnh ung thư, đã chuộc ông ta khỏi Đức Quốc Xã và đưa đến Anh. Nhưng 
bốn người chị gái lớn tuôi của ông, bị bỏ lại ở Vienna: Adolfine, 81 tuổi, bị sát hại ở 
Theresienstadt, Pauline, 80 tuôi, và Marie, 82 tuổi, ở Treblinka, Rose, 84, ở Auschwitz. 
Không có người Do Thái nào còn quá trẻ để chết. Tất cả những phụ nữ đến trại tử thần 
đều bị cạo sạch, cắt tóc và gửi sang Đức. Nếu một đứa trẻ bú sữa mẹ gây phiên toái trong 
quá trình cạo lông, một người bảo vệ chỉ cần đập đầu nó vào tường. 


Một nhân chứng tại các phiên tòa ở Nuremberg đã làm chứng: “Chỉ những người tận 
mắt chứng kiến những điều này mới tin vào điều mà người Đức thực hiện; họ mừng biết 
bao khi thành công trong việc giết một đứa trẻ chỉ bằng ba bốn nhát dao; với sự hài lòng 


1ˆ 


khi họ đây xác chết vào vòng tay của người mẹ 
Tại Treblinka, hầu hết trẻ sơ sinh bị bắt từ mẹ khi đến nơi, bị giết và ném xuống mương, 
cùng với thương binh và người tàn tật. Đôi khi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ nhỏ 
từ con mương. 


Việc đập đầu trẻ sơ sinh phản ánh mức độ tôn tại của chủ nghĩa kép về bạo lực bài Do 


Thái, với thủ tục giết người bí mật, khoa học cùng với các hành động tàn ác đột ngột, tự 
phát, tàn bạo không thê tả được. Người Do Thái đã chết theo mọi cách được biết đến. 
Tại mỏ đá Mauthausen, một người Do Thái Ý có giọng hát hay đã được yêu cầu đứng 
trên một tảng đá đã được găn săn thuốc nổ, và sau đó bị nỗ chết khi anh ta hát Ave Maria. 
Hàng trăm người Do Thái ở Hà Lan buộc phải nhảy xuống từ vách đá, được gọi là Bức 
tường của người nhảy dù. Nhiều ngàn người Do Thái bị đánh chết vì những tội lặt vặt 
trong trại: giữ đông xu hoặc nhẫn cưới, giữ một mẫu bánh mì, uỗng nước mà không được 
phép, hút thuốc. Thậm chí có trường hợp bị chặt đầu. 


Kurt Franz, phó chỉ huy tại Treblinka, nuôi một đàn chó dữ dùng đỀ xé xác người Do 
Thái. Đôi khi các lính canh giết bằng bất cứ dụng cụ nào họ có. 


Một nhân chứng ở Belzec đã làm chứng về 'một cậu bé rất trẻ” vừa mới đến trại: 
Chúng tôi rất ngạc nhiên trước thái độ vui vẻ của cậu ây. Cậu ta nhìn quanh và nói một 
cách khá vui vẻ: “Đã có ai trỗn thoát khỏi đây chưa?” Thê là đủ. Một trong những lính 
canh đã nghe thây và cậu bé đã bị tra tân đến chết. Cậu bị lột trần và treo ngược trên giá 
treo cô nhưng vẫn còn sống. Họ hạ cậu xuống đất và dùng gậy đây cát vào cô họng cho 
đến khi cậu chết. 

Khi mặt trận sụp đồ, SS đã thực hiện những nỗ lực kiên quyết đề giết phân còn lại. Sự 
cuông tín của họ như những kẻ giết người hàng loạt là một trong những điều tò mò ghê 
rợn của lịch sử nhân loại. Một số vụ giết người vẫn tiếp tục ngay cả sau khi các trại được 
giải phóng. Xe tăng Anh chiếm Belsen vào ngày 15 tháng 4 năm 1945, khiến lực lượng 
bảo vệ SS Hungary chỉ còn 48 giờ tôn tại. Trong thời gian đó, họ đã bắn bảy mươi hai 
người Do Thái vì những tội như lây vỏ khoai tây trong nhà bếp. 

Gân sáu triệu người Do Thái đã chết. Hai thiên niên kỷ của lòng căm thù bài Do Thái, 
có lẽ cũng không băng sự tàn sát của Hitler. 

Vẫn còn 250.000 người Do Thái trong các trại di tản và những người sống sót rải rác 
khắp nơi. Nhưng về cơ bản, khu Do Thái Ashkenazi vĩ đại của Đông Âu đã bị phá hủy. 
Khi các trại được mở ra và toàn bộ mức độ của thảm họa đã được biết đến, một sô người 
Do Thái vô tội đã mong đợi nhân loại hiểu được mức độ tội ác và nói với một Ølọng cay 
đăng: đủ rồi. Chủ nghĩa bài Do Thái phải châm dứt. Chúng ta phải diệt trừ nó một lần 
và mãi mãi. 

Nhưng đó không phải là cách xã hội loài người hoạt động. Đặc biệt, đó không phải là 
cách hoạt động của sự thúc đây bài Do Thái. Nó là sự biễn dạng, dưới các hình thức mới 
khi nó thay thế cái cũ. 

Ảnh hưởng của Holocaust chủ yếu là chuyên trọng tâm chính của sự căm thù chống 
người Do Thái từ Đông-Trung Âu sang Trung Đông. Điều khiến một số nhà lãnh đạo 
Ả Rập lo lắng là giải pháp của Hitler trên thực tế không phải là cuỗi cùng. Ví dụ, vào 
ngày 6 tháng 5 năm 1942, Grand Mufti đã phản đối chính phủ Bulgaria cho người Do 
Thái rời khỏi đó để đến Palestine. Ông nói, họ nên được gửi trở lại Ba Lan dưới sự bảo 
vệ mạnh mẽ và tràn đây năng lượng (của Đức Quốc Xã). 

Ngay cả ở châu Âu, những người sống sót hoang mang vẫn thường cảm thấy bị ghê tởm 
hơn là thương hại. Làn sóng bài Do Thái mới lại bắt đầu. Trong số những người ủng hộ 
việc trục xuất có Tướng Patton, người phụ trách nhiều người di tản Do Thái hơn bất kỳ 


chỉ huy nào khác. Ông gọi 'người Do Thái di tản là một “loài tiêu nhân không có bất kỳ 
sự cải tiến nào về văn hóa hoặc xã hội của thời đại chúng ta”. Ông nói, “không có người 
bình thường nào có thể chìm xuỗng mức độ xuông cấp mà những thứ này đã đạt đến 
trong thời gian ngắn ngủi 4 năm.” Sự thù địch tích cực hơn đôi với những người sống 
sót đáng thương đã được thể hiện ở các quốc ø1a mà họ đã bị lôi kéo, đặc biệt là Ba Lan. 
Người di tản Do Thái biết điều gì đang chờ đợi họ. Họ đã chỗng lại việc hôi hương với 
tất cả sức lực. Một người Do Thái Mỹ từ Chicago, người đã phải chất những người sống 
sót lên xe lửa đến Ba Lan, kê lại: “Những người đàn ông quỳ gỗi trước mặt tôi, xé toạc 
áo sơ mi của họ và hét lên: Hãy giết tôi ngay!” 


Họ sẽ nói, “Bạn có thể giết tôi ngay bây giờ, dù sao thì tôi cũng chết nếu tôi quay trở lại 
Ba Lan.” Trong một số trường hợp là đúng. Tại Ba Lan, các cuộc bạo động bài Do Thái 
nỗ ra ở Cracow vào tháng 8 năm 1945 và lan sang Sosnowiec và Lublin. Luba Zindel, 
người trở về Cracow từ một trại của Đức Quốc Xã, mô tả một cuộc tân công vào giáo 
đường Do Thái của cô vào ngày Sabath đầu tiên vào tháng Tám: “Họ la hét chúng tôi đã 
phạm tội giết người theo nghi lễ. Họ bắt đầu bắn vào chúng tôi và đánh đập chúng tôi. 
Chồng tôi đang ngồi bên cạnh tôi. Anh ngã xuống, mặt đây vết đạn.” Cô cô găng chạy 
trỗn về phía Tây nhưng bị quân của Patton chặn lại. Đại sứ Anh tại Warsaw “bảo cáo bất 
kỳ ai ở Ba Lan có ngoại hình Do Thái đều gặp nguy hiểm°. Trong bảy tháng đâu tiên sau 
khi chiến tranh kết thúc, đã có 350 vụ giết người bài Do Thái ở Ba Lan. 


Tuy nhiên, Holocaust, bởi sự khủng khiếp của nó, đã mang lại sự thay đôi về chất trong 
cách xã hội quốc tế phản ứng với bạo lực gây ra cho người Do Thái. Mọi người nhất trí 
cả trừng phạt và bồi thường đều cần thiết và ở một mức độ nào đó, cả hai đều được thực 
hiện. Các phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh bắt đầu tại Nuremberg vào ngày 20 tháng 
11 năm 1945, với Giải pháp cuối cùng là yếu tô chính trong bản cáo trạng. Phiên tòa xét 
xử đầu tiên các nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 1946, 
trùng với Ngày Lễ Chuộc Tội, khi 12 bị cáo bị kết án tử hình, 3 người tù chung thân, 4 
người đi tù và 3 người được tha bông. Sau đó là 12 phiên tòa xét xử tội phạm lớn nhất 
của Đức Quốc Xã, được gọi là Vụ án Nuremberg. Tiếp theo, trong 4 phiên tòa liên quan 
trực tiếp đến Holocaust, 177 tên Quốc xã đã bị kết án, 12 người bị kết án tử hình, 25 
người bị kết án chung thân, và phần còn lại là các án tủ dài hạn. 

Có nhiều thử nghiệm tiếp theo ở mỗi khu vực trong số ba khu vực chiêm đóng của 
phương Tây, gần như tất cả đều liên quan đến hành động tàn bạo chỗng lại người Do 
Thái. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1951, tông cộng có 5.025 người 
Đức Quốc Xã đã bị kết án, 806 người bị kết án tử hình. Nhưng chỉ có 486 trường hợp 
được thi hành án tử hình. Hơn nữa, một Đạo luật Clemency được thông qua vào tháng ] 
năm 1951 bởi cao ủy Hoa Kỳ tại Đức đã dẫn đến việc trả tự do sớm cho nhiều tội phạm 


chiến tranh cao cấp trong tay Hoa Kỳ. Ủy ban Tội phạm Chiến tranh của Liên Hợp Quốc 
đã chuẩn bị danh sách 36.529 “tội phạm chiến tranh? (bao gồm cả người Nhật), phân lớn 
trong số họ tham gia vào các hành động tàn bạo chống người Do Thái. Trong ba năm 
đâu tiên sau chiến tranh, tám quốc gia Đông minh có 3.470 người trong danh sách đã 
được tô chức xét xử bố sung, trong đó 952 người bị kết án tử hình và 1.905 người nhận 
án tù. 

Một số lượng lớn các phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đã được tổ chức ở gân như tất 
cả các bang có liên quan đến cuộc chiến, có khoảng 150.000 bị cáo và tạo ra hơn 100.000 
bản án, nhiều người trong số họ bị trừng phạt vì các tội ác chống Do Thái. Nhiều ngàn 
Đức Quốc Xã và đồng minh của họ tham gia vào Giải pháp cuỗi cùng đã bị giết tại Quần 
đảo Gulag. Khi các tòa án Đức bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 1945, họ cũng bắt đầu 
xét xử tội phạm chiến tranh, và trong 1⁄4 thê kỷ đầu tiên, họ đã kết án 12 người tử hình, 
90 người tù chung thân và 6000 người đi tù. 


Việc truy lùng và dàn xếp tội phạm chiến tranh của Đức Quốc Xã vẫn tiếp tục vào cuối 
những năm 1980, hơn bỗn mươi năm sau khi Holocaust kết thúc, và có khả năng kéo dài 
thêm một thập kỷ nữa, khi kết thúc tất cả những kẻ tham gia sẽ bị giết hoặc chết già. 
Không ai có thê nói công lý đã được thực hiện. Một số người thực thi cao cập của Giải 
pháp cuối cùng đã biễn mất và sống trong hòa bình ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, không 
ai có thể nghi ngờ quy mô của nỗ lực được thực hiện để trừng phạt những kẻ đã phạm 
tội ác nghiêm trọng nhất trong lịch sử. 


Cuộc đâu tranh đề bôi thường cho các nạn nhân đã tạo ra những kết quả trái chiêu. 


Chaim Weizmann, thay mặt Cơ quan Do Thái, đệ trình yêu cầu bôi thường từ bỗn cường 
quốc chiếm đóng vào ngày 20 tháng 9 năm 1945. Không có gì xảy ra, chủ yêu là vì 
không có hiệp ước hòa bình chung nào được đàm phán hoặc ký kết. Ba cường quốc 
phương Tây dành số tiền thu được từ việc bán tài sản bị Đức Quốc Xã tịch thu cho các 
nạn nhân Do Thái. Nhưng họ phải đưa ra những tuyên bố riêng lẻ và một dự án có ý 
tưởng tốt đã biến thành một vũng lây quan liêu. Đến năm 1953, chỉ có 11.000 đơn kiện 
đã được xử lý, thu về 83 triệu đô la. Trong khi đó, vào tháng Ï năm 1951, Thủ tướng 
Israel, David Ben Gurion, đã đệ trình một yêu sách tập thê lên chính phủ liên bang Đức 
với sô tiền 1,5 tỷ đô la, dựa trên việc Israel thu hút 500.000 người tỊ nạn từ Đức với chi 
phí dành cho mỗi người là 3.000 đô la. 

Thỏa thuận cuối cùng là 845 triệu đô la, được thanh toán trong mười bốn năm, bất chấp 
những nỗ lực của các quốc gia Ả Rập nhằm ngăn chặn việc phê chuẩn, có hiệu lực vào 
tháng 3 năm 1953 và được hoàn thành vào năm 1965. Hơn nữa, nó cũng tạo điều kiện 
cho việc thông qua Luật bôi thường của liên bang, bồi thường cho từng nạn nhân hoặc 


người phụ thuộc của họ vì thiệt hại về tính mạng hoặc chân tay, thiệt hại về sức khỏe và 
mất việc làm, lương hưu và bảo hiểm. Nó tiếp tục bồi thường cho việc mất tự do với tỷ 
lệ một đô la cho mỗi ngày các nạn nhân bị giam cầm, buộc phải sông trong một khu lộ 
chuột hoặc đeo một ngôi sao. 


Những người mất đi trụ cột gia đình được nhận lương hưu, những cựu công chức được 
thăng chức và bôi thường. 


Nạn nhân cũng có thê yêu cầu bôi thường thiệt hại về tài sản. Việc giải quyết được quản 
lý bởi một đội ngũ gần 5.000 thẩm phán, công chức và thư ký, những người vào năm 
1973 đã xử lý hơn 95% trong tổng số 4.276.000 đơn kiện. Trong một phân tư thế kỷ, nó 
đã chi khoảng 5% ngân sách liên bang Đức. Khoảng 25 tỷ đô la đã được thanh toán, và 
vào cuối thế kỷ 20, con số sẽ là hơn 30 tỷ đô la. Những khoản thanh toán này không thể 
được mô tả chính xác là hào phóng hay thậm chí là tương xứng. Nhưng chúng còn hơn 
rất nhiều so với Weizmann hay Ben Gurion từng mong đợi và chúng đại diện cho mong 
muốn thực sự của chính phủ liên bang trong việc trả giá cho tội ác của nước Đức. 


Phân còn lại của câu chuyện bôi thường ít khả quan hơn nhiêu. Không ai trong số các 
nhà công nghiệp Đức tham gia vào chương trình lao động nô lệ từng thừa nhận trách 
nhiệm đạo đức đối với hậu quả tàn khốc của nó. Họ lập luận, để bảo vệ mình trước các 
cáo buộc hình sự và các cáo buộc dân sự, trong hoàn cảnh chiến tranh tông lực, thủ tục 
cưỡng bức lao động không phải là trái pháp luật. 

Friedrich Flick tuyên bỗ: “Không ai trong số đông những người biết các bị cáo đồng 
nghiệp của tôi và bản thân tôi sẽ sẵn sàng tin chúng tôi đã phạm tội ác chống lại loài 
người và không có gì có thể thuyết phục chúng tôi là tội phạm chiến tranh.” Ông ta có 1 
tỷ đô la khi qua đời, ở tuổi 90, vào năm 1972. Tổng cộng các công ty Đức chỉ trả tổng 
cộng 13 triệu đô la và chưa đến 15.000 người Do Thái được một phân trong số đó. Công 
nhân nô lệ IG Farben tại Auschwitz nhận được 1.700 đô la mỗi người, nô lệ AEG- 
Telefunken 500 đô la hoặc ít hơn. Gia đình của những người đã làm việc cho đến chết 
chăng được gì. Nhưng hành vi của các nhà tư bản Đức cũng không tệ hơn các quốc gia 
Đông Âu. Chính phủ Đông Đức thậm chí không quan tâm các yêu câu bôi thường. Cũng 
không có bất kỳ phản hồi nào từ Rumania. 

Hành vi của Áo là tệ nhất trong số đó. Mặc dù tuyệt đại đa sỐ người Áo đã ủng hộ 
Anschluss, dù gần 550.000 trong số bảy triệu người Áo thực sự là thành viên Đảng Quốc 
xã, người Áo đã chiến đâu bên cạnh Đức trong suốt cuộc chiến nhưng tuyên bố của Đồng 
minh vào tháng I1 năm 1943 tại Moscow đã xếp Áo là “quốc gia tự do đầu tiên trở thành 
nạn nhân của cuộc xâm lược từ Hitler°. Do đó, Áo được miễn các khoản bồi thường tại 


Hội nghị Potsdam sau chiễn tranh. Tất cả các đảng phái chính trị của Áo đã tham gia vào 
một thỏa thuận để trốn tránh trách nhiệm đạo đức. 


Áo bị Đồng minh buộc phải thông qua luật hình sự chiến tranh, nhưng thậm chí không 
thành lập cơ quan tô tụng đề thi hành luật này cho đến năm 1963. Người Do Thái yêu 
cầu bôi thường, đã được yêu cầu nộp đơn cho Đức, trừ khi họ có thể xác định tài sản cũ 
của họ ở chính nước Áo; và rất ít người thực sự nhận được hơn 1.000 đô la. 


Có một nỗ lực muộn màng nhưng vẫn được hoan nghênh đề thực hiện sự đền bù về mặt 
đạo đức của các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Cả hai chủ nghĩa bài Do Thái Công giáo và 
Luther đã góp phân, trong nhiều thê kỷ, vào sự căm ghét người Do Thái mà đỉnh điểm 
là chủ nghĩa Hitler. Cả hai nhà thờ đều không hoạt động tốt trong chiến tranh. Đặc biệt, 
Giáo hoàng Pius XII đã không lên án Giải pháp cuỗi cùng, mặc dù ngài biết về nó. Một 
hoặc hai giọng nói biệt lập đã được cất lên thay mặt cho người Do Thái. Cha Bernhard 
Lichtenberg, từ Nhà thờ Công giáo St Hedwig ở Berlin, đã cầu nguyện công khai cho 
người Do Thái vào năm 1941. Căn hộ của ông đã được khám xét và tìm thấy các ghi chú 
cho một bài giảng chưa được phát, trong đó ông dự định nói với giáo đoàn của mình 
răng họ không nên tin vào một âm mưu người Do Thái giết tất cả người Đức. Vì điều 
này, ông đã phải chịu một bản án hai năm. Trong số những nhân chứng tận mắt về 
Judenrazzia ở Rome vào ngày l6 tháng 10 năm 1943 có một linh mục Dòng Tên, 
Augustin Bea, người đến từ Baden ở Đức và đóng vai trò là người giải tội của Đức Pio 
XII. 


Judenrazz1a: người Do Thái bị cướp bóc. 


Hai mươi năm sau, trong Công đồng Vatican II, với tư cách là người đứng đầu Ban Thư 
ký Hiệp nhất Cơ Đốc giáo, ông có cơ hội dập tắt, một lần và mãi mãi, cáo buộc cô xưa 
về tội giết người theo nghi lễ của người Do Thái. Hội đồng “Tuyên bỗ về mỗi quan hệ 
của Giáo hội với các tôn giáo phi Cơ Đốc", tiếp thu Ấn Độ giáo, Phật giáo và Hồi giáo 
cũng như Do Thái giáo. Hội đồng, đã thông qua nó vào tháng 11 năm 1965. Đó là một 
tài liệu miễn cưỡng, ít thăng thăn hơn Bea mong đợi, không đưa ra lời xin lỗi về cuộc 
đàn áp của nhà thờ đối với người Do Thái, và sự thừa nhận không đây đủ về sự đóng 
góp của Do Thái giáo đôi với Cơ Đốc giáo. 

Điều đó đã được hoan nghênh. Nhưng người Do Thái đã hiểu rằng thế giới văn minh, 
dù được định nghĩa như thế nào, cũng không thể tin cậy được. Bài học kinh nghiệm mà 
người Do Thái học được từ Holocaust là nhu cầu cấp thiết phải đảm bảo cho mình một 
nơi nương tựa vĩnh viễn, khép kín và trên hết là có chủ quyên, nơi nếu cân, cả cộng đồng 
Do Thái trên thê giới có thê tìm thây sự an toàn trước kẻ thù của mình. Chiến tranh thê 
giới thứ nhất đã làm cho nhà nước Zionist trở nên khả thi. Chiến tranh thế giới thứ hai 


đã làm cho nó trở nên thiết yếu. Nó thuyết phục đại đa số người Do Thái rằng một nhà 
nước như vậy phải được tạo ra và đảm bảo bằng bất cứ giá nào. 


Nơi tưởng niệm Holocaust tại Berlin — Đức 


ZION 


Holocaust và Zion có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Vụ sát hại sáu triệu người Do Thái 
là nguyên nhân chính dẫn đến việc thành lập nhà nước Israel. Điều này phù hợp với một 
động lực cỗ xưa và mạnh mẽ của lịch sử Do Thái: sự cứu chuộc thông qua đau khô. 
Hàng ngàn người Do Thái ngoan đạo đã hát tuyên xưng đức tin khi họ đang hồi hả tiễn 
tới phòng hơi ngạt vì họ tin hình phạt được gây ra cho người Do Thái, trong đó Hitler 
và SS chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời. Theo nhà tiên tr Amos, Đức Chúa Trời đã nói: 
“Chỉ có Ta mới biết tật cả các gia đình trên trái đất, vì vậy Ta sẽ trừng phạt ngươi vì mọi 
tội ác của ngươi.” Những đau khổ của trại Auschwitz là một phân của một kế hoạch (của 
Đức Chúa Trời). 

Họ khăng định vinh quang sẽ đến. Hơn nữa, Đức Chúa Trời không chỉ tức giận với người 
Do Thái. Ngài cũng buôn. Ngài khóc với họ. Ngài cùng họ vào phòng hơi ngạt như khi 
cùng họ đi Lưu Đày. 

Đó là phát biểu theo nghĩa tôn giáo siêu hình. Nhưng nó cũng có thể được phát biểu 
trong điều kiện lịch sử. Việc tạo ra Israel là hậu quả của những đau khô của người Do 
Thái. Chúng tôi đã sử dụng hình ảnh của trò chơi ghép hình để chỉ ra cách mỗi mảnh 
ghép cân thiết được ghép vào vị trí. Như chúng ta đã thấy, các cuộc thảm sát lớn ở phía 
đông năm 1648 đã dẫn đến một cộng đồng Do Thái ở Anh và Mỹ - những người Do 
Thái có ảnh hưởng nhất ở thê giới, một phần không thê thiếu trong bối cảnh địa chính 
trị mà Israel có thê được tạo ra. Một lần nữa, các cuộc thảm sát năm 1881 đặt ra chuyển 
động của một chuỗi các sự kiện có xu hướng đi đến cùng một kết thúc. Sự nhập cư mà 
họ tạo ra là nền tảng cho sự phẫn nộ của vụ Dreyfus, dẫn đến việc Herzl trực tiếp tạo ra 
Chủ nghĩa Phục quốc hiện đại. Phong trào của người Do Thái bị áp bức tại Nga đã tạo 
ra Tuyên bố Balfour và Liên đoàn các quốc gia ủy nhiệm, Palestine được thành lập để 
thực hiện Tuyên bô đó. Cuộc đàn áp người Do Thái của Hitler là lần cuỗi cùng trong 
chuỗi các thảm họa đã góp phần tạo nên nhà nước theo chủ nghĩa Phục quốc. 

Ngay cả trước Chiến tranh thê giới thứ hai, chính sách chống người Do Thái của Hitler 
đã có tác dụng ngoài ý muốn là củng cô đáng kế cộng đồng Do Thái ở Palestine. Hitler 
cuối cùng đã coi nhà nước Do Thái là một kẻ thù tiềm tàng, một “Vatican thứ hai, một 
“Trung tâm Do Thái”, một 'cơ sở quyền lực mới cho người Do Thái thế giới”. Nhưng 
trong một thời gian vào những năm 1930, Đức Quốc Xã đã tích cực hỗ trợ cuộc di cư 
của Người Do Thái Đức đến Palestine. Do đó, không chỉ 60.000 người Do Thái Đức trở 
về quê hương, mà tài sản của họ đóng một phân quan trọng trong việc thiết lập cơ sở hạ 
tầng công nghiệp và thương mại ở đó. Đó là cuộc chiến, không chỉ Hitler tân công thắng 


vào người Do Thái, mà còn là cơ hội để người Do Thái đánh trả ông ta (theo phe Đồng 
minh) điều này đã kích hoạt giai đoạn cuối cùng của chương trình Chủ nghĩa phục quốc. 
Từ khi chiến tranh bùng nồ vào năm 1939, việc thành lập nhà nước Israel, vào thời điểm 
sớm nhất có thể, đã trở thành đôi tượng quan trọng của những người theo chủ nghĩa Phục 
quốc và dân dân lan rộng ra phân lớn cộng đồng Do Thái trên thế giới. Những trở ngại 
cho sự hoàn thành của chủ nghĩa Zionist vẫn còn đáng kê. Cũng cần phải loại bỏ mọi 
phản đối của ba nước Đông minh chiến thắng là Anh, Hoa Kỳ và Liên Xô. Chúng ta hãy 
xem xét từng thứ mội. 


Ban đâu, Anh là quan trọng nhất, bởi vì nó là cường quốc sở hữu Palestine. 


Hơn nữa, Sách Trắng năm 1939, trên thực tế, đã bác bỏ Tuyên bỗ Balfour và dự kiến 
một tương lai mà Palestine không do người Do Thái chiêm giữ. Người Do Thái là đồng 
minh của Anh trong cuộc chiên. Nhưng đồng thời họ phải lật đồ chính sách của Anh đối 
với Palestine. Ben Gurion nghĩ các mục tiêu tương thích với nhau: 

“Chúng ta phải chiến đâu với Hitler như thể không có Sách Trắng, và chiến đâu với Sách 
Trắng như thê không có Hitler.” Ông đúng, với điều kiện người Anh sẽ cho phép người 
Do Thái tham gia chiến tranh như một đơn vị thông nhất. Chính quyền Anh, quân đội, 
ngoại giao và thuộc địa, thù địch với ý tưởng này. Thật vậy, sau khi người chiến thắng 
Alamein vào cuỗi năm 1942 loại bỏ mối đe dọa của Đức khỏi Trung Đông, Bộ chỉ huy 
của Anh ở đó đã nghi ngờ về bất kỳ hoạt động quân sự nào của người Do Thái. Nhưng 
người Do Thái có một đồng minh mạnh mẽ: Churchill. Ông ủng hộ đề xuất của 
Weizmamn về việc thành lập một lực lượng tân công Do Thái từ các đơn vị Do Thái quy 
mô nhỏ hiện có. Quân đội Anh liên tục ngăn chặn việc này, nhưng cuối cùng Churchill 
đã tìm được cách của mình. ““Tôi thích ý tưởng này,” ông nói nhỏ với Bộ trưởng Ngoại 
giao, ngày 12 tháng 7 năm 1944, “những người Do Thái đang cô gắng truy sát những kẻ 
giết đồng bào của họ ở Trung Âu... Tôi không thể hiểu tại sao chủng tộc tử vì đạo này 
lại phân tán khắp thế giới và chịu đựng những đau khổ mà không có chủng tộc nào khác 
phải chịu, lại không thê lảm việc dưới một lá cờ chung.” Hai tháng sau, Lữ đoàn Do 
Thái, 25.000 người được thành lập. Nếu không có Churchill, người Do Thái sẽ không 
bao giờ có được điêu đó. 

Nhưng việc lật đồ Hitler đã làm nước Anh nghèo đi và làm cho các mỏ dầu ở Trung 
Đông của họ trở nên quan trọng hơn, chứ không phải ít hơn; họ không có ý định cho 
phép người Do Thái nhập cư, điều này sẽ biến thế giới Ả Rập thành thù địch. Vì vậy, họ 
đã ngăn chặn những người nhập cư Do Thái bất hợp pháp đồ bộ. Vào tháng 11 năm 
1940, tàu Patria chuẩn bị đi đến Mauritius với 1.700 người bị trục xuất trên tàu, đã bị 
phá hoại. Nó bị chìm ở Vịnh Haifa và 250 người tị nạn bị chết đuôi. Vào tháng 2 năm 


1942, Struma, một con tàu tị nạn từ Rumania, bị Anh từ chỗi cho phép vào cảng, và bị 
chìm ở Biên Đen, 770 người chết đuôi. 


-...=.| S=—= "mm. 
wJWN T151199N TNỲNY, M.. Ậ 
Những giai đoạn bi thảm đã không làm lung lay quyết tâm của Anh trong việc duy trì 
giới hạn nhập cư của mình trong suốt cuộc chiến. Sự gia nhập quyên lực vào năm 1945 
của Đảng Lao động Anh, về mặt lý thuyết là ủng hộ chủ nghĩa phục quốc Do Thái, cũng 
không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Bộ trưởng Ngoại giao mới, Ernest Bevin, cúi đầu 
trước lập luận của các nhà ngoại giao và tướng lĩnh. Vào thời điểm đó, Anh vẫn thông 
trị một phần tư bề mặt trái đất. Họ có 100.000 người ở Palestine, nơi người Do Thái chỉ 
có 600.000 người. 
Câu trả lời của người Do Thái vào thời điểm đó là việc sử dụng khủng bố một cách khoa 
học đề phá vỡ ý chí của các nhà cai trị tự do. Nó đã trở thành một điều phố biến trong 
bỗn mươi năm sau đó, nhưng vào năm 1945, nó mới mẻ. Nó có thê được gọi là một sản 
phẩm phụ của Holocaust. Người đại diện của nó là Menachem Beøgin, cựu chủ tịch Betar, 
phong trào thanh niên Ba Lan. 


Người Do Thái chiếm 70% thành phố quê hương của ông, Brest Litovsk. Đã có hơn 
30.000 người vào năm 1939. Đến năm 1944, chỉ có 10 người còn sông. Hầu hết gia đình 
Begins đều bị sát hại. Người Do Thái, thậm chí bị câm chôn cất người chết của họ. Đó 
là cách cha ông chết, bị bắn chết tại chỗ khi đào mộ chôn một người bạn ở nghĩa trang 
Do Thái. Nhưng Begin là một người kiên cường. Bị bắt ở Lithuania, ông là một trong số 
rất ít người sông sót. Sau đó, Begin được gửi đến một trại nô lệ của Liên Xô ở Bắc Cực 
gần Biển Barents, xây dựng tuyến đường sắt Kotlas—Varkuta. Ông cũng sông sót, sau 
đó đi bộ qua Trung Á và lên đường đến Jerusalem. Vào tháng 12 năm 1943, ông nắm 


quyên kiểm soát cánh tay quân sự của phe Xét lại, Irgun. Hai tháng sau, ông tuyên chiến 
với chính quyên Anh. 


Trong số những người Do Thái, có ba trường phái tư tưởng về người Anh. Weizmann 
vẫn tin tưởng vào thiện chí của người Anh. Ben Gurion hoài nghi. Nhánh thứ ba theo 
chủ nghĩa cực đoan, tách khỏi Irgun, được gọi là Băng đảng Stern theo tên thủ lĩnh của 
nó là Abraham Stern. Ông không tuân theo chỉ thị của Jabotinsky về việc ngừng băn với 
người Anh khi chiến tranh bùng nô, và bị giết vào tháng 2 năm 1942. Nhưng các đồng 
nghiệp của ông, dẫn đầu là Yizhak Shamir và Nathan Yellin Mor, đã thực hiện một chiến 
dịch không hạn chế chống lại Anh. Họ nhìn thấy kẻ thù không phải là Anh mà là chính 
quyền Anh ở Palestine. Họ muốn làm nó bẽ mặt; làm cho nó không hoạt động được. Họ 
đã cho nỗ tung các văn phòng CID, tòa nhà nhập cư và các mục tiêu tương tự. 


Mỗi quan hệ giữa ba nhóm Do Thái luôn căng thăng và thường xuyên gay gắt. Điều này 
đã gầy ra những hậu quả chính trị nghiêm trọng sau này. Vào ngày 6 tháng I Ï năm 1944, 
băng đảng Stern đã sát hại Lãnh chúa Moyne, Bộ trưởng phụ trách các vẫn đề Trung 
Đông của Anh. 


Haganah, kinh hoàng và tức giận, đã tung ra thứ được gọi là Saison chống lại cả Sternists 
và Irgun. Nó đã bắt một số người và giam giữ họ trong các nhà tù dưới lòng đất. Tệ hơn 
nữa, nó đã chuyên giao cho CID Anh tên của 700 người trong các tô chức này. Ít nhất 
300 người và có thê lên đến 1.000 người đã bị bắt từ thông tin được cung cấp. 

Haganah là một tổ chức bán vũ trang của người Do Thái trong vùng đất ủy nhiệm của Anh tại Palestine từ 
1920 tới 1948, sau này trở thành hạt nhân của Lực lượng Quôc phòng Israel. 

Begin, người đã trôn thoát, buộc tội Haganah tra tân, và đưa ra một tuyên bố thách thức: 
“Chúng tôi sẽ trả thù.” Chính trong những tháng này, khi chiến đâu với cả người Anh và 
người Do Thái đông loại, ông đã tạo ra một lực lượng ngầm. Ông tin Haganah sẽ phải 
tham gia cùng ông đề thoát khỏi nước Anh. Vào tháng 10 năm 1945, Ben Gurion, không 
tham khảo ý kiến của Weizmann, đã gửi một bức điện mật mã tới Moshe Snch, chỉ huy 
của Haganah, ra lệnh cho anh ta bắt đầu các chiến dịch chỗng lại lực lượng Anh. Một 
phong trào kháng chiến thông nhất của người Do Thái được thành lập. Nó bắt đầu các 
cuộc tân công vào đêm 31 tháng 10, làm nô tung đường sắt. 


Mặc dù vậy, những bất đồng về mục tiêu vẫn còn. Haganah sẽ không khủng bỗ dưới bất 
kỳ hình thức nào. Nó sẽ chỉ sử dụng vũ lực trong những hoạt động quân sự một cách 
chính đáng. Begin luôn bác bỏ hành vi giết người, chăng hạn như vụ giết người máu 
lạnh của quân Sternists đôi với sáu lính dù người Anh trên giường của họ vào ngày 26 
tháng 4 năm 1946. Nhưng ông ấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro đạo đức, cũng như thể chất. 
Làm sao Đất Hứa có thể được bảo đảm ngay từ đầu mà không có Joshua (vũ lực)? Và 


chăng phải Sách Joshua là một ghi chép về việc dân Israel đã chuẩn bị chinh phục đất 
của họ theo lệnh thiêng liêng? 

Vào ngày 29 tháng 6 năm 1946, người Anh đã giải tán Cơ quan Do Thái. Khoảng 2.718 
người Do Thái đã bị bắt. Mục tiêu là tạo ra một ban lãnh Do Thái giáo ôn hòa hơn. Nó 
đã thất bại. Thật vậy, vì Irgun chưa bị đụng chạm, nó đã được củng cô đưới bàn tay của 
Begin. Ông đã khiến Haganah đồng ý cho nỗ tung khách sạn King David, nơi đặt trụ sở 
của chính quyền Anh. Weizmann được nghe về âm mưu và đe dọa sẽ từ chức và cho cả 
thê giới biết lý do. Haganah bảo Begin bỏ nó đi nhưng ông từ chối. Vào giờ ăn trưa ngày 
22 tháng 7 năm 1946, trước sáu phút so với kế hoạch, khoảng 320 kg chất nô đã phá hủy 
một cảnh của khách sạn, giết chết hai mươi tám người Anh, bỗn mươi mốt người Ả Rập 
và mười bảy người Do Thái, cùng với năm người khác. Begin luôn nhân mạnh đã đưa 
ra cảnh báo đây đủ và đồ lỗi cho chính quyền Anh về những cái chết. Ông chỉ thương 
tiếc cho những thương vong của người Do Thái. Nhưng, trong những hành động khủng 
bồ như vậy, những người đặt chất nỗ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp tử vong 
nào. Chỉ huy Moshe Šnech của Haganah buộc phải từ chức. 


II l) l F tI§ 


" 
Ù 


tự *À 


⁄Ỉ sỊ |- R 
Ộ : 
W 
HHHAI 
| 


Ù 
J 
TT 
Lt 


l 


* 
f 
+ 
4 
sU "ty 
` _ p 
`. lv. HỆ 
“II EM | (mã | | 
mì Rở, 
í 121/014 
t14221410: 9 
(1011k l 


lš 


c— ce + 
+ - 
° ¬ = 
"†ÿ.m ¬ 
= %. 
= 
= ` 
. 
Š 
c 
. 
= 


j 


Chính phủ Anh đề xuất sự phân chia đất nước làm ba. Cả người Do Thái và người Ả 
Rập đều bác bỏ kế hoạch. Theo đó, vào ngày 14 tháng 2 năm 1947, Bevin tuyên bỗ ông 
đang bàn giao toàn bộ vẫn đề Palestine cho Liên Hợp Quốc. 


Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là một cuộc rút quân nhanh chóng của Anh. Vì vậy, 
chiến dịch khủng bỗ vẫn tiếp tục. Begin phản đôi các vụ ám sát kiêu Sternist nhưng ông 
nhân mạnh quyên đạo đức của Irgun để trừng phạt các thành viên của lực lượng vũ trang 
Anh giông như cách Anh trừng phạt các thành viên Irgun. Người Anh đã treo cỗ và đánh 
đòn. Irgun cũng sẽ làm như vậy. Vào tháng 4 năm 1947, ba người đàn ông Irgun đã bị 
đưa ra xét xử vì một cuộc tân công vào pháo đài nhà tù Acre, nơi đã giải thoát cho 251 
tù nhân. Irgun đe dọa trả đũa nếu cả ba bị kết tội và treo cô. Người Anh đã làm vào ngày 
29 tháng 7. Vài giờ sau, hai trung sĩ người Anh, Cliford Martin và Mervyn Paice, những 
người đã bị bắt vì mục đích này, đã bị treo cổ theo chỉ thị của Begin. Vụ giết người ghê 
rợn này đã khiến nhiều người Do Thái kinh hoàng. Cơ quan Do Thái gọi đây là “vụ sát 
hại dã man hai người đàn ông vô tội bởi một nhóm tội phạm". (Nó thậm chí còn tôi tệ 
hơn, vì 3Š năm sau có thông tin Martin có mẹ là người Do Thái.) Nó đã gầy ra cơn thịnh 
nộ không kiềm chế ở Anh. Một giáo đường Do Thái bị thiêu rụi ở Derby. Đã có các cuộc 
bạo động chống người Do Thái ở London, Liverpool, Glasgow và Manchester — cuộc 
bạo động đầu tiên ở Anh kê từ thế kỷ thứ mười ba. Những điều này lại tạo ra những thay 
đổi quan trọng trong chính sách của Anh. Người Anh đã từng cho bất kỳ vùng nào cũng 
phải được họ giám sát; nêu không quân đội của các quốc gia Á Rập sẽ đơn giản tiễn vào 
và tiêu diệt người Do Thái. Giờ đây, họ quyết định rút ra càng nhanh càng tốt và để 
người Ả Rập và Do Thái “tự xử”. Do đó, chính sách của Begin đã thành công, nhưng nó 
có những rủi ro đáng sợ. 

Mức độ rủi ro phụ thuộc vào hai siêu cường Mỹ và Nga. Trong cả hai trường hợp, những 
người theo chủ nghĩa Phục quốc đêu được hưởng lợi từ những gì có thể gọi là may mắn 
hoặc sự quan phòng của thần thánh. Đâu tiên là cái chết của Roosevelt vào ngày 12 tháng 
4 năm 1945. Trong những tuần cuỗi cùng của mình, ông đã chỗng lại chủ nghĩa Zionist, 
sau cuộc gặp với Vua Ibn Saud sau Hội nghị Yalta. Trợ lý tông thông ủng hộ chủ nghĩa 
Zionist, David Niles, sau đó khăng định: “Có những nghi ngờ nghiêm trọng trong tâm 
trí tôi rằng Israel sẽ ra đời nếu Roosevelt còn sống.” 

Người kế nhiệm Roosevelt, Harry S. Truman, đã có một cam kết thăng thắn hơn nhiều 
đối với Chủ nghĩa phục quốc Do Thái, một phần cảm tính, một phân tính toán. Ông cảm 
thây tiếc cho những người tị nạn Do Thái. Ông coi 'người Do Thái ở Palestine là những 
kẻ yếu thế”. Ông cũng không chắc chăn về lá phiêu của người Do Thái hơn Roosevelt. 
Đối với cuộc bâu cử năm 1948 sắp tới, Ông cần sự chứng thực của các tô chức Do Thái 
ở các địa phương như New York, Pennsylvamia và lÏlinols. 


*lenachem Besin s 
⁄⁄/0//4/ Ì 20c 


Một khi người Anh từ bỏ sự ủy nhiệm, Truman đã thúc đây việc thành lập một nhà nước 
Do Thái. Vào tháng Š năm 1947, vân đề Palestine được đưa ra trước LHQ. Một số nước 
đề xuất một nhà nước liên bang nhưng phân lớn ủng hộ một kế hoạch phân vùng mới: 
sẽ có các quốc gia Do Thái và Á Rập, cộng với một khu vực quốc tế ở Jerusalem. Vào 


ngày 29 tháng II năm 1947, nhờ sự ủng hộ tích cực của Truman, nó đã được Đại hội 
đồng tán thành, 33/13 phiếu ủng hộ, 10 phiếu trắng, 


- Partition Plan, November 29 1947 LEBANON/ a < 
"E c| 
_ 2000) dianhb 
_— SYRIA 


- š0g0f. 


Tên 


'Prdtpsell ^^ 
| Âra 3[afE 
< 
lo L. BS, 
7 


NHn xi) 
- thê Jerusalern 


__ 


"— 
“âm, 


ƒ SAUDI: ARA Bï— 


Liên Xô và các quốc gia Ả Rập, tiếp theo là cánh tả quốc vn nói chung, sau này tin việc 
thành lập Israel là tác phẩm của một âm mưu của chủ nghĩa tư bản-đề quốc. Nhưng thực 
tế cho thây điêu ngược lại. Cả Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh đều không 
muốn một nhà nước Do Thái. Họ đã thấy trước thảm họa cho phương Tây trong khu 
vực. Văn phòng Chiến tranh Anh cũng phản đôi mạnh mẽ không kém. Bộ Quốc phòng 
Hoa Kỳ cũng vậy. Bộ trưởng của nó, James Forrestal, đã lên án người Do Thái một cách 
gay gặt: “Không một nhóm nào ở đất nước này được phép ảnh hưởng đến chính sách 
của chúng ta đến mức có thê gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.” Phát biểu vì lợi ích 
dầu mỏ, Max Thornburg, ở Caltex, nói Truman đã “dập tắt uy tín đạo đức của nước Mỹ 
và phá hủy niềm tin của người Ả Rập vào lý tưởng của họ.” 

Thật vậy, nếu có một âm mưu tạo ra Israel, thì Liên Xô là một thành viên nồi bật trong 
đó. Trong chiến tranh, vì lý do chiến thuật, Stalin đã đình chỉ một số khía cạnh trong các 
chính sách bài Do Thái của mình. Ông thậm chí còn lập ra một Ủy ban chỗng phát xít 
Do Thái. Từ năm 1944, trong một thời gian ngăn, ông đã ủng hộ chủ nghĩa Zionist trong 
chính sách đôi ngoại (mặc dù không phải ở chính nước Nga). Lý do của ông dường như 


là việc thành lập Israel, mà ông được khuyên là một nhà nước xã hội chủ nghĩa, sẽ đây 
nhanh sự suy giảm ảnh hưởng của Anh ở Trung Đông. Khi vẫn đề Palestine lần đầu tiên 
ra trước LHQ vào tháng Š năm 1947, Andreli Gromyko, Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô, 
đã gây bất ngờ khi tuyên bố chính phủ của ông ủng hộ việc thành lập một nhà nước Do 
Thái và bằng cách bỏ phiếu ủng hộ. Vào ngày 13 tháng 10 Semyon Tsarapkin, trưởng 
phái đoàn Liên Xô tại LHQ, đã chào mừng các thành viên của Cơ quan Do Thái. Tại 
cuộc bỏ phiếu quyết định của Đại hội đồng vào ngày 29 tháng II, toàn bộ khối Liên Xô 
đã bỏ phiếu vì lợi ích của Israel, và sau đó các phái đoàn của Liên Xô và Mỹ đã phối 
hợp chặt chẽ với nhau về lịch trình rút quân của Anh. 

Tháng 5 năm 1948 Tổng thông Truman công nhận quyết định của Đại hội đồng, Stalin 
chưa đây ba ngày sau, cũng công nhận nó. 


Có lẽ quan trọng nhất là quyết định của chính phủ Séc, theo chỉ thị của Stalin, bán vũ 
khí cho Israel. 


Nhưng một thời gian ngăn sau, Stalin đã giết diễn viên người Nga gốc Do Thái, Solomon 
Mikhoels vào tháng I năm 1948, và điều này dường như đã đánh dâu sự khởi đầu của 
một giai đoạn bài Do Thái dữ dội trong chính sách của ông ta. Việc chuyên sang chống 
Chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở nước ngoài mất nhiều thời gian hơn để phát triển nhưng 
nó đến một cách dứt khoát vào mùa thu năm 1948. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Israel 
vẫn tôn tại một cách an toàn. Chính sách của Mỹ cũng đang thay đôi, khi những áp lực 
ngày càng tăng của Chiến tranh Lạnh đã làm tan biến tâm trạng của họ về chủ nghĩa lý 
tưởng thời hậu chiến và buộc Truman phải chăm chú lăng nghe lời khuyên của Lâu Năm 
Góc và Bộ Ngoại giao hơn. Nếu cuộc di tản của Anh bị hoãn lại một năm nữa, Hoa Kỳ 
sẽ bớt lo lắng hơn khi thây Israel được tạo ra và Liên Xô gần như chắc chăn sẽ là kẻ thù 
địch. Do đó, ảnh hưởng của chiến dịch khủng bồ đối với chính sách của Anh có lẽ là 
quyết định. Israel được thành lập trong thời gian ngắn — vài tháng vào năm 1947-8. Đó 
cũng là may măn hoặc sự quan phòng (thiên ý). 

Tuy nhiên, nếu sự tàn nhẫn của Begin là nguyên nhân khiến người Anh rút quân sớm, 
thì chính Ben Gurion mới là người giúp nhà nước tôn tại. Ông phải đưa ra một loạt quyết 
định mà nêu không cân thận, có thê gây ra thảm họa cho người Do Thái ở Palestine. Sau 
khi cuộc bỏ phiêu phân vùng của Liên Hợp Quốc được thực hiện, người Ả Rập đã muỗn 
phá hủy tất cả các khu định cư của người Do Thái và bắt đầu tân công họ ngay lập tức. 
Azzam Pasha, tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập, nói trên đài phát thanh: “Đây sẽ là một 
cuộc chiến tiêu diệt và một cuộc thảm sát nghiêm trọng.” Các chỉ huy Do Thái tự tin 
nhưng nguồn lực của họ rất ít. Đến cuối năm 1947, Haganah có 17.600 súng trường, 
2.700 súng sten, khoảng 1.000 súng máy và từ 20.000 đến 43.000 quân nhân đang trong 


các giai đoạn huấn luyện khác nhau. Hầu như không có xe tăng, súng hạng nặng hay 
máy bay. 

Người À Rập đã tập hợp được một đội quân Giải phóng có quy mô đáng kê nhưng lãnh 
đạo bị chia rẽ. Họ cũng có lực lượng chính quy của các quốc gia Ả Rập: 10.000 người 
Ai Cập, 7.000 người Syria, 3.000 người lraq, 3.000 người Liban, cộng với 4.500 quân 
đoàn ÁẢ Rập mạnh mẽ của Transjordan, một lực lượng đáng gờm với các sĩ quan Anh. 
Đến tháng 3 năm 1948, hơn 1.200 người Do Thái đã bị giết, một nửa trong số đó là dân 
thường, trong các cuộc tân công của người Ả Rập. 


Các vũ khí của Séc đã bắt đầu được chuyền đến và được triên khai trong những tháng 
tới. Nhiệm vụ của Anh phải đến ngày 15 tháng 5 mới kết thúc. Nhưng vào đầu tháng 4, 
Ben Gurion đã đưa ra quyết định có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Ông ra 
lệnh cho Haganah tiến hành cuộc tấn công đề liên kết các vùng đất Do Thái khác nhau 
và củng cô càng nhiều càng tốt lãnh thô được giao cho Israel theo kế hoạch của Liên 
Hợp Quốc. Đó là một canh bạc. Người Do Thái đã chiếm đóng Haifa. Họ đã mở ra con 
đường đến Tiberias và miền đông Galilee. Họ đã lây Safed, Jaffa và Acre. Họ đã thiết 
lập cốt lõi của nhà nước Israel và trên thực tế đã giành chiến thăng trong cuộc chiến 
trước khi nó bắt đầu. 

Ben Gurion đã đọc Tuyên ngôn Độc lập vào thứ Sáu ngày 14 tháng 5S tại bảo tàng Tel 
Aviv. Ông nói: “Bằng quyền quốc gia và dựa trên sức mạnh của nghị quyết Đại hội đồng 
Liên hợp quốc, chúng tôi tuyên bố thành lập một nhà nước Do Thái ở Palestine, được 
gọi là Nhà nước Israel.” Chính phủ lâm thời được thành lập ngay lập tức. Các cuộc 
không kích của Ai Cập bắt đầu vào đêm đó. Ngày hôm sau, cùng một lúc, những người 
Anh cuối cùng rời đi và quân đội Ả Rập xâm lược. Họ đã tạo ra rât ít khác biệt, ngoại 
trừ một khía cạnh. Quân đoàn Ả Rập của Vua Abdullah đã chiêm Thành cô Jerusalem, 
người Do Thái tại Jerusalem đầu hàng vào ngày 28 tháng 5. Điều này có nghĩa là các 
khu định cư của người Do Thái ở phía đông Thành phô Thánh phải được sơ tán. 


Thỏa thuận đình chiến một tháng đã được sắp xếp vào ngày 11 tháng 6. Trong thời gian 
đó, các quốc gia Ả Rập tăng cường quân đội của họ. Nhưng người Israel đã bảo đảm 
một lượng lớn thiết bị hạng nặng, không chỉ từ người Séc mà còn từ người Pháp. Khi 
cuộc giao tranh tiếp tục vào ngày 9 tháng 7, người ta nhanh chóng thây rõ Israel đã nắm 
quyên kiểm soát. Họ đã chiếm Lydda, Ramleh và Nazareth và chiêm những vùng lãnh 
thổ rộng lớn bên ngoài phân vùng. Người Ả Rập đồng ý đình chiến lần thứ hai trong 
vòng mười ngày. Nhưng đôi khi bạo lực bùng phát, và vào giữa tháng 10, người Israel 
đã tiên hành một cuộc tân công nhằm mở đường đến các khu định cư Negev. 


Ben Gurion đọc Tuyên ngôn Độc lập vào thứ Sáu ngày 14 tháng Š năm 1948 


Nó kết thúc bằng việc chiếm Beersheba. Vào cuỗi năm đó, quân đội Israel đã có 100.000 
quân và được trang bị đầy đủ. Nó đã thiết lập một lực lượng quân sự tối quan trọng trong 
khu vực mà chưa bao giờ bị mất kế từ đó. Các cuộc đàm phán đình chiến được mở tại 
Rhodes vào ngày 12 tháng 1 năm 1949 và được ký kết với Ai Cập (14 tháng 2), Lebanon 
(23 tháng 3), TransJordan (3 tháng 4) và Syria (20 tháng 7). Iraq không đưa ra thỏa thuận 
nào, và năm quốc gia Ả Rập vẫn ở trong tình trạng chiến tranh chính thức với Israel. 


Các sự kiện của năm 1947-8, thành lập Israel, cũng tạo ra vân đề Ả Rập-Israel, tồn tại 
cho đến ngày nay. Nó có hai khía cạnh chính, khu định cư và biên giới. Theo số liệu của 
Liên Hợp Quốc, 656.000 cư dân Á Rập của Palestine bắt buộc rời khỏi lãnh thổ do Israel 
năm giữ: 280.000 đến Bờ Tây sông Jordan, 70.000 đến Transjordan, 100.000 đến 
Lebanon, 4.000 đến Iraq, 75.000 đến Syria, 7.000 đến Ai Cập và 190.000 đến Dải Gaza 
(người Israel đưa ra con số thập hơn, 550.000-600.000). Họ rời đi để tránh bị giết trong 
cuộc giao tranh, vì chính quyên đã đồ vỡ, vì họ bị ra lệnh hoặc hoảng sợ. 


Từ năm 1920 cho đến thời điểm này, người Do Thái đã hạn chế các cuộc tân công khủng 
bố vào các khu định cư Á Rập, mặc dù vô số những người Ả Rập đôi khi đã gây ra những 
đòn trả đũa nặng nề. Khi cuộc ø1ao tranh bắt đầu vào mùa đông năm 1947-8, DeIr Yassin, 
một ngôi làng khai thác đá Ả Rập với ít hơn 1.000 người, đã thực hiện một hiệp ước 
không gây hân với Givat Shaul, ngoại ô Jerusalem gân đó. Nhưng hai khu định cư của 
người Do Thái gần đó đã bị phá hủy, và mong muốn trả thù của người Do Thái rất mạnh 
mẽ. 


1947: United Nations 
Partition Plan 


1947 


BI Proposed .Jewish State 


Eiil Proposed Arab State 


L Sebbiag' ben) Â¬ Thìn lung 
#i| 'Corpus Separatum' 
of dêrusalem - 


"`. Đoạn E 
«Beersheba 


dJdune 1948: Arab 
armies invade 


<< 
Ïroupes 


Naharlya, 3 $yriennes 


9 
(Saint- Jean-đ' Acre) « —— 
Hafas ‹ SYRIE 


Irou, 
ca eb 


- ng 


Hadea. ˆ. J9M4s 


N * 
Ý_...... 


Tẹ!- Avw 
Jafa -<.. ——— n 
TRANSJ0RDANIE 


*Lođ 
+® Ramllah  sJ¿;¡ 
l —.¿:9alem 
` 


. BethlềéSm 
\ Hébron 
Ga: ” x 


0 !9 20 3 4 %9k® 
Đế, Akaba th 


duly 1948: lIsraeli army 


counterattacks 
Liönn 
NT SYRIE 
(Saint- vn đ _ /lF 
Haifa» 
MER Tibériade 
Z vê: 
MEDITERRANEE *Ò Aula 
Hadera s 
: Ề 
etanyas _ sTubas - 
: 'Kalkiya Naplouse 
Tel-AvWV, 
Jaffa C01, 1 ỜG 
DANIE 
s5 ỐC 
« Jếrusalem 
` Bathlé em 
„. . 
G228 
MtFR 
6AZA MORTE 
` 
Désert 
Négluevw 
ÉGYPTE 


: 0 19 % 1M 4 %le 
Điát „Akaba th 


Stern Gang đề nghị tiêu diệt Deir Yassin đề dạy cho người Ả Rập một bài học. Một sĩ 
quan cấp cao của Irgun, Yehuda Lapidot, đã làm chứng: “Mục đích rõ ràng là phá vỡ 
tỉnh thần của người Ả Rập và nâng cao tỉnh thần của cộng đồng Do Thái ở Jerusalem, 


nơi đã bị ảnh hưởng nặng nè theo thời gian, đặc biệt là gần đây bởi việc hành hạ các thi 
thể người Do Thái đã rơi vào tay của người Ả Rập.” Begin đồng ý tham gia chiến dịch 


nhưng nói phải sử dụng loa phóng thanh để dân làng có cơ hội đầu hàng mà không đồ 
máu. Chỉ huy địa phương Haganah cũng miễn cưỡng chấp thuận, nhưng đưa ra thêm các 


điêu kiện. Có tám mươi lrgun và bôn mươi người theo chủ nghĩa Sternist trong cuộc đột 


kích. Chiếc loa thùng bị rơi xuống mương và không bao giờ được sử dụng. Người Ả Rập 


đã chọn chiến đâu ác liệt. Những người theo chủ nghĩa Irgun-Sternist đã phải gửi đến 


một trung đội với một khâu súng máy hạng nặng và súng côi 2 Inch, và chính những thứ 


này đã chấm dứt sự kháng cự của người Ả Rập. 


Chính vào thời điểm này, lực lượng truy quét đã tiễn vào làng và mất kiêm soát. Một 
điệp viên Haganah đi cùng họ đã mô tả những gì tiếp theo là 'một cuộc thảm sát vô tổ 
chức”. Những kẻ đột kích đã đưa 23 người đàn ông đến mỏ đá và băn họ. 

Một nhân chứng người Ả Rập cho biết 93 người khác đã bị giết trong làng, nhưng các 
tài khoản khác đưa ra con số của những người thiệt mạng cao tới 250. 

Tin tức về sự tàn bạo, dưới dạng phóng đại, lan truyền nhanh chóng và chắc chắn đã 
thuyết phục nhiêu người Ả Rập chạy trốn trong hai tháng tới. Nó đã làm giảm dân số Ả 
Rập xuống chỉ còn 160.000 người. 


Vụ thảm sát tại làng Deir Yassin 


Mặt khác, đã có những người Do Thái được khuyến khích hoặc buộc phải chạy trôn khỏi 
các quốc gia Ả Rập, trong một số trường hợp, các cộng đồng Do Thái đã tôn tại trong 
2.500 năm. Vào năm 1945, có hơn 500.000 người Do Thái sông trong thê giới Ả Rập. 
Từ khi chiến tranh bùng nỗ ngày 15 tháng 5 năm 1948 đến cuỗi năm 1967, đại đa số 
phải tỊ nạn ở Israel: 252.642 từ Maroc, 13.118 từ Algeria, 46.255 từ Tunisia, 34.265 từ 
Libya, 37.867 từ A1 Cập, 4.000 từ Liban, 4.500 từ Svria, 3.912 từ Aden, 124.647 từ lraq 
và 46.447 từ Yemen. Với tông số 567.654, người tỊ nạn Do Thái từ các nước Ả Rập 
không nhỏ hơn số lượng người tị nạn Á Rập từ Israel. Chính phủ Israel đã tái định cư 
một cách có hệ thông tất cả những người tỊ nạn của họ như một phân của chính sách 
quốc gia. Các chính phủ Ả Rập, với sự hỗ trợ của LHQ, đã giữ những người tị nạn Ả 
Rập trong các trại, trong khi chờ đợi đòi lại Palestine, điều không bao giờ xảy ra. Do đó, 


kết quả của sự gia tăng tự nhiên, đã có nhiều người tỊ nạn À Rập vào cuối những năm 
1980 hơn là bốn mươi năm trước đó. 

Người Do Thái đã từng là một dân tộc thiểu số bị áp bức trong hai thiên niên kỷ, những 
người chưa bao giờ có quyên lựa chọn vũ lực. Do đó, họ có thói quen bắt buộc phải 
thương lượng, thường là để tôn tại và gần như luôn luôn ở trong một vị thê vô cùng yếu 
kém. Qua nhiêu thế kỷ, họ đã phát triển không chỉ các kỹ năng đàm phán mà còn là một 
triết lý đàm phán. Họ sẽ thương lượng đề chống lại những điều bất khả thi, và họ đã học 
cách chấp nhận tình trạng thương lượng, dù thấp và kém hơn, vì biết sau này có thể cải 
thiện nó bằng cách thương lượng thêm và nỗ lực của chính họ. 


Ngược lại, người Ả Rập là một chủng tộc chinh phục mà các tác phẩm thiêng liêng của 
họ vừa truyền cảm hứng vừa phản ánh quan điểm cai trị đối với các dân tộc khác, những 
người dhimmi bị coi thường. Đàm phán đôi với họ là sự phản bội nguyên tắc. Một hiệp 
định đình chiến có thê là cần thiết và có thê được chấp nhận vì nó bảo toàn quyên lựa 
chọn sử dụng vũ lực sau này. Nhưng cũng có thê hiểu như một kiểu đầu hàng với họ. 
Đó là lý do tại sao họ không muốn những người tị nạn được tái định cư. Như Đài phát 
thanh Cairo đã nói: “Những người tị nạn là nền tảng trong cuộc đâu tranh của người Ả 
Rập chống lại Israel. Những người tị nạn là vũ khí của người Ả Rập và chủ nghĩa dân 
tộc Ả Rập.” Do đó, họ bác bỏ kế hoạch tái định cư năm 1950 của Liên hợp quốc mà 
không thảo luận. Trong một phân tư thể kỷ sau đó, họ thậm chí từ chối nhận nhiều lần 
đề nghị bôi thường của Israel. 


Kết quả là thảm hại cho chính những người fỊ nạn và thế hệ con cháu của họ. Nó cũng 
là một nguồn gây bất ôn cho các quốc gia Ả Rập. Nó gần như phá hủy Jordan vào những 
năm 1960. Nó đã phá hủy câu trúc cân băng tỉnh vi của Lebanon trong những năm 1970 
và 1980. 


Cách tiếp cận khác để đàm phán vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định 
biên giới của Israel. Đối với người Do Thái, có ba cách để nhìn về đất nước được tái tạo 
của họ: như một quê hương quốc gia, như Miễn đất hứa và như một nhà nước theo chủ 
nghĩa Zionist. Nếu tất cả những øì người Do Thái muốn là một nơi mà họ có thể an toàn, 
thì đó có thê là bất cứ nơi nào: chăng hạn như Argentina, Uganda, Madagascar. Nhưng 
rõ ràng là rất ít người Do Thái quan tâm đến những kế hoạch như vậy. 

Chúng ta chuyền sang khái niệm thứ hai: Đất Hứa. Băng cách này hay cách khác, điều 
này có sức hấp dẫn lý thuyết đối với tất cả người Do Thái, thế tục và tôn giáo, ngoại trừ 
những người Do Thái ngoan đạo, những người khăng khăng bất kỳ sự trở lại Zion nào 
đều phải là một phần của một sự kiện thiên sai. Nhưng chính xác thì vùng đất này là gì? 
Như chúng tôi đã lưu ý, khi Đức Chúa Trời ban nó cho Abraham, ông đã không xác định 


nó một cách chính xác. Nó có bao gồm các lãnh thô mà dân Israel đã thực sự chiêm đóng 
không? Nếu vậy thì vào khoảng thời gian nào? Trên thực tế, đã có hai giai đoạn thịnh 
vượng cũng như hai ngôi đền, Davidic và Hasmonean. Một số người theo chủ nghĩa 
Z1onist đã xem (và co1) nhà nước là gia1 đoạn thịnh vượng thứ ba. Nhưng nó là nhà nước 
kế thừa cho cái nào? 


Vương quốc của David (nhưng không phải Solomons) bao gôm cả Syria. Người 
Hasmonean cũng từng thống trị một vùng lãnh thổ rộng lớn. Cả hai giai đoạn thịnh 
vượng cô đại đều là những đề chế nhỏ và bao gồm những người chủ chỉ là người bán Do 
Thái hoặc hoàn toàn không phải là người Do Thái. Họ hầu như không thê phục vụ như 
là hình mẫu cho một nhà nước theo chủ nghĩa Zionist với mục đích chính là cung cấp 
một ngôi nhà quốc gia cho người Do Thái. Mặt khác, có một niềm tin mãnh liệt vào 
quyên của người Do Thái được đòi lại những phân đất của Palestine, nơi họ từng chiêm 
ưu thế trong thời cô đại. Điều này được thể hiện trong kế hoạch do những người Z1onIst 
đưa ra cho Hội nghị Hòa bình Paris năm 1919. Nó cho người Do Thái toàn bộ bờ biển 
từ Rafah đến Sayda và cả hai bờ sông Jordan, biên giới phía đông cạnh đường sắt 
Damascus-Amman-HIJaz. Kế hoạch, như dự kiến, đã bị từ chối, nhưng các tuyên bố của 
nó vẫn tôn tại trong chương trình của Chủ nghĩa xét lại - Jabotinsky. 


Bây giờ, chúng ta chuyển sang nhà nước Zionist, lãnh thô mà trên thực tế người Do Thái 
có thể chiêm được, định cư, phát triển và bảo vệ. Phương pháp tiếp cận theo kinh nghiệm 
này là phương pháp mà các cơ quan chủ nghĩa Z1onist chính đã áp dụng và đã trở thành 
chính sách của chính nhà nước trên thực tế. Đó là một cách tiếp cận hợp lý vì nó cung 
cấp phạm vi rộng nhất có thể cho các kỹ năng đàm phán của người Do Thái. Nó bao 
gôm các khu vực do người Do Thái chiêm đóng và bản thân những khu vực này đều có 
tính thông nhất và có thể phòng thủ được. Do đó ở mọi giai đoạn, trong suốt thời gian 
được ủy thác và sau đó, người Do Thái linh hoạt và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ đề xuất 
phân vùng hợp lý nào được đưa ra cho họ. Vào tháng 7 năm 1937 Kế hoạch phân vùng 
được tạo ra cho Galilee từ Metulla đến Afula, và dải bờ biển 30km phía bắc Gaza tới 
Acre, sau đó bị phá vỡ bởi một hành lang dẫn đến một khu vực do Anh năm giữ bao 
quanh Jerusalem. Người Do Thái miễn cưỡng chấp nhận. Người Ả Rập, những người sẽ 
được trao 3/4 đất đai Palestine, đã từ chối nó mà không cần thảo luận. 


Vào thời điểm đề xuất phân vùng tiếp theo của Liên hợp quốc vào năm 1947, việc định 
cư đã được tiên hành và kế hoạch đã phản ánh điều đó. Nó không cung cấp cho người 
Do Thái vùng Acre và miền tây Galilee, khi đó chủ yếu là người Ả Rập, nhưng nó đã 
thêm vào phân Do Thái gần như toàn bộ Negev và một phần của khu vực Biến Chết. 
Trong khi Peel chỉ trao cho người Do Thái 20% Palestine, thì giờ đây Liên Hợp Quốc 
đã trao cho họ 50%. Theo bất kỳ định nghĩa nào, nó không phải là Đất Hứa vì nó đã loại 


trừ Judaea và Samaria, toàn bộ Bờ Tây và trên hết, chính là Jerusalem. Nhưng người Do 
Thái, dù miễn cưỡng, chấp nhận nó. Triết lý thực nghiệm của họ đã được giải thích một 
cách sáng suốt bởi cựu học giả Oxford, Abba Eban, người từng nhiều năm giữ chức Bộ 
trưởng Ngoại giao và trưởng đoàn đàm phán của quốc gia mới. Ông nói, người Do Thái 
đã đồng ý để mất các khu vực có ý nghĩa tôn giáo và lịch sử đối với họ. Chính sách định 
cư theo chủ nghĩa Zionist dựa trên ý tưởng tránh bất kỳ xung đột nào với thực tế nhân 
khâu học hiện có. Ý tưởng là đề định cư người Do Thái ở nơi người Ả Rập không nắm 
quyên sở hữu vững chắc. “Vì các khu định cư của người Ả Rập theo sau những người 
Israel cỗ đại, người Do Thái hiện đại đã đến đồng bằng ven biến cũ của người Philistines 
và thung lũng Jezreel, nơi mà người Ả Rập đã phải tránh vì bệnh sốt rét.” Eban nói: 
“Nguyên tắc dàn xếp của người Do Thái luôn mang tính kinh nghiệm và đương đại, 
không bao giờ mang tính tôn giáo và lịch sử. Do đó, trong các cuộc đàm phán của Liên 
Hợp Quốc, chúng tôi dựa trên tiền đề chung về mối liên hệ lịch sử, nhưng không đưa ra 
tuyên bô nào về việc bao gồm các khu vực cụ thê ở phía chúng tôi trong ranh giới Phân 
vùng trên cơ sở các kết nôi cô xưa. Vì Hebron toàn là người Ả Rập nên chúng tôi không 
yêu câu. Vì Beersheba hầu như không có người Ả Rập nên chúng tôi đã xác nhận quyên 
sở hữu. Luận điểm trung tâm của chủ nghĩa phục quốc Do Thái là có đủ chỗ trong Eretz 
Israel để một xã hội Do Thái đông dân cư được thành lập mà không làm ảnh hưởng đến 
dân Ả Rập, và thậm chí không xâm phạm đến sự găn kết xã hội sâu xa của họ.” 

Triết lý này đã khiến người Do Thái chấp nhận kế hoạch phân vùng của Liên Hợp Quốc 
mặc dù quốc gia được phân định sẽ vô cùng khó xử đề điều hành và bảo vệ. (vì diện tích 
bị phân tách) 

Nhưng người Ả Rập lại bác bỏ kế hoạch mà lẽ ra họ sẽ có một nhà nước Palestine, mà 
không có bất kỳ cuộc thảo luận nào và ngay lập tức tìm kiễm sự phân xử bằng vũ lực. 
Kết quả của cuộc chiến sau đó, và các cuộc chinh phạt của Israel từ tháng 6 đến tháng 
11 năm 1948, nhà nước Israel đã kết thúc với 80% Palestine và các biên giới, mặc dù 
còn nhiêu khó khăn, đã trở thành một nhà nước khả thi và có thể được bảo vệ. Người Ả 
Rập Palestine đã kết thúc mà không có nhà nước nào: chỉ có Dải Gaza và Bờ Tây do 
Jordan điều hành. 

Bất chấp kinh nghiệm trước đó của họ về việc Ả Rập không muốn đàm phán, người 
Israel đã cố găng, trên cơ sở các đường dây đình chiên năm 1949, để đạt được thỏa thuận 
về biên giới vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là phải từ bỏ một số lãnh thô. Điều đó có thê 
chấp nhận được nếu đổi lại, Israel có thể đảm bảo một hiệp định cuỗi cùng. Người .Y 
Rập từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp với người Israel. Các cuộc đàm phán khác nhau 
được tiên hành thông qua Ủy ban Hòa giải Palestine của Liên hợp quốc, trong đó người 
Ả Rập khăng khăng yêu câu Israel rút lui sau các đường phân chia của Liên hợp quốc 


năm 1947 (mà họ chưa bao giờ công nhận) mà không cân đổi lại gì (vô lý). Trong khi 
Israel coi hiệp định đình chiến là khúc dạo đầu cho hòa bình, thì người Ả Rập coi đó là 
khúc dạo đầu cho chiến tranh khi thuận tiện cho họ. Hơn nữa, các quốc gia Ả Rập không 
muốn tuân theo các điều khoản của các hiệp định đình chiến khác nhau. Chúng được sử 
dụng như một tắm bình phong bảo vệ cho các cuộc đột kích và khủng bố băng fedayeen 
chồng lại công dân Israel, đồng thời tây chay và phong tỏa nên kinh tế của Israel. Đỗi 
với người Ả Rập, đình chiến là sự tiếp tục của chiến tranh băng các biện pháp khác. 
Fedayeen là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các nhóm quân sự khác nhau sẵn sàng hy sinh bản thân cho 
một chiên dịch lớn hơn. 

Do đó, theo một nghĩa nào đó, Israel đã có chiến tranh với hâu hết các nước láng giềng 
Ả Rập của mình từ tháng 11 năm 1947 cho đến ngày nay. 

Điêu này dẫn đến việc đánh giá lại cơ bản về bản chất của nhà nước Zionist. 

Những người tiên phong thê tục đã coi nó như một Utopia theo chủ nghĩa hòa bình. Các 
nhà tiên phong tôn giáo đã coi nó như một chế độ thân quyên thánh thiện. Giờ đây, cả 
hai đều phải đầu tư sức lực đề bảo vệ lãnh thổ. Theo một nghĩa nào đó, sự phát triển là 
tự nhiên. Những người định cư hiện đại luôn có nghĩa vụ dựng hàng rào vành đai để bảo 
vệ chỗng lại những kẻ di cư Ả Rập. Điều phải được chấp nhận từ năm 1949 trở đi, dù 
chậm chạp và miễn cưỡng, là an ninh phải trở thành ưu tiên hàng đầu và lâu dài của toàn 
bộ đất nước. Người Israel không chỉ phải đề ra các biện pháp an ninh nội bộ ngày càng 
phức tạp để đáp ứng sự gia tăng ngày càng tinh vi của chủ nghĩa khủng bố Ả Rập, mà 
họ còn phải áp dụng một tiêu chuẩn đa sức mạnh về phòng thủ bên ngoài: lực lượng vũ 
trang của họ phải có khả năng đôi phó với cuộc tấn công từ tất cả các nước Ả Rập cùng 
một lúc. Những cân nhắc này đã xác định ngân sách của nhà nước mới, chúng chi phối 
các môi quan hệ đôi ngoại của họ. 


Thật vậy, trong ba mươi nắm đầu tiên tôn tại, 1948-78, Israel đã phải đầu tranh liên tục 
và đôi khi gay gắt cho sự tôn tại của mình. Hiệp định đình chiến tỏ ra vô 1á trỊ. 

Trong bảy năm đầu tiên, hơn 1.300 người Israel đã bị sát hại trong các cuộc đột kích của 
người Ả Rập và các cuộc tân công trả đũa của Israel nhằm vào các căn cứ khủng bỗ ngày 
càng trở nên nghiêm trọng. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1951, vị vua ôn hòa cuỗi cùng của 
Ả Rập, Vua Abdullah của Jordan, bị ám sát. 

Vào ngày 23 tháng 7 năm 1952, một chính quyên quân sự đã lật đỗ chế độ quân chủ Ai 
Cập, đến lượt nó (ngày 25 tháng 2 năm 1954) dẫn đến chế độ độc tài dân tủy của Gamal 
Abdul Nasser, chông Israel. Stalin đã cắt đứt quan hệ với Israel vào tháng 2 năm 1953, 
một tháng trước khi ông qua đời. Từ tháng 9 năm 1955 trở đi, với việc ký kết hiệp định 
vũ khí Ai Cập-Séc, khối Liên Xô bắt đầu cung cấp một lượng lớn vũ khí hiện đại ngày 


càng tăng cho các lực lượng Á Rập. Với sự an toàn mà đồng minh mới này mang lại cho 
mình, Tổng thông Nasser đã đưa ra một kế hoạch cho sự bóp nghẹt và tiêu diệt Israel. 


Mặc dù hành vi này đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vào tháng 9 năm 1951, 
Ai Cập luôn từ chỗi cho các tàu của Israel quyên sử dụng Kênh đào Suez. Từ năm 1956, 
Nasser cũng từ chối cho họ tiếp cận Vịnh Aqaba. Vào tháng 4, ông đã ký một hiệp ước 
quân sự với Saudi Arabia và Yemen và vào ngày 25 tháng 10, ông thành lập một bộ chỉ 
huy quân sự thống nhất với Jordan và Syria. Cảm thấy thòng lọng đang thắt chặt cô, 
Israel đã tiễn hành một cuộc tân công phủ đầu vào ngày 29 tháng 10, thả lính dù để 
chiếm đèo Mitla ở Sinai. Trong cuộc chiến ngắn sau đó, và kết hợp với lực lượng 
Anh-Pháp đồ bộ vào Khu vực Kênh đào, Israel đã chinh phục toàn bộ Sinai, chiếm 
Gaza, châm dứt các hoạt động fedayeen và mở đường biên đến Aqaba. 


—:2 ›.: ... 
- = r....... ° Ỷỷ—__— 
= 


' , 1¬ 


m. . 
* `... 


<< 


_“ s5 “ +. 1 .k È 7= | —<Ẳ. Ẹ \ N. ˆ 
.c tự P - Y`#' Á.. x 
.¡Š VY << . ¿ˆ = tˆ 
⁄ r ` . : ; 
- _Ẳ, . 
È ^ « 
> % 
`Š M ~- x "`... 
: “. l « 
F ‹ “ 


«(cá 

. : 
„ 

v* , - 


¬ 


k 


RE < 


' ụ (2110 _SÀ- 
ì tị M®%£V( 


N: 
âm 


=# 


_—_—— l ^\s<======= 
Chiến tranh Sinai đã chứng tỏ khả năng của Israel trong việc bảo toàn an ninh của mình 
ngay cả khi chồng lại các loại vũ khí mới của Liên Xô, mặc dù ý nghĩa quân sự của nó 
đã bị che khuất bởi sự can dự của Anh-Pháp. Thỏa thuận kết thúc cuộc giao tranh một 
lần nữa bất phân thăng bại. Israel tiến hành rút khỏi Sinai với điều kiện Ai Cập không 
tái quân sự hóa nó và các lực lượng của Liên Hợp Quốc đã thành lập một tô chức bảo 
vệ. Sự sắp xếp này, tuy không thỏa đáng, đã kéo dài một thập kỷ. Các cuộc đột kích và 
khủng bố vẫn tiếp tục. Syria cũng được trang bị vũ khí bởi khối Liên Xô. Năm 1967, các 
lực lượng của Nasser được tái tô chức, quyết định thực hiện một nỗ lực khác. Vào ngày 
1Š tháng 5, ông tái quân sự Sinal, vận chuyền 100.000 quân và ra lệnh cho lực lượng 
Liên Hợp Quốc rút đi (đã tuân thủ). Vào ngày 22 tháng 5, ông lại phong tỏa Aqaba bằng 


cách đóng cửa eo biên Tiran. Tám ngày sau, thòng lọng được thắt chặt khi Vua Hussain 
của Jordan ký một hiệp định quân sự với Cairo. Cùng ngày, các lực lượng lraq chiễm 
các vị trí ở Jordan. Do đó, vào ngày 5 tháng 6, người Israel một lần nữa cảm thấy buộc 
phải thực hiện một cuộc tân công phủ đầu. Sáng hôm đó, họ đã tiêu diệt gần như toàn 
bộ lực lượng không quân A1 Cập trên mặt đất. Jordan và Svria vẫn cô chấp tham gia vào 
cuộc chiến tranh, đứng về phía Ai Cập. 


Vào ngày 7 tháng 6, họ chiếm Thành phô Cổ, do đó đảm bảo toàn bộ Jerusalem là thủ 
đô của mình. Đến cuỗi ngày hôm sau, họ đã chiếm toàn bộ Bờ Tây. Trong suốt hai ngày 
họ đã đột kích cao nguyên Golan của Syria và thiết lập vị trí cách 50km từ Damascus. 
Đồng thời, họ lại chiêm tất cả Sinai. Kết quả của Chiến tranh Sáu ngày, lần đâu tiên 
Israel đã có được các biên giới có thể phòng thủ được, cũng như thủ đô và một phân di 
sản lịch sử nỗi tiếng của mình. 


Quân Israel tiên vào Núi Đên, Jerusalem 


Tuy nhiên, chiễn thăng không mang lại an ninh. Hoàn toàn ngược lại. Nó gây ra một tâm 
trạng tự tin ảo tưởng và sự phụ thuộc vào các tuyến phòng thủ cô định như cái gọi là 
Phòng tuyên Bar Lev ở phía đông của Kênh đào Suez. Nasser, người đã thắng mọi trận 
chiễn quan hệ công chúng và thua mọi trận chiến quân sự, đã chết và được kế vị bởi một 
đồng nghiệp đáng gờm hơn, Anwar Sadat. Để tăng cường quyên tự do hành động, Sadat 


đã loại bỏ các cô vẫn quân sự Liên Xô vào tháng 7 năm 1972, mặc dù điều này không 
cách nào cắt đứt Ai Cập khỏi trang bị của Liên Xô. Ông tham gia vào các liên minh quân 
sự chính trị ngoạn mục của Nasser với các cường quốc Ả Rập khác, hài lòng với các kế 
hoạch điều phối bí mật. 


Trước đó, về mặt lý thuyết, lực lượng Israel thua kém. Do đó, Israel cảm thây mình có 
nghĩa vụ, vào tháng 4 năm 1948, vào tháng 10 năm 1956 và vào tháng 6 năm 1967, phải 
tân công phủ đâu, với tất cả lợi thế chiến thuật là bất ngờ. Bây giờ, họ tin mình vượt trội 
hơn. Vì vậy, khi Sadat tân công mà không báo trước vào Ngày Lễ Chuộc Tội hoặc Yom 
Kippur (6 tháng 10 năm 1973) Israel đã bất ngờ. 


t Flermon 
ĂẮs. 
. < Áf@ svni^ 
Shen) S% — 
MEDITERRANEAN SEA nh 
.-_ 
Telaviv Q “1. 
` 
Gaz ` 
Port Said á | \ 
> Ã: 
‹Ywez CanuÏ nh mm ] RDAN 


ISRAEL 


Cả người Ai Cập và người Syria đều phá vỡ phòng tuyến của Israel. Một yếu tô bất ngờ 
về công nghệ của các tên lửa phòng không và chỗng tăng Ả Rập đã giúp họ có thể gây 
ra những tốn thất đáng kề cho máy bay và thiết giáp của Israel. Lần đầu tiên trong một 
phần tư thể kỷ tồn tại của nhà nước, Israel phải đôi mặt với khả năng thất bại nặng nễ và 
thậm chí là một cuộc tàn sát lần thứ hai. Syria tham gia vào ngày 9 tháng 10, ngày hôm 
sau, trước những lời khẩn cầu tuyệt vọng của Israel, Tông thông Mỹ, Richard Nixon, đã 
bắt đầu một cuộc không vận khẩn cấp cung cấp vũ khí tôi tân cho Israel. Hai ngày sau, 


các lực lượng Israel bắt đầu một cuộc phản công táo bạo vào Ai Cập, tiến đến Bờ Tây 
của Kênh đào, và đe dọa cắt đứt tất cả các lực lượng đang tiễn công của Ai Cập ở Sinal. 
Đây là bước ngoặt và Israel đã nhanh chóng tiễn tới một chiến thắng mang tính quyết 
định như năm 1967, khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10. 


Chiến dịch Nickel Grass — hoạt động không vận chiến lược do Hoa Kỳ tiến hành đề 


cung cấp vũ khí và vật tư cho Israel trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. 


Việc Israel sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng băn được quyết định nhiêu hơn bởi các 
yếu tô chính trị và tâm lý hơn là bởi các yêu tô quân sự. Các nước Ả Rập có thê thua 
trong nhiều cuộc chiến tranh. Israel thì khác. Một chiến thắng không thê giúp họ giành 
được hòa bình. Nhưng một thất bại có nghĩa là thảm họa. Israel luôn coi A1 Cập là kẻ 
thù nguy hiểm nhất của mình, kẻ có nhiêu khả năng tung đòn knock-out nhất. Nhưng Ai 
Cập tân công không phải vì người Á Rập. Họ đấu tranh đề đảm bảo vị trí lãnh đạo Trung 
Đông Hồi giáo (đàn anh phải đi trước). Lãnh thổ Ai Cập mà Israel nắm giữ, tuy hữu ích 
(một mỏ dầu đáng kể đã được khai thác ở đó 1967-73), không phải là một phần di sản 
lịch sử của người Do Thái. Vì tật cả những lý do này, một nền hòa bình với Ai Cập có 
thể xảy ra. Điều ngăn cản là ý thức về danh dự của Ai Cập. Nhưng điều này đã được 
chữa lành nhờ thành công ban đầu của họ vào năm 1973. 

Có một trở ngại khác. Israel đã được lãnh đạo ngay từ khi mới thành lập bởi một liên 
minh do đảng Lao động thống trị. Nhưng phe Đối lập vẫn duy trì truyền thông theo chủ 
nghĩa Jabotinsky. Hòa bình với Ai Cập sẽ liên quan đến sự hy sinh nặng nề về lãnh thổ 
của Israel. Điều đó sẽ đòi hỏi một sự đồng thuận của quốc gia. Phe đỗi lập sẽ phủ nhận 


nó. Do đó, khi liên minh đảng Lao động thua trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 1977 và 
lần đầu tiên trao lại quyên lực cho phe Xét lại dưới hình dạng của đảng Likud. Israel sẽ 
đồi đất lây an ninh theo cách mà không một nhà lãnh đạo đảng Lao động nào kề từ Ben 
Gurion dám làm. 

Sadat đã nhận ra điểm mẫu chốt này. Chưa đây sáu tháng sau chiến thăng của Likud, 
vào ngày 9 tháng 11 năm 1977, ông đề nghị đàm phán các điều khoản hòa bình. Quá 
trình đàm phán diễn ra lâu dài, phức tạp và khó khăn. Nó do Tổng thông Mỹ Jimmy 
Carter quản lý từng giai đoạn và được bảo lãnh về mặt tài chính bởi sự hào phóng của 
người đóng thuế Mỹ, một yếu tô không thể thiếu. Nó lên đến đỉnh điểm là một cuộc chạy 
marathon kéo dài mười ba ngày, bắt đầu vào ngày 5 tháng 9 năm 1978, tại khu nghĩ mùa 
hè của tổng thống, Trại David — cái mà Begin gọi là “trại tập trung hạng sang'. 


Cân thêm sáu tháng nữa để thỏa thuận đạt được ở đó trong một hiệp ước chỉ tiết. 


si n : VN Luổ | 

Thỏa hiệp đạt được là thực chất nên nó tôn tại lâu dài. Ai Cập đã công nhận quyền tồn 
tại của Israel, cung cấp các bảo đảm cho biên giới phía nam của Israel. Đổi lại, Israel 
trao Sinai, bao gôm các mỏ dâu, căn cứ không quân và các khu định cư. 

Họ cũng đã tiên hành đàm phán để loại bỏ phần lớn Bờ Tây và thậm chí nhượng bộ 
Jerusalem, đề đôi lây một hiệp ước bố sung với người Palestine và các quốc gia Ả Rập 
khác. Nhưng những hy sinh cuối cùng này, thực tế được thực thi lỏng lẽo. Trại David 
mang đến cho người Á Rập Palestine cơ hội tốt nhất kế từ kế hoạch phân vùng của Liên 


Hợp Quốc năm 1947. Một lần nữa, họ vứt bỏ nó mà không hề cỗ găng đàm phán. Điều 
đó khiến Israel vẫn giữ Judaea và Samaria. Hiệp ước cũng đòi hỏi sự hy sinh nặng nề từ 
các bên ký kết. Begin đã mất một số người bạn chính trị lâu đời nhất của mình. Sadat đã 
phải trả giá bằng mạng sống của mình. 


Trong bối cảnh lịch sử, hiệp ước hòa bình Israel-Ai Cập có tầm quan trọng về mặt thời 
gian. Từ những năm 1920, nguôn sức mạnh của Ả Rập. cả về kinh tế và ngoại giao, luôn 
là các mỏ dầu ở Vịnh Ba Tư và thượng nguôn lraq. Trong nửa sau của những năm 1970, 
năng lượng dầu mỏ đã tăng lên đáng kể. 

Nhu câu về dâu đã tăng nhanh hơn cung trong những năm 1960. Vào năm 1973, xu 
hướng này đã được củng cô một cách triệt để bởi các hành động chính trị của các quốc 
gia dầu mỏ Trung Đông nhằm phản ứng với Chiến tranh Yom Kippur. Giá dầu tăng gấp 
ba lần, từ 3 đô/thùng lên 10 đô la. Vào cuối năm 1977, giá đã tăng lên 12,68 đô la; năm 
1979-1980 nó lại tăng gấp ba lần nữa, đạt mức giá 38,63 đô/thùng. Băng cách nâng 
doanh thu từ dầu mỏ của Ả Rập lên gấp 10 lần, cuộc cách mạng giá dầu đã tạo ra những 
khoản tiền không lồ cho việc mua vũ khí của người Ả Rập và tài trợ cho những người 
chồng Israel — khủng bô. Nó cũng làm tăng đòn bẩy ngoại giao của Ả Rập với cả các 
quốc gia phương Tây và Thế giới thứ ba. Chăng hạn, Pháp đã xây dựng cho Iraq một lò 
phản ứng hạt nhân tiên tiễn, mà tiềm năng chiến tranh đang phát triển nhanh chóng buộc 
Israel phải phá hủy nó bằng một cuộc không kích vào ngày 7 tháng 6 năm 1981. Một số 
quốc gia thuộc Thế giới thứ ba, để đối phó với áp lực của Á Rập, đã cắt đứt quan hệ 
ngoại g1ao với Israel. 

Tại LHQ, ảnh hưởng của Ả Rập đã có sự phát triển phi thường. Kết quả là vào năm 
1975, Đại hội đồng đã thông qua một nghị quyết đánh đồng chủ nghĩa Zionism với chủ 
nghĩa chủng tộc. Người kế nhiệm của mufti, Yasser Arafat, thủ lĩnh của nhóm khủng bố 
Ả Rập chính, Tổ chức Giải phóng Palestine PLO, đã được Liên hợp quốc và nhiều quốc 
gia thân thiện với Israel cho đến nay phong làm người đứng đầu chính phủ. 

Trong bỗi cảnh đó, hiệp ước hòa bình Ai Cập và thực tế là hiệp ước này được thực hiện 
đây đủ ở cả hai bên là động lực to lớn duy trì vị thê của Israel trên trường thế giới. Nếu 
người Palestine đàm phán nghiêm túc vào thời điểm này, không ai có thể nghi ngờ Israel 
sẽ có nghĩa vụ nhượng bộ hâu hết Bờ Tây. 

Nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ. Từ năm 1981 đến năm 1985, giá dầu từ từ đi xuống do cung 
cân băng với cầu. Đến tháng 1 năm 1986, nó là 25 đô la một thùng và vào tháng 4 năm 
đó, nó đã xuống dưới mốc 10 đô la. Cán cân quyên lực kinh tế và ngoại giao một lần 
nữa chuyên trở lại cho Israel. Vào giai đoạn này, cuối những năm 1980, Israel đã sở hữu 
Bờ Tây trong 20 năm và các biên giới của họ, dù chỉ là tạm thời, đã bắt đầu ôn định. 


Israel đã trở thành một quốc gia an ninh mà không phải hy sinh mục tiêu hoặc quyền tự 
do cơ bản của mình, đồng thời vẫn giữ được sự linh hoạt trong đàm phán từ kinh nghiệm 
của những người cha sáng lập của mình. Đôi với những người Do Thái ngoan đạo, đó là 
bàn tay của sự quan phòng. Năm 1968, Giáo sĩ trưởng Sephardi lập luận nghĩa vụ tôn 
giáo không cho phép trả lại các lãnh thổ mới bị xâm chiếm. Cùng năm, Kibbutz Dati, 
đại diện cho các tập thể tôn giáo, đã cầu nguyện cho Ngày Độc lập: 

“Hãy mở rộng ranh giới đất đai của chúng ta, giỗng như Đức Chúa Trời đã hứa với tổ 
tiên chúng ta, từ sông Euphrates đến sông Ai Cập. Xây dựng thành phô thánh của ngươi, 
Jerusalem, thủ đô của Israel; và ở đó, Đền Thờ của ngươi có thê được thành lập như 
trong thời Solomon.” 


Tiến sĩ Harold Fisch, hiệu trưởng Đại học Barllan, nhân mạnh: “Chỉ có một quốc g1a 
duy nhất mà đất đai thuộc về đức tin và bởi Giao ước, và đó là dân tộc Do Thái. Không 
có sự thay đôi nhân khẩu học tạm thời nào có thể làm thay đôi thực tế cơ bản vốn là nên 
tảng của đức tin Do Thái; giỗng như một người vợ không có hai người chồng nên một 
vùng đất không có hai quốc gia có chủ quyên sở hữu.” 

Chiến thắng năm 1967 cũng tạo ra một phong trào đa đảng được gọi là Vùng đất của 
Israel, lập luận nhà nước Israel không có thấm quyên từ bỏ bất kỳ phân nào đã chinh 
phục được của Đất Hứa, vì đây là tài sản của toàn thể dân tộc Do Thái. Hình thức chủ 
nghĩa tân Zionism này, có thể trích dẫn sự ủng hộ của Herzl và Ben Gurion cũng như 
Jabotinsky, cho răng chỉ 1/5 người Do Thái trên thế giới định cư ở Israel. Mục đích cuối 
cùng của chủ nghĩa Phục quốc phải là sự trở lại của toàn thể quốc gia; và để đáp ứng cho 
họ, toàn bộ đất đai phải được giữ lại. 


Tất nhiên, đây là kiêu chính trị cường điệu và ý thức hệ mà trên thực tế, Israel luôn bác 
bỏ. Họ chấp nhận nghĩa vụ không thể tránh khỏi là tiếp nhận người nhập cư Do Thái. 
Đây là mục đích chính của việc tạo ra nó. Nó đã được quy định trong Chương trình Basel 
ban đâu năm 1897, tại Điều 6 của nhiệm vụ năm 1922, trong Tuyên ngôn Độc lập, ngày 
14 tháng Š năm 1948, và chính thức được ban hành trong Luật trao trả năm 1950. Mục 
4B của Luật định nghĩa một người Do Thái là “một người được sinh ra bởi một người 
mẹ Do Thái hoặc đã cải đạo sang Do Thái giáo và không phải là thành viên của một tôn 
giáo khác”. Nhưng trong thực tế xác định một người là Do Thái không dễ dàng. Đó là 
một trong những vẫn đề gây khó chịu nhất của lịch sử Do Thái, từ thời người Samaritan 
trở đi. Với sự phát triển của chủ nghĩa thế tục, điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Ở 
châu Âu hiện đại, người Do Thái thường không được định nghĩa bởi chính họ mà bởi 
những người bài Do Thái. Karl Lueger từng nói: “Người Do Thái là bất cứ ai mà tôi nói 
là người Do Thái.” Hầu hết người Do Thái hiện đại đều đồng ý người Do Thái là người 
cảm thây mình là người Do Thái. Nhưng điều đó không đủ tốt cho các tòa án. Luật 


Halakhic nhân mạnh vào yêu tô tôn giáo. Điêu này có nghĩa là ở Israel, con đẻ của một 
cuộc hôn nhân hỗn hợp mà mẹ không phải là người Do Thái, mặc dù là công dân Israel, 
nói tiếng Do Thái, được giáo dục theo tỉnh thần lịch sử Do Thái và phục vụ trong quân 
đội Israel, về mặt pháp lý không thể được gọi là người Do Thái nếu không có trải qua 
một quá trình chuyên đổi cụ thể. Mặt khác, luật halakhic đặt ra ngay cả một người Do 
Thái đã cải đạo vẫn là một người Do Thái. Việc không thê đạt được định nghĩa thuần 
túy về người Do Thái đã dẫn đến các cuộc khủng hoảng nội các và kiện tụng. 

Khi một người Do Thái được sinh ra, như Oswald Rufeisen, người đã cải đạo tìm cách 
nhập cảnh theo Luật Trở về, vụ việc đã được chuyền đến Tòa án Tôi cao (Rufeisen kiện 
Bộ trưởng Nội vụ, 1962). Thâm phán Silberg cho rằng Luật Trở về là một đạo luật thế 
tục. Một người Do Thái không được định nghĩa theo halakhah. “Câu trả lời theo quan 
điểm của tôi là rõ ràng — một người Do Thái đã trở thành một Cơ Đốc nhân không được 
co1 là một người Do Thái.” 

Nhưng trong phân lớn các trường hợp, không có vẫn đề về định nghĩa. 


Israel đã được mở cửa cho oleh ngay từ khi mới thành lập. Họ phải tiếp nhận không chỉ 
những người tỊ nạn từ các nước Ả Rập mà tất cả các người Do Thái ở Châu Âu muốn 
đến. Trong ba năm rưỡi đâu tiên của Israel, 685.000 người nhập cư, 304.000 người từ 
châu Âu, đã tăng gấp đôi dân số. Có một làn sóng di dân lớn thứ hai (160.000 người) 
vào năm 1955-7, làn sóng thứ ba (215.000 người) vào năm 1961-4. Cuộc Chiến tranh 
Sáu ngày đã kích thích các số liệu nhập cư một lần nữa. Người Do Thái từ các vùng đất 
Ả Rập đã được cân băng bởi người Do Thái từ châu Âu, gần 600.000 người Do Thái 
châu Âu đến Israel trong hai mươi hai năm 1948-70. Nhóm lớn nhất đến từ Rumania 
(229.779), tiếp theo từ Ba Lan (156.011), Hungary (24.255), Tiệp Khắc (20.572), 
Bulgaria (48.642), Pháp (26.295), Anh (14.006) và Đức (11.522). Ngoài ra còn có 
58.288 người Do Thái từ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 60.000 từ Ba Tư và khoảng 20.000 từ Ấn Độ. 
Nga tiếp tục là nơi chứa nhiêu người nhập cư, nhưng số người thực sự đến từ đó phụ 
thuộc vào những biên động trong chính sách của Liên Xô. Trong giai đoạn 1948-70, chỉ 
có 21.391 người Do Thái đến Israel từ Nga, nhưng trong 4 năm 1971-4, hơn 100.000 
người đã đến. 

Luật Trở Về là một đạo luật của Israel, được thông qua vào ngày Š tháng 7 năm 1950, cho phép người Do 
Thái có quyên đên và sông ở Israel và có được quyên công dân Israel. Mục I của Luật tuyên bô: “mọi người 
Do Thái đều có quyền đến đất nước này như một oleh [người nhập cư].” 

Trong một phân tư thế kỷ đầu tiên, chủ yếu nhờ nhập cư, dân số Israel đã tăng từ 650.000 
người ban đầu lên hơn ba triệu người. Tiếp nhận, nhà ở, giáo dục và sử dụng những 
người mới đến đã trở thành ưu tiên thứ hai chỉ sau an ninh và quốc phòng, khoản mục 
lớn nhất trong ngân sách của Israel. Đưa người Do Thái thoát khỏi những gì được gọi là 


“vùng đất căng thăng? đôi khi cần đến những nỗ lực đặc biệt, chắng hạn như cuộc vận 
chuyền đường biển và đường hàng không đưa 43.000 người Do Thái rời khỏi Yemen 
trong một năm, tháng 6 năm 1949 đến tháng 6 năm 1950, hoặc cuộc không vận bí mật 
của 20.000 người Do Thái Falasha từ Ethiopla vào giữa những năm 1980. 


Trong công việc kết hợp cộng đồng lại với nhau, hai công cụ quan trọng nhất là quân 


đội và tiếng Do Thái. Lực lượng Phòng vệ Israel đã thành công khi biến kibbutz thành 
một sản phẩm đặc trưng nhất của nhà nước Zionist và có ảnh hưởng lớn nhất trong việc 
thay đối cách nhìn của thế giới về người Do Thái. Nó cũng trở thành phương tiện giúp 
con cái của những người nhập cư đạt được sự bình đăng trong xã hội. Việc chấp nhận 
tiếng Do Thái là một thành tựu thậm chí còn đáng chú ý hơn. Cho đến cuối thế kỷ 19, 
không ai nói tiếng Do Thái là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Các học giả Do Thái gặp nhau 
ở Jerusalem nhận thây họ có thể nói chuyện với nhau, dù cách phát âm AshkenazI và 
Sephardi khác nhau khiến việc hiểu khó khăn. 


Eliezer ben Yehuda (1858-1922), người đã đến Palestine vào năm 1881, đã làm việc để 
tiếng Do Thái có thể được áp dụng rộng rãi. Khi anh và vợ đến Jaffa, anh nhân mạnh từ 
đó đến nay họ chỉ nói tiếng Do Thái với nhau. Họ là hộ gia đình nói tiếng Do Thái đầu 
tiên trong nước (và trên thế giới) con trai đầu lòng của Ben Yehuda, Ben Zion, là đứa 
trẻ nói tiếng Do Thái đầu tiên kê từ thời cô đại. 


Một kibbutz là Công xã hiện đại kiểu Israel (sinh hoạt, làm việc chung; không tài sản riêng), khác với 
Moshav tức là Hợp tác xã (gia đình vẫn là đơn vị cốt lõi của xã hội, tham gia hợp tác với nhau trong sinh 
hoạt, sản xuất). 


Một kibbutz (vùng đất định cư) (tiếng Hebrew nghĩa là tụ tập) là một cộng đồng tập thể ở Israel theo truyền 
thống dựa vào nông nghiệp. Khu đất định cư đầu tiên, được thành lập vào năm 1909, là Degania. Ngày nay, 
nông nghiệp đã được thay thế một phần bởi các ngành kinh tế khác, bao gồm cả các nhà máy công nghiệp 
và các doanh nghiệp công nghệ cao. Kibbutzim đã bắt đầu như các cộng đồng utopia, một sự kết hợp của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Trong những thập kỷ gần đây, một số kibbutzim đã được 


_x 


` 


— 
= ` == 


Đ= ` AC ¬23 
— bÁ 2n 
— , 


` cs 


NV. ` 
`... 
”. A\ 
` < b° 


: Z h 4 = D" x Š / ” b- c 4 : k.° Ẹ 
Ạ V 3» vò độ, 4 << | na S, 


Trong năm 2010, đã có 270 kibbutzim ở Israel. Nhà máy và nông trại của họ chiếm tới 9% sản lượng công 


nghiệp của Israel, trị giá 8 tỷ đô la, và 40% sản lượng nông nghiệp, trị giá trên 1,7 tỷ đô la. Một số Kibbutzim 
cũng đã phát triên đáng kê công nghệ cao và các ngành công nghiệp quân sự. Ví dụ, trong năm 2010, Kibbutz 
Sasa, có khoảng 200 thành viên, tạo ra 850 triệu đô la doanh thu hàng năm từ ngành công nghiệp quân sự- 
chât dẻo của nó. 

Tiếng Do Thái đã thành công như một ngôn ngữ hiện đại, nơi mà nhiều cuộc phục hưng 
ngôn ngữ khác, chắng hạn như tiếng Ailen, đã thất bại. Tất nhiên sức mạnh chính của 
nó là ngôn ngữ cầu nguyện, nhưng nó cũng là ngôn ngữ ứng xử. Họ nhận thấy nó đáp 
ứng các nhu cầu của cuộc sông hàng ngày một cách nhanh chóng. Sự phát triển của nó 


như một ngôn ngữ chính thức của chính phủ đã được hỗ trợ đáng kể bởi quyết định của 
Anh (1919) để trao cho nó địa vị bình đăng với tiếng Anh và tiễng Ả Rập theo ủy quyên. 
Tiếng Do Thái phát huy tác dụng bởi vì quân đội mới đã dùng nó. 

Kê từ thời Abraham, người Do Thái đã có thói quen đôi tên. Ben Yehuda bắt đầu thực 
hành tiếng Do Thái mới, đôi tên riêng của mình từ Perelman. Nhiều người định cư đã 
làm theo khi họ bắt đầu học tiếng Do Thái. Do đó David Gruen, hay Green, trở thành 
David Ben Gurion. Sau đó, một yêu tô cưỡng chế đã được thêm vào. Có những sự mỉa 
mai cay đắng trong việc này. Vào thê kỷ 19, những người Do Thái Đức và Áo đã bị buộc 
phải đôi tên họ. Hitler đã đảo ngược quá trình này. Năm 1938, người Do Thái Đức bị 
cấm thay đôi họ và buộc phải lấy lại họ của người Do Thái. Đỗi với những cái tên, người 
Do Thái bị giới hạn trong 185 tên cho nam, 91 cho nữ. Những tên này đã loại trừ một số 
tên trong Kinh Thánh, chăng hạn như Ruth, Miriam, Joseph và David. Với những cái 
tên bị cầm, họ phải thêm vào Israel nếu là nam, Sarah nếu là nữ. Chế độ Vichy ở Pháp 
và chế độ Quisling ở Na Uy đã thông qua các luật tương tự. 


Chính quyên Israel theo sau Ben Gurion. Moshe Sharett đổi từ Shertok, Eliahu Elath từ 
Epstein, Levi Eshkol từ Shkolnic. Một Ủy ban về Danh pháp tiếng Do Thái đã được 
thành lập và đưa ra danh sách các tên tiêng Do Thái, cùng với các quy tắc thay đồi, chắng 
hạn như Portnoy thành Porat, Teitelbaum thành Agosi, Jung thành Elem, Novick thành 
Hadash và Wolfson thành Ben Zev. Tội ác của các quan chức ác độc của Áo đã bị lật 
tây bằng cách đổi Inkdiger (khập khiếng) thành Adir (mạnh mẽ) và Liigner (nói dối) 
thành Amiti (người nói sự thật). 


Các tên được đưa ra cũng được Do Thái hóa. Ví dụ như Pearl trở thành Margalit. Người 
Do Thái tỏ ra ít sẵn sàng thay đổi họ hơn. Theo thông lệ của Bộ Ngoại giao Israel, Goldie 
Myerson đã đổi họ thành Meir khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao vào năm 1959, nhưng 
bà từ chối chuyển sang Zehavah, chỉ đơn giản là biễn Goldie thành Golda. Nhu câu về 
những cái tên được đặt trong tiếng Do Thái đã dẫn đến việc lùng sục Kinh Thánh đề tìm 
những điều mới lạ. Vì vậy, Yigal, Yariv, Yael, Avner, Avital và Hagit đã trở thành thời 
thượng, và thậm chí cả Omri và Zerubavel. Cũng có những cái tên được phát minh: 
Balfura sau Balfour, HerzÌia sau Herzl. Theo Giáo sĩ Benz1Iob Kaganoff, chuyên gia hàng 
đâu về tên người Do Thái, sự phục hưng của Kinh Thánh đã dẫn đến việc cô tình chống 
lại nhiều điều cấm ky của người Do Thái, đặc biệt là lệnh câm tên trong Kinh Thánh sau 
Abraham. Người Israel đã phá vỡ điều này bằng cách gọi các con của họ là Yuval, Ada, 
Peleg và trên hết là Nimrod, được nhắc đến trong Talmud là một trong năm người đàn 
ông độc ác nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Những cái tên “độc ác” khác đã trở thành 
mốt là Reuma, Deliah, Ataliah và Tzipor và Menachem, người mà Kinh Thánh nói: “ông 
đã làm điều ác trước mặt Chúa.” 


Thực tế là, tại khu ô chuột Warsaw vào cuỗi năm 1942, các đảng chính trị Do Thái tranh 
luận gay gắt về cách họ chông lại Đức Quốc Xã đã cho thấy một số dấu hiệu về chiêu 
sâu của sự chia rẽ ý thức hệ, tất cả (và nhiêu hơn nữa) đều là đặc hữu ở Israel. Sự phân 
chia cơ bản giữa Đảng Lao động (đôi khi được gọi là Mapal), với cánh công đoàn 
Histadrut và cánh tay quân sự Haganah của nó, và những người theo chủ nghĩa Xét Lại, 
những người trong các hóa thân khác được gọi là Herat, Gahal và cuối cùng là Likud. 
Ben Gurion đã lo sợ Begin, người đã từ chối các biên giới phân vùng của Liên Hợp 
Quốc, sẽ chiến đâu để mở rộng lãnh thô nêu Irgun được phép hoạt động như một lực 
lượng riêng biệt. 


Begin đông ý sát nhập Irgun với quân đội quốc gia vào ngày 1 tháng 6 năm 1948 nhưng 
ông vẫn duy trì nguồn cung cấp vũ khí của riêng mình. Khi tàu vũ khí của Irgun Altalena 
đến ngoài khơi Tel Aviv, chính phủ đã không tiếp nhận. Ben Gurion nói với nội các: “Sẽ 
không có hai nhà nước và sẽ không có hai quân đội... Chúng ta phải quyết định giao 
quyên lực cho Begin hay yêu cầu ông ấy ngừng các hoạt động ly khai. Nếu ông ta không 
nhượng bộ, chúng ta sẽ nỗ súng.” 


Giao tranh nô ra trên bãi biển và Begin lên tàu Altalena để bảo vệ nó. Yigal Allon, chỉ 
huy lực lượng toàn thời gian của Haganah, Palmach, và cấp phó của ông là Yitzhak 
Rabin, chỉ đạo các hoạt động từ khách sạn Ritz, đã quyết định băn thủng con tàu và đánh 
chìm nó. Begin buộc phải bơi vào bờ, mười bỗn người đàn ông Irgun đã bị giết, và đó là 
dâu hiệu kết thúc của tô chức. Begin gọi liên minh Lao động là “chính phủ của tội phạm, 
bạo chúa, kẻ phản bội và huynh đệ tương tàn. Ben Gurion gọi Begin đơn giản là Hitler. 


Sau đó Đảng Lao động và các đồng minh của nó đã lãnh đạo Israel cho đến năm 1977. 
Với kibbutzim, Histadrut, Haganah và sự thông trị của họ trong Cơ quan Do Thái, họ đã 
thành lập cơ sở dưới sự ủy quyên. Sau khi Độc lập, họ tiếp tục thành lập cơ sở, kiểm 
soát các lực lượng vũ trang, dịch vụ dân sự và thông qua tô chức công đoàn, kiểm soát 
ngành công nghiệp. Israel được thừa hưởng từ sự ủy thác của nhiêu thể chế chính trị, 
hiễn pháp và luật pháp của Anh. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó hoàn toàn không 
giông với Anh. Nó thu hút từ các đảng xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu về khái niệm đảng 
của nhà nước. Về mặt này, nó giỗng Liên Xô hơn. Sự khác biệt giữa các chính trị gia 
chuyên nghiệp và công chức chuyên nghiệp, rất nổi bật với phong cách dân chủ nghị 
viện của Anh, hiểm khi tôn tại ở Israel. Allon từ chỉ huy Palmach trở thành bộ trưởng và 
Phó thủ tướng. Rabin là Tham mưu trưởng của [DE và sau đó là Thủ tướng. Hai người 
đứng đầu IDF khác, Haim Bar Lev và David Elazar, cũng đến từ phong trào Lao động. 
Moshe Dayan, người nồi tiếng nhất trong số tất cả các chỉ huy IDF, đã nỗi lên nhờ phong 
trào thanh niên Mapai, hay Zeirim, cũng như Shimon Peres, người điều hành cơ quan 
hành chính của Bộ Quốc phòng dưới thời Ben Gurion và đã trở thành Thủ tướng. Một 


người đàn ông có thê lần lượt là thành viên của Knesset, tướng, bộ trưởng nội các, đại 
sứ và người đứng đầu đài phát thanh nhà nước. Đảng Lao động lãnh đạo một thời gian 
dài dù Israel là một quốc gia đa đảng. Các quyết định quan trọng nhất không nhất thiết 
phải được đưa ra nội các. Các cuộc bố nhiệm công chức dựa trên hệ thông phân phối lợi 
ích của đảng. Toàn bộ phong trào Lao động đã hình thành một khu phức hợp định cư 
nông nghiệp—-công nghiệp bao gồm phân lớn các ngành công nghiệp vũ khí, nhà ở, bảo 
hiểm y tế và phân phối. Nó thống trị các lĩnh vực không lồ mà thường là chức năng của 
chính phủ: quan hệ lao động, giáo dục, y tế công cộng và nhập cư. Phân lớn điều này 
nảy sinh thông qua cách đất đai được phân chia dưới quyên của đảng Lao động. Trong 
câu trúc hậu độc lập của mình, Israel có điểm yếu như các nước cựu thuộc địa của Thế 
giới thứ ba hình thành qua phản kháng, phong trào dân tộc chủ nghĩa, thậm chí cả chủ 
nghĩa khủng bỗ, và sau đó chuyền mình thành một chế độ. 

Cơ câu đa đảng bảo tôn nên dân chủ. Nhưng các bên liên tục chia tách, tập hợp lại, đối 
tên, hình thành liên minh đặc biệt. Từ năm 1947 đến 1977, liên minh Mapal—-Lao động 
chưa bao giờ bị giảm xuống dưới 32,5% số phiếu bầu nhưng cũng không tăng quá 40%. 
Kết quả là mức độ bất ồn cao trong câu trúc chung của phong trào Lao động, với việc 
thương lượng giữa các phe khó khăn sau mỗi cuộc bầu cử. Ben Gurion là Thủ tướng 
1948-63, ngoại trừ một giai đoạn ngắn 1953-5 khi ông nhường chỗ cho Moshe Sharctt. 
Nhiều vụ sa thải hoặc bổ nhiệm tùy tiện nhất của ông — chắng hạn như các tướng lĩnh là 
để phản ứng với các cuộc điều động chính trị nội bộ. 


Vào đầu những năm 1930, đã có một thỏa thuận liên đảng về việc phân chia đất đai khan 
hiểm. Sau khi Độc lập, thực sự có đủ đất cho tật cả những người muốn làm nông nghiệp, 
nên các quan chức đảng đã đi tham quan các trại trung chuyền đề tìm người. Đã có những 
cuộc chạm trán không chính thức trên cơ sở tôn giáo-dân tộc. Ví dụ, người RumanI, 
người Bulgaria và người Nam Tư theo đảng thế tục (chủ yêu là người Mapai), người 
Bắc Phi theo nhóm tôn giáo, Mizrachi, thành lập một phân của liên minh. Nhờ vào kỹ 
năng của các đặc vụ Mapai của Yemen, đảng này đã thiết lập ảnh hưởng đỗi với người 
nhập cư Yemen, dù sau một cuộc biểu tình Mizrachi, tỷ lệ ủng hộ đã giảm xuống còn 
60-65%. Mapal và Mizrachi cũng đã thực hiện một thỏa thuận với hơn 100.000 người 
nhập cư Maroc, Mapal tô chức cuộc di cư từ khu vực Nam Atlas, Mizrachi từ Bắc Atlas. 


Weizmanmn ghét những điêu này. Khi nhà nước được thành lập, ông trở thành tông thông 
đầu tiên nhưng đã thua trong trận chiên để đảm bảo quyên lực tông thống trên các chiến 
tuyên của Mỹ. Do đó, ông không có tư cách đề cao lợi ích nhà nước-công cộng chống 
lại đảng. Công việc được giao cho Ben Gurion và để thực hiện công lý, ông đã cỗ găng 
chống lại hệ thông đảng phái. Ông đã là một nhà hoạt động đảng chuyên nghiệp trong 
suốt cuộc đời của mình và đến cuỗi cùng, ông vẫn là một tay chính trị hiểu chiến. Nhưng 


với tư cách là Thủ tướng, ông đã cô gắng hết sức để tạo ra sự tách biệt giữa đảng và nhà 
nước, giải cứu nhà nước khỏi sự kìm kẹp của đảng, chống lại guồng máy của phong trào 
Lao động (hầu hết do chính ông tạo ra) về chính sách, bồ nhiệm, và điều tra các vụ lạm 
dụng. Ông đã tước đoạt quyên sở hữu của đảng với văn phòng Thủ tướng, Bộ Quốc 
phòng, quân đội và các trường học. Nhưng ông đã thất bại với hệ thông y tế. Cuối cùng, 
ông trở nên chán ghét các đồng nghiệp chính trị của mình, thành lập một đảng mới của 
riêng mình (1965) và khi nó thất bại, ông rút lui và ở ân tại kibbutz ở Sedeh Boker. 


Không giống như Herzl, Weizmann và thậm chí Jabotinsky, Ben Gurion không coi mình 
là một người châu Âu mà là một người Do Thái thời Phục hưng. Ông đặt niềm tin vào 
những người bản địa gốc Israel, những người sẽ biến Israel từ một thuộc địa của châu 
Âu thành một quốc gia châu Á chính hiệu, dù đây là một quốc gia độc nhất vô nhị. Ông 
là một Moses với sứ mệnh công hiến cho dân tộc băng máu và nước mắt. “Đây không 
phải là một quốc gia, chưa phải là một quốc gia,” ông nói vào năm 1969 khi kết thúc 
cuộc đời mình. 

Đó là một dân tộc bị Lưu Đày vẫn còn trong sa mạc. Nó không thê được coi là một quốc 
gia cho đến khi Negev và Galilee được định cư, cho đến khi hàng triệu người Do Thái 
di cư đến Israel và cho đến khi các tiêu chuân đạo đức cần thiết cho việc thực hành đạo 
đức chính trị và các giá trị cao của chủ nghĩa Phục quốc được duy trì. Đây không phải 
là một đám đông cũng không phải là một quốc gia. Đó là một dân tộc vẫn bị xích vào 
quá khứ Lưu Đày, đã được cứu chuộc nhưng chưa hoàn thành sứ mệnh. 

Tinh thân sôi nồi của phong trào Lao động vẫn là chủ nghĩa xã hội châu Âu. 


Sau khi Ben Gurion nghỉ hưu, sự phụ thuộc của phong trào Lao động vào sự hỗ trợ của 
các nhà tài phiệt Do Thái châu Âu trở nên rõ rệt hơn. Ngược lại, những người mới đến 
từ các lãnh thô Ả Rập lại hướng về phe đối lập. Điều này có từ thời kỳ giữa các cuộc 
chiến tranh. Jabotinsky đã luôn luôn thu hút sự theo dõi từ người Sephardis của Levant. 
Là một người Do Thái Ba Lan, ông có môi quan hệ tự nhiên về hoàn cảnh với những 
người Do Thái đã bị trục xuất tàn bạo khỏi vùng đất Á Rập. Ông chia sẻ sự căm ghét 
của họ đối với người Ả Rập. Ông cũng đặt lợi ích của người Do Thái lên trước bất kỳ sự 
cân nhắc nào khác. Giỗng như những người Do Thái phương Đông, ông coi quan điểm 
người Ả Rập có quyên lựa chọn lãnh thô là một sự xúc phạm đối với người chết. Ông 
nhân mạnh: “Chúng ta được Thượng đề của tô phụ ban cho quyên tôn tại, trước ánh sáng 
lấp lánh của buổi bình minh nên văn minh nhân loại gần 4.000 năm trước. Vì quyên đó, 
vốn đã được thân thánh hóa trong dòng máu Do Thái từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
chúng ta đã phải trả một giá đắt không thể so sánh được trong biên niên sử của các quốc 


39 


1a. 


Sự kìm kẹp của đảng Lao Động vô cùng mạnh mẽ và chỉ từ từ được nới lỏng. 


Begin là lãnh đạo đảng duy nhất trong lịch sử thua tám cuộc bâu cử liên tiếp mà vẫn giữ 
được chức vụ của mình. Nhưng dưới thời các Thủ tướng kế tiếp, Levi Eshkol (1963-9), 
Golda Metrr (1969-74), Yitzhak Rabin (1974-7), sự ủng hộ dành cho đảng Lao Động 
giảm dân. Tại cuộc bâu cử tháng 5 năm 1977, đảng Lao động cuối cùng đã mất quyên 
lãnh đạo. Begin đã không gặp khó khăn gì trong việc thành lập một chính phủ liên minh. 
Ông cũng thắng trong cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 6 năm 1981. Sau khi Begin nghỉ 
hưu, Likud và Lao động đã thỏa thuận thành lập liên minh vào năm 1984, với các thủ 
tướng luân phiên, điều hành đất nước. Do đó, Israel cuỗi cùng đã có được một hệ thông 
hai đảng và đã tránh được những nguy cơ của chế độ độc đảng vĩnh viễn. 

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các đảng phái chính trị của Israel vẫn còn. Nghiêm trọng 
hơn là hỗ sâu ngăn cách giữa nhà nước Zionist và Do Thái giáo. Vẫn đề không phải là 
MỚI. 

Zion được hình thành đề phản ứng lại chủ nghĩa bài Do Thái ở thê kỷ 19 và ra đời ngay 
sau thảm họa Holocaust. Nó không phải là một kế hoạch chi tiết cho chế độ thần quyền 
Do Thái mà là một công cụ chính trị và quân sự cho những người Do Thái sông SÓI. 


Do Thái giáo cho rằng Holocaust sẽ được kết thúc bằng một sự kiện siêu hình, vào thời 
kỳ tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải bằng một giải pháp chính trị do con 
người nghĩ ra. Nhà nước Z1onist chỉ đơn giản là một Saul mới — độc tài. Như học giả Do 
Thái vĩ đại Gershom Scholem đã cảnh báo: “Lý tưởng Phục quốc là một chuyện và lý 
tưởng thiên sai là một chuyện khác... Đúng là những người theo chủ nghĩa Zl1onmIst, 
những người hâu hết không theo tôn giáo hoặc thậm chí là chống lại tôn giáo, đã viện 
đến sự trợ giúp của Do Thái giáo. Họ không có giải pháp thay thế. Nếu không có Do 
Thái giáo, không có ý tưởng về người Do Thái là một dân tộc thông nhất bởi đức tin, thì 
chủ nghĩa Zionism chăng là gì cả. Họ cũng viện dẫn Kinh Thánh. Họ rút ra từ đó đủ thứ 
đạo đức chính trị, những lời kêu gọi lý tưởng đối với thanh niên. Ben Gurion đã sử dụng 
nó như một hướng dẫn cho chiễn lược quân sự. 

Đối với những người theo chủ nghĩa Zionist, Do Thái giáo chỉ là một nguôn năng lượng 
và văn hóa quốc gia thuận tiện, Kinh Thánh không hơn gì một Sách Nhà nước. Đó là lý 
do tại sao ngay từ đầu hầu hết người Do Thái tôn giáo đêu nhìn chủ nghĩa Zionism với 
sự nghi ngờ hoặc thù địch hoàn toàn và một số tin đó là công việc của Satan. 

Nhưng cũng giống như việc Samuel đồng ý xức dầu cho Saul, những người Do Thái 
theo đạo phải công nhận sự tồn tại của chủ nghĩa Phục quốc. Có một số luông suy nghĩ, 
được sửa đôi theo thời gian: cải cách Do Thái giáo không đóng vai trò gì trong việc giải 
quyết vẫn đề Palestine và tạo ra Israel. Giáo đường Do Thái đầu tiên của cuộc Cải cách 


không được xây dựng ở Jerusalem cho đến năm 1958. Cũng như những người theo chủ 
nghĩa Z1onIsts sử dụng Do Thái giáo đề tạo ra nhà nước của họ, một số người Do Thái 
ngoan đạo tin tỉnh thần dân tộc của người Do Thái đã bị lợi dụng. Abraham Isaac Kook 
(1865-1935), được bố nhiệm làm Giáo sĩ trưởng châu Âu với sự ủng hộ của chủ nghĩa 
Zionist, cho việc tuân theo Torah có thê thúc đây tinh thần yêu nước mới trong người 
Do Thái. Vì vậy, sau đại hội Zionist lần thứ 10 (1911) quyết định ủng hộ thế tục thay vì 
các trường phái Torah, đảng chính trị tôn giáo đầu tiên, Mizrachi, ra đời để đâu tranh 
cho Torah trong chủ nghĩa ZIonIsm. Do đó, nó đã làm việc với những người theo chủ 
nghĩa Zionist trong suốt nhiệm vụ và là một đối tác trong chính phủ từ khi thành lập nhà 
nước. Nó là công cụ đề tránh sự vi phạm hoàn toàn giữa người Do Thái thế tục và tôn 
giáo ở Israel nhưng nó có xu hướng trở thành trung gian giữa hai phe hơn là một lực 
lượng tôn giáo. 


Đề đỗi phó với Mizrachi, các nhà hiên triết Chính thống giáo đã thành lập phong trào 
Agudist vào năm 1912. Nó không hoạt động cho đến khi người Anh chiêm Palestine. 
Dưới sự cai trị của Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống cũ ủy quyên cho các nhóm thiêu số thông qua 
các nhà lãnh đạo tôn giáo của họ đã được duy trì, và điều này đương nhiên có lợi cho 
Chính thống giáo. Nhưng theo Điều 4 của ủy nhiệm năm 1922, người Anh đã trao quyên 
đại diện chính trị của tất cả người Do Thái cho những người theo chủ nghĩa Z1onist. Đề 
đáp lại, những người theo chủ nghĩa A gudist đã thành lập vào năm 1923 một phong trào 
quân chúng, do “Hội đồng những người vĩ đại của Torah' điêu hành, có các chỉ nhánh 
đào tạo những người Do Thái ngoan đạo — ảnh hưởng đến các phiếu bầu. Vì vậy, một 
đảng tôn giáo thứ hai đã phát triên. 

Tại Đông Âu, nó cực kỳ hùng mạnh, có báo chí và vận động hành lang riêng, và vẫn 
chống chủ nghĩa Zionist mạnh mẽ. Nhưng ở Palestine, họ đã buộc phải thỏa hiệp sau khi 
Hitler nổi lên. Tất cả đều thông qua Cơ quan Do Thái theo chủ nghĩa Zionist, cơ quan 
cũng kiểm soát các quỹ trung ương để tài trợ cho khu định cư mới. Sự thật là, giỗng như 
dân Israel đối mặt với người Philistine, Agudah không biết cách duy trì các nguyên tặc 
của mình khi đối mặt với chủ nghĩa Hitler. Vào năm 1937, một trong những nhà lãnh 
đạo của nó, Issac Breuer, cháu trai của Giáo sĩ nồi tiếng Hirsch, đã hỏi Hội đồng: “Liệu 
Tuyên bô Balfour có đặt ra một nhiệm vụ thiêng liêng cho người Do Thái để xây dựng 
một nhà nước hay đó là 'mưu kế ác độc”?? Họ không thê thông nhất với nhau về câu trả 
lời nên anh ây đã tự tìm ra câu trả lời, đựa trên bối cảnh của Holocaust, nơi vẫn tạo ra 
những lý do thuyết phục hơn đề đi đến điều khoản với Chủ nghĩa Phục quốc. Lập luận 
cuỗi cùng của Breuer, nhà nước là món quà của Đức Chúa Trời dành cho Israel đã tử vì 
đạo và có thê là “sự khởi đầu cho Sự cứu chuộc' miễn là nó được phát triển dưới sự 
hướng dẫn từ Torah, đã trở thành cơ sở cho hệ tư tưởng của Agudah. 


Do đó, khi nhà nước sắp được thành lập, A gudah yêu cầu nó phải có cơ sở pháp lý Torah. 
Điều này đã bị từ chối nhưng chính quyên đồng ý phục tùng quan điểm tôn giáo về ngày 
Sabath, luật thực phẩm và hôn nhân, đồng thời cho phép hoàn toàn tự do tôn giáo trong 
trường học. Thỏa hiệp này giúp Agudah có thể tham gia Hội đồng Chính phủ Lâm thời 
khi mới thành lập nhà nước và, với tư cách là thành viên của Mặt trận Tôn giáo Thống 
nhất, thành lập các bộ phận của liên minh cầm quyền 1949-52. Quan điểm của Agudah 
được đưa ra như sau (10 tháng 10 năm 1952): “Thể giới được tạo ra vì lợi ích của Israel. 
Nhiệm vụ của Israel là duy trì và hoàn thành Torah.” Nền tảng của lý tưởng đã có. Hiện 
có những người Do Thái sông ở quê hương của họ và thực hành Torah. Nhưng sự hoàn 
thành vẫn chưa đạt được, vì tất cả người Israel vẫn chưa sông trên đất của mình và [thậm 
chí| không phải toàn bộ người Israel thực hành Torah. 


Nói tóm lại, Agudah sẽ sử dụng Chủ nghĩa Phục quốc đề hoàn thành việc xâm nhập và 
biến đất nước thành một chế độ thần quyên. 


Do đó ngay từ khi thành lập, nhà nước Zionist đã phải đối mặt với sự phản đối tôn giáo. 


Phe đối lập đã dùng vô số hình thức, từ ấu trĩ đến bạo lực: xé chứng minh thư, tây chay 
bầu cử, biểu tình, bạo loạn quy mô lớn. Nhà nước Israel, giống như các nhà nước Hy 
Lạp và La Mã tiền nhiệm, phải đối mặt với một bộ phận người dân, đặc biệt là ở 
Jerusalem, dễ dàng và thường xuyên bị kích động bởi các quyết định nhỏ và thiểu thận 
trọng của chính phủ. Trong bốn chính phủ đâu tiên của Israel, không dưới năm cuộc 
khủng hoảng nội các đã bị kích động bởi các vẫn đề tôn giáo: vào năm 1949 vì nhập 
khẩu thực phẩm bị cấm, vào tháng 2 năm 1950 vì việc giáo dục tôn giáo cho trẻ em 
Yemen trong các trại trung chuyên, vào tháng 10 năm 1951. Mô hình này tiếp tục trong 
bốn mươi năm đầu tiên tồn tại của Israel, tôn giáo chứng tỏ là nguồn gốc của sự bất hòa 
lớn hơn nhiêu so với sự khác biệt về hệ tư tưởng, quốc phòng hoặc các vẫn đề đối ngoại. 


Do Thái giáo luôn nghiêm ngặt, dễ xung đột. Ví dụ, vào ngày Sabath, vốn được cho là 
hợp pháp và hợp hiến, có ba mươi chín hạng mục công việc bị câm, bao gồm cưỡi hoặc 
đi lại trên xe, viết, chơi nhạc cụ, gọi điện thoại, bật đèn hoặc chạm vào tiền bạc. Do đó, 
luật Sabath, khi có hiệu lực, đã gây ra nhiều vẫn đề nghiêm trọng trong lực lượng vũ 
trang, dịch vụ dân sự, khu vực công và các ngành công nông nghiệp. Đã có những cuộc 
chiến gay gắt về việc vắt sữa bò trong ngày Sabath. Vì vậy, xe buýt chạy ở Haifa nhưng 
không chạy ở Tel Aviv; quản cà phê được mở ở Tel Aviv nhưng không ở Halfa: 
Jerusalem câm cả hai. Có một cuộc khủng hoảng nội các khác liên quan đến EI-AI, hãng 
hàng không nhà nước, bay vào ngày Sabath. Theo luật năm 1962, việc chăn nuôi lợn bị 
cầm ngoại trừ ở các khu vực Ả Rập theo đạo Thiên chúa gần Nazareth hoặc cho các mục 
đích khoa học; và vào năm 1985, một chiến dịch lập pháp bắt đầu cấm bán và phân phối 
các sản phâm thịt lợn. 


Trong lĩnh vực Giáo dục cũng nảy sinh những phức tạp vô cùng lớn. Có bốn loại trường 
học Do Thái: General Zionist (thế tục), Histadrut (thế tục tập thể), Mizrachi (Torah thê 
tục) và Agudah (chỉ Torah). Đạo luật Giáo dục Thống nhất năm 1953 gộp những trường 
này thành hai loại: trường chính phủ-thế tục và chính phủ-tôn giáo. Agudah đã rút các 
trường học của mình khỏi hệ thông, nhưng nhận thây nó bị mất các khoản trợ cấp của 
chính phủ nêu không dành đủ thời gian cho các môn học thê tục. Những người theo chủ 
nghĩa thế tục phàn nàn các trường học ở Agudah dành mười tám tiết trong tổng số ba 
mươi hai tiết một tuần cho Kinh Thánh, Talmud và tiếng Do Thái (nữ sinh học nhiều 
Kinh Thánh hơn, ít Talmud hơn nam sinh), gây thiệt hại cho khoa học, địa lý và lịch sử. 


Những người Do Thái theo tôn giáo phàn nàn các trường học nhà nước chỉ cung cấp tám 
trong số ba mươi hai tiết cho tôn giáo, ba trong số đó là tiếng Do Thái, và Kinh Thánh 
được giảng dạy theo tinh thần thế tục, như thân thoại, ngoại trừ một sỐ phân nhất định 
được trình bày như lịch sử thời kỳ đầu của chủ nghĩa Zionist. Vào cuối những năm 1950, 
một kế hoạch thỏa hiệp nhằm thúc đây “ý thức Do Thái trong các trường học thế tục và 
-ý thức quốc gia Israel? trong các trường tôn giáo, đã dẫn đến nhiều rắc rỗi hơn. Năm 
1959, đã xảy ra bạo loạn ở ba nơi chống lại tuyên truyền thế tục giữa các con cái của 
những người theo đạo Chính thông, một trong những giáo sĩ Do Thái đã phàn nàn một 
cách cay đăng: 


[Họ] đã nâng những thanh niên thiếu trí tuệ lên tầm cao, đồng thời phủ bụi lên những 
người lớn tuổi đã có được sự khôn ngoan. 


Họ đã dạy đứa trẻ ở trường răng ở đây — trong đất Israel! không cân thiết phải tuân theo 
các điều răn của Kinh Torah. Khi cậu bé đi học về và cha mẹ bảo cậu hãy cầu nguyện, 
cậu trả lời rằng giáo viên nói điều đó là không cân thiết hoặc người hướng dẫn đã gọi đó 
là điều vô nghĩa... 

Tất cả các quốc gia cần phải tự hào về truyền thống của mình. Nhiều trong số hàng trăm 
quốc gia giành độc lập sau năm 1945 đã phải vay mượn các thê chế và truyền thống từ 
những người cai trị thuộc địa cũ hoặc phát minh ra từ quá khứ mà phân lớn không được 
ghi chép lại. Israel thật may măn vì có quá khứ lâu đời nhất và giàu có nhất, đã được ghi 
chép đây đủ và được lưu giữ bởi tính liên tục tuyệt đối. 

Ví dụ nổi bật là thái độ của người Do Thái đối với Núi Đền, khi lòng dũng cảm và sự 
quan phòng cuối cùng đã khôi phục lại nó, cùng với phân còn lại của Thành phô Cổ, 
trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn trong thời cô 
đại. Nhưng địa điểm của Ngôi đền vẫn giữ được sự tôn nghiêm và đó là lý do tại sao 
người Do Thái luôn đến câu nguyện gân địa điểm này, đặc biệt là Bức tường phía Tây 
(Bức tường Than khóc), theo truyền thông được cho là nằm gân đâu phía tây của Holy 


of Holies (Hòm Giao ước). Vì địa điểm Đền Thờ vẫn giữ được sự tôn nghiêm nên nó 
cũng yêu cầu người Do Thái phải thuần khiết về mặt nghi lễ trước khi thực sự bước vào. 
Các quy tắc thanh tịnh xung quanh Đền Thờ là nghiêm ngặt nhất trong số tất cả các quy 
tắc của The Holy of Holies. 


+ ` 


TH: 
. —_ ĩ 


>> 


The Western Wali 5S ¬%.VỐỄỀ . hC S8" - & 


sÃ“.............: -á4t 


Khu vực Núi Đền ngày nay 


Ngôi đên, và những lập luận xung quanh nó, tượng trưng cho quá khứ tôn giáo vốn là 
một lực lượng sông động, ràng buộc trong cộng đông Israel mới. Nhưng cũng có một 
quá khứ thê tục, còn hơn cả một biểu tượng, nỗi bật trong ký ức tập thể của quốc gia — 
Holocaust. 


Tội ác Holocaust không lồ đến mức các phiên tòa xét xử ở Nuremberg và các cỗ máy 
công lý khác do các nước châu Âu vận hành, mà chúng tôi đã mô tả, rõ ràng là không 
đủ. Ngay từ năm 1944, bộ phận nghiên cứu của Văn phòng Chính trị thuộc Cơ quan Do 
Thái, do Thủ tướng tương lai Moshe Sharett điều hành, đã bắt đầu thu thập tài liệu về 
tội phạm chiến tranh của Đức Quốc Xã. Sau khi thành lập nhà nước, truy tìm kẻ có tội 
và đưa họ ra trước công lý là một phần nhiệm vụ của cơ quan. Nỗ lực không chỉ giới hạn 
ở Israel. Nhiêu tô chức Do Thái, quốc gia và quốc tế, bao gồm cả Đại hội Do Thái Thế 
giới, đã tham gia. Bản thân những người sống sót cũng vậy. Năm 1946, Simon 
Wiesenthal, một người Do Thái gốc Séc ba mươi tám tuôi, người đã sông sót sau năm 
năm trong các trại khác nhau, bao gồm cả Buchenwald và Mauthausen, cùng với ba 
mươi tù nhân khác thành lập Trung tâm Tài liệu Lịch sử Do Thái ở Vienna. Nó tập trung 
vào việc xác định các tội phạm Đức Quốc Xã chưa bị xét xử và kết án. Holocaust được 
nghiên cứu chuyên sâu cho các mục đích học thuật và giáo dục. 


Đến những năm 1980, đã có 93 khóa học về nghiên cứu Holocaust ở Hoa Kỳ và các 
trường đại học Canada và sáu trung tâm nghiên cứu hoàn toàn dành cho chủ đề này. Ví 
dụ, tại Trung tâm Nghiên cứu Thảm sát Wiesenthal ở Los Angeles, công nghệ mới nhất 
đã được sử dụng để tạo ra cái được øọI là “trải nghiệm âm thanh, hình ảnh đa màn hình, 
của Thảm sát”, sử dụng màn hình cao 12m và dài 7m, ba máy chiếu phim và một ỗng 
kính Cinemascope đặc biệt, mười tắm máy chiếu slide và âm thanh 5.1, tất cả đều được 
liên kết với một máy tính trung tâm đề điều khiến đông thời. Sự tái hiện đầy kịch tính 
về sự kiện này có vẻ không gây chú ý quá mức vào thời điểm những người theo chủ 
nghĩa bài Do Thái đang bắt đầu có những nỗ lực kiên quyết để chứng minh nó chưa bao 
giờ diễn ra hoặc đã bị phóng đại một cách kỳ cục. 


Nhưng đổi tượng chính của tài liệu Holocaust vẫn là công lý. Chính Wiesenthal đã chịu 


trách nhiệm đưa hơn 1.100 tên Đức Quốc Xã ra truy tô. Ông đã cung cấp phân lớn tài 
liệu cho phép chính phủ Israel xác định, bắt giữ, xét xử và kết án Adolf Eichmann mà 
sau chính Himmiler, người điều hành chính của Holocaust. Ông ta bị mật vụ Israel bắt 
ø1ữ ở Argentina vào tháng Š năm 1960, bị đưa đến Israel một cách bí mật, và bị buộc 15 
tội danh. Vì một số lý do, phiên tòa xét xử Elchmamn là một sự kiện quan trọng, thực tế 
và mang tính biêu tượng, cho người Israel và cho toàn thể dân tộc Do Thái. Nó chứng tỏ 
một cách nỗi bật nhất thời đại trừng phạt đôi với những kẻ sát hại người Do Thái đã tới 
và không có nơi ân náu cho chúng ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó đã được đưa tin bởi 976 
phóng viên nước ngoài và 166 phóng viên Israel, và vì bản chất của bản cáo trạng, bao 
trùm toàn bộ Holocaust cũng như các sự kiện dẫn đến, nó là một quá trình giáo dục cho 


hàng triệu người về sự thật của vụ giết người hàng loạt. Nhưng nó cũng là một minh 
chứng tỉ mỉ về công lý của Israel. 


Phản ứng đầu tiên của Eichmann khi bị bắt là thừa nhận danh tính và tội lỗi của mình. 
Ông ta nói vào ngày 3 tháng 6 năm 1960: “Nếu nó có ý nghĩa lớn hơn đôi với hành động 
chuộc tội, tôi sẵn sảng treo cô tự vẫn ở nơi công cộng.” 


Sau đó, ông ta trở nên kém hợp tác hơn và nói mình chỉ là một con chó nhỏ trong cỗ 
máy thực hiện mệnh lệnh của người khác. Sau đó, bên công tô phải đôi mặt với một 
người bào chữa xảo quyệt và cô chấp. Quá trình xét xử là một công việc lâu dài, kỹ 
lưỡng và bản án được đưa ra vào ngày I Ï tháng 12 năm 1961, đã gặp khó khăn lớn trong 
việc khăng định và lập luận về thâm quyên của tòa án và quyên xét xử bị cáo bất chấp 
hoàn cảnh bị bắt, cũng như bản chất những phát hiện của nó. 


Eichmamn bị kết án tử hình vào ngày 15 tháng 12 và đơn kháng cáo của ông ta bị bác bỏ 
vào ngày 29 tháng 5 năm 1962. Tổng thống Yitzhak Ben Zvi đã nhận được đơn yêu câu 
khoan hông và dành một ngày đề xem xét. Nhà nước Israel mới chưa bao giờ hành quyết 
bất kỳ ai trước đây. Nhưng tuyệt đại đa số tin bản án là đúng và Tổng thống không thê 
tìm thấy tình tiết giảm nhẹ nào. Một căn phòng trong nhà tù Ramla được đặc biệt chuyên 
đồi thành phòng hành quyết, và Eichmamn bị hành quyết vào gân nửa đêm ngày 31 tháng 
5 năm 1962, thi thể bị thiêu rụi và tro vương vãi trên biên. 


Vụ Elchmamn thê hiện sự hiệu quả, công băng và kiên quyêt của Israel, đông thời cũng 
là một cách đê xua đuôi bóng ma của Giải pháp cuôi cùng. Đó là một giai đoạn cân thiêt 
trong lịch sử của Israel. 


Vào tháng 5 năm 1983, Trung tâm Nghiên cứu Smith đã tiễn hành một cuộc khảo sát 
toàn diện về thái độ của người Israel đối với Holocaust. Điều này tiết lộ phần lớn người 
Israel (83%) coi đó là một yêu tô chính trong cách họ nhìn thê giới. Giám đốc của Trung 
tâm, Hanoch Smnth, đã báo cáo: 


““Vệt thương của thảm sát Holocaust đã đề lại rất nhiều thứ trong tâm trí người Israel, 
ngay cả trong thê hệ thứ hai và thứ ba.” Thực tế, quan điểm về Holocaust đã đi đúng vào 
trọng tâm mục đích của Israel. Đa số (91%) tin các nhà lãnh đạo phương Tây đã biết về 
các vụ giết người hàng loạt và đã làm rất ít để cứu người Do Thái.” Khoảng 61% coi 
Holocaust là nhân tổ chính trong việc thành lập Israel và 62% tin sự tồn tại của nó khiến 
việc lặp lại là không thẻ. 

Do đó, cũng giống như ký ức tập thể về sự trói buộc của các pharaon đã thống trị xã hội 
Israel thời kỳ đầu, Holocaust đã định hình nhà nước mới. Không tránh khỏi cảm giác 
mất mát tràn ngập. Hitler đã xóa số một phân ba tổng số người Do Thái, đặc biệt là 
những người ngoan đạo và người nghèo. Sự mất mát có thể được nhìn thấy trong các 
điều kiện thế tục. Trong thê kỷ 19 và đâu thế kỷ 20, thế giới đã trở nên phong phú vô 
cùng nhờ những tài năng được giải phóng thoát ra từ những khu Ổ chuột cũ kỹ, vốn đã 
chứng tỏ là một lực lượng sáng tạo chính trong nên văn minh châu Âu và Bắc Mỹ hiện 
đại. Việc này tiếp tục cho đến khi Hitler phá hủy nguồn này mãi mãi. 

Không ai sẽ biết thế giới đã mất những gì. Đối với Israel, sự thiêu thôn thật khủng khiếp. 
Nó được cảm nhận ở mức độ cá nhân, vì rất nhiều công dân của nó hầu như đã mất tất 
cả gia đình và bạn bè thời thơ âu. Nó được cảm nhận rõ nhất về mặt tinh thần. Giá trị tỗi 
cao của Do Thái giáo gắn liên với cuộc sống con người. Nhà thân học Do Thái giáo vĩ 
đại Abraham Joshua Herschel (1907-73), người đã may măn thoát khỏi Ba Lan chỉ sáu 
tuân trước khi thảm họa xảy ra. Ông viết: “Tôi là người thoát khỏi ngọn lửa của Satan, 
nơi hàng triệu sinh mạng đã bị tiêu diệt trước vinh quang lớn hơn của cái ác, và trên đó 
có rất nhiều thứ khác đã bị tiêu hao: những hình ảnh thần thánh của rất nhiêu con người, 
niềm tin của nhiều người vào Đức Chúa Trời công bằng và từ bi, cũng như phân lớn bí 
mật và sức mạnh găn liên với Kinh Thánh đã nuôi dưỡng và ấp ủ trong trái tim loài 
người gần 2.000 năm. Tại sao điều đó lại xảy ra?” 

Nhưng rõ ràng vị thế của người Do Thái về cơ bản đã được cải thiện sau Holocaust. Nhà 
nước Do Thái đã được thành lập. Tất nhiên, điều đó chưa đủ. Hầu hết người Do Thái 
vẫn ở bên ngoài đất nước, chỉ mới có một phân tư tổng số người Do Thái ở Israel. 


Trong tông sô 13,5 triệu người Do Thái, khoảng 3,5 triệu người sông ở Israel. Cho đến 
nay, cộng đồng Do Thái lớn nhất là ở Hoa Kỳ (5.750.000) và điều này, kết hợp với các 
cộng đồng Do Thái quan trọng ở Canada (310.000), Argentina (250.000), Brazil 
(130.000) và Mexico (40.000), và một chục nhóm nhỏ hơn, gần một nửa thế giới Do 
Thái (6,6 triệu người) hiện đang ở châu Mỹ. Cộng đồng Do Thái lớn nhất tiếp theo, sau 
Mỹ và Israel, là nước Nga thuộc Liên Xô, với khoảng 1.750.000. 

Vẫn có những cộng đông lớn ở Hungary (75.000 người) và Rumania (30.000 người), và 
tổng cộng 130.000 người ở Đông Âu theo chủ nghĩa Marxist. Ở Tây Âu có hơn 
1.250.000 người Do Thái, các cộng đồng chủ yếu ở Pháp (670.000), Anh (360.000), Tây 
Đức (42.000), Bi (41.000), Ý (35.000), Hà Lan (28.000) và Thụy Sĩ (21.000). Ở Châu 
Phi, Cộng hòa Nam Phi (105.000), Maroc (17.000) và Ethiopia (có lẽ là 5.000). Ở Châu 
Á vẫn còn khoảng 35.000 người Do Thái ở Ba Tư và 21.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ. 
Cộng đồng Úc và New Zealand là 75.000 người. 

Lịch sử, thành phân và nguôn gốc của một số cộng đồng này rất phức tạp. Ví dụ, ở Ấn 
Độ, có khoảng 26.000 người Do Thái vào cuối những năm 1940, bao gồm ba loại chính. 
Khoảng 13.000 người được gọi là Bene — Con cái của Israel, sống xung quanh Bombay 
(Mumbai) trên bờ biển phía tây. Những người Do Thái này vẫn giữ được một lịch sử 
truyền miệng bên bỉ về cuộc di cư của họ, được viết thành văn bản gần đây nhất vào năm 
1937. Câu chuyện của họ là đã chạy trỗn khỏi Galilee trong cuộc đàn áp Antiochus 
Epiphanes (175-163 TCN). Tàu của họ bị đắm cách bờ biển 50km về phía nam Bombay 
và chỉ bảy gia đình sống sót. 

Mặc dù đã quên tiếng Do Thái, họ vẫn tiếp tục tôn trọng ngày Sabath và một số ngày lễ 
của người Do Thái, thực hành cắt bao quy đầu và chế độ ăn kiêng của người Do Thái. 
Họ nói tiếng Marathi và áp dụng các tập quán đăng cấp của Ấn Độ, chia họ thành Goa 
(người da trắng) và Kala (người da đen), điều này cho thây có thê đã có hai làn sóng 
định cư. Sau đó là những người Do Thái Cochin, khoảng 2.500 người, sông cách bờ biển 
phía nam 1000km. Họ có hai tâm đồng được khắc băng tiếng Tamil cô, ghi lại các đặc 
quyền và có niên đại từ năm 974 đến năm 1020. Chắc chăn có nhiều lớp định cư, người 
Do Thái Da đen là người sớm nhất, cùng với những người Do Thái da trăng từ Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha và có thê là các vùng khác của Châu Âu (cũng như Trung Đông) vào 
đâu thê kỷ 16. Cả người Do Thái da đen và da trắng ở Cochin đều có các nhánh phụ và 
có một nhóm chính thứ ba, người Meshuararim, là hậu duệ thuộc đăng cấp thấp của 
những người đã kết hôn với người Do Thái và các thê thiếp nô lệ. 

Ngoài ra, có khoảng 2.000 người Do Thái Sephardi từ Baghdad, đến Ấn Độ trong thập 
kỷ 1820-30, và một làn sóng cuối cùng của người Do Thái tị nạn châu Âu đến vào những 


năm 1930. Hai nhóm cuỗi cùng này liên kết với nhau vì mục đích tôn giáo (không phải 
xã hội), nhưng cả hai đều không tham dự cùng một giáo đường như người Bene Israel 
hoặc người Do Thái Cochin. 


Tất cả những người Do Thái da trăng và nhiều người da đen đều nói tiếng Anh, và họ 
phát triển mạnh mẽ dưới sự cai trị của Anh, phục vụ xuất sắc trong quân đội, trở thành 
công chức, thợ buôn, chủ cửa hàng và thợ thủ công, theo học Đại học Bombay, học tiếng 
Do Thái, dịch các tác phẩm kinh điển của người Do Thái sang Marathi và tốt nghiệp với 
tư cách là kỹ sư, luật sư, giáo viên và nhà khoa học. Một trong số họ đã trở thành Thị 
trưởng Bombay, trung tâm của tất cả các nhóm Do Thái ở Ấn Độ, vào năm 1937. Nhưng 
Ấn Độ độc lập ít hòa hợp hơn với họ và với sự thành lập của Israel, hầu hết đã chọn di 
cư, do đó vào những năm 1980, không có nhiều hơn 15.000 người Bene Israel và chỉ có 
250 người Do Thái trên bờ biên Cochin. 


Những nhóm như vậy là bằng chứng về khả năng thích ứng của người Do Thái ngay cả 
trong những hoàn cảnh bất lợi nhất. 


Nhưng không thê phủ nhận các sự kiện đại hông thủy của thế kỷ XX đã hầu như hủy 
diệt hàng chục cộng đồng Do Thái, trong đó có nhiều cộng đồng cô xưa. Ví dụ, chế độ 
Cộng sản sau chiến tranh ở Trung Quốc đã áp đặt giải pháp cuối cùng của riêng mình 
đối với dân số Do Thái của Trung Quốc, phân lớn là từ cuộc di cư tị nạn khỏi nước Nga 
Xô Viết và châu Âu của Hitler, bao gồm cả hậu duệ của những người Do Thái đã ở 
Trung Quốc từ thế kỷ thứ tám trở đi. Tất cả đều chạy trốn hoặc bị đuôi ra ngoài, riêng 
Hồng Kông với khoảng 1.000 người Do Thái, và Singapore với 400 người, tạo thành 
những tiền đôn lẻ loi ở Viễn Đông. 

Trong suốt thời kỳ Ả Rập, vào cuối những năm 1940 và 1950, các cộng đông Sephardi 
lịch sử đã bị thu nhỏ xuống So với quy mô của họ trước chiến tranh hoặc bị loại bỏ hoàn 
toàn. Ở phân lớn châu Âu, những người Do Thái sống sót hoặc trở về sau sự tàn phá của 
Holocaust được biết đến nhiều hơn bởi sự di cư, đặc biệt là đến Israel. 

Dân số nói tiếng La tinh của Salonika, 60.000 người vào năm 1939, chỉ còn 1.500 vào 
những năm 1980. Người Do Thái ở Vienna, đã giảm từ 200.000 xuống còn dưới 8.000 
người, và thậm chí cả hài cốt của Herzl, được chôn cất tại nghĩa trang Doebling của 
thành phố, được chuyên đến Jerusalem vào năm 1949. 


Người Do Thái Amsterdam, gần 70.000 vào những năm 1930, chỉ còn 12.000 sau bôn 
mươi năm. Người Do Thái ở Antwerp, những người đã biến nó thành trung tâm kim 
cương của phương Tây, tiếp tục làm việc trong lĩnh vực buôn bán nhưng người Do Thái 
của thành phố đã giảm từ 55.000 xuống còn khoảng 13.500 trong những năm 1980. 


° 79% ,%® 


năm 1933 xuống còn 4.350 vào những năm 1970. Ở Berlin, trong những năm 1920, gần 
175.000 người Do Thái đã biến nó thành thủ đô văn hóa của thê giới, trong những năm 
1970 chỉ có khoảng 5.500 (cộng thêm 850 người khác ở Đông Berlin). Nơi hoang vắng 
nhất là ở Ba Lan, dân số Do Thái trước chiến tranh là 3.300.000 người đã giảm xuống 
còn khoảng 5.000 người. Nhiều thị trấn ở đó, từng có nhiều giáo đường và thư viện, 
không còn biết đến người Do Thái nữa. 

Tuy nhiên, vẫn có sự liên tục và thậm chí là tăng trưởng. Người Do Thái Ý đã sống sót 
qua thời Đức Quốc Xã với sự bền bỉ đáng nẻ. 29.000 người còn lại vào cuối thời kỳ 
chiếm đóng của Đức đã tăng chậm trong thời kỳ hậu chiến lên 32.000 người. Một nghiên 
cứu của Đại học Hebrew ở Jerusalem vào năm 1965 cho thấy cộng đồng người Ý, giỗng 
như nhiều người khác ở các nước tiên tiễn, có một hồ sơ nhân khẩu học dễ bị tôn thương. 
Tỷ lệ sinh của người Do Thái Ý chỉ là 11,4 trên 1.000 so với 18,3 của dân số nói chung. 
Tỷ lệ sinh và tỷ lệ kết hôn cũng thấp hơn nhiều; chỉ có tỷ lệ tử vong và độ tuổi trung 
bình (bốn mươi mốt so với ba mươi ba) là cao hơn. Ở Rome, cốt lõi của cộng đồng Do 
Thái Y vẫn sống trong khu vực, cho đến năm 1880, là khu ô chuột cũ ở Trastevere, nơi 
người Do Thái đã trải qua sự tôn tại bấp bênh, như những kẻ buôn người và bán rong, 
kể từ thời các vị vua cũ của Rome. Ở đây, những người Do Thái giàu có hầu như sống 
bên cạnh những người nghèo nhất, như họ đã từng làm. Ba mươi gia tộc chính, Scuola 
Tempio, có thê truy nguyên tô tiên của họ trở lại thời của Hoàng đề Titus 1.900 năm 
trước, họ đã bị xích đến La Mã sau khi Đền Thờ bị phá hủy. Những người Do Thái La 
Mã đã sống trong bóng tối của nhà thờ uy nghi, mà đã lần lượt bóc lột, bắt bớ và bảo vệ 
họ. Họ đã tìm mọi cách để thách thức và hòa nhập, để giáo đường Do Thái chính của họ, 
ở Lungotevere Cenci, ngay bên ngoài các công khu ô chuột cũ, là một kiệt tác theo phong 
cách baroque của nhà thờ Ÿ. Tại đây, vào tháng 4 năm 1986, Giáo hoàng John Paul II 
trở thành vị giáo hoàng đầu tiên tham dự một giáo đường Do Thái, thay phiên nhau cùng 
với Giáo sĩ trưởng của Rome đọc thánh vịnh. Ông nói với giáo đoàn Do Thái: '“*Các bạn 
là những người anh em yêu quý của chúng tôi, và theo một cách nào đó, các bạn là anh 
cả của chúng tôi.” 

Âm nhạc thời kỳ Baroque là một phong cách âm nhạc phương Tây, được sáng tác trong khoảng thời gian 
từ 1.600 đên 1.750. Nó nôi tiệp Am nhạc thời kỳ Phục hưng và là giai đoạn trước Am nhạc thời kỳ Cô Điên. 
Từ Baroque là tiêng Bô Đào Nha có nghĩa là Ngọc trai xâu xí. 


&2 z &ˆ 


Ở Pháp, thời kỳ hậu chiến đã chứng kiến sự phát triển không thể phủ nhận, cả về số 
lượng và cường độ. Đức Quốc Xã và các đồng minh Vichy của họ đã giết chết 90.000 
người trong số 340.000 người Do Thái trước chiến tranh. Sự mất mát này đã được bù 
đắp từ dòng người nhập cư Sephardi không lồ từ thê giới Hồi giáo trong ba thập kỷ sau 
chiến tranh: 25.000 từ Ai Cập, 65.000 từ Maroc, 120.000 từ Algeria, và những con SỐ 
nhỏ hơn từ Syria, Lebanon và Thồ Nhĩ Kỳ. Kết quả là, người Do Thái Pháp đã tăng hơn 
gấp đôi lên hơn 670.000 và trở thành cộng đồng Do Thái lớn thứ tư trên thế giới. 

Sự mở rộng nhân khâu học không lồ này đã đi kèm với một sự thay đôi sâu sắc về văn 
hóa. Người Do Thái Pháp luôn là người theo chủ nghĩa đồng hóa nhất, đặc biệt là kế từ 
khi Cách mạng Pháp cho phép đồng nhất gần như hoàn toàn với các thê chế cộng hòa. 
Làn sóng Sephardis từ châu Phi đã làm gia tăng đáng kề tính Do Thái của người Do Thái 
Pháp. Hầu hết trong số họ có thể nói tiếng Pháp, nhưng một tỷ lệ cao biết tiếng Do Thái. 
Người Do Thái Pháp, ngay cả khi được mở rộng bởi sự nhập cư từ châu Phi, vẫn chống 
lại chủ nghĩa Zionism một cách nôi bật: Người Do Thái Pháp sẽ không thực sự đến Israel 
đề sinh sông. Nhưng họ đã tự xác định mình với sự tồn vong của Israel vào năm 1956 — 
1967 — 1973 và một lần nữa vào đầu những năm 1980. Họ phản ứng mạnh mẽ chỗng lại 
các chính sách của chính phủ Pháp, những chính sách không phù hợp với lợi ích của 


người Do Thái và Israel. Lần đầu tiên, họ đã thành lập một cơ quan vận động hành lang 
của người Do Thái ở Pháp, và trong cuộc bầu cử năm 1981, lá phiêu của người Do Thái 
là một yêu tô quan trọng trong việc thay thế chế độ cánh hữu Gaullist đã cai trị nước 
Pháp trong hai mươi ba năm. Một cơ sở Do Thái mới và mạnh mẽ hơn nhiều và dễ nhìn 
thây đang xuất hiện ở Pháp, và có khả năng đóng một vai trò quan trọng hơn trong những 
năm 1990 trong việc hình thành quan điểm trên khắp cộng đồng Do Thái hải ngoại. 


Với sự suy tàn của tiếng Yiddish, tiếng nói của cộng đồng người hải ngoại là tiêng Anh, 
hơn một nửa thế giới người Do Thái hiện nói tiếng Anh. Thời điểm thực sự của người 
Anh trong lịch sử Do Thái đến và đi cùng với sự ra đời của chủ nghĩa Phục quốc hiện 
đại, Tuyên bố Balfour và sự ủy thác. Người Do Thái Anh vẫn là cộng đồng ồn định nhất 
và ít bị đe dọa nhất. Vào những năm 1930, nó đã tiếp nhận 90.000 người tỊ nạn và mở 
rộng lên hơn 400.000 người vào cuối Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, giống như Do Thái 
Ý, nó đã có những điểm yêu về nhân khẩu học ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong 
những năm 1960 và 1970. Ví dụ, trong những năm 1961-5, tỷ lệ kết hôn trong giáo 
đường Do Thái ở Anh là bốn phân nghìn so với tỷ lệ trung bình toàn quốc là 7,5. Tổng 
số người Do Thái đã giảm từ 410.000 người vào năm 1967 xuống dưới 400.000 người 
vào những năm 1970 và có thể xuống dưới 350.000 người vào nửa cuỗi những năm 
1980. Không thiểu năng lượng trong người Do Thái hiện đại của Anh. Doanh nghiệp Do 
Thái luôn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, và nó đóng vai trò quan trọng trong lĩnh 
vực giải trí và thương mại bán lẻ. 

Người Do Thái rất mạnh mẽ trong việc xuất bản sách báo. Họ đã tạo ra cuỗn hay nhất 
trong tất cả các tạp chí dành cho người nước ngoài, Biên niên sử của người Do Thái. 
Sự mở rộng và củng cô của Do Thái Mỹ vào cuôi thế kỷ 19 và 20 cũng quan trọng trong 
lịch sử Do Thái như sự hình thành của chính Israel: theo một số cách còn quan trọng 
hơn. Bởi vì, nêu sự hoàn thành của chủ nghĩa Zionism mang lại cho cộng đồng người 
nước ngoài bị quấy rối một nơi nương tựa luôn rộng mở với các quyên chủ quyên đề xác 
định và bảo vệ vận mệnh của mình, thì sự phát triển của người Do Thái Hoa Kỳ là sự 
gia nhập quyên lực của một trật tự hoàn toàn khác, điều này mang lại cho người Do Thái 
một quyên quan trọng, hợp pháp và một phần thường trực trong việc định hình các chính 
sách của nhà nước vĩ đại nhất trên trái đất. 

Vào cuối những năm 1970, dân số Do Thái của Hoa Kỳ là 5.780.960 người. 

Con số này chỉ chiếm 2,7% tổng dân số Hoa Kỳ nhưng tập trung ở các khu vực thành 
thị, đặc biệt là các thành phô lớn, nơi nỗi tiếng có ảnh hưởng về văn hóa, xã hội, kinh tế 
và thực sự là chính trị hơn các thị trấn nhỏ, làng mạc nông thôn. Cho đến cuỗi thế kỷ 
XX, người Do Thái vẫn là cư dân ở các thành phố lớn. Có 394.000 ở Tel Aviv-Jaffa, 


hơn 300.000 ở Paris, 285.000 ở Moscow, 280.000 ở London, 272.000 ở Jerusalem, 
210.000 ở Ktev, 165.000 ở Leningrad, 1 15.000 ở Montreal và 1 15.000 ở Toronto. Nhưng 
sự tập trung đô thị ân tượng nhất là Hoa Kỳ. New York với 1.998.000 người Do Thái, 
cho đến nay là thành phô Do Thái lớn nhất trên trái đất. Lớn thứ hai là Los Angeles với 
455.000. Tiếp theo là Philadelphia (295.000), Chicago (253.000) Miami (225.000), 
Boston (170.000) và Washington DC (160.000). 

Tổng cộng có sáu mươi chín thành phố của Mỹ với dân số Do Thái trên 10.000 người. 
Cũng có một sự tập trung nhân khâu học ở các bang quan trọng. Tại bang New York, 
2.143.485 Người Do Thái chiếm 12% dân số. Họ chiếm 6% ở New Jersey, 4,6% ở 
Florida, 4,5% ở Maryland, 4,43% ở Massachusetts, 3,6% ở Pennsylvanila, 3,l3% ở 
California và 2m th ở [llinois. 


>>>... Urban area with 
.Ị Seatle ¿ / #đm——_- C roughly 40,000 ® 
-À E——=—.. Or more .Jews ss. 


Ễ `. ¡ \T >x š l : ——. 
| `, “ | ` tv í % x. 


ị ' SG ị „ | 

¿ | Ñ : ì › “.Ý sa ẤN 

ị , ` — `" ” VL 

Sản ` [ | Ị `. | _& .Z : 
Francisco " Las Vegas . ị >.. è `-Ö ì ï"H wx | 

\ | ] “bà _ SL Louis @ í # \ => 
Sandose `. ` — | | / NŒ.«` `.^3 “ 
mãn | FT ` tr—— 


1 tới 
ẳ > ..Ă \ / xa. 8 Ó KE f 
› mm: : » Tg “ s 
: — JỸ Z . : 
Los Angeles ` Phoenix | j Z ¬— | 
Nn. n"Ể.V mm." | ` v.v cyT vớ 
»” h ` Í | \ = 


| Dalas 2N. `Atlẩhta _ °-À „ 
_;R ©) | Ẳ Ầ l 
Í 4 
` : = \ — `“ È : —A 
Percent Jewish Š ó N vs C ` 
ÿ » %) xá ` 
 5to29.3% IO long |... Tampa —¬“ Ầ 
[1 3to 4.9% À v” nh St. Petersburg 
¡to 29% b -ả ho Miami 
-_ Under 1% % \ 
_ Zero = > 


Joshua Comenetz - PopulationMapping.com 
Kê từ năm 1932, người Do Thái chủ yêu bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, đôi khi với tỷ lệ 
cao tới 85-90%. Không có bằng chứng rõ ràng cho thây ảnh hưởng của người Do Thái 
đối với các tông thông hoặc chính sách của đảng Dân chủ có tính chất quyết định tương 
xứng. Trên thực tế, trong những năm 1960 và 1970, sự trung thành của cử tri Do Thái 
đối với Đảng Dân chủ dường như ngày càng dựa trên cơ sở cảm tính hơn là dựa trên lợi 
ích cộng đồng. Trong những năm 1980, hầu hết những người Do Thái, phân lớn vẫn bầu 
cho đảng Dân chủ, mặc dù đa số giảm xuống còn khoảng 60%. Trong cuộc bầu cử năm 
1984, họ là nhóm tôn giáo duy nhất (ngoài những người vô thân) ủng hộ đa số ứng cử 
viên Dân chủ và là nhóm dân tộc duy nhất (ngoài người da đen). Người Do Thái đã bỏ 


phiếu không phải vì lý do kinh tế cộng đồng hoặc chính sách đối ngoại mà là vì sự đồng 
cảm còn sót lại đối với người nghèo và những người kém cỏi. Vào 1/4 cuối thế kỷ 20, 


khái niệm vê “vận động hành lang của người Do Thái” trong chính trị Mỹ đã trở thành 
một huyền thoại. 


Trong suốt thế kỷ XX Người Do Thái ở Mỹ tiếp tục tận dụng tôi đa những cơ hội mà 
nước Mỹ mở ra cho họ, theo học các trường đại học, trở thành bác sĩ, luật sư, giáo viên, 
những người đàn ông và phụ nữ chuyên nghiệp, chính trị gia và công chức, cũng như 
phát triển trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh, như họ đã từng làm. Họ đặc biệt mạnh 
trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình và giải 
trí, và trong đời sông trí thức nói chung. Có những lĩnh vực nhất định, chắng hạn như 
viết tiêu thuyết, nơi họ chiêm ưu thế. Trong nửa sau của thế kỷ, tầng lớp thành công này 
trở nên phô biễn và lan tỏa ảnh hưởng như tầng lớp ưu tú trước đó - người theo đạo Tin 
Lành da trăng. Với truyền thông lịch sử về dân chủ, lòng khoan dung và chủ nghĩa tự 
do, ở một mức độ nào đó, họ đảm nhận vai trò tương tự ở Mỹ như những người Whigs 
đã từng đóng ở Anh: một tầng lớp tinh hoa tìm kiêm sự biện minh về mặt đạo đức cho 
những đặc quyên của mình băng cách phục vụ những người kém may măn hơn. Nói tóm 
lại, họ không còn là thiểu số đòi quyền nữa mà là một phần của đa số trao quyền. Do đó, 
thật khó đề phân biệt các yếu tổ Do Thái cụ thể trong văn hóa Mỹ. Họ đã trở thành một 
phân không thể thiêu. Nhưng vẫn còn khó khăn đề xác định các chính sách của Mỹ nhằm 
đáp ứng các lợi ích của người Do Thái. 

Những mối quan tâm như vậy có xu hướng ngày càng trở nên đáng ngại với toàn bộ 
châu Mỹ. 

Nguyên tắc này hoạt động cưỡng bức trong trường hợp của Israel. Không còn cân thiết 
phải tranh cãi các nhà lãnh đạo của Mỹ về việc đảm bảo quyên tôn tại của Israel. Điều 
đó đã được coi là đương nhiên. Israel là một tiền đồn đơn độc của nền dân chủ tự do, đề 
cao pháp quyên và các tiêu chuẩn hành vi văn minh trong một khu vực mà các giá trị 
như vậy thường bị coI thường. Đương nhiên Israel phải nhận được sự ủng hộ của Mỹ. 
Đến những năm 1980, Israel vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ ở Trung Đông 
và Mỹ là người bạn đáng tin cậy nhất của họ. 

Các thành viên của cộng đồng Do Thái Mỹ tự cho mình là người Mỹ nhưng cũng là 
người Do Thái. Hiện tượng như vậy chưa từng tôn tại trước đây trong lịch sử Do Thái. 
Nó được tạo ra nhờ hoàn cảnh đặc biệt của sự phát triển và thành phân của nước Mỹ. 
Người Do Thái, những “người lạ và người ở nhờ" vĩnh viễn, cuối cùng đã tìm thấy sự 
bình yên vĩnh viễn trong một đất nước mà tất cả đều đến như những người lạ. Bởi vì tất 
cả đều là những người xa lạ, tất cả đều có quyền cư trú tương đương nhau, với công lý 


bình đẳng, có thể gọi đó là nhà. Mỹ cũng là nơi đầu tiên người Do Thái được thực hành 
tôn giáo của họ một cách tự do. 


Trong khi đó tại Liên Xô, chủ nghĩa bài Do Thái vẫn tiếp tục, ngay cả trong chiến tranh. 
Nó được ghi dấu ấn trong Hồng quân. Một cựu đại úy quân đội cho biết: “Chủ nghĩa bài 
Do Thái ở Liên Xô đang lan tràn đến mức ai chưa từng sống ở đất nước đáng nguyên 
rủa đó, đều không thê tưởng tượng được.” Đáng chú ý là Bộ Ngoại giao, phần lớn đã 
loại bỏ người Do Thái và không có thêm người Do Thái nào được nhận làm thực tập 
sinh. Cuộc tấn công sau chiến tranh, trong đó có vụ sát hại Mikhoels vào tháng 1 năm 
1948 đã được dự báo trước. Nó được báo hiệu bằng một bài báo của Ilya Ehrenburg trên 
Pravda tô cáo Israel là công cụ tư sản của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Sau đó, bắt đầu một 
cuộc tân công có hệ thông vào người Do Thái, đặc biệt là các nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ và 
trí thức thuộc mọi loại, bằng cách sử dụng các thuật ngữ lạm dụng giỗng hệt với thuật 
ngữ của Đức Quốc Xã. Hàng nghìn trí thức Do Thái, bao gồm các nhà văn Yiddish Perez 
Markish, Itzik Fefer và David Bergelson, đã bị sát hại, cũng như bất kỳ người Do Thái 
nào tình cờ lọt vào mắt xanh của Stalin, chắng hạn như Lozowsky. Chiến dịch được mở 
rộng sang Tiệp Khắc, nơi vào ngày 20 tháng 11 năm 1952, Rudolf Slansky, tông bí thư 
đảng Cộng sản Séc, và mười ba người Cộng sản hàng đầu khác, 11 người trong số họ là 
người Do Thái, bị buộc tội phản quốc và bị hành quyết. Cung cấp vũ khí cho Israel vào 
năm 1948 (thực tế là theo lệnh của Stalin) đã tạo thành một yêu tô quan trọng trong 
“bằng chứng'. Cao trào xảy ra vào đầu năm 1953 khi 9 bác sĩ, 6 người trong số họ là 
người Do Thái, bị buộc tội tìm cách đầu độc Stalin cùng với người Anh. Phiên tòa trình 
diễn này từng là khúc dạo đầu cho việc trục xuất hàng loạt người Do "Thái đến Siberia, 
như một phân của “Giải pháp cuỗi cùng” của chủ nghĩa Stalin. 


Stalin qua đời trước khi các bác sĩ bị xét xử và các thủ tục tô tụng đã bị những người kế 
nhiệm của ông ta dập tắt. Kế hoạch trục xuất hàng loạt không thành công. Nhưng điều 
quan trọng là chủ nghĩa bài Do Thái không phải là một trong những khía cạnh trong 
hành vi của Stalin mà Nikita Khrushchev đã tô cáo trong bài phát biểu nỗi tiếng của ông. 
Với tư cách là Bí thư thứ nhất ở Ukraine, ông đã chia sẻ chủ nghĩa bài Do Thái đang lưu 
hành ở đó và ngay sau chiến tranh, đã ngăn những người tị nạn Do Thái trở về đòi lại 
nhà cũ của họ. Ông tuyên bố: “Điều đó không có lợi cho chúng tôi, người Ukraine nên 
liên kết với quyên lực Liên Xô trước sự trở lại của người Do Thái.” Thật vậy, đã có một 
số cuộc chiên ở Ukraine thời hậu chiến dưới sự cai trị của Khrushchev. Sau khi năm 
quyên, ông ta chuyên hướng tuyên truyền chống Do Thái từ gián điệp sang “tội phạm 
kinh tế, một số lượng lớn người Do Thái bị kết án. Ông ta đã đóng cửa nhiêu giáo đường 
Do Thái, tông số giáo đường giảm trong thời gian ông cai trị từ 450 xuống còn 60. 


Có một thời gian ngắn bình yên dành cho người Do Thái Xô Viết sau khi Khrushchev 
thất thủ vào năm 1964. Nhưng, sau Chiến tranh Sáu ngày vào năm 1967, chiến dịch đã 
được tiếp tục một cách công khai và tăng cường. Ở một số khía cạnh, chủ nghĩa bài Do 
Thái của Liên Xô là truyền thông. Các nhà cai trị Liên Xô, giống như các xã hội đầu thời 
trung cô, như người Tây Ban Nha cho đến cuối thế kỷ XIV, sử dụng người Do Thái 
trong nên kinh tế cho đến khi họ không còn giá trị. Những người Bolshevik Do Thái 
hàng đâu gân như đã bị sát hại trong những năm 1920 và 1930. Sau đó, người Do Thái 
vẫn có đại diện trong giới tinh hoa nhưng không bao giờ ở cấp cao. Ngay cả trong những 
năm 1970, một người Do Thái thỉnh thoảng mới được tham gia Đại hội Đảng, có bốn 
người vào năm 197] và năm người vào năm 1976. 

Năm 1966, người Do Thái chiếm 7,8% học giả, 14,7% bác sĩ, 8,5% nhà văn và nhà báo, 
10,4% thâm phán và luật sư và 7,7% diễn viên, nhạc sĩ và nghệ sĩ. Người Do Thái đã 
cung cấp 18% nhà khoa học của Liên Xô vào năm 1947, chỉ còn 7% vào năm 1970. 
Dưới thời các Sa hoàng, sự siết chặt này được áp dụng đặc biệt ở cấp đại học. Số lượng 
sinh viên Do Thái giảm về số lượng tuyệt đôi, từ 111.900 trong năm 1968-9 xuống còn 
66.900 trong năm 1975-6. Năm 1977-8, không có một người Do Thái nào được nhận 
vào Đại học Moscow. 

Chính sách chỗng người Do Thái của Liên Xô trong những năm 1930 cho thấy một số 
điểm nhâm lẫn và mâu thuẫn. Có những mong muốn trái ngược nhau trong việc sử dụng 
và bóc lột người Do Thái, giam giữ họ làm tù nhân và trục xuất họ, yếu tô chung trong 
cả hai trường hợp là lo lắng bị làm nhục. Vì vậy, vào năm 1971 Brezhnev quyết định mở 
các cánh công, và trong suốt thập kỷ tiếp theo, 250.000 người Do Thái đã được phép 
trỗn thoát. Nhưng với mỗi đợt di cư, số vụ xét xử người Do Thái lại tắng mạnh, và bản 
thân thủ tục xin thị thực xuất cảnh thực tế càng phức tạp, khó khăn và đáng xâu hỗ càng 
tốt. Người Do Thái bị thảo luận công khai, bị lên án và sau đó bị loại bỏ. Vì vậy, họ 
thường không có việc làm, không một xu dính túi và có thể bị coi thường vì 'ăn bám” 
rât lâu trước khi thị thực được cấp. 

Các thủ tục xuất cảnh trở nên phức tạp hơn vào những năm 1980, gợi lại sự phức tạp 
như mê cung của luật pháp Sa hoàng. Ngày càng ít thị thực được cấp và việc một gia 
đình phải đợi năm hoặc thậm chí mười năm mới được phép rời đi đã trở nên phô biến. 
Tại Nam Phi, người Do Thái luôn tham gia vào đá quý (đặc biệt là kim cương) và vàng, 
và đóng một vai trò đáng chú ý trong các mỏ và trong hệ thông tài chính. Những người 
như Alfred Bett, Barney Barnato, Louis Cohen, Lionel Phillips, Julius Wehrner, Solly 
Joel, Adolf Goertz, George Albu và Abe Bailey đã biến Nam Phi thành nên kinh tế khai 
thác mỏ lớn nhất và giàu có nhất thế giới. Thê hệ thứ hai của các nhà tài chính, do Ernest 
Oppenheimer lãnh đạo, đã củng cô và mở rộng thành tựu. 


Những thành công của người Do Thái đã làm dấy lên sự ghen tị và phẫn uất. Trong số 
các nhà phê bình có nhà bút chiến cánh tả J. A. Hobson, người đã đến Nam Phi để đưa 
tin về sự bùng nô của Chiến tranh Boer năm 1899 cho tờ Manchester Guardian. Hobson 
coI người Do Thái là -gần như không có đạo đức xã hội", sở hữu một “trí tuệ tính toán 
siêu việt, đó là di sản quốc gia cho phép anh ta “tận dụng mọi điểm yếu, sự điên rồ của 
xã hội mà anh ta đang sống”. Tại Nam Phi, ông đã bị sốc và tức giận bởi những gì ông 
coI là hoạt động phô biến của người Do Thái. Các số liệu chính thức, ông viết, cho biết 
chỉ có 7.000 người Do Thái ở Johannesburg nhưng “Mặt tiền cửa hàng, các nhà kinh 
doanh, khu chợ, tiệm ăn, kho của những ngôi nhà ở ngoại ô là đủ đề thuyết phục một 
trong những sự hiện diện lớn của những người được chọn.” Ông ta đặc biệt ghê tởm khi 
thây sàn giao dịch chứng khoán bị đóng cửa vào Ngày Lễ Chuộc Tội. Năm 1900, ông 
xuất bản một cuôn sách, Cuộc chiên ở Nam Phi: Nguyên nhân và Ảnh hưởng của nó, 
trong đó đồ lỗi cho cuộc chiến là do “một nhóm nhỏ các nhà tài chính quốc tế, chủ yêu 
là người gốc Đức và người Do Thái.” Quân đội Anh đã chiến đấu và chết chóc “đề đặt 
một nhóm nhỏ đâu sỏ quốc tế gôm các chủ mỏ và những kẻ đầu cơ lên nằm quyên ở 
Pretor1a'. 

“Không phải Hamburg,” ông ta viết một cách ghê tởm, “không phải Vienna, không phải 
Frankfurt mà Johannesburg là Jerusalem mới.” 

Lời giải thích của Hobson về nguôn gốc của cuộc chiến là sai. Cuộc giao tranh, như đã 
thây trước, là một thảm họa đôi với những người chủ mỏ. Đối với người Do Thái, toàn 
bộ lịch sử hiện đại đã chứng minh họ có thái độ hòa bình với tư cách là nhà tài chính. 
Nhưng Hobson, giỗng như những người theo thuyết âm mưu khác, không quan tâm đến 
sự thật. 

Từ đầu những năm 1950, hoạt động tuyên truyền chỗng chủ nghĩa Do Thái của Liên Xô, 
ngày càng phát triển đều đặn về cường độ và tính toàn diện, đã nhẫn mạnh môi liên hệ 
giữa chủ nghĩa Zlonism, người Do Thái và Do Thái giáo. Hàng trăm bài báo miêu tả 
những người theo chủ nghĩa Z1onist và các nhà lãnh đạo Israel đang tham gia vào một 
âm mưu trên toàn thê giới. Sovietskaya Latvia đã viết, ngày 5 tháng § năm 1967, một 
“Cosa Nostra quốc tế” với 'một trung tâm chung, một chương trình chung và các quỹ 
chung". 'Giới cầm quyên Israel? chỉ là những đối tác cấp dưới trong các âm mưu toàn 
câu. 

Trong hai mươi năm sau Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, bộ máy tuyên truyền của Liên 
Xô đã trở thành nguôn chính cho tài liệu bài Do Thái trên thế giới. Khối lượng tuyệt đối 
của tài liệu, từ những bài báo cho đến những cuốn sách và chương trình phát sóng lặp đi 
lặp lại không ngừng trên quy mô lớn, bắt đầu sánh ngang với Đức Quốc Xã. 


Một số tài liệu bài Do Thái của Liên Xô, được lưu hành ở mức độ rất cao. Trong một 
bản ghi nhớ của Ủy ban Trung ương ngày 10 tháng 1 năm 1977, một chuyên gia bài Do 
Thái của Liên Xô, Valery Emelianov, tuyên bỗ Mỹ bị kiểm soát bởi một âm mưu theo 
chủ nghĩa Zionist do Tổng thông Carter lãnh đạo. 


Nên tảng cho tưởng tượng mới của Liên Xô về chủ nghĩa bài Do Thái được đưa ra vào 
những năm 1970, với cáo buộc những người theo chủ nghĩa Zionist là những kẻ kế thừa 
sự phân biệt chủng tộc của Đức Quốc Xã, đã được chứng minh bằng bản thân Cuộc tàn 
sát của Hitler nhằm loại bỏ những người Do Thái nghèo, những người không thê được 
sử dụng trong các kế hoạch của chủ nghĩa Zionist. Thật vậy, người ta cho rằng, chính 
Hitler đã lây ý tưởng từ Herzl. Các nhà lãnh Do Thái giáo hành động theo lệnh của các 
triệu phú người Do Thái kiểm soát tài chính quốc tế, đã giúp SS và Gestapo đưa những 
người Do Thái không mong muốn vào phòng hơi ngạt hoặc vào kibbutzim của vùng đất 
Canaan. Âm mưu của Đức Quốc Xã - Do Thái này đã được bộ máy tuyên truyền của 
Liên Xô sử dụng làm nên cho các tội ác chỗng lại chính phủ Israel, đặc biệt là trong và 
sau các chiễn dịch Lebanon năm 1982. Vì những người theo chủ nghĩa Zionist rất vui 
khi được tham gia cùng với Hitler trong việc tiêu diệt những người bị vứt bỏ của chính 
họ, tờ Pravda viết vào ngày 17 tháng 1 năm 1984, không có gì ngạc nhiên khi giờ đây 
họ đang tàn sát những người Á Rập Liban, những người mà họ coi là bỏ đi. 


Một yếu tô đáng lo ngại khác là sự tương đồng giữa tuyên truyền chỗng Do Thái của 
Liên Xô và tài liệu tương tự do các đồng minh của họ trong khối Á Rập đưa ra. Người 
Ả Rập ít hiểu biết hơn trong việc sử dụng biệt ngữ và đôi khi họ công khai sử dụng từ 
Do Thái. 

Chủ nghĩa bài Do Thái của Ả Rập cũng là một sự pha trộn khó chịu giữa các mô típ tôn 
giáo và thế tục. Nó cũng mâu thuẫn về vai trò của Hitler và Đức Quốc Xã. Đại Mufti 
của Jerusalem đã biết về Giải pháp Cuối cùng và hoan nghênh nó. 


Hitler nói với ông ta khi quân đội đến Trung Đông, họ sẽ quét sạch các khu định cư của 
người Do Thái ở Palestine. Sau chiến tranh, nhiều người Á Rập tiếp tục coi Hitler như 
một nhân vật anh hùng. Khi Eichmamn bị đưa ra xét xử vào năm 1961-2, tờ báo tiếng 
Anh của Jordan, Jerusalem Times, đã đăng một bức thư chúc mừng ông vì đã “ban tặng 
một phước lành thực sự cho nhân loại". 


Mặt khác, các nhà tuyên truyền bài Do Thái của Ả Rập thường đi theo đường lối của 
Liên Xô là người Do Thái và Đức Quốc Xã đã chung tay, và những người theo chủ nghĩa 
Z1onIst là những kẻ kế thừa tự nhiên của Đức Quốc Xã. Đặc biệt trong việc tuyên truyền 
nhăm vào phương Tây, các chính phủ Ả Rập đã so sánh lực lượng không quân Israel với 
Luftwaffe và IDF với SS và Gestapo. Vào lúc này hay lúc khác (đôi khi đồng thời) khán 


giả À Rập được thông báo Holocaust là một âm mưu ma quỷ giữa người Do Thái và 
Đức Quốc Xã, và là một phát minh của người Zionist. 

Số lượng tài liệu chống chế độ Do Thái tràn vào thế giới, từ cả khối Liên Xô và các quốc 
gia Á Rập, được gia tăng bởi Cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967, hoạt động như một 
chất kích thích mạnh mẽ cho tuyên truyền của Liên Xô chống lại Israel. Giá dầu tăng 
sau Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, làm tăng đáng kế quỹ Ả Rập dành cho tuyên 
truyền chỗng chủ nghĩa Zionist. Không thê tránh khỏi quy mô và sự dai dẳng của việc 
lạm dụng chỗng Israel đã có một số tác động, đặc biệt là ở Liên Hợp Quốc. Khóa họp 
năm 1975 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã gần hợp pháp hóa chủ nghĩa bài Do Thái. 
Vào ngày 1 tháng 10, nó đã đón nhận Tổng thống Idi Amin của Uganda, với tư cách là 
Chủ tịch Tổ chức Thông nhất Châu Phi. Amin vốn đã nỗi tiêng với những cuộc tàn sát 
quy mô lớn đối với người dân Uganda, một số do ông ta đích thân thực hiện. Ông ta 
cũng nỗi tiếng về tính bạo lực trong các tuyên bố bài Do Thái của mình. Ông đã gửi một 
bức điện tới tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 9 năm 1972 để hoan nghênh 
Holocaust, và ông thông báo, vì không có bức tượng nào về Hitler được dựng lên ở Đức, 
ông ta đã đề xuất dựng một bức tượng ở Uganda. Ông đã được Đại hội đồng đón nhận 
nông nhiệt. Nhiều đại biểu của Liên hợp quốc, bao gồm toàn bộ khối Liên Xô và Ả Rập, 
đã dành cho ông ta sự hoan nghênh nhiệt liệt trước khi ông bắt đầu bài phát biểu của 
mình, trong đó ông ta tô cáo 'âm mưu của chủ nghĩa Zionist` chống lại thế giới và kêu 
gọi trục xuất Israel khỏi Liên hợp quốc và “sự tuyệt chủng” của nó. 

Ngày hôm sau, tổng thư ký Liên hợp quốc và chủ tịch Đại hội đồng đã có một bữa ăn 
tối công khai đề vinh danh ông ta. Hai tuân sau, vào ngày 17 tháng 10, những người bài 
Do Thái chuyên nghiệp của bộ máy công khai Liên Xô và Á Rập đã đạt được thành tích 
lớn nhất khi toàn thê Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết với 67/55 phiếu lên án chủ 
nghĩa Zionism như một hình thức phân biệt chủng tộc. Đại biểu Hoa Kỳ, Daniel P. 
Moynihan, đã tuyên bô với vẻ khinh bỉ: “Hoa Kỳ đứng lên tuyên bố trước Đại hội đồng 
Liên hợp quốc, và trước thế giới, chúng tôi không thừa nhận và sẽ không bao giờ tha thứ 
cho hành động này.” 

Một trong những bài học cơ bản của lịch sử Do Thái là những lời vu khống bằng lời nói 
lặp đi lặp lại thì sớm muộn gì cũng dẫn đến những hành động bạo lực về thể xác. Giải 
pháp cuỗi cùng của người Hitler một phần được định hình trước trong lý thuyết bài Do 
Thái ở thê kỷ XIX. Làn sóng bài Do Thái do khôi Liên Xô và các quốc gia Ả Rập tạo ra 
trong thời kỳ hậu chiến đã tạo ra hình thức bạo lực đặc trưng của riêng nó: chủ nghĩa 
khủng bố do nhà nước bảo trợ. Nó đã mở ra vào năm 1968 khi Tổ chức Giải phóng 
Palestine chính thức coi khủng bố và giết người hàng loạt là chính sách chính của mình. 


PLO, các đối thủ cạnh tranh và những kẻ bắt chước, chủ yêu hướng các cuộc tấn công 
của họ vào các mục tiêu Israel. Khi các thành viên của băng đảng Baader - Meinhof, một 
tổ chức còn lại của phát xít Đức lây cảm hứng từ tuyên truyền bài Do Thái của Liên Xô, 
cướp một máy bay của Air France bay từ Paris đến Tel Aviv vào ngày 27 tháng 6 năm 
1976 và buộc nó hạ cảnh xuống Uganda của Idi Amin, những kẻ khủng bỗ cần thận tách 
những người không phải Do Thái ra. 


Cuộc đột kích Entebbe của Israel đã giải cứu họ, thê hiện khả năng của nhà nước Z1onIst 
trong việc hỗ trợ người Do Thái. 
Chiến dịch Entebbe (4/7/1976) 


Ngày 27/6/1976, một chuyên bay của hãng Air France bị không tặc trên đường bay từ Tel Aviv đến Paris. 
Bọn khủng bố bắt các phi công hạ cánh xuống sân bay Entebbe, Uganda, và thả toàn bộ các hành khách 
không phải người Do Thái sau khi hạ cánh. 


Dưới sự chỉ huy của Trung tá Yonatan Netanyahu (anh trai của Thủ tướng Israel đương nhiệm BenJamin 
Netanyahu), một chiến dịch giải cứu hơn 100 con tin còn lại bị giam giữ tại nhà ga sân bay Entebbe bắt đầu. 


Một toán biệt kích Israel đi trên các xe Mercedes giống như xe của quan chức Uganda đến nhà ga sân bay, 
khiến binh lính Uganda bối rối giây lát, sử gia McRaven cho hay. Đặc nhiệm Israel đã gần như thành công 
trong việc tiếp cận nhà ga mà không bị phát hiện, nhưng có một sơ xuất tai hại: các quan chức Uganda đi 
xe Mercedes tay lái thuận. Hai lính gác Uganda đã phát hiện ra sự khác lạ này. Toán đặc nhiệm Israel nhanh 
chóng tiêu diệt các lính gác, song yếu tô bất ngờ đã mắt. 


Entebbe được lập kế hoạch tỉ mỉ và giống như cuộc tập kích Sơn Tây năm 1970 và cuộc tập kích khu nhà 
của bin Laden năm 201 1, những người lập kế hoạch đã xây dựng một mô hình đề lính đặc nhiệm luyện tập. 
Bài học của chiến dịch Entebbe là bất kỳ chiến dịch đặc nhiệm nào, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu 
cũng là hành động có độ mạo hiểm cao. Biệt kích Israel đã tiêu điệt được toàn bộ 4 tên khủng bó, nhưng chỉ 
huy lực lượng giải cứu Netanyahu và 3 con tin đã bị bắn chết trong khi đâu súng với binh lính Uganda. 


—. 


Biệt kích Israel trong chiến dịch Entebbe 


Israel đã hành động trực tiếp chỗng lại các căn cứ khủng bố. Vùng lớn nhất trong số đó 
là miền nam Lebanon, bị PLO chiếm đóng trong những năm 1970-82. Từ ngày 6 tháng 
6 năm 1982, Lực lượng Phòng vệ Israel đã phá hủy các căn cứ và giải phóng toàn bộ 
khu vực của PLO, lực lượng này buộc phải rút lui về Tunisia. 


Những cuộc tập trận như vậy của Israel về quyền tự vệ đôi khi bị đánh giá sai hoặc thực 
thi không tốt. Chúng đã kích động những lời chỉ trích từ những người bạn của Israel. 
Việc chiêm đóng miền nam Lebanon vào năm 1982, và vụ ném bom của Israel khiến 
nhiêu người Á Rập thương vong và vô gia cư, là nguồn gốc gây bất hòa gay gắt giữa 
Israel và các đồng minh và ngay cả trong nội bộ Israel. Nó cũng là bối cảnh cho một 
cuộc tàn sát những người tị nạn Hồi giáo, bởi những người Ả Rập theo đạo Cơ Đốc giáo, 
trong các trại Sabra và Shatilla vào ngày 16 tháng 9. Tình tiết này đã được các nhà tuyên 
truyền Ả Rập và Liên Xô khai thác một cách khéo léo và được trình bày trên các phương 
tiện truyền thông phương Tây như trách nhiệm của Israel. 

Tuy nhiên, quyên giết người đề tự vệ là chính đáng. Mọi người đều sở hữu nó. Nhà nước 
chỉ thực hiện nó một cách gián tiếp, thay mặt cho cộng đông và trên quy mô lớn hơn. 
Nhu câu về một Zion thế tục không hề giảm trong bốn mươi năm đầu tiên. Nó đã được 
tạo ra để tiếp nhận các nạn nhần của chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu và hậu quả của 
Holocaust, là nơi chứa những người sống sót. 

Nó đã phục vụ để đáp ứng những người Do Thái bị trục xuất khỏi khối Ả Rập. Chỉ riêng 
những mục đích đã hoàn thành này đã biện minh cho sự tôn tại. Nhưng các nhiệm vụ 
mới đã xuất hiện. Rõ ràng là trong những thập kỷ sau chiến tranh, chế độ Xô Viết không 
phải là nơi ở yên bình với các công dân Do Thái. Băng chứng cho thấy họ có thê đang 
gặp nguy hiểm tập thể lớn hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu chính của người Israel là 
đưa 1.750.000 đồng bào thoát khỏi sức mạnh của hệ thông Liên Xô. Họ đã phải chuẩn 
bị, trong thời gian ngăn, đề chấp nhận một cuộc di cư ô ạt. 

Chiến dịch bạo lực bài Do Thái không ngừng của các kẻ thù Liên Xô và Ả Rập cho thây 
họ có thê tìm cách áp đặt một Giải pháp cuỗi cùng khác nếu có cơ hội. Israel đã phải giả 
định một khả năng như vậy và chỗng lại nó. Có những lời hứa đáng tin cậy về sự bảo vệ 
của Hoa Kỳ nhưng cuỗi cùng, một quốc gia có chủ quyên phải xem xét các biện pháp 
phòng thủ của chính mình. 

Do đó, Israel phải có các phương tiện để chống lại, dù kẻ thù mạnh đến đâu. Nêu David 
phải gặp Goliath, anh ta phải sở hữu một chiếc ná. Trong Chiến tranh thê giới thứ hai, 
các nhà khoa học Do Thái đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chế tạo vũ khí hạt 
nhân đầu tiên. Họ đã làm như vậy vì sợ Hitler sẽ phát triển một quả bom nguyên tử trước. 
Trong những năm 1950 và 1960, khi sự thù địch của Liên Xô và Ả Rập đối với Israel 


ngày càng gia tăng, các nhà khoa học Israel đã làm việc để trang bị cho nhà nước một 
phương tiện răn đe. Vào cuỗi những năm 1970 và 1980, họ đã tạo ra sức mạnh hạt nhân 
cho Israel, sự tôn tại của nó là bí mật nhưng được hiểu ở những nơi mà nó sẽ có hiệu 
quả nhất. Vì vậy, Israel đã ở trong một vị trí thuận lợi đề hoàn thành nhiệm vụ thứ hai 
trong số hai nhiệm vụ mới mà hoàn cảnh đã đặt lên vai mình. 


Cơ sở hạt nhân Dimona 


Lịch sử Do Thái có thể được trình bày như một chuỗi liên tiếp của các cao trào và thảm 
họa. Hơn 4.000 năm, người Do Thái đã chứng tỏ mình không chỉ là những người sống 
sót vĩ đại mà còn đặc biệt khéo léo trong việc thích nghi với các xã hội. 

Không có người nào giỏi hơn trong việc làm giàu từ nghèo đói hoặc gia tăng của cải, 
hoặc chuyên rủi thành may. Năng lực này bắt nguồn từ một triết lý đạo đức vừa vững 
chắc vừa tinh tế, đã thay đổi rất ít trong nhiều thiên niên kỷ, vì nó được coi là để phục 
vụ cho những người sở hữu. Vô sỐ người Do Thái, trong mọi thời đại, đã rên rỉ dưới 
gánh nặng của Do Thái giáo. Nhưng họ vẫn tiếp tục mang nó bởi vì trong tim họ biết nó 
đã che chở họ. Người Do Thái sống sót vì họ sở hữu quy luật sinh tôn. 

Như triết gia Leon Roth đã nói: “Do Thái giáo có trước. Nó không phải là một sản phẩm 
mà là một chương trình và người Do 'Thái là công cụ đề hoàn thiện nó.” Lịch sử Do Thái 
là một bản ghi chép không chỉ về các sự kiện vật lý mà còn về các khái niệm siêu hình. 


Người Do Thái tin họ đã được tạo ra và được ra lệnh đề trở thành ánh sáng cho các thị 
tộc và họ đã tuân theo. Các kết quả, cho dù xét trên phương diện tôn giáo hay thế tục, 
đều rất đáng chú ý. Người Do Thái đưa ra thuyết độc thân, có thê được mô tả là sự áp 
dụng lý trí vào thân thánh. Trong một thời đại thế tục hơn, họ áp dụng các nguyên tặc 
hợp lý cho toàn bộ các hoạt động của con người, thường là trước phần còn lại của nhân 
loại. Do đó, ánh sáng họ tỏa ra làm xáo trộn mọi thứ, vì nó tiết lộ những sự thật đau đớn 
về tinh thần cũng như những phương tiện để vực dậy tinh thân con người. 

Người Do Thái là những người nói sự thật và đó là lý do họ bị ghét. Lịch sử Do Thái 
dạy, con người tôn tại phải có mục đích và chúng ta không chỉ được sinh ra đề sống và 
chết một cách vô nghĩa. Trong hành trình đóng góp cho sự sáng tạo của nhân loại, người 
Do Thái như được tiếp thêm động lực từ phần đầu tiên của Sách Joshua: “Hãy mạnh mẽ 
và can đảm; Đừng sợ, đừng mất tinh thân vì Đức Chúa Trời luôn ở bên.” 


ASHKENAZI 
_GBR DEU 2 


TO THE 
AMERICAS 


TUR 


_.. 
MRAIE- 
>, 


¬ 


II Ashkenazi L] Sephardi E Mizrahi 


Bản đô di cư của người Do Thái 


